THIỆN PHÚC 


BUDDHIST 
DIC ITIONARY 


ENGLISH-VIETNAMESE 
ANH-VIET 


VOLUME X (U-Z) 





TỔ ĐÌNH MINH ĐĂNG QUANG 
3010 W. HARVARD STREET 
SANTA ANA, CA 92704 USA 

TEL & FAX: (714) 437-9511 


3226 


Copyright © 2007 by Ngoc Tran. AlI rights reserved. 


No part of this work may be reproduced or transmifted In any form or by any means, 
elecromc or mechanical, Including photocopying and recording, or by any 
Information s(orage or retrieval system without the prior written permission of the 
author, except for the Inclusion of brief quotations. However, staff members of 
Vietnamese temples who want to reprint this work for the benefit of teaching of the 
Buddhadharma, please contact Minh Dang Quang Patriarchal Temple at (714) 895- 
1218. 


5227 


INTRODUCTION 


Mr. Ngoc Tran has assembled and defined In this dictlonary words and terms which are 
authentic and traceable to the orIginal canonical sources. He has spent almost two decades 
reading and studying voluminous Buddhist materlal and in writing this book. He has 
arranged this text of over 5,000 pages, In Vietnamese and English, In a manner 
understandable to the average reader and student of Buddhism. 

In the myriad of documents, books and records of the Buddhaˆs talks, there are no 
words written by the enlightened one called SakyamumI Buddha during his forty-five years 
of walking and teaching 1n northeast India. He spoke his messages of living a life of loving- 
kindness and compassion to kings, high Intellectuals and the poor and i1gnorant, and their 
gaIning the wisdom to achieve salvation from the rounds of birth and death, and for each 
person to lead others to achieve that wisdom. Texts wriften In the Pali and SanskrIt 
languages purport to contain the teachings of this Sixth Century, Before Common Era 
(B.C.) Indian enlightened one. 

The author, Ngoc Tran, 1s a meticulous researcher in the literary sense. His exploration 
into ancient Sanskrit and Chinese references was demanded of him In compiling this 
dictionary. Tran has reached back Into reliable texts translated from the Agưnas 1n SanskrIt 
and the NMikaya ïn Pali. He 1s a serious Buddhist devotee, householder and one who 
practices his religion to the extent which he lives 1t — with happiness and serlous simplicIty. 

The reader who already has some knowledge of the Buddhist doctrine wIll find herein 
definiions which can further Iimprove her/his understanding. As with any literary work of 
this nature, the primary obJective of the author 1s to be concise, yet thorough and steer 
away from the pedantic. The middle path 1s, of course, to define a complex system such as 
Buddhism 1n terms appealing and understandable to the novice as well as those highly 
informed. Tranˆs technique of both style and content accomplish this, I believe, In all 
respecfs. 

The style of this author”s descrIptions temper the material conftent In such a balanced 
fashion to remove any questionable conflicts which are known to the Enlightened Oneˆs 
teaching. This authorˆs definitions are factual and need no further details to exemplify or 
extend meanings to be understood. The descriptlons are arranged In a well-ordered 
fashion, linking the factual, down-to-earth meanings common-place 1n Buddhist doctrine. 

The author explains those collected beliefs of the Buddha as found in the Sutras 
(Canonic body) and the liturgically accepted comments (the Sastras), covering firstly the 
profound points of view of human life. Mr. Tran describes the Buddhaˆs training as a yogl 
with his teachers, his marvelous transition to enliehtenment and the lessons on “he 


3228 


Middle Way” to his firsts five disciples(Turning the Dharma Wheel in Deer Park, directly 
after his enlightenmernI.) 

The doctrines to be understood by every seeker of this øreat religion are described 
clearly, with documentatlon referring to original Pali and Sanskrit written records. The 
reader find's herself/himself immersed In the profound descriptlons of the Buddhaˆs 
fundamental teachings, e.g. The Eightfold Path, Four Noble Truths, PraJna Paramita (S1x 
Ways to Wisdom), Karma, re-birth, Nirvana, Conditioned Beginninss, the Doctrine of No- 
Soul and the Setting—up of Mindfulness. 

The factors of style and content which set this work above other like texts, are terms 
first defined in Vietnamese with English Iimmediately following. I personally find this 
helpful in describing the phrases I use in my Dharma talks I give at my pagoda. This 
publication wIll be a great help to those many Vietnamese 1n temples 1n the United States 
at lectures and study groups In order to have a better understanding of the Dharma. 

My personal congratulatlons go to Ngoc Tran for this product of his laborIous, detailed 
and extensive workK In giving us critIcal descriptlons and highlighting detaIls of the beliefs, 
teachinss and practices of Sakyamumi Buddha. 


Most Venerable Thích An-Hue 
Dr. Claude Ware, Ph.D. 
25 ]une 2007 


3229 


LỜI GIỚI THIÊU 


Ông Thiện Phúc Trần Ngọc đã thu thập và định nghĩa trong bộ từ điển này những từ ngữ 
Phật Giáo chính thống có thể được tìm thấy trong các nguồn kinh điển nguyên thủy. Trong 
gần hai thập niên ông đã dày công học hỏi và nghiên cứu hầu hết kinh điển Phật giáo để viết 
nên bộ sách này. Ông đã sắp xếp trong bộ sách dày trên 5.000 trang với hai ngôn ngữ Anh và 
Việt bằng một phương cách thật dễ hiểu với đọc giả và sinh viên Phật giáo trung bình. 

Trong vô số tài liệu, sách vở và những ghi chép về những bài thuyết giảng của Đức Phật, 
không có một chữ nào được chính Đấng Giác Ngộ Thích Ca Mâu Ni viết lại trong suốt 45 
năm chu du hoằng hoá của Ngài trên khắp miền Đông Bắc Ấn Độ. Ngài chỉ đơn thuần thuyết 
giảng và gửi những thông điệp về cuộc sống từ bi đến các vị quốc vương, các thức giả, và 
đến cả những người cùng đinh ngu muội để họ có được cái trí tuệ giải thoát khỏi vòng luân 
hồi sanh tử, cũng như cho từng người một có được khả năng dẫn dắt người khác đạt được trí 
tuệ. Những sách vở Phật giáo được viết bằng tiếng Nam Phạn và Bắc Phạn đều được viết với 
nội dung chứa đựng những lời dạy của Đấng Giác Ngộ vào thế kỷ thứ 6 trước Tây Lịch. 

Nói theo nghĩa văn học, tác giả Thiện Phúc Trần Ngọc là một nhà nghiên cứu thật tỉ mỉ. 
Sự nghiên cứu về những cổ ngữ Nam Phạn, Bắc Phạn và Hán ngữ là một đòi hỏi phải có khi 
viết bộ Tự Điển Phật Học Anh-Anh-Việt này. Tác giả Thiện Phúc Trần Ngọc đã tìm đến 
những văn bản rất đáng tin cậy được dịch ra từ những bộ kinh A Hàm từ tiếng Bắc Phạn và 
những bộ kinh khác được viết bằng tiếng Nam Phạn. Tác giả Thiện Phúc Trần Ngọc là một 
Phật tử thuần thành và nghiêm túc, người đã tu tập và sống với những giáo thuyết của Đức 
Phật với sự bình dị mà hạnh phúc và nghiêm túc. 

Với độc giả đã có một ít kiến thức về Phật giáo sẽ tìm thấy trong bộ tự điển này những 
định nghĩa có thể làm tăng thêm kiến thức cho chính mình. Cũng như với bất cứ tác phẩm 
văn học nào, mục tiêu chính của tác giả là viết lại những giáo thuyết của Đức Phật thật chính 
xác, thật đầy đủ, và tránh xa lối viết mô phạm một cách khô khan. Dĩ nhiên con đường Trung 
Đạo phải được dùng để diễn tả một hệ thống phức tạp về Phật giáo để làm dễ hiểu cho cả 
những người sơ cơ lẫn những người đã hiểu biết nhiều về Phật giáo. Tôi tin về mọi khía 
cạnh, về cả thể cách lẫn nội dung, tác giả Thiện Phúc Trần Ngọc đã đạt được kỹ thuật diễn 
đạt này. 

Phương cách diễn tả của tác giả Thiện Phúc Trần Ngọc về nội dung của tài liệu thật quân 
bình đến nỗi không còn vấn để gì nữa để thắc mắc về những giáo thuyết của Đấng Giác 
Ngộ. Những định nghĩa của tác giả thường dựa trên sự kiện thật và không cần thêm thắt chỉ 
tiết hay thí dụ, hay giảng bày thêm về nghĩa lý để được dễ hiểu. Sách được sắp xếp có thứ 
tự, liên kết sự kiện đến tận gốc rễ, hay những châm ngôn bình thường về giáo lý. 

Tác giả giải thích về những tín điều sưu tập được từ những lời dạy của Đức Phật được tìm 
thấy trong các kinh điển và những luận điển đã được chấp nhận, bao trùm những quan điểm 
thâm sâu của Phật giáo về nhân sinh quan. Từ những giảng giải đó tác giả Thiện Phúc Trần 
Ngọc đã viết về sự tu tập của Đức Phật với các bậc thầy, sự chuyển tiếp kỳ tình đến giác ngộ 
và những bài học về “Trung Đạo” cho năm vị đệ tử đầu tiên của Ngài (Chuyển Pháp Luân 
trong Vườn Lộc Uyển ngay khi Ngài vừa giác ngộ). 


35230 


Những giáo lý cần được hiểu bởi mỗi người đang trên đường tầm đạo của tôn giáo vĩ đại 
này đã được tác giả trình bày rõ rệt với tài liệu tham khảo từ kinh điển được viết bằng các 
thứ tiếng Nam và Bắc Phạn. Người đọc thấy mình được trầm mình trong sự trình bày thâm 
sâu về giáo lý nhà Phật, tỷ dụ như về Bát Thánh Đạo, Tứ Diệu Đế, Bát Nhã Ba La Mật Đa 
(Lục Ðộ), Nghiệp, Tái sanh, Niết Bàn, duyên khởi, giáo thuyết về Vô Ngã và Tỉnh Thức. 

Những sự kiện về phương cách và nội dung đã làm cho bộ sách này vượt lên các sách 
giáo khoa khác bằng một phong thái tuyệt hảo, vì nó được viết bằng hai ngôn ngữ Anh và 
Việt. Cá nhân tôi thấy bộ sách thật hữu dụng khi diễn tả những từ mà tôi dùng trong các cuộc 
pháp thoại tại chùa cũng như khi giảng dạy tại các trường đại học. Bộ Từ Điển Phật Học 
Anh-Anh-Việt sẽ là sự trợ giúp lớn lao cho nhiều người Việt tại Hoa Kỳ. Nó giúp cho người 
ta có được sự am hiểu sâu rộng hơn trong các buổi thuyết giảng hay trong các nhóm nghiên 
cứu Phật Pháp. 

Tôi xin chúc mừng tác giả Thiện Phúc Trần Ngọc về bộ sách tốn nhiều công sức, thật chỉ 
tiết mà cũng thật bao quát, nhấn mạnh đến những chỉ tiết và tóm lược những tín điều, giáo 
thuyết và thực hành của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôi rất hân hoan tán dương công đức 
của tác giả Thiện Phúc Trần Ngọc, người đã hoàn thành công trình Văn hóa hiếm có và xin 
trân trọng giới thiệu đến chư Tăng Ni Phật tử trí thức, hy vọng mỗi vị có một bộ Từ Điển 
Phật Học Anh-Anh-Việt nầy để tham khảo rộng sâu hơn. 


Hòa Thượng Thích Ân Huệ 
Tiến Sĩ Claude Ware, Ph. D. 
25 tháng 6 năm 2007 


3241 


COMMENDATION OE THE 
AUTHOR'ˆS MERIT 


Thịs 1s my Íirst return to visit the United States of America since the time I 
graduated from Yale University, Connecticut forty years ago. Il am deeply amazed 
with such change and progress from Sclence, Technology, the Economy, and Social 
ScIences, and so on. 

I( also amazes me that In the 1950s, the Vietnamese population In the United 
Sfates was only 202, Iincluding the Republic of Vietnam Embassy officials. Ï was 
counted as number 202 when I arrived In late 1950. Now the Vietnamese population 
in the USA 1s more than a million. 

Among Vietnamese Americans In the United States, the highly educated and 
Iintelligent are considered as the basic social class with adequate knowledge, talenfs 
and experience, who have become both an Important 1ntrical part of Amerlican socIety 
and also wonderful role models to help improve Vietnam now and In the future. 

This visitation to the USA in 2000, the beginning of the 21" century, I myself see 
with my own eyes so many wonderful things In the Vietnamese commumrity, both in 
the monasfterles and outside life. 

I was filled with deep admiration when [ had a chance to read over the draft of 
the Vietnamese-English—English-Vietnamese Dictionary from the author Thiện 
Phúc. 

-—-Admiration for before 1975, the author knew very little about Buddhism when he 
was In Vietnam. 

---Admiration for the fact that the author must work to support his family 1n this busy 
socIety, but he has not been affected by vamity or materialism. On the contrary, 
despIte his tight work schedule and despite his continued commitment fo communIty 
activitles, he has been spending most of his precIous spare time to _research and study 
the Buddhist Tripitaka in Chinese and English to compose and accomplish this 
Dictlonary In a sclentIfic method. 

_—-Admiralon for such Vietnamese-English—English-Vienamese Buddhist 
Dictionary would normally need a committee of several Buddhist intellects and a long 
period of time to accomplish. Thiện Phúc himself with tireless effort, has spent more 
than 1Š years to devote himse]lf in research, study and overcoming a 

lot of difficultiles to perfectly accomplish this diffIcult work. 

Thịs merit shows us a posifIive sp1rit of egolessness and altruIism for the sake of 
Buddhism and for the benefit of Monks, Nuns and all Buddhist followers. 


35232 


l am very pleased to praise the authorˆs merits for his accomplishment of this 
rare religlous and cultural work. This 1s a genuine contributlon of his share to the 
propagaton of the Dharma. I ˆ would like to take this opportumty to highly 
recommend to all Monks, Nuns, Buddhist practitioners, as welÏl as to any readers of 
Buddhist texts. With the hope that each and everyone of you will possess this 
Vietnamese-English—English-Vietnamese Dictionary to aid in your deeper study of 
Buddha-Dharma. 


California, November 7, 2000 
Most Venerable Thích Quảng Liên 
Chief of Quảng Đức Monastery 
Thủ Đức Việt Nam 


TÁN DƯƠNG CÔNG ĐỨC 


Tư ngày tốt nghiệp Đại Học Yale, Connecticutt tại Hoa Kỳ, trở về Việt Nam 
đến nay là 40 năm, lần đầu tiên tôi có cơ hội viếng thăm lại Hoa Kỳ, nhận thấy đất 
nước Hoa Kỳ thay đổi tăng tiến trên nhiều lãnh vực Khoa học, Kỹ thuật, Kinh tế và 
Xã hội, vân vân. 

Điều mà tôi không thể tưởng tượng được là trong thập niên 50 (1950-1960), trên 
toàn lãnh thổ Hoa Kỳ chỉ có 202 người Việt, kể cả nhân viên Tòa Đại Sứ Việt Nam 
Cộng Hòa, mà tôi là người thứ 202, theo bảng thống kê ngoại kiều của Chánh Phủ 
Hoa Kỳ thời bấy giờ. Ngày nay Việt kiểu đã lên đến số triệu, đủ thành phần các giới. 

Trong thành phần Việt kiều tại Hoa kỳ, giới trí thức được xem là thành phần nòng 
cốt, không những tăng cường thêm sức mạnh đóng góp đất nước Hoa Kỳ trên nhiều 
lãnh vực, mà cũng là thành phần đủ nhân tố kinh nghiệm khả năng kiến thức xây 
dựng đời sống mới tốt đẹp cho dân tộc Việt Nam ngày nay và tương lai. 

Cuộc thăm viếng hoa Kỳ năm 2000, đầu thiên niên kỷ của thế kỷ XXI, tôi được 
trực tiếp mục kích tiếp thu nhiều cái hay cái đẹp Đạo cũng như Đời, trong đời sống 
cộng đồng của người Việt. 

Điều rất ngạc nhiên mà cũng rất đáng khâm phục, khi được xem qua cuốn Đại Từ 
Điển Phật Học Anh-Việt của tác giả Thiện Phúc. 

----Khâm phục vì trước năm 1975, tác giả chưa học gì nhiều về Phật Học khi còn ở 
Việt Nam. 

----Khâm phục vì tác giả vừa đi làm để nuôi sống gia đình nơi đất nước quê người mà 
không đam mê vật chất nơi chốn phù hoa tiên cảnh, ngược lại dùng những thì giờ 
nhàn rỗi vàng ngọc, tập trung tư tưởng, đại sự nhân duyên, vì tương lai Phật Giáo, sưu 
tầm, nghiên cứu Kinh điển bằng nhiều thứ tiếng, và biên soạn có khoa học hoàn 
thành cuốn Đại Từ Điển Phật Học Anh-Việt. 

_—--Khâm phục vì Bộ Đại Từ Điển Việt-Anh—Anh-Việt phải cần đến nhiều nhà trí 
thức học giả thâm hiểu vấn để Phật Giáo và phải mất rất nhiều thời gian mới thực 
hiện được, song đây chỉ là một người như tác giả Thiện Phúc, nhiệt tâm cố gắng 
không ngừng, trong thời gian không lâu mà hoàn thành mỹ mãn. 

Đây là tinh thần tích cực, vô ngã, vị tha, vì Đạo và Đời, với mục đích giúp cho chư 
Tăng Ni Phật tử và những nhà nghiên cứu Phật Giáo có tài liệu và dữ kiện tham 
khảo. 


35234 


Tôi rất hân hoan tán dương công đức của tác giả Thiện Phúc, người đã hoàn 
thành công trình Văn hóa hiếm có và xin trân trọng giới thiệu đến chư Tăng Ni Phật 
tử trí thức, hy vọng mỗi vị có một cuốn Đại Từ Điển nây để tham khảo rộng sâu hơn. 


California, November 7? „ 2000 
Hòa Thượng Thích Quảng Liên 
Viện Chủ Tu Viện Quảng Đức 
Thủ Đức—Việt Nam 


3235 


INTRODUCTION 


We all know that life in the United States 1s so busy and under so much pressure so 
people have very little time to practice and study Sacred Text Books. During the period of 
more than twenty-five years of preaching the Buddha”s Teachings In the USA, I myself see 
with my own eyes so many wonderful things In the Vietnamese community, both In the 
monasteries and outside life. However, after reading the draft of the Vietnamese-English 
English-Vietnamese Buddhist Dictionary from the author Thiện Phúc, I[ was filled with 
surprise and deep admriration. Thiện Phúc came to the United States in 1985 and became one 
of my best disciple in the same year. He 1s commendable because before that time he knew 
very little about Buddhism. While working as a volunteer teacher of Vietnamese language 
programs In Southern California, around 1985 and 1986, a lot of young Vietnamese students 
came to him to ask for the meanings of some Buddhist terms. Some terms he was able to 
provide the meaning, but a lot of them he could not. He talked to me and I encouraged him to 
start his work on The Basic Buddhist Terms. He 1s admirable because he must work to 
support his family in this busy society, but he has not been affected by vanity or materialism. 
On the contrary, despite his tight work schedule and despite his continued commitment to 
commumity and temple activities, he has been spending most of his preclous spare time to 
research and study the Buddhist Tripitaka in Vietnamese, Chinese and English to compose 
and accomplish this Dictlonary In a sclentific method. He 1s admirable for his firm effort 
because such Buddhist Literary Work would normally need a committee of several Buddhist 
Iintellects and a long period of time to accomplish. Thiện Phúc himself with tireless effort, has 
spent more than 15 years to devote himself In research, study and overcoming a lot of 
difficulties to perfectly accomplish this difficult work. 

He 1s also the author of a serles of books written in Vietnamese, tifled “Buddhism 1n 
Life,” ten volumes, “Buddhism, a religion of Peace, Joy, and Mindfulness,” and “lntimate 
Sharinngs with Parents and Children,” “Fundamentals of Buddhism” in Vietnamese and 
English, and “Famous Zen Masters” 1n Vietnamese and English. 

Thịs merit shows us a positive spirit of egolessness and altruism for the sake of 
Buddhism and for the benefit of Monks, Nuns and all Buddhist followers. 

l am very please to commend and praise the author`s merits for his accomplishment of 
this rare relipIlous and cultural work. This 1s a genuine contribution of his share to the 
propagation of the Dharma. I would like to take this opportumty to highly recommend to all 
Monks, Nuns, Buddhist practiioners, as well as to any readers of Buddhist texts. With the 
hope that each and everyone of you will possess this Vietnamese-English—English- 
Vietnamese Dictionary to aid in your deeper study of Buddha-Dharma. 


California, November mé 2003 

Most Venerable Thích Giác Nhiên 
President of The International Bhiksu 
Sangha Buddhist Association 


5236 


LỜI GIỚI THIỆU 


Ai trong chúng ta cũng đều biết rằng đời sống tại trên đất nước nầy rất ư là bận rộn và 
con người trong xã hội nầy phải chịu nhiều áp lực về cả vật chất lẫn tinh thần nên ít ai có 
được thì giờ để tu tập hay nghiên cứu Kinh điển. Trong suốt thời gian hơn 25 năm hoằng 
pháp tại Hoa Kỳ, tôi được trực tiếp mục kích tiếp thu nhiều cái hay cái đẹp trong Đạo cũng 
như ngoài Đời trong đời sống cộng đồng của người Việt. Tuy nhiên, tôi rất ngạc nhiên và 
khâm phục, khi được xem qua bộ Từ Điển Phật Học Việt-Anh Anh-Việt của tác giả Thiện 
Phúc. Thật là đáng khen ngợi vì tác giả Thiện Phúc đến Hoa Kỳ năm 1985, quy-y Tam Bảo 
với tôi cùng năm, nhưng trước đó tác giả biết rất ít về Phật pháp. Trong khoảng những năm 
1985 hay 1986, trong khi Thiện Phúc đang dạy học thiện nguyện chương trình Việt ngữ ở 
miễn Nam California, có rất nhiều học sinh Phật tử đến hỏi nghĩa của các từ ngữ Phật học. 
Một số từ Thiện Phúc biết, nhưng rất nhiều từ không biết. Vì thế tác giả có nói chuyện với 
tôi về nỗi băn khoăn của mình và tôi đã khuyến khích Thiện Phúc tiến hành việc tầm cầu 
nghiên cứu này. Thật đáng khâm phục vì tác giả vừa đi làm để nuôi sống gia đình nơi đất 
nước quê người mà không đam mê vật chất nơi chốn phù hoa, ngược lại vừa phải đi làm, làm 
việc xã hội thiện nguyện và Phật sự, mà Thiện Phúc vẫn cố gắng dùng những thì giờ nhàn 
rỗi vàng ngọc, tập trung tư tưởng, vì tương lai Phật Giáo, sưu tầm, nghiên cứu Kinh điển bằng 
tiếng Việt, tiếng Hoa và tiếng Anh, để biên soạn một cách khoa học và hoàn thành Bộ Từ 
Điển Phật Học Việt-Anh Anh-Việt nầy. Đáng khâm phục vì Bộ Từ Điển này phải cần đến 
nhiều nhà trí thức học giả thâm hiểu vấn để Phật Giáo và phải mất rất nhiều thời gian mới 
thực hiện được, song đây chỉ là một người như tác giả Thiện Phúc, nhiệt tâm cố gắng không 
ngừng, trong thời gian không lâu mà hoàn thành mỹ mãn. Thiện Phúc cũng là tác giả của bộ 
Đạo Phật Trong Đời Sống (10 tập), Đạo Phật An Lạc và Tỉnh Thức, Tâm Sự Với Cha Mẹ và 
Tuổi Trẻ, Phật Pháp Căn Bản (8 tập sắp phát hành) và Những Thiền Sư Nổi Tiếng (sắp phát 
hành). 

Đây là tính thần tích cực, vô ngã, vị tha, vì Đạo và Đời, với mục đích giúp cho chư Tăng 
Ni Phật tử và những nhà nghiên cứu Phật Giáo có tài liệu và dữ kiện tham khảo. 

Tôi rất hân hoan khen ngợi và tán dương công đức của tác giả Thiện Phúc, người đã hoàn 
thành công trình Văn hóa hiếm có và xin trân trọng giới thiệu đến chư Tăng Ni Phật tử trí 
thức, hy vọng mỗi vị có một cuốn Đại Từ Điển nầy để tham khảo rộng sâu hơn. 

Westminster, November 17”, 2003 
Hòa Thượng Thích Giác Nhiên 
Pháp Chủ Giáo Hội Phật Giáo 
Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới 
Californa—USA 


3237 


INTRODUCTION 


In 1961, I was assigned as a teacher of biology at Tong Phuoc Hiep High School in Vĩnh 
Long Province. Then, in 1964, I was promoted to the Principal of the same school and stayed 
In this position until 1972. During more than a decade there, I had an opportunity to teach and 
know a lot of outstanding students In town, Mr. Tran Ngoc, AKA Ngoc-Em Tran, was one of 
the best students of mine. During his seven years in High School, Mr. Ngoc-Em showed to be 
eminent with his academic achievement. He always received monthly recognitlons from the 
Principal and yearly awards at the end of each school year. 

After more than 30 years living oversea, in April 2003, when I had a chance to form 
Oversea Tong Phuoc Hiep Alumni Association, I reunited with a lot of my students. Ï was so 
glad that a lot of my students were so successful from all over the world. What surpirsed me 
the most was the achievement of a student named Tran Ngoc-Em with the Buddhist name 
“Thien Phục”, an excellent student in Math in High School 40 years ago, but he 1s so 
successful in publishing books in Buddhism. I was so glad and so proud to participate In the 
Proofreading Committee for his Vietnamese-English Buddhist Dictionary. I personally 
believe that this 1s one of the most helpful Vietnamese-English Buddhist Dictionary for 
Buddhists abroad. 

Once again, in mid 2007, Thien Phục asked me to help with proofreading for his will-be 
published English-English-Vietnamese Buddhist Dictionary. Ï am so proud to participate in 
proofreading for this very helpful work. The dictionary has more than 5,200 pages with so 
many Buddhist terms and phrases that are extremely helpful for Buddhist readers to deepen 
their knowledge in Buddhism. 

My personal congratulation to Thien Phục and I am not only very proud to see the 
excellent achievement of one of my former students, but I am also very please to praise him 
for his accomplishment of this rare religious and cultural work. This Is an exceptional 
contribution of his share to the propagation of the Buddha-dharma. I would like to take this 
Opportunity to sincerely recommend this work to all Buddhists, especially lay Buddhists with 
the hope that this work can help aid your knowledge in Buddhism and make 1t easler for your 
way Of cultivation. 


Califorma, September 10, 2007 

Dao Khanh Tho 

Former Principal of 'Tong Phuoc Hiep HS 
Vinhlong Province-South Vietnam 


3238 


LỜI GIỚI THIỆU 


Vào năm 1961 tôi được bổ nhiệm về làm Giáo sư Vạn Vật tại trường Trung Học Tống 
Phước Hiệp, tỉnh Vĩnh Long. Sau đó, vào năm 1964, tôi được bổ nhiệm vào chức vụ Hiệu 
Trưởng trường Trung Học Tống Phước Hiệp cho đến năm 1972. Trong gần hơn một thập niên 
phục vụ tại đây, tôi có cơ hội dạy và được biết rất nhiều học sinh xuất sắc trong thị xã, mà 
anh Trần Ngọc-Em là một trong những học trò xuất sắc nầy. Trong suốt bẩy năm trung học, 
anh Ngọc-Em đã tỏ ra rất xuất sắc và luôn nhận giấy khen hằng tháng của Hiệu Trưởng, 
cũng như lãnh thưởng mỗi cuối năm. 

Sau hơn 30 năm sống nơi hải ngoại, vào năm 2003, do duyên lành tại California, tôi đã 
thành lập Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Tống phước Hiệp, nhờ đó mà tôi đã gặp lại rất nhiều 
học sinh cũ của tôi. Tôi rất hãnh diện khi thấy rất nhiều học sinh cũ của tôi nay đã thành 
công khắp nơi trên thế giới. Nhưng điều đáng ngạc nhiên nhất của tôi là có một em học sinh 
xuất sắc trước kia rất giỏi về môn Toán, mà bây giờ lại rất thành công trong việc viết và xuất 
bản nhiều bộ sách về Đạo Phật với Pháp danh là Thiện Phúc. Cùng năm 2003, tôi vô cùng 
sung sướng và hãnh diện được tham dự vào Tiểu Ban Duyệt Đọc bộ Từ Điển Phật Học Việt- 
Anh của anh Thiện Phúc. Riêng tôi thì tôi tin rằng đây là một trong những bộ Từ Điển Phật 
Học có rất nhiều lợi ích cho Phật tử nơi hải ngoại. 

Lần nữa, vào giữa năm 2007, anh Thiện Phúc lại mời tôi tham dự vào Tiểu Ban Duyệt 
Đọc cho bộ Từ Điển Phật Học Anh-Anh-Việt sẽ được xuất bản trong một ngày gần đây. Tôi 
vô cùng sung sướng được góp phần vào tác phẩm thật hữu ích nầy. 

Riêng cá nhân tôi, tôi xin chúc mừng anh Thiện Phúc. Tôi rất hãnh diện nhìn thấy được 
thành quả xuất sắc của một anh cựu học sinh của mình, mà Tôi hết sức hân hoan tán dương 
sự thành tựu của tác giả Thiện Phúc về sự hoàn thành công trình tôn giáo và văn hóa hiếm 
có nầy. Đây là sự cống hiến hết sức đặc biệt của anh Thiện Phúc trong công cuộc truyền bá 
Phật Pháp. Tôi xin trân trọng giới thiệu đến chư Phật tử trí thức, nhất là các Phật tử tại gia, 
hy vọng mỗi vị có được một bộ Đại Từ Điển nầy để tham khảo rộng sâu hơn, hanh thông hơn 
trong việc tu hành. 


California, ngày 10 tháng 9, 2007 

Đào Khánh Thọ 

Cựu Hiệu Trưởng 

Trường TH Tống Phước Hiệp-Vĩnh Long 


35239 


PREEFACE 


This book 1s not an ordinary English-Vietnamese or Vietnamese-English Dictionary, nor 
1s this a book of Total Buddhist Terminology. Thịs 1s only a booklet that compiles of some 
basic Buddhist terms, Buddhist related terms, or terms that are often seen 1n Buddhist texts 
with the hope to help Vietnamese Buddhists understand more Buddhist essays wriften In 
English or Buddhist Three Baskets translated Into English from either Pali or Sanscrit. 
Buddha teachings taught by the Buddha 26 centuries ago were so deep and so broad that 1t”s 
difficult for any one to understand thoroughly, even in their own languages. Beside, there are 
no absolute English or Vietnamese equivalents for numerous Pali and Sanskrit words. Its 
even more difficult for Vietnamese people who have tried to read Vietnamese texts partly 
translated from the Chinese Mahayana without making a fallaclous Interpretation. As you 
know, Buddhist teaching and tradition have deeply rooted in Vietnamese socIety for at least 
20 centuries, and the majority of. Vietnamese, In the country or abroad, directly or indirectly 
practice Buddha teachings. Truly speaking, nowadays Buddhist or Non-Buddhist are 
searching for Buddhist text books with the hope of expanding their knowledge and improving 
therr life. For these reasons, until an adequate and complete Buddhist Dictionary 1s In 
exIstence, I have temerariously tried to compile some of most useful Buddhist terms and 
Buddhist related terms which I have collected from reading Buddhist English texts during the 
last fifteen years. I agree that there are surely a lot of deficiencies and errors In this booklet 
and [_ am far from considering this attempt as final and perfect; however, with a wish of 
sharing the gift of truth, I am not reluctant to publish and spread this booklet to everyone. 
Besides, the Buddha taught: “Among Dana, the Dharma Dana or the gift of truth of Buddha”s 
teachings 1s the highest of all donations on earth.” 

Once again, I hope that this booklet is helpful for those who want to know more about 
the truth of all nature and universe. AÀs I mentioned above, this 1s not a completely perfect 
work, so [ would very much appreciate and open for any commenfs and suggestions from the 
learned as well as from our elderly. 

Last but not least, the author would like first to respectfully offer this work to the 
Triratna, and secondly to demit the good produced by composing this book to all other 
sentilent beings, universally, past, present and future. Hoping everyone can see the real 
benefit of the Buddhaˆs teachings, and hoping that some day every sentient being wIll be able 
to enter the Pure Land of Amitabha. 


Thiện Phúc 


5240 


LỜI TỰA 


Đây không phải là một quyển Tự Điển Anh-Việt Việt-Anh bình thường, đây cũng không 
phải là Toàn Tập Danh Từ Phật Giáo. Đây chỉ là một quyển sách nhỏ gồm những từ ngữ 
Phật giáo căn bản, những từ có liên hệ đến Phật giáo, hay những từ thường hay gặp trong 
những bài kinh Phật, với hy vọng giúp những Phật tử Việt Nam tìm hiểu thêm về những bài 
luận Phật giáo bằng Anh ngữ, hoặc tìm hiểu Kinh Tạng Anh ngữ được dịch sang từ tiếng 
Phạn Pali hay Sanskrit. Đức Phật đã bắt đầu thuyết giảng Phật pháp 26 thế kỷ về trước mà 
giáo lý thật là thậm thâm rất khó cho bất cứ ai trong chúng ta thấu triệt, dù bằng chính ngôn 
ngữ của chúng ta. Ngoài ra, không có từ ngữ tương đương Việt hay Anh nào có thể lột trần 
được hết ý nghĩa của nhiều từ ngữ Phạn Pali và Sanskrit. Lại càng khó hơn cho người Việt 
chúng ta tránh những diễn dịch sai lầm khi chúng ta đọc những kinh điển được Việt dịch từ 
những kinh điển Đại thừa của Trung quốc. Như quý vị đã biết, giáo lý và truyền thống Phật 
giáo đã ăn sâu vào xã hội Việt Nam chúng ta từ 20 thế kỷ nay, và đa phần người Việt chúng 
ta trong quốc nội cũng như tại hải ngoại đều trực tiếp hay gián tiếp thực hành Phật pháp. 
Thật tình mà nói, ngày nay Phật tử hay không Phật tử đều đang tìm tòi học hỏi giáo lý nây 
những mong mở mang và cải thiện cuộc sống cho chính mình. Vì những lý do đó, cho đến khi 
nào có được một bộ Từ Điển Phật Học hoàn chỉnh, tôi đã mạo muội biên soạn những từ ngữ 
thường dùng Phật giáo cũng như những từ ngữ liên hệ với Phật giáo trong suốt hơn mưới lăm 
năm qua. Đồng ý là có rất nhiều lỗi lầm và sai sót trong quyển sách nhỏ nầy và còn lâu lắm 
quyển sách nầy mới được xem là hoàn chỉnh, tuy nhiên, với ước mong chia xẻ chân lý, chúng 
tôi đã không ngần ngại cho xuất bản và truyền bá quyển sách nầy đến tay mọi người. Hơn 
nữa, chính Đức Từ Phụ đã từng dạy: “Trong pháp Bố Thí, bố thí Pháp hay bố thí món quà 
chân lý Phật pháp là cách cúng dường cao tuyệt nhứt trên đời nầy.” 

Một lần nữa, Hy vọng quyển sách nhỏ nây sẽ giúp ích cho những ai muốn tìm biết thêm 
về chân lý thực tánh vạn hữu. Như đã nói trên, đây không phải là một tác phẩm hoàn chỉnh, 
vì thế chúng tôi chân thành cảm tạ sự chỉ dạy của chư học giả và các bậc cao minh. 

Cuối cùng, tác giả cung kính cúng dường lên ngôi Tam Bảo, và xin thành kính hồi hướng 
tất cả công đức nầy đến chúng sanh muôn loài trong quá khứ, hiện tại và vị lai. Những mong 
ai nấy đều thấy được sự lợi lạc của Phật pháp, để một ngày không xa nào đó, pháp giới 
chúng sanh đồng vãng sanh Cực Lạc. 

Thiện Phúc 


5241 


Acknowledgemenfs 


First, I would like to take this opportunity to thank Most Venerable Thích Giác Nhiên for 
encouraging me fo start this proJect, providing me with Tripitaka In English version and other 
books of Buddhist doctrines, and reviewing my work. Beside, Most Venerable Thích Giác 
Nhiên also takes his time to sít down and explain to me Buddhist terms which I don”t know. 
Secondly, I want to take this opportunity to thank Most Ven. Dr. Thích Quảng Liên, Most 
Ven. Dr Claude Ware, Most Ven. Thích Chơn Thành, Most Ven. Thích Giác Lượng, Most 
Ven. Thích Nguyên Đạt, Most Ven. Thích Hạnh Đạo, Most Ven. Thích Giác Ngộ, Most Ven. 
Thích Giác Tràng, Most Ven. Thích Giác Toàn, Most Ven. Thích Giác Tuệ, Most Ven. Thích 
Minh Thiện, Ven. Prof. Thích Chơn Minh, Ven. Thích Minh Mẫn, Ven. Thích Nguyên Trí, 
Ven. Thích Quảng Thanh, Ven. Thích Giác Sĩ, Ven. Thích Minh Thành, Ven. Thích Minh 
Đạt, Ven. Thích Minh Nhân, Ven. Thích Minh Nghị, Ven. Thích Minh Ấn, Ven. Thích Minh 
Hiển, Ven. Thích Vô Đạt, Ven. Thích Minh Định, Ven. Thích Minh Thông, Bhikhunis Thích 
Nữ Diệu Lạc, Thích Nữ Diệu Nguyệt, Thích Nữ Diệu Hóa, and Thích Nữ Tịnh Hiển, Thích 
Nữ Diệu Đạo, Thích Nữ Diệu Minh, Thích Nữ Liên Dung, Thích Nữ Tịnh Liên, Thích Nữ 
Như Hạnh, and Thích Nữ Nhẫn Liên, Prof. Nghiêm Phú Phát, Prof. Lưu Khôn, Prof. Andrew 
J. Williams, Ms. Sonia Brousseau, Ms. Sheila Trương, Ms. Nguyễn Thị Kim Ngân, Mr. 
Nguyễn Minh Lân, Minh Hạnh, Huệ Đức, Bửu Đức, Mr. And Mrs. Vạn Võ and Hoàng 
Khuyên, Mr. And Mrs. Quảng Tâm and Minh Chính, Minh Chánh, Tâm Nghĩa, Thiện Vinh, 
and Diệu Hảo for their kind support and encourasement which have helped me overcome 
difficulties along every step of composing this book. They have set aside theIr precious time 
to review and proofread the draft, correct errors and offer me with invaluable advice to 
1mprove this work. I also would like to take this chance to send my special thanks to all my 
good spiritual advisors and friends, especially Ms. Nguyễn Thị Ngọc Vân, and Former 
Principals of Tong Phuoc Hiep High School, Mr. Đào Khánh Thọ, and Mrs. Võ Thị Ngọc 
Dung who have provided extremely helpful advice, guidance and ideas. 

I would also like to express my speclal gratitude to my family for all their support. 
Without their support, this work can not be accomplished. 

Next, I would like to take this opportunity to thank the proof-reading committee for their 
hard work, especially Upasika Nguyễn thị Ngọc Vân for her extraordinary efforts to complete 
this extremely difficult assignment. 

Last but not least, I would respectfully like to dedicate all merits and virtues derived 
from this work to all sentient beings throughout the six paths in the Dharma Realms to rebirth 
in the Amitabha Pure Land. 

Anaheim, California 
November 2007 
Thiện Phúc 


5242 


Cảm Ta 


Trước nhất, tác giả xin chân thành cảm tạ Hòa Thượng Thích Giác Nhiên đã khuyến khích 
tác giả từ những ngày đầu khó khăn của công việc biên soạn. Hòa Thượng đã cung cấp Anh 
Tạng cũng như những sách giáo lý Phật giáo khác. Ngoài ra, Ngài còn dành nhiều thì giờ quí 
báu coi lại bản thảo và giảng nghĩa những từ ngữ khó hiểu. Kế thứ, tác giả cũng xin chân 
thành cảm tạ Hòa Thượng Tiến Sĩ Thích Quảng Liên, Hòa Thượng Tiến Sĩ Claude Ware, 
Hòa Thượng Thích Chơn Thành, Hòa Thượng Thích Giác Lượng, Hòa Thượng Thích Nguyên 
Đạt, Hòa Thượng Thích Hạnh Đạo, Hòa Thượng Thích Giác Ngộ, Hòa Thượng Thích Giác 
Tràng, Hòa Thượng Thích Giác Toàn, Hòa Thượng Thích Giác Tuệ, Hòa Thượng Thích Minh 
Thiện, và Thượng Tọa G.S. Thích Chơn Minh đã khuyến tấn trong những lúc khó khăn, 
Thượng Tọa Thích Minh Mẫn, Thích Nguyên Trí, Thích Quảng Thanh, Thích Giác Sĩ, Thích 
Minh Thành, Thích Minh Đạt, Thích Minh Nhân, Thích Minh Nghị, Thích Minh Ấn, Thích 
Minh Hiền, Thích Vô Đạt, Thích Minh Định, các Sư Cô Thích Nữ Diệu Lạc, Thích Nữ Diệu 
Nguyệt, Thích Nữ Diệu Hóa, Thích Nữ Tịnh Hiên, Thích Nữ Diệu Đạo, Thích Nữ Diệu Minh, 
Thích Nữ Liên Dung, Thích Nữ Tịnh Liên, Thích Nữ Như Hạnh, và Thích Nữ Nhẫn Liên đã 
khuyến khích tác giả vượt qua những khó khăn trở ngại. Một số đã không ngại thì giờ quí báu 
duyệt đọc phân Việt ngữ như Giáo Sư Lưu Khôn, Giáo Sư Nghiêm Phú Phát, Giáo Sư 
Andrew J. Williams, Sonia Brousseau, Sheila Trương, Nguyễn thị Kim Ngân, Nguyễn Minh 
Lân, Minh Hạnh, Huệ Đức, Bửu Đức, Vạn Võ, Hoàng Khuyên, Quảng Tâm, Minh Chính, 
Minh Chánh, Tâm Nghĩa, Thiện Vinh, và Diệu Hảo đã duyệt đọc từng phần trong tác phẩm 
nầy. Tác giả cũng xin chân thành cảm tạ cô Nguyễn Thị Ngọc Vân, cùng quí Thầy Cô Cựu 
Hiệu Trưởng Trường Trung Học Tống Phước Hiệp, Ông Đào Khánh Thọ và Cô Võ Thị Ngọc 
Dung đã tận tình giúp đở về tinh thần lẫn vật chất. 

Tác giả cũng chân thành cảm tạ toàn thể gia đình đã tích cực yểm trợ. Không có sự yếm 
trợ nầy, chắc chắn bộ sách nầy không thể nào hoàn thành mỹ mãn được. 

Kế đến tác giả xin thành thật cẩm ơn sự cố gắng tận tụy của ban duyệt đọc, đặc biệt là 
những cố gắng vượt bực của Đạo hữu Nguyễn thị Ngọc Vân trong công việc cực kỳ khó khăn 
nầy. 

Cuối cùng, tác giả xin thành kính hổi hướng công đức nầy đến pháp giới chúng sanh 
trong sáu đường pháp giới sẽ được vãng sanh Tịnh Độ. 


Anaheim, California 
Tháng 11, năm 2007 
Thiện Phúc 


5243 


Note To Our Readers 


This booklet 1s a collection of Buddhist, Buddhist-related terms, and terms that 
are often seen 1n Buddhist texts, wrItten in both Vietnamese and English. Like I said 
1n the Preface, this 1s not a Total and Complete Buddhist Dictionary; however, with a 
wiIsh of share, I hope that all of you wIll find this a useful and helpful booklet for you 
to broaden knowledge on Buddhism 


Thiện Phúc 


Lời ghi chú đến chư độc giả 


Quyển sách nhỏ nầy chỉ là một tập hợp các từ ngữ Phật giáo, các từ ngữ có liên 
quan đến Phật giáo, và các từ ngữ thường được tìm thấy trong các sách giáo khoa 
Việt Anh Phật giáo. Như trên đã nói, đây không phải là bộ từ điển hoàn hảo; tuy 
nhiên, với tâm nguyện sẻ chia, tôi mong rằng quí vị sẽ tìm thấy nơi bộ sách nầy 
những điều bổ ích cho việc mở rộng kiến thức về Phật giáo của mình. 


Thiện Phúc 


5244 


This work 1s respectfully dedicated to the Three Jewels, to my Original Master, 
Most Venerable Thích Giác Nhiên, to my deceased parents Mr. Lê Văn Thuận and 
Mrs. Trần Thị Sửu, to my mother and father-in-law Mr. Tân Ngọc Phiêu and Mrs 
Trần thị Phàn. This work is also dedicated to my wife Tương Thục and children Thanh 
Phú, Thanh Mỹ and Thiện Phú, my longlife best friends for their enormous supports. Ï 
am enormously grateful to my friend, Chiếu Tâm Benjamin Nguyễn, who helped 
typed, and retyped the work. 


Xin thành kính cúng dường tác phầm nầy lên ngôi Tam Bảo, kế thứ cúng 
dường lên Thầy Bổn Sư, Hòa Thượng Thích Giác Nhiên, Pháp Chủ Giáo Hội Phật 
Giáo Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới, kế thứ là cúng dường đến cha mẹ quá vãng là ông 
Lê Văn Thuận và bà Trần Thị Sửu, nhạc phụ và nhạc mẫu là ông Tân Ngọc Phiêu và 
bà Trần thị Phàn. Tôi cũng xin kính tặng tác phẩm nầy đến hiển phụ Tương Thục, và 
các con Thanh Phú, Thanh Mỹ, Thiện Phú, cũng như người bạn Chiếu Tâm Benjamin 
Nguyễn đã giúp đánh máy đi đánh máy lại và sửa chữa những trở ngại kỹ thuật. 


53245 


Note on Languaøe and Abbreviations 


(A) Languages: (B) Abbreviations 
Ch : Chinese B.C. : Before Christ (trước Tây Lịch) 
Jap : lapanese A.D. : Anno Domini (sau Tây Lịch) 
Kor: Korean e.g.  :Forexample 
P :Pali 1.©. : For example 
Tib : Tibetan a : AdJective 
Viet: Vietnamese n : NÑoun 
npl  : Noun Plural 
V : Verb 


Words or Phrases that are used interchangeably. 


Nhân = Nhơn (nghĩa là người) Chưởi=Chửi 

Nhất = Nhứt (nghĩa là một) Nầy= Này 

Nhật = Nhựt (nghĩa là ngày) Dharma (skt)=Dhamma (p) 
Yết = Kiết Karma (skt)=Kamma (p) 
Xây =Xẩy Sutfra (skt)=Sutfta (p) 


Other siøns of reference. 


*% These two stars mean that the term has adequate meaning 1tself; however, If 
you wish to obtain further detalls, you can refer to the term or terms menfioned 
behind these two stars. 


5246 


Advisory Committee 


Most Venerable Dr. Thích Quảng Liên, Ph.D. 

Most Venerable Thích Giác Nhiên 

Most Venerable Thích Chơn Thành 

Most Venerable Thích Giác Lượng 

Most Venerable Thich Ân Huệ---Dr. Claude Ware, Ph.D. 


V2 60t ậP đo d9 


Proofreading Committee 


IL English: 


1. Prof. Andrew J. Williams, Ph.D., Australia. 
2. Ms. Sonla Brousseau, M.F.C.C., Canada. 


H. Vietnamese and English: 


Đ.Đ. Thích Minh Đạt 
Đ.Đ. Thích Minh Nghị 
Đ.ĐÐ. Thích Minh Nhân 
S.C. Thích Nữ Dung Liên 
S.C. Thích Nữ Tịnh Liên 
S.C. Thích Nữ Nhẫn Liên 
S.C. Thích Nữ Như Hạnh 
Prof. Nghiêm Phú Phát 
Mr. Nguyễn Minh Lân 
. Ms. Nguyễn Thị Kim Ngân 
. Ms. Sheila Trương 
. Mr. Đào Khánh Thọ 
- Mrs. Võ Thị Ngọc Dung 
. Mr. Minh Chánh Nguyễn T. Liêm 
. Mrs. Diệu Hảo Ann Phạm 
. Mr. Bửu Đức Trần Ngọc Trác 
. Mrs. Thanh Khai Tiêu Quí Huê 
. Ms. Chơn Lạc Hương Nguyễn T. Mai 
. Ms. Diệu An Trịnh Hoài Thu 
. Ms. Diệu Hải Nguyễn T. Liên 
. Ms. Diệu Thanh Hoàng T. Kim Thanh 


CO 1C Y CA G9 Ea 


— C© 


` } = == =  = = 
CC `'C Cœ ¬Il CA +> CC) 


5247 


22. Ms. Nhựt Hạnh Lương K. Ngọc Hân 
23. Ms. Thảo Ngọc Nguyễn H. Thảo 
24.Mr. Thiện Đạo Vương Bình 

25. Mr. Thiện Lợi Tyler Hồ 

26. Mr. Thiện Duyên Lê Lộc Sanh 
27. Ms. Tín Ngọc Vương Thị Tuyết 
28. Mr. Phúc Tuệ Nguyễn Huê 

29. Ms. Diệu Hiếu Jennifer Nguyễn 
30. Mr. Nguyễn Văn Cân 

31. Mr. Thiện Giác Trần Thanh Tòng 
32. Tâm Minh Hạnh Võ Minh Thế. 
33. Nguyễn Thị Ngọc Vân. 

34. Tâm Tinh Cần Lee Wilson 

35. Huệ Đức Lâm Xuân Huy 

36. Minh Hạnh 

37. Phạm Ngọc Mai 

38. Thiện Hữu 

39. Phạm thị Kim Phượng. 


HHI.Sanskrit/Pali— Phạn & Ba Lï 


I1. Phạm Kim Khánh 

2. Lê Thị Sương (who passed away before the print of this work. May 
she rest In peace In the Buddha Land and attain the Buddhahood 
there). 


12. 


13. 


14. 


15: 


16. 


3248 


Rcferences 


.. Phật Học Phổ Thông, Thích Thiện Hoa: 1958 (3 volumes). 


Phật Học Từ Điển, Đoàn Trung Còn: 1963 (2 volumes). 


Từ Điển Phật Học Việt Nam, Thích Minh Châu: 1991. 


.. Duy Thức Học, Thích Thiện Hoa: 1958. 


Suramgama Sutra, Minh Tâm Lê Đình Thám: 1961. 
The Flower Ornament Scripture, Shambhala: 1987. 


Buddhist Dictionary, Nyanatiloka and Nyanaponika: Revised 1980. 


.Á Popular DIctionary of Buddhism, Christmas Humphreys: London 1984. 


The Shambhala Dictionary of Buddhism and Zen: 1991. 


. The Seekerˆs Glossary: Buddhism: 1998. 


. The Encyclopedia of Eastern Philosophy and Religion, Ingrid Fisher-Schreiber: 


1994 
Dictlonary of Philosophy, Dagobert D. Runes: 1961. 


A Dictonary of Chinese Buddhist Terms, Wiliam Edward Soothil & LewIs 
Hodous: 1934. 


World Religions, Lewis M. Hopfe: 1982. 
The Buddha and His Teachings, Narada: 1973. 


The Connected Discourses of the Buddha, translated from Pali by Bhikkhu Bodhi, 
2000. 


l7: 


18. 


19. 


20. 


SẠP 


S225 


23. 


24. 


29. 


26. 


Tiện 


28. 


29. 


30. 


SIP 


2. 


2ó: 


3249 


The Long Discourses of the Buddha, translated from the Pali by Maurice Walshe, 
1987. 


The Middle Length Discourses of the Buddha, translated from the Pali by BhikkhU 
Nanamoli, edited and revised by Bhikkhu Bodhi, 1995. 


The Spectrum Of Buddhism, Mahathera Piyadassi, 1991. 

Essays In Zen Buddhism, Daisetz Teitaro Suzuki, 1949. 

Zen Art For Meditation, Stewart W. Holmes & Chimyo Horioka, 1973. 

Gems Of Buddhism Wisdom, Most Venerable Dr. K. Sri Dhammananda, 1983. 
Kinh Trường Bộ, Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam: 1991. 

Kinh Trung Bộ, Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam: 1992. 

Kinh Tương Ưng Bộ, Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam: 1993. 

Kinh Tăng Chi Bộ, Viện Nghiên Cứu Phât Học Việt Nam: 1996. 

Kinh Tạp A Hàm, Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam: 1993. 

Kinh Trung A Hàm, Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam: 1992. 

Kinh Trường A Hàm, Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam: 1991. 

Trường Bộ Kinh, Hòa Thượng Thích Minh Châu: 1991. 

Luận Đại Trí Độ, dịch giả Hòa Thượng Thích Trung Quán: 1990. 

Jataka (Stories Of The Buddhaˆs Former Births), Prof. E.B. Cowell: Delhi 1990. 


Kinh Đại Bát Niết Bàn, dịch giả Hòa Thượng Thích Trí Tịnh: 1990. 


34. 


TS N 


36. 


31. 


38. 


39. 


40. 


41. 


42. 


43. 


44. 


45. 


46. 


41. 


48. 


49. 


50. 


3250 


Zenˆs Chinese Heritage, Andy Ferguson: 2000. 
Việt Nam Phật Giáo Sử Luận, Nguyễn Lang: 1977. 
Thiển Sư Trung Hoa, Hòa Thượng Thích Thanh Từ: 1995. 


Kinh Phật Đảnh Tôn Thắng Đà La Ni, dịch giả Hòa Thượng Thích Thiền Tâm: 
1950. 


The Path of Purification, Pali Text by Bhadantacariya Buddhaghosa, translated by 
Bhikkhu Nanamoli: 1956. 


The books of The Discipline (Vinaya Pitaka), translated by L.B. Horner: 1997. 
Luật Nghi Khất Sĩ, Tổ Sư Minh Đăng Quang: 1950. 

Luật Tứ Phần Giới Bổn Như Thích, dịch giả Hòa Thượng Thích Hành Trụ: 1950. 
Sa Di Luật Giải, dịch giả Hòa Thượng Thích Hành Trụ: 1950. 


Luật Sa Di Thường Hàng (Luật Căn Bản Của Người Xuất Gia), dịch giả Thích 
Thiện Thông, Thích Đồng Bổn, Thích Nhựt Chiêu: 1995. 


Niệm Phật Thập Yếu, Hòa Thượng Thích Thiển Tâm, 1950. 
Tỳ Ni Hương Nhữ, dịch giả Thích Thiện Chơn: 1997. 

Giới Đàn Tăng, Hòa Thượng Thích Thiện Hòa: 1968. 

Giới Đàn NI, T.T. Thích Minh Phát: 1988. 


Luật Tứ Phần Tỳ Kheo Ni Giới Bổn Lược Ký, dịch giả Tỳ Kheo Ni Huyễn Huệ: 
1996. 


'What Buddhists Believe, Most Venerable Dr. K. Sri Dhammananda: 1987. 


A Comprehensive Manual of Abhidharma, Bhikkhu Bodhi: 1993. 


51. 


2: 


BÊ 


54. 


39. 


56. 


Sóc 


58. 


)g: 


60. 


61. 


62. 


63. 


64. 


65. 


66. 


G7. 


68. 


3251 


What The Buddha Taught, Walpola Rahula: 1959. 

The Story of Buddha, Jonathan Landaw: 1978. 

Religions of The Wolrd, LewIs M. Hopfe: 1963. 

Thiền Sư Việt Nam, Hòa Thượng Thích Thanh Từ: 1972. 

The Holy Teaching Of Vimalakrrtil, Robert A.F. Thurman: 1976. 
In This Very Life, Sayadaw U Pandita: 1921. 

The Essentials of Buddhist Philosophy, JunjJiro Takakusu, 1947. 
The Essence of Buddhism, Daisetz Teitaro Suzuki, 1947. 

The Vimalakirti Nirdesa Sutra, translated by Charles Luk, 1972. 
Chơn Lý, Tôn Sư Minh Đăng Quang, 1946. 

Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Hòa Thượng Thích Từ Quang, 1948. 
Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Tâm Minh Lê Đình Thám, 1961. 

Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Trí Độ và Tuệ Quang, 1964. 

Phật Lý Căn Bản, Hòa Thượng Thích Huyễn Vi, 1973. 

Pháp Môn Tọa Thiền, Hòa Thượng Thích Giác Nhiên, 1960. 
Con Đường Thoát Khổ, W. Rahula, dịch giả Thích Nữ Trí Hải, 1958. 
Tịnh Độ Thập Nghi Luận, Hòa Thượng Thích Thiền Tâm, 1962. 


Tứ Thập Nhị Chương Kinh, Cư Sĩ Nguyễn Văn Hương, 1951. 


69. 


70. 


VIP 


1: 


TỔ. 


74. 


To, 


76. 


J5 


78. 


19: 


80. 


61. 


82. 


63. 


64. 


85. 


66. 


3252 


Đường Vào Ánh Sáng Đạo Phật, Tịnh Mặc, 1959. 

Nhơn Quả, Nghiệp và Luân Hồi, Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, 1960. 
The Method of Zen, Eugen Herrigel, 1960. 

Việt Nam Danh Lam Cổ Tự, Võ Văn Tường, 1992. 

The Three Pillars of Zen, Roshi Philip Kapleau, 1912. 

Vì Sao Tin Phật, K. Sri Dhammananda, dịch giả Thích Tâm Quang, 1998. 
Introduction To Tantra, Lama Thubten Yeshe, 1935. 

Buddha and Gospel of Buddhism, Ananda K. Coomaraswamy, 1974. 
Mahayana Buddhism, Beatrice Lane Suzuki, 1969. 

Phép Lạ Của Sự Tỉnh Thức, Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh, 1975. 

Ba Vấn Đề Trọng Đại Trong Đời Tu, Hòa Thượng Thích Thanh Từ, 1997. 
Zen Buddhism and Psychoanalysis, D.T. Suzuki and Richard De Martino, 1960. 


Lá Thư Tịnh Độ, Đại Sư Ấn Quang, dịch giả Hòa Thượng Thích Thiển Tâm, 
1956. 


Liên Tông Thập Tam Tổ, Hòa Thượng Thích Thiển Tâm, 1956. 
Studies in The Lamkavatara Sutra, D.T. Suzuki, 1930. 

Buddhism Explained, Bhikkhu Khantipalo, 19743. 

Khảo Nghiệm Duy Thức Học, Hòa Thượng Thích Thắng Hoan, 1987. 


Kinh Pháp Bảo Đàn, Hòa Thượng Thích Thanh Từ, 1992. 


G7. 


68. 


69. 


90. 


91, 


g2, 


93. 


94. 


95. 


96. 


D7. 


98. 


g9: 


100. 


101. 


102. 


103. 


104. 


3253 


Thư Gửi Người Học Phật, Thượng Tọa Thích Hải Quang, 1998. 
Buddhism: Its Essence and Development, Edward Conze, 1951. 
An Introduction To Zen Buddhism, D.T. Suzuki, 1934. 


The Tibetan Book Of The Dead, Guru Rinpoche according to Karma Lingpa, 
1975. 


Kinh Ưu Bà Tắc Giới, Sa Môn Thích Quảng Minh, 1957. 
Philosophy and Psychology in The Abhidharma, Herbert V. Guenther, 1957. 
SIxth Patriarch”s Sutra, Tripitaka Master Hua, 1971. 

Thiển Luận, 3 vols, D.T. Suzuki, dịch giả Trúc Thiên, 1926. 

In This Very Life, Sayadaw U. Pandita, 1921. 

Twenty-Five Hundred Years of Buddhism, P.V. Bapat, 1959. 

Phật Học Tinh Yếu, 3 vols., Hòa Thượng Thích Thiền Tâm, 1965. 
Phật Và Thánh Chúng, Cao Hữu Đính, 1936. 

Liberation In The Palm Of Your Hand, Pabongka Rinpocbhe, 1991. 
The Zen Doctrine of No Mind, D.T. Suzuki, 1949. 

The Tibetan Book of Living and Dying, Sogyal Rinpoche, 1992. 
Ân Đức Phật, Cư Sĩ Huỳnh Thanh Long, 1962. 

Insight Meditation, Joseph Goldstein, 1993. 


Đại Tạng Kinh Nhập Môn, Hán dịch Thích Hải Ấn và Thích Nguyện 
Quỷnh, Việt dịch Thích Viên Lý, 1999. 


105. 


106. 


107. 


106. 


109. 


110. 


III. 


112. 


113. 


114. 


115. 


116. 


117. 


118. 


119. 


120. 


121: 


122. 


3254 


The Experience of Insight, Joseph Goldstein, 1976. 

IUs Easier Than You Think, ŠSylvia Boorstein, 1995. 

Journey Without Goal, Chogyam Trungpa, 1981. 

A Glossary of Buddhist Terms, A.C. March, 1937. 

Early Madhyamika In India and China, Richard H. Robinson, 1967. 
Hinayana and Mahayana, R. Kimura, 1927. 

The Elements of Zen, David Scott and Tony Doubleday, 1992. 

The Buddhist Catechism, Henry S. Olcott, 1903. 

Đạo Phật Với Con Người, Hòa Thượng Thích Tâm Châu, 1953. 


Kinh Phật Thuyết A Di Đà, Hán dịch Cưu Ma La Thập, Việt dịch Cư Sĩ 
Tuệ Nhuận, 1951. 


Lược Sử Phật Giáo Ấn Độ, Hòa Thượng Thích Thanh Kiểm, 1963. 


The Diamond Sutra and The Sutra Of Hui-Neng, A.F. Price and Wong 
Mou-Lam, 1947. 


Gương Sáng Người Xưa, Hòa Thượng Thích Huyền Vi, 1974. 
Wherever You Go, There You Are, Jon Kabat Z1mn, 1994. 
Zen In The Art Of Archery, Eugen Herrigel, 1953. 

Phật Giáo Thánh Điển, Cư Sĩ Thái Đạm Lư, Taiwan 1953. 


Phật Giáo Thánh Kinh, Cư Sĩ Dương Tú Hạc, TaIiwan 1962, Việt dịch 
Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm, 1963. 


Phật Học Tinh Hoa, Nguyễn Duy Cần, 1964. 


123. 


124. 


125. 


126. 


127. 


128. 


| nh 


130. 


131. 


132. 


1343. 


134. 


135. 


136. 


l57: 


138. 


3255 


Phật Pháp, Hòa Thượng Minh Châu, Hòa Thượng Thiên Ân, Hòa 
Thượng Chơn Trí, Hòa Thượng Đức Tâm, 1964. 


Phật Giáo Cương Yếu, Việt dịch Sa Môn Hiển Chơn, 1929. 
Calm and Insight, Bhikkhu Khantipalo, 1981. 
Rebirth as Doctrine and Experlence, FrancIs Story, 1975. 


Mười Vị Đệ Tử Lớn Của Phật, Tinh Vân Pháp Sư, Việt dịch Hạnh Cơ, 
1994. 


Kinh Dược Sư, Hán dịch Huyền Trang, Việt dịch Hòa Thượng Thích 
Huyền Dung, 1949. 


Luận Bảo Vương Tam Muội, Sa Môn Diệu Hiệp, Việt dịch Minh Chánh. 
Kinh Pháp Bửu Đàn, Hòa Thượng Thích Từ Quang, 1942. 


Milinda Vấn Đạo và Kinh Na Tiên Tỳ Kheo, Hòa Thượng Thích Minh 
Châu, 1964. 


How To Get From Where You Are To Where You Want To Be, Cheri 
Huber, 2000. 


Luận Thành Duy Thức, Hòa Thượng Thích Thiện Siêu, 1995. 
Kinh Địa Tạng, Hòa Thượng Thích Trí Thủ. 

Kim Cang Giảng Giải, Hòa Thượng Thích Thanh Từ, 1992. 
Kinh Pháp Bảo Đàn, Cư Sĩ Tô Quế, 1946. 

Kinh Pháp Bảo Đàn, Mai Hạnh Đức, 1956. 


Các Tông Phái Đạo Phật, Đoàn Trung Còn. 


139. 


140. 


141. 


142. 


1443. 


144. 


145. 


146. 


147. 


148. 


149. 


150. 


151. 


152. 


153. 


154. 


155. 


156. 


3256 


Sự Tích Phật A Di Đà, 7 Vị Bồ Tát và 33 Vị Tổ Sư, Trần Nguyên Chẩn, 


1950. 

Na Tiên Tỳ Kheo, Cao Hữu Đính, 1970. 

Pháp Môn Tịnh Độ Thù Thắng, Hòa Thượng Thích Hân Hiển, 1991. 
Tam Kinh Tịnh Độ, Hòa Thượng Thích Trí Thủ. 

The Life of Buddha, Edward J. Thomas, 1952. 

The Buddhaˆs Ancient Path, Piyadassi Thera, 1964. 

The Land of Bliss, Luis O. Gomez, 1996. 

Buddhist Images of Human Perfection, Nathan Katz, India 1982. 
Buddhist Meditation, Edward Conze, 1956. 

Buddhist Sects In India, Nalinaksha Dutt, 1978. 

Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Việt dịch Hòa Thượng Thích Phước Hảo, 
Essential Tibetan Buddhism, Robert A.F. Thurman, 1995. 
Calming The Mind, Gen Lamrimpa, 1992. 

Pháp Bửu Đàn Kinh, Hòa Thượng Minh Trực, 1944. 


The Literature of The Personalists of Early Buddhism, Bhikkhu Thích 
Thiện Châu, English translator Sara Boin-Webb, 1996. 


The Essence of Buddhism, P. Lakshmi Narasu, Colombo 1907. 
Gems of Buddhist Wisdom, many authors, Kular Lumpur, 1983. 


Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết, Hòa Thượng Thích Huệ Hưng, 1951. 


1990. 


3257 


157.  Calming The Mind and Discerning The Real, Tsong-Kha-Pa, English 
Translator Alex Wayman, 1978. 


158.  Seven Works of Vasubandhu, Stefan Anacker, Delhi 1984. 
159. Duy Thức Học, Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, 1958. 

160. The Gospel Of Buddha, Paul Carus, 1961. 

lóI. The Conquest of Suffering, P.J. Saher, Delhi 1977. 


162. Bát Quan Trai Thập Giảng, Diễn Bồi Đại Sư, Việt dịch Thích Thiện 
Huệ, 1992. 


163.  Linguistic Approach to Buddhism Thought, Genjun H. Sasaki, Delhi 
1986. 


164. The Buddhist Outlook, 2 vols., FrancIs Story, Sri Lanka 1973. 
165.  Buddhist Logic, 2 vols., Th. Stcherbatsky, 1962. 

166. Kinh Tâm ĐỊa Quán, Hòa Thượng Thích Tâm Châu, 1959. 

167. Kinh Phật Bản Hạnh Tập, Hòa Thượng Thích Trung Quán. 

168. Qui Nguyên Trực Chỉ, Đỗ Thiếu Lăng, Saigon 1961. 

169. Bản Đồ Tu Phật, Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, 1958. 

170. Việt Nam Phật Giáo Sử Lược, Hòa Thượng Thích Mật Thể, 1943. 
171. Bồ Đề Đạt Ma Quán Tâm Pháp, Việt dịch Minh Thiền, 1972. 


172. Thiền Tông Việt Nam Cuối Thế Kỷ 20, Hòa Thượng Thích Thanh Từ, 
1991. 


173. Kinh Viên Giác, Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, Saigon 1958. 


3258 


174. Kinh Dược Sư Bổn Nguyện Công Đức, Hòa Thượng Thích Huyền Dung, 
1949. 


175. Kinh Tam Bảo, Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, 1970. 
176. Chư Kinh Tập Yếu, Hòa Thượng Thích Duy Lực, 1994. 
177. Lịch Sử Đức Phật Tổ, Thông Kham Medivongs. 


178. Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Hòa Thượng Bích Liên, Hòa Thượng Như 
Phước, Hòa Thượng Từ Quang, 1957. 


179. A Record of Buddhist Kingdoms, Fa-Hsien, English translator James 
Legge, 1965. 


180. Thập Độ, Tỳ Kheo Hộ Tông. 
I8I. Tăng Già Việt Nam, Hòa Thượng Thích Trí Quang, Phật Lịch 2515. 


182. A Comprehensive Manual Of Abhidharma, Bhikkhu Bodhi, Sri Lanka 
1993. 


183. The Spectrum of Buddhism, PIyadassi, Sri Lanka 1991. 
184. Thắng Pháp Tập Yếu Luận, Hòa Thượng Thích Minh Châu. 


185. Vi Diệu Pháp Toát Yếu, Narada Maha Thera, 1972, Việt dịch Phạm 
Kim Khánh. 


186. Nagarjuna”s Philosophy, K. Venkata Ramanan, Delhi 1975. 
187. Kinh Pháp Bảo Đàn, Hòa Thượng Thích Mãn Giác, 1985. 
188.  Buddhist Ethics, Hammalawa Saddhatissa, 1970. 

189. The Buddha Eye, Frederick Franck, 1982. 


190. The Dhammapada, Narada, 1963. 


3259 


191. In The Hope of Nibbana, Winston L. King, 1964. 


192. The Chinese Madhyama Agama and The Pali MaJjhima NÑikaya, 
Bhikkhu Thích Minh Châu, India 1991. 


193. Skillful Means, Tarthang Tulku, 1978. 


194. Tài Liệu Nghiên Cứu Và Diễn Giảng, Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, 
1957. 


195. Phật Giáo, Tuệ Quang Nguyễn Đăng Long, 1964. 

196. The Vimalakirti Nirdesa Sutra, Charles Luk, 1972. 

197. Zen Philosophy, Zen Practice, Hòa Thượng Thích Thiên Ân, 1975. 
198. Kinh Bách Dụ, Việt dịch Thích Nữ Như Huyễn, 1957. 


199. Kinh Phô Hiền Hạnh Nguyện, Việt dịch Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, 
1956. 


200. Sakyamuniˆs One Hundred Fables, Tetcheng Lioa, 1981. 
201. Tám Quyển Sách Qưí, Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, 1954. 


202. Huệ Quang Phật Học Đại Từ Điển, Ven. Thích Minh Cảnh Chủ Biên, 
1994. 


203. Phép Lạ Của Sự Tỉnh Thức, Zen Master Thích Nhất Hạnh, 1975. 
204. The Buddha and His Dharma, Dr. B.R. Ambedkar, 1997. 

205. The Beginnings of Buddhism, Kogen Mizuno, 1980. 

206. A Concise History of Buddhism, Andrew Skilton, 1994. 


207.  Pagodas, Gods and Sprrts of Vietnam, Ann Helen UỦnger and Walter 
Unger, 1997. 


208. 


209. 


210. 


211. 


212. 


2Ä SE 


214. 


21iab 


216. 


217. 


218. 


219. 


220. 


221. 


220: 


T24: 


224. 


?/Đ/aN 


5260 


Buddhism A to Z, Ronald B. Epstein, Ph.D., 2003. 

Buddhism, Clive Erricker, 1995. 

Buddhism, Ed. Manan Sharma, New Delhi, 2002. 

Essentials of Buddhism, Kogen Mizuno, Tokyo, 1972. 

Modern Buddhism, Alan & Jacqul James, 1987. 

The Questions of King Milinda, TW. Rhys Davis, 1963. 

Kinh Mi Tiên Vấn Đáp, Hòa Thượng Giới Nghiêm Việt dịch, 2005. 
The Zen Teaching of Bodhidharma, translated by Red Pine 1987. 

The PIioneers of Buddhist Revival in India, D.C. Ahrr, New Delhi 1989. 


Zen Art For Meditation, Stewart W. Holmes and Chimyo Horloka, 
Tokyo, 19743. 


Introducing Buddhism, Kodo Matsunami, Tokyo 1965. 

A Buddhist Philosophy of Religion, Bhikkhu Nanajivako, 1992. 

A Manual of Abhidharma, Most Venerable Narada, Kuala Lumpur, 1956. 
A Manual of Buddhism, Most Venerable Narada, Kuala Lumpur, 1992. 


Rebirth and The Western Buddhist, Martin Wilson, Ven. Thịch Nguyên Tạng 
Việt dịch 2006. 


The Buddhist Handbook, John Snelling, 1991. 
Essential of Buddhism, Gnanarama, Singapore, 2000. 


Buddhism For Today, Nikkyo Niwano, 1976. 


226. 


221. 


228. 


229. 


230. 


23L 


232. 


22s: 


234. 


2265 


236. 


2 o 


238. 


ZẠ0: 


240. 


3261 


An Index to the Lankavatara Sutra, Daisetz Teitaro Suzuki, London, 1934. 
Studies in The Lankavatara Sutra, DaIsetz Teitaro Suzuki, London, 1930. 


The Concept of Personality Revealed Through The Pancanikaya, Thích Chơn 
Thiện, New Delhi, 1996. 


Studies in Ch"an and Hua-Yen, Robert M. Gimello and PeterN. Gregory, 
Honolulu, 1983. 


The Sacred East, Scott Littleton, 1996. 
Buddha, Dr. Hermann Oldenberg, New Delhi, 1997. 
RaJagraha, Jugal Kishore Bauddh, New Delhi, 2005. 


How to Overcome Your Difficultes: Worry and Fear, Dhammananda, Ven. 
Nhuan Chau translated in 2005. 


Bodh Gaya, Shanti Swaroop Bauddh, New Delhi, 2005. 


The Great Buddhist Emperor of Asia, Ven. Dr. Medhankar, Nagpur, India, 
2000. 


Sarnath, Shanti Swaroop Bauddh, New Delhi, 2003. 

Buddhist Shrines In India, D.C. Ahir, New Delhi, 1986. 

Pryaers to the Medicine Buddha, composed by Geshe Norbu Phunsok, 
translated Into Vietnamese by Sonam Nyima Chân Giác Bùi Xuân Lý In 
2005. 


Walking with the Buddha, India Dept. of Tourism, Ñew Delhi, 2004. 


The Practice of Tranquility and Insight, Khenchen Thrangu, New York, 1993. 


3262 


241. Pen Portralts Ninety Three Eminent Disciples of the Buddha, C. de 
Saram, Singapore, 1966. 


242. — History of Theravada Buddhism in South East Asia, Kanal Lai Hazra, New 
Dehli, 198S1. 


5263 


About The Author 


Thiện Phúc Tran Ngoc, AKA Ngoc-Em Tran, was born on August ANU, 1949 to 
Mr. Le van Thuan and Mrs. Tran thi Suu in Vĩnh Long Province, a small town about 
136 kilometers southwest of Satigon, South Vietnam. He grew up in Vĩnh Long town, 
South Vietnam and attended Tong Phuoc Hiep High School. He was born to a very 
poor family; however, his parents had tried their best to raise their all children with a 
minimum of high school education. He obtained his Bachelor in English in 1973, and 
Bachelor in Vietnamese-Chinese In 1974 at Cantho University. He was brought up In 
a Buddhist-tradition family. His grandparenfs and parents were devoted lay disciples 
of Honorable Venerable Master Minh Đăng Quang. He came to the United States In 
1985 and became a disciple of Most Venerable Thích Giác Nhiên In the same year. 
He has been working for Califorma State Department of Rehabiltaton as a 
Rehabilitation Supervisor since 1988. His main responsIbility 1s to supervise a unIt oŸ 
ten counselors who counsel people with problems, especially people with disabilities. 
He was very much Impressed by the life and teachings of the Buddha. He realizes 
that Buddhism has been an Important part of the cultural heritage, not only of 
Vietnam, but also of Southeast Asian countrIes and most parts of Asia. While working 
as a volunteer teacher of Vietnamese language programs In Southern Califorma, 
around 1985 and 1986, a lot of young Vietnamese students came to him to ask for the 
meanings of some Buddhist terms. Some terms he was able to provide the meaning, 
but a lot of them he could not. He talked to Most Venerable Thích Giác Nhiên and 
was encouraged by the Most Venerable Giac Nhiên to start his works on The Basic 
Buddhist Terms. With the encouragement from Most Venerable Thích Giác Nhiên, he 
sfarted to compose his works tiled “Vietnamese-English Buddhist Dictionary” and 
“English-Vietnamese Buddhist Dictionary” in 1986. He published the “Vietnamese- 
English Buddhist Dictionary” In 2005. He 1s also the author of a serles of books 
written in Vietnamese titled “Buddhism 1n Life,” ten volumes, “Buddhism, a religion 
of Peace, Joy, and Mindfulness,” “Intimate Sharings with Parents and Children,” “A 
Short Journey to India,” and “A Glimpse on Cocochine.” Books wIll be published In a 
near future: I. The Buddhaˆs Basic Teachings In Vietnamese and English, 2. Chinese 
Famous Zen Masters in Vietnamese and English. 


35264 


Quick Search for Some Important Terms 
in This Volume 


A 

Ác Hạnh: Wrong conduct 

Ác Nhân: Wicked people 

Ác Tỳ Kheo: Wicked Bhiksus 

Ái Ngữ: Words of love 

An cư kiết hạ: Vassa 

Ảo Giác: Vipallasa 

Ăn Chay: Vegetarian 

Âm thanh giải thoát và vượt lên khỏi cõi trời dục giới: Voice of freedom from the ïlls 
of desire, surpasses the realm of desire 

Âm thanh vượt hơn cõi Phạm Thiên: Voice without reflection and rumination, 
surpasses the Brahma heaven 

Âm thanh vượt hơn Quang Âm Thiên: Voice that has no flaws and surpasses the light- 
sound heaven 

Ấn Quang: Yin-Kuang Temple 

Ấn Quang Đại Sư: Yin-Kuang (Great Master) 

Ấn Nguyên Long Khí: Yin-Yuan-Lung-Ch”1 


B 

Bà Sa Luận: Vibhasa-sastra 

Bạch Liên Giáo: White Lily SocIety 

Bạch Liên Tông: White Lotus Sect 

Bạch Liên Xã: White Lotus SocIety 

Bạch Lộ Trì: White Heron Lake 

Bạch Mã Tự: White Horse Temple 

Bạch mao: Urna 

Bạch Tản Cái Phật Đảnh: White umbrella on the Buddhaˆs head 
Bạch Thủy Thành: White river town 

Bạch Tượng: White elephant 

Bạch Vân Tông: White Cloud Sect 

Bạch Y: White clothes 

Bản địa môn: Uncreated dharmakaya of Vairocana 
Bản giác huân tập vô minh: Unenlightenment 

Bạt Nan Đà: Upananda 

Bắc Cu Lô Châu: Uttarakuru 

Bắc Hành: Uttarayana 


5265 


Bắc Kiều Tát La: Uttarakosala 

Bắc La: Valabhi 

Bắc phương với trời Tỳ Sa Môn: Vaisramana or Pluto heaven ¡n the North 
Bắc Sơn Trụ Bộ: Uttarasaila 

Bẩm tánh phóng dật: Unrestrained 

Bất diệt: Undying 

Bất Đắc Kỳ Tử: Untimely happenings due to external circumstances 
Bất định pháp: Undetermined elements 

Bất Đoạn Luân: Unceasing turning of the wheel 

Bất Đoạn Quang Như Lai: Unceasing Light Buddha 

Bất Động Giải Thoát: Unmoved liberation 

Bất Động Tâm Giải Thoát: Unshakable deliverance of mind 

Bất Động Vô Vi: Undisturbed state 

Bất hòa hợp tính: Unharmonizing natures 

Bất Hoại Tín: Unfailing faith 

Bất khả đắc: Unobtainable 

Bất Khả Tư Nghì: Unthinkable 

Bất Khả Tư Nghì Trí: Wisdom beyond the ordinary understanding 
Bất Lai Nghinh: Without being called the Buddha still comes to welcome 
Bất ngộ âm: Unerring voice 

Bất Nhị Pháp: Undivided truth 

Bất Nhiễm Trước Chư Pháp Tam Muội: Uncontaminated samadhi 
Bất Phi Thời Thực: Vikala-bhojanad-viramani 

Bất Thiện Căn: Unwholesome roots 

Bất Thiện Giới: Unwholesome elements 

Bất Thiện Nghiệp: Unwholesome deeds 

Bất thiện nghiệp đạo: Unwholesome courses of action 

Bất Thiện Tâm: Unwholesome mind 

Bất Thiện Tâm: Unwholesome investigation 

Bất Thiện Tư Duy: Unwholesome thought 

Bất Thiện Tưởng: Unwholesome perception 

Bất Thỉnh Hữu: Unsolicited friend 

Bất thối lực: Undiminishing power 

Bất tịnh khiết vương: Ucchusma 

Bất Tịnh Nhục: Unclean flesh 

Bất tịnh thí: Unclean almsgiving 

Bất Tịnh Thuyết Pháp: Unclean preaching 

Bích Quán: Wall-gazer 

Biến Chiếu Kim Cang: Universally Shining Vajrasattva 

Biến Chiếu Như Lai: Universally Shining Buddha 


5266 


Biến Giác: Universal enlightenment 

Biến Hành Nhân: Universally prevalent cause 

Biến Pháp Giới Thân: Universal đharmakaya 

Biến Tịnh Thiên: Universal purity deva 

Biện Tài Vô Ngại Trí: Unobstructed eloquence 1n Intelligence 

Biệt Cảnh Tâm Sở: Vibhavana 

Biệt Kiến: Unenlightened views 

Biểu thị: Vijnapti 

Bình đẳng đại bi tâm: Universal great wisdom 

Bình đẳng pháp: Universal truth 

Bình Đẳng Tánh Trí: Wisdom derived from manovijnana or mano consciousness 
Bình Đẳng Tánh Trí: Wisdom of understanding the equality of all things 
Bố Tát: Uposatha 

Bồ để đạo tràng: Way-place 

Bộ Giáp Tinh Tấn: Vigor through a Bodhisattvas robe 

Bụi Trần: Worldly dust 


C 

Cách cúng dường cao quý nhất đến với Đức Phật: Worthiest offering to the Buddha 
Cảnh giới vô ngại dụng: Unimpeded function relating to realms 
Cầu phước: Yacna 

Chẳng rời dục giới: Without leaving the realm of desire 

Chân lý cơ bản của vạn hữu: Under-lying truth of all things 
Chân lý cứu cánh: Ultimate truth 

Chân ngôn: Words of Tathagata 

Chấp kim cang thần: Vajradhara 

Chấp tác: Work in a monastery 

Chế Môn: Way of discipline 

Chết cách không sợ sệt: Unconfused death 

Chiến Tranh: War 

Chủ trương trường chay: Vegetarianism 

Chúng Sanh Điên Đảo: Upside-down state of living beings 
Chúng sanh lực vô ngại dụng: Unimpeded functlon of power relating fo sentlenf 
beIngs 

Chủng tử bất tịnh: Unclean parental seed 

Chuyên Tu Vô Gián: Uninterrupted cultivation 

Chuyển Hóa: Vartana 

Chuyển Luân Vương: Wheel Turner 

Chư kiến: Various views and doubts 

Con đường tối thượng thừa: Ulũmate path 


3267 


Công Án Thoại Đầu: Words involve in koan 

Công đức: Virtues 

Công Đức Bát Nhã Ba La Mật: Virtue of the praJna paramita 

Công đức trí hải vô tận: Virtues of inexhaustible oceans of knowledge 
Công đức tự tứ: Virtues require In a confessor at the annual confessional ending the 
raIny retreat 

Công đức xuất thế: Virtues of liberation 

Cụ Túc Đức Bổn Nguyện: Vow of universally complete virtue 

Cuộc sống xứng đáng: Worthwhile Life 

Cực Lạc: Ultimate Bliss 

Cứu Cánh: Utmost 

Cứu Thế Xiển Đề: World-saving icchanti 


D 

Da Du Đà La: Yasodhara 

Da Xá: Yasas 

Dã Hồ Thiển: Wild-Fox Meditation 

Dạ Xoa: Yaksa 

Dĩ Huyết Tẩy Huyết: Wash out blood with blood 

DỊ Thục: Vipaka 

DỊ thục nhân: Vipakahetu 

Diễm vương: Yama-raJa 

Diệm Khẩu: Ulka-mukha 

Diệm Ma: Yama 

Diệm Ma Thiên: Yama heaven 

Diệm Ma Thiên Giới: Yamadevaloka 

Diên Thọ Đại Sư: Yen-Shou 

Diệt loại trí: WIsdom concerning Kinds of Extinction 
Diệt Pháp trí: WIisdom concerning Dharmas of Extinction 
Diệt Trí: Wisdom of the extinction of suffering 

Diệu Âm Điểu: Wonderful-voice bird 

Diệu Độ: Wonderful land 

Diệu Đức: Wonderful virtue 

Diệu giác: Wonderful enlightenment 

Diệu Hữu: Wonderful existence 

Diệu Kiết Tường: Wonderful and auspicious 

Diệu Kiết Tường Bồ Tát: Wonderful and auspicious Bodhisattva 
Diệu Liên Hoa: Wonderful Lotus 

Diệu môn: Wonderful doors 

Diệu Pháp: Wonderful law 


35268 


Diệu Pháp Liên Hoa Kinh: Wonderful Law of Lotus Flower Sutra 

Diệu Pháp Luân: Wheel of the wonderful law 

Diệu Quán: Wonderful contemplation 

Diệu Quán Sát Trí: Wisdom of wonderful contemplation 

Diệu sắc: Wonderful form 

Diệu tâm: Wonderful heart 

Diệu Thú: Wonderful destiny 

Do Tuần: Yojana 

Du già: Yoga 

Du Già Sư Địa Luận: Yogacarabhumi Sastra 

Du Già Tông: Yogacara 

Du hành trên đường phố phi thời: Wandering on the street at the wrong time 

Du Hý: Vikridita 

Du Tăng Vacchagotta: Vacchagotta 

Dục giới: World of desire 

Dục Giới Nhân Thiên: World and the six deva heavens of desire 

Dục tăng thượng công đức: Virtue overmastering desIre 

Dục vô diệt: Unceasing desire to save 

Dùng âm thanh tùy loại mà diễn thuyết: Using voices to lecture to cause all beings to 
disillusioned with worldly things 

Dùng ngân quỹ của tự viện hay tổ chức từ thiện để nuôi dưỡng thân nhân bạn bè: 
Use the monastery budget or the budget or a charitable organ1zation to Øø1V€ SuppOFrt tO 
relatIves or friends 

Dùng phương tiện tùy nghi giáo hóa: Using expedient means to teach In accord with 
needs 

Dùng tam muội rốt ráo quán hiện tượng: UHtlizing samadhi to contemplate the 
phenomena 

Dùng tâm từ bi quảng đại: Using the mind of universal love and compassion to save 
beings 

Dùng tiền của đàn na tín thí cúng cho việc nuôi chúng vào mục đích khác như là xây 
cất: Use Dana money reserved for the material necessities of the Sangha for other 
pUrposes, 1.e., construction 

Dùng tinh tấn để nhiếp độ kẻ giải đãi: Using zeal and devotion (virya) to cure their 
Temissness 

Dùng vô lượng vô số trăm ngàn ức na do tha pháp luân: Using countless hundreds of 
thousands of millions of billions of wheels of Teaching 

Duy Chiếu Bảo Phong: Wei Zhao Bao Feng 

Duy ma Cật: Vimalakrrti 

Duy Ma Cật Tử Sở Vấn Kinh: Vimalakirtinirdesa-Sutra 

Duy Tâm Kệ: Verses on the idealistic idea 


3269 


Duy thức: ViJnanavada 

Dược An Sơn Quốc Thiền Sư: Yueh-An-Shan-Kuo 

Dược Châu Thiền Sư: Yueh-Chou Zen master 

Dược Lâm Thiền Sư: Yueh-Lin Zen master 

Dược Sơn Duy Nghiễm: Yueh-Shan-Wei-Yen 

Dương Chi: Willow-branch 

Dương Diệp: Willow-leaves 

Dương Kỳ Phương Hội Phái: Yang-Qi-Fang-HuI sect 

Đa Mích Tội Tướng: YadbhuyasIkiya-vinaya 

Đa Văn Thiên Vương: VaIsravana 

Đà La Ni Phật Đánh: Unisha Vijaja Dharani 

Đại Nhựt Kinh: Vairocana Sutra 

Đại sự rốt ráo của chư Đại Bồ Tát: Ulimate Great Tasks of Great Enlightening 
BeIngs 

Đại Thiên Thế Giới: Universe of three thousand chiliocosms 

Đại Trang Nghiêm Kinh: Vaipulya-mahayuha-sutra 

Đàm Thạnh: Yun-Yan Tan Sheng 

Đánh giá thấp: Underestimate 

Đảo Huyền: Ullambana 

Đảo Kiến: Dpside down views 

Đạo: Way 

Đạo Đẳng: Universal way 

Đạo loại trí: Wisdom concerning Kinds of the Way 

Đạo Pháp trí: Wisdom concerning Dharmas of the Way 

Đạo Phong: Wind of Buddha-truth 

Đạt Ma Đa La Thiền Kinh: Yogacharabhumi-Sutra 

Đạt Tâm: Understanding 

Đẳng Giác Huệ: Wisdom of understanding of nirvana 

Đẳng Vô Gián Duyên: Uninterrupted continuity 

Đấng Cứu Thế: World saviors 

Đầu đà: Zuda 

Đeo chuỗi hoặc tràng hạt đắc tiền: Wear a rosary made of expensive or bright 
colored gems 

Đeo mang việc thế tục: Weighed down by mundane preoccupations and have not yet 
severed worldly thoughts 

Đeo vàng, bạc hay đá quí: Wear obJects of gold, silver or precIous stones 
Đế Thích Bình: Vase of Indra 

Địa ngục Vô gián: Uninterrupted hell 

Điên Đảo: Upside down 

Điên đảo vọng tưởng: Ủpside down and delusive ideas 


3270 


Định Tuệ: Wisdom of concentration 

Đoạn Diệt Kiến: Uccheda-drsti 

Đoạn kiến: Ucchedadarsana 

Đợi đến hưu trí rồi hẳn tu: Wait until after retirement to cultivate 
Đợi đến khi thế nhơn căn tánh được thành thục: Wait until the time ¡s ripe to develop 
peopleˆs Immature facultIles 

Đơn điển: Udana 

Đồ Bất Nam: Uncontrollable emission 

Độc Tử: Vatsa 

Độc Tử Bộ: Vatsiputriya 

Đường Vũ Tông: Wu-Tsung 


G 

Gia vụ chưa xong: Unfinished family obligatlons 

Giả Danh Hữu: Unreal name 

Giả Danh Thế Gian: World of unreal name 

Giả Thuyết Vấn: Utilizing a hypothetical case 

Giác đạo: Way of Enlightenment 

Giác Thành: Walled city of enlightenment 

Giai đoạn phát sinh: Utpatti-krama 

Giải thoát: Vimukti 

Giải Thoát Đạo: Way of emancipation 

Giải Tri Kiến: Understanding and interpreted as release 
Giám Tự: Warden monk 

Giáo Đạo: Way of instruction 

Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ Việt Nam: Vietnamese Sangha Bhikshu 
Buddhist Sect 

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam: Vietnamese Buddhist Association 
Giáo Nội: Within Instruction 1n the sect 

Giáo Phán: Varlous divisions of teaching 

Giới Kiến Thủ: Wrong views in understanding the precep(s 
Giới Luật: Vinaya 

Giới Nội: Within the region 


H 

Hại tầm: Vihimsa-vitakko 

Hàng phục ma quân bằng Nhất thiết trí: Vanquishing all dẻemons with omniscience 
Hạng người ngu dốt tối tăm: Unenlightened mortal people 

Hành Đạo: Walk In the way 

Hành Khổ: Unsatisfactoriness of conditioned states 


527/1 


Hành trì học pháp: Undertake the training 

Hành trì sáu phương: WorshIp In the SIx Directions 
Hành trụ tọa ngọa: Walking, standing, sitting, lying 
Hành Vô Thượng: Unsurpassed forms of service 
Hậu đắc trí: Wisdom with is limitation and relation to ordinary human affairs 
Hậu Nghiệp: UpapaJJa-vedaniya-kamma 

Hiền nhân: Wise man 

Hiển Sắc: Visible colors 

Hiểu biết chính mình: Understanding ourselves 
Hiểu rõ chân lý: Understanding of truth 

Hóa Đạo: Way of conversion 

Hòa hiệp: United and harmonious 

Hòa Nam: Vandana 

Hòa Thượng: Upadhyaya 

Hỏa Luân: Whirling wheel of fire 

Hoài nghi: VicIkitsa 

Hoại diệt: Uccheda 

Hoại Khổ: Unsatisfactoriness due to impermanence 
Hoại Khổ Tánh: Viparinama-dukkha 

Hoại Sơn: Worn-down hiÏlls 

Hoàng Diệp: Yellow willow leaves 

Hoàng Dương Mộc Thiền: Yellow-poplar meditation 
Hoàng Mạo Giáo: Yellow sect of Lamaism 

Hoàng Y: Yellow robe 

Hoạnh tử: Untimely death 

Hoặc luân: Wheel of illusion 

Hoằng Thệ: Vast vows 

Học Giới Vô Thượng: Unsurpassed trainings 

Hội Kim Cang Giới: Vajradhatu Foundation 

Hội Tam Quy Nhất: Unite the three vehicles in one 
Hội Thanh Niên Phật Tử: Young Men's Buddhist Association (ÝÍMBA) 
Huân tập: Vasitha 

Huân Tập Chúng Tử: Vasanavija 

Huệ lực: Wisdom 

Huệ nhãn: Wisdom-eyes 

Huệ Nhật: Wisdom-sun 

Huệ quang: Wisdom light 

Huệ Trí Tỳ Kheo: Wise monk 

Hư vọng: Unreality 

Hư Vọng Luân: Unreal wheel of life 


5272 


Hư Vọng Pháp: Unreal dharmas 

Hương Lâm Trừng Viễn Thiền Sư: Xiang-Lin-Cheng-Yuan 
Hương Tập Địa: Western Buddha-land 

Hưu Lưu Tiên Nhân: Uluka 

Hữu hình: Visible 

Hữu Thần Giáo: Worship of all gods of different creeds 
Hữu Thiện Đa: UJJayanta 


K 

Kệ Ban Phép Lành theo truyền thống Tây Tạng: Verses for Auspiciousness (Tibetan 
traditon) 

Kệ Huệ Năng: Verses of Hui-Neng 

Kệ Khai Kinh: Verses for opening a sutra 

Kệ Phá Địa Ngục: Verses of destroying hell 

Kệ tán Phật A Di Đà: Verses In Praise of Amitabha Buddha 

Kệ Thần Tú: Verses of Shen-Hsiu 

Kệ Trưởng Lão Ni: Verses in the Therigatha 

Kệ Tứ Liệu Giản của Đại Sư Vĩnh Minh: Verses of four options or choices from Yung 


Ming Master 
Kệ Tự Tánh Của Lục Tổ Huệ Năng: Verses on the Self-Nature of the Sixth Patriarch 
Hui neng 


Kệ Vô Tướng Của Lục Tổ Huệ Năng: Verses on No-mark from Hui Neng Patriarch 
Kết hợp: Unity 

Khai Tam Hiển Nhất: Utilize the three vehicles to reveal the One Yana 

Khẩu Nghiệp: Vaca-karman 

Khẩu tứ: Vac-karmas 

Khí giới của chư Đại Bồ Tát: Weapons of Great Enlightening Beings 

Khổ loại trí: Wisdom concerning Kinds of Suffering 

Khổ Loại Trí Nhẫn: Wisdom of endurance 

Khổ pháp trí: Wisdom concerning Dharmas of Suffering 

Không: Void 

Không Hữu: Unreal and real 

Khuyên chúng sanh niệm Phật: Urge sentient beIngs to remembrance the Buddhas 
Kiến Ái: Views and desires 

Kiến Chí: Vision-Attainer 

Kiến đại: Visibility 

Kiến Đạo VỊ: View-path stage 

Kiến giải của Sắc: Views of Form 

Kiến giải của Thọ: Views of Sensation 

Kiến giải của Thức: Views of consciousness 


3273 


Kiến hoặc: Wrong views 

Kiến Huệ: Wisdom of right views 

Kiến nhứt thiết trụ địa: Wrong views (which are) common to the trailokya 
Kiến thủ: View of grasping at views 

Kiến thức: Vidya 

Kiến Vô Thượng: Unsurpassed sights 

Kim Cang: Vajra 

Kim Cang Ba La Mật Bồ Tát: Vajra-Paramita Bodhisattva 
Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh: Vajra-Diamond-PraJna-Paramita Sutra 
Kim Cang Bồ Tát: Vajra Bodhisattva 

Kim Cang Châm Luận: VajJrasucI Sastra 

Kim Cang Chữ: Vajra thunderbolt 

Kim Cang Dạ Xoa: VajJra guardian spIrIt 

Kim Cang Đoạn: VajJracchedika 

Kim Cang GIới: Vajradhatu 

Kim Cang GIới Thai Tạng Giới: VaJjradhatu and Garbhadhatu 
Kim Cang Kinh: Vajracchedika-praJna-paramita-sutra 
Kim Cang Linh: Vajra-bell 

Kim Cang Luân: Vajra wheel 

Kim Cang Ly Bố Úy: Vajrayaksa 

Kim Cang Môn: VajJra-door 

Kim Cang Pháp Giới Cung: Vajradhatu-palace 

Kim Cang Phật: VaJra-Buddha 

Kim Cang Quyền: Vajra-fist 

Kim Cang Tác: VaJrapasa 

Kim Cang Tam Muội: VajJra-samadhi 

Kim cang tạng Bồ Tát: Vajragarbha-Bodhisattva 

Kim Cang Tát Đỏa: Vajrasattva 

Kim Cang Thân: Vajra-body 

Kim cang thần: Vajrapani 

Kim Cang Thủ: Vajrasattva-mahasattva 

Kim Cang Thủy: Vajra-water 

Kim Cang Thừa: Vajrayana Buddhism 

Kim Cang Tọa: VajJrasana 

Kim Cang trí: Uncaused omnisclence of Vairocana 

Kim Cang Trí Pháp Sư: VaJra-bodhi Dharma master 

Kim Cang Trí Tam Tạng: Vajrabodhi 

Kinh Hãi: Uttrasita 


5274 


L 

Lầm lạc trong thuần thục nghi tình: Wrong way of maturing doubts 

Lậu tận trí: Wisdom of the Arhat 

LỄ Kỉnh Chư Phật: Worshiping and respecting all Buddhas 

Liễu Ngộ: Understand clearly 

Linh Thứu Sơn: Vulture Peak 

Lo lắng và khổ sở: Worries and miseries 

Loại người hành tha lợi, không hành tự lợi: Working for the good of others, but not for 
one”s own øgood 

Loại người hành tự lợi và hành tha lợi: Working for one”s own øgood as well as for the 
good of others 

Loại người không hành tự lợi, mà cũng không hành tha lợi: Working neither for one”s 
own good nor for the good of others 

Lợi Đắc Vô Thượng: Unsurpassed gains 

Lợi Hành Nhiếp: Useful deeds 

Lợi ích hay không lợi ích: Useful or harmful 

Luân Tướng: Wheel sign 

Luật tạng: Vinaya-pitaka 

Luật thừa: Vinaya vehicle 

Luật Tông: Vinaya school 

Lực tăng thượng công đức: Virtue overmastering power 

Lượng Quả: Ultimate consequences 

Lưu Chuyển Môn: Way of transmigration 

Ly Ách: Unyoking 

Ly Dục Ách: Unyoking from sensuality 

Ly Hệ Quả: Visamyoga 

Ly Hữu Ách: Unyoking from becoming 

Ly Kiến Ách: Unyoking from wrong views 

Ly Vô Minh Ách: Unyoking from ignorance 

Lý Cụ: Wholly noumenal 

Lý Sự Vô Ngại: Unimpeded Interaction of noumenon and phenoumenon 


M 

Mãn Phần Giới: Whole of commandments 

Mạn Kiến: Wrong views of pride 

Mạt Lợi Phu Nhân: Wife of PrasenajIt 

Mặc áo quần của người thế tục: Wear lay clothing 
Mẫu Đà La Pháp Ấn: Vitarka-Mudra 

Minh Hạnh Túc: Vidya-carana-Sampanna 

Minh Lưự: Unfathomable thought 


3275 


Minh Phi: Vidya-raJa 

Minh Sát theo Truyền Thống Bồ Tát Đại Thừa: Vipassana of the Bodhisattvas in 
Mahayana tradition 

Minh Sát theo Truyền Thống Kim Cang Thừa: Vipassana of the Mantrayana 

Minh Sát theo Truyền Thống Ngoại Đạo: Vipassana for the Externalists 

Minh Sát theo Truyền Thống Thanh Văn và Duyên Giác: Vipassana of the Sravakas 
and pratyeka-buddhas 

Minh sát tuệ: Vipasyana 

Mộc Ngư: Wooden fish 


N 

Nam phương với Trời Diệm Ma: Yama heaven In the South 
Năng lập môn: Valid proposition 

Năng tự tại: Vasitva 

Ngã Điên Đảo: Upside-down ideas that the ego is real 
Ngã Liệt Mạn: UnamanaUnamana 

Ngạ Quỷ Đạo: Way of the hungry demons 

Ngạn Tông: Yen-Tsung 

Ngày Phật Đản Sanh: Vesak 

Nghi Cái: Vici 

Nghi kiết sử: Vicikiccha 

Nghĩa Hoài Thiền Sư: Yi-Huai T”ien-Yi 

Nghĩa Thanh Thiền Sư: Yi-Qing-T”ou-Tz¡ 

Nghĩa Tổn Tuyết Phong Thiền Sư: Yi-Cun-Xue-Feng 
Nghĩa Vô Ngại: Unobstructed knowledge of the meaning 
Nghiệp đạo: Way of karma 

Ngọc Gia: Yuyeh 

Ngọc Minh Châu: Wish-Fulfilling Gem 

Ngộ Ân: Wu-En 

Ngộ Tân Tử Tâm ở Hoàng Long: Wu-Xin-Tzu-Xin-Huang-Lung 
Ngôn Hành: VacI-sankhara 

Ngôn từ: Word 

Ngôn Y: Word-dependence 

Ngũ Đài Sơn: Wu-Tai-Shan 

Nguyên Tạng: Yuan Tripitaka 

Nguyện Ba La Mật: Vow-paramita 

Nguyện Hành: Vow and perform 

Nguyện Luân: Vow-wheel 

Nguyện Luân Phật: Wheel vow Buddha 

Nguyện Thực: Vow-food 


3276 


Nguyện Vãng Sanh Tịnh Độ: Vow (v) to be reborn In the Pure Land 

Ngữ Bình Đẳng: Vaksamata 

Ngữ Nghiệp: Verbal actlons 

Người ngu: Unwise man 

Người phương Tây với Thiền tập: Westerners and Buddhist meditation 
Ngưỡng Sơn Huệ Tịch Thiền Sư: Yang-Shan-Hui-Chi 

Nhà Xuất Bản Trí Tuệ: Wisdom Publications 

Nhạo Thuyết Vô Ngại Trí: Unobstructed (unlimited) eloquence ¡in delight or pleasure 
1n speaking or areumenf 

Nhân nghiệp: Work of causes 

Nhất Đại Giáo: Whole of the Buddhaˆs teaching 

Nhất Thành Nhất Thiết Thành: With the Tathagata”s enlightenment all beings were 
enlightened 

Nhất Trần Pháp Giới: Universe in a grain of dust 

Nhật Quang Biến Chiếu Bồ Tát: Universally Radiant Sunlight Bodhisattva 
Nhơn tăng thượng công đức: Virtue overmasftering humans 

Nhổ Tận Gốc Tham Ái: Uproot love and desire 

Nhục kế: Usnisa 

Như như bất động, liễu liễu thường minh: Unmoving state of perfectly clear 
understanding 

Như thị: Yathabhutam 

Như thực xứ kiến: Yathabhuta-vasthana-darsana 

Những điều bất tịnh: Unclean things 

Những lời khuyên vô giá: Valuable advices 

Những người chưa giác ngộ: Unenlightened man 

Những suy tư đến ưu: Unpleasurable investigations 

Những tư tưởng không nắm bắt được: Unobtainable thoughts 

Nhứt thiết chủng trí: Wisdom of all the particulars 

Niệm Lạc: UpasamanussatI 

Niệm Niệm Tương Tục: Unbroken continuIty 

Niệm vô diệt: Unfailing thought to save 

Nữ Đức: Woman of virtue 

Nữ Nhân: Woman 

Nữ Nhân Bái: Woman's salutation 

Nữ Nhân Cấm Chế: “Women forbidden to approach” 

Nữ nhân nguyện vãng sanh: Womens rebirth in the Pure Land 

Nữ Nhân Quyến Thuộc Luận Sư: Womans retinue created by Mahesvara 
Nữ Sắc: Woman beauty 

Nữ Tặc: Woman as a robber 

Nữ tỏa: Woman as chain 


5277 


Nước lóng trong chum: Water In a Jar 


O 
Ô Trường: Udyana 


P 

Phá Giới: Violate religIous commandments 

Phá Ngũ Giới: Violation of the five precepts 

Phạm hạnh trú bất thời bất tiết: Unfortunate, inappropriate time 

Pháp bất cộng nhứt thiết chủng trí: Unique qualities and omniscience 
Pháp Biện Tài Vô Ngại: Unobstructed eloquence 1n the Law 

Pháp Giới Phật: Universal Buddha 

Pháp Giới Thể Tính Trí: Wisdom of the embodied nature of dharmadhatu 
Pháp Giới Vô Biên Trí: Unimpeded knowledge of a Buddha 

Pháp giới vô ngại trí: Unimpeded understanding of the whole Buddha-realm 
Pháp không: Unreality of things 

Pháp luân: Wheel 

Pháp Tử: Zen disciple 

Pháp Tự Tại: Unimpeded dharma 

Pháp Vô Ngã Trí: Wisdom of the dharmanairatmya 

Pháp vô ngại dụng: Unimpeded function relating to phenomenon and princIple 
Pháp Vô Ngại Trí: Wisdom of explanation 1n unembarrassed accord with the law 
Pháp vô vi: Unconditioned dharmas 

Phát nguyện: Vow 

Phân Biệt: Vikalpa 

Phân Biệt Bộ: Vibhanga 

Phật giáo Việt Nam: Vietnamese Buddhism 

Phệ Xá: Vaisya 

Phi pháp: Wrong practices 

Phi Thánh ngôn: Aryan speech 

Phong: Wind 

Phong Đại: Vayu 

Phong đao: Wind knife 

Phong luân: Wheel of wind 

Phong Sắc: Wind-color 

Phong Tai: Wind-calamIity 

Phong Tam Muội: Wind-samadhi 

Phong Thiên: Wind-deva 

Phổ chiếu Kiết tường Tam muội: Universal shining Swastika Samadhi 
Phổ độ: Universal salvation 


3278 


Phổ Giai Hồi Hướng: Universally transfer all merits and virtues 
Phổ Hiển: Universal Worthy Bodhisattva 

Phổ quát: Universal 

Phung Phí Tài Sản: Wasting one property 

Phước đức tăng thượng công đức: Virtue overmastering felicIty 
Phương Đẳng thời: Vaipulya period 

Phương quảng: Vaipulya 

Phương Quảng Kinh: Vaipulya Sutra 

Phương tiện: Upaya 

Phương tiện Ba la mật: Upaya-paramita 

Phương Tiện Ba La Mật Bồ Tát: Upaya-Paramita Bodhisattva 
Phương Tiện Trí: Upayajnana 


Q 

Quả duy thức: Wisdom attained from investigating and thinking about the Buddha-truth 
Quán chiếu Bát nhã: Wisdom acdquired from cultivation or contemplation 
Quán pháp vô ngã: View the dharma 1s without-self 

Quán tưởng: Visualization 

Quán Tưởng Môn: Visualization method 

Quang Chiếu Như Lai Tướng: Vairocana-rasmi-pratimandita-dhvaja 
Quảng đại trí: Vast wisdom 

Quảng Mục Thiên Vương: Virupaksa 

Quật Nội: “Within the cave” sect 

Quốc độ vô ngại dụng: Unimpeded function relating to lands 

Quyền Môn: Undeveloped school 


5 

Sanh Diệt: Utpadanirodha 

Sanh Khởi: Utpada 

Sát: Vicara-Vitakka 

Sắc tăng thượng công đức: Virtue overmastering form 
Sắc Trần: Visual object 

SI tâm: Unenlightened mind 

Siêu Thế Nguyện: Vows that are superior to any other vows 
Sinh Đắc Tuệ: Wisdom received by birth 

Song Đối: Yamaka 

Sơn Cân: Weight of a mountain 

Suy Nghĩ Thế Tục: Worldly way of thinking 

Sự: Vastu 

Sự Nghiệp Thế Gian: Worldly careers 

Sự Phân Biệt Thức: Vastuprativikalpajnana 


T 
Tà: Wrongnesses 


3279 


Tà Định: Wrong concentration 

Tà mạn: Vaunting lack of virtue for virtue 

Tà Mạng: Wrong livelihood 

Tà Nghiệp: Wrong action 

Tà Ngữ: Wrong speech 

Tà Niệm: Wrong mindfulness 

Tà Tinh Tấn: Wrong effort 

Tà Tư Duy: Wrong thinking 

Tác Bệnh: Works or effort (for the purpose to seek perfection 1s an ailmenf) 
Tam Thập Tụng Duy Thức: Vijnaptimatrata-trimsika 

Tán Loạn: Viksepa 

Tán Tâm: Unsettled mind 

Tàng thức: Vinnana 

Tánh thức không định: Unfixed natures and consciousnesses 

Tạp Nghiệp: Varied karma 

Tạp Nhiễm: Various causes of transmigration 

Tạp Sinh Thế Giới: World of various beings 

Tắm Phật: Wash (v) a Buddha's statue 

Tăng Kỳ Chi: Uttarasanghati 

Tăng Thượng Duyên: Ủpheaving sub-cause 

Tăng thượng mạn: Vaunting asertion of possessing the Truth 

Tâm bất động: Unshakable mind 

Tâm Bất Thiện: Unwholesome consciousness 

Tâm Bất Thiện Hành trong Không Vô Biên Xứ: Unwholesome consciousness of infinite 
Space 

Tâm Bất Thiện Hành trong Vô Sở Hữu Xứ: Unwholesome consciousness of nothingness 
Tâm Phổ Hiển: Universally good mind 

Tâm Quảng Đại: Vaipulya-citta 

Tâm Thanh Tịnh: Visuddha-citta 

Tâm Vô Cấu Nhiễm: Vimala-citta 

Tâm Sở Phổ Thông: Universal consciousness 

Tâm sở tương ứng với tâm vương: Universal mental activities associated with thought 
Tâm Vương Như Lai: Ultimate mind of Vairocana 

Tầm Tứ: Vitarka-Vicara 

Tập Khí: Vasana 

Tập loại trí: Wisdom concerning Kinds of Accumulation 

Tập Pháp trí: Wisdom concerning Dharmas of Accumulation 

Tất Cánh Giác: Ultimate enlightenment 

Tất Cánh Không: Ultimate emptiness 

Tây Ban: Western group 

Tây Bắc với Trời Phọc Dũ và Phong Thiên: Vayu or wind heaven ¡in the Northwest 
Tây Ngưu Hóa Châu: Western Continent 

Tây Phương Cực Lạc: Western land of Amitabha Buddha 

Tây phương với trời Thủy Thiên: Varuna or Water heaven in the West 


5280 


Tế Ý Thức: Unintermitting attention 

Tha tâm thông: Understands the minds of other beings 
Thai ngục: Womb prison 

Thai Sanh: Womb-born 

Thai Sanh A Tu La: Womb-born asuras 

Thái tử trẻ: Young prince 

Thanh Liễu Chơn Yết: Xing-Liao-Zhen-Yieh 

Thanh Nguyên Hành Tư Thiền Sư: Xing-Si-Qing-Yuan 
Thanh Tịnh: Visuddhi 

Thanh Tịnh Đạo: Visuddhi-marga 

Thanh Tịnh Pháp: Way of purity 

Thanh tịnh rốt ráo: Ultimate purity 

Thánh Đạo Môn: Way of holiness 

Thánh Điển Không Văn Tự: Unwritten sacred literature 
Thánh Ngôn: Words of a saint 

Thành Duy Thức Luận: ViJnaptimatrata-siddhi-sastra 
Thành kiếp: Vivarta-kalpa 

Tháp Tỳ Xá Ly: Vaisali stupa 

Thắng Luận Tông: Vaisesika-school 

Thắng Tâm: Victorious mind 

Thắng Thừa: Victorious vehicle 

Thắng xứ: Victorious staøes 

Thân kiến: Wrong views of the body or self 

Thân Trí: Wisdom body 

Thần giám hộ: Yi-Dam 

Thần lực vô ngại dụng: Unimpeded function relating to miracles 
Thất Điều Cà Sa: Uttarasanga 

Thế: Yuga 

Thế gian Ba La Mật: Worldly paramita 

Thế Gian Thừa: Vehicle for attaining good fruit 

Thế gian trí: Worldly knowledge 

Thế gian tướng: World of form 

Thế giới hòa bình: World of peace 

Thế Hữu: Vasumitra 

Thế Phúc: Worldly happiness 

Thế Thân: Vasubandhu 

Thế Tôn: World Honored One (The Flower Adornment Sutra—Chapter 1—The Wonderful 
Adornmert of the Leaders of the Worlds) 

Thế Tướng: Worldly state 

Thể Pháp: Universality of substance and the unreality of đharmas or phenomena 
Thi ân cầu báo: Wish be repaid for good deeds 

Thị Bán Thị: Whole-Corpse Vetala—Half-Corpse Vetala 
Thích Đề Hoàn Nhân: Vedic god 


3281 


Thích qua đến tất cả chỗ Phật, vì nghe pháp không nhàm: Visit all Buddhas to listen to the 
teaching tirelessÌy 

Thích vô ngại biện tài: Unhindered powers of analysis and elucidation, expounding a single 
saying 1nexhaustibly 

Thiên chân Phật: Ultimate Buddha 

Thiên Đồng: Youthful messenger 

Thiên nhãn: Unlimited eye 

Thiên Nhãn Trí Chứng Thông: Wisdom obtained by the deva eye 
Thiên Nhĩ Trí Thông: Wisdom obtained by the divine ear 
Thiển: Zen 

Thiền giả: Zen practitioners 

Thiền hành: Walking meditation 

Thiển môn: Zen door 

Thiền Sư: Zen master 

Thiền Tăng: Zen monk 

Thiền Tịnh: Zen and Pure Land 

Thiển Tông Trung Hoa: Zen schools in China 
Thiền tông Việt Nam: Zen schools in Vietnam 
Thiển Vị: Zen flavor 

Thiện Lai: Welcome 

Thiện nam tử: Zen-nan-shi 

Thiện nghiệp: Wholesome karma 

Thiện pháp: Wholesome sfates 

Thiện tâm: Wholesome mind 

Thiện Tưởng: Wholesome perception 

Thọ: Vedana 

Thọ ký: Vyakarana 

Thọ Ký Kinh: Vyakarana Sutra 

Thọ Niệm Xứ: Vedana-smrtyupasthana 

Thọ pháp: Undertaking dharmas 

Thờ Cúng tổ tiên: Worship ancestors 

Thô Ác Uyển: War park 

Thô Tướng: Unrefined manifestation 

Thủ: Upadana 

Thủ kiến: Wrong views in self-grasping 

Thủ Lăng nghiêm Định: Zanmai-o-zanmai 
Thủy Ba: Water and wave of water 

Thủy Đại: Water 

Thủy Đàn: Water altar 

Thủy Đăng: Water-lantern festival 

Thủy Khí: Water vessel 

Thủy Luân: Water wheel 

Thủy Sanh A Tu La: Water-born asuras 

Thủy Táng: Water burial 


3282 


Thủy Tạng: Water store 

Thủy Thiên: Varuna 

Thủy Trung Nguyệt: Udakacandra 

Thủy Viên: Water globule 

Thừa: Vehicle, Yana 

Thức: ViJnana 

Thức giả phàm phu: Worldly philosopher 

Thức Lãng: Waves of conscIousness 

Thức Thân Túc Luận: Vijnanakaya 

Thức Uẩn: Vijnana-skandha 

Thức Vô Biên Xứ Địa: ViJnananatyayatanam 

Thực Trí: Wisdom of reality 

Thực tướng ấn: Witness of reality 

Thượng Chuyển: Upward turn in transmigration 
Thượng Hành Bồ Tát: Visista-caritra 

Thượng tọa: Venerable 

T¡ mạn: Vaunting one”s Inferiority or flase humility 
Tịch Chiếu Huệ: Wisdom associated with Buddha-fruition 
Tiệm Nhiệt Thời: Vasanta 

Tiếp Dẫn Đạo Sư: Welcoming and escorting Master 
Tiểu phiền não địa pháp: Upaklesabhumikah 

Tiểu tiện và đại tiện: Urinate and defecate 

Tinh tấn: Virya 

Tinh tấn Độ: Viriyaparamita 

Tinh Tấn Lực: Viryabala 

Tinh Tấn Như Ý Thân Túc: Virya-rddhi-pada 

Tinh tấn vô diệt: Unflagging zeal to save 

Tỉnh Hà: Well and river 

Tỉnh Thức: Wakefulness 

Tịnh Danh: Vimalaktrti 

Tịnh âm vượt hẳn trời Biến Tịnh: Voice of tranquility that surpasses the heaven of universal 
purIty 

Tịnh Xá: Vihara 

Tọa chủ: Zasu 

Tọa Hạ: Varsa 

Toàn Khoát Nham Đầu Thiên Sư: Yan-T”ou Zen Master 
Tổ chức Phật Tử Thế Giới: World Fellowship of Buddhists 
Tổ Thiền tông Ấn Độ: Zen Patriarchs (India) 

Tổ Thiển Tông Trung Hoa: Zen Patriarchs (China) 
Tối thượng thừa: Unexcelled vehicle 

Tội Chướng: Veil of sin 

Tổng nguyện: Universal vows 

Tổng Tướng: Universal characteristics 

Tổng tướng pháp thân: Unity of đharmakaya 


3283 


Trai Bản: Wooden board 

Trai Nhật: Vegetarian day 

Trái tím ấm áp hằng hướng tới tất cả các loại hữu tình: Warm heart cherished towards all 
sentient beIngs 

Trang Nghiêm kinh: VyuharaJa sutra 

Trang Nghiêm vương Bồ Tát: Vyuharaja Bodhisattva 
Trạo hối: Uddhacca kukkucca 

Trạo Tán: Ủnsteady In act, word, and thought 

Tri kiến Phật: View of the Buddha 

Trí Biện: Wisdom and dialectic power 

Trí Long: Wisdom Dragon 

Trí môn: Wisdom gate 

Trí Tạng Tây Đường Thiên Sư: Zhe Tsang Hsi-T?ang 
Trí Thường Qui Tông Thiền Sư: Zhi-Chang-Kui-Zong 
Trí tuệ và Từ bị: Wisdom and compassion 

Trí vô ngại dụng: Unimpeded function relating to knowledge 
Triệu Châu Tòng Thẩm: Zhao-Chou-Tsung-Shen 
Triệu Thỉnh Đồng Tử: Young inviter 

Trọng Nghiệp: Weighty karma 

Trụ: Upasthana 

Trung Hữu Chị Lữ: Unsettled being 

Trùng Hiển Tuyết Đậu Thiền Sư: Zhong-Hsian-Xue-Tou 
Trượng Lâm: Yasti-vana 

Tu Đạo: Way of cultivation 

Tu sanh tuệ: Wisdom based on mental development 
Tu tập Kim Cang Thừa: Vajra cultivation 

Tu Tuệ: Wisdom by dhyana 

Tu Viện VIkramasila: Vikramasila 

Tú Tài Trương Chuyết: Zhang-Juo Hsiu-Ts'ai 

Túc Trái: Unrepaid debts 

Tuệ Ấn: Wisdom-sign 

Tuệ Giải Thoát: Wisdom of release 

Tuệ Huyễn: Wisdom illusion 

Tuệ mạng: Wisdom life 

Tuệ Nguyệt: Wisdom-moon 

Tuệ Tạng: Wisdom-store 

Tuệ Túc: Wisdom-leg 

Tùy Miễn: Yielding to sleep 

Tùy Ngôn Thủ Nghĩa: Yatharutarthabhinivishta 
Tuyết Sơn Đồng Tử: Youth of the Himalayas 

Tư: Vicara 

Tư duy điên đảo: Upside-down thinking 

Tư Tuệ: Wisdom by thoughts 

Tứ Nhân Quán Thế: World from four points of view 


3284 


Tứ tà kiến: Viparyasa 

Từ Bi Đẳng: Universal compassion 

Từ Ngữ Biện Tài Vô Ngại: Unobstructed eloquence In the Language 
Từ Vô Ngại Trí: Unobstructed (unlimited) eloquence 1n phrasing or form of expression 
Tự Giác: Vicaraparapraneya 

Tự tại tăng thượng công đức: Virtue overmasfering sovereIgnty 
Tự Tướng Tự Nghĩa: Word-form and word-meaning 

Tướng Không: Unreality of form 

Tướng Nhân tương tục: Ủninterrupted continuity of signs 
Tướng vô tánh: Unreality of phenomena 

Tỳ Bà Sa Luận Sư: Vaibhasika 

Tỳ Bà Thị Như Lai: Vipashin 

Tỳ Già La Luận: Vyakarana Sastra 

Tỳ Lam Phong: Vairambha 

Tỳ Lô Giá Na Như Lai: Vairocana Buddha 

Tỳ Lưu Ly: Vidudabha 

Tỳ NI Đa Lưu Chị: Vinitaruci 

Tỳ sa môn Thiên vương: Vaisramana 

Tỳ Xá Khư: Visakha 

Tỳ Xá Ly: Vaisali 

Tỳ Xá Phù: Visvabhu 

Tỷ Lượng Tương Vi: Viruddha 


ất Đầu Lam Phất: Udraka-ramaputra 
ế Thực: Unclean food 

ế Tích Kim Cang: Vajra-rulers 

c Niệm Vô Thượng: Ủnsurpassed obJects of recollection 
ng Cúng: Worthy of worship 

ng Thuận Vương Thiển Sư: Ung Thuan Vuong Zen Master 
u Ba Cúc Đa: Upagupta 

u bà di: Upasika 

u Bà LỊ: Upali 

u bà tắc: Upasaka 

u Bà Tắc Giới Kinh: Ubasokukaikyo 

u Bát La Địa Ngục: Utpata 

u Đà Di: Udayin 

u đàm ba la hoa: Udumbara flower 

u Đàm Ba La thụ: Udumbara-tree 

u Lâu Tần Loa: Uruvilva 

u Lâu Tần Loa Ca Diếp: Uruvilva-kasyapa 


—ccCc(GẶCc 


chi vet 


CC UẾ E6 ca Có CC 


© 


C C 





cC 


V 
Vạn Đức Tự: Van Duc Temple 


3285 


Vạn Hạnh Thiền Sư: Van Hanh Zen Master 

Vạn Hạnh Thiền Viện: Van Hanh Zen Buddhist Center 

Vạn Pháp Nhất Như: Ultimate reality behind everything 

Vạn Phật Tự: Van Phat Temple 

Vạn Phúc Tự: Van Phục Pagoda 

Văn Chuẩn Lặc Đàm: Wen-Chun-Le-T?an 

Văn sanh tuệ: Wisdom based on learning 

Văn Thúy Khâm Sơn: Wen-Shui-Ch'in-Shan 

Văn Tuệ: Wisdom by hearing 

Văn Tự Bát Nhã: Words describe the PraJna 

Văn Tự Và Ý Nghĩa: Words and meanings 

Văn Vô Thượng: Unsurpased things heard 

Vân Cư Đạo Ưng: Yun-Ju-T?ao-Ying 

Vân Môn Văn Yển Thiền Sư: Yun-Men-Wen-Yen 

Vân Phong: Van Phong Zen Master 

Vân Phong Văn Duyệt: Yun Feng Wen Yueh 

Vật dụng cá nhân: Utensils for private use except for the eight appurtenances of a monk 
Vi Cảnh: Unfavourable cireumstances 

Vi đề Hy: Vaidehi 

Vị Tầng Hữu Thuyết Nhân Duyên: Wonderful and Marvellous Dharmas 
VỊ tha: Unselfishness 

Viên bảo châu trong chéo áo: Valuable diamond in the hems of our shirt 
Viên Chiếu Thiền Sư: Vien Chieu Zen Master 

Viên Cụ: Whole and complete precepts 

Viên Giáo: Universal teaching 

Viên Học Thiền Sư: Vien Hoc Zen Master 

Viên Minh Tự: Vien Minh Temple 

Viên Quang Tổ Tông: Vien Quang To Tong Zen Master 

Viên Thành Đại Sư: Vien Thanh Great Master 

Viên Thông: Universally penetrating 

Viên Thông Thiền Sư: Vien Thong Zen Master 

Viên Thông Tự: Vien Thong Temple 

Viên Trí Đạo Ngô Thiền Sư: Yuan Zhi Tao Wu 

Viễn Ly: Vivarjana 

Viện Đại Học Vạn Hạnh: Van Hanh Buddhist University 

Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam: Vietnamese Buddhist Research Institute 
Viết thư hay tặng quà cho người thế tục: Write a letter or give a gift to a layperson 
Việt Tạng: Vietnamese Buddhist Canon 

Vĩnh Gia Huyền Giác: Yung-Chia-Hsuan-Chueh 

Vĩnh Hòa Tự: Vinh Hoa Temple 

Vĩnh Minh Diên Thọ Thiển Sư: Yong-Ming-Yan-Shou 

Vĩnh Nghiêm: Vinh Nghiem Temple 

Vĩnh Tràng: Vinh Trang Temple 

Vọng duyên: Unreality of one”s environment 


3286 


Vọng kiến: Upside-down discriminating false views 
Vọng lượng quỷ: Wang-Liang Ghost 

Vọng Ngữ: Vitatha-vadin 

Vô Biểu Nghiệp: Unmanifested activities 

Vô Cái Đại BI: Uncontainable or superlative pIty 
Vô Đẳng Đẳng Thừa: Unequalled vehicle 

Vô Đẳng Giác: Unequalled enlightenment 

Vô Định Tâm: Unfailing concentration 

Vô Động: Unmoved 

Vô gián: Uninterrupted 

Vô Gián Đạo: Uninterrupted Path 

Vô Gián Nghiệp: Unintermitted karma 

Vô Hành: Wu-Hsing 

Vô Học Đạo: Way of the Arhat 

Vô Học Thúy Vi Thiển Sư: Wu-Xue-Shui-Wei 
Vô hữu ái: Vibhava-tanha 

Vô lậu: Unconditioned 

Vô Minh Lưu: Unenlightened thinking 

Vô minh nghiệp tướng: Unenlightened condition 
Vô Môn Quan: Wu-Men-Kuan 

Vô Môn Tông: Wu-Men-Tsung 

Vô Năng Thắng: Unsurpassable 

Vô ngại: Unhindered 

Vô Ngại Biện: Unobstructed eloquences 

Vô ngại đạo: Unhindered way 

Vô ngại luân: Unimpeded wheel concentration 
Vô Ngại Nhân: Unhindered one 

Vô ngại tế căn: Unobstructed faculties 

Vô Ngôn Thông: Wu-Yen- Tung 

Vô Nguyện: Wishlessness 

Vô niệm: Without thought, Wu-Nien 

Vô Quang Phật: Unilluminating Buddha 

Vô sai biệt: Without essential difference 

Vô sai biệt vô tánh: Without a nature or separate existence 
Vô Sanh: Unborn 

Vô sắc giới: World of formless 

Vô tánh: Without nature 

Vô Tận: Without limit 

Vô Tận Duyên Khởi: Unlimited causation 

Vô thủy: Without beginning 

Vô Thủy Khoáng Kiếp: Without beginning through vast kalpas 
Vô Thủy Không: Without beginning and unreal 
Vô thủy vô chung: Without beginning or end 

Vô thức: UnconscIousness 





3287 


Vô Thượng Chánh Biến Tri: Unexcelled perfect enlightenment 
Vô Thượng Sĩ Điều Ngự Trượng Phu: Unsurpassed Knight-Taming and Subduing Hero 
Vô Trước Hành: Unfettered action 

Vô ưu: Without sorrow 

Vô Vấn Tự Thuyết Kinh: Unsolicited sutras 

Vũ Thời: Varsakala 

Vũ Thời Hoa: Varsika 

Vũng Liêm: Vung Liem Temple 

Vương Cổ: Wang-Ku 

Vương Nhựt Hưu: Wang-Jih-Hsiu 

Vương vị tăng thượng công đức: Virtue overmastering kingship 


X 

Xá Lợi: Xa Loi Temple 

Xà Tón: Xvay Ton Temple 

Xá: Upeksa 

Xả Giác Phần: Upeksa-bodhyanga 

Xác minh chân lý bằng kinh nghiệm bản thân: Verifying the Truth by means of recourse to 
personal experience 

Xuất TriỀn Chân Như: Unfettered bhutatathata 

Xúc Chỉ: Unclean fingers 

Xử dụng tài vật không đúng với ý nguyện của người dâng cúng: Use an offering from a 
layperson not in accordance with the layperson”s wish 

Xưng Danh Tạp Hành: Worship a variety of Buddhas 


Y 

Y Sơn Thiền Sư: Y Son Zen Master 
Y thượng: Upper robe 

Ý chí: Will 


3288 


TABLE OF CONTENT 


VOLUME ONE (A-B) 1-610 
VOLUME TWO (C-D) 611-1146 
VOLUME THREEK (E-F) 1147-1876 
VOLUMEFOUR (G-K) 1677-2512 
VOLUME FIVE (L-N) 2513-3142 
VOLUME SIX (O0-R) 3143-3726 
VOLUMESEVEN (S) 3727-4336 
VOLUMEEIGHT (TA-TEL) 4337-4768 
VOLUME NINE (TH-TZ) 4789-5224 


VOLUME TEN (U-Z) 5225-5626 


3289 


U 


Ubasokukaikyo (jap): Upasakasila-Sutra (skÙ—— 

Kinh Ưu Bà Tắc Giớ The sutra contains 

Buddhas  teachings for Sujata mentioned 

precepts observed by a layman. The sutra 1s also 

called “Sujuta-Sutra” and was translated Into 

Chinese by Tan-Wu-Ch'an—Kinh gồm những 

điều dạy cho Phật tử tại gia tên Thiện Sanh, nói 

về những giới luật nên giữ gìn cho một nam Phật 
tử tại gia, cũng còn được gọi là “Thiện Sanh 

Kinh.” Kinh được Ngài Đàm Vô Sám dịch ra Hán 

tự. 

Ubbayakkhaya (p): Exhaustion of both the life 

span and kamma energy—Mạng Triệt Nghiệp Dĩ 

Đồng Thời—See Four causes of death (The 

Buddha and His Teachinss). 

Ubhaya-anubhaya (skt): Cả hai và không phải 

cả hai—Bothness and not-bothness. 

Ubiquitous supernatural power: Thần 

thông—Miracle power or omnipresent pOWeIT, 

especially of a Buddha—Thần thông, đặc biệt là 
thần lực của một vị Phật—See Five kinds of 

supernatural powers and Ten great powers of a 

Buddha. 

Ubiquity (n): Tính phổ cập—Hiện diện khắp mọi 

nơi. 

Uccheda (skt & p): Ucchindati (p)—Ucchinatti 

(sk)—Đoạn Diệt-Hoại diệt—To annihilate— 

Annihilaton—Annihilationism——Cause fO 

cease—To cut off—Destructon—To extirpate— 

Extirpaton——Eliminate——Eradicate—Get rid of— 

Remove——Extinct—To destroy utterly. 

1) _ When we remove all craving and desire from 
our mind, suffering will come to an end: Khi 
chúng ta đoạn diệt hết lòng tham và dục 
vọng, thì sự khổ đau sẽ chấm dứt. 

2) The heterodox teaching which denies the law 
of cause and effect, ¡.e. karma: Giáo thuyết 
ngoại đạo chối bỏ luật nhơn quả của nghiệp. 

Ucchedadarsana (skt): 

Đoạn kiến. 


Annihilaton view—— 


I1) Life-extinction: Đoạn kiến về cuộc đời—The 
view that death ends life, in contrast with the 
view that body and soul are eternal, both 
views being heterodox—Quan điểm cho rằng 
chết là hết, ngược lại với quan điểm cho rằng 
thân tâm thường hằng, cả hai đều là tà kiến. 

2) World-extinction and the end of causation: 
Đoạn kiến về vũ trụ—Negativism or nihilism 
opposed to eternalism; the philosophical 
school which teaches that the world 1s 
destined to come to a total extinction when 





the law of causation works no more—Phủ 
định hay đoạn diệt luận đối nghịch với thường 
hằng luận; trường phái triết học cho rằng thế 
giới đi đến một sự đoạn diệt hoàn toàn khi 
luật nhân quả không còn vận hành nữa—See 
Holding to the view of total annthilation. 

Ucchedaditthi (p): Ucchedadarsana (skt— 

Annihilation-illusion Annihilation-view—— 

Nihilism—Đoạn Kiến—See Holding to the view 

Of total annrhilation. 

Uccheda-drsti (skÐ: Ucchedadithi (p)—Đoạn 

Diệt Kiến—Nihilism—View of extinction—The 

standpoInt 

cutting-off view—Đây là quan điểm của nhóm 
theo duy vật quyết định chủ nghĩa. Tin tưởng rằng 
sau đời sống là hư vô không còn gì hết—See 

Holding to the view of total annihilation. 

Ucchedavada (p & skt: Đoạn Diệt Thuyết — 

NÑegativism or Nihilism opposed to eternalism—— 

Đoạn diệt thuyết đối lại với Thường hằng 

thuyết—See Six heterodox teachers. 

Ucchusma (skt): Bất tịnh khiết vương. 

l) The vajra-ruler or Vidyaraja who controls 
unclean places: Bất tịnh khiết vương—Uế 
Tích Kim Cương, còn gọi là Ô Sô Sát Ma 
Minh Vương hay Thần Kim Cang Chấp, chúa 
tể của những nơi ô uế. 

2) Bất Diệt Kim Cang: A bodhisattva connected 
with Arya-Acalanatha-Raja (Bất Động Tôn 
Minh Vương) who confrols unclean demons. 

3) Bất Tịnh Phẫn Nộ: Ô Sô Sắt Ma—Ô Khu Sa 
Ma—Ô Khu Sắt Ma—Ô Sô Sa Ma—Ô Sô 
Sáp Ma—Ô Tố Sa Ma—A_ Bodhisattva 
connected with Arya-acalanatha-raja, who 
confrols unclean demons, one of the Ming- 
Wang; he presides over the cesspool and 1s 
described both as “unclean” and as “fire- 


OT 


of materialistic determinism. The 





5290 


head;” he 1s credied with purifying the 
unclean—Tên của Minh Vương Hỏa Đầu Bất 
Tịnh Khiết (Uế Tích Hỏa Đắc). Người có khả 
năng chuyển từ bất tịnh sang thanh tịnh vì thế 
người ta hay tế vị Minh Vương nầy trong nhà 
xí (Kinh Lăng Nghiêm: “Ô Sô sắt Ma đến 
trước Đức Như Lai chắp tay dâng lễ đặt dưới 
đôi chân Đức Phật, rồi bạch với Phật rằng 
“Tôi thường nhớ tới kiếp xa xưa, thuở trước 
tính hay tham muốn, có vị Phật ra đời tên là 
Không Vương Như Lai giảng thuyết cho 
nhiều kẻ dâm nhân biến lòng dâm tụ thành 
khối lửa lớn, dạy tôi quán khắp các khí nóng 
lạnh của trăm thứ xương cốt, khiến thần 
quang ngưng tụ, biến lòng dâm thành lửa trí 
tuệ. Từ đó chư Phật đều cho triệu tới, gọi là 
Hỏa Đầu, vì tôi có hỏa quang tam muội lực. 
Khi thành vị A La hán, tôi phát nguyện rằng 
khi chư Phật thành đạo tôi sẽ là lực sĩ, đích 
thân hàng phục ma quân). 
Uchcha: An kingdom of Harana, 
northwest India. At the time when Fa-Hslen 
plgrimed to India, from this place 1t took about 
thee walking days to travel eastward to the 
Indus—Một vương quốc cổ tên Harana, nằm về 
phía Tây Bắc Ấn Độ. Trong thời ngài Pháp Hiển 
hành hương Ấn Độ, từ nơi này phải đi mất 3 ngày 
đường về hướng Đông để đến dòng Ấn Hà. 
Uda (ap): Hoàng đế Vũ Đa (Nhật Bản). 
Udakacandra (skÐ: Thủy Trung Nguyệt—Moon 
1n water. This comparIson 1s used to 1llustrate the 
1llusive nature of existence which is beyond all 
predicates. The moon In wafter 1s not the real one 
as 1t 1s a reflection, but 1fs appearance there 1s not 
to be denied—Trăng trong nước. Sự so sánh nầy 
được dùng để minh họa tính chất huyễn ảo của 
hiện hữu vốn vượt khỏi mọi điều đã được khẳng 
định. Mặt trăng trong nước không phải là mặt 
trăng thật mà chỉ là một phản ảnh, nhưng sự xuất 
hiện của nó ở đây là không thể phủ nhận được. 
Udaka Ramaputfa (p): Một thiền sư nổi tiếng 
thời Đức Phật, một trong hai vị thầy của Bồ tát Sĩ 
Đạt Ta. 
Udakhanda (skt): Chind or Und, on the southern 
bank of Indus in the Peshawar division of the 
Punjab—Còn gọi là Chind hay Und, nằm trên bờ 


ancIent 


Nam sông Ấn Hà thuộc phân khu Peshawar trong 
vùng PunJab. 
Udambara (skt): 
flower. 

Udana (sk0: Ô Chẩm Nam. 

1) Đơn điền—A spot about an inch below the 
navel where lies the reservor of vital 
prnciple which can be transmuted unto the 
Elexir of Immortality—Điểm khoảng một tất 
dưới rún, là nơi chứa đựng những nguyên lý 
tất yếu, có thể làm biến đổi sự luân lưu của 
dòng bất tử. 

2) Udàna (skÐ: Ưu Đà Na (Tự Thuyết)—Sutra 
which the Buddha said without any invitation. 
Breathing upwards a solemn utferance, or 
song of Joy, unsolicited or volunfary 
sfatements, I1.e. by the Buddha, In contrast 
with replies to questions—Phật tự thuyết 
kinh.Vô Vấn Tự Thuyết, đối lại với Vấn Đáp 
Thuyết. ** See of 
Mahayana Sutras (canon), and Twelve sutras. 

3) An expression of Joy or pralse, volunfary 
address (by the Buddha): Uẩn Đà Nam— 
Lành thay! (câu Phật thường hay nói để diễn 
tả sự tán thán). 

Udayana (sk): Ô Đà Diển Na—Ưu Điển—Vu 

Điển—Ưu Đà Diên—Ưu Đà Diễn Na—Ô Đà 

Diễn Na Phạt Sai—King of Kausambi and 

contemporary of Sakyamunmi, who 1s reputed to 

have made the first Image of the Buddha. This 1s 
the farthest northern part of India—Vua Ưu Điền 
của xứ Câu Thiểm Di, người cùng thời với Đức 

Phật Thích Ca Mâu Ni. Vua Ưu Điển nổi tiếng về 

việc tạc tượng Phật đầu tiên. Đây là vùng đất xa 

nhất về phía Bắc của Ấn Độ. 

Udayibhadda (461-445 B.C.): King 

Udayibhadda, son of king Ajatasatru. He 

enthroned In 461 B.C. According to the Buddhist 

legends, he conftinued to support the expansion of 

Buddhism as his father did; however, according to 

the Ceylonese Chronicles, there were no reported 

acfivities of the expansion of Buddhism of king 

Udayibhadda on this island. At his time, the non- 

Buddhists would gain the upper hand and a lot of 

people would 

according to the Ceylonese Chronicles, there 

Were  some oufstanding during 

Udayibhaddas time such as Sanavasa and 


Ưu Đàm—See Udumbara 


Twelve  divisions 


revert to Brahmanism. Also 


monks 


3291 


Upagupta—Vua Udayibhadda, con trai của vua A 

Xà Thế. Ông lên ngôi năm 461 trước Tây Lịch. 

Theo truyền thuyết Phật giáo thì ông tiếp tục hỗ 

trợ sự phát triển của Phật giáo; tuy nhiên, theo bộ 

Biên Niên Sử của Tích Lan thì ông không có hoạt 

động nào nhằm phát triển Phật giáo tại đảo quốc 

này. Vào thơì đại của ông, ngoại đạo chiếm ưu 
thế, và rất nhiều người trở lại với đạo Bà La Môn. 

Tuy nhiên, cũng theo Tích Lan Biên Niên Sử thì 

dưới triểu Udayibhadda, có nhiều vị Tăng nổi 

tiếng như Thương Na Hòa Tu và Ưu Ba Cúc Đa. 

Udayin (skt): Ưu Đà Di. 

I1) One ofthe disciplies of the Buddha, to appear 
as Buddha Samantaprabhasa—MộỘt trong 
những đệ tử của Phật, sau nây thành Phật 
hiệu là Phổ Minh Như Lai. 

2) King of Magadha, AJatasatrus successor, 
around 459-443 B.C. He transferred his 
captal from Rajagriha to Pataliputra, 
pobably owing to the convenient 
communication afforded by the rich river- 
system of that place. From this time, the 
political importance of Rajagriha gradually 
decreased, though we have a passing 
reference In the Puranas that It once more 
became the capital of Magadha under 
SIisunaga (411-393 B.C.). The subsequent 
kings, however, again reverted to Pataliputra. 
But the fact that Asoka erected at RaJagriha a 
stupa and a pillar with an elephant-capital 
shows that the place was not altogether 
1nsigmificant In the third century B.C.—Vua 
của xứ Ma Kiệt Đà, người nối nghiệp vua A 
Xà Thế, vào khoảng 459-443 trước Tây lịch. 
Ông đã dời đô từ thành Vương Xá đến 
Pataliputra, có lẽ vì sự tiện lợi giao thông do 
hệ thống sông ngòi của nơi này. Từ lúc đó trở 
đi, sự quan trọng về chính trị của thành 
Vương Xá từ từ sút giảm, dù sau này thành 
Vương Xá có một lần nữa trở thành kinh đô 
của xứ Ma Kiệt Đà dưới thời Sisunaøa (4I11- 
393 trước Tây lịch). Các vị vua sau đó lại 
cũng dời đô trở về Pataliputra. Nhưng sự kiện 
vua A Dục dựng trong thành Vương Xá ngôi 
tháp và trụ đá chứng tỏ nơi này không phải là 
hoàn toàn không còn ý nghĩa vào thế kỷ thứ 3 
trước Tây lịch. 

Uddhacca (p): Trạo cử—Phóng dật. 





Uddhacca kukkucca (p): Trạo hố —Bất an 
giao động và hối hận. Chướng ngại thứ tư trong 
năm chướng ngạiI—See Fifty-two mental states. 
Uddhaccam (p): Restlessness—Phóng Dật—See 
Fifty-two mental stafes. 

Uddhata (p & skU: Bất an hay trạo cử, nguyên 
nghĩa là giao động—See Fifty-two mental states. 
Udradesa (skt): Uda, Odra, or Odivisa (skÙ)——Ô 
Đồổ—According to Hsuan-Tsang in his Records of 
the Western Lands, Uda was an ancient country of 
eastern India with a busy port called Charitrapura, 
probably the province of Orissa—Theo Ngài 
Huyền Trang trong Tây Phương Du Ký, U Đồ là 
tên của một vương quốc cổ, nằm về phía đông Ấn 
Độ, có hải cẳng bận rộn Triết Lợi Đát La, có lẽ 
bây giờ là tỉnh Orissa. 

Udraka (skt): Uddaka (p)—Uất đà la. 
Udraka-ramaputra (skQ: Uddaka-ramaputta 
(p—Uất Đầu Lam Phất—One of the teachers 
under whom prince Siddhartha after leaving the 
world and before he became the Buddha, 
received I1nstructions. Udraka-Ramaputra was also 
the master of Kaundinya, Asvaji, Dasabala- 
Kasyapa, Mahanaman-Kulika, and Bhadrika 
before they met Prince Siddhartha—Uất Đầu 
Lam, một trong các đạo sư mà thái tử Sĩ Đạt Đa 
đã đến hỏi đạo sau khi Ngài xuất gia và trước khi 
Ngài thành Phật. Uất Đầu Lam Phất cũng chính là 
thầy dạy của năm anh em Kiểu Trần Như trước 
kia. 

Udumbara (skt: Glamorous fig tree—Cây Ưu 
Đàm —See Udumbara flower. 
Udumbara-Blossom-Extra-Excellence-King 
Buddha:Ưu Đàm Bát La Hoa Thù Thắng Vương 
Phật. 

Udumbara flower: Udumbara (sk)—Hoa Ưu 
đàm ba la—Lnh Đoan Hoa—An Udumbara tree 
1S sald usually to bear fruit without flowers. Ónce 
1n a very long period of time (about 3,000 years), 
1t 1s said to bloom; hence, the udumbara flower Is 
a symbol of the rare appearance ofa Buddha. This 
flower 1s said to bloom only once every three 
thousand years. For this reason, It 1s often used as 
an illustraton of how difficult 1t 1s to come 1n 
confact with true Buddhist teachings as well as the 
rarify of encountering a Buddha—Người ta nói 
rằng cây Ưu Đàm Ba La có trái mà không có hoa. 


3292 


Thường thì lâu lâu lắm nó mới nở hoa một lần 
(khoảng 3000 năm). Hoa Ưu Đàm nở là biểu 
tượng cho sự xuất hiện hiếm hoi của Phật. Người 
ta nói Hoa Ưu Đàm ba ngàn năm mới nở một lần. 
Cũng như gặp được Phật pháp và Phật cũng hiếm 
như loại hoa Ưu Đàm nầy. 

Udumbara-tree: Ưu Đàm Ba La thụ —Scientific 
name 1s Flcus glomerula. A kind of tree in North 
India, which is supposed to produce fruit without 
flowers; once in 3,000 years If 1s said to flower, 
hence Is a symbol of the rare appearance the 
Buddha—Tên khoa học là “Ficus glomerula”. 
Một loại cây ở miễn Bắc Ấn Độ, người ta nói 
3.000 năm mới nở hoa một lần, vì vậy nó là biểu 
tượng của sự thị hiện hiếm hoi của Đức Phật. 
Udyana (skt: Xứ Ô Trường —Ô Trượng Na—An 
ancient kingdom in the north-west of India, the 
country along the Subhavastu. This 1s the farthest 
northern part of India. Udyana 1s in the Swat 
Valley In the district of Pakjikora, BiJawar, Swat 
and Buniz, situated ¡in the north of Peshawar. 
According to Fa-Hsien in the Records of Buddhist 
Kimmgdom: “All the people of this place held 
Buddhism ¡In high esteem, especially Mahayana 
Buddhsm. Here alone, there are 500 
monasfteries.” But later, according to Hsuan-Tsang 
in the Records of the Western Lands “lts 
inhabitants speak the language of India. They 
wear the same dress and eat the same food as in 
India. There were about 140 monasteries with 
more than 18,000 monks. though monks in these 
monasterles are Mahayamists, they could follow 
the Hinayana rules. They could recite sutras, but 
they did not comprehend the deeper meaning of 
these sutras.” At this very place, Hsuan-Tsang 
came across five redactions of the Vinaya Pitaka, 
belonging to the five sects, Dharmaguptaka, 
Mahisasaka, Kasyapiya,  Sarvastvada 
Mahasanghika—Đây là vùng đất xa nhất về phía 
Bắc của Ấn Độ. Ô Trường nằm trong thung lũng 
Swat trong khu vực Pakjikora, Bijawar, Swat và 
Buniz, tọa lạc về phía Bắc của Peshawar. Công 
viên của vua A Dục. Một vương quốc cổ nằm về 
phía tây bắc Ấn Độ (nơi dân chúng rất mộ Phật 
pháp). Theo ngài Pháp Hiển trong Tây Vực Ký: 
“Tất cả mọi người trong xứ này đều tôn trọng 
Phật giáo, đặc biệt là Phật giáo Đại Thừa. Chỉ 
riêng tại đây có 500 ngôi tự viện.” Nhưng về sau 


and 


này theo ngài Huyền Trang trong Đại Đường Tây 
Vực Ký: “Cư dân ở đây nói tiếng Ấn Độ. Y phục 
và thực phẩm của họ cũng giống như của Ấn Độ. 
Có chừng 140 tự viện với hơn 18.000 Tăng sĩ. 
Mặc dù chư Tăng trong các ngôi tự viện này 
thuộc trường phái Đại Thừa, họ lại tuân thủ giới 
luật Tiểu Thừa. Họ có thể đọc tụng kinh điển 
nhưng không thấu hiểu thâm nghĩa của những 
kinh điển này.” Chính tại nơi này ngài Huyền 
Trang đã tìm thấy năm bộ biên soạn Luật Tạng 
của năm trường phái gồm những bộ Tứ Phần Luật 
của Đàm Vô Đức, Ngũ Bộ Luật hay Sa Di Tắc Bộ 
Hòa Hê Ngũ Phần Luật, Ấm Quang Bộ Luật, 
Nhất Thiết Hữu Bộ Luật, và Luật của Đại Chúng 
Bộ. 


U-EL  (jap): Samskra (skt—Presence of 
becommng—Hữu Vi-Hữu VI Pháp—See 
Samskrita. 


Uisang (625-702): One of the most ¡influential 
figures of the United Silla period In Korea (668- 
918). He traveled to China and studied with the 
second Hua-Yen patriarch, Chih-Yen (600-669). 
He spent twenty years in China, and after his 
return to Korea, Hua-Yen became one of the 
philosophical in Korean 
Buddhism, although 1t disappeared as a distinct 
scholastic tradition during the late Koryo period 
(918-1392) —Một trong những nhân vật có ảnh 
hưởng nhất của triều đại Liên Hiệp Silla ở Triều 
Tiên (668-918). Ông du hành sang Trung Quốc 
và tu tập với nhị tổ tông Hoa Nghiêm thời đó là 
ngài Trí Nghiễm (600-669). Ông đã lưu lại Trung 
Quốc hai mươi năm, sau đó ông trở về Triều 
Tiên, Hoa Nghiêm trở thành một trong những học 
thuyết có ưu thế trong Phật giáo Triều Tiên, mặc 


dominant traditions 


dù sau đó nó biến mất vào cuối thời Kyryo (918- 
1392)—See Hua-Yen Sect. 

UỊi (ap): Vùng Vũ Trị (Nhật Bản). 

Ujiko (ap): Thị tử (ân nhân hay người ủng hộ tài 
chánh). 

Ujjayanta (skÐ: Hữu Thiện Đa—According to 
EHel ¡in the 
Buddhist Terms, Ujjanta 1s a mountan and 
monastery 1n Surastra on the peninsula of 
Gujerat—Theo Eitel trong Trung Anh Phật Học 
Từ Điển, Hữu Thiện Đa (Ujjayanta) là tên một 


Dictionary of Chinese-English 


3293 


ngọn núi và tự viện ở Surastra nằm trên bán đảo 
GuJerat. 

Ujjayini (sk0: Ujjain, or Oujein (sk—Ô Xà 
Diễn Na—Name of one of the seven sacred cities 
of the Hindus. The modern Ujjain 1s about a mile 
south of the ancient city—Một trong bảy thành 
phố thiêng liêng của vùng Ấn Hà. Thành phố mới 
Ujjain bây giờ cách thành phố cổ khoảng một 
dậm về hướng nam. 

Ulampaputta (p): Uất đầu lam Phất—See 
Udraka-Ramaputra. 

Ulcerating orifices: Sang Môn—-The nine 
orifices in the body which discharge—Chín lổ 
trong thân thể. **See Nine impure openings in 
our body. 

Ulka (sk): Thiên cẩu — The heavenly dog—A 
met€eor—A star In Argo. 


Ulka-mukha (@kt: Diệm Khẩu—Flaming 
mouth, a hungry ghost or preta, that 1S 


represented as appearing to Ananda—Tên một 
loài quỷ đói, miệng phun lửa đã hiện ra trước 
mặt ngài A Nan (nói với ngài A Nan rằng ba ngày 
nữa ông sẽ mệnh chung và đầu thai làm quỷ đói 
trừ phi nào ông bố thí cho trăm nghìn con quỷ đói 
mỗi đứa một hạt cơm. A Nan bèn bạch với Phật, 
nên nhân đó Phật thuyết kinh Diệm Khẩu Ngạ 
Quỷ Kinh hay Kinh Phật Thuyết Cứu Bạt Diệm 
Khẩu Ngạ Quỷ Đà La Ni). 

Ullambana (skt: Đảo Huyền—Ô Lam Ba Na 
(Lễ Vu Lan)—Lễ Giải Đảo Huyền—Lễ Vong 
Nhân Xá Tội—A Sanskrit term for “Hanging 
upside down.” “Hanging down,” “depending,” 
“support.” It is Interpreted as “To hang upside 
down,” or “to be 1n suspense,” referring to 
extreme suffering in purgatory. The condition of 
certain condemned souls, especially for whom the 
Ullambana or Lambana festival is held in seventh 
month. Festival of the hungry ghosts, celebrated 
on the fifteenth day of the seventh month lunar 
calendar. The origin of this ceremony 1s to be 
found In the story of Maudgalyayana, who thanks 
to his divine eye saw that his mother had been 
reborn as a hungry ghost, and he wanted to save 
her. The Buddha told him that only the combined 
effort of all Buddhist monks could help her escape 
her fate. From this tradition, developed the custom 
of offering food, clothing, and so on to the clergy 


on Ullambana. Nowadays, countries with Buddhist 
tradition usually celebrate this festival to honor 
parents and ancestors. In East Asia Buddhist 
counfries such China, Japan and Vietnam, people 
celebrated Festival of the hungry ghosts. On this 
day, ceremonies are held in which food, flowers 
and clothes are respectfully offered to the monks 
and nuns. Also together monks and nuns and lay 
followers, with a combination of effort, recite 
Ullambana sutra in order to sooth the torments of 
the deceased in the lower realms of existence. 
This holiday was first celebrated in 538 BC and Is 
still celebrated today—Từ Bắc Phạn có nghĩa là 
“Người chết bị đọa vào địa ngục và bị treo 
ngược.” Đảo Huyền hay treo ngược, có nghĩa là 
những vong nhân bị treo ngược thật vô cùng khổ 
sở trong địa ngục. Muốn cứu họ thoát khỏi cảnh 
treo ngược nầy thân quyến phải cúng giải đảo 
huyền và trai Tăng (để nhờ thần lực cầu nguyện 
của nhiều người nhờ đó mà vong linh được siêu 
thoát). Lễ cúng cô hồn, được tổ chức vào tháng 
bẩy âm lịch. Nguyên thủy của lễ Vu Lan bắt 
nguồn từ câu chuyện của Ngài Mục Kiển Liên, 
người có thiên nhãn thông nên thấy được cảnh 
vong mẫu phải chịu đầu thai làm ngạ quỷ, và 
Ngài muốn cứu mẹ mình. Sau khi bạch Phật, Đức 
Phật bảo Ngài là chỉ có năng lực cầu nguyện của 
chúng Tăng mới có thể cứu vong mẫu của Ngài. 
Từ đó truyền thống dâng cúng thực vật và đồ 
dùng cho chúng Tăng vào dịp Vu Lan bắt đầu. 
Ngày nay, các quốc gia theo truyền thống Phật 
giáo còn tổ chức ngày Vu Lan để vinh danh cha 
mẹ và tổ tiên nữa. Tại các nước Đông Á như Tàu, 
Nhựt, Việt Nam... người ta gọi là Lễ Ma đói. 
Trong ngày lễ này, tín đổ có tập quán cúng dường 
chư Tăng Ni thức ăn, hoa quả, quần áo, v.v. Phật 
tử và chư Tăng Ni cùng hợp sức tụng kinh Vu 
Lan Bồn nhằm làm giảm nhẹ tội lỗi của người 
quá cố trong những điều kiện luân hồi xấu. Lễ Vu 
Lan Bồn được tổ chức đầu tiên vào năm 538 và 
truyền thống nầy vẫn còn được tiếp tục cho đến 
ngày nay. 

Ullambana basins: Ullambana (sk)—Ô Lam 


Bà Noa—-LỄ Vu Lan—Vu Lan Bồn—See 
UHambana. 

Ullambana Sutra: Kinh Vu Lan Bồn—The 
sura was translaed ¡no Chinese by 


5294 


Dharmaraksa—Kinh được Ngài Trúc Pháp Hộ 

dịch sang Hán tự—See Ullambana. 

Ultimate (a): Tối thượng—Cuối cùng. 

Ultimate Bliss: Cực Lạc —Name of the Land of 

Ultumate Bliss, or the Pure Land of Amitabha in 

the West. The Sanskrit name for the Land of 

Ultimate Bliss 1s “Sukhavati”. It 1s also called the 

Land of Peaceful Nurturing, the Land of Peace 

and Bliss, the Land of Infinitely Pure Equanimity, 

the Land of Infinte Lipht, the Land of Infinite 

Life, the Land of Lotus Treasure, and a few other 

names. The basic meaning 1s that It IS utterly 

peaceful and secure, and forever removed from 
all forms of pain, suffering, and afflictions—Tên 
một cõi Phật, quốc độ của Đức Phật A Di Đà, còn 
gọi là Tây Phương Tịnh Độ. Chữ Phạn cho thế 
giới Cực Lạc là “Sukhavati”. Cực Lạc còn những 
tên khác như là An Dưỡng ĐỊa, An Lạc Địa, Vô 

Lượng Thanh Tịnh Độ, Vô Lượng Quang Minh 

Độ, Vô Lượng Thọ Phật Độ, Liên Hoa Tạng Thế 

Giới, và một vài tên khác nữa. Nghĩa căn bản của 

thế giới Cực Lạc là một thế giới thanh bình và 

yên ổn nhất, và vĩnh viễn thoát ly khỏi mọi hình 
thức của khổ đau phiền não. 

Ultimate Buddha: Real Buddha— Thiên chân 

Phật. 

1) The Bhutatathata: 
Buddha. 

2) Another name for the Dharmakaya, the 
source of all life: Tên khác của Pháp thân 
Phật. 

Ulimate consequences Lượng Quả— 

Conditioned by various external objects, diferent 

fypes of consclousness arise (alabana-pratyaya). 

The Dharmalaksana held that the percipient mind 

1s conditioned by existing things, and when the 

fwo are In conJunctfion the ultimate consequence 

Of any action may be known—Kết quả cuối cùng 

mà Pháp Tướng tông cho rằng cái tâm năng 

duyên, duyên theo cảnh sở duyên mà biết được. 

Ultimate empfiness: Atyanta-sunyata (skÙ— 

Tất Cánh Không —Không tối hậu —According to 

Zen Master D.T. Suzuki in Essays In Zen 

Buddhism, Book III, in Hsuan-Chuang”s version of 

the Mahaprajnaparamia, this 1s one of the 

eiphteen forms of emptiness. Atyanfa-sunyafa 
emphasizes the idea of all “thngs” being 


Chân Như—The real 


absolutely empty. “Ultimate” means “absolute.' 
The denial of obJective reality to all things 1s here 
unconditionally upheld. The “emptiness” means 
practically the same thing. The room 1s swept 
clean by the aid of a broom; but when the broom 
1S reftained 1t Is not absolute emptiness. Neither 
the broom, nor the sweeper should be retained in 
order to reach the Idea of Atyanta-sunyata. As 
long as there Is even on dharma leff, a thing or a 
person or a thought, there 1s a point of attachment 
from which a world of pluralities, and, therefore, 
of woes and sorrows, can be fabricated. Emptiness 
beyond every possible qualification, beyond an 
infinie chain of dependence, this 1s Nirvana— 
Theo Thiền Sư D.T. Suzuki trong Thiển Luận Tập 
II, trong bản dịch Kinh Bát Nhã của Ngài Huyền 
Trang, đây là một trong I8 hình thức của 
“Không”. Tất cánh không nhấn mạnh tất cả các 
pháp đều không một cách tuyệt đối. “Cứu Cánh” 
tức tuyệt đối. Phủ nhận thực tại tính khách quan 
nơi chư pháp ở đây được chủ trương một cách 
đương nhiên, không điều kiện thắc mắc. “Không 
của Không,” trên thực tế, cũng chỉ cho một cái 
như nhau. Phòng được quét sạch là nhờ chối, 
nhưng nếu còn chổi thì không phải là Không tuyệt 
đối. Thực vậy, phải gạt sang một bên cái chối, 
cùng với người quét, mới mong đạt tới ý niệm về 
“Tất Cánh Không.” Còn giữ lại dù chỉ một pháp, 
một vật hay một người, là còn có điểm chấp để từ 
đó sản xuất một thế giới của những sai biệt, rồi 
kéo theo những ước muốn và đau khổ. Tánh 
Không vượt ngoài mọi quyết định tính có thể có, 
vượt ngoài chuỗi quan hệ bất tận; đó là Niết 
Bàn—See Eighteen forms of emptiness. 

Ultimate end: Uttara (skt)—Cứu cánh. 


Ultimate enlightenment: Tất Cánh Giác—The 
utmost enliphtenment, or bodhi, that of a 
Buddha—Còn gọi là vô thượng Bồ Đề hay vô 
thượng giác, chỉ có Đức Phật mới chứng được, 
không ai có thể đạt được. 

Ultimate Form Heaven: Cõi Trời Sắc Cứu 
Cánh —Sắc Cứu Cánh Thiên— Trời Cực Sắc— 
See Five pure-dwelling heavens in the fourth 
dhyana (II). 

Ultimate Great Tasks of Great Enlightening 
Beings: Đại sự rốt ráo của chư Đại Bồ Tát— 


According to the Flower Adornment Sutra, 


5295 


Chapter 38, there are ten ultimate great tasks of 
Great Enlightening Beings. Enlightening Beings 
who abide by these can accomplish the ultimate 
great task of the knowledge of unexcelled 
complete perfect enliehtenment—Theo Kinh Hoa 
Nghiêm, Phẩm 38, chư Đại Bồ Tát có mười đại sự 
rốt ráo. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nây thời 
được sự rốt ráo đại trí huệ vô thượng Bồ Đề—See 
Ten ulũmate great tasks of Great Enlightening 
Beings. 

Ultimate happiness of Enlightenment: Hạnh 
phúc tối thượng của sự giác ngộ. 

Ultimate impurity of the body: Căn bản bất 
tịnh—See Five types of Impurity of the body. 
Ultimate inertia from which all forms come: 
Unconditioned dharma—Noumenal source of all 
phenomena——Diệt pháp. 

Ultimate meaning: Ý nghĩa tuyệt hảo. 
Ultimate mỉnd of Vairocana: Tâm Vương Như 
the ulimate mind, the 
attributes being personified as his retinue—Phật 
Tỳ Lô Giá Na được xem như Tâm Vương Như 
Lai, và những phẩm chất của tâm ấy được nhân 
cách hóa như đoàn tùy tùng của Ngài. 

Ultimate path: Con đường tối thượng thừa—The 
ulimate path 1s the path to Buddhahood, not 
Arhatship, not the paths to øods or humans. If one 
wanfs to perform donation with the hope of 
receiving wealth in a future lifetime or obtaining 
happiness, one would not be following the 
ulimate path. In the contrary, transferring all 
merifs one has accrued to other senfient beings so 
that they, as well as oneself, may achive 
Buddhahood 1s the ulimate path—Con đường đi 
đến tối thượng thừa là con đường đi đến Phật quả, 
chứ không phải A La Hán, mà cũng không phải là 
con đường đi đến cõi nhân thiên. Nếu mình muốn 
làm việc phước thiện với mong mỏi được giàu có 
hay hạnh phúc trong đời sau, mình không đang đi 
trên con đường tối thượng. Ngược lại, nếu mình 
hồi hướng tất cả công đức cho chúng sanh để họ 
và mình cùng đắc thành Phật quả, tức là mình 
đang đi trên con đường đi đến tối thượng thừa. 
Ultimate principles: Fundamental principles— 
Tông cực (nguyên lý căn bản). 

Ultimate purify: Thanh tịnh rốt ráo——According 
to the Flower Adornment Sutra, Chapter 33, there 





Lai —Valrocana  as 


are ten kinds of ultimate purity of all Buddhas— 
Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 33, có mười điều 
rốt ráo thanh tịnh của chư Phật —See Ten kinds of 
ultimate purity of all Buddhas. 
Ultimate reality: Nhất Thật —The one reality— 
The bhutatathata—The supreme fact—Chân lý tối 
thượng. 
Ultimate reality behind everything: Absolute 
in everything—Vạn Pháp Nhất Như—The 
absolute in everything; the ultimate reality behind 
everythinge—Vạn pháp đều có chung một tánh là 
“không tánh” (vạn pháp đều do nhân duyên sanh 
diệt, chứ không có tự tánh, vì không có tự tánh 
nên ta gọi “tánh không” là tánh chung của vạn 
hữu). 
Ultimate reliance: A Final trust, i.e. Buddha— 
Tất Cánh Y (chỉ Đức Phật là nơi nương tựa cuối 
cùng của chúng sanh). 
Ultmate source and character of all 
phenomena: Absolute source and character of 
all phenomena—Chân như bản tính của vạn hữu. 
Ultimate tenets of a secf: Tông Trí —The 
fundamenrtal tenets of a sect, Important elements, 
or main principle—Giáo điển tối thượng của tông 
phái. 
Ultmate truth: Paramattha-saccam (p)— 
Paramartha-satya (skÙ—Absolute Truth—Reality 
or ulimate truth—Supreme truth—Chân đế— 
Chân lý cứu cánh hay sự thật tối thượng—Tuyệt 
đãi chân như. 
l1) Absolute truth: Supreme truth—Chân lý tuyệt 
đối—Ultimate truth means the final nature of 
reality, which is unconditioned (asamskrta) 
and which neither 1s produced nor ceases. Ït Is 
equated with emptiness (sunyata) and truth 
body (dharma-kaya) and 1s contrasted with 
conventional truths (samvrti-satya), which are 
produced and ceased by causes and 
conditions and impermanence (anitya)—Chân 
đế có nghĩa là bản chất tối hậu của thực tại, 
là vô vi, là không sanh không diệt. Nó ngang 
hàng với tánh không và chân thân, và nó trái 
lại với tục đế, có sanh có diệt bởi nhân duyên 
và vô thường. 
2) Bhutatathata or Tathata (skÐĐ: Ultimate 
Truth—-Tuyệt đãi chân như—The absolute 
Truth, transcending dichotomies, as taught by 


5296 


the Buddhas. The absolute truth, or the truth 
of the void, manifests illumination but 1s 
always  still,) absolutely 
inexplicable—Chơn như tuyệt đối, siêu việt, 
hay chân không tuyệt đối, đây là những gì 
chư Phật đã dạy, tùy duyên mà bất biến. 

3) Ultimate Truth According to the Madhyamika 
Sasra—Chân đế theo Trung Quán Luận: 
Ulumate Truth means the correct dogma or 
averment of the enlightened. According to the 
Madhyamika Sastra, the Buddhas in the past 
proclaimed their teachings to the people by 
means of the twofold truth, in order to lead 
people to a ripht way. The ultimate truth 1s 
the realization that worldly things are non- 
existent like an illusion or an echo. However, 
transcendenfal truth be atfained 

resoring to conventional truth. 
Conventional truth 1s only a mean, while 
transcendenrfal truth 1s the end. It was by the 
higher truth that the Buddha preached that all 
elements are of universal relativity or void 
(sarva-sunyata). For those who are attached 
to Realism, the doctrine of non-existence 1s 
proclaimed In the way of the higher truth in 
order to teach them the nameless and 
characterless stae—Đệ Nhứt Nghĩa Đế hay 
chân lý truyệt đối—Chân đế có nghĩa là 
thắng nghĩa đế hay sự thật tối thượng. Trung 
Luận Quán cho rằng chư Phật trong quá khứ 
đã tuyên thuyết những giáo lý của mình cho 
chúng sanh bằng phương tiện “nhị đế” nhằm 
hướng dẫn chúng sanh vào chánh đạo. Chân 
đế muốn nói đến sự nhận thức rằng mọi vật ở 
thế gian đều không có thực, giống như ảo ảnh 
hay một tiếng vang. Tuy nhiên, không thể đạt 
đến chân đế. nếu không dựa vào tục đế. Tục 
đế chỉ là phương tiện, còn chân đế mới là cứu 
cánh. Chính theo Chân đế thì Đức Phật giảng 
rằng tất cả các pháp đều 'không.` Với những 
ai chấp “'hữu' thì học thuyết “phi hữu' sẽ được 
giảng theo phương diện “chân đế? để dạy họ 
cảnh giới vô danh vô tướng—See Two Truths 
(A)(1), and (F). 

Ultimate truth of selflessness: Vô ngã là chân 

lý tối thượng—See that 

independently cause the manifesfaton of the 

1deal world (A). 


and this 1s 


cannot 
without 


Ten theorles 


Ultimate wisdom: Final wisdom—Knowledge 
of the ultimate—Tất cánh trí (trí huệ tối thượng). 
Ultimately Uninterrupted hell: Địa ngục Cực 
Vô Gián. 

Ultra Meek Sramanas: Nhu Nhuyễn Trung 

Nhu Nhuyễn Sa Môn—Bậc Thánh giả của quả A 

La Hán—See Four titles applied to four grades of 

Sramanas. 

Uluka (skt): Hưu Lưu—Ưu Lưu Ca—Âu Lư 

Già—Ưu Lũ Khư—Ôn Lộ Ca—Âu Lâu—Hưu 

Lưu Tiên Nhân. 

l) An owl: Chim cú mèo (loài chim ban ngày 
không thấy øì). 

2) A celebrated philosopher, reputed as founder 
of the Vaisesika philosophy, said to have 
lived 800 years before Sakyamuni: Hưu Lưu 
Tiên Nhân, một nhà triết học nổi tiếng trước 
thời Đức Phật Thích Ca 800 năm, người sáng 
lập ra triết Thắng Luận. 

3) Ưu Lâu Tăng Khư—One of Two devas and 
the three rs—See Two devas and the three 
TSI. 

Ummon-Bunyen (jap): Yun-Men-Wen-Yen— 
Vân Môn Văn Yến (864-949)—See Yun-Men- 
Wen-Yen. 
Umpo (jap): Yun-Feng—Vân Phong (?-956)— 
See Yun Feng Wen Yueh. 
Un (jap): Skandha (skt——Aggregates—Uẩn— 
See Five Agsregations. 
Unable to avoid slandering the teaching: 
Chưa chắc đã tránh khỏi hủy báng giáo pháp. 
Unachievable: Unknowable—Unobtainable— 
Bất khả đắc —That which cannot be known, no 
matter how hard one seeks. In Buddhism, an 
unchanging self-entity cannot be found in all of 
existence—Cái mà người ta không thể biết được 
dù có cố công tìm kiếm thế mấy. Trong Phật giáo, 
một thực thể thường hằng không thể tìm thấy nơi 
bất cứ sự hiện hữu nào. 

Unacquired or natural wisdom: Tự tánh trí— 

See Three kinds of major wisdom. 

Unadulterated mỉnd ïỉn all: Innocent mind ¡in 

all —Original mind In all, which 1s independant of 

birth death—Buddha-wisdom——Real 
knowledge free from 1llusion—Chân thức. 

Unamana (skt): Ngã Liệt Mạn. 





and 


3297 


l) The pride of thinkímng myself not mụch 
Iinferior to those who far surpass me, one of 
the nine kinds of pride: Ngã Liệt Mạn —Sự 
ngã mạn cho rằng ta không kém hơn kẻ hơn 
ta là bao, đây là một trong cửu mạn. **See 
Ñine forms of pride. 

2) Vaunting one”s Inferiority or flase humility. 
The pride of regarding self as little inferlor to 
those who far surpass one: T¡ mạn—TI Hạ 
Mạn—Khởi tâm kiêu mạn cho rằng người 
cực kỳ tài giỏi chỉ hơn mình chút ít thôi —See 
Seven arrogances. 

nanimity (n): Đồng tâm hiệp nhứt. 

nanimous: In chorus—Nhất Trí Cùng nhau 

đồng ý. 

Unanimously: Đồng thanh—Đồổng loạtc—With 

one volce——In chorus. 

Un-Aryan speech: Phi Thánh ngôn—According 

to the Sangiti Sutta In the Long Discourses of the 

Buddha, there are four un-Ariyan modes of 

speech—Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ 

Kinh, có bốn thứ không phải là lời nói của các 

bậc Thánh —See Four un-Ariyan modes of 

speech. 

Unasked: Not to ask—Volunteered—Vô Vấn 

(không đợi hỏi mà tự tình nguyện thuyết pháp). 

Unattached: Vô Trước—Unattached—Free— 

Not in bondage to anything—Không chấp trước 

đối với sự vật hay không vướng mắc vào bất cứ 

thứ gì. 

Unattainable (a): Anupalabdha (skt Không 

thể đạt được —There are four unattainables—Có 

bốn điều không thể đạt được—See Four 
unattainables. 

Unavoidable (a): Không tránh khỏi (có bảy điều 

không thể tránh khỏi)—See Seven unavoidables. 

Unbaptized (a): Chưa được làm phép quán đảnh. 

Unbearable (a): Không chịu đựng được —Bất 

kham——Unendurable. 

Unbearable sufferings: Đau khổ không chịu 

được. 

Unbegottenness (n): Sự bất thụ sinh (tự mình 

mà có chứ không do ai sinh ra)—Externalists 

believe that there exists a so-called “God of 

Unbegottenness.”—Ngoại đạo cho rằng có cái gọi 

là “vị trời bất thụ sinh” (Chúa Cha). 





U 
U 














Unbelief (n): Bất tín—Vô tín ngưỡng. 
Unbeliever (n): Người bất tín—Kẻ vô thần. 
Unbind (v): Cởi trói —To loose someone from 
his bounds. 

Unblamable (a): Blameless—Không thể trách 
mắng được. 

Unblemished: Thuần khiết. 

Unblemished life: Cuộc sống thuần khiết— 
Noble life. 

Unborn: Anutpati or Anutpanna (skÙ—Vô 
Sanh —Unborn—Immortal—Not 
Uncreated—WIthout being born or produced—No 
rebrrth—Not to be reborn—Non-appearance— 
The state without appearance—Exempt from 
rebirth—Non-Birth 1s a term used to describe the 
nature of Nirvana. In Mahayana Buddhism, No- 
Bith means the “extinction” of the discursive 
thinking by which we conceive of things as arIsing 
and perishing, forming attachment to 
According to the Madhyamaka philosophy, non- 
binh means Nirvana which is beyond bírth and 
death or not subject to bíth and death, or 
reincarnation—Từ “Vô Sanh” được dùng để diễn 
tả tánh của Niết Bàn. Trong Phật giáo Đại Thừa, 
Vô Sanh có nghĩa là sự chấm dứt dòng suy tưởng 
lan man không mạch lạc, qua đó chúng ta nhận 
biết sự biến hiện của vạn hữu, rồi từ đó chạy theo 
chúng. Theo triết học Trung Quán, Vô Sanh là 
chân lý của Niết Bàn không sanh không diệt, 
không tái sanh, hay không còn phải luân hồi sanh 
tử. 

Unborn, unoriginated birth: Bất sanh bất khởi 
mà sanh—See Ten kinds of bình of Great 
Enliphtening Beings. 

Unbounded and unobstructed things that 
pervade the cosmos of the Buddha: Pháp vô 
lượng vô biên cùng khắp pháp giới của chư 
Phật —According to the Flower Adornment Sutra, 
Chapter 33, there are ten things that pervade the 
Infinite cosmos of the Buddhas—Theo Kinh Pháp 
Hoa, phẩm 33, có mười pháp vô lượng vô biên 
cùng khắp pháp giới của chư Phật —See Ten 
things that pervade the Infinie cosmos of the 
Buddhas. 

Unbroken confinuity: Niệm Niệm Tương 
Tục—Continuing Instant in unbroken thought or 
medifation on a subjec—Sự tương tục không 





born— 


them. 


35298 


ngừng nghỉ. Sự tương tục của niệm niệm hay 
thiển quán vào một vật thể. 

Unbroken eternity: Sambhogakaya (sk)—Bất 
đoạn thường (báo thân), một trong ba thứ thường 
hằng của một vị Phật One of the three eternal 
qualdes of a Buddha—See Three eternal 
qualities In a Buddha. 

Uncanonical (a): Không đúng với giáo điển. 





Uncaused: Vô duyên—Causeless. 
Uncaused compassion: Vô duyên từ. 
Uncaused  omniscience of Vairocana: 
Vajramati or Pratyatmaryajnana (sk)——Kim Cang 
tí Tự Giác Thánh Trí —-Kim Cang trí—This 
(erm 1s a combinaton of other two terms: 
pratyatma or self-realization, and aryajnana or 
jnana of the sage—Pháp Giới Thể Tánh Trí. Từ 
nầy gồm hai từ hợp lại. 
1l) The uncaused omniscience of Vairocana: 
Thánh Trí siêu việt của Phật Tỳ Lô Giá Na. 
2) The ¡ndestructible and enriching diamond 
wisdom of the Buddha: Trí tuệ sắc bén và bất 
hoại như kim cương của Phật. 
Unceasing: Constant—Endless—Everlasting— 
Perpetual—Without ceasing—Bất đoạn—Bất tận. 
Unceasing change: Niệm niệm vô thường—No- 
permanence of Instant after Instant, 1e. the 
impermanence of all phenomena—Hết thảy các 
pháp hữu vi sinh diệt không dừng trụ trong từng 
sát na. 
Unceasing confinuity: Bất đoạn thường. 
Unceasing desire to save: Dục vô diệt—One of 
the eighteen different characteristics of a Buddha 
as compared with Bodhisattvas—Sự mong muốn 
cứu độ chúng sanh không ngừng nghỉ, một trong 
thập bát bất cộng—See Eighteen distinctive 
characteristics of Buddhas. 
Unceasing faculties: Bất hưu tức căn—See Ten 
kinds of faculties of Great Enlightening Beings. 
Unceasing intonation of a Buddha?s name: 
Niệm Phật tương tục không ngừng. 
Unceasing invocafon of the Buddha: 
Unceasing remembrance—Bất đoạn niệm Phật. 
Unceasing light Bất đoạn quang—The 
Unceasing light or glory of Amitabha—Ánh sáng 
quang minh không ngừng chiếu của Phật A Di Đà. 





Unceasing Light Buddha: Bất Đoạn Quang 
Như Lai (Amitabha—A Di Đà)—The Unceasing 
Lipht Buddha of Amitabha Buddha. Amitabha 
Buddha 1s one of the twelve shinninng Buddhas— 
Ánh quang minh của Đức Phật, một trong mười 
hai quang minh của Đức A Di Đà, vì chiếu sáng 
mãi không ngừng nên gọi là Bất Đoạn Quang. 
Đức Phật A Di Đà là một trong 12 vị Phật chiếu 
sáng hào quang. 

Unceasing radiance of the Buddha”s body: 
Thường quang (ánh sáng không ngừng của hóa 
thân Phật). 

Unceasing remembrance: Unceasing 
invocation of the Buddha—Bất đoạn niệm. 
Uneceasing remembrance of the Buddha: Bất 
đoạn niệm Phật—Niệm Phật liên tục không 
ngừng nghỉ——Invocation of the Buddha. 
Unceasing thought: Tương Tục Tâm—Ý nghĩ 
không gián đoạn—A confinuous mind. 
Unceasing turning of the wheel: Bất Đoạn 
Luân —nceasing turning of the wheel, as In the 
monastery by relays of prayer and medifatlon— 
Bất đoạn chuyển luân trong các tự viện bằng cách 
ngày ngày phúng tụng, cầu nguyện và thiện tập. 
Uncertan (a):  Indefinie—Indeterninate— 
Irresolute——Undecided——Unfixed—Ũnsettled—— 
Undetermined—Bấp bênh—Bất định—Không 
chắc chắn. 

ncertainty (n): Sự bất tắc Không xác thực— 
Emergency. 

Uncertainty Principle: Nguyên tắc bất định. 
Unchangeable (a): Bất biến —Không biến đổi— 
Không dễ cải biến. 

Unchanging: Constant—Bất biến (không thay 
đổi). 

Uncharitable (a): Không có lòng quảng đại. 
Unchristian (a): Không theo đạo Thiên Chúa. 
Uncivil (a): Khiếm nhã——Discourteous—Rude— 
Impolite—Immodest. 

Unclean (a): (sk) Hữu Lậu —Bất 
tnh—Không sạch —Cankers—Impurity—Mental 
1ntoxicants—Outflow dischargee—Unclean—— 
Worldly—See Asrava. 

Unclean almsgiving: Bất tịnh th—A kind of 
almsgiving that the donor looks for reward In this 


= 





Asrava 


3299 


or the next life—Một loại bố thí mà người cho đi 
mong tìm kiếm lợi lộc trong kiếp này hay kiếp tới. 
Unclean fingers: Xúc Chỉ—The fourth and fifth 
fingers of the left hand, which in Indian custom, 
are used at stool, the unclean fingers (not to be 
used fo pick up or to prepare food)—Ngón tay thứ 
tư và thứ năm (ngón đeo nhẫn và ngón út), theo 
phong tục Ấn Độ, là những ngón dùng để rửa rái 
sau khi đi vệ sinh, vì vậy hai ngón nây được xem 
như bất tịnh, không được chạm vào thức ăn. 

Unclean flesh: Bất Tịnh Nhục—That of animals 

and fishes etc, seen being killed, heard being 

kiled, or suspected being killed—See Three 
kinds of unclean flesh to a monk, Five kinds of 
clean flesh, and Nine kinds of clean flesh. 

l) According to the Hinayana, unclean flesh 
means flesh of animals, fishes, etc., seen 
being killed, heard being killed, or suspected 
being killed. Hinayana forbids these: Trong 
giáo lý Tiểu Thừa, thịt động vật mà thấy giết, 
nghe giết, nghi ngờ con vật bị giết vì mình. 
Tiểu Thừa cấm dùng những loại thịt nầy. 

2) In the Mahayana doctrine, all flesh, pure or 
Iimpure, 1s prohibited (Mahayana forbids all 
flesh): Trong giáo lý Đại Thừa, bất kể tịnh 
hay bất tịnh, các loại thịt đều bị cấm. 

Unclean food: Uế Thực. 

1) Contaminated food—Uế Thực —Food that ¡s 
left over, or used by the sick. Food that has 
been kept overnight in a monastic bedroom 
and 1s therefore one of the unclean foods— 
Thức ăn bất tịnh ô uế như thức ăn còn thừa 
lại, hay thức ăn mà người bệnh đã ăn. Thực 
phẩm dành cho các vị Tỳ Kheo, để qua một 
đêm trong phòng thì gọi là nội túc thực, do đó 
là một trong những món ăn bất tịnh, Tỳ Kheo 
không được ăn. 

2) Food made unclean by being touched, or 
handled; any food soiled, or unclean: Đồ ăn 
bất tịnh vì bị tay chân chạm vào. 

Unclean hindrances: Cấu chướng. 

Unclean parental seed: Chủng tử bất tịnh—Hạt 

giống chẳng sạch (nghiệp nhân phiển não là 

giống bên trong và thể xác cha mẹ là giống bên 
ngoài đều bất tịnh)—See Seven kinds of impurity. 

Unclean preaching: Bất Tịnh Thuyết Pháp—To 

preach, whether rightly or wrongply, from an 


impure motive, ¡.e. for making a living—Thuyết 

pháp, dầu đúng hay dầu sai, với một động lực bất 

tịnh, chẳng hạn như thuyết pháp mong để kiếm 
sống. 

Unclean thỉings: Những điều bất tịnh. 

(A) There are eight impure or unclean things for a 
monk or a nun; eight things that monks and 
nuns are not allowed to possess—Có tấm 
điều bất tịnh cho chư Tăng Ni; tám thứ mà 
chư Tăng Ni không được sở hữu—See Eight 
1mpure things. 

(B) Eight things which are unclean to a monk or a 
nun: Tám Điều Bất Tịnh Cho Kẻ Xuất Gia. 





Uneleanliness (n): Sự ô uế. 

Uncleanness (n): Bất tịnh—Impurity. 
Uncomfortable (a): Bần thân. 
Uncompoundcd: Pháp VÔ lậu —(see 
Unconditoned Dharmas). 

Uncomprehending: Anavabodha (skÐ— 


Unenlightened—WIthout spiritual insight—Chưa 
giác ngộ—See Ordinary people and Ignorance. 
Unconcentrated  mỉnd: 
(p)—Tâm không định—The mental state without 
concenfralion or the discomposed conscious 
state—Trạng thái tâm không có sự định tỉnh hay 
trạng thái không an tỉnh của tâm. 

Unconditional (a): Vô điều kiện. 

Unconditional alms: Spiritual or other worldly 

gifs— Xuất thế gian đàn—Cách bố thí vô lậu của 

bậc Thánh nhân Bồ Tát —See Two dana (A). 

Uncondifioned (a): Asankhata (p)—Asamskrita 

(skÒ—Vô lậu — The condiion ¡in which they 

cannot prevail—The unconditioned dharma which 

produces (no passions 
delusions)—Pháp thanh tịnh ha được phiền não— 

See Asamskrta, and Two conditons relating to 

passlons and delusions. 

Unconditioned đharmas: Asankhata dhamma 

(p)—Diệt Pháp —Pháp vô vi (vô lậu). 

1) Those dharmas which do not arise or cease, 
and are not transclent, such as Nirvana, the 
Dharma body, etc. Unconditioned merits and 
and virtues are the causes of liberation from 
birth and death—Pháp không sanh diệt. Công 
đức vô vi là những nhân giải thoát khỏi luân 
hồi sanh tử —See Asamskrta dharma. 


Asamahitam-cittam 


no afflictions and 


3300 


2) The uncondiioned dharma, the ultimate 
Inertia from which all forms come, the 
noumenal source of all phenomenal: Diệt 
Pháp—Pháp Vô Vi (dùng để diệt bỏ hết chư 
tướng. Thân tâm đối với cảnh không còn cảm 
động, không ưa, không ghét, không ham, 
không chán, không vui, không buồn, không 
mừng, không giận). 

Unconditioned Empty Space: Akasha (skt— 

Hư không vô vi—See S1x unconditioned dharmas. 

Uncondifioned Extinction attained through 


selecfion: Pratisamkhyanirodha (skt)—Trạch diệt 
vô vi—See Six unconditioned dharmas. 
Uncondifoned  Exftincion of  Feeling: 
Samjnavedayitanirodha (skt)—Tưởng thọ diệt vô 
vi—See SIx unconditioned dharmas. 
Uncondifoned Extincion  Unselecfcd: 
Apratisamkhyanirodha (skÐ——Phi trạch vô vi diệt 
pháp —See Six unconditioned dharmas. 
Unconditioned nirvana: Vô Vi Niết Bàn—The 
realm of the eternal, unconditioned nirvana—Niết 
Bàn bất sinh bất diệt, la mọi tướng hữu vi. 
Uncondifoned True Suchness: Tathata 
(skt—Chơn như vô vi—See Six unconditioned 
dharmas. 

Uncondifoned  Unmoving  Extincftion: 
Aninjya (sk)—Bất động diệt vô vi—See Six 
unconditioned dharmas. 

Unconfused death: Chết cách không sợ sệt—At 
the end of his life, he đies unconfused. This 1s one 
of the five advanfages to one of good morality and 
Of success In morality—Người giữ giới khi mệnh 
chung sẽ chết một cách không sợ sệt, không dao 
động. Đây là một trong năm điều lợi ích cho 
người đủ giới—See Five advanfages to one of 
gøood morality. 

Unconqguerable (a): Ajia (skÙ—Vô Năng 
Thắng—A Dật Đa—Unconguerable, ¡invincible, 
unsurpassable; especially applied to Maitreya— 
Uy đức rộng lớn không gì thắng nổi, chỉ Đức Di 
Lặc Bồ Tát (Từ Thị Bồ Tá0). 

Uncongquered: Ajita (skt)—lInvincible— 
Unsurpassed—Unequalled—Unmatched—Vô 
địch—Tối thắng——Vô thắng. 


Unconscious (a): Vô ý thức—Vô tâm—Bất tri 
bất giác—Vô_ tưởng——Unknowing——Unconscious 
means free from attachment to thoughts. 
Unconscious and tainfing environment: Vô 
minh nhiễm duyên—The conditioned bhutatathata 
with tainiting 
environment to produce all phenomena—Chân 
như tùy duyên hòa hợp với vô minh nhiễm duyên 
để tạo ra tất cả các hiện tượng. 
Unconsciousness (n): Vô thức. 

1) The unconscious In Ifs Zen sense 1s, no doubt, 


accords UNCOnSCIOUS and 


the mysferious, the unknown, and for that 
reason unsclentific or an(e-scientific. But this 
does not mean that 1t is beyond the reach of 
Our consciousness and something we have 
nothing to do with. In fact 1t 1s, on the 
confrary, the most Intimate thing to us, and 1t 
1S Just because of this Intimacy that 1t 1s 
difficult to take hold of, im the same way as 
the eye cannot I{self. To become, 
therefore, conscious of 
requires a special training 
CONnSCIOUSn€SS. Etlologically 
WaS 


see 
the unconscious 
the part of 

speaking, 
the 
the course of 


CONnSCIOusness awakened from 


UnCONSCIOUS SOmetime 1n 
evolution. NÑature works Ifs Way unconscIous 
Of itself, and the conscious man comes out of 
I( (COnsclousness Is a leap, but the leap 
cannot mean a disconnection In is physical 
For consciousness Is in consftant, 
uninterrupted with the 
unconscious. Indeed, without the later the 


former could not function; it would lose Its 


Sense. 
communion 


basis Of operation. This 1s the reason why Zen 
declares that the Tao 1s “One°s everyday 
mind.” By Tao, Zen of course means the 
unconscious, which works all the time In our 
consciousness. For example, when hungry, 
one eats; when tired, one takes a rest; when 
sleepy, one sleeps, etc. However, 1Ý this 1s the 
unconscIous that Zen talks about as something 
highly mysterious and of the greatest value In 
human life as the transforming agent, we 
help doubing 1t. All 
deeds long been 
relegated to our instinctive reflexive domain 


cannot those 


“unconscious” have 
Of consciousness In accordance with the 


prnciple of mental moderaton—Vô thức 


2) 


3301 


theo ý nghĩa của nhà Thiền, không nghi ngờ 
gì cả, nó là thứ huyền nhiệm, cái vô trí, và 
chính vì thế mà nó có tính không khoa học 
hay trước thời có khoa học. Nhưng như thế 
không có nghĩa là nó vượt ra ngoài tầm ý 
thức của chúng ta và là một cái gì chẳng có 
liên hệ đến chúng ta. Thật ra, trái lại, nó là 
cái thân thiết nhất đối với chúng ta, và chính 
vì cái thân thiết này mà chúng ta khó nắm bắt 
được nó, cũng như mắt không tự thấy được 
mắt. Do đó để ý thức được cái vô thức đòi 
hồi một sự tu tập đặc biệt về ý thức. Nói theo 
bệnh căn học, thì ý thức được đánh thức khỏi 
vô thức một thời gian nào đó ở trong vòng 
tiến hóa. Thiên nhiên tiến triển mà không tự 
ý thức, và con người hữu thức phát sinh từ nó. 
Ý thức là một cái nhảy, nhưng cái nhảy 
không thể có nghĩa là một sự phân ly trong ý 
nghĩa vật lý của nó. Vì ý thức luôn cộng 
thông và bất đoạn với vô thức. Thật vậy, 
không có vô thức, ý thức không tác động 
được; nó mất hẳn cái nền tảng tác động. Đó 
là lý do tại sao Thiển tuyên bố rằng Đạo là 
“cái tâm bình thường.” Với chữ Đạo dĩ nhiên 
Thiển ngụ ý vô thức, tác động thường trực 
trong ý thức của chúng ta. Chẳng hạn như khi 
đói thì ăn, khi mệt thì nghỉ ngơi, khi buồn ngủ 
thì ngủ, vân vân. Tuy nhiên, nếu đây là cái 
vô thức mà Thiên nói đến như một thứ huyển 
nhiệm và giá trị nhất trong đời sống con 
người như là động lực chuyển hóa, chúng ta 
không thể nào không hoài nghi. Tất cả những 
hành động vô thức kia từ lâu vẫn bị phóng 
vào phạm vi bản năng phản xạ của ý thức 
phù hợp với nguyên tắc của sự điều hòa về 
tinh thần. 

The terms “conscious” and “unconscious” are 
used with several different meaninss. Ín one 
meaning, which might be called functional, 
“conscious” and “unconsclous” refer fo a 
subJective state within the individual. Saying 
that he Is consclous of this or that psychic 
content means that he 1s aware of affects, of 
desires, of Judgments, etc. Unconscious, used 
1n the same sense, refers to a state of mind in 
which the person 1s not aware of his inner 
experlences; 1ƒ he were totally unaware of all 


experlences, Including sensory ones, he 


would be precisely like a person who 1s 
unconscious. Saying that the person 1s 
COnScIous of cerfain affects, etc., means he Is 
CONScilous as far as 
concerned; saying that certain affects are 
unconscIous means that he 1s unconscious as 


these affects are 


far as these contenfs are concerned. We must 
remember that “unconscious” does not refer 
to the absence of any impulse, feeling, desire, 
fear, eíc., but only to the absence of 
awareness of these Impulses. Quite different 
from the use of conscious and unconscious 1n 
the functional sense just described 1s another 
use in which one refers to certain localities In 
the person and to cerfain contents connected 
with these localities. This 1s usually the case 
IÝ the word 
unconscious” are used. Here “the conscIous” 
1S one part of the personality, with specIfic 
contents, and “the unconscious” is another 
part of the personality, with other specific 
contents—Từ “ý thức” và “vô thức” được 
dùng với nhiều nghĩa khác nhau. Trong một ý 
nghĩa mà chúng ta có thể nói là có tính cách 
tác năng, “ý thức” và “vô thức” ám chỉ một 
trạng thái chủ thể trong cá nhân. Nói rằng 
một người ý thức được nội dung tâm thần này 
nọ có nghĩa là người ấy nhận thức được 
những tình cảm, dục vọng, phán đoán, vân 
vân. “Vô thức” dùng theo cùng ý nghĩa, ám 
chỉ một tâm trạng mà trong ấy con người 
không nhận thức được những kinh nghiệm nội 
tâm của mình; nếu người ấy hoàn toàn không 
nhận thức được tất cả những kinh nghiệm, kể 
cả những kinh nghiệm cảm quan, người Ấy 
thiệt giống như một con người vô thức. Nói 
rằng con người ý thức được những tình cảm 
nào đó, vân vân, có nghĩa là người ấy ý thức 
được xét về những tình cảm này; nói rằng 
những tình cảm nào đó là vô thức có nghĩa là 
người ấy không ý thức được xét về những nội 
dung này. Chúng ta phải nhớ rằng “vô thức” 
không ám chỉ sự khiếm diện của bất cứ một 
xung lực, tình cảm, dục vọng, hay sợ hãi nào, 
vân vân, mà chỉ ám chỉ sự không nhận thức 
được những xung lực này. Khác hẳn với cách 
sử dụng ý thức và vô thức theo ý nghĩa tác 
dụng mà chúng ta vừa diễn tả là một cách sử 


“the conscious” and “the 


3302 


dụng khác trong đó chúng ta ám chỉ những 
địa điểm nào đó trong con người và những 
quan hệ với những địa điểm này. Đây thường 
là trường hợp nếu chữ “cái ý thức” và “cái vô 
thức” được sử dụng. Ở đây “cái ý thức” là 
một thành phần của cá tính, với những nội 
dung đặc biệt, và “cái vô thức” là một thành 
phần khác của cá tính, với những nội dung 
đặc biệt khác. 

3) See Mind of non-existence. 

Uncontaminated ignorance: Bất Nhiễm Ô Vô 

Tri—Vô tri hay không biết không do nơi ô nhiễm 

của sự vật, mà do bởi sự không học từ vô thỉ. 

Uncontaminated samadhi: Bất Nhiễm Trước 

Chư Pháp Tam Muội. 

l1) The samadhi of purity: The samadhi which 1s 
uncontaminated by any evil things—Tam 
muội không bị nhiễm trước hay tam muội 
thanh tịnh. 

2) Manjusri in samadhi holding as symbol of 1t a 
blue lotus In his left hand: Đức Văn Thù Sư 
Lợi trong khi nhập tam muội với biểu tượng 
bông sen xanh cầm nơi tay trái. 

Unconfainable or superlatfive pity: Vô Cái 

Đại Bi (lòng đại bị rộng lớn không có gì bao trùm 

lên được). 

l) Cannot be covered or contained, unIversal: 
Không bao trùm hay chứa đựng được (phổ 
quá?). 

2) A characteristic of the pifty of Buddha which 
includes all beings: Tính bi mẫn của Đức Phật 
rộng lớn cùng cực, bao trùm lên tất cả chúng 
sanh. 

Uncontrollable emission: Đồ Bất Nam—One 

of the five kinds of impotent males or eunuchs— 

Đồ Bất Nam hay loại thấy người khác dâm là 

xuất tinh khí. Một trong năm loại bất nam—See 

Five kinds of eunuchs. 

Unconverted (a): Không chịu cải đạo. 

Uncorrupted: Liêm khiết —Uprigh—Honest. 

Uncorruptible (a): Không hư nát. 

Uncountable eons: Asamkhyeyas of eons—Vô 

lượng kiếp. 

Uncreafed: Inactive physically or mentally—Not 

creatng—Not doing—Không có sáng tạo—Vô 

vi—Vô Tác—See Asamskrta. 








Uncreated Dharma: Vô Vi Pháp—See 
Seventy-five dharmas of the Abhidharma Kosa, 
and Unconditioned Dharma. 
Uncreated dharmakaya of Vairocana: Bản 
địa môn (Pháp thân của Đức Tỳ Lô Giá Na)— 
The uncreated dharmakaya of Vairocana Buddha 
1S efernal and the source of all thinøs, all virties—— 
Pháp thân vô vi của Đức Phật Tỳ Lô Giá Na là 
hằng hữu và là cội nguồn của vạn hữu, của mọi 
công đức. 
Uncut germs form nothing useful, without 
an education no chỉld can be of any use f0 
society: Ngọc bất trác bất thành khí, nhân bất họ 
bất tri lý (ngọc mà không mài không giữa cũng 
hoài ngọc đi, con người mà không học thì không 
thể trở thành người thật sự có lợi ích cho nhân 
quần xã hội được). 

Undecided: 

1) Hesitating: Lừng khừng. 

2) Indeterninate: Indefinite——lIrresolute— 
Unfixed—Unsettled—Undetermined—— 
Uncertain—Bất định. 

Undecided karma: Bất định nghiệp. 

Undecided and unsctfled about the futurc: 

One hesitates, vacillates, ¡is undecided, 1s 

unsetfled about the future—Đối với vấn để thuộc 

về tương lai nghi ngờ, do dự, không quyết định, 

không hài lòng—See Three dharmas (XXV). 

Undecided and unsetfled about the past: 

One hesitates, vacillates, ¡is undecided, 1s 

unsettled about the past—Đối với vấn đề thuộc về 

quá khứ nghi ngờ, do dự, không quyết định, không 
hài lòng—See Three dharmas (XXYV). 

Undecided and unsetfled about the present: 

One hesifates, vacillates, is undecided, 1s 

unsettled about the presen—Đối với vấn để 

thuộc về hiện tại nghi ngờ, do dự, không quyết 
định, không hài lòng —See Three dharmas 

(XXV). 

Undefiled (a): Vimala—Không ô uế—Vô cấu— 

Sfainless. 

Undefiled Buddha: Phật Vô Cấu. 

Undefiled endurance: Vô Cấu Nhẫn—The 

stage of undefiled endurance, the final stage of 

bodhisatva—Bồổ Tát trong giai đoạn “vô cấu 


3303 


nhẫn” là giai đoạn chót của Bồ Tát—§ee Six 
kinds of enduanee. 
Undefiled knowledge: (skt)—Pure 
consciousness—Thanh tịnh trí —Vô Cấu Thức— 
See Amala-vijnana. 


Amala 


Undefiled senses: Pure eyes, ears, nose, otngue, 
and body—Tịnh căn (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân). 
Undefinable: NeutraL—Trung Tính —Không tốt 
không xấu—§ee Three types of characters. 
Undeflected concentration: Ekagra (skÙ)— 
Nhất Tam Muội—Meditation on one objec— 
Undefeated concentration. 

Undeluded mỉnd: Vô nhiễm tâm. 

Undeluded pure mỉnd: Vô nhiễm thanh tịnh 
tâm. 

Undenominational (a): Bất phân tông phái— 
Không lệ thuộc vào giáo phái nào. 

Under: bên dưới. 

Under the auspices 0Ÿ someone: Under the 
patronage of someone——Dưới sự bảo trợ của ai. 
Undercurrent forming - condifion of being 
existence: Bhavanga (p & skt)—Tiềm thức (dòng 
ý thức sâu thắm trong ký ức của con người như 
hạt giống nằm im trong lòng đất (tàng thức). 
Under the ground: Dưới đất. 

Under the infiuence of karma the 
condidons of reincarnation arise: The 
conditional causation of the Hinayana, 1.e. under 
the Infuence of karma the condilons of 
reincarnation arise—Dưới ảnh hưởng của nghiệp, 
những điều kiện tái sanh khởi lên hay Nghiệp 
Cảm Duyên Khởi. Giáo lý duyên khởi của Tiểu 
Thừa, dưới ảnh hưởng của nghiệp điều kiện tái 
sanh nẩy sanh—See Theory of causation (II) (1) 
and Four principal uses of conditional causation. 
Under the pafronage of someone: Under the 
auspices of someone——Dưới sự bảo trợ của ai. 
Under the wafer: Dưới nước. 
Underdevelopment (n): Sự lạc hậu —Sự kém 
phát triển —Sự kém mở mang. 











Underestimate (v): Đánh giá thấp. 

I)_ Look lightly—Coi thường—Đánh giá thấp. 

2) Disregard—Xem Thường—One should never 
looks liphfly upon slipht and small evils, 
considering them not to be offenses; for after 
death retribution In undergone 1n the most 


exact detail—Chúng ta không nên xem 
thường những việc xấu nhỏ như chẳng có gì 
vì sau khi chết quả báo phải trả không thiếu 
một chỉ tiết nào. 
ndergo (v): Chịu đựng. 
ndergo changes: Chịu sự biến đổi. 
ndergo difficulties, hardships, 
ufferings: Duskara-carya (skt)——Khổ hạnh. 
ndergo the discipline of penitence: Tu sám 


c.cec 


0F 


“ 


= 
©› 


ndergo  a punishmen(: Receive a 
unishment—Thọ tội. 


= 


=s 


ndergo (v) sufferings: Trải qua những cơn 
trầm thống——Trải qua những cơn đau khổ. 





Undergo the three-fold training: Tu tập tam 
học. 

Undergraduate student: Sinh viên chưa tốt 
nghiệp. 

Underhand  (a)›:  Ám muội —Doubtfuil— 
SuspIcIous—Shady——FIshy——Dark. 


Under-lying: Cơ bản. 

Under-lying cause: Nguyên nhân cơ bản. 
Underlying tendency to aversion: Patigha 
(p)—Resentment—The 
resentment—Sân Tùy 
underlying tendencIes. 
Underlying (inherent) tendency to concelit 
(pride): Concei Mạn Tùy Miên—See Seven 
underlying tendencIes. 

Underlying (inherenf) tendency to doubt 
(uncertainty): Doubt—ENghi Tùy Miên—See 
Seven underlying tendencIes. 

Underlying tendency to  ignorance: 
lgnorance—Vô Minh Tùy Miên—See Seven 
underlying tendencIes. 

Underlying tendency to lust for exisfence 
(becoming): Bhava-raga (p)—Craving 
becoming—Hữu Tham Tùy Miên—See Seven 
underlying tendencIes. 

Underlying tendency to sensual lust: Kama- 
raga (p)—Sensous greed—The Inherent tendency 
to greed for sense desire—Dục Ái Tùy Miên— 
See Seven underlying tendencIes. 

Underlying tendency to views: Wrong 
views—The Inherent tendency to false view—— 





inherent tendency to 


Miên—See Seven 


for 


3304 


Kiến Tùy Miên-See Seven underlying 
tendencIes. 


Under-lying truth of all things: Chân lý cơ 
bản của vạn hữu—Under-lying truth of all things 
1s Buddha; Iimmanent reason; Buddhahood or the 
underdeveloped Buddha 1n all beings. This 1s the 
Buddhahood In the Tien-T”ai Perfect or Final 
doctrine of essential universal Budhahood, or one 
of the six stages of Bodhisattva developments (the 
undeveloped Buddha ¡n all beings)—Chân lý cơ 
bản của vạn hữu là Phật, là Phật quả hay là vị 
Phật chưa được phát triển trong chúng sanh mọi 
loài. Đây là một trong Lục Tức Phật của tông 
Thiên Thai, Phật ở ngôi Lý Tức hay chỉ vào Đức 
Phật đã sẵn có đủ Phật tính thiên nhiên mà không 
cần giải hành gì cả (ngay kẻ phàm phu xấu xa, 
nhưng nói về lý tính thì so với Phật chẳng phải là 
haI)—See Sx  sfages of  Bodhisattva 
developments. 

Understand (v): Hiểu 

Understand and carry infto pracfice the 

wisdom: Giải hành phát tâm—See Three vows 

of the awakening of faith. 

Understand clearly: Anna (p)—Ajna or Ajnati 

(sk)—Liễu giải—Liễu Ngộ. 

1) To apprehend, or perceive clearly: Hiễu rõ. 

2) Thorough enlightenment: Clear 
apprehension—Clear knowledge OT 
understandinge——Perfect knowledge— 
Complete enlightenment—Sự hiểu rõ. 

Understand and do: 

conduct—Giải hạnh. 

Understand the future, re-examine the past: 

Muốn biết tương lai thì hãy xem quá khứ (dục tri 

vị lai, tiên sát dĩ vãng). Đây là cốt lõi của luật 

nhân quả—This ¡is the core of the law of cause 
and effect. 

Understand one another: Ăn ý. 

Understands the mỉnds of other beings: Tha 

tâm thông—One understands the minds of other 

beings, of other persons, having encompassed 
them with one's own mind. He understands the 
mind of other beIngs, of other persons, having 
encompassed them with his own mind. He 
understands a mind affected by lust as affected by 
lust and a mind unaffected by lust; he understands 
a mind affected by hate as affected by hate and a 


Interpretaion and 


mind unaffected by hate as unaffected by hate; he 
understands a mind affected by delusion as 
affected by delusion and a mind unaffected by 
unaffeced by delusion; he 
undersfands a contracted mind as confracted and a 


delusion  as 


distracted mind as distracted mind; he understands 
an exalted mind as exalted and an unexalted mind 
as unexalted; he understands a surpased mind as 
Surpassed and an unsurpassed as unsurpassed; he 
undersftands a concentrated mind as concenfrated 
and an unconcentrated mind as unconcentrated; 
he understands a liberated mind as liberated and 
an unliberated mind as unliberated—Với tâm của 
vị ấy, vị ấy biết tâm của các chúng sanh, các loại 
người; tâm có tham, biết tâm có tham; tâm không 
tham, biết tâm không tham; tâm có sân, biết tâm 
có sân; tâm không sân, biết tâm không sân; tâm 
có si, biết tâm có si; tâm không si, biết tâm không 
si; tâm chuyên chú, biết tâm chuyên chú; tâm tán 
loạn, biết tâm tán loạn; tâm đại hành, biết tâm 
đại hành; tâm không đại hành, biết tâm không đại 
hành; tâm chưa vô thượng, biết tâm chưa vô 
thượng; tâm vô thượng, biết tâm vô thượng; tâm 
thiển định, biết tâm thiển định; tâm không thiển 
định, biết tâm không thiển định; tâm giải thoát, 
biết tâm giải thoát; tâm không giải thoát, biết tâm 
không giải thoát—See Ten meris of the 
cultivation of the mindfulness of the body. 
Understand thoroughily: Complete 
enlightenment—Quán thông (minh liễu). 
Understanding: Buddhi (p & skÙ—Đạt Tâm 
hay tâm thông triệt pháp tính—Hiểu biết—Sự lý 
giả —Sự lãnh ngộ—Sự lãnh hội—Awareness— 
Basic understanding (Hiểu biết căn bản)— 
Knowledge. According tO Buddhism, 
understanding is not an accumulaton of 
knowledge. To the contrary, 1t 1s the result of the 
strugøle to of  knowledge. 
Understanding shatters old knowledge to make 
room for the new that accords better with reality. 
When Copernicus discovered that the Earth goes 
the  sun, of the 
knowledge of the time had to be discarded, 
including the ideas of above and below. Today, 
physics 1s struggling valiantly to free Ifself from 
the Ideas of identity and cause effect that underlie 
classical sclence. Science, like the Way, urges us 
tO get rid of all preconceived notlons. 


become free 


around mOsf astronomical 


3305 


Understanding, in human, ¡s translated 1nto 
concepts, thoughts, and words. Understanding 1s 
not an agsregate of biís of knowledge. Ït 1s a 
direct and immediate penetration. In the realm of 
senfiment, 1t is feeling. In the realm of intellect, 1t 
1S perception. Ït is an Intuition rather than the 
culmination of reasoning. Every now and again 1t 
1s fully present in us, and we find we cannot 
©express 1t in words, thoughfs, or conceptfs. “Unable 
to describe 1t,” that 1s Our situaton at such 
moments. Insiph(s like this are spoken of In 
Buddhism as “impossible to reason about, to 
discuss, or to Incorporafe Into docfrines or systems 
of thoupht.” Besides, understanding also means a 
shield to protect cultivator from the attack of 
greecd, hatred and Ignorance. A man often does 
WrOng of  his ignorancee or 
misunderstanding about himself, his desire of 


because 


gaiming happiness, and the way to obtain 
happiness. Understanding willÐ also help 
cultivators with the abilty to remove all 


defilements and strengthen their virtues—Theo 
Phật giáo, trí tuệ không phải là sự chất đống của 
tri thức. Trái lại, nó là sự vùng vẫy để thoát khỏi 
các tri thức ấy. Nó đập vỡ những tri thức cũ để 
làm phát sinh những tri thức mới phù hợp với thực 
tại hơn. Khi Copernicus phát hiện trái đất quay 
xung quanh nó và quay xung quanh mặt trời, có 
biết bao nhiêu ý niệm cũ về thiên văn học bị sụp 
đổ, trong đó có ý niệm trên và dưới. Thuyết 
Lượng Tử hiện thời đang phấn đấu mãnh liệt để 
vượt thoát các ý niệm đồng nhất và nhân quả vốn 
là những ý niệm căn bản xưa nay của khoa học. 
Khoa học cũng đang dấn thân trên con đường rũ 
bỏ ý niệm như đạo học. Cái hiểu biết nơi con 
người được diễn dịch thành khái niệm, tư tưởng và 
ngôn ngữ. Cái biết ở đây là tri thức thu lượm được 
bằng cách chất chứa. Nó là cái thấy trực tiếp và 
mau lẹ. Về mặt tình cảm thì gọi là cảm xúc. Về 
mặt tri thức thì gọi là tri giác. Nó là một trực giác 
chứ không phải là kết quả của suy luận. Có khi nó 
hiện hữu tràn đây trong chúng ta, nhưng chúng ta 
không diễn dịch nó thành khái niệm được, không 
dùng hình thức tư duy để chuyên chở nó được và 
do đó không diễn tả được thành lời. Không thể 
diễn tả nên lời, đó là tâm trạng của chúng ta vào 
lúc đó. Có những tri thức được nói trong đạo Phật 
là “bất khả tư, bất khả nghị, bất khả thuyết,” 


nghĩa là không thể suy tư, nghị luận và lập thành 
học thuyết được. Ngoài ra, sự hiểu biết còn là 
miếng chắn giúp bảo vệ hành giả khỏi sự tấn 
công của tham, sân và si. Con người thường hành 
động sai quấy là do bởi vô minh hoặc không thấy 
rõ được chính mình, không thấy rõ những khát 
vọng muốn đạt hạnh phúc cũng phương cách nào 
để đạt được chân hạnh phúc. Sự hiểu biết còn 
giúp hành giả có khả năng triệt tiêu nhiễm trược 
và tăng cường đức tính tốt nơi chính mình—See 
Teen dwelling minds. 

Understanding the causes of all sufferings: 
Tập tr —See Ten forms of understanding (A). 
Understanding of the four noble truths in 
the worldly world: Loại tr—See Ten forms of 
undersfanding (A). 

Understanding of how to celiminate all 
sufferings: Diệt trí—See of 
undersfanding (A). 

Understanding and interpreted as release: 
Giải Tri Kiến—A Buddha's understanding, or 
I1nterpreted as release, or nirvana, the fifth of the 
five attributes of the dharmakaya or spiritual body 
of Tathagata—Giải thoát và giải thoát tri kiến, 
phần thứ năm trong ngũ phần pháp thân của Như 
Lai —See Five attributes of the dharmakaya. 
Understanding knowledge: Panna (p)—Prajna 
(sk)—Trí hiểu biết thông suốt (Bát Nhã). 
Understanding the mind of others: Tha tâm 
thông —Tha Tâm Trí—See Paracittaprajna, and 
Ten forms of understanding (A). 

Understanding the nature of all sufferings: 
Khổ trí —See Ten forms of understanding (A). 
Understanding of omnipofence or universal 
control: Trụ trì nhứt thiết thế giới tr —See Ten 
Buddha”s powers of understanding or wisdom. 
Understanding of omniscience regarding all 
Buddha?s wisdom: Tri vô biên chư Phật trí— 
See Ten Buddha”s powers of understanding or 
wisdom. 

Understanding of omniscience regarding 
laws of universal salvation: Tri nhứt thiết 
pháp trí —See Buddhas  powers of 
undersfanding or wisdom. 

Understanding of omniscience regarding all 
living beings: Tri nhứt thiết chúng sanh trí—See 


Ten forms 


Ten 


5306 


Ten Buddha's 
wisdom. 

Understanding ourselves: Hiểu biết chính 
mình —Ủnderstanding 
undersfanding things as they really are, that 1s 
seeiIng the Impermanent, unsatisfactory, and non- 
subsfantial or the five 
aggregates of clinging 1n ourselves. Ít 1s not easy 
to understand ourselves because of our wrong 
concepts, 1llusions, perversions 
delusions. It is so difficult to see the real person. 
The Buddha taught that in order to be able to 
understand ourselves, we must first see and 
the Iimpemanence of the 
aggregates. He compares material form or body to 
a lump of foam, feeling to a bubble, perception to 
mental 


powers of understanding or 


ourselves ƒmeanS 


non-self nature of 


baseless and 


understand five 


a_ miraøe, formatlons or volitlonal 
activiles to water-lily plant which 1s without 
heartwood, and consciousness to an illusion. The 
Buddha says: “Whatever material form there be 
whether past, future or present, Internal, external, 
gross or subtle, low or lofty, 
material form 1s empty, unsubstantial and without 
essence. In the same manner, the remaining 
aggregates: feeling, perception, mental formation, 
and conscIousness are also empty, unsubstantial 
and without essence. Thus, the five aggregaftes 
are Iimpermanent, whatever Is Impermanent, that 
IS suffering, unsatisfactory and without self. 
Whenever you understand this, you understand 
yourselves.”—Hiểu biết chính mình là sáng suốt 
hiểu biết tường tận sự vật đúng như thật sự sự vật 
là như vậy, là thấu triệt thực tướng của sự vật, tức 
là thấy rõ bản chất vô thường, khổ, vô ngã của 
ngũ uẩn ngay trong chính mình. Không phải tự 
mình hiểu biết mình một cách dễ dàng vì những 
khái niệm sai lầm, những ảo tưởng vô căn cứ, 
những thành kiến và ảo giác. Thật là khó mà thấy 
được con người thật của chúng ta. Đức Phật dạy 
rằng muốn có thể hiểu được chính mình, chúng ta 
phải trước hết thấy và hiểu sự vô thường nơi ngũ 
uẩn. Ngài ví sắc như một khối bọt, thọ như bong 
bóng nước, tưởng như ảo cảnh, hành lều bều như 
lục bình trôi, và thức như ảo tưởng. Đức Phật dạy: 
“Bất luận hình thể vật chất nào trong quá khứ, vị 
lai và hiện tại, ở trong hay ở ngoài, thô thiển hay 
vi tế, thấp hay cao, xa hay gần... đều trống rỗng, 
không có thực chất, không có bản thể. Cùng thế 


far or near that 


ấy, các uẩn còn lại: thọ, tưởng, hành, thức...lại 
cũng như vậy. Như vậy ngũ uẩn là vô thường, mà 
hễ cái gì vô thường thì cái đó là khổ, bất toại và 
vô ngã. Ai hiểu được như vậy là hiểu được chính 
mình.” 

Understanding the Path clearly: Chứng 
Đạo—See Magga-sacchikaranam. 
Understanding of the path leading to 
nirvana where there are no more sufferings: 
Đạo trí—See Ten forms of understanding (A). 
Understanding that pufs an end to all 
previous faith ỉn self: Tận trí —See Ten forms 
of understanding (A). 

Understanding of truth: Hiểu rõ chân lý— 
According to Sutra, 
Chapter 83, there are ten kinds of understanding 
of truth of great enlightening beings. Enliphtening 
Bemngs who abide by these can attain 
understanding of truth of the supreme great 
knowledge of Buddhas—Theo Kinh Hoa Nghiêm, 
Phẩm 38, có mười pháp minh liễu của chư Đại Bồ 
Tát. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời được 
đại trí minh liễu pháp vô thượng của Đức Như 
Lai—See Ten kinds of understanding of truth of 
øreat enlightening beings. 

Understanding the truth we hear: Endure the 
sound we hear—Patience 1n hearing the sound—— 
Âm hưởng nhẫn—Kham nhẫn chịu đựng những 
âm thanh mình nghe—See Three forms of 
Patience (A). 

Understanding of ubiquity: Sung mãn nhứt 
thiết trí -See Buddhas  powers of 
undersfanding or wisdom. 

Understanding of Universal enlightenment: 
Phổ chiếu nhứt thiết thế giới trí —See Ten 
Buddha”s powers of understanding or wisdom. 
Understood: Ngộ—-Awakenng to the 
knowledge and vision of the Buddha—Giác ngộ 
Phật tri kiến —§ee Four purposes of the Buddhaˆs 
appearing. 

Undertake (v): Đảm nhiệm—Cáng đáng—To 
assume. 

Undertake the task (responsibility) of doïng 
something: Đảm nhận nhiệm vụ gì. 

Undertake the training: Hành trì học pháp—A 
monk who 1s keenly anxious to undertake the 


the Flower Adornment 


Ten 


3307 


training, and wants to persist in this—VỊ Tỳ Kheo 
tha thiết hành trì học pháp, và khát vọng hành trì 
học pháp trong tương la—See Seven grounds for 
commendatIons. 

Undertaking đharmas: Thọ pháp —According 
to the Sangiti Sutta In the Long Discourses of the 
Buddha, there are four ways of undertaking 
Dhamma—Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường 
Bộ Kinh, có bốn Pháp Thọ—See Four ways of 
undertaking Dhamma. 

Undertaking and doing: Practcal goodness 
resulting from wisdom——Tuệ nghiệp. 
Underworld: Netherworld—Yama world—Âm 
phủ. 

Under-world devas: Địa hạ thiên—See Devas 
and Five classes of devas () (B). 

Undesirable (a): Đáng ghét —Bất hảo —Bad— 
Damnable—Hateful. 

Undesirable element: Thành phần bất hảo. 
Undeterminate (v): Bất định. 

I) Uncertain: Không chắc chắn. 

2) Undeterminate: Không quyết định. 

3) Unfñixed: Không cố định. 

4) Unsettled: Không ổn định. 

Undetermined: Indeterninate—Indefinite— 
Irresolute——Undecided——Unfixed—Ùnsettled—— 
Uncertain—Bất định. 

Undetermined elements: Bất định pháp— 
According to the Fa-Hsiang School, an element 
does not have a good or evil nature—Theo Pháp 
Tướng Tông, pháp không thiện không ác. 
Undeveloped school: Expedient school—Quyền 
Môn—The sects which emphasize temporary 
methods or expedients for saving beings—Những 
tông phái nhấn mạnh đến việc dùng phương tiện 
để cứu độ chúng sanh. 

Undifferenfiated faculties: Vô sai biệt căn— 
See Ten kinds of facultles of Great Enlightening 
Beings. 

Undiminishing power: Bất thối lực —This ¡s 
one of the ten kinds of mipht with enormous 
power of all Buddha which the Buddha taught in 
the Flower Adornment Sutra—Đây là một trong 
mười thứ lực của chư Phật mà Đức Phật đã dạy 
trong Kinh Hoa Nghiêm—See Ten kinds of might 
with enormous power of all Buddhas. 





Undisturbed state: Bất Động Vô Vi—One of 
the six kinds of ¡inaction, or laissez-aller, or 
unconditioned elements of the Consciousness- 
Only theory, the state of being unmoved by 
pleasure or pain—Một trong sáu thứ vô vi, trạng 
thái bất động khi lìa được cả hai thái cực khổ và 
lạc. 

Undivided truth: Bất Nhị Pháp——Chân lý không 
phân chia sai khác —The one undivided truth— 
The Buddha-truth—-The uniy of the Buddha- 
natue—The Buddha-dharma 1s no second nor 
difference. 

Undo: Loose—Untie (bonds)—Giải kết. 

Undo bonds: Loose bonds—Untie bonds—Giải 
kết. 

Undoubfced: Without doubt—Vô Ngại—See 
Apratihata. 





Undoubtedly: Certainly—Không nghi ngờ gì cả. 
Unduly (a): Quá đáng. 

Unduly worrying: Lo sợ quá đáng. 
Undwelling mark: Bất Trụ tướng—See Nine 
grades of arhats. 

Undying: Anirodha (sk—Bất diệ—Bất Tử— 


Eternal——Everlastine——Immortal——Deathless— 
Immortal—Immortality——Indestructible— 
Deathless—Imperishable—The of 
deathlessness—Unendine—The deathless realm 
1S considered to be gained not at the end of one”s 
individual le, but as a result of spiritual 
refinement which may be continued along the life 
span—Pháp giới bất tử không chỉ đạt được sau khi 
lâm chung, mà kết quả của việc thanh lọc thân 
tâm ngay trong đời nầy kiếp nầy—See Anirodha. 


Sfate 


Uneasiness or anxiety: No longer fnd one”s 
place pleasurable—Không yên ổn hay không còn 
ưa thích chỗ ở của mình nữa—See Eive signs of 
decay of people when approaching death. 
Uneasiness of mỉnd: Cittasukha (sk)——Tâm bất 
an. 

Uneasy (a): Băn khoăn—Anxious—Restless— 
Disquiet—Worried. 

Uneducated: Vô Học (vô giáo dục, khác với 
không còn cần phải học nữa--uneducated is 
different from no longer learning or beyond 
study). 


3308 


Unending: Everlasing—Undying—Bất tận— 
Không ngừng. 
Unendurable (a): Khó 
Insuffielen—Uncomfortable. 
Unenlightened: Anavabodha (skÐ—— 
Uncomprehending—WIthout spiitual insight— 
Chưa giác ngộ—See (Ordinary people 
lgnorance. 

Unenlightened beings: Quần manh—AllI the 
shoofts, sprouts, or Iimmature thinøss, 1.e. all the 
living as Ignorant and undeveloped—Những gì 
mới lú mầm chưa thành thục, ví với những chúng 
sanh mới phát tâm đạo, chưa phát triển, hãy còn 
bị vô minh che lấp minh tâm. 

Unenlightened condifion: Ignorant condiion— 
Considered as in primal action, the stirring of the 
perceptive faculty, associated with corpus or 
substance—The objectve 1llusory world—Vô 
minh nghiệp tướng—Vô minh hay tình trạng 
không giác ngộ—See Three subtle conceptions. 
Unenlightened and deluded: Sĩ 
lgnorant of the ripht way of seeing le and 
phenomena (ignorance misleads sentient beInøs to 
be blind of the right way)—S1 mê và nghi hoặc, 
khiến chúng sanh không thấy được chánh đạo. 
Unenlightened eyes: Ordinary eyes 
(phàm nhãn hay mắt của người chưa giác ngộ). 
Unenlipghtened folk: Đảo phàm—Perverted 
folks, who see things upside down—Phàm phu 
nhìn sự vật đảo ngược. 

Unenlipghtened man: Những người chưa giác 
ngộ—Unenlightened man with a deluded mind 
full of discriminatlon—Người chưa giác ngộ với 
cái tâm đầy phân biệt. 

l1) A wise man: Người khôn ngoan. 

2) A foolish man: Người ngu đân. 

3) _A good-natured man: Người tốt. 

4) A bad-natured man: Người xấu. 

5) A calm man: Người điểm tỉnh. 

6) A bad-tempered man: Người nóng nảy. 

7) Easily-led man: Người dễ hướng dẫn. 

8) Difficult-to-lead man: Người khó điều khiển. 
9) Pure-mind man: Người có tâm thanh tịnh. 

10) Defiled-mind man: Người có tâm ô nhiễm. 
11) Man: Đàn ông. 

12) Woman: Đàn bà. 


chịu—Intolerable— 


and 


Hoặc—— 





Tục nhãn 


Unenlightened mỉnd: Sĩ tâm—Vọng Tâm— 
lgnorance darkens the mind—The unenlightened 
mind or heart of all men. The ¡llusion (deluded, 
wrong, false, or misleading)-mind, which results in 
complexity and confusion in this world—Vọng 
tâm gây nên sự phức tạp và phiền não trên đời 
nầy. 

Unenlightened mortal people: Hạng người ngu 
dốt tăm—Ordinay people who always 
examine themselves and realize they are just 
unenlipghtened mortal filled with greed, hatred and 
Ipnorance, as well as an accumulation of Infinite 
other transgressions In the past, present and 
future. From realizing this, they develop a sense 
of shame and then vow to change their way, be 
remorseful, repent, and give their best to cultIvate 
with vigor such as chanting sutra, reciting the 
Buddha”s name, or sitting medifation, seeking to 
quickly end karmic obstructions and to attain 
enliphtenmernt In a very near future—Hạng người 
ngu dốt tối tăm, nhưng luôn xét mình là một kẻ 
phàm phu đầy tham sân si, cùng với vô số tội lỗi 
chất chồng trong quá khứ, hiện tại và vị lai, từ đó 
sanh lòng tàm quí, rồi phát nguyện tu tâm sửa 
tánh, sám hối, ăn năn, y theo lời Phật Tổ đã dạy 
mà hành trì, tu tập, như là tụng kinh, niệm Phật, 
ngồi thiển, vân vân, cầu cho nghiệp chướng chóng 
được tiêu trừ, mau bước lên bờ giác trong một 


tối 





tương lai rất gần. 

Unenliphtened people: Common people— 
Phàm phu—S1 Phàm—Phàm phu sĩ mê ám muội. 
Unenlightened thinking: Vô Minh Lưu—Suy 
tưởng mê muội hay vô minh của tam giới— 
Unenlightened  thinkng or 
condition—See Four currents that carry thinking 
along. 

Unenlightened views: Biệt Kiến—Tà kiến— 
Heterodox arIsing 
differentiation, mistaking the seeming for the real. 
These delusions are gradually eradicated by the 
Bodhisattva during his first stage—Biệt hoặc hay 
ảo ảnh khởi sanh sự phân biệt, cho những hiện 
tượng là thật. Những biệt kiến nầy được các vị Bồ 
Tát từ từ loại bỏ trong sơ địa Bồ Tát—See Wrong 
views and Four bandhanas (A). 
Unenliphtenment: Bản giác huân tập vô 
minh—Primal ignorance or unenliphtenment, or 





lgnorance, or 


views——Delusion from 


3309 


fumigation within, or inner infiluence. According 
to the Awakening of faith, inner censing acfs upon 
original ¡intellipgence causes the common 
uncontrolled mind to resent the miseriles Of 
mortality and to seek nirvana—Nội Huân, ở trong 
cái chân như của bản giác, lặng lẽ nung đốt huân 
tập vọng tâm để sinh ra Bồ Đề Tâm. Còn gọi là 
Minh Huân. Theo Khởi Tín Luận thì “nội huân” là 
bản giác huân tập vô minh trong tâm chúng sanh, 
nhân đó mà khiến vọng tâm chán nỗi khổ sinh tử, 
để cầu cảnh vui sướng của Niết Bàn—See Seven 
messengers. 


Unequal: Asama (sk)—Bất bình đẳng— 
Unfair—Vô Đẳng—See Asama. 
Unequalled: 


l) Peerless—=Unmatched—Bậc vô song, không 
có đối thủ. 

2) Alta — (skÐÙ: 
Unconquered—Unmatched—Vô 
thắng—Vô thắng. 

Unequalled enlightenment: Vô Đẳng Giác— 

The unequalled enlightenment possessed by 

Buddhas—Sự giác ngộ của chư Phật là không gì 

sánh KkỊp. 

Unequalled teacher: Đạo sư vô song. 

Unequalled vehicle: Mahayana (sk)—Vô Đẳng 

Đẳng Thừa—The unequalled vehicle, 

Mahayana—Tên gọi chung của Đại Thừa, ý nói 

không một thừa nào có thể sánh kịp—See 

Mahayana. 

Unerring powers of discrimination: Phân biệt 

Đà La Ñ—See Three kinds of dharanI. 

Unerring voice: Bất ngộ âm—One of the eight 

tones of a Buddha”s volce—Một trong tám âm 

thanh của Phật —See Eight tones of a Buddha”s 

VOIC€. 


Invincible—Ũnsurpassed—— 
địch —Tối 


Unexcelled: Anuttara—Vô thượng—Supreme— 
Peerless—Unsurpassed. 

Unexcelled, complefe perfect enlightenment: 
In regard to unexcelled, complete perfect 
enlightenment, Great Enlightening Beings have—— 
Chư Đại Bồ tát nơi vô thượng Bồ Để được—See 
Ten kinds of Great 
Enlightening Beings (6). 

Unexcelled land: The Pure Land located west of 
this universe—Vô Thắng Quốc hay Tây Phương 
Tịnh Độ tọa lạc về phía tây của vũ trụ. 


of definitive mark 


Unexcelled perfect enlightenmenf: Anuttara- 
samyak-sambodhi (sk)—Vô Thượng Chánh Biến 
Tr—Supreme perfect enlightenment or wisdom—— 
Unexcelled perfect enliphtenment. The perfect 
wisdom which comprehends truth that 1s attained 
only by a Buddha—A Nậu Đa La Tam Miệu Tam 
Bồ Đề (Đạo không có cái gì lớn hơn được là vô 
thượng; đạo chân chánh, không pháp nào là 
không biết được gọi là chánh biến trì). Sự giác 
ngộ hoàn toàn và tối thượng. Toàn trí thông hiểu 
chân lý chỉ đạt được nơi Phật—See Anuttara- 
samyak-sambodhI. 

Unexcelled vehiele: Tối thượng thừa—The 
highest vehicle of Buddhahood—This is one of 
the four great voices of the Buddha, “You should 
know that there 1s an even hipher path beyond the 
ranks of these two vehicles, which is called the 
great vehicle, practiced by enliphtening beinss, 
following the six transcendent ways, not stopping 
enliphtenng  practice, relingquishing the 
determination for enlightenment, being ¡in the 
midst of Iinfinite birth and death without getting 
sick of it Going beyond the two vehicles of 
individual liberation, it ¡is called the Great 
Vehicle, the foremost vehicle, the preeminent 
vehicle, the supreme vehicle, the highest vehicle, 
the unexcelled vehicle, the vehicle of benefiting 
all sentient beings.” lf there are any sentient 
beinss whose resolve 1s very great, whose 
faculties are strong and keen, who have planted 
roofs of øoodness In the past, who are spiritually 
empowered by the Buddhas, who have superlor 
inclinatons and seek Buddhahood, once they 
heard this they the 
determination for enlightenment—Đây là một 
trong bốn âm thanh quảng đại của Đức Như Lai, 
“Đại chúng nên biết hơn hàng nhị thừa còn có 
thắng đạo gọi là Đại thừa, là chỗ tu hành của Bồ 
Tát thuận sáu môn Ba La Mật, chẳng dứt hạnh Bồ 
Tát, chẳng bỏ tâm Bồ Đề, ở vô lượng sanh tử mà 
chẳng mỏi nhàm, hơn hàng nhị thừa, gọi là Đại 
thừa, là đệ nhứt thừa, là thắng thừa, là tối thắng 
thừa, là thượng thừa, là vô thượng thừa, là thừa lợi 
ích tất cả chúng sanh.” Nếu có chúng sanh nào 
lòng tin hiểu rộng lớn, căn khí mạnh lẹ, đời trước 
gieo căn lành, được thần lực của Đức Như Lai gia 
hộ, có chí nguyện thù thắng mong cầu Phật quả, 
nghe lời nầy xong liền phát tâm Bồ Để —See 


nOf 


have VOIC€ 4aroOuse 


3310 


Bodhicitta, and Four great voices from the power 
of the virtuous qualities of Buddha. 

Unexpected: Bất ngờ —Accidental. 

Unexpected disturbances: Đất bằng dậy sóng 
(bình địa phong ba). 

Unexpected meeting of friends abroad: Bình 
thủy tương phùng (cuộc gặp gỡ bằng hữu một 
cách thật bất ngờ nơi xứ người). 
Unexpectedly: Bất thình 
Abruptly. 

Unextinguished: Not extinguished—Bất Diệt— 
See Anrirodha. 

Unfailing concentration: Vô Định Tâm—Ever 
in samadhi or unfailing concentration, one of the 
eiphteen distnctive characferistics or unique 
qualiies of Buddhas—Vô Bất Định Tâm hay 
không bao giờ có tâm tán loạn, một trong mười 
tám điều không lỗi theo Đại Trí Độ Luận—See 
Eighteen distinctive characteristics of Buddhas 
q1. 

Unfailing discernment and relinguishment: 
Vô Bất Tri Dĩ Xả—Entire self-abnegation— 
Unfailing discernment and relinqguishment, one of 
the eiphteen distinctive characferisfcs or unique 
qualiies of Buddhas—Xả bỏ mọi pháp không 
chấp trước. Chẳng phải không biết chuyện xả bỏ, 
một trong mười tám điều không lỗi theo Đại Trí 
Độ Luận—See Eighteen 
characteristics of Buddhas (ID. 
Unfailing faith: Bất Hoại Tín—There are four 
objects of unfailing faith—Có bốn đức tin không 
hư hoại—See Four obJects of unfailing faith. 
Unfailing purify: Bất Hoại Tịnh-There are 
four obJectfs of unfailing purity—See Four obJects 
of unfailing faith. 

Unfailing thought to save: Niệm vô diệ—One 
of the eiphteen differen( characteristics of a 
Buddha as compared with Bodhisattvas—Niệm 
cứu độ chúng sanh không thối chuyển, một trong 
thập bát bất cộng—See Eighteen distinctive 
characteristics of Buddhas. 


lình—Suddenly—— 


distinctive 


Unfair (a): Bất công——UnJust—Injustice. 
Unfaithful (a): Disbelieve—Bất tín Không 
chung thủy—Không trung thành —See Two kinds 
of affliction (C). 

Unfalse (a): Nirmythia (sk)——Không hư dối. 


Unfathomable (a): Unaccessible— 
Unsearchable—Không thể dò thấu được. 
Unfathomable care: See Unfathomable 
thought. 

Unfathomable thought Minh Lự—The 


unfathomable thought or care of the Buddhas and 
Bodhisattvas, beyond the realization of men—Sự 
chăm sóc không lường của chư Phật và chư Bồ 
Tát là không thể nghỉ bàn, nó vượt ra ngoài sự 
hiểu biết của chúng sanh. 

Unfavourable cireumsfances: Vi Cảnh— 
Opposing circumstances—To oppose or disregard 
conditions—Cảnh giới trái ngược với thân tâm 
của mình gây ra khổ đau phiền não (kỳ thật cảnh 
tướng vốn không sai biệt, nhưng tùy theo tâm ý 
của mình mà gây ra cảm xúc khác nhau). 
Unfertilized stage of wisdom: Dry stage of 
wisdom——Cần huệ địa. 

Unfettered action: Vô Trước Hành—Unfettered 
action, power to overcome all obstacles—Các 
hành viên dung không chướng ngại—See Ten 
necessary practices ofa Bodhisattva. 

Unfettered bhutatathata: Xuất Triển Chân 
Như—The unfettered or free bhutatathata, as 
contrast with fettered bhutatathata—Chân như 
không phiền trược, đối nghĩa lại với tại triển chân 
như—See Two Truths. 

Unfilial behavior: Bất hiếu —According to 
Mencius, of the three most serious cases of 
unflial behaviour, the failure to have children 1s 
the most objectionable—Theo Mạnh Tử thì bất 
hiếu có ba thứ mà không có con là tội bất hiếu 
nặng nhất (hai tội còn lại là cãi lại cha mẹ và lười 
biếng học hành). 

Unfinished (a): Dở dang——Uncompleted—Half- 
done. 

Unñnished family obligatfions: Gia vụ chưa 
xong——Moreover, 1ƒ you are a layman, you have, 
in addiion, unfinshed family oblipatlons, 
unsetfled projects and plans, wailing wife and 
weeping children, along with hundreds of other 
Worries and apprehensions. How can you have the 
leisure to recite the Buddha's name?—Nếu là 
người tại gia, thì lại thêm gia vụ chưa xong xuôi, 
việc sau chưa sắp đặc, vợ kêu con khóc, trăm mối 
ưu tư cũng không rỗi rảnh để niệm Phật —See 


3311 


Seven circumstances that are difficult to practice 
Buddha Recitation. 

Unfit: Không thích hợp. 

Unñxed: Aniyafa (skt)——lIndeterninate— 
Indefinite——lrresolute—=Undecided—Unsettled—— 
Undetermined—Uncertain—Bất định—See Fifty- 
one Dharmas Interactive with the Mind. 

Unfixed hours or tỉimes: Samaya (skt)— 
Irregular hours or tines—Tam muội da thời— 
Nhất thời hay thời gian không cố định—See Two 
times or periods. 

Unfixed nafures and consciousnesses: Tánh 
thức không định—According to the Earth Store 
Bodhisattva Sutra, the Buddha taught on unfixed 
nafures and conscilousnesses as follows: “Living 
beings who have not yet obtained liberation have 
unfixed natures and consciousnesses. Their evil 
habits will reap karma, while their good habits 
wIll reap a corresponding fruit. Their good or evil 
acfs arise 1n accordance with states, and they turn 
in the five paths without a momentf”s rest. They 
pass through kalpas as numerous as motes of dust, 
confused, deluded, obstructed, and afflicted by 
difficulties, like fish swimming through nets that 
have been put In a stream. They may slip free of 
them and so temporarily escape, but then, they 
agaIn are caught In the nefs. It is for beings such 
as these that I would be concerned; but since you 
are completing the vows you have made in the 
past, and for many kalpas have renewed these 
mighty oaths to take across vast numbers of such 
offenders, I have no further cause for worry.”—— 
Theo Kinh Địa Tạng Bồ Tát, Đức Phật dạy về 
Tánh thức không định như sau: “Những chúng 
sanh mà chưa được giải thoát, tánh thức của họ 
không định; hễ quen làm dữ thì kết thành nghiệp 
báo đữ, còn quen làm lành thời kết thành quả báo 
lành. Lầm lành cùng làm đữ tùy theo cảnh duyên 
mà sanh ra, lăn mãi trong năm đường không lúc 
nào tạm ngừng ngớt, mê lầm chướng nạn trải đến 
kiếp số nhiều như vi trần. Ví như loài cá bơi lội 
trong lưới theo dòng nước chảy, thoạt hoặc tạm 
được ra, rồi lại mắc vào lưới. Vì thế nên ta phải lo 
nghĩ đến những chúng sanh đó. Đời trước ông trót 
đã lập nguyện trải qua nhiều kiếp phát thệ rộng 
lớn, độ hết cả hàng chúng sanh bị tội khổ, thời Ta 
còn lo gì!” 


Unflagging devotion to hỉs vocation: Trường 
thời tu hành—See Ten charateristics of the 
Diamond Heart as developed by a Bodhisattva. 
Unflagging zeal to save: Tinh tấn vô diệ—One 
of the eiphteen different characteristics of a 
Buddha as compared with Bodhisattvas—Sự tinh 
tấn cứu độ chúng sanh không mệt mỏi, một trong 
thập bát bất cộng—See Eighteen distinctive 
characteristics of Buddhas. 
Unforgetfulness Mind that 
mindfulness=Rememberance—Niệm tâm—See 
Ten grades of Bodhisattvaˆs faith. 

Unforgivable: 
Impardonable—Bất dung. 

Unforgiving (a): Không tha thứ. 

Unfortunate (a): Không may. 

Unfortunate, inappropriate tỉme: Phạm hạnh 
trú bất thời bất tiết. 

Unfortunate, inappropriate time is that that 
person is born among the animals: Phạm 
hạnh trú bất thời bất tiết là người ấy bị sanh vào 
cõi bàng sanh—See Nine kinds of non-action (B). 
Unfortunate, inappropriate time is that that 
person is born among the asuras: Phạm hạnh 
trú bất thời bất tiết là người ấy bị sanh vào cõi A- 
Tu-La—See Nine kinds of non-action (B). 
Unfortunate, inappropriate time is that that 
person is born in the bordered regions: The 
unfortunate, Inappropriate time 1s that that person 
1S born 1n the border regions among foolish 
barbarians where there Is no access for monks 
and nuns, , or male or female followers—Phạm 
hạnh trú bất thời bất tiết là người ấy bị sanh vào 
chỗ biên địa, giữa các loài mọi rợ vô trí, những 
chỗ mà các hàng Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ñi, Nam cư 
sĩ, Nữ cư sĩ không có đất đứng—See Nine kinds 
Of non-action (B). 

Unfortunate, inappropriate tỉme ỉs that that 
person is born in a hell-state: Phạm hạnh trú, 
bất thời bất tiết là người ấy sanh vào địa ngục— 
See Nine kinds of non-action (B). 

Unfortunate, inappropriate time is that that 
person is born ỉn a long-lived group of 
devas: Phạm hạnh trú bất thời bất tiết thứ năm là 
người ấy được sanh vào cõi trời trường thọ—See 
NÑine kinds of non-action (B). 


resides 1n 


Intolerable—Inexcusable—— 





3312 


Unfortunate, inappropriate tỉme ïs that that 
person is born in the mỉddle country, but he 
has wrong views and distorted vision, 
thinking, etc: Phạm hạnh trú bất thời bất tiết là 
người ấy sanh vào cõi trung tâm, nhưng lại theo tà 
kiến điên đảo—See Nine kinds of non-action (B) 
Unfortunate, inappropriate tỉme ïs that that 
person is born ỉn the middle country, but 
no Tathagata has arisen: Phạm hạnh trú bất 
thời bất tiết là người ấy được sanh vào nước trung 
tâm, có trí tuệ, không ngu si, không điếc, không 
ngọng, biết nghĩa lý được khéo nói hay vụng nói, 
nhưng lại không có Như Lai xuất hiện—See Nine 
kinds of non-action (B). 

Unfortunate, inappropriate tỉme is that that 
person is born in the middle country but 
lacks wisdom and is stupid, or is deaf and 
dumb: Phạm hạnh trú bất thời bất tiết là người 
ấy được sanh vào nước trung tâm, nhưng ác huệ, 
ngu si, điếc, ngọng, không biết nghĩa lý được 
khéo nói hay vụng nói—See Nine kinds of non- 
action (B). 

Unfortunate, inappropriate tỉme ïs that that 
person is born among the petas: Phạm hạnh 
trú bất thời bất tiết là người ấy bị sanh vào cõi 
nga quỷ—See Nine kinds of non-action (B). 
Unfounded condemnations: Những cáo buộc 
VÔ CỚ. 

Unfuitful (a): Không kết hoa trái. 
Unffuitfulness (n): Không kết quả—Thất bại— 
Không thành công——Vô ích. 

Unfulfilled wishes: Cầu bất đắc—See Eight 
sufferinøs. 

Ungan Donjo (jap): Yun-Yen-Tan-Cheng—Vân 
Nham Đàm Thạnh—See Yun-Yan Tan Sheng. 
Ungeneratedness (n): Tính không sinh sản— 
Tính vô sinh. 





Ungenerous man: Người không có lòng quảng 
đại (Hữu hằng sản, vô hằng tâm hay người có của 
nhưng không có lòng). 

Ungodlily (adv): Một cách vô đạo. 

Ungodliness (n): Sự bất kính thần thánh. 
Ungodly (a & n): Vô đạo —Kẻ vô đạo. 

Ungo Dogo (jap): Yun-Chu-Tao-Ying—Vân Cư 
Đạo Ưng—See Yun-Ju-T?ao-Ying. 


Ungrammatfical or unwritten laws: Bất thành 
văn pháp (luật bất thành văn). 


Ungrasping mark: Bất Thủ tướng—See Nine 
grades of arhats. 

Ungrateful (a): Bất nghĩa—Đen bạc— 
Faithless=Unthankful——False-hearted—— 


¬ 


hankless——Ingratitude. 

ngratefulness (n): Sự vô ơn. 

ng Thuan Vuong Zen Master: Ứng Thuận 
Vương Thiền Sư—A Vietnamese Zen master from 
Thăng Long, Hanoi, North Vietnam. He was an 
official in the royal court during the reign of king 
Trần Thái Tông. He was one of the most 
oufstanding lay disciples of Zen master Túc Lưự, 
and became the dharma heir of the fifteenth 
generation of the Wu-Yun-T”ung Zen Sect. His 
whereabout and when he passed away wWere 
unknown—Thiển sư Việt Nam, quê ở Thăng 
Long, Bắc Việt. Ngài là một quan chức trong triều 
đình dưới thời vua Trần Thái Tông. Ngài là một 
trong những đệ tử tại gia xuất sắc của Thiển sư 
Túc Lự, và là pháp tử đời thứ 15 dòng Thiển Vô 
Ngôn Thông. Nơi và khi nào ngài thị tịch vẫn 
chưa ai rõ. 

Unhampered liberfty in every direcfion: 
Dwelling of culivatlon—Tu hành trụ —See Ten 
ørounds. 

nhappy (a): Bất hạnh—Unfortunate. 

nhappy lo: Bạc Phước—Unfortunate—Poor 
condition due to poor karma——III-luck. 

Unhappy nature of life: Bản chất bất hạnh của 
cuộc sống. 





=ec 


U 
U 


Unhappy ways: Theere are three unhappy gati 
or ways—Có ba đường dữ—See Three evil paths. 
nhappiness: Sự bất hạnh. 

nharmonizing natures: Disharmony—Non- 
harmonization—Bất hòa hợp tính—See Twenty- 
four non-interactive activity dharmas. 

Unharness (v): Không đóng yên cương. 





U 
U 


Unhealthy climafe: Insalubrious  climate— 
Rừng thiêng nước độc. 
Unhindered: Aprathata (sk)—Vô ngại— 


Undoubted—Without doubt—Without obstacles, 
delusions or ¡ntervention—According to the 
Flower Adornment Sutra, Chapter 33, there are 
ten ways in which Buddhas remain unhindered— 


3313 


Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 33, có mười điều 
vô chướng ngại trụ của chư Phật —See Apratihata 


and Ten ways in whích Buddhas remain 
unhindered. 
Unhindered Buddha-wisdom: Infinite 


Buddha-wisdom——Phật vô ngại trí. 

Unhindered eyes: Vô ngại nhãn—See Ten 
kinds of eyes and Ten kinds of eye of Great 
Enlightening Beings. 

Unhindered, inñnite wisdom Buddha: Phật 
Vô Ngại Huệ —Trí tuệ của Phật là vô biên và 
không chướng ngại. 

Unhindered knowledge: Pratimsamvid (skÙ— 
Từ Vô Ngại Trí (một trong tứ vô ngại, trí không bị 
ngăn ngại bởi ngôn từ). 

Unhindered one: Vô Ngại Nhân—The Buddha 
who unbarred the way to nirvana, which releases 
from all limitations. the omnipresent one; the one 
who realizes nirvana-trutth—Bậc không còn bị 
chướng ngại. Vị Phật mở cửa Niết bàn. Bậc siêu 
phàm đã chứng ngộ chân lý niết bàn. 
Unhindered powers of analysis and 
elucidatfion, expounding a single saying 





inexhausfibly: Thích vô ngại biện tài— 
Bodhisattvas enjoy unhindered powers of analysIs 
and elucidation, expounding a single sayIng 
inexhaustibly, one of the ten kinds of enjoyment 
of Enliphtening Beings. Enlightening Beings who 
abide by these can atfain the supreme enjoyment 
Of truth of all Buddhas—Vì nơi một đoạn một câu, 
phân biệt diễn thuyết trải qua bất khả thuyết kiếp 
không cùng tận—See Ten kinds of enJjoymeIt. 
Unhindered way: Open way—The way of 
removing all 
(delusions)—Vô ngại đạo—Vô gián đạo hay đạo 
đoạn trừ những chướng ngại cần phải đoạn trừ — 
See TWwo ways (A). 

Unicity (n): Tính duy nhất —Tính độc nhấ—Duy 


obstaces or Intervention 


Unificafion (n): Sự hợp nhất—Thống nhất—Sự 
kết hợp thành một. 

Unified Vietnamese Buddhist Congregation: 
Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhứt. 

Unifed VN Buddhist Sangha: Giáo Hội Phật 
Giáo Việt Nam Thống Nhất. 





Unified visualization of the precious trees, 
lakes, etc., in the Pure Land: Tổng quán tưởng 
thấy các cảnh, thấy cây báu, thấy ao báu nơi thế 
gới (Cực Lạc—-See Sixteen kinds of 
contemplation in the Pure Land. 

Unify (v): Hợp nhất—Thống nhất. 

Unigenital (a): Only-begotten—Không do thụ 
sinh. 

Unilluminated: Vô Minh—See Ignorance. 
Unilluminating Buddha: Vô Quang Phật—A 
Useless Buddha who gives out no light—VỊ Phật 
không phát quang, không đem ánh sáng pháp để 
chiếu rọi nơi nơi được (Thanh Văn Duyên Giác 
hay Bích Chi Phật). 

Unimpeded: Không từ bỏ. 

Unimpeded  dharma: Pháp Tự Tại—A 
Bodhisattva”s complete dialectical freedom and 
power, so that he can expound all things 
unimpeded—Bồổ Tát có khả năng thuyết pháp 
không ngăn mé. 

Unimpeded funcftion of power relafing to 
senfient beings: Chúng sanh lực vô ngại dụng— 
Teaching and taming sentient beings without 
abandonng them, one of the ten kinds of 
unimpeded function relating to power which the 
Buddha taupht in the Flower Adornment Sutra— 
Vì giáo hóa điều phục chẳng bỏ rời, một trong 
mười lực vô ngại dụng mà Đức Phật đã dạy 
trong Kinh Hoa Nghiêm—See Ten kinds of 
unimpeded function relating fo DOWeT. 
Unimpeded function relating to body: Thân 
vô ngại dụng—See Ten kinds of unimpeded 
functions of Great Enlightening Beings. 
Unimpeded function relating to knowledge: 
Trí vô ngại dụng—See Ten kinds of unimpeded 
function relating to knowledge, and Ten kinds of 
unimpeded functions of Great Enlightening 
Beings. 

Unimpeded function relating to lands: Quốc 
độ vô ngại dụng—See Ten kinds of unimpeded 
function relating to lands of Great Enlightening 
Beingss. 

Unimpeded funcfion relating to miracles: 
Thần lực vô ngại dụng—See Ten kinds of 
unimpeded functions of Great Enlightening 
Beings. 


3314 


Unimpeded funcfion relafing to mỉiraculous 
abilities: Thân lực vô ngại dụng—See Ten kinds 
of unimpeded function relating to miraculous 
abilitles. 

Unimpeded funcfion relating to 
phenomenon and principle: Pháp vô ngại 
dụng—See Ten kinds of unimpeded function 
relating to phenomena and principles, and Ten 
kimnds of unimpeded of Great 
Enlightening Beings. 

Unimpeded functfion relafting to power: Lực 
vô ngại dụng —See Ten kinds of unimpeded 
function relating to power, and Ten kinds of 
unmpeded functions of Great Enlightening 
Beings. 

Unimpeded funcfion relating to realms: 
Cảnh giới vô ngại dụng—See Ten kinds of 
unimpeded function relating to realms, and Ten 
kmds of unimpeded of Great 
Enlightening Beings. 

Unimpeded function relating to senfient 
beings: Chúng sanh vô ngại dụng—See Ten 
kimnds of unimpeded of Great 
Enliphtening Beinss. 

Unimpeded funcfion relating to spiritual 
capacities: Thần thông vô ngại —See Ten kinds 
of unimpeded function relating to spirtual 
capacities, and Ten kinds of unimpeded functions 
of Great Enlightening Beings. 

Unimpeded funcfion relatng to vows: 
Nguyện vô ngại dụng —See Ten kinds of 
unimpeded functions of Great Enlightening 
Beings. 

Unimpeded interaction of noumenon and 
phenoumenon: Lý Sự Vô Ngạ—Unimpeded 
Interaction of principle and practice, etc (no 
barrier in either of the two)—Lý sự (nguyên tắc 
và thực hành) tác động lẫn nhau một cách vô 
ngại. ** See Four dharma realms (3). 
Unimpeded knowledge of a Buddha: Pháp 
Giới Vô Trí —Unlimited 
understanding of the whole Buddha realm— 
Unlimited knowledge or omnisclence of a Buddha 
1n regard to all beings and things In his realm—Trí 
hiểu biết vô biên về Phật pháp giới. Đây là trí vô 
biên và siêu việt của chư Phật về pháp giới. 


functions 


functions 


functions 


Biên or InfinIte 


Unimpeded realm: Sự sự vô ngại —The unity of 
phenomenal and noumenal—Vô chướng ngại 
pháp giới—See Five forms of dharmadhatu. 
Unimpeded understanding of the whole 
Buddha-realm: Pháp giới vô ngại trí —Trí tuệ 
chứng ngộ được pháp giới vô ngại lý (thấu triệt 
toàn thể Phật Giới)—See Ten Buddha”s powers 
of understanding or wisdom, and Ten forms of 
understanding (B). 

Unimpeded wheel concentration: Vô ngại 
luân—According to the Flower Adornment Sutra, 
Chapter 27, there are ten things that Enlightening 
Beings attainn when they abide In the Unimpeded 
wheel concentration. Great enlightening beings In 
this concenfration atfain ten things that are the 
same as in all Buddhas, past, present and future— 
Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 37, có mười pháp 
mà chư Bồ Tát đạt được khi trụ vào Vô Ngại luân 
Tam muội. Đại Bồ Tát trụ trong tam muội nầy 
thời được mười pháp đồng tam thế chư Phật—See 
Ten things that Enliphtening Beings attain when 
they abide In the Unimpeded wheel concenfratfion. 
Uninitiated person: Ordinary people—Vulgar 
people—Tục tử. 

Unintenfional action: Karma phala (skÙ— 
Unitentional karma—Nghiệp Vô Tình—See Mind 
Of non-existence, and Two kinds of karma (A). 
Unintentional karma: Nghiệp không cố ý— 
See Two kinds of karma (A). 

Unintermitted karma: Anantarya (sk—Vô 
Gián Nghiệp The unintermifed karma or 
unintermitted punishment ¡n the Avici hells for 
any of the five unpardonable sins (năm tội ngũ 
nghịch)—Vô gián nghiệp hay hình phạt không 
ngừng nghỉ dành cho kẻ phạm phải năm tội ngũ 
nghịch—See Five betrayals, and Two kinds of 
karma (A). 

Unintermitted punishment: Anantarya (skt— 
Unintermitted punishment for any of the five 
unpardonable sins. The unintermifed karma or 





unintermitted punishment in the Avici hells for 
any of the five unpardonable sins—Vô gián 
nghiệp hay hình phạt không ngừng nghỉ dành cho 
kẻ phạm phải năm tội ngũ nghịch—See Eive 
betrayals. 

Unintermitted rebirth into ifs sufferings 
with no respite: Avici (skUÙ——This ¡is one of the 


3315 


eipht great naraka or hot hells (nhiệt địa ngục)— 

Vô gián địa ngục (kẻ phạm tội bị hành hình chết 

đi sống lại không ngừng). Đây là một trong tám 

địa ngục nóng—See Eight great hot hells. 

Unintermitting attention: Tế Ý Thức—The 

vijnana of detailed, unintermitting attention—Ý 

thức vi tế, còn gọi là tế tâm, tức là nhận thức vi tế 
về sự sống chết, tiếp nối nhau không đứt đoạn 

(theo Luận Thành Duy Thức, về chuyện sống 

chết, Hữu Dư Bộ có nhận thức vi tế, hành tướng 

nương theo nhau, không thể làm đứt đoạn được, 
đây là thức thứ tám). 

Uninterrupted (n): Vô gián. 

I) Without intermission: Ủnseparated—Những 
thứ vô gián (những thứ không ngừng nghì). 

2) According to the Earth-Store Bodhisattva 
Sufra, there are five uninterrup(ed due to five 
retributions for karma—Theo Kinh Địa Tạng 
Bồ Tát Bổn Nguyện, có năm điểu nghiệp 
cảm kêu là Vô Gián. Năm điều đó là —See 
Five untinterrupted hells due to fñve 
retributions for karma. 

Uninterrupted continuity: Nodal (skt—Bất 
đoạn thường—Đẳng Vô Gián Duyên—Tương Tục 
Thường—Successive confinuity, In contrast with 
1nterrupted continuity. Uninterrupted continurty, 
especially of thought, or trme—Liên tục không 
gián đoạn, đối lại với bất đoạn thường (liên tục có 
gián đoạn). Sự liên tục không gián đoạn của dòng 
tư tưởng (tâm niệm trước diệt thì tâm niệm sau 
liền sinh, niệm trước niệm sau mỗi niệm đều 
ngang nhau). 

Uninterrupted confinuity of signs: Lakshana- 

hetu (sk——Tướng Nhân tương tục——This 1s one of 

the six causes of all conditioned things. Every 
phenomenon depends upon the union of the 
primary cause and conditional or environmental 
cause—Tướng Nhân hay tính tương tục không 
gián đoạn của các tướng trạng. Đây là một trong 

sáu nhân sanh ra các pháp hữu vi. Pháp hữu vi 

sanh ra đều do sự hòa hợp của nhân và duyên— 

See Six chief causes In the Theory of Causal 

Relation. 

Uninterrupted culfivation: Chuyên Tu Vô 

Gián—Accordng to the “Uninterrupted 

Cultivation” method of the the Second Patriarch 

of Chinese Pureland Buddhism, the Great 


Venerable Master Sen-Tao, in order for reciftation 

to be considered a “Singlemindedness Buddha 

Recifation,” 1t 1s necessary to have the following 

criteria—Theo thuyết Chuyên Tu Vô Gián của 

Trung Quốc Tịnh Độ Liên Tông Nhị Tổ là ngài 

Thiện Đạo Đại Sư, Nhứt Tâm Niệm Phật cần phải 

hội đủ các điều kiện sau đây: 

l) Body must offten prostrate to Amitabha 
Buddha, and not prostrate In a random or 
disorderly way: Thân chuyên lễ Phật A Di 
Đà, chớ không lễ tạp nhạp. 

2) Mouth must often recite the virtuous name of 
Amitabha Buddha, and not recife in a random 
and disorderly way: Miệng chuyên xưng danh 
hiệu Phật A Di Đà, chứ không xưng tạp hiệu. 

3) Mind must often think of Amitabha Buddha, 
and not think In a random and disorderly way: 
Ý chuyên tưởng Phật A Di Đà, chứ không 
tưởng tạp niệm. 

**. See Focused practice. 

Uninterrupted hell: Avici (skt) Avichi (p—Địa 

ngục Vô gián—A tỳ (ngục vô gián)—Hells of 

uninterrupted sufferings——Incessant hells. 

()_ The meanings of “Uninterrupted hell'—Nghĩa 
của “Vô Gián Ngục': 

l) The lowest and the worst of the eight hot 
hells, according to the Buddhist theory, the 
hells of no Intermission of suffering. Hell of 
uninterrupted suffering, in which suffering, 
death, and painful rebirth are continuous until 
the retribution for the sufferer”s evil karma 1s 
exhausted, at which time that being will be 
reborn 1n a higher plane of existence. Those 
who are born In this hell always suffer from 
the heat of fire. Avici 1s located under the 
ground of Jambudvipa—Theo giáo lý nhà 
Phật, vô gián địa ngục là địa ngục thấp nhất 
và tệ nhất trong tám địa ngục nóng. Địa ngục 
của khổ đau không ngừng nghỉ, nơi đó tội 
nhân phải chịu khổ hình đau đớn cũng như 
chết đi sống lại nhiều lân cho đến khi trả hết 
nghiệp báo, mới được sanh lên cảnh giới cao 
hơn. Những người sanh trong địa ngục A tỳ 
thường chịu khổ vì cái nóng của lửa. Địa 
ngục A tỳ nằm bên dưới châu Diêm Phù 
Đề—See Eight great hot hells. 

2) According to the Earth Store Bodhisattva 
Sutra, Chapter 3, Contemplating the Karmic 





qI) 


3316 


Conditions of Living Beings—Why 1s 1t called 
the Uninterrupted Hell: The Lady Maya 
further asked Earth Store Bodhisattva, “Why 
1s 1í called the Uninterrupted Hell?” Earth 
Store replied: “Holy Mother, the hells are all 
within the Great Iron Ring Mountains. There 
are l8 great hells and 500 secondary ones, 
their names_ all different. In ddition, there are 
another hundred thousand, also with distinct 
The surrounding the 
Uninterrupted Hell is over eighty thousand 
miles 1n circumference, made entirely of iron 
. ]t1s thousand miles in height, and topped by 
mass of fire with few breaks. Inside the wall 
of that hell are many interconnected hells, 
each with its own name. There is Just one hell 
which 1s properly called UỦninterrupted. Its 
circumference 1s eighteen thousand miles and 
1fs solid iron wall is a thousand miles hiph, 
surmounted by a fire the plunges toward the 
base and 1s met by a fire at the bottom that 
leaps upward. Iron snakes and dogs spewing 
fire gallop east and west atop that wall— 
Theo Kinh Địa Tạng Bồ Tát, Phẩm Quán 
Chúng Sanh Nghiệp Duyên, Bà Ma Ga lại 
bạch: “Thế nào gọi là Vô gián địa ngục?” 
Ngài Địa Tạng Bồ Tát thưa: “Thánh Mẫu! 
Bao nhiêu địa ngục ở trong núi Thiết, lớn có 
18 chỗ, thứ kế đó năm trăm chỗ danh hiệu 
đều riêng khác nhau, thứ kế lại có ngần trăm 
danh hiệu cũng đều riêng khác nhau. Nói về 
địa ngục Vô Gián đó, giáp vòng ngục thành 
hơn tám muôn dặm, thành đó thuần bằng sắt 


names. wall 


cáo đến một muôn dặm. Lửa cháy trên thành 
không có chỗ nào hở trống. Trong ngục thành 
đó có các nhà ngục liên tiếp nhau đều có 
danh hiệu sai khác. Riêng có một sở ngục tên 
là Vô Gián. Ngục nầy chu vi một muôn tám 
ngàn dặm, tường ngục cao một ngàn dặm, 
toàn bằng sắt cả. Lửa cháy hực hở từ trên 
xuống dưới. Trên tường ngục rắn sắt, chó sắt, 
phun lửa đuổi nhau chạy bên nầy sang bên 
kia. 

Descripton of Ủninterruped Hell, according 
to the Earth Store Bodhisattva Sutra—Sự diễn 
tả về Ngục Vô Gián, theo Kinh Địa Tạng Bồ 
Tát: 


l) 


2) 


In the midst of that hell 1s a bed that extends 
for ten thousand miles. When one person 
undergoes punishment, that person sees his or 
body 
completely filling the bed; and yet when ten 
million people undergo punishment, each 
sees his or her own body completely filling 
the bed. Such are the retributions for varIous 
evil deeds: Trong ngục có giường rộng khắp 
muôn dặm. Một người thọ tội thời tự thấy 
thân mình nằm đầy chật cả giường, đến ngàn 
muôn người thọ tội cũng đều tự thấy thân của 
mình nằm chật cả trên giường. Đó là do vì 
những tội nghiệp đã tạo ra nó cảm vời như 
thế, 

The offenders undergo sufferines to the 
utmost. A hundred thousand yakshas, as well 
as evil ghosts with swordlike teeth and eyes 
like lightning, drag and pull them with brass- 
clawed hands. Moreover, there are yakshas 
who brandish great Iron halberds, which they 
pass through the offenders” bodies, either 
throuph their mouths and noses, or through 
therr belies and backs. They toss them Into 
Space, turn them over and pull them back ; or 
else they place them on the bed. There are 
also Iron eagles that peck at the offenders” 
eyes, and iron serpen(s that encircle theIr 
necks. Long nails are driven into all their 
limbs. Their tongues are pulled out and 
plowed through. Their guts are pulled out, 
sawed, and chopped apart. Molten brass 1s 
poured 1nto their mouths, and their bodies are 
bound with hot iron. Such are their karmic 
retributions throughout ten thousand deaths 
and as many births They pass through 
millions of aeons, seeking for escape In van: 
Những người tội chịu đủ sự khổ sở. Trăm 
ngàn quỷ dạ xoa cùng với loài ác quỷ, răng 
nanh bén nhọn dường gươm, cặp mắt chói 
sáng như ánh chớp, móng tay cứng như đồng, 
móc ruột bằm chặt. Lại có quỷ dạ xoa khác 
cầm chỉa lớn bằng sắt đâm vào mình tội 
nhân, hoặc đâm trúng miệng mũi, hoặc đâm 
trúng bụng lưng, vân vân, rồi ném lên trên 
không, lấy chỉa hứng lấy, rồi để lại trên 
giường. Lại có diều hâu sắt mổ mắt tội nhân. 
Lại có rắn sắt cắn đầu tội nhân. Nơi lóng đốt 


her own extended  across and 


3) 


(HI)Retributions 


l) 


2) 


3317 


khắp trong thân thể đều lấy đinh dài đóng 
xuống giường, kéo lưỡi ra rồi cày bừa trên 
đó, lôi kéo tội nhân, nước đồng đổ vào 
miệng, dây sắt nóng đổ quấn lấy thân tội 
nhân, một ngày một đêm, muôn lần chết 
muôn lần sống lại. Do vì tội nghiệp mà cảm 
lấy như thế, trải qua ức kiếp không lúc nào 
mong ra khỏi được. 

When this world decays, they will be sent to 
be reborn in another world; and when that 
world is annihilated, they will pass In turn to 
those in order directilons. As those worlds In 
other directions, foo, decay, they are sent 
back and forth, so that after this world comes 
1nto being again, they return here. Such are 
the phenomena of uninterrupted retribution 
for offenses: Lúc thế giới nầy hư hoại thời 
sanh nhờ qua địa ngục ở thế giới khác. Lúc 
thế giới khác đó hư hoại thời lại sanh vào cối 
khác nữa. Lúc cối khác đó hư hoại thời cũng 
xoay vần sanh vào cõi khác. Đến khi thế giới 
nầy thành xong, thời sanh trở về thế giới nầy. 
Những sự tội báo trong ngục Vô Gián như thế 
đó. 

Southern 
Jambuvipa: According to the Earth-Store 
Bodhisattvva Sutra, Earth Store Bodhisattva 
said to the Holy Mother, 
names of the retributions for offenses In 
Southern Jambuvipa—Theo Kinh ĐỊa Tạng 
Bồ Tát, ngài Địa Tạng Bồ Tát thưa Thánh 
Mẫu: “Danh hiệu của những tội báo trong cõi 
Nam Diêm Phù Đề như dưới đây: 

If there are living beings who are not filial to 
their parents, even fo extent of harming or 
killing them, they wil fall ¡mo the 
Uninterrupted Hell where, for thousands of 
ten thousands of millions of kalpas, they will 
seek escape 1n vain: Như có chúng sanh 
chẳng hiếu thảo với cha mẹ, cho đến giết hại 
cha mẹ, kẻ đó phải đọa vào Vô Gián địa 
ngục mãi đến ngàn muôn ức kiếp không lúc 
nào mong ra khỏi được. 

If there are living beings who shed the 
Buddha's blood, who slander the Triple 
Jewel, and who do not respect and venerate 
Sutras, they fall the 
Uninterrupted Hell where, for thousands of 


for offenses in 


“These are the 


also  will 1ntO 


3) 


4) 


5) 


ten thousands of millions of kalpas, they will 
seek escape In vain: Như có chúng sanh nào 
có lòng ác, làm thân Phật bị thương chảy 
máu, khinh chê ngôi Tam Bảo, chẳng kính 
kinh điển, cũng phải đọa vào Vô Gián địa 
ngục, trong ngàn muôn ức kiếp không khi nào 
ra khỏi được. 

lf there are living beings who usurp or 
damage the property of the permanently 
dwelling, who defile Bhikshus or Bhikshunis, 
or who  commit the 
Sangharama, or kill or harm beings there, 
they and those like them will fall into the 
Uninterrupted Hell where, for thousands of 
ten thousands of millions of kalpas, they will 
escape in vain: Hoặc có chúng sanh xâm tổn 
của thường trụ, ô phạm Tăng Ni, hoặc tư tình 
làm sự dâm loạn trong chốn chùa chiến, 
hoặc giết, hoặc hại, vân vân. Những chúng 
sanh đó phải đọa vào Vô Gián địa ngục trong 
ngàn muôn ức kiếp không lúc nào ra khỏi 
được. 

If there are living beings who pretend to be 
Shramanas but whose hearfs are not those of 
Shramanas, who make destructive use of the 
permanently dwelling, 
deceive the white-robed, and who turn their 
backs on the precep(s, doing all manner of 
evil acfs, they and those like them will fall 
ino the Uninterrupted Hell where, 
thousands of ten thousands of millions of 
kalpas, they will seek escape in vain: Như có 
chúng sanh giả làm Thầy Sa Môn, kỳ thật 
tâm chẳng phải sa Môn, lạm dụng của thường 
trụ, trái phạm giới luật, gạt gẫm hàng bạch y, 
tạo nhiều điều tội ác. Hạng người như thế 
phải đọa vào Vô Gián địa ngục, trong ngàn 
muôn ức kiếp không lúc nào mong ra khỏi 
được. 

If there are living beings who steal the wealth 
and property of the Permanently Dwelling, Ifs 
grain, food, drink, and clothing or who take 
even a single article which has not been øIven 
to them, they wIll fall into the Uninterrupted 
Hell where, for thousands of ten thousands of 
millions of kalpas, they will seek escape In 
vain: Hoặc có chúng sanh trộm cắp những tài 
vật lúa gạo, đồ ăn uống, y phục, vân vân của 


sexual acts  within 


who swindle and 


for 


6) 


qV)Five 


Ù 


2) 


3) 


3318 


thường trụ, cho đến không cho mà lấy một 
vật, kẻ đó phải đọa vào Vô Gián địa ngục 
trong ngàn muôn ức kiếp không lúc nào mong 
ra khỏi được. 

Earth Store Bodhisattva contnued: “Holy 
Mother, If living beings 
offenses, they wIll fall Iinto the FIive Ways 
Uninterrupted Hell, and although they seek a 
temporary stopping of their suffering, 1t will 
not stop even for the space of a thought: Ngài 
Địa Tạng Bồ Tát thưa: “Thánh Mẫu! Nếu có 
chúng sanh nào phạm những tội như trên thời 
phải đọa vào đia ngục ngũ vô gián, cầu tạm 
ngừng sự đau khổ chừng khoảng một niệm 
cũng không được. 


commit such 


retributions for karma—Năm điều 
nghiệp cảm: It ¡s called Uninterrupted due to 
five retributions for karma. What are they?— 
Địa ngục đó do có năm điều nghiệp cảm, nên 
kêu là Vô Gián. Năm điều đó là: 

Punishment ¡1s undergone day and night 
throughout kalpas, and there 1s no time of 
respIte. Therefore, 1t is called Uninterrupted 
Hell: Tội nhân trong đó chịu khổ ngày lẫn 
đêm, cho trải qua số kiếp không lúc nào 
ngừng nghỉ, nên gọi là Vô Gián. 

One person fills 1t, yet many people also fill 
1t. Therefore, it is called Uninterrupted: Một 
tội nhân đầy chật cả ngục, nhiều tội nhân mỗi 
mỗi thân cũng đều đầy chật khắp cả ngục, 
nên gọi là Vô Gián. 

The Iimplements of punishment are forks, 
clubs, eagles, serpents, wolves, and dogs, 
which pound, grind, saw, drill, chisel, cut and 
chop; boiling liquids, iron nets, Iron robes, 
1ron asses, and 1ron hoses that flay one alive, 
bind one”s head in rawhide, and pour hot Iron 
over one”s body, meals of Iron pelletss and 
drinks of Throughout  many 
nayutas of kalpas such suffering confinues 
without interruption. Therefore, 1t 1s called 
Uninterrupted: Những khí cụ để hành hình tội 
nhân như chỉa ba, gậy, diều hâu, rắn, sói, chó, 
cối giả, cối xay, cưa, đục, dao mác, chảo dầu 
sôi, lước sắt, dây sắt, lừa sắt, ngựa sắt, da 
sống niền đầu, nước sắt nóng rưới thân, đói 
thời ăn hoàn sắt nóng, khát thời uống nước 
sắt sôi. Từ năm trọn kiếp, đến vô số kiếp 


Iron fluids. 


những sự khổ sở nối nhau luôn không ngừng 
nghỉ một giây, nên gọi là Vô Gián. 

4) Whether a man, a woman, a savaøe, Or 
someone old or young, honorable or lowly, a 
dragon or a spirit, a gøod or ghost, everyone 
must undergo retribution for the offenses he 
or she has committed. Therefore, It is called 
Uninterrupted: Không luận là trai hay gái, 
Mường, Mán, mọi rợ, già trẻ, sang hèn, hoặc 
là rồng, là trời, hoặc là thần, là quỷ; hễ gây 
tội ác theo đó mà cảm lấy, tất cả đều đồng 
chịu khổ, nên gọi là Vô Gián. 

5) lfone falls Iinto this hell, from the time of 
entry one undergoes ten thousand deaths and 
as many rebiths each day and nipht 
throughout a hundred thousand kalpas. One 
may seek relief for the space of a thought, but 
even such a brief pause does not happen. 
Only when one”s karma 1s exhausted can one 
attain rebirth. Because of this continuIfy, 1t 1s 
called Uninterrupted: Nếu người nào bị đọa 
vào địa ngục đó, thời từ khi mới vào cho đến 
trăm ngàn kiếp mỗi một ngày đêm muôn lần 
chết, muôn lần sống lại, muốn cầu tạm ngừng 
chừng khoảng một niệm cũng không được, trừ 
khi tội nghiệp tiêu hết mới được thọ sanh. Do 
vì lẽ liên miên mãi nên gọi là Vô Gián. 

Uninterrupted  Path Vô Gián 

Uninterrupted progress to the stage in which all 

delusion 1s banished. This stage associated with 

the stage of a Sakrdagamin—Hành vi phát chánh 
trí đoạn trừ phiền não sau khi công đức gia hạnh 
đã thành tựu. Giai đoạn nầy liên hệ tới giai đoạn 
của nhị Thánh Tư Đà Hàm—See Four modes of 

DTOðT€SS. 

Union (n): Yoga (sk)—Liên hợp —Kết hợp— 

Đoàn kết—-Đổng minh—-Liên minh—Tương 

ưng—See Twenty-four non-Interacfve actfiVIty 

dharmas. 

Unions of the sỉx sense organs with the sỉx 


objects of the senses: The six unions of the six 
sense organs with the six objects of the senses— 
Sự hòa hợp giữa sáu căn với sáu trần—See Six 
unions of the sIX sense organs. 

Unionism (n): Chủ nghĩa liên minh. 
Unipersonal (a): Chỉ có một ngôi vị (độc vị). 
Unipersonalist (n): Người theo chủ nghĩa độc vị. 


Đạo— 


3319 


Unipersonalism (n): Chủ nghĩa độc vị. 

Unique (a): Độc nhất vô nhị—Only—Single 
Sole. 

Unique form: Laksana (skt—One aspect—Nhất 
Tướng —The one mind ¡n all things—Common 
mind ïn all beinss. 

Unique qualities and omniscienee: Pháp bất 
cộng nhứt thiết chủng trí —See Ten types of 
characteristics of manifestation of a Buddha (8). 
Uniquely generous: Cái độ lượng trong đời ít 
có. 
Uniqueness (n): Tính duy nhấ—Độc nhất vô 
nhị —Độc pháp—See Seven excellences claimed 
for the Buddha”s teaching. 

Unisha Vijaja Dharani (skt: Đà La Ni Phật 
Đảnh—Kinh Phật Đảnh Tôn Thắng Đà La Ni— 
The Unisha Vijaja Dharani Sutra—One of many 
Mahayana dharma teachings that has profound 
Buddhist wisdom that only Buddhas are capable 
of understanding and grasping fully. The sutra 
also stresses that If the Buddha”s four kinds of 
disciples (Bhikshu, Bhikshuni, Upasaka, Upasika) 
sincerely and faithfully recite and cultivate the 
dharmas he taupht, they can eliminate evil karma 
and attain wisdom ¡n this very life—Một trong 
những giáo điển Đại thừa dạy về Phật trí thậm 
thâm. Kinh cũng nhấn mạnh rằng nếu tứ chúng đệ 
tử Phật (Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, Ưu bà tắc, Ưu bà 
đi) thành tâm và tín tâm học đạo và tu hành thì họ 
cũng có thể tận diệt ác nghiệp để đạt được trí huệ 
Phật ngay trong đời kiếp nầy. 








Unitary or monistic method: Where all ¡s seen 
as a unity—Nhất Tướng Pháp Môn. 

Unite (v): Tái hợp—Hòa hợp—To blend. 

Unite the three vehieles ïn one: Hội Tam Quy 
Nhất —As in the Lotus sutra—Quy tụ tam thừa về 
nhất thừa như lời thuyết giảng của Phật trong 
Kinh Pháp Hoa (trước kia Phật thuyết tam thừa 
chỉ là phương tiện để dẫn dụ chúng sanh mà thôi). 
United and harmonious: Hòa hiệp —To 
blend—To be In congruence with—The Buddha 
taught that before doing anything else, all the 
monks, the nuns and layfollowers must be united 
and harmonious—Phật dạy rằng trước khi làm bất 
cứ thứ gì, Tăng Ni và chúng tại gia phải đoàn kết 
và hòa hợp——To unIte. 


Uniting all bodies of Hving beings into a 

Buddha-body: Nhiếp tất cả những thân chúng 

sanh đểu làm thân Phật—See Ten kinds of 

Buddha-work In all worlds in all times of the 

Buddhas (B) (9). 

Unifive way: Con đường hợp nhất. 

Unity (n): Duy nhấ—Đơn nhất—Hợp nhất— 

Liên hợp——Kết hợp. 

l) Có hai loại hòa hợp ——There is a double 
harmony or unity in both doctrine and practice 
(Sangha)—See Double harmony or unity im 
both doctrine and practice. 

2) There are three kinds of unity or identity—See 
Three kinds of unity. 

3) According to the T”ien-T”ai sect in the Lotus 
sutra, there are four “ones” or four kinds of 
unity—Theo tông Thiên Thai giải thích qua 
Kinh Pháp Hoa, có bốn thứ duy nhất—§ee 
Four kinds of unity. 

Unity of all Buddhist sects: Sự thống nhất của 

các tông phái Phật giáo. 

Unity of dharmakaya: Tổng tướng pháp thân— 

The noumenal absolute—See Two kinds of 

dharma-body (dharmakaya) (A). 

Unity in doctrine: Lý Hòa—See Double 

harmony or unity in both doctrine and practice. 

Unity of mankind: Tính hợp nhất của nhân loại. 

Unity of noumena with noumena: One of the 

three kinds of unity or Identity—Lý lý viên dung, 

một trong ba loại viên dung—See Three kinds of 
unIty. 

Unity of phenomena with noumena: One of 

the three kinds of unity or Identity—Sự lý viên 

dung, một trong ba loại viên dung—See Three 
kinds of unity. 

Unity of phenomena with phenomena: One 

of the three kinds of unity or IdentIty—Sự sự viên 

dung, một trong ba loại viên dung—See Three 
kinds of unity. 

Unity in pracfice: Sự Hòa—See Double 

harmony or unity in both doctrine and practice. 

Unify of practice and theory: Tri hành hợp 

nhất. 

Unity or Similarity: Đồng Tướng—See Six 

characteristIcs of everything. 


3320 


Unity in unbroken process: Nhất Đoạn Sự— 
The unity or confinurfy In the unbroken processes 
of nature (all being Is but one confinuous 
process)—Tiến trình đồng nhứt, liên tục và không 
đứt đoạn của thiên nhiên (vạn hữu chỉ là một tiến 
trình liên tục). 

Unity within diversity: Tính hợp nhất trong đa 

nguyên. 

Universal (a): Phổ quát. 

1l) Sama (skÐ: 
Universal—Bình đẳng. 

2) Visva (skÐÙ: Pervasive—Ubiquitous—Tỏa 
khắp-—Tràn ngập khắp. 

3) Thuộc về vũ trụ—Thuộc về phổ biến—Phổ 
thông. 

4) Samanta (skÐ——Everywhere—Everywhere 
on every side—Everywhere the same— 
Without partiality—Chu biến (khắp nơi). 

5) Undifferentiated: Bình đẳng tánh—See 
Twelve aspects of the Bhutatathata. 

Universal accordance with conditions of the 

recepfivity of others: Phương tiện phổ—See 

Ten universals ofa Bodhisattva. 

Universal acfivity of the bhutatathata: Dụng 

Đại —Great in function of the bhutatathata—Thể 

của chân như có đại tác dụng sinh ra nhân quả 

thiện ác của tất cả các pháp. 

Universal Buddha: Dharmadhatu Buddha 

(skÐ—Pháp Giới Phật—The Buddha of a Buddha- 

realm, 1.e. the dharmakaya—The Pháp Giới Phật 

hay Phổ Phật, chỉ những bậc đã thành Phật, đã 
chứng được tuệ nhất chân pháp giới đại trí, có đại 
quang minh phổ chiếu chúng sanh. 

Universal change: Universal transformation— 

Phổ hóa. 

Universal characteristics: Tổng Tướng. 

l) Universal characterisics of all phenomena 
(impermanence, non-ego), 1n confrast with 
speclfic characteristics (hard, soft, efc.): 
Tướng chung của hết thẩy các pháp hữu vi là 
vô thường vô ngã, đối lại với biệt tướng như 
cứng, mềm, v.v. 

2) Tướng Phấp—See 
Characteristics. 

Universal compassion: Từ Bi Đẳng—Lòng từ 

bi bao quát—The mercy of the Buddhas 1s 

universal for alL—Đạo sở hành bình đẳng, nên 


Equal—Everywhere—— 


Three Universal 


đức từ bi được thể hiện ra khi đắc đạo cũng bình 
đẳng—See Four virtues which a Buddha out of his 
infinte heart manifest equally to all (ID. 
Universal concourse: Sự tham dự phổ biến. 
Universal consciousness: Tâm Sở Phổ Thông— 
According to The Abhidharma composed by 
Bhikkhu  Bodhi, 
consciousness—Theo Tỳ Kheo Bồ Đề trong Vi 
Diệu Pháp, có bảy tâm sở phổ thông. 

I) Contact: Phasso (p)—Tâm Sở Xúc—See 


there are seven unIversal 


SŠparsa. 

2) Feeling: Vedana (p)—Tâm Sở Thọ—See 
Feeling. 

3) Perception: Sanna (p)—Tâm Sở Tưởng—See 
Perception. 


4) Voliion: Cetana (p)—- Tâm Sở Tác Ý 
(Hành)—Action. 

5) One-pointedness Ekagsata (p)—Tâm Sở 
Nhất Điểm—See One-pointedness. 

6) Mental lie faculty: Jiviindriyam (p)—Tâm 
Sở Mạng Căn—Root of life. 

7) Attention: Manasikaro (p)—Tâm Sở Chú 
Ý —To pay attention to. 

Universal cutting off of delusions: Đoạn Hoặc 

Phổ—See Ten universals of a Bodhisattva. 

Universal dharma: Samantadharma (skt)—All 

things—Phổ pháp. 

Universal đharmadhatu: The universe—Chu 

biến pháp giới—The universe as an expression of 

the dharmakaya. 

Universal dharmakaya: Biến Pháp Giới Thân. 

I)_ Biến Pháp Giới Thân—The universal body of 
Buddha, pan-Buddha—Chân thân của Phật 
(chân thân đó vô lượng vô biên và có khắp 
trong pháp giới). 

2) Hư không pháp thân— The dharmakaya as 
being like space which enfolds all things, 
omnisclent and pure—Pháp thân Như Lai 
rộng lớn tràn đầy khắp cả hư không. Pháp 
thân của Như Lai dung thông cả ba cõi, bao 
trùm tất cả các pháp, siêu việt và thanh 


thnh—See Five kinds of a Buddha”s 
dharmakaya and FEive attributes of the 
dharmakaya. 

Universal dhyana: Samanta (skÐ—— 


Everywhere——Nhất Thiết Xứ Định. 


3321 


Universal door: Samanta-mukuha (skt)—The 

opening into all things—Phổ môn. 

Universal empftiness: Không Nhất Thiết Xứ— 

Không Biến Xứ—Space—The samadhi which 

removes all limitations of space—Biến nhất thiết 

xứ định hay là một loại thiển định có thể loại bổ 
tất cả những giới hạn trong hư không. 

Universal enlightenment: 

I) Biến Giác The ommiscient, 
enlightenment, or universal awareness of a 
Buddha—Toàn giác của Đức Phật. 

2) Bình Đẳng Giác: A Buddha'a universal and 
Impartial perception (his absolute intuition 


absolute 


above the laws of differentiation)—Tánh giác 
tuyệt đối hay chánh giác của chư Phật vượt ra 
ngoài luật phân biệt cao thấp nông sâu 
thường tình. 

3) Chánh Đẳng Chánh Giác: A Nậu Đa La Tam 


Miệu Tam Bồ Để —-Perfect universal 
enlightenment, knowledge, OT 
understanding—Supreme OT perfect 


enlightenment (Anutfara-samyak-sambodhi— 

A Nậu đa la tam miệu Tam bổ để) —See 

Samyaksambuddha and Samyak Sambodhi. 
Universal entry: Biến nhập—See Ten kinds of 
universal entry of Great Enlightening Beings. 
Universal equality: All equally—Everywhere 
alike—Phổ đẳng (khắp nơi đều giống nhau). 
Universal eye: Phổ nhãn (mắt có thể nhìn thấy 
kẾp nơi). 
Universal fragrant: Phổ huân (hương thơm tỏa 
ra khắp nơi—A tree in paradise; a tile of a 
Buddha—Một loại cây trên cõi Cực Lạc; danh 
hiệu của một vị Phật. 
Universal fundamental principle: Thể Đạt— 
The all 
pervasive—Nguyên tắc phổ quát tỏa khắp vạn 
hữu. 
Universal Gravitation Theory: Thuyết Hấp 
dẫn Vũ Trụ. 
Universal great wisdom: Bình đẳng đại bi 
tâm—Bình Đẳng Đại Huệ —The declaration by 
the ancient Buddha in the Wonder Lotus-Sutra, 
that all would obtain the Buddha-wisdom——Bình 
đẳng đại huệ đã được một vị cổ Phật trong Kinh 
Diệu Pháp Liên Hoa tuyên bố, mọi chúng sanh 
rồi sẽ đạt được trí huệ Phật. 





universal fundamental principle 


Universal harmony: Vũ trụ đại đồng. 
Universal and impartfial percepfion (of a 
Buddha): Absolute intuition above the laws of 
differentiation (ofa Buddha)—Bình đẳng Giác. 
Universal, as impermanence: Tổng tướng— 
Sec  Two (characteristics) of the 
bhutatathata. 

Universal King: Universal Monarch—Chuyển 
Luân Thánh Vương (vị vua cai trị toàn cõi vũ trụ). 
Universal knowledge: Biến trí —Knowledge of 
a Buddha. 

Universal knowledge of a Buddha: Samyak- 
sambuddha (skÐ—Completely enlightened— 
Chánh Biến Tri—See Anuttara-samyak-sambodhi 
and Samyak SambodhI. 

Universal Law: Định luật vũ trụ. 

Universal light: Light shining 
everywhere—Phổ quang (ánh sáng chiếu khắp 
uôn phương). 

Universal Light Buddha: Phật Phổ Quang. 
Universal light samadhi: Phổ quang tam muội. 
U 

q 


forms 


which 1s 


5 


niversal loving-kindness: Lòng từ ái bao 
uát. 

Universal-Manifest-Form-Enfity-Light 
Buddha: Phổ Hiện Sắc Thân Quang Phật. 
Universal manifestation: Phổ hiện—Buddhas 
and Bodhisattvas can manifest anywhere In any 
shape at will—Chư Phật và chư Bồ Tát có thể thị 
hiện bất cứ nơi đâu dưới bất cứ hình thức nào tùy 
ý. 

Universal menfal activifies associated with 
thought: Tâm sở tương ứng với tâm vương— 
There 
assoclated with every thought—Có năm loại tâm 
SỞ tương ứng với mọi tâm vương—See Five 
universal menfal actfivities associated with every 
thought. 

Universal Mental Factfors: Tâm Sở Phổ 
Thông—See Fifty-two mental states. 

Universal mercy: Đẳng Từ—Equal mercy 
toward all beings without distinction—Từ bị bình 
đẳng đối với hết thảy chúng sanh, không phân 
biệt. 

Universal message: Thông điệp quốc tế. 





are five universal mental activities 


3322 


Universadl mỉnd throuph  pracficing 
medfiation: Phổ trí —Trí hiểu biết rộng lớn nhờ 
tu tập thiển định—See Three kinds of major 
wisdom. 

Universal Monarch: Universal King— Chuyển 
Luân Vương. 

Universal Moonlight Brilliance Bodhisattva: 
Bồ Tát Nguyệt Quang Biến Chiếu. 





Universal naturce: Samafa (skÐ—— 
Bhutatathata—Bình đẳng tánh (chân như). 

Universadl observation: Phổ quán sát— 
According to the Flower Adornment Sutra, 


Chapter 38, there are ten kinds of universal 
observalon of Great Enlightening Beings. 
Enlightening Beings who abide by these can attain 
universal observaton of supreme wisdom of 
Buddhas—Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có 
mười môn phổ quán sát của chư Đại Bồ Tát. Chư 
Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời được đại trí huệ 
phổ quán sát vô thượng của Đức Như Lai—See 
Ten kinds of universal observatlon of Great 
Enlightening Beings. 

Universal Offering True Words: Phổ Cúng 
Dường Chân Ngôn. 

Universal pify and loving-kindness: Từ bi 
phổ—See Ten universals of a Bodhisattva. 
Universal powers: Omnipotence—Bình đẳng 
Lực—Lực phổ quát (vô ngại) —There are eight 
universal powers—Có tám pháp vô ngại—See 
Eight universal powers. 

Universal powers of the sỉix senses: Lục 
thức—See Eight universal powers (A). 
Universal preaching: Phổ thuyết. 
Universal Preaching Buddha: 
buddha (skt)—Phổ Thuyết Phật. 
Universal Purity Buddha: Phật Phổ Tịnh. 
Universal purity deva: Biến Tịnh Thiên— 
Universal Purity Deva, or the heaven of universal 
purity, the third of the third dhyana heavens—Tên 
của tầng trời thứ ba trong Tam thiền Thiên thuộc 
sắc giới (trên cõi trời nầy chỗ nào cũng tỏa khắp 
một thứ ánh sáng thanh tịnh)—See Deva (II). 
Universal Purity Heaven: Subhakrtsna (skÙ— 
Biến Tịnh Thiên—Pervasive Purity Heaven—See 
Third Dhyana Heaven (II) (3). 


Vipasyin- 





Universal realm of living beings: Bình Đẳng 

Chúng Sanh Giớ—Đẳng Chúng Sanh Giới—Phổ 

giới chúng sanh (gọi chung cho hết thấy chúng 

anh). 

Universal salyafion: 

1) Highest class preat car—Đẳng Nhất Đại Xa. 

2) Phổ độ—Universally to ferry across (to save 
or deliver all beings), ¡including helping 
people to leave home to become monks—Tế 
độ mọi người (Phổ độ chúng sanh). Mở rộng 
việc tế độ chúng sanh đáo bỉ ngạn, bao gồm 
cả việc thế phát độ Tăng. 

Universal shining: Phổ Chiếu—Chiếu khắp các 

nơi. 

Universal shining Swastika Samadhi: Phổ 

chiếu Kiết tường Tam muội—A profoundly 

meditative state that has the potential to destroy 

and end all suffering for sentient beings. The 

Buddha entered this samadhi before preaching the 

mantra because he wan(ed to bring all sentient 

beings wisdom, peace, tranquility and to end theIr 


sufering and brng about the state of 
enlightenment—Một trạng thái thiền định thâm 





sâu, hành giả có khả năng chấm dứt mọi khổ đau 
cho chúng sanh mọi loài. Đức Phật đã đi vào 
trạng thái đại định nầy trước khi thuyết giảng vì 
Ngài muốn mang lại cho họ trí huệ, an tịnh và 
chấm dứt mọi khổ đau để đạt đến trạng thái giác 
ngộ như Ngài. 

niversal storehouse: Tathagata-garbha (skt—— 
ạng lý (Như Lai tạng)—See Tathagata-garbha. 
niversal suffering: Trầm luân. 

niversal Sunlight Briliance Bodhisattva: 
ầ Tát Nhựt Quang Biến Chiếu 

niversal superhuman powers: Thần thông 
phổ—See Ten universals of a Bodhisattva. 
Universal and supernatural ïlluminafion: 
Supreme forms of Buddha enlightenmen—Đẳng 
diệu. 

Universal teaching: Viên Giáo—The Buddha”s 
final, perfect, bodhisattva, universal teaching as 
preached, 1.e., the Lotus and Nirvana Sutras— 
Giáo lý phổ cập và hoàn chỉnh của Đức Phật dành 
cho hàng Bổ Tát được thuyết giảng trong các 
Kinh Pháp Hoa và Niết Bàn—S§ee Eight Tien- 
T”a1 classifications of Sakyamuni”s teaching (A). 


U 
T 
U 
U 
B 
U 





3323 


Universal transformation: Universal change— 
Phổ hóa. 

Universal truth: Bình đẳng pháp—The 
universal or Iimpartial truth that all become 
Buddha—Nhất thiết chúng sanh bình đẳng thành 
Phật (chân lý phổ quát rằng tất cả chúng sanh đều 
sẽ thành Phật). 

Universal truth that all become Buddha: 
Impartial truth that all become Buddha—Bình 
đẳng pháp. 

Universal Understanding Buddha: Phật Phổ 
Minh. 

Universal vows: 
vows—đẳng nguyện). 
(A) Tổng Nguyện —Universal vows common to 
all Buddhas and Bodhisattvas, e.g. the four 
magnanimous vows, and the ten øreat vows Of 
Samantabhadra Bodhisattva; in contrast with 
Specific vows, e.ø. forty-eight of Amitabha— 
Thệ nguyện chung của chư Phật và chư Bồ 
Tát như Tứ Hoằng Thệ Nguyện và Thập 
Nguyện Phổ Hiển Bồ Tát, đối lại với thệ 
nguyện riêng như 48 nguyện của Đức Phật A 
Di Đà. 
The four 
Bodhisattva (four magnanimous Vows or four 
al-encompassing vows)—Bốn phổ nguyện 
lớn của Phật và Bồ Tát. *See Four universal 


Tổng nguyện (universal 


(B universal vows of a Buddha or 


` 


vows of a Buddha or Bodhisattva. 
Universal vows common to Buddhas: Bình 
Đẳng Nguyện—Đẳng nguyện—Phổ nguyện của 
chư Phật đều giống nhau. 
Universal way: Đạo Đẳng—The way or method 
is also universal—Phát tâm bình đẳng, nên đạo sở 
hành cũng bình đẳng —See Four virtues which a 
Buddha out of his Infinte heart manifest equally to 
all I). 
Universal Worthy: Phổ Hiền—See Universal 
Worthy Bodhisattva and Ten vows of respecfs of 
Samantabhadra Bodhisattva. 
Universal Worthy Bodhisattva: Bồ Tát Đại 
Hạnh Phổ Hiền—Bodhisattva of Great Conduct— 
Samantabhadra Bodhisattva foremost In practice. 
Bodhisattva who personifies the transcendental 
practices and vows of the Buddhas, usually 
depicted seated on a six-ftusked elephant (six 
paramitas). He 1s best known for his ten great 





vows which we recite every day 1n Dally reciting 
Sutra—Bồ Tát thực hiện hạnh nguyện siêu việt 
của chư Phật, thường cỡi voi sáu ngà tượng trưng 
cho lục Ba La Mật. Ngài nổi tiếng với mười hạnh 
nguyện mà chúng ta hằng trì tụng trong Kinh Nhật 
Tụng—See len vows of  respects of 
Samantabhadra Bodhisattva. 

Universalism (n): Phổ biến luận. 

Universalist (n): Người theo thuyết phổ quát. 
Universality (n): Tính phổ biến—Tính phổ quát. 
Universality of substance and the unreality 
of dharmas or phenomena: Thể Pháp—The 
view of the 
teaching” as confrasted with that of the “tripitaka 
teaching.”—Tính phổ quát hay sự không thật của 
chư pháp theo quan điểm của Thông Giáo, đối lại 
với quan điểm của Tạng Giáo. ** See Three 
modes of Sakyamuni”s teaching. 

Universalized đharmakaya: Bình đẳng pháp 
thân—Pháp tính pháp thân Bồ Tát từ bát địa trở 
lên (tịch diệt bình đẳng)—A stage in Bodhisattva 
development above the eighth stage—See Ten 
ørounds. 

Universally Auspicious Bodhisattva: Biến 
Cát Biến Cát là tên khác của Phổ Hiển Bồ 
Tát—Another name for Samantabhadra. 
Universally Expansive Bodhisattva: Bồ Tát 
Phật Quảng. 

Universally good mỉnd: Tâm Phổ Hiển— 
According to Sutra, 
Chapter 38, there are ten kinds of Uninersally 
Good Mind developed by Enlightening Beings. 
Enliphtening Beings establish these minds, they 
wil the skillful 
knowledge of the Enlightening Being Ủniversally 
Good—Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có 
mười tâm Phổ Hiền. Những Bồ Tát an trụ trong 
những tâm nầy sẽ mau thành tựu trí thiện xảo của 
Bồ Tát Phổ Hiển—See Ten kinds of Uninersally 
Good Mind developed by Enlightening Beings. 
Universally interactive: Sarvatraga (skt)——Tâm 
sở biến hành—See Fifty-one Dharmas interactive 
with the Mind. 

Universally operatfive: Biến Hành—Hoạt động 
khắp nơi, có mặt khắp nơi—Omnipresent. 


“nterrelated or ¡ntermediate 


the Flower Adornment 


soon be able to achieve 


3324 


Universally penctrafing: Viên Thông— 
Universally penetrating; supernatural power of 
omnipresence; by wisdom to penetrate the nature 
or truth of all things by wisdom—Đem giác tuệ 
tràn khắp thông hiểu tất cả đi vào cả pháp tính 
hay cái lý mà diệu trí chứng được (thể tính tràn 
ngập diệu dụng không trở ngại). 

Universally prevalenf cause: Sarvatgrata-hetu 
(sk)—-Biến Hành Nhân—According to the 
Abhidharma of the Kosa School, this is one of the 
sIx chief causes In the Theory of Causal Relation. 
The universally prevalent cause, a cause always 
connected with wrong views, doubts or Ienorance 
which produces all the errors of men—Theo A Tỳ 
Đàm của tông Câu Xá, đây là mộ trong sáu căn 
nhân trong thuyết nhân quả. Biến Hành Nhân là 
nhân luôn luôn liên hệ với những tà kiến, hoài 
nghỉ hay vô minh, tạo ra tất cả những sai lầm của 
con người —See Six chief causes in the Theory of 
Causal Relation. 

Universally pure heavens: The 
universally pure heavens where bodies and 
thinking are the same (the third dhyana heaven—— 
Tam thiền thiên)—Biến Tịnh Thiên, nơi chúng 
sanh chỉ có một thân và một tưởng giống nhau— 
See Nine realitles. 

Universally Radiant Moonlight Bodhisattva: 
Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ Tát—See 
Universally Radiant Sunlight Bodhisattva. 
Universally Radiant Sunligh(t Bodhisattva: 
Nhật Quang Biến Chiếu Bồ Tát —According to 
the Medicne Buddha Sutra, there are two 
Bodhisattvas named Universally Radiant Sunlight 
and Universally Radiant Moonlight, currently 
residing In the Medicine Buddha”s Land. They are 
leaders among the Immeasurable, uncountable 
hosts of Bodhisattvas in that land and will be the 
successors to that Buddha. They are able to 
maintan the preclous treasury of the Proper 
Dharma of the World Honored One, Medicine 
Master Vaidurya Liph(t Tathagata. Therefore, 
Sakyamuni Buddha said:”AII good men and 
women who have faith should vow to be born In 
that Buddha's Land.”—Bồ Tát Nhật Quang Biến 
Chiếu Theo Kinh Dược Sư, trong thế giới của 
Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang có hai vị Đại 
Bồ Tát tên là Nhật Quang Biến Chiếu và Nguyệt 





three 


Quang Biến Chiếu. Đây là hai vị đứng đầu chúng 
Bồ Tát nhiều vô số lượng của thế giới ấy, tuần tự 
kế vị thành Phật và cũng có khả năng nắm giữ 
kho tàng ngọc báu chánh pháp của Đức Thế Tôn 
Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Thế nên Đức 
Thích Ca Mâu Ni Phật nói: “Những thiện nam tín 
nữ có đức tin nên nguyện sanh về thế giới của 
Đức Phật ấy.” 

Universally shining: Biến Chiếu —Hào quang 
pháp thân Phật chiếu rọi khắp mọi nơi— 
Everywhere Illuminating. 

Universally Shining Buddha: Mahavairocana 
(sk)—Biến Chiếu Như Lai—Universally Shining 
Tathagata, 1e. another name of Vairocana. The 
sun, shining everywhere, name of an antique 
Buddha Vairocana. The chief obJect of worship of 
the Shingon sect in Japan—Tên gọi khác của Đức 
Đại Nhật Như Lai. Mặt trời chiếu sáng khắp cả, 
tên của một vị cổ Phật Tỳ Lô Giá Na, là đối 
tượng thờ phượng chánh của phái Chân ngôn bên 
Nhật—See Vairocana. 

Universally Shining Vajrasattva: Biến Chiếu 
Km Cang—Sec Fifeen bodhisattvas 
represent the Buddha”s dharmakaya, or spiritual 
body; wisdom In graciousness and a plerce or 
anegry form agaiInst evIl (ID). 

Universally supporting all realms of 
senfient beings: One of the ten doors of 
liberation—Khắp gia trì tất cả chúng sanh giới, 
một trong mười môn giải thoát—See Ten kinds of 
doors of liberation of Great Enlightening Beings. 
Universally transfer all meri(s and virtues: 
Phổ Giai Hồi Hướng —This is the last of the ten 
conducfs and vows of Samanftabhadra Bodhisattva. 
Universally transfer all merits and virtues means 
we will take all merits and virtues from the first 
vow, fo worshIp and respect, up to and including 
the vow to constantly accord, we universally 
transfer to all living beings throughout the dharma 
realm, we vow that all living beings are constantly 
peaceful and happy without sickness or suffering, 
we vow that no one wIÏll succeed in doing any evIl, 
we vow that everyone will accomplish all good 
deeds. We vow to stand in for beings and receIve 
all the extremely severe fruits of suffering which 
they bring on with their evil karma, we vow to 
liberate all beings and ultimately bring them to 


who 


3325 


accomplish unsurpassed Bodh—Đây là hạnh 
nguyện thứ mười trong Phổ Hiền Thập Hạnh 
Nguyện. Phổ giai hổi hướng là từ sự lễ kính ban 
đầu nhẫn đến tùy thuận chúng sanh, có bao nhiêu 
công đức thảy đều đem hồi hướng cho tất cả 
chúng sanh mọi loài thường được an lạc, không 
bịnh khổ, dứt trừ ác nghiệp, thành tựu nghiệp 
lành. Chúng sanh vì tạo tác quá nhiều ác nghiệp, 
chúng ta xin chịu thế để họ được an vui giải thoát. 
Universe (n): Loka (p & skÙ—Vũ trụ— 
Cosmos—Billion-World Universe—Dharma 
Realm—Open space——Ũniverse—World—World 
System—Cõi—Giới—Thế gian—See Four states 
Of unIverse. 

Universe of enduranee: Nhẫn giới (Saha 
world—thế giới Ta Bà). 


Universe as an expresion of the 
dharmakaya: Universal dharma-dhatu—Chu 
biến pháp giới. 


Universe in a grain of dust: Nhất Trần Pháp 
Giới—Whole In an atom—OÖne grain of dust 1s a 
microcosmo of the universe whole—Cả pháp giới 
trong một nguyên tử, cả vũ trụ trong nhất trần— 
Nhất trần là một vi vũ trụ của toàn vũ trụ. 
Universe is mỉnd only: Pháp Giới Duy Tâm— 
According to the Lankavatara Sutra and the Hua- 
Yen sutra, the universe 1s mind only—Theo Kinh 
Lăng Già và Kinh Hoa Nghiêm thì vạn hữu trong 
vũ trụ chỉ do tâm tạo. 

Universe of three thousand chỉliocosms: 
Major chiliocosmos—Đại Thiên Thế Giớ—A 
major chiliocosmos, a universe of 3000 great 
chiliocosmos—Vũ trụ của 3000 thế giới bao gồm 
1.000 tiểu thiên thế giới, 1.000 trung thiên thế 
giới, và 1.000 đại thiên thế giới—See Billion- 
World Universe. 

Universe is  vas( variety is the 
dharmakaya: Sum La Vạn Tượng Tức Pháp 
Thân —The universe In its vast varlety 1s the 
dharmakaya, or Buddha-body; In the esoteric 
school it is the Vairocana-body—Theo Hiển giáo 
thì pháp của tam thiên đại thiên thế giới là pháp 
thân. Theo Mật giáo thì pháp của tam thiên thế 
giới đều là hình tam muội da của Đức Đại Nhật 
pháp thân. 

University (n): Trường đại học. 


in 


Uninvited: Bất Thỉnh—Tự nguyện—Không 
được mời—Not to request—Voluntary. 
Uninvited friend: Bất thỉnh hữu—Bạn không 
được mời thỉnh—Bodhisattva—Bồ Tát. 
Uninvited preaching: Bất Thỉnh Pháp— 
Uninvited offering of the law, voluntarily 
bestowing its benefits—Thuyết pháp một cách tự 
nguyện vì lợi ích của chúng sanh. 

Unjust (a & n): Unfai—Bất công—Người bất 
công. 

Unknowable (a): Bất khả tr —Không thể biết 
được—See Anupalabdhya. 

Unknowledge: Anavabodha (p)—Bất giác hay 
không ý thức, không tỉnh giác, hay mê muội trong 
từng ý niệm. 

Unknown (a): Vô danh. 

Unknown to self or others: Mình và mọi người 
đều chưa biết. Đây là một trong tám loại thọ ký— 
This 1s one of the eight kinds of predicion—See 
Eight kinds of prediction. 
Unlawful (a): bất 
IIlegitimate—IIlicit. 
Unlawful sexual intercourse: 

Kàmamithyàcàra (skÐ——Tà dâm. 

Unlettered: Dốt—Ignorant—Tlliterate— 
Uninstructed. 

Unliberated mỉnd: Avimuttam-cittam (p)—Tâm 
giải thoát The unfreed sfate of consciousness or 
the state of mind that does not has any kind of 
emancipation or even partial emancipatlon— 
Trạng thái tâm không được giải thoát hay ngay cả 
viêc không được phần nào giải thoát. 

Unlimited: Vô Lượng —Vô tế ——Boundless— 
Countless——Immeasurable——Infinite—— 
Measureless——There are four 
characteristcs of a Bodhisattva: kindness, pIty, 
joy, and self-sacrifiee—Rất nhiều, không đong 
đếm hay đo lường được. Có bốn thứ vô lượng của 
vị Bồ Tát là Từ, Bi, Hỷ, Xả. 

Unlimited causation: Vô Tận Duyên Khởi— 
Unlimited influence of everything on all things 
and all things on everything, one of the Hua-Yen 
four principal uses of conditional causation—Một 
trong Tứ Duyên Sanh, tất cả các pháp cùng nhau 
làm duyên, hay ảnh hưởng không giới hạn của 
một vật trên mọi vật và của mọi vật trên một vật 





hợp pháp —lllegal— 





Infinite 


3326 


(theo một pháp mà dấy lên muôn pháp, duyên 
muôn pháp mà dấy lên một pháp hay trùng trùng 
duyên khởi). **See Theory of causation and Four 
pñncipal uses of conditional causation. 

Unlimited eye: Deva-Cakkhu (p)—Celestial 
(god or deva) eye—Heavenly eye——Attainable by 
men ¡in dhyana—Thiên nhãn hay mắt có tầm nhìn 
không giới hạn——Mắt của chư Thiên ở cõi trời sắc 
giới, nhưng người phàm tu thiển định vẫn đạt 
được loại mắt nầy (với thiên nhãn thì chẳng luận 
xa gần, trong ngoài, sáng tối, đều thấy được 
hết)—See Five kinds of eyes or vision. 
Unlimited indifference: Vô Lượng Xả—See 
Four Immeasurable minds. 

Unlimited or infñnite understanding of 
Dharma: Pháp giới vô biên trí—See Ten 
Buddha”s powers of understanding or wisdom, and 
Ten forms of understanding (B). 

Unlimited joy: Vô Lượng Hỷ—See Four 
1mmeasurable minds. 

Unlimited knowledge of a Buddha: Pháp Giới 
Vô Biên Trí —Unlimited or infinite understanding 
of the whole Buddha realm—Unimpeded or 
unlimited knowledge or omniscience of a Buddha 
1n regard to all beings and thinøs In his realm—Trí 
hiểu biết vô biên về Phật pháp giới. Đây là trí vô 
biên và siêu việt của chư Phật về pháp giới. 
nlimited Love: Vô Lượng Từ—See Four 
mmeasurable minds. 

Unlimited pifty: Vô Lượng Bi—See Four 
1mmeasurable minds. 

nlimited power of interprefafion: Vô Ngại 
Giải—See Unlimited power of reasoning. 
Unlimited power of reasoning: Patisambhida 
(p—Vô Ngại Giải—Four 
unlimited bodhisattva powers of Interpretation or 
reasoning, or unobstructed eloquences—Bốn pháp 
vô ngại của các Bồ Tát khi giảng thuyết hay lý 
luận—See Four Unobstructed Eloquences. 
Unlimited understanding of the whole 
Buddha-realm: Pháp giới vô biên trí—See 
Unlimited knowledge of a Buddha. 

Unlimited virtue: Giới Vô Hạn—See Precepts 
qI) (6). 

Unloose: 

I1) Disentangle—Cởi ra—Mở ra. 





= 


=- 


= 





unhindered or 


2) Explain—Expound—Giải thích. 

3) Let go—Release—Untie—Giải thoát. 
Unluckly: Không may—Bad. 

Unlucky sfars: Constellations irregular—Nạn 
bởi các vì sao lỗi độ—See Seven calamities (A). 
Unmada (sk: Ô ma—A demon or spirit of 
craziness or intoxication—Một loại quỷ điên và 
độc hại. 

Unmanifested acfivities: Vô Biểu Nghiệp— 
The unmanifested activities of the body, mouth, 
and mind; or Imnvisble power conferred at 
ordination; with 
activities—Nghiệp không biểu hiện của thân, 
khẩu, ý, đối lại với nghiệp biểu hiện—See Two 
kinds of activities of the body, mouth and mind. 
Unmeasurable: Không đo lường được 
Unmindful: Tâm bất tại——Inattentive. 


In COnfrast the manifested 


Unmovable: Unshakable—Constant—Bất 
chuyển. 


Unmoved: Ascala or Niscala or Dhruva (skt)— 
Immobile—Immovable—Motionless—Vô 
Động—The term 1s used for the unvarying or 
unchanging, for the pole-star, for fearlessness, for 
indifference to passion or tempfatlon—Từ được 
dùng để chỉ sự không thay đổi như cánh sao Bắc 
Đẩu, sự vô úy, và lãnh đạm trước cám dỗ hay dục 
VỌNE. 

Unmoved by externals: Ngoại Vô Vi (đối với 
ngoại cảnh chẳng động tâm hay giác quan chẳng 
bị khuấy động (mắt chẳng thấy sắc, tai chẳng 
nghe thanh, mũi chẳng ngửi hương, lưỡi chẳng 
nếm vị, thân chẳng tiếp xúc các thứ mịn màng, ý 
chẳng vọng niệm). 

Unmoved liberation: Bất Động Giải Thoát— 
Bất Động A La Hán —An Arhat who has attained 
to the state of being unmoved or liberation from 
being disturbed by the illusion of life—VỊ A La 
Hán đã đạt đến trạng thái bất động hay giải thoát 
khỏi sự trói buộc của phiền não trên đời. 
Unmoving sat of perfecftly clear 
understanding: Như như bất động, liễu liễu 
thường minh—Thus thus Unmoving— 
Understanding and perfect understanding— 
Through meditaton, we can atfain proper 
concentration, which 1s samadhi. If we realize this 
state, then we will be in a state of “Thus, thus, 


3327 


unmoving, understandineg and perfectly clear.' 
How can we reach this state? We must cultivate 
unftil we have no attachment to a self, then when 
we look Inside to contemplate our mind, we will 
not find it. When we look outside to contemplate 
our body, our body 1s also gone. When we look 
afar at all different things In the universe, none of 
those things exist either. That Is the time when 
“inside we find no body and mind, and outside we 
fnd no world.” This is a state of emptiness. 
However, we should not attach to this emptiness 
either. If we still hang on to this emptiness, then 
we are still clinging. Only when we can get rid of 
this emptiness, we can become one with, and the 
same as, the Dharma Realm. We will not be 
different in any way from empty space. This state 
1s called “samadhi°. This 1s an unmoving state of 
perfectly clear understanding. We must put in a 
period of vigorous effort and rid our mind of idle 
thougphts. Then “when not even one thoupht arIses, 
the entire substance comes Info view,` and we will 
discover our original face, 
identity—Qua thiển tập chúng ta sẽ đạt được 
thiển định, còn gọi là tam muội. Nếu chúng ta 
chứng được trạng thái “định” nầy, chúng sẽ sẽ ở 
trong trạng thái “như như bất động, liễu liễu 
thường minh.` Làm thế nào để đạt được trạng thái 
nây? Chúng ta phải tu tập như thế nào để không 
còn ngã chấp, khi không có ngã chấp thì khi quán 
sát tâm cũng không thấy tâm đâu nữa; quán hình 
sắc bên ngoài thì hình sắc cũng chẳng có; quán 
vạn hữu thì vạn hữu cũng mất. Đó là lúc trong 
không thân tâm, ngoài không cảnh giới, tất cả đều 
là không. Cái không nầy cũng không thể chấp 
trước nó, bởi nếu còn chấp trước vào cái “không” 
nầy thì cũng là một thứ chấp trước. Do đó, 
'không' cũng phải xả bỏ, chúng ta mới có thể 
cùng thế giới hợp nhất, ta và hư không chẳng còn 
øì phân biệt. Đó chính là chánh định. Định chẳng 
phải là một trạng thái mơ hồ, mà ngược lại rất 
sáng suốt, không lúc nào là không biết hết mọi 
sự, nhưng lúc nào cũng như như bất động. Muốn 
được vậy, chúng ta phẩi công phu tu tập, tỉnh tấn 
hết mực, trong tâm không một vọng tưởng, cho 
đến lúc một niệm chẳng có, thì cuối cùng sẽ thấy 
được “bổn lai chân diện mục.” 

Unnatural (a) Dị 
Extraordinary—Fantastic. 


our fundamental 


thường—Exceptonal— 


Unobstructed eloquences: Patisambhida (p)— 
Vô Ngại Biện—Vô Ngại Giả—Vô Ngại Trí— 
Four unhindered or unlimited bodhisattva powers 
Of Interpretatlon or reasoning, or unobsfructed 
eloquences—Bốn pháp vô ngại của các Bồ Tát 
khi giảng thuyết hay lý luận—See Four 
Unobstructed Eloquences. 

Unobstrucfted (unlimited)  eloquence ỉn 
delight speaking 
argument: Nhạo Thuyết Vô Ngại Trí —Pleasure 
1n speaking or argument of the law (Pratibhana)— 
Biện thuyết không chướng ngại, lời lẽ trôi chảy 
hợp với chánh lý—See Four Unobstructed 
Eloquences. 

Unobstructed (unlimited) cloquence 
Dharma: Dhammapatisambhida (p)—Pháp Vô 
Ngại Trí —Understand all the letters of the law 
(Dharma)—Thấu triệt văn pháp trong kinh điển 
không chướng ngại—See Four Unobstructed 
Eloquences. 

Unobstructed eloquence in intelligence: 
Patbhanapatsambhida (p)—Trí Biện Tài Vô 
Ngạ—According to Theravada Doctrine (The 
Path of Purification), knowledge about kinds of 
knowledge 1s discrimination of perspicuity. When 
a man is reviewing and makes any of the 
foregoing kinds of knowledge the obJect of his 
knowledge, then any knowledge in him that has 
knowledge as 1ts object 1s discrimminatlon of 
pe€rspicurty, and so 1s any knowledge about these 
aforesaid kinds of knowledge, which 1s concerned 
with details of their Iindividual domains, functions, 
and so on—Theo giáo thuyết Nguyên Thủy 
(Thanh Tịnh Đạo), trí biết về các loại trí gọi là trí 
biện tài vô ngại. Khi một người xét lại và lấy bất 
cứ loại nào trong các loại trí trên làm đối tượng 
cho hiểu biết của mình, thì bất cứ sự hiểu biết nào 
của vị ấy có đối tượng là trí thì gọi là trí biện tài 
vô ngại—See Four Unobstructed Eloquences. 
Unobstructed eloquence ỉn the Language: 
Nrutti-patisambhida (p)—Từ Ngữ Biện Tài Vô 
Ngạ—According to Theravada Doctrine (The 
Path of Puriicaton) knowledge 
enunciation of language dealing with meaning and 
law 1s the discrimination of language. There 1s the 
language that 1s individual essence, the usage that 
has no exceptions, and deals with that meaning 


or pleasure ỉn 0F 


in 


about 


3328 


and that law. Any knowledge falling within the 
caftegory concerned with the enunciation of that, 
with the speaking, with the utterance of that, 
concerned with the root-speech of all beinss, the 
Magadhan language that 1s Individual essence, in 
other words, the language of law (dhamma). This 
1sÃễ the Individual-essence language, such 
knowledge 1s discriminaton of language—Theo 
giáo thuyết Nguyên Thủy (Thanh Tịnh Đạo), trí 
biết về các từ ngữ đề cập đến nghĩa và pháp thì 
gọi là từ ngữ hay ngôn ngữ biện tài vô ngại. Có 
ngôn ngữ “tự tánh,' nghĩa là cách xử dụng nó 
không có ngoại lệ, chỉ để cập đến nghĩa ấy, pháp 
ấy. Bất cứ thứ gì thuộc phạm trù liên hệ đến sự 
nói lên ngôn ngữ ấy, thốt ra, phát ngôn nó, liên hệ 
đến ngữ ngôn căn để của mọi loài, ngôn ngữ 
Magadha tự tính, nói cách khác, là ngôn ngữ của 
pháp, bất cứ trí gì biết được, vừa khi nghe ngôn 
ngữ ấy được nói lên rằng đây là ngôn ngữ có tự 
tính hay đây không phải là ngôn ngữ có tự tính 
như vậy gọi là biện tài vô ngại về ngôn ngữ—See 
Four Ủnobstructed Eloquences. 

Unobstructed eloquence in the Law: 
Dhammapatisambhida (p)—Pháp Biện Tài Vô 
Ngạt—According to Theravada Doctrne (The 
Path of Purification), knowledge about law 1s the 
discrimination of law. Law (Dhamma) 1s briefÏy a 
term for a condition (paccaya). For since a 
condition necessitates whatever it may be, makes 
1t Occur or allows 1t to happen, 1t 1s therefore 
called law (dhamma). But in particular, the five 
things should be understood as law: any cause that 
produces fruit, the Noble Path, what 1s spoken, 
what Is profitable, what 1s unprofitable. When 
anyone reviews that law, any knowledge of his, 
falling within the category concenred with law, 1s 
the discrimination of law—Theo giáo thuyết 
Nguyên Thủy (Thanh Tịnh Đạo), trí biết về pháp 
gọi là pháp biện tài vô ngại. Pháp nói gọn là danh 
từ chỉ điều kiện hay duyên (paccaya). Vì điều 
kiện thì cần đến một cái khác làm cho nó phát 
sinh, khiến nó xãy ra, nên gọi là pháp (đhamma). 
Nhưng đặc biệt có năm thứ cần được hiểu là 
pháp: bất cứ nhân nào phát sinh ra quả, Thánh 
đạo, cái gì được nói lên, cái gì có lợi, cái gì không 
có lợi. Khi một người quán sát pháp ấy thì bất cứ 
hiểu biết nào của vị ấy về pháp gọi là biện tài về 
Pháp —See Four Unobstructed Eloquences. 


Unobstructed knowledge of the meaning: 
Atthapatsambhda (p)—Nghia Vô Ngạ— 
Understand deeply the meaning of the law. 
Unobstructed knowledge of the meaning, or the 
truth; complete knowledge, one of the four 
unobstructed celoquences of  Bodhisattvas. 
According to Theravada Doctrine (The Path of 
Purification), knowledge about meaning 1s the 
discrimination of meaning. Meaning (Attha) 1s 
briefly a term for the fruit of a cause (hetu). For in 
accordance with the cause 1t Is served, arrived at, 
reached, therfore 1t ¡1s called “meaning” ot 
“purpose.” But in particular, the five things should 
be understood as meaning: anything conditionally 
produced, Nibanna, meaning of what 1s spoken, 
result, and functional conscilousness. When 
anyone reviews that meaning, any knowledge of 
his, falling within the category concerned with 
meaning, is the discriminaton of meaning—Biết 
rõ nghĩa lý mà giáo pháp chuyên chở không 
chướng ngại. Hiểu biết thông đạt và giảng giải 
nghĩa lý chư pháp một cách trôi chảy không trở 
ngại, một trong tứ vô ngại của chư Bồ Tát. Theo 
Giáo Thuyết Nguyên Thủy (Thanh Tịnh Đạo), trí 
biết về nghĩa gọi là nghĩa biện tài vô ngại. Nghĩa, 
nói gọn là danh từ chỉ kết quả của một nhân 
(hetu). Vì phù hợp với nhân, nó được đạt đến, 
được phục vụ nên gọi là nghĩa hay mục đích. 
Nhưng đặc biệt năm thứ cần được hiểu là nghĩa: 
bất cứ thứ gì do duyên sanh, Niết Bàn, ý nghĩa 
những gì được nói, nghiệp quả, tâm duy tác. Khi 
một người quán sát nghĩa nầy, bất cứ hiểu biết 
nào của vị ấy thuộc về phạm trù liên hệ đến ý 
nghĩa, gọi là biện tài về nghĩa—See Four 
Unobstructed Eloquences. 

Unobstructed (unlimited) cloquence 
phrasing or form öof expression: Từ Vô Ngại 
Trí Can understand the law In any languages 
(Nirukti)—Thông đạt tự tại về ngôn từ trong bất 
cứ ngôn ngữ nào—See Four UDnobstructed 
Eloquences. 

Unobstructed faculties: Vô ngại tế căn—See 
Ten kinds of faculties of Great Enlightening 
Beings. 

Unobstructed liberation of all Buddhas: Vô 
ngại giải thoát của chư Phật. 


in 


3329 


Unobstructed mỉnds: All Buddhas abide ¡in the 
unobsftructed minds—Chư Phật trụ nơi tâm không 
chướng ngại—See Ten kinds of abode. 
Unobtainable (a): Anupalabhya—Beyond laying 
hold of—Unknowable—Bất Khả Đắc. 

l) Unknowable: That which cannot be known, 
no matter how hard one seeks. Beyond laying 
hold of, another name for “Void.”: Dù cho 
người ta có cố gắng đến như thế nào đi nữa 
cũng không thể nào biết được. Ngoài tầm 
nắm bắt, một tên khác của “Không”. 

2) All things are beyond the reach of knowledge 
because there are no such things as self- 
substance and its outward signs: Tất cả các sự 
vật đều bất khả đắc hay ở ngoài tầm hiểu 
biết, vì không có sự vật nào như tự tính và 
những tướng vẻ bên ngoài của nó cả. 

3) Apart from “Mind-Only” such notons as 
Brahma, etc, are not to be known: Ngoài 
“Tâm” ra thì những ý niệm như Phạm Thiên, 
vân vân đều bất khả đắc hay không thể biết 
được. 

4) Truth, realIty, 
unattainable and incomprehensible, for they 
are the marks of Suchness: Chân thực, thực 
tánh, tự tánh, vân vân là bất khả đắc và 
không thể hiểu được, vì đây là những tướng 
trạng của “như như.” 

Unobtainable thoughfs: Những tư tưởng không 

nắm bắt được —According to the Vajra Sutra: 

“Past thoughts can not be obtained, present 

thoughts can not be obtained, and future thoughfs 

can not be obtained.” Why can we not get at pasf 
thoughts? Because they have already gone by. 

What is the point of worrying over them? Why can 

we not get a present thoughts Because the present 

moment does not stop for even an Instant. lÝ we 
claim that this moment is the presenf, as soon as 
the words leave our mouth, that “present” has 
already gone by; time never stops. Why do we say 
that future thoughts can not be obtained? Because 
the future has not yet arrived. We may admit that 
1t has not yet come, but right then It arrives, so the 

“nof-yet-come” or future does not exist either. 

Therefore, the past, the present, and the future are 

three thoughts that can not possibly be obtained. If 

we can cultivate according to the Dharma that the 

Buddha spoke, then straiphtaway, we can realize 


Or Or self-nature are 





the state of Nirvana—Theo Kinh Kim Cang: 
“Tâm quá khứ chẳng có được, tâm hiện tại chẳng 
có được, tâm vị lai chẳng có được.” Tại sao tâm 
quá khứ chẳng có được? Bởi quá khứ đã qua rồi, 
quan tâm tới nó cũng chẳng được gì. Tâm hiện tại 
cũng chẳng có được vì trong hiện tại các niệm nối 
tiếp không ngừng. Chúng ta bảo đây là hiện tại, 
nhưng khi vừa nói xong thì cái hiện tại đó cũng đã 
trở thành quá khứ rồi, thời gian chẳng chịu ngừng 
lại. Tâm vị lai cũng chẳng có được, vì vị lai thì 
chưa tới. Cho nên ba tâm trong quá khứ, hiện tại 
và vị lai đều chẳng có được. Nếu chúng ta có thể 
tu hành y theo những gì Phật dạy thì chúng ta có 
thể đạt được trạng thái Niết Bàn. 

Unorthodox (a): Không phải là chính thống. 
Unpardonable (a): Không thể tha thứ được. 
Unpardonable siỉns: Sins of a monk that 
1nvolving his exclusion from the community——Tội 
không thể tha thứ được, tội khiến cho một vị Tăng 
có thể bị đuổi ra khỏi giáo đoàn—See Parajika. 
Unpardonable sins of Devadattfa: Những tội 
không thể tha thứ được của Đề Bà Đạt Đa—See 
FIve betrayals (TI). 

Unperturbed abstraction: Dhyana (skt)—Đà 
Da Diễn Na—Tĩnh Lự— Calm though—See 
Dhyana and Meditation. 

Unperturbed mỉnd: Thanh tâm (tâm không xao 
động). 

Unperturbedness: Bất động—One of the eight 
flavors of Nirvana—Một trong tám vị của Niết 
Bàn—See Eight savours (pleasures) of the 
Buddha`s nirvana. 

Unpleasant (a): Không thích thú—Không vừa 
ý—See Feelings. 

Unpleasant to the eyes: Dơ mắt —Khó nhìn. 
Unpleasant odor from dirty robes: Quần áo 
bẩn thỉu hôi hám—See Five signs of decay of 
people when approaching death. 

Unpleasant to the tongue: Khó nếm. 
Unpleasurable investigations: Những suy tư 
đến ưu—According to the Sangiti Sutta in the 
Long Discourses of the Buddha, there are six 
unpleasurable Iinvestigatons—Theo Kinh Phúng 
Tụng trong Trường Bộ Kinh, có sáu suy tư đến 
ưu—See SIx unpleasurable Investigations. 


3330 


Unpleasurable mark: Bất khoái tướng—See 
Ñine grades of arhats. 

Unprecedented: Never having happened—Chưa 
từng có trước kia. 

Unprecedented in history: Vô tiền khoáng 
hậu. 

Unproduced: Vô Vi—See Asamskrta. 
Unproduced dharma: Vô Vi Pháp—See 
Asamskrta dharma. 

Unproducfive: Anutpatti (p—Anutpada (skÙ— 
Ajata (skÐ—Non-brth—Not to be 

Exempt from rebirth—Sapless—Bất sinh. 
Unprofitable (a): Không có công dụng—Vô 
dụng. 

Unpropped samadhi: Anilambha (skÙ—Vô 
Duyên Tam Muội—Diêt Tận ĐÐịnh—Unpropped 
samadhi in which all mental functions cease to 
connect with environment and cease to function— 
Thiển định diệt hết tất cả tâm thức mà xa lìa sở 
duyên. 

Ungualified (out of the fullness of hỉs 
nature): Tùy tự ý ngữ —See Three modes of 
Buddha”s discourses. 

Unrai Wogihara (1869-1937): One of the 
German Buddhist the 
nineteenth century. He learned SanskrIt In 
Germany under Dr. Leumann. He edited the 
Mahayana texts and among his notable works are 
the “Mahavyupati” (Sanskrt-Chinese edition 
1915), the “Bodhisattva-bhumi” (1930), the 
“§phutartha-Abhidharmakosa-Vyukhya (1932), 
the “Abhisamayalankaraloka” (1932-1935), and 
the Saddharma-pundarika (1934). As professor at 
Taisho Ủniversity, he began compiling a Sanskrit- 
Japanese dictionary 1n collaboraion with K. 
Tsuchida and other members of the University 
staff, but this work was discontinued at his death. 
He gave an impetus to the study of Sanskrit by 
publishing a Sanskrit grammar in ]apanese—Một 
trong những học giả Phật giáo người Đức nổi 
tiếng vào thế kỷ thứ 19. Ông học tiếng Bắc Phạn 
tại Đức với Tiến Sĩ Leumann. Ông biên tập các 
kinh sách Đại Thừa và trong số các tác phẩm 
đáng chú ý của ông có bộ “Mahavyupatti” ấn bản 
Phạn và Hoa ngữ vào năm 1915, Bồ Tát Địa vào 
năm 1930, A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Chính Luận vào 
năm 1932, Hiện Quán Trang Nghiêm Luận từ 





reborn— 





eminent scholars 1n 


năm 1932 đến năm 1935, Diệu Pháp Liên Hoa 

Kinh năm 1934. Khi còn dạy tại Đại Học Taisho, 

ông đã bắt đầu việc biên soạn một cuốn từ điển 

Phạn-Nhật với sự hợp tác của K. Tsuchida và các 

thành viên khác trong ban giảng huấn Đại Học, 

nhưng công trình này bị bỏ dở khi ông qua đời. 

Ông đã tạo một sức đẩy cho việc học tiếng Phạn 

qua việc xuất bản một cuốn văn phạm Phạn Ngữ 

bằng tiếng Nhật. 

Unreal (a): 

I)  Vitatha (p & skÐ—Không thậ—Áo huyền— 
Vọng——False—Futile—Untrue—Vain. 

2) Màya (skUÙ— Deceptive—o giác —False 
feeling——IIIusive——Illusory——Unreal— 
Vague—See Illusion. 

Unreal dharmas: 

things or sensations, such as those perceived by 

the senses—Pháp của ngũ dục (sắc, thanh, hương, 
vị, xúc), vì thể của nó hư giả không thực nên gọi 
là “hư vọng pháp”. 

Unreal fancies: Passing thoughts—Phù tưởng. 

Unreal name: Giả Danh Hữu—The world of 

unreal names, Ie the phenomenal world of 

sentient beings. One of the three kinds of 
exIstence, things which exist only in name, 1.e. all 





Hư Vọng Pháp —Unreal 





things are combinatlons of other things and are 
empirically named—Còn gọi là chúng sanh thế 
gian, hay hữu nh thế gian. Tất cả các loại hữu 
tình trong thế gian đều là giả danh thế gian (vì 
hữu tình là danh tự giả thiết nơi ngũ uẩn chứ 
không có thực thể). Một trong tam hữu, mọi vật 
hiện hữu nhờ sự phối hợp của các vật khác và chỉ 
là gọi tên theo lối kinh nghiệm (như bốn thứ sắc, 
thính, hương, vị, xúc, nhân duyên hòa hợp với 
nhau để thành một cái gì đó trong một thời gian 
hữu hạn rồi tan hoại, chẳng hạn như sữa bò, kỳ 
thật là do bốn thứ ấy duyên hợp mà thành, chứ 
không bao giờ có cái tự thể của sữa). 
Unreal in phenomena: Tánh vô tướng—The 
doctrine that phenomena have no reality in 
themselves. 
Unreal and real: Non existent and existent— 
Abstract and concrete—Không Hữu—Không thật 
và thật. 
l) Non-existent and existent: Không hiện hữu 
và hiện hữu. 
2) Abstract and concrete: Trừu tượng và cụ thể. 


3331 


3) Negative and positive: Phú nhận và 
thừa nhận. 

Unreal thỉngs: 

Unreal dharmas. 


Hư vọng pháp—See 


Unreal and unclean world: Vọng trần— 
Muôn vật trên đời nầy vốn hư vọng và 
nhiễm cấu. 

Unreal wheel of life: Hư Vọng Luân— 
The wheel of transmigration—Vì sanh tử 
luân hổi chỉ là nương theo sở cảm của 
hoặc nghiệp hư giả, chứ thể của nó không 
phải là chân thực, nên gọi bánh xe sanh 
tử luân hồi là “hư vọng luân”. 





Unreal and without ego: Không vô ngã. 

Unreality (n): Sự hư vọng—Hư không—— 
Có hai loại không —Unreality means 
things do not exIst 1n reality. Unreality, 
that things do not exist 1n reality. Sunya 
(universality) annihiates all relatives. 
The “Empty` mode destroys the 1llusion 
Of sensuous perceptlon and construcfs 
supreme knowledge (prajna)—Không ở 
đây có nghĩa là sự vật không có thực 
chất. Không dĩ pháp nhất thiết pháp 
(không để phá cái hoặc kiến tư, nghĩa là 
phá tất cả các pháp quán sát cái tâm 
chẳng ở trong, chẳng ở ngoài, chẳng ở 
giữa, tức là không có thật). “Không” còn 


là sự phá bỏ ảo tưởng của cảm quan và 
sự kiến tạo tri thức tối thượng (prajna)— 
See Emptiness, Two voids, and Three 
voids. 

Unreality of the atman, the soul, the 
person: Ngã không (Nhân không)—See 
Two voids (A). 
Unreality of desire: 
desire—Ái giả. 


Falseness Of 
Unreality of one”s environment: Causes 
of erroneous Ideas—Vọng duyên—The 
causes of erroneous Ideas—Duyên là 
những sự vật trong và ngoài có quan hệ 
với thân ta, tất cả những cái đó đều là hư 
vọng cả. Chính những thứ đó là đầu mối 
tạo ra những tư tưởng sai lầm. 

Unreality or falseness of desire: Ái giả— 
Sự hư giả hay không thực của dục vọng. 
Unreality of form: Tướng Không—Forms 
of things are unreal—Forms are 
temporary names—The unrealty of 
form——The doctrine that phenomena have 
no reality In themselves, In confrast with 
that of Hinayana which only held that the 
ego had no reality—Yếu tố không của 
tướng. Giáo thuyết cho rằng vạn hữu giai 
không, đối lại với Tiểu Thừa cho rằng chỉ 
có cái “ngã” mới là không. 

Unreality of phenomena: Tướng vô tánh. 
I) Hữu VỊ Không: The unreality of the 
phenomena—Sự giả hợp không thực 
hay không có tự tính của chư pháp 
hữu vi. 

Tướng Vô Tánh: Unreal 
phenomena, I.e. turfle-hair or rabbIt”s 


2) 1n 
hom; the unreality of phenomena, one of 
the three kinds of unreality——Một trong 
tam vô tánh. Vạn hữu không thực, như 
lông rùa sừng thỏ (lấy biến kế sở 
chấp mà bàn luận lý không thì cái 


3332 


tướng do tâm tính toán cho là có thực ngã 
thực pháp, gọi là biến kế sở chấp tính). 

Unreality, reality, and middle doctrine: 

Không Giả Trung—See Three prongs of 

“Sunyata-Reality-Middle”. 

Unreality of all thỉngs: The emptiness of all 

things—Pháp Không—See Unreality of things, 

and Three sources of cultivation. 

Unreality of things: Pháp không. 

l) The non-reality of things: Pháp Không—The 
emptiness—Things are unreal—Everything 1s 
being dependent on something else and 
having no ¡individual existence apart from 
other things; hence the illusory nature of all 
things as being composed of elements and not 
possessing realityTánh không hay sự không 
thật của chư pháp. Mọi vật đều tùy thuộc lẫn 
nhau, chứ không có cá nhân hiện hữu, tách 
rời khỏi vật khác —See Two voids, and Three 
voids. 

2) Holding to the Idea of unreality of all things: 
Vô kiến—Nothing exists independently with 
a self-contained nature. This ¡1s one of the 
eight incorrect views—Cho rằng chư pháp là 
không thực, hay không thứ gì có thể tổn tại 
độc lập với bản chất tự ngã của chính nó. 
Đây là một một tám loại tà kiến—See Eight 
1ICOTT€Cf VI€WS. 

3) Voidness: The void—Không Đế—S§ee Nine 
truths or postulaftes. 

Unreality of unreality: Không không. 

Unrecordable (a): Avyakra or Avyakhàta 

(skÐ——Vô ký—See Avyakrta. 

Unredeemed (a): Not saved—Chưa được cứu 

rỗi. 

Unrefined manifesfation: Coarse form—Crude 

appearance—Crude form—Thô Tướng —The six 

ørosser or cruder forms of unenliphtenment or 

Ignorance mentioned 1n the sastra on the Prajna 

Sutra—Theo khởi Tín Luận đây là sáu thô tướng 

vô minh (chưa giác ngộ). 

Unrefined speech: Indecent speech—lImproper 

speech—Smart speech—Vọng ngữ (ỷ ngữ). 

Unrepaid debts: Túc Trái —The unrepaid debts 

from or sins of former Incarnations—Những nợ 

nần hay tội lỗi chưa trả trong tiên kiếp (tuy nhiên, 
chưa chuốc khổ quả, đến đời nầy mới thấy hiện ra 





các báo ứng, khổ dụng. Người ta thường nói “tiền 
oan túc trái,” nghĩa là những oan trái từ xưa, hay 
oán thù nợ nần năm cũ. 

Unreserved: Không cất dấu. 

Unrestrained: Vitakkacarita (p—Bẩm tánh 
phóng dật—Loose—Dstracted or discursive 
temperament—See Two kinds of affliction (C), 
and S1x kinds of temperament. 

Unretreating miỉnd: Tâm bất thố—See Ten 
profound minds. 

nrighteous (a): Unjust—Bất chính. 
nrighteousness (n): Sự bất chính— Sự bất 
công. 

Unrivalled: ExcellentUnequalled— 
Unmatched—Unsurpassed—Vô địch—Tối 
thắng—Tối ưu. 

Unsatisfied: Không thỏa mãn. 

Unsafisfied nature: Bản chất bất toại. 
Unsatfisfactoriness: Bất toại. 
Unsafisfactorines of condifioned states: 
Samkhara-Dukkhata (p)—Hành Khổ—According 
to Most Venerable Piyadassi in “The Buddha”s 
Anclent Path,” unsatisfactoriness of conditioned 
Sfates, 1s not of philosophical significance. Though 
the word “samkhara” implies all things subject to 





cause and effect, here in the context of “dukkha” 
the five groups or ageregates (pancakkhandha) 
are meant. They are the agøregafes of maftter, In 
this case the visible, tangible body of form, of 
Sensation, of perception, of mental formations and 
Of consciousness. They are known briefly as the 
pyscho-physical entty (nama-rupa). “Rupa” 
includes the physical agpregate and “nama” the 
remaining four ageregates. The combination of 
the five constitutes a sentient being. A being and 
the empirrical world are both constantly changing. 
They come ¡into being and pass away. All 1s In a 
whirl, nothing escapes this inexorable, unceasing 
change, and because of this transitory nature 
nothing 1s really pleasant. There 1s happiness, but 
very momentary, 1t vanishes like a flake of snow, 
and brings about unsatisfactoriness. This 1s why 
the Buddha In his formulation of the Noble Truth 
of Dukkha concluded with the words: “In brief, 
the five agpregates of grasping are suffering and 
unsatisfactory (dukkkha). This 1s what 1s called the 
of staf©es 


unsafisfactoriness conditioned 


3333 


(samkhara-dukkha)—Theo Hòa Thượng PIyadassi 
trong quyển “Con Đường Cổ Xưa,” tính chất bất 
toại nguyện của các pháp hữu vi (pháp do điều 
kiện tạo thành), đây là loại khổ có ý nghĩa triết 
lý. Dù từ Hành Khổ hàm ý tất cả cà pháp hữu vi, 
hay các pháp phải chịu tác động của nhân quả, 
hành khổ nhấn mạnh đến cái khổ của ngũ uẩn: 
sắc, thọ, tưởng, hành, và thức uẩn. Gọi ngắn gọn 
là Danh và Sắc (Nama-Rupa), thực thể Tâm-Vật 
Lý. Sự kết hợp của năm uẩn nầy tạo thành một 
hữu tình chúng sanh. Chúng sanh và thế gian, cả 
hai đều biến đổi không ngừng. Chúng sanh sanh 
rồi diệt, tất cả đều xoay vần, không có gì thoát 
khỏi sự biến đổi không ngừng và không thể ngăn 
cản nây được, và vì tính chất vô thường nầy mà 
không có gì có thể gọi là lạc thực sự. Có hạnh 
phúc, nhưng rất tạm bợ, nó tan biến nhanh như lớp 
tuyết mỏng trên sông, và gây nên bao nỗi khổ 
sầu. Đó là lý do tại sao Đức Phật trong phần 
thuyết giảng về Tứ Thánh Đế đã kết luận: “Năm 
uẩn là khổ.” Đây là cái mà chúng ta gọi là Hành 
Khổ. 


Unsatisfacforines duc to  impermanence: 
Viparinama-Dukkhata (p)—Hoại Khổ— 


According to Most Venerable Piyadassi in “The 
Buddha”s Ancient Path,” suffering comes under 
the catepgory of  unsatisfactoriness 
Impermanence. All the pleasant and happy 
feelings that even the feelings that a yogl or 
meditator experlences by attaning the four 
meditatve absorptions (jhana), come under the 
cafepgory of unsatsfactorines duc to 
impermanence, they 
(anicca), suffering (dukkha), and subject to change 
(Viparinamadhamma).  But the  suffering 
mentioned here 1s certainly not the pain and 
suffering that people in general endure. What the 
Buddha points out 1s that all things Iimpermanent 
are unsatisfactory. They suffer change every 
moment and this change brings about 
unsatisfactoriness; for whatever 1s Impermanent 1s 
unsatisfactory. That 1s, there 1s no lasting bÌiss— 
Theo Hòa Thượng Piyadassi trong quyển “Con 
Đường Cổ Xưa,” khổ được xếp vào loại khổ do 
tính chất vô thường. Mọi cảm thọ lạc, hỷ mà con 
người có thể cảm nhận đều tan biến và diệt mất. 
Như Đức Phật nói, ngay cả các cảm thọ mà một 
hành giả kinh nghiệm khi chứng tứ thiển cũng đều 


due to 


because are transient 


xếp vào loại hoại khổ nầy. Bởi vì chúng là vô 
thường, khổ, và phải chịu biến hoại. Tuy nhiên, 
đây không phải là cái khổ mà người ta phải chịu 
đựng. Điều mà Đức Phật muốn nêu ra ở đây là tất 
cả các pháp đều vô thường và khổ, các pháp nầy 
phải chịu định luật vô thường trong từng sát na, và 
chính định luật nây tạo ra khổ. Điều đó có nghĩa 
là không có hạnh phúc trường cửu. 
Unsatisfactory (a): Bất toại nguyện 
Unsatisfying: Dukkha (p)—Misery—Sorrow 
Suffering——Khổ (buôn khổ)—See Eight winds. 
Unscrupulous (a): Vô lương tâm. 
Unscrupulous people: Người vô lương tâm. 

U 





nsearchable (a): Inaccessible— 
Unfathomable—Không thể tìm hiểu được. 
Unselfishness: Lồng vị tha—Unselfshness ¡is 
one of the great vows of any true Buddhist. 
Unselfishness comes from the four kinds of 
boundless mind: Loving-kindness, compassion, 
Joy, and equanimity. Ủnselfishness 1s also one of 
the great vows of a Bodhisattva: “Above to seek 
bodhi, below to save (transform) beings.”—Lòng 
vị tha là một trong những đại nguyện của một 
người Phật tử chân chính. Lòng vị tha đến từ bốn 
tâm rộng lớn vô biên. Lòng vị tha bao gồm cả Từ 
Bi Hỷ Xả. Lòng vị tha còn là một trong những đại 
nguyện của một vị Bồ Tát: “Thượng cầu Phật 
đạo, hạ hóa chúng sanh.” 

Unsetfled: 
lIrresolute——Uncertain—Undecided—— 
Undetermined—Unfixed—Bất định. 

Unsetfledd beïing: Trung Hữu Chỉ Lữ—An 
unsetffled being In search of a new habitat or 
reincarnaton—Một chúng hữu tình đang tìm nơi 
tái sanh. 

Unsetled miỉnd: Viksipta-citta (skQ—Tán 
Tâm—-The  scattered, mnd.  A 
distracted or unsettled mind. Mind only good at 
1ntervals, In contrast with the settled mind—Tâm 
tán loạn hay tâm phóng dật, tâm đuổi theo lục 
trần không ngừng nghỉ, đối lại với định tâm. 
Unshakable (a): Constan—Unmovable—Không 
lay chuyển được—Bất Động—See Unmoved. 
Unshakable deliverance of miỉnd: Akuppa- 
ceto-vimutti (p)—Bất Động Tâm Giải Thoát— 
Unshakeable deliverance of mind. In the Long 
Discourses of the Buddha, the Buddha taught: 





Indeterninate——Indefinite—— 


Inattentive 


3334 


“Which one thing to be realized? Ủnshakeable 
deliverance of mind 1s one thing which needs be 
realized.”——Tâm giải thoát là tâm ở trạng thái bất 
động. Trong Trường Bộ Kinh, Đức Phật dạy: “Thế 
nào là một pháp cần được tác chứng? Bất động 
tâm giải thóat. Đó là một pháp cân được tác 
chứng.” 
Unshakable mỉnd: Tâm bất động—Ten kinds of 
unshakable mind (The Flower Adornment Sutra— 
Chapter 38——Detachment the World). 
Enlightening Beings who abide by these can attain 
the supreme unshakable mind of omnisclence— 
Có mười tâm bất động (Kinh Hoa Nghiêm—Phẩm 
38—Ly Thế Gian). Chư Bồ Tát an trụ trong pháp 
nầy thời được tâm bất động nhứt thiết trí vô 
thượng—See Ten kinds of unshakable mind. 
Unskillful (a): Bất thiện 
Unsolicited friend: Bất Thỉnh Hữu. 
l1) Thiện hữu tri thức—Good spiritual advisor— 
This term refers to Bodhisaftvas who act as 


from 


friends and benefactors unsolicited to all 

senfient beings. 
2) Những ân nhân không đợi 

Unsolicited benefactors. 
Unsolicited sutras: Udana (skt)——Impromptu— 
Vô Vấn Tự Thuyết Kinh-One part of the 
scriptures spoken volunfarily and not In reply to 
quesfions or appeals, one of the twelve parts of 
the Buddhist scriptures—Một trong mười hai bộ 
Kinh Tiếng Phạn gọi là Ưu Đà Na, tức là “Vô 
Vấn Tự Thuyết” nghĩa là Phật tự thuyết để răn 
chúng chứ không phải trả lời cho câu hỏi nào. 
Unsophisticated but honest: Phác ngọc hồn 
kim—Unworked jJade and natural gold—Chưa 
được dạy dỗ nhưng chân thật (ngọc chưa được 
giữa và vàng chưa được luyện, nhưng bản chất 
của ngọc và vàng thì lúc nào cũng tốt). 
Unspotfed (a): Tính tuyển—Trong sạch. 
Unstable (a): Không bền vững. 
Unstable things: Những điều không bền vững— 
There are three unstable things—Có ba điểu 
không bền vững—See Three unstable things. 
Unstained (a): Vimala (p & skt)—Thanh tịnh vô 
cấu. 
Unsteady in acf, word, and thoupght: Trạo 
Tán—One of the five hindrances—Một trong năm 
triển cái. Ba nghiệp thân khẩu ý không trong 


nài xin: 


sạch, thường thích lăng xăng huyên náo (Thân 
trạo là thích du chơi các trò hài hước, không ngồi 
yên tĩnh được lúc nào; khẩu trạo là thích ngâm 
nga ca hát, tranh cãi thị phi, làm những cuộc hý 
luận vô ích bằng những ngôn ngữ thế gian; ý trạo 
là tâm tính phóng dật, buông thả cho bám vào chư 
duyên). 

Unsteady light: Ánh chập chờn. 

Unsubmissive (a): Bất phục. 

Unsubstantiality:  No-selfF—Vô 

Anatman. 

Unsullied realm: Realm of pure dharma—Tịnh 

pháp giới. 

Unsurpassable: Ajita  (skQ—lInvincible—Vô 

Năng Thắng—A Dật Đa—Unconquerable, 

invincible, unsurpassable; especially applied to 

Maitreya—Uy đức rộng lớn không gì thắng nổi, 

chỉ Đức Di Lặc Bổ Tát (Từ Thị Bồ Tát) —See 

Ajta. 

Unsurpassable liberation: Vimutfanuttariyam 

(p)—Giải thoát vô thượng —See Three dharmas 

(XLIHD. 

Unsurpassable practfice: Patipadanuttariyam 

(p Hành vô thượng—See Three dharmas 

(XLIHD. 

Unsurpassable vision: Dassananuttariyam (p)— 

Kiến vô thượng—See Three dharmas (XLIII). 

Unsurpassed: 

l) Ajlita  (skÐ: 
Unequalled—Unmatched—Vô 
thắng—Vô thắng. 

2) Anuttara (skÐ: Peerless—Supreme—— 
Unexcelled—Vô thượng. 

Unsurpassed Buddha: Vô Thượng Phật. 

Unsurpassed desire: Sự mong muốn vô 

thượng—See Ten kinds of definitive mark of 

Great Enlightening Beings (6). 

Unsurpassed  forms of service: Pari- 

cariyanuttaiyam (p)—Hành Vô Thượng— 

According to the Sangii Sutta in the Long 

Discourses of the Buddha, this 1s one of the six 

unsurpassed things—Theo Kinh Phúng Tụng trong 

trường Bộ Kinh, đây là một trong sáu vô thượng—— 

See S1x unsurpassed things. 

Unsurpassed gains: Lợi Đắc Vô Thượng— 

According to the Sangii Sutta in the Long 


ngã—See 








Invineible—Unconquered—— 
địch —Tối 


3335 


Discourses of the Buddha, this is one of the six 
unsurpassed things—Theo Kinh Phúng Tụng trong 
trường Bộ Kinh, đây là một trong sáu vô thượng—— 
See SIx unsurpassed things. 

Unsurpassed Khnipht: Anuttara (skÙ)—Vô 
Thượng Sĩ—See Ten epithets of a Buddha. 
Unsurpassed Knight Taming Hero: Anuttara 
(skÒ—Vô Thượng Sĩ Điều Ngự Trượng Phu—See 
Ten epithets of a Buddha. 

Unsurpassed Knight-Taming and Subduing 
Hero: Anuttara Purusa-Damya-Sarathi (skt— 
Taming and Subduing Hero—Vô Thượng Sĩ Điều 
Ngự Trượng Phu—See Ten epithets of a Buddha. 
Unsurpassed Knight Who Understands the 
World: Anuttara (sk)—Vô Thượng Sĩ—See Ten 
epithets of a Buddha. 

Unsurpassed objects of recollection: Ức 
Niệm Vô Thượng——According to the Sangiti Sutta 
1n the Long Discourses of the Buddha, this 1s one 
of the six unsurpassed things—Theo Kinh Phúng 
Tụng trong trường Bộ Kinh, đây là một trong sáu 
vô thượng—See SIx unsurpassed things. 
Unsurpassed sights Kiến Vô Thượng— 
According to the Sangii Sutta 1n the Long 
Discourses of the Buddha, this 1s one of the six 
unsurpassed things—Theo Kinh Phúng Tụng trong 
trường Bộ Kinh, đây là một trong sáu vô thượng—— 
See Six unsurpassed things. 

Unsurpased thỉings heard: Văn Vô Thượng— 
According to the Sangii Suta in the Long 
Discourses of the Buddha, this is one of the six 
unsurpassed things—Theo Kinh Phúng Tụng trong 
trường Bộ Kinh, đây là một trong sáu vô thượng—— 
See Six unsurpassed things. 

Unsurpassed  trainings Học Giới Vô 
Thượng—According to the Sangiti Sutta in the 
Long Discourses of the Buddha, this 1s one of the 
SIX unsurpassed things—Theo Kinh Phúng Tụng 
trong trường Bộ Kinh, đây là một trong sáu vô 
thượng—See S1x unsurpassed things. 





Unsystematic affentfion: Ayoniso-manasikara 
(p)— Tác ý phi như lý—See Systematic attention. 
Untainted: Cao quý 

Untainted inexhaustible knowledge: Trí vô 
lậu vô tận—See Ten types of characteristics of 
manifestation of a Buddha (8). 


Untaintedness (n): Không nhiễm ô. 

Untalented and poor learning: Tài sơ học 
thiển (không có tài mà lại ít học). 

Unthinkable (a): Acintya (sk—Bất Khả Tư 
Nghì —Beyond comprehension—Beyond 
conception—Beyond thought or discussion— 
Beyond thought or descripion—Beyond thought 
and words——Inconceivable—Inexpressible— 
Surpassing thought—Không thể nào suy nghĩ 
được—Không thể nào hiểu được, vượt ra ngoài tư 
tưởng và biện luận hay tư tưởng và văn tự—See 





Ten kinds of imnconceivabllty of Great 
Enliphtening Beings. 
Untic: 


I1) Disentangle—Cởi ra—M ra. 

2) Explain—Expound—Giải thích. 

3) Let go—Release—Unloose—Giải thoát. 

4) Undo: Loose (bonds)—Giải kết. 

Unfie bonds: Loose bonds—Undo bonds—Giải 
kết. 

Untimely: Phi thời —Not proper or regulation 
time for meals—Không đúng lúc thọ thực. 
Untimely death: Hoạnh tử (chết bất đắc kỳ 
tử)—According to The Medicine Buddha Sutra, 
Salvaton Bodhisatva told Ananda that the 
Tathagatas mentioned countless forms of untimely 
death; however, there nine major forms of 
untimely death—Theo Kinh Dược Sư, Cứu Thoát 
Bồ Tát đã bảo Ngài A Nan là có chín thứ hoạnh 
tử—See Nine major forms of untimely death. 
Untimely death due to drowning: Chết 
chìm—Death by drowning—See Nine major 
forms of untimely death. 

Untimely death due to excecution by royal 
decree: Bị phép vua tru lục—Excecuted by royal 
decree—See NÑine majJor forms of untimely death. 
Untimely death due to falling of a mountain 
or a cHifẨ: Bị rơi từ núi cao xuống vực thẳm—See 
Ñine major forms of untimely death. 

Unfimely death due to fire: Chết thiêu —Death 
by fire—See Nine major forms of untimely death. 
Untimely death due to hunger or thirst: 
Chết vì đói khát khốn khổ—Death from hunger or 
thirst, for lack of food and water—See Nine major 
forms of untimely death. 


3336 


Unfimely death due to hunfing, gambling, 


debauchery, drunkennes or cexfreme 
dissipation: Losing one”s vifality to the demons 
thouph huntng, gambling, debauchery, 


drunkenness or ex(reme dissipation—S§a đọa đắm 
say nơi sự chơi bời, săn bắn, đam mê tửu sắc, 
buông lung vô độ, bị loài quỷ đoạt mất tỉnh khí— 
See Nine maJor forms of untimely death. 
Unfimely death due to lack of scientific sure 
but engaging in false pronouncements of 
earthly demons, heretfics or pracfitioners of 
black magie—Hoạnh tử vì thiếu sự chữa trị khoa 
học mà ngược lại lại tin theo những thuyết họa 
phúc vu vơ của bọn tà ma ngoại đạo, yêu nghiệt 
trong đời—See Nine major forms of untimely 
death. 

Unfimely death due to poison, incantations, 
evil mantras and demons-raised-from-the- 
death: Chết vì thuốc độc, ếm đối, rủa nộp, trù ẻo 
và bị quỷ tử thi làm hại—See Nine major forms 
of untimely death. 

Untimely death due to wild animals: Bị thú 
dữ ăn thị —Being devoured by wild animals— 
See NÑine major forms of untimely death. 
Untimely happenings due to external 
circumstances: Bất Đắc Kỳ Tử (vì tai nạn bất 
ngờ hay những biến cố bên ngoài)—See Four 
causes of death (The Buddha and His Teachings). 
Unfiringly: Không mỏi mệt. 

Untouchables (n): Giai cấp cùng đinh trong xã 
hội Ấn Độ——Members of the lowest castes of 
Hinduism, whom higher caste Indians must not 
touch—See Candala and Four castes In India. 
Unftrue (a) Vitatha (p)—Mihya (skÙ— 
Erroneous——False—Futile——Unreal 
Vọng (sai lầm). 

Untrue or misleading talk: Hư cuồng ngữ— 
See Five precepts (4). 

Untruth (n): Vitathabhavo (p)—Vitathata (skt)—— 
Không thật —Falsehood. 

Untruthfulness (n): Không chân thật. 
Untutored: Self-confiden——Vô Văn—-Tự tin 
(không cần được chỉ dạy). 

Unusual adaptafions: Dị phương 
Extraordinary adaptatlons, devices, or means— 


Vain 








tiện— 


Phương tiện đặc thù mà Phật dùng để xiển dương 


Nhất Nghĩa Đế. 
Unutterable (a): Bất Khả Thuyết— 


Unutterable—=Unmentionable——Indefinable—— 
Truth that can be thought but not expressed—— 
Chân lý không thể nói ra, không thể nào diễn tả 
được. 

Unvarying bhutafathata: One of the ten 
bhutatathata, also the eiphth of the ten grounds— 
Bất Tăng Giảm Chân Như, một trong mười chân 
như, cũng là địa thứ tám trong thập địa. 
Unwavering: Firm——Unshakable—Bất động. 


Unwholesome (a): Akusala—Bất thiện— 
NÑegative—EvIl. 

Unwholesome consciousness: Akusalacittani 
(p Tâm Bất Thiện—According to Bhikkhu 
Bodhi ¡1n Abhidhamma, there are twelve 


unwholesome consciousnesses—Theo Tỳ Khưu 

Bồ Đề trong Vi Diệu Pháp, có mười hai tâm bất 

thiện—See Twelve kinds of Unwholesome minds. 

Unwholesome consciousness of infinite: Tâm 

Bất Thiện trong Thức Vô Biên Xứ—See Twelve 

kinds of Immaterial-Sphere Consciousness. 

Unwholesome consciousnes of. infñinite 

space: Tâm Bất Thiện Hành trong Không Vô 

Biên Xứ—Unwholesome 

perfaining to the base of Infinite space, one of the 

kinds of Immaterial-Sphere 

Consciousness—See Twelve kinds of Immaterial- 

Sphere ConscIousness. 

Unwholesome consciousness of nothingness: 

Tâm Bất Thiện Hành trong Vô Sở Hữu Xứ— 

Unwholesome consciousness perfaining to the 

base of nothingness, one of the twelve kinds of 

Immaterial-Sphere Conscilousness—See Twelve 

kinds of Immaterial-Sphere Consciousness. 

Unwholesome courses of acfion: Bất thiện 

nghiệp đạo—See Ten unwholesome courses of 

action. 

Unwholesome deeds: Bất Thiện Nghiệp. 

(@)_ Negative karma: Akusala karma (skÐ——Black 
path—Unskillful action—Unwholesome 
deeds produce painful 
Unprofitable COUTS€S of 
Unwholesome deeds include the following, 
but not limited to—Bất thiện nghiệp sanh ra 
những hậu quả đau khổ: 


COnSCIOusness 


twelve 


wil results—— 


actlion—— 


3337 


1) Greed: Tham. 

2) Anger: Sân. 

3) Stupidity: S1. 

4) Arrogance: Mạn. 

53) Doubt: Nghi. 

6) Improper views: Tà kiến. 

7) Kiling living things: Sát. 

8) Stealing, or taking what 1s not given: Đạo. 

9) Sexual misconduct: Dâm. 

10) Wandering thoughts: Vọng. 

ŒI) According to The Path of Purification, ten 
unwholesome deeds are both unprofitable 
action and courses that lead to unhappy 
destines—Theo Thanh Tịnh Đạo, được gọi là 
bất thiện nghiệp vì chúng vừa là bất thiện mà 
vừa là con đường dẫn đến ác đạo: 

I1) KiHing living things: Sát sanh. 

2) Taking whatis not given: Trộm cắp. 

3) Sexual misconduct: Tà hạnh trong dục vọng. 

4) False speech: Vọng ngữ. 

5)_ Malicious speech: Ác ngữ. 

6) Harsh speech: Thô ngữ:. 

7)_ Gossip: Phù phiếm ngữ. 

8) Covetousness: Tham. 

9) Iil-wil: Sân. 

10) Wrong view: Tà kiến. 

Unwholesome elements: Bất Thiện Giới— 

According to The Long Discourses of the Buddha, 

Sangti Sufữa, kinds of 

unwholesome elements—Theo Trường Bộ, Kinh 

Phúng Tụng, có ba loại bất thiện giớ—See Three 

kinds of unwholesome elements. 

Unwholesome element of cruelty: Hại giớ_—— 

See Three kinds of unwholesome elemen(s. 

Unwholesome element of enmity: Sân giới— 

See Three kinds of unwholesome elemen(s. 

Unwholesome element of sensuality: Dục 

giới—See Three kinds of unwholesome elements. 

Unwholesome factors: Tâm sở bất thiện—See 

Fourteen unwholesome factors. 

Unwholesome invesfigatfion: Akusala-vitakka 

(sk)—Bất Thiện Tầm—According to The Long 

Discourses of the Buddha, Sangiti Sutra, there are 

three kinds of unwholesome 1nvestigatlon——Theo 

Trường Bộ, Kinh Phúng Tụng, có ba thứ suy nghĩ 

thiện—-See Three kinds of 

1nvestigation. 


there are three 





unwholesome 


Unwholesome invesfigafon of cruelty: 
Vihimsa-vitakko (sk)—-Hại tầm—See Three 
kinds of unwholesome 1nvesftigation. 
Unwholesome invesfigafon of enmify: 
Vyapada-vitakko (sk)—Sân tầm—See Three 
kinds of unwholesome 1nvesftigation. 
Unwholesome investigaftion of sensuality: 
Kama-vitakko (skt—Dục tầm —S§ee Three kinds 
of unwholesome 1nvestigation. 

Unwholesome karma: Bất thiện nghiệp—Bất 
Thện Nghiệp Môn—According to the 
Abhidharma,  there of 
unwholesome kamma—Theo A Tỳ Đạt Ma Luận 
(Vi Diệu Pháp), có ba cửa gây ra bất thiện 
nghiệp—See Unwholesome deeds, 'Two kinds of 
karma (B), Three doors of unwholesome karma, 
and Four types of kamma (karma) (D). 
Unwholesome Mental Factors: Tâm Sở Bất 
Thiện—See Fifty-two menfal states. 
Unwholesome mỉnd: Akusala citam (p)— 
Negative mind—Bất Thiện Tâm—§ee Fourteen 
unwholesome facfors. 

(ŒD The meanings of “Akusala cittam”—Nghĩa 


are three doors 


của “Tâm bất thiện Negative or 
unwholesome mind creates negafve or 
unwholesome thoughts (anger, hatred, 


harmful thoughts, wrong views, efc), speech 

(Iying, harsh speech, double-tongued, efc), as 

well as deeds which are the causes of our 

sufferinøs, mIS€Ty. 

Unwholesome or negative mind will destroy 

our inner peace and tranquility—Tâm bất 

thiện tạo ra những tư tưởng bất thiện (hận, 
thù, tổn hại và tà kiến, vân vân), cũng như 
những hành động gây ra khổ đau loạn động. 

Tâm bất thiện sẽ hủy diệt sự an lạc và thanh 

tịnh bên trong. 

According to the Abhidharma, unwholesome 

consciousnesses roofed 1n either “Greed,” or 

in “Delusion”: Theo A Tỳ Đạt Ma Luận (Vi 

Diệu Pháp), tâm bất thiện bắt nguồn từ các 

căn hoặc “Tham,” hoặc “Sân.” 

(A) Unwholesome 
greed (accompanied by greed)—Tâm Bất 
Thiện bắt nguồn từ căn “Tham”: 

l) Consclousness that accompanied by joy, 
assoclated with wrong view (the view that 


confusion and 


qI) 


COnSciousnesses rooted ¡n 


2) 


3) 


4) 


3338 


may be either reinforce the attachment from 5) Consciousness 


which the consciousness springs by providing 
1t with a rational Justification, or the view 
1tself may be an object of attachment In Its 
own riphÐ, unprompted (the absence of 
prompting), I.e. with Joy, holding the view 
that there Is no evil in stealing, a boy 
spontaneously steals an apple from a fruit 
stall: Tâm không bị xúi dục, đồng phát sanh 
cùng thọ hỷ, và liên hợp với tà kiến (tà kiến 
hoặc làm tăng trưởng sự chấp trước, hoặc tự 
nó là sự chấp trước), tỷ như một cậu bé bỗng 
dưng (không có sự xúi dục) ăn cắp trái táo từ 
quày trái cây một cách vui vẻ (đồng phát 
sanh với thọ hỷ), cho rằng việc ăn cắp nầy 
không có øì là xấu cả (liên hợp với tà kiến). 
Consciousness that accompanied by Joy, 
associated from wrong view, prompted (the 
presence of prompting), 1.e. with Joy, holding 
the view that there 1s no evil in stealing, a boy 
steals an apple through the prompting of a 
friend: Tâm bị xúi dục, đồng phát sanh cùng 
thọ hỷ, và liên hợp với tà kiến, tỷ như một 
cậu bé do sự xúi dục của bạn, vui vẻ ăn cắp 
một trái táo, cho rằng việc ấy không có gì là 
xấu cả. 

Consciousness that accompanied by jJoy, 
dissociated from wrong view, unprompted, 
1.e. with Joy, a boy steals an apple (without 
any prompting) from a fruit stall, khnowing that 
stealing 1s an evil deed (does not hold any 
wrong view): Tâm không bị xúi dục, đồng 
phát sanh cùng thọ hỷ, và không liên hợp với 
tà kiến, tỷ như cậu bé vì vui mà ăn cắp một 
trái táo từ quày trái cây, dù biết rằng làm như 
vậy là xấu (không liên hợp với tà kiến) và 
không do ai xúi dục. 

Consciousness that acompanied by Joy, 
dissociated from wrong view, prompted, 1.e. 
with Joy and prompting from a friend, a boy 
steals an apple from a fruit stall, knowing that 
stealing 1s an evil deed (does not hold any 
wrong view): Tâm bị xúi dục, đồng phát sanh 
cùng thọ hỷ, và không liên hệ với tà kiến, tỳ 
như có bạn xúi dục, một cậu bé vui vẻ ăn cắp 
một trái táo, dù biết rằng ăn cắp là xấu 
(không liên hợp với tà kiến). 


6) 


7) 


8) 


that by 
equanimify, associlated with wrong view, 
unprompted, 1.e. with neutral feeling (not Joy 
nor sorrow), a boy steals an apple, without 
any prompting, holding the view that there 1s 
no evil in síealing (does hold wrong view): 
Tâm không bị xúi dục, đồng phát sanh cùng 
thọ xả, và liên hợp với tà kiến, tỷ như một 
cậu bé bỗng dưng ăn cắp một trái táo một 
cách thản nhiên, không vui không buôn (thọ 
xả), không ai xúi dục, cho rằng việc ăn cắp 
nầy không có gì là xấu cả (liên hợp với tà 
kiến). 

Consciousness that by 
equanimify, associlated with wrong view, 


accompanied 


accompanied 


prompted, 1.e. with neutral feeling, prompting 
from a friend, a boy steals an apple from a 
fruit sfall, holding the view that there 1s no 
evil in stealing: Tâm bị xúi dục, đồng phát 
sanh cùng thọ xả, và liên hợp với tà kiến, tỷ 
như một cậu bé do sự xúi dục mà thản nhiên 
ăn cắp một trái táo, thấy rằng việc ăn cắp 
nầy không có gì là xấu cả (liên hợp với tà 
kiến). 

Consciousness that by 
equanimty, dissoclated from wrong view, 
unprompted, 1.e. with neutral feeling, without 
any prompting, a boy steals an apple even 
though he knows that stealing is an evil deed 
(dissassociated with wrong view): Tâm không 
bị xúi dục, đồng phát sanh cùng thọ xả, và 
không liên hợp với tà kiến, tỷ như một cậu bé 
bỗng dưng ăn cắp một trái táo, không ai xúi 
dục, dù biết rằng ăn cắp là xấu (không liên 
hợp với tà kiến). 

Consciousness that by 
equanimty, dissoclated from wrong view, 
prompted, wíh neutral feeling and 
prompting from a friend, a boy steals an 
apple, even though he knows that stealing 1s 
an evil deed (dissassoclated from wrong 
view): Tâm bị xúi dục, đồng phát sanh cùng 
thọ xả, không liên hợp với tà kiến, tỷ như một 
cậu bé, do sự xúi dục của bạn, bỗng dưng ăn 
cắp một trái táo, dù biết rằng ăn cắp là xấu 
(không liên hợp với tà kiến). 


accompanied 


accompanied 


1©. 


3339 


(B) Consciousnesses roo(ed 1n “hatred” 


(accompanied by hatred)—Tâm bắt nguồn từ 


căn “Sân”: 
l) Consclousness that accompanled by 
displeasure, assoclaed with aversion, 


unprompted, I1.e. with hatred a man murders 
another In a sponfaneous fit of rage: Tâm 
không bị xúi dục, đồng phát sanh cùng thọ 
Ưu, và có liên hợp với tà kiến, tỷ như do bởi 
một cơn sân hận nhứt thời (không mưu tính 
trước) mà một người có thể sát hại một người 
khác. 

2) Consciousness accompanied 
displeasure, with 
prompted, I1.e. with hatred one man murders 
another after premeditation: Tâm bị xúi dục, 
đồng phát sanh cùng thọ Ưu, và có liên hợp 
với tà kiến, tỷ như do bởi sân hận mà một 
người mưu tính và sát hại người khác. 

Consciousnesses 

(accompanied by delusion)—Tâm bắt nguồn 

từ “S1”: 

l) Consclousness that accompanied by 
equanimify, associated with doubt, i.e. due to 
delusion, a man doubts the enliehtenment of 
the Buddha or the efficacy of the Dharm as a 
way to deliverance: Tâm đổng phát sanh 
cùng thọ xả, và liên hợp với hoài nghi, tỷ như 
do bởi sĩ mê mà một người hoài nghi về sự 
giác ngộ của Đức Phật cũng như công năng 
giải thoát của giáo pháp của Ngài. 

2) Consclousness that accompanled by 
equanimify, associated with restlessness, 1.e. 
due to delusion, a person 1s so distracted In 
mind that he can not focus his mind on any 
object: Tâm đồng phát sanh cùng thọ xả, và 
liên hợp với phóng đật, tỷ như vì sĩ mê mà 
một người có tâm phóng dật không thể nào 
chú tâm được vào một để mục. 

Unwholesome mofivafion through cruelty: 

Hại bất thiện tư duy——See Three dharmas (VII). 

Unwholesome mofivafion through enmity: 

Sân bất thiện tư duy—See Three dharmas (VI). 

Unwholesome mofivation through 

sensuality: Dục bất thiện tư duy—See Three 

dharmas (VI). 


that 
associated 


by 


aV€rsion, 


( roofed ¡1n  “Delusion” 


~< 


Unwholesome Occasional Mental Eactors: 
Tâm Sở Bất Thiện Riêng Biệt—See Fifty-two 
menrfal states. 

Unwholesome perceptfion: Bất Thiện Tưởng— 
According to The Long Discourses of the Buddha, 
Sangti Suữra, kinds of 
unwholesome perception—Theo Trường Bộ, Kinh 
Phúng Tụng, có ba loại bất thiện tưởng—See 
Three kinds of unwholesome perception. 
Unwholesome percepfion of cruelty: Hại 
tưởng (hại bất thiện tưởng)—See Three dharmas 
(X), and Three kinds of unwholesome perception. 
Unwholesome perception of enmify: Sân 
tưởng (sân bất thiện tưởng)—See Three dharmas 
(X), and Three kinds of unwholesome perception. 
Unwholesome perceptfion of sensuality: Dục 
tưởng (dục bất thiện tưởng)—See Three dharmas 
(X), and Three kinds of unwholesome perception. 
Unwholesome qualifies: Unwholesome roots— 
Bất thiện căn—See Three bad qualities. 
Unwholesome roofs: Bất Thiện Căn— 
According to the Long Discourses of the Buddha, 
Sangtti Sutra, there are three bad (unwholesome) 
roofs or qualiles—Theo Kinh Trường Bộ, Phúng 
Tụng Kinh, có ba bất thiện căn—See Three bad 
qualities. 

Unwholesome root of Anger: Doso akusala 
mulam (p)—Sân Bất Thiện Căn—See Three 
dharmas (II), and Three unwholesome roots. 
Unwholesome roof of delusion: Moho akusala 
mulam (p)—S¡ bất thiện căn—See Three dharmas 
q1). 

Unwholesome root of Desire: Tham Bất Thiện 
Căn—See Unwholesome root of Greed. 
Unwholesome root of Greed: Lobho akusala 
mulam (p)—Tham Bất Thiện Căn—See Three 
dharmas (II), and Three unwholesome roots. 
Unwholesome root of Hatred: Sân Bất Thiện 
Căn —See Unwholesome root of Anger. 
Unwholesome roof of Stupidity: 
Unwholesome root of Ignorance or Delusion—S1 
Bất Thiện Căn—See Three unwholesome roots. 
Unwholesome rules and ceremonies: Bất 
Thiện Luật Nghi —See Rules of ceremonies. 
Unwholesome thought: Bất Thiện Tư Duy— 
unwholesome thoughts are the three root causes 


there are three 





3340 


of all evil, namely: thoughts of lust (craving), hate 
and delusion. According to The Long Discourses 
of the Buddha, Sangiti Sutra, there are three kinds 
of unwholesome though—Những tư duy bất thiện 
ở đây là ba nhân căn để của mọi điều ác, đó là tư 
duy tham dục, tư duy sân hận, và tư duy sĩ mê. 
Theo Trường Bộ, Kinh Phúng Tụng, có ba loại bất 
thiện tư duy—See Three kinds of unwholesome 
thought. 

Unwholesome thought of cruelty: Vihimsa- 
vitakko (p)—Hại tầm—Hại tư duy—See Three 
dharmas (VD, and Three kinds of unwholesome 
thought. 

Unwholesome thought of enmity: Vyapada- 
vitakko (p)—Sân tầm—S§ân tư duy—See Three 
dharmas (VD, and Three kinds of unwholesome 
thought. 

Unwholesome thought of sensuality: Kama- 
vitakko (p)—Dục tầm—Dục tư duy—See Three 
dharmas (VI), and Three kinds of unwholesome 
thought. 

Unwholesome Universal Mental Eactors: 
Tâm Sở Bất Thiện Phổ Thông—S§ee Fifty-two 
mental states. 

Unwilllingness to share the truth: Khan 
Pháp —Mean and grudging of the Truth to others, 
unwillingness to part with it —Lòng khan tham 
không muốn chia sẻ chân lý đạo pháp cho người 
khác. 

Unwise man: Người ngu—Người vô trí— 
According to Buddhism, unwise man 1s one who 1s 
not well-trained in true sage”s teaching and does 
not pay proper attention to things that should be 
affented to (deserving or worthy of attention). 
Such a man 1s always enshrouded n the Jjungle of 
Wrong views cannot escape the cycle of births and 
deaths which binds all sentient beings to the 
Triple World—Theo Phật giáo, người vô trí là 
người không khéo tu tập giáo pháp của các bậc 
hiển trí chân chánh nên không để ý gì đến những 
điều đáng được để ý. Một người như vậy luôn 
luôn bị vây hãm trong rừng tà kiến, nên không thể 
thoát ra khỏi vòng luân hôi sanh tử đã trói buộc 
nhất thiết chúng sanh vào tam giới. 

Unwise people: Người ngu—See Unwise man. 
Unwitfingly: Không chủ ý. 

Unwritten laws: Luật bất thành văn. 


Unwritten sacred literature: Thánh Điển 
Không Văn Tự —The Buddhist community, quite 
different from that of the Brahmans, was an 
assortment of all four castes coming from all 
quarters, and was not suitable for a serlous recital 
of the holy words. Therefore, Buddhism had no 
Wriffen sacred literature for so many cenfuries in 
India. The result was an Imperfect transmission. 
Fearing the loss and distortion of the original 
teachings, King Vattagamani of Ceylon gave 
orders to commit the whole literature to writing in 
Sinhalese characters, about the year 80 B.C. 
According to Prof. Junjro Takakusu in the 
Essentials of Buddhist Philosophy, the whole 
collection of the sacred literature authorized by 
the Council was not written on paper or palm leaf 
during a period of about four hundred years. Ít 1s 
well known that Brahmanism has never written 
down 1s Vedic literatire even to this day, 
especially those revealed texts called “Hearing” 
(Srut). We may Imagine that Buddhism simply 
followed the example of the older religion, but 
there were other reasons as well. First, they dare 
not desecrate the sweet voice and kindly words of 
the Blessed One by puting them down ¡n the 
profane letters of a foreign origin. The Buddha 
had once forbidden the translaton of his words 
1nto the Vedic sanskrit. How much less would 1t 
please him to wrie his words In the foreign 
Accadian alphabet, which was used only for 
commercial and popular purposes? Secondly, the 
language they adopted in the council was, 1n all 
probability, a commingled one, something like the 
Pali language, that 1s, the language of Pataliputra. 
lt was not advisable that their sacred language 
and literature should be open to the pubilic, 
especilally when there were some dissenting 
elders of a free-thinking tendency. Thirdly, to put 
the Buddha”s holy words to letters migpht have 
seemed to them a sacrilege just as depicting his 
sacred image In painting or sculpture. At any rate, 
the whole literature was kept in memory and was 
not committed to writing until about four cenfurIes 
later—Cộng đồng Phật tử, trái hẳn với cộng đồng 
Bà La Môn, là một tập hợp của cả bốn giai cấp 
đến từ mọi phương hướng, và đã không thích hợp 
cho việc tụng đọc cẩn thận các Thánh ngôn. Vì 
thế mà trong nhiều thế kỷ Phật giáo đã được lưu 


3341 


truyền tại Ấn Độ qua phương cách không văn tự. 
Kết quả là cuộc lưu truyền thiếu sót. Vì sợ thất 
lạc và xuyên tạc từ những giáo thuyết nguyên 
thủy, nên vua Vattagamani của Tích Lan đã ban 
lệnh ghi chép toàn bộ văn học viết bằng chữ Tích 
Lan, khoảng năm 80 trước Tây Lịch. Theo Giáo 
Sư Junjiro Takakusu trong Cương Yếu Triết Học 
Phật Giáo, toàn bộ kết tập của Thánh điển do đại 
hội san định chưa được viết trên giấy hay lá thốt 
nốt suốt thời gian gần 400 năm. Dĩ nhiên, ngay 
cho đến hôm nay Bà La Môn giáo cũng chưa viết 
ra văn học Vệ Đà, nhất là những sách mệnh danh 
là “khải thị lục.” Chúng ta có thể tưởng tượng, 
đạo Phật đã giản dị noi gương nên tôn giáo xưa 
hơn, nhưng cũng còn có những lý do khác nữa. 
Trước hết các ngài đã không dám tục hóa âm 
thanh dịu ngọt và những lời êm ái của Đức Thích 
Tôn bằng cách đặt chúng vào những văn tự mạo 
phạm có nguồn gốc ngoại lai. Phật đã có lần cấm 
dịch những lời của Ngài thành tiếng Sanskrit của 
Vệ Đà. Thế thì Ngài sẽ í hài lòng hơn nếu viết 
những lời của Ngài trong mẫu tự của học thuật 
thế gian, vốn chỉ được dùng cho mục đích thương 
mại và bình dân. Thứ hai, ngôn ngữ mà các ngài 
chấp thuận trong đại hội rất có thể là một thứ 
tiếng hỗn chủng, gần giống tiếng Ba Li, đó là 
tiếng Hoa Thị (Pataliputra). Thật không thích hợp 
nếu ngôn ngữ và văn học linh thiêng của các 
Ngài phải mở ra cho quần chúng, nhất là khi có 
một số trưởng lão có dị kiến theo khuynh hướng 
tự do tư tưởng. Thứ ba, đặt những Thánh ngôn của 
Phật vào văn tự có thể coi là mạo phạm cũng như 
miêu tả thánh tượng bằng hội họa hay điêu khắc. 
Dù sao, toàn bộ văn học được duy trì trong ký ức 
và không được phép viết trải qua khoảng bốn thế 
kỷ. 

Unyielding desire fo seek ommniscience: Sự 
mong muốn cầu nhứt thiết trí không thối 
chuyển—See Ten kinds of definitive mark of 
Great Enlightening Beings. 

Unyoking: Ly Ách—According to the Sangiti 
Suffa In the Long Discourses of the Buddha, there 
are four unyokings—Theo Kinh Phúng Tụng trong 
Trường Bộ Kinh, có bốn ly ách—See Four 
unyokings. 

Unyoking from becoming: Ly Hữu Ách—See 
Four unyokings. 


Unyoking from ignoranee: Ly Vô Minh Ách— 
See Four unyokings. 

Unyoking from sensuality: Ly Dục Ách—See 
Four unyokings. 

Unyoking from wrong views: Ly Kiến Ách— 
See Four unyokings. 

p to now: Đến nay——Up until now—Till now. 
ps and downs of the five skandhas: 
Suffering associated with the five skandhas—Ngũữ 
ấm thạnh suy—S§ee Eight sufferings. 

Ups and downs of life: Ba chìm bẩy nổi. 
Upacaru (skt): Ô Ba Giá Lô—Name of a 
Cakravartiraja—Tên của một vị Chuyển Luân 
Vương—See Cakravatin”s 
Cakravartira]a. 
Upacchedadarsana (skt: Amnihilation-view—— 
Đoạn Kiến—See Holding to the view of total 
annihilation. 
Upacchedaka-kamma 
karma——Đoạn nghiệp. 
Upada (skt): Birth—Sanh—See Three forms of 
all phenomena. 

Upadana (p): Thủ ——Appropriatng to one”s 
selfF -Attachment—Grasping—Oraspng at or 
clinging to exixtence—Laying hold of Chấp 
thủ——Tâm tham ái dính chặt vào đối tượng không 
buông rời—See Twelve conditions of cause and 
effect. 

() An overview of “Upadana”: Tổng quan về 
“Thủ”—Clinging to existence, the ninth link 
1n the Chain of Causation. The act of taking 
for one”s self. All attachments that create 
bonds that beings to existenceand drive them 
from rebirth to rebith. The objects of 
attachment are consttuted by the five 
skandhas. According to the Chain of 
Causaton or Chain of Conditioned Arising, 
craving or attachment causes consciousness to 
take possession In a womb and thus Insfigafes 
the arising of a new existence—Thủ là mắc 
xích thứ chín trong Thập nhị nhơn duyên), là 
sự ràng buộc vào sự tổn tại. Mọi ràng buộc 
đã trói chặt con người vào sự tổn tại và dẫn 
dắt người ấy đi từ sự tái sanh nầy đến sự tái 
sanh khác. Những đối tượng ràng buộc là ngũ 
uẩn. Nếu căn cứ vào thập nhị nhân duyên thì 





U 
U 


wheel and 


Destructive 


(p): 


3342 


ham muốn khiến chúng sanh tìm bụng mẹ và 

từ đó dẫn tới một cuộc luân hồi mới. 

Other meanings of “Upadana”—Những nghĩa 

khác của “Thủ”: 

1) To keep: To guard—Giữ lấy. 

2) Clinginng: Upadana (skt—Attachment— 
Clinging to existence—Grasping—Laying 
hold of —Holding on to—To be attached to— 
To be held by_—Chấp Thủ—Nắm giữ—Chấp 
trước đối với cảnh giới mà mình đang đối 
diện. 


qI) 


3) A term used to indicate “love” or “desire.”: 
Từ dùng để chỉ “Ái”. 

4) A term for vexing passlons and illusions: Từ 
dùng để gọi “Phiển não”. 

53) One of the twelve nidanas, the graspIng at or 
holding on to self-existence and things: Một 
trong 12 nhân duyên, chấp trước vào sự hiện 
hữu của mình và sự vật. 

Upadana-Skandha: Uẩn—See Skandha. 

Upadesa (skt: Luận Nghị Ưu Ba Để Xá— 

Dogmatic treatise, the twelfth and last section of 

the canon—Còn gọi là Ô Ba Để Thước, Ưu Bà 

Đề Xá, Ô Ba Đệ Thước, hay Ưu Ba Thế Xá. Nghị 

luận, phần thứ 12 và cũng là phần chót trong tam 

tạng kinh điển. **S$ee Tripitaka, and Twelve 

SUr4S. 

Upadesana (skQ: Nghiệp thanh—Mục đích 

cách —This Is one of the eipht cases of nouns In 

Sanskri—Nghiệp thanh hay mục đích cách. Đây 

là một trong tám trường hợp chuyển thanh trong 

Phạn ngữ (subanta)—See Eight cases of nouns in 

SanskrIt. 

Upadhi-nirvana (skt): Ô Ba Đề Niết Bàn—The 

suffering or wretched condition of heretics—Hữu 

khổ niết bàn hay niết bàn khổ đau của ngoại đạo 

(loại niết bàn chưa thoát khỏi tam khổ). 

Upadhi (skt): Substratum of rebirth —Ô Ba Đề 

(cơ sở của sự tái sanh). 

Upadhi-nirvana (skt): Ô Ba Để Niết Bàn—Hữu 

Dư Niết Bàn—See Saupadisesa-nibbana. 

Upadhyaya (skt): Hòa Thượng. 

1) Most 
Thượng—This 1s one of the five reverence- 
fields which belong to the eight fields for 
cultivating blessedness—Đây là một trong 
năm Kính Điển thuộc tám ruộng phước 


Venerable—Preaching monks—Hòa 


điển -See Eight fields for 
blessedness and Venerable. 
2) Ô Ba Đà Da (Hòa thượng)—Master— 


Teacher—Preceptor—Most venerable in an 


cultivating 


abbot who teaches and controls (1s 
responsible for observance of) rites, rules and 
preceps ¡in the order or monastery 


community—GIới giáo thọ, người có nhiệm 
vụ giảng dạy và kiểm soát sự tôn trọng nghi 
lễ và quy tắc kỷ luật trong giáo đoàn hay tự 
viện. 

3) Hữu Ba Đệ Da Dạ —Hòa Thượng ——lIn India a 
teacher especially of the Vedangas, a term 
adopted by the Buddhists and gradually 
applied to all monks—Bên Ấn Độ từ nầy 
dùng để gọi một vị thầy, đặc biệt là thây dạy 
kinh Vệ Đà. Phật tử chấp nhận từ nầy và dần 
dần quen gọi chung cho chư Tăng. 

Upaghataka (p) Nghiệp Tiêu Diệt—See 

Destructive karma. 

Upagup(fa (skt): Tổ Ưu Ba Cúc Đa—A Sudra by 

birth, who entered upon monastic lie when l7 

years of age. He was renowned as almost a 

Buddha, lived under king Asoka, and teacher of 

Asoka, and 1s reputed as the fourth patriarch, 100 

V©€arS According to the 

Mahavamsa Commentary the 

Manjusrimulakalpa, Ananda asked his dharma 

herr Sanavasa to protect the religion after his 

demise and to ordain Upagupta, a cilzen of 

Mathura, to become the fourth patriarch of Indian 

Ch'an Sect. He foretold that, according to the 

prophecy of the Buddha, Upagupta would become 

a Buddha but not a Sambuddha—UƯu Ba Cúc Đa: 

Upagupta—Người sanh ra trong giai cấp Thủ Đà 

La (giai cấp hạ tiện nhất trong xã hội Ấn Độ), gia 

nhập Tăng đoàn lúc 17 tuổi. Ngài nổi tiếng như 

một vị Phật, dưới triều vua A Dục, và là thầy của 
vua A Dục, ngài đã trở thành vị tổ thứ tư của Ấn 

Độ, 100 năm sau ngày Phật nhập Niết Bàn. Theo 

bộ Đại Sử và bộ Văn Thù Căn Kiếp, ngài A Nan 

bảo đệ tử của mình là Thương Na Hòa Tu hãy 
bảo hộ Phật giáo và truyền pháp lại cho Ưu Ba 

Cúc Đa, ngươì xứ Ma Thâu La, làm tổ thứ tư của 

Thiển Tông Ấn Độ. Chính ngài A Nan đã nói lại 

theo lời thọ ký của Đức Phật thì Ưu Ba Cúc Đa sẽ 

trở thành một vị Phật, nhưng không phải là một vị 


after the nirvana. 


and 


3343 


Đẳng Giác Phật See Twenty eight Indian 

Patriarchs (4). 

Upakesini (skt: Ô Bà Kế Thiết N—One of the 

messengers of Manjusri—Một trong những sứ giả 

của Ngài Văn Thù Sư Lợi. 

Upaklesa (skQ): Tùy phiền não—Derivative 

afflictions—Secondary 

klesa or cause of misery—See Fifty-one Dharmas 
1nteractive with the Mind. 

Upaklesabhumikah (sk0: Minor functions of 

defilêemen—Tiểu phiển não địa pháp —Ten 

lesser evils or 1llusions or tempfaftions or ten minor 
moral defects arising from unenlightenment. 

According to the Kosa Sastra, there are ten lesser 

evils or illusions or temptations, or minor moral 

defects arising from unenlightenment—Theo Câu 

Xá Luận, có mười tâm sở khởi dậy từ sự vô minh 

chưa giác ngộ: 

I1) Anger: Phẫn— Tức giận. 

2) Hidden sin: Phú—Che đậy tội lỗi. 

3) Stinginess: Khan (Xan)—Bủn xỉn. 

4) Envy: Tật đố—Ghen ghét. 

5) Vexation: Não—Phiển Toái. 

6) Ill-wil: Hại—Ác ý. 

7) Hate: Hận thù. 

8) Adultation: Dâm loạn. 

9) Deceit: Cuống—Dối trá. 

10) Pride: Mạn——Ngã mạn cống cao. 

** See Seventy-five dharmas of the Abhidharma 
Kosa. 

Upaklista (sk)—-Upakilittha (p): Soiled— 

Stained—Khách trần sở nhiễm—Bị ô nhiễm bởi 

bụi bặm bên ngoài (bất tịnh không trong sạch)— 

Contaminated by external dirt. 

Upakuta (skt: Ưu ba Kiết. 

Upalakshana (skU: Thiện Tri—Thiện Giác— 

Nhìn thấy rõ ràng—Seeing clearly. 

Upali (skt): Giới Ba Li- Giới Bà Li— Thánh 

Tăng Ưu Bà LỊ. 

1) A barber of Sudra caste, who became one of 
the ten outstanding disciples of SakyamunI, 
famous for his knowledge and practice of the 
Vinaya. He was one of the three sthaviras of 
the first Synod, and reputed as the principal 
compiler of the Vimnaya, hence his tie 
“Keeper of the laws.”. He was one of 
Sakyamuni`s ten major disciples, known as 


hindrances—A  lesser 





the foremost 1n observing the precepts. He 
was from a humble origin. Who was chosen to 
reciIe the Vinaya. UỦpali was originally a 
barber for all Sakya princes, but he Jjoined the 
Sangha and became one of the ten most 
Important disciples of the Buddha. After the 
Buddha”s death he became the chief Vinaya 
master of the order. In the first Buddhist 
Councll, Mahakashyapa based on Upali's 
responses concerning the Buddhaˆs teachings 
on regulations for the reciting of the Vinaya- 
pitaka—Ưu Bà Li, một người thợ hớt tóc 
thuộc giai cấp thủ đà la, về sau ông trở thành 
một trong mười đệ tử nổi bậc của Đức Phật, 
nổi tiếng vì sự hiểu biết và tỉnh chuyên hành 
trì giới luật của ông. Ông là một trong ba vị 
trưởng lão trong lần kết tập kinh điển lần thứ 
nhất, và nổi tiếng về việc kết tập Luật Tạng, 
vì thế ông có danh hiệu là “Trì Giới.” Ngài 
nổi tiếng là đệ nhất giữ giới. Ngài được lựa 
chọn để tuyên tụng Luật Tạng. Lúc đầu Upali 
chỉ là thợ cạo cho các hoàng tử dòng Thích 
Ca, nhưng sau đó ông gia nhập giáo đoàn và 
trở thành một trong mười đại đệ tử của Phật. 
Sau khi Đức Phật nhập diệt, ông trở thành 
giảng sư về giới luật cho giáo đoàn. Trong 
lần kiết tập đầu tiên, trưởng lão Ma Ha Ca 
Diếp đã dựa vào những câu trả lời của ông 
về giới luật mà Phật đã giảng dạy trước đó 
để trùng tuyên thành Luật Tạng của Phật 
giáo—See Buddhist Councils, and Ten chief 
disciples of the Buddha. 

2) There was another Upall, a Nirgrantha 
ascetic: Còn một người khác cũng tên Ưu Bà 
Li là đệ tử của ngoại đạo Ni Kiển Tử. 





Upama (skÐ: Bá Ma— Tượng tự—A 
resemblance—SImIle. 
Upamana (skt): Upamanam (p)—Loại Suy—Sự 


giống nhau—Giải thích bằng cách so sánh sự 
giống nhau giữa vật nây với vật khác— 
Analogy—LIkeness—Resemblance. 

Upanaha (skt): Hatred—Hận—Continual 
enmity—Enmity—One of the Upaklesa, 
secondary hindrances—See Hatred, Fiffy-one 
Dharmas Interactive with the Min, and Seventy- 
five dharmas of the Abhidharma Kosa. 
Upananda (skt): Bạt Nan Đa—Hiền hỷ—Long 
vương Bạt nan đà. 


Or 


5344 


I) A disciple of the Buddha (một đệ tử của 
Phật): Ô đà la nan đà (Long vương Bạt Nan 
Đài). 

2) A  disciple who rejoiced over the Buddha”s 
death because it freed the disciples from 
restraint: Thiện Hỷ Tỳ Kheo, còn gọi là Ác 
Tỳ Kheo, người đã reo vui khi Đức Phật nhập 
diệt vì từ đó ông ta không còn bị giới luật 
Phật trói buộc nữa (theo Kinh Trường A Hàm, 
có vị Tỳ Kheo tên Bạt Nan Đà, đã ngăn các 
Tỳ Kheo khác và bảo họ đừng lo, bảo rằng 
Thế Tôn diệt độ rồi, ta sẽ được tự tại. Ông 
già ấy thường nói nên làm việc nầy, không 
nên làm việc kia... Từ nay về sau ta được làm 
mọi việc tùy ý). 

3) Name of a Naga-king, one of the eight Naga- 
kings in the Garbhadhatu: Tên của một vị 
Long Vương, một trong tám vị Long Vương 
trong Thai Tạng GIới. 

Upanidad (skt): Ưu Ba Ni Sa Độ—ƯUu Ba Ni Tát 
Đàm Phân—Ưu Bà Ni Sa Đàm—The secret sense 
of the sutra In esoteric doctrine. Philosophical or 
mystical writings by varlous authors at Various 
periods attached to the Brahmanas, the aim of 
which 1s the ascertainment of the secret sense of 
the veda—Giác quan bí mật của kinh trong Mật 
Giáo. Những tư tưởng căn bản và thần bí của triết 
học cổ Ấn Độ, không phải là tác phẩm do một 
người vào một thời nào đó viết, do vậy không thể 
xác định niên đại ra đời. Nó kèm theo những bài 
tán tụng của Kinh Vệ Đà, rồi sau mới xuất hiện 
phần Bà La Môn, mục đích là khẳng quyết cảm 
giác huyền bí của Kinh Vệ Đà. 

Upanishad (sk): Ưu ba ni sa 

concluding portion of the Vedas. 

Upapajja-vedaniya-kamma (p): Hậu Nghiệp 

—Subsequently effective karma—According to 

the Abhidharma, subsequently effective karma 1s 

a karma which, !Ÿ It is to ripen, must yield Its 

results 1n the existence Iimmediately following 

that in which 1t Is performed; otherwise, 1t 
becomes defunct. An example of 

Upapajjavedamya, a millionaire's servant 

returned home ¡n the evening after his laborIous 

work In the field, to see that all were observing 
the eipht precepts as 1t was the full-moon day. 

Learning that he also could observe them even for 

half a day, he took the precepts and fasted at 


đà —The 


night. Unfortunately he died on the following 
morning and as a result of his good actlon was 
bon as a Deva. Another good example of 
subsequently effective karma, Ajatasatru, son of 
King Bimbisara, was born, Immediately after his 
death, In a state of misery as the result of killing 
his father—Theo A Tỳ Đạt Ma Luận (Vi Diệu 
Pháp), hậu nghiệp là loại nghiệp mà quả của nó, 
nếu có, sẽ phải trổ trong kiếp kế liền kiếp hiện 
tại; nếu không trổ sanh được trong kiếp liên kế 
tiếp ấy thì hậu nghiệp sẽ trở nên vô hiệu lực. Một 
thí dụ về quả trổ sanh trong kiếp kế liền sau kiếp 
hiện tại được kể như sau. Có người làm công cho 
nhà triệu phú nọ, một ngày rằm, sau khi làm việc 
cực nhọc ngoài đồng, chiều về cả nhà đều thọ bát 
quan trai giới trong ngày ấy. Mặc dầu chỉ còn có 
nửa ngày, anh liền xin thọ giới và nhịn đói buổi 
chiều hôm đó. Bất hạnh thay, sáng hôm sau anh 
qua đời. Nhờ tâm trong sạch nghiêm trì bác quan 
trai giới, anh sanh lên cõi trời. Một thí dụ khác là 
vua A Xà Thế, con vua Bình Sa Vương, liền sau 
khi chết, tái sanh vào cảnh khổ vì đã mang trọng 
tội giết cha. 

Upapilaka-kamma (p): Suppressive karma— 
Chướng nghiệp. 

Upasaka (skÐ: Ô Ba Sách Ca (Nam cư sĩ hay cận 
sự nam)—UƯu bà tắc—Tín Sĩ—Lay adheren— 
Layman follower—Male servant or discIple— 
Nam cư sĩ tu trì ngũ giớ—A layman Buddhist 
(observes) the Íive precepts— 
“Upasaka” 1s a Sanskrit term for “lay disciple,” In 
of Buddhism, Theravada 
Mahayana, 1s a person who vows to jJoin the 
religion by striving to take refuge In the Triratna 
and to keep the five Precepts at all times, and the 
Eight Precepts on Dposatha days, and who tries to 
follow the Eightfold Path whilst living in the 
world. However, If their situation does not allow 
them to keep all the precepts, they can keep from 
one to five basic precepts; the more precept(s they 
can keep the better. They are Buddhist supporters 
by offering material supplies, food, clothes, and so 
on. In countries with Buddhist tradition, formal 
ordination of lay followers 1s extremely Important 
for this 1s the central ceremony of faith for them to 
lead a virtuous life. In Theravada, laypeople are 
generally considered to be unable to attain 
Nirvana due to being ¡involved too mụch ¡1n 


who takes 


both forms and 


3345 


worldly affairs (though there are some examples, 
1n the Pali Canon, of laypeople attaining nirvana), 
so their adoption of precepfs Is desipned to 
generate merit which might lead to a better 
rebrrth, in which they might become monks or 
nuns, but in Mahayana, the role of laypeople 1s 
more elevated, and Buddhahood 1s thoupht to be a 
possibility for everyone, and not Just for monks 
and nuns. —The term “Upasaka” also means a 
Buddhist male worshipper (lay person), or “Good 
Man”. A lay disciple, in both forms of Buddhism, 
Theravada and Mahayana, 1s a person who vows 
to join the religion by striving to take refuge 1n the 
Triratna and to keep the five Precepts at all times, 
and the Eight Precepts on Dposatha days, and who 
tries to follow the Eightfold Path whilst living in 
the world. However, If their situation does not 
allow them to keep all the precepts, they can keep 
from one to five basic precepts; the more precepts 
they can keep the better. They are Buddhist 
supporters by offering material supplies, food, 
clothes, and so on. Countries with Buddhist 
tradition, Formal ordination of lay followers 1s 
extemely 1mportant 
ceremony of faith for them to lead a virtuous life. 
Of course the Buddha was not only concerned 
with the Sangha, but he was also concerned with 
lay people (upasaka and upasika), for lay people 
beside cultivating, they had to support the Sangha. 
However, they could not stand ¡in the Order 
because originally they did not belong to the 
Order. lf we don understand the Buddha”s 
teachingøs, we may raise questions about this; 
however, once we understand the teachings, we 
will not question any more. lf we really want to 
pratice that noble teaching, we need_ not to alter 
Our sfatus 1n the social or monastic order, all we 
need to do 1s to sincerely take refuge In the 
Buddha and practice what He taught. We all may 
remember that almost all Brahmins who spoke to 
the Buddha became his upasakas or upasikas. This 
did not mean that their social rank or career 
changed or that they gave up their material 
pOSS€sslons. In short, the most Important things for 
upasakas and upasikas are neither Inside the 
Order nor the rank in the Order. They should be 
able to fulfill the followings—Từ Phạn ngữ chỉ 
“Các môn đồ nam tại gia của đạo Phật,” trong cả 


for this ¡1s the central 


hai trường phái Nguyên Thủy và Đại Thừa, đều 
tuyên thệ gia nhập Phật giáo bằng việc tuyên thệ 
trì giữ Tam qui ngũ giới, bát quan trai giới, cũng 
như luôn tuân thủ Bát Chánh Đạo. Tuy nhiên, nếu 
hoàn cảnh không cho phép, họ có thể giữ từ một 
đến năm giới, giữ được càng nhiều giới chừng nào 
thì càng tốt chừng ấy. Họ là những người hộ trì 
Tam bảo bằng cách dâng cúng những phương tiện 
của cải vật chất như thức ăn, áo quần, v.v. Lễ thọ 
trì Tam qui Ngũ giới tại các nước theo truyền 
thống Phật giáo rất quan trọng vì đây chính là 
điểm tựa tỉnh thần cho người tại gia tuân giữ và 
sống đời đạo đức trong cuộc sống hằng ngày. 
Trong Phật giáo Nguyên Thủy, người tại gia 
thường được xem như là những người không thể 
chứng đắc niết bàn vì có quá nhiều hệ lụy với 
trần tục (dù có vài thí dụ cho thấy trong kinh điển 
Pali là người tại gia vẫn đạt được niết bàn), nên 
việc trì giới của họ nếu được là chỉ tạo thêm 
phước đức, để có thể được tái sanh vào một cõi 
cao hơn, có thể là tái sanh làm Tỳ Kheo hay Tỳ 
Kheo N, nhưng trong Phật giáo Đại thừa, vai trò 
của người tại gia được đưa lên cao hơn, và việc 
đạt thành Phật quả là cho mọi người chứ không 
dành riêng cho chư Tăng Ñi mà thôi. Dĩ nhiên là 
Đức Phật không chỉ quan tâm đến Tăng đoàn, mà 
Ngài cũng quan tâm đến những người tại gia, vì 
những người tại gia ngoài vấn để tu tập họ còn 
phải hỗ trợ cho cộng đồng tu sĩ. Tuy nhiên, họ lại 
không được đứng trong Tăng đoàn vì họ không 
thuộc vào hàng ngũ Tăng Già. Nếu không hiểu 
giáo lý nhà Phật thì người ta sẽ thắc mắc, nhưng 
khi đã hiểu thì người tại gia không còn phải thắc 
mắc. Nếu chúng ta thực sự muốn tu, chúng ta 
không cần phải thay đổi địa vị ngoài xã hội hay 
trong giáo đoàn, điều cần thiết là chúng ta nên 
thành tâm quy-y Phật và thực hành những điều 
Ngài dạy. Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng đều 
nhớ rằng hầu như tất cả những Bà La Môn khi đã 
được nói chuyện với Đức Phật đều trở thành 
những ưu bà tắc hay ưu bà di của Ngài. Điều này 
không có nghĩa là qua đó họ đã thay đổi địa vị xã 
hội hay nghề nghiệp của mình, hoặc là từ bỏ 
những sở hữu vật chất. Tóm lại, điều quan trọng 
cho một vị ưu bà tắc hay ưu bà di không phải là 
có chân trong giáo đoàn hay không, mà phải làm 
tròn những điều sau đây: 


3346 


l1)  Take refuge ¡n the three gems of Buddhism: 
Quy-y Tam Bảo. 

2) Observe five moral precepts: Thực hành ngũ 
giới. 

3) Listen to the teachings of the Buddha, 
especially for Upasakas and Upasikas: Nghe 
Phật pháp, đặc biệt là những giáo lý mà Đức 
Phật thuyết riêng cho Ưu Bà Tắc và Ưu Bà 
DI. 

4 Continue to do their best to support the Order: 
Tiếp tục hộ trì Tăng già. 

Upasaka or Male disciples: Thanh Tín Nam— 

One of the eight differentiated rules of liberation 

for the eight orders—Ưu Bà Tắc giới, một trong 

tám loại biệt giải thoát giới cho tám chúng—See 

Differentiated rules of liberation for the eipht 

Orders. 

Upasakasila-Sutra (skt: Kinh Ưu Bà Tắc 

Giới—The sutra contains Buddha”s teachings for 

Sujata, mentoned precepts observed by a 

layman. The sutra 1s also called “SuJuta-Sutra” 

and was translated Into Chinese by T”an-Wu- 

Ch'an—Kinh gồm những điều dạy cho Phật tử tại 

gia tên Thiện Sanh, nói về những giới luật nên 

giữ gìn cho một nam Phật tử tại gia, cũng còn 
được gọi là “Thiện Sanh Kinh.” Kinh được Ngài 

Đàm Vô Sám dịch ra Hán tự. 

Upasaka-Upasika (skt: Bà Sa Ưu Bà Sa—Lay 

disciples Include male and female disciples 

dwelling at home——Phật tử tại gia gồm nam và nữ 
cư sĩ. 

Upasama (p): Bình an, nh lặng. 

Upasamanussafi  (p): Lạc The 

recollection of peace. The contemplation on the 

peaceful attributes of Nibbana—Suy niệm về 
trạng thái thanh bình an lạc. Quán chiếu về sự an 
lạc của Niết Bàn—See Ten recollections. 

Upasampad (sk0: To come to—To arrive at— 

To reach—To obtain—To bring near to—To lead 

near to——To receive 1nto the order of monks. 

Upasampada  (sk: Complete 

commandments—250 for the monks and 348 for 

the nuns. **See Complete moral precepts for 
monks. 

Upasampanna (sk0: 

1) Obtained—Received—Thọ nhận. 


Niệm 


rules  Or 


2) Nearing perfection: Cận viên (gần tới chỗ 
viên mãn). 
Upasanfi (skt): Phá Bồ Đề—Calm—Tranquility. 
Upasika (skt: Thanh Tín Nữ—Ô Ba T¡ Ca (Nữ 
cư sĩ—Ưu bà di —Tín Nữ _-Female servant— 
Laywoman follower—A female devotee who 
remains at home, but strongly supports the 
Sangha, a keeper of the basic five commandments 
or eieht commandments. A Buddhist laywoman, 
who takes the same vows as laymen—Người nữ 
tin theo Phật pháp và thụ trì tam quy ngũ giới 
hoặc bát quan trai giới. Một Phật tử nữ tại gia, 
cũng thọ giới như Phật tử nam. **See Upasaka. 
Upasika or Female disciples: Ưu Bà Di giới— 
One of the eight differentiated rules of liberation 
for the eipht orders—Một trong tám loại biệt giải 
thoát giới cho tám chúng —See Differentiated 
rules of liberation for the eight orders. 
Upasthana (skU: Trụ—Abode—Approaching— 
The act of placing one”s self near to—Going near 
to——To approach to——To stay upon or at—A place 
of abiding—Abiding. 
Upasunya (skt): Nguyệt Bà Thủ Na——An Indian 
monk, son of king Udyana—Cao Không, tên của 
một vị Tăng Ấn Độ, con của vua Ưu Thiền Ni. 
Upatissa (skQ: Author of the “Path to 
Liberation,” an Influential discussion of the path 
to awakening that Is generally believed to have 
been the basis of Buddhaghosa's monumenfal 
“Path of Purification.” Ñowadays, the text ©xIsts 
1n Pali, Sinhalese, and Chinese version——Ùpatissa 
là tác giả của bộ luận “Đường Giải Thoát,” một 
bộ luận có ảnh hưởng lớn về con đường giác ngộ 
Bồ Đề mà người ta tin rằng nó đã là căn bản cho 
tác phẩm vĩ đã của ngài Phật Âm là bộ “Thanh 
Tịnh Đạo.” Hiện tại, văn bản bộ luận vẫn còn 
trong các ngôn ngữ Pali, Tích Lan và Trung Quốc. 
Upatthakanam (p): Ministering care— Chuyên 
chú cần mẫn. 
Upatthambaka (p): Nghiệp Trợ Duyên—See 
Supportive karma. 
Upatthita-sati (p): Mentally alert and nimble— 
Cảnh giác và lanh lẹ. 
Upavasattha (skt: Bố Tát. 
l) Fasting day: Posadha (skÙ—Upavasatha 
(sk)—-Uposana (skt—Uposatha (p)—Bi- 


, 





3347 


monthly Fasting (fast——Nurturing or renewal 
of vows—Lễ bố tát. 

2) Homa festival: Ô Bô Sa Tha (trai nhật)—Trai 
Nhật—A fast day, originally In preparation 
for the brahminical soma sacrifice; In 
Buddhism, there are six fast days ¡in the 
month—Nguyên thủy là ngày chuẩn bị của 
ngày tế lửa Hộ Ma của Bà La Môn; trong 
Phật giáo có sáu ngày trai nhật. ** See Six 
monthly posadhas or fast days. 

3) Abiding in goodness: Thiện Túc—Chỉ trú ngụ 
nơi điều thiện. 

4) A disciple who keeps eight commandmenfs: 
Một vị Phật tử (tại gia) giữ được tám giới (bát 
quan trai giới). 

Upaya (skt: Phương tiện—Adaptability—Be 

1nstrumental—Confrivance—Convenlent to the 

place or situaton—Expediency—Expedients— 

Expedlent means—Expedient ways—Means— 

Method—Skill-in--means—Suited to the 

conditon—Tact or skill in teaching according to 

receptivity—Use of expedient or proper means. 

There are several Interpretatons—Phương pháp 

tiện dụng tùy theo hay thích hợp với sự thụ nhận 

của chúng sanh: 

l) Phương Is Interpreted as method, mode or 
plan; and Tiện 1s Interpreted as convenient 
for use; so Phương Tiện means a convenient 
or expedient method which 1s suitable to 
different sentient beings: Phương có nghĩa là 
phương pháp, tiện là tiện dụng: phương tiện 
là phương pháp tiện dụng thích hợp với căn 
cơ của những chúng sanh khác nhau. 

2) Phương COTr€ct, 
strategically; Phương tiện means strategically 
correct: Phương có nghĩa là phương chánh, 
tiện là xảo diệu; phương tiện là dùng lý 
phương chánh thiện xảo hay lời lẽ khéo léo 
thích hợp với việc giáo hóa. 

3) Partial, temporary, or relative teaching of 
knowledge of realify, in confrast with prajna, 
and absolute truth, or reality Instead of the 
seeming: Quyển Đạo Trí Trí quyển nghi 
(từng phần, tạm thời hay tương đối) để thâm 
nhập vào cái chân thực, đối lại với trí Bát 
Nhã là chân như tuyệt đối. 

4) SkIl in means, means, expediency, method, 
contrivance. Skill in means or method. Means 


means Tiện means 


or methods which Buddhas and Bodhisattvas 
utilize to expound dharma to make 1t easy for 
others fo understand and practice to reach 
enliphtenment. A means or expedient Is a 
way which one uses to reach one”s aim— 
Phương tiện, mưu chước, phương pháp, thủ 
đoạn (điều hay vật dùng để đạt đến mục đích 
như con thuyển đưa người sang sông. Con 
thuyền là phương tiện) Phương tiện là 
phương pháp mà chư Phật và chư Bồ Tát 
dùng để trình bày Phật pháp nhằm giúp cho 
tha nhân dễ thông hiểu và thực hành giác ngộ 
và giải thoát. Phương tiện là phương cách mà 
người ta dùng để đạt đến mục tiêu. 

5) The seventh of the ten paramitas: Phương 
Tiện Ba La Mật —Ba La Mật thứ bảy trong 
mười Ba La Mật—See Ten Paramitas. 

Upayajnana (skQ: Phương Tiện Trí—Skilful 

knowledge—SkKilful of knowledge— 

Wisdom or knowledge of using skilful means— 

Phương Tiện Trí The wisdom or knowledge of 

using skillful means for saving others. The idea of 

“skillful means” 1s an Important idea in Mahayana 

Buddhism and Inseparable from that of a great 

compassionate heart moving the whole being of 

Buddhahood. It is not enoupgh for the Bodhisattva 

to have the supreme wisdom (wisdom of the 

Buddha) or Aryajnana, or Prajna fully awakened, 

for he must also be supplied with skillful wisdom 

(upayajnana) whereby he 1s enabled to put the 

whole salvation machinery In practice according 

to the needs of beings—Quyềển trí hay trí thông 
đạt về phương pháp cứu độ chúng sanh. Ý niệm 
về phương tiện thiện xảo là một ý niệm quan 
trọng trong Phật giáo Đại Thừa và không tách rời 
với ý niệm về một trái tim đại từ đại bi vận hành 
toàn bộ hữu thể của Phật tính. Nó không đủ để vị 

Bồ Tát có được Thánh Trí hay Bát Nhã được thức 

tỉnh viên mãn vì ngài phải được phò trợ bằng 

phương tiện trí nhờ đó có thể đưa toàn bộ cơ phận 
cứu độ vào thực tiễn tùy theo các yêu cầu của 
chúng sanh. 

Upaya-kosallam (p): Skills 

progress—Phương tiện thiện xảo—See Three 

dharmas (XLVI). 

Upaya-kusala (skt & p): Skilfuill) means— 

Skillful expedients—Phương tiện thiện xảo (khéo 

léo xử dụng phương tiện)—See Upayakausalya. 


meanS 


In means to 


3348 


Upayakausalya (sk): Âu Hòa Câu Xá La—Ưu 
Ba Kiêu Xá La—Clever in resources—SKIll In 
means—Skilful means—Phương tiện thiện xảo— 
The seventh paramita—Ba La Mật thứ bảy —See 
Upaya-paramita. 
Upayana (skt & p): Não. 
Upaya-Nirvana: Phương Tiện Hiện Niết Bàn— 
Thouph the Buddha 1s eternal, he showed himself 
aS fempOrarily ©xtinct, as necessary fO arouse a 
longing for Buddha—Như Lai thường trụ bất diệt, 
nhưng ngài tạm thời nhập Niết Bàn khiến cho 
chúng sanh khởi lên ý niệm tưởng nhớ Như Lai 
mà dụng công tu đạo. 
Upaya-paramita (skt & p): Phương tiện Ba la 
mật—Skill-in-means—Âu Ba Da Ba La Mật— 
()D An overview of. “Upaya-paramita”—Tổng 
quan về “Phương tiện Ba la mật”: One of the 
ten paramitas, saving by the method of 
expedIient teaching. This 1s the most Important 
of the four supplementary paramitas. The 
term 1s a translaton of the Sanskrit term 
“Upaya,” which means a mode of approach, 
an expedlent, stratagem, device. “Upaya” 
also means to teach according to the capacIty 
of the hearer, by any suitable method. The 
Buddha used expedient or partial method In 
his teaching until near the end of his days, 
when he enlarged 1t to the revelatlon of 
reality. In Saddharma Sutra, 
Chapter II, “Expedient Means,” in which the 
meaning of “Upaya-kausalya” 1s elucidated 
throuph the doctrine of Three Vehicles 
(Triyanas) of Sravaka-yana, Pratyeka- 
buddha-yana, and Bodhisattva-yana 1n order 
to respond to different temperamen(ts of 
listeners. Expedient means ¡is the way In 
which the Bodhisattvas act for saving the 
beings effectively. Expedient means 1s not 
the crafy method of achieving one”s 
objective. It 1s imbued with the morality of 
compassionate action with the purpose of 
bringing forth merit—Một trong mười Ba La 
Mật, phương tiện cứu độ, hay dùng phương 
tiện thiện xảo để cứu độ người qua đến bến 
bờ bên kia. Đây là ba la mật quan trọng nhất 
trong bốn ba la mật phụ. Từ này được dịch ra 
từ từ ngữ Bắc Phạn “Upaya” có nghĩa là 


Pundarika 


qI) 


phương tiện, kế hoạch hay dụng cụ. “Upaya” 
còn có nghĩa là dạy dỗ giáo hóa bằng bất cứ 
phương pháp thích hợp nào tùy theo khả năng 
của người nghe. Đức Phật đã dùng phương 
tiện hoặc phương pháp thuyết pháp từng phần 
cho đến khi gần đến những ngày cuối đời 
Ngài mới thuyết giảng đầy đủ chân tánh cao 
siêu khó hiểu. Trong Kinh Pháp Hoa, Phẩm 
thứ II, “Phẩm Phương Tiện” trong đó ý nghĩa 
của “Phương Tiện Thiện Xảo” được làm sáng 
tổ qua học thuyết “Tam Thừa” Thanh Văn 
thừa, Duyên Giác thừa, và Bồ Tát thừa để 
tương hợp với trình độ của người nghe. 
Phương tiện là cách thức trong đó Bồ Tát 
thực hiện để độ sanh cho có hiệu quả. 
Phương tiện ba la mật không phải là phương 
cách xảo quyệt nhằm đạt được mục đích mà 
nó gắn liền lòng từ bi và công đức**See 
Upaya and Ten paramitas. 

The meanings of “Ủpaya-paramita”—Nghĩa 
của “Phương tiện Ba la mật: A Sanskrit 
term for “SKIll in means, means, expediency, 
method, contrivance, or method.” Expediency 
and skill, adaptable, suied to conditions, 
opportunist, the adaptation of teaching to the 
capactIty of the hearer. Means or methods 
which Buddhas and Bodhisattvas utilize to 
expound dharma to make 1t easy for others to 
pracice to reach 
enliphtenment. A means or expedient 1s a 


undersfand and 
way which one uses to reach one”s aim. 
Extraordinary Skilful Means 1s a good and 
virtuous practice which Buddhas and Maha- 
Bodhisattvas use to follow and adapt to the 
capacIy,  personality, 
inclinaton of sentient beings to aid and 
them from unenlightened 
enliphtened beingss. Practitioners who possess 


1ndividual and 


transform tO 
wisdom are no longer atfached to forms and 
appearances; because forms and appearances 
are only expedients for them to advance 1n 
culivaton to obtain the Buddhahood. In 
short, skill in means Is the ability to adapt 
Buddhist teachings and practices to level of 
understanding of ones audience. This 1s 
particularly Important in Mahayana, where 
“skill in means” 1s said to be one of the most 


1mportant abilities developed by 


3349 


Bodhisattvas. It 1s the seventh of the ten 
paramitas—Phương tiện, mưu chước, phương 
pháp, thủ đoạn (điều hay vật dùng để đạt đến 
mục đích như con thuyển đưa người sang 
sông. Con thuyển là phương tiện). Phương 
tiện thiện xảo hay phương tiện thắng trí, thích 
hợp với điều kiện, cơ hội và sự hội nhập giáo 
pháp của người nghe pháp. Phương pháp mà 
chư Phật và chư Bồ Tát dùng để trình bày 
Phật pháp nhằm giúp cho tha nhân dễ thông 
hiểu và thực hành giác ngộ và giải thoát. 
Phương tiện là phương cách mà người ta dùng 
để đạt đến mục tiêu. Phương tiện thiện xảo là 
phương tiện tốt lành và tinh xảo mà chư Phật 
và chư Bồ Tát tùy căn tánh của các loại 
chúng sanh mà “quyển cơ nghi` hay quyển 
biến hóa độ họ từ phàm lên Thánh (từ si mê 
thành giác ngộ). Các bậc trí lực không chấp 
nê nơi hình thức, họ chỉ coi hình thức như 
những phương tiện thiện xảo để tiến tu và đạt 
cứu cánh là quả vị Phật. Nói tóm lại, người ta 
nói phương tiện thiện xảo là một trong những 
khả năng quan trọng nhất được phát triển bởi 
chư Bồ Tát. Nó là ba la mật thứ bẩy trong 
mười Ba La Mật. **See Ten paramitas (7). 

Upaya-Paramita Bodhisatfva: Phương Tiện 

Ba La Mật Bồ Tátc—CA Bodhisatva ¡n 

Garbhadhatu group, the second on the right in the 

hall of Space—Vị Bồ Tát trong Thai Tạng Giới, 

đứng hàng thứ hai bên phải của Hư Không Viện. 

Upayasa: 

1) (p): Hopeless—Thất vọng. 

2) (sk0: Grief Bất hạnh. 

Upekkha (p)›: Xá tướng —Equanimity— 

Indifference—Serenity—Xả— Quân bình năng 

lực—Đặc tính của tâm thăng bằng không nghiêng 

về một thái cực nào. Chi thứ bẩy trong thất giác 
chỉ—See Upeksa. 

Upeksa (sk0: Indifference—Ưu Tất Xả—ƯUu Tất 

Xoa—Xả. 

I1) Trì giữ tâm bình đẳng, bất thiên nhất phương 
(không nghiêng về bên nào)—The state of 
mental equilibrium in which the mind has no 
bent or attachment, and neither meditates nor 
actfs, a state of Indifference. 

2) Explained by abandonment, or indifference 
atfained In abstraction, I.e. Indifference to 
pam or pleasure, equanimity, resignation, 





stoicism. Looking on, hedonic neutrality or 
indifference, zero point between JjJoy and 
SOrrow, đisinterestedness, neutral feeling: Xả 
bỏ—Một trong ba pháp tu Chỉ Quán Xả 
(Samadh—Xa Ma Tha, Vipasyana—Ty Bà 
Xá Na, Upeksa—Ưu Tất Soa). Nội tâm bình 
đẳng không chấp trước. 

a)  Indifference to or abandonment to both “stop” 
and “contemplation”, such as to rise above 
both into the universal: Chỉ quán đều xả để 
chỉ trụ nơi pháp giới bình đẳng. 

b) Three methods of Buddhist cultivation or 
practice: Chỉ-Quán-Xả là ba phép tu thiển 
định trong Phật giáo. 

3) Equanimity, 1mportant 
Buddhist virues. Upeksa refers to a state that 
1s neither jJoy nor suffering but rather 
independent of both, the mind that is In 
equilibrium all 
disinctions—Xả tướng (cởi bỏ những điều 
ràng buộc trong tâm thức). Tính thản nhiên, 
một trong những đức tính chủ yếu trong Phật 
giáo. Trong Phật giáo, xả tướng có nghĩa là 
trạng thái không có niềm vui cũng như sự đau 
khổ, một tinh thần sống hoàn toàn cân bằng 
vượt lên tất cả mọi phân biệt đối xử. 

See Seventy-five dharmas of the Abhidharma 

Kosa. 

Upeksa-bodhyanga (skt): Abandonment—Xả 

Giác Phần—Abandonment ¡is one of the most 

1mporfant entrances to the great enlightenment; 

for with If{, we can turn away from the five 
desires—Xả giác phần còn là một trong những 
cửa ngõ quan trọng đi vào đại giác, vì nhờ đó mà 
chúng ta có thể từ bỏ ngũ dục. **See Seven 

Bodhyanga and Seven limbs of enlightenmert. 

Upheaving  sub-cause:  Adhipati-pratyaya 

(skÐ—Tăng Thượng Duyên—The upheaving sub- 

cause which 1s the most powerful one to bring all 

the abiding causes to a culmination, as the last 
wave that upsets a boat in a storm. Among these 
four causes, the 
upheaving cause are the most important ones. The 
acfIve cause 1s 1íself the upheaving sub-cause— 

Tăng thượng duyên là nguyên nhân có quyền 

năng nhất trong việc đưa những nguyên nhân tổn 

tại đến chỗ cực thành (trổ quả nhanh nhất); thí dụ, 
làn sóng cuối cùng làm lật đổ con thuyền trong 


one of the most 


and  elevated above 


Lo 


and 


the cause sub-cause 


3350 


một cơn bão. Tăng thượng duyên và năng tác 
duyên là hai nguyên nhân quan trọng nhất. Năng 
tác nhân tự nó là tăng thượng duyên—See Four 
sub-causes. 

Uphold (v) forbidden religious pratices: 
Giới Cấm Thủ Kiến—See Silavrataparamarsa. 
Upholder (n): Người trụ cột. 

Uposana (k0: Posadha (skQ—Upavasatha 
(skÐ—Uposatha (p)—Bi-monthly Fasting (fast—— 
Nurturing or renewal of vows—Bố tát—See 
Dposatha. 

Uposatha (p): Upavasatha—posadha—Uposana 
(sk)—Bố Tát—Bố Sa Tha—Bố Sái Tha—Bao Sa 
Đà—Bố Tát Đà Bà— Thời Trai Thực—Ưu Bổ Đà 
Bà—Bát La Đế Đề Xá Da Mi (Pratidesaniya)— 
A fas—-Bimonthly Fastng (fast)——Fasting— 
Nurturing or renewal of vows—Uposatha means 
abstinence or fo purIfy by fasting, latter posatha 
means the ritual period for food, eating at or 
before noon; latter Uposatha has further meaning 
of abstinence from meat and fish. The nurturing or 
renewal of vows by abiding In retreat for spiritual 
refreshment. The Buddhist monks and nuns should 
meet at the new, full moons, 29” and 30” to read 
the Pratimoksa Sutra for their moral edification. 
According to the Vinaya, the reciftation should be 
preceded by a public confession of transgressions. 
In practice, this part of the service Is offen 
omifted, as confession 1s usually done privately 
before the altar. They were kept as fast days in 
pre-Buddhist times, and were utilized by the early 
Buddhists as days for speclal meetings of the 
Order to recife sufras and to publicly confess all 
wrong doinøs. Also disciples at home should 
observe the fast days (1, 15”, 29", 30) and the 
eipht commands. During this period of twenty-four 
hours, laypersons gather at a monastery where 
they participate in worship and expositions of the 
teaching and vow to observe eight precepts (the 
rules of moral discipline), taking just one meal at 
noon time, recifing sutras as well as practicing 
meditation all the time——Ô Bổ Sa Tha có nghĩa là 
thanh tịnh, sau chuyển thành giới không ăn quá 
ngọ, sau đó lại chuyển thành giới không ăn thịt 
cá. Tiếng Hán dịch là Tịnh Trụ, Thiên Trúc hay 
Trưởng Dưỡng. Theo phép của người xuất gia cứ 
nửa tháng một lần (vào ngày rằm, 29 hoặc 30), 
chúng Tăng Ni tập hợp thuyết giới kinh, khiến cho 


mọi người đều trụ trong tịnh giới và trưởng dưỡng 
thiện pháp. Theo Luật Tạng thì lễ tụng giới này 
phải được tụng và phát lồ sám hối trước chúng. 
Nhưng trên thực tế thì phần này đã bị bỏ đi và 
thường thì lễ phát lồ được diễn ra riêng tư trước 
bàn thờ Phật. Trong khi đó người tại gia thì giữ 
tròn tám giới trong sáu ngày chay để đoạn trừ ác 
nghiệp và trưởng dưỡng thiện pháp. Lễ nầy chủ 
yếu cũng giúp đưa người tại gia vào sống đời tu 
tập của người xuất gia trong một ngày một đêm. 
Trong suốt hai mươi bốn giờ nầy, Phật tử tại gia 
đến chùa nghe pháp, giữ tròn tám giới, ăn một 
ngọ, và tụng kinh cũng như thiển định suốt ngày. 
p0osathasìla (p: Bát Giới. 
povasatha (skt): Bố tát—Tụng giới. 
ppadetabha (p): Được tạo nên. 

ppalananna (p): Một trong hai vị Ni Trưởng 
đầu tiên của Phật giáo. 

Upper class: Gia cấp thượng lưu. 

Uppermost floor: Tầng cao nhất. 
U 
T 


Quan Trai 


U 
U 
U 
U 





ppermost of the Lotus ørade: Thượng Phẩm 
hượng Sanh (tái sanh vào cõi cao nhất trên Tịnh 
Độ (tùy theo nghiệp lực). 





Upper outer øarmenífs: Uttarasanga (skt—U 
Đa La Tăng Già—An upper and outer robe; the 
seven-patch robe of a monk (the robe flung toga- 
like over the left shoulder)—Áo bên trên và phía 
ngoài của chư Tăng (áo thất điều mặc choàng qua 
vai trái). 

Upper robe: Uttarasanga (skt)—Chu-e (jap)—Y 
thượng (y vai trái) —One of the four outer robes. 
The others are seven-strip robe, middle robe, and 
robe for going among the Sangha—Một trong bốn 
thứ y ngoại. Ba y kia là y thất điều, y trung, và y 
nhập chúng. 

Upright (a): Straightforward—Chánh đại (chánh 
tâm hay cương trực). 

Upright and adorned: Trang nghiêm—The six 
meaninzs of the Honoured One or Bhagava——Đây 
là một trong sáu ý nghĩa của chữ Thế Tôn—See 
SIx meanings of the Honoured One. 

Upright and clear: Chánh đại quang minh. 
Upright conduct and religious exercises: 
Discipline—Moral conduc—Moral deed—Moral 
conduct—Đức hạnh. 





3351 


Uprightness: Straight forwardness—Chánh tâm 
— Trực Tâm—See Ten dwelling minds. 

Uprising of faith: Awakening of faith—Khởi 
tín—See Treatise on Awakening of Faith. 
Uproot: Nhổ tận gốc (nói về nghiệp). 

Uproot love and desire: Nhổ Tận Gốc Tham 
Ái— To achieve one-pointedness of mind and 
attain Buddhahood, one must discard worry and 
eliminate all love and desires—Muốn đạt đến 
nhất tâm cũng như quả vị Phật, chúng ta phải nhổ 
tận gốc những lo âu và tham ái. 

Uprooted: Bật gốc. 

Upset (a): Buồn giận. 

Upset (v): Làm đảo lộn. 

Upside down: Viparyaya (skÙ—Contrary to 
reality—Inverted—Điên Đảo—See Viparyaya. 
Upside down and delusive ideas: Điên đảo 
vọng tưởng—See Upside down views. 
Upside-down ideas that the eøo is real: Ngã 
Điên Đảo—The illusion that the ego has real 
exiIstence, one of the four inverted or upside-down 
ideas, the illusion that the ego is real—Phiển não 
vì cho rằng ngã là có thực—See Four upside- 
downs. 

Upside-down discriminating false views: 
Vọng kiến—There are two kinds of upside-down 
discriminating false views—Có hai loại vọng 
kiến—S§ee kmds of  upside-down 
discriminating false views. 

Upside-down and delusive ideas: Inverted and 
delusive ideas—Điên đảo vọng tưởng. 

Upside down preaching: Đảo thuyết. 
Upside-down sfate of living beings: Chúng 
Sanh Điên Đảo—According to the Surangama 
Sutra, book Seven, this 
conditions for being upside down that the Buddha 
reminded Ananda. Ananda! What is meant by the 
upside-down state of living beings? Ananda! The 
reason that the nature of the mind 1s bright 1s that 
the nature i(self 1s the perfection of briphtness. By 
adding brightness, another nature arises, and rom 
that false nature, views are produced, so that from 
absolute nothingness comes ultimate existence. 
AlI that exists comes from this; every cause In fact 
has no cause. SubJective reliance on obJective 
appearances Is basically groundless. Thus, upon 








Two 


IS one of the two 


what 1s fundamenftally unreliable, one set up the 
world and living beings. Confusion about one”s 
basic, perfect understanding results in the arIsing 
Of falseness. The nature of falseness 1s devoid of 
substance; 1t Is not something which can be relied 
upon. One may wish to return to the truth, but that 
wish for truth is already a falseness. The real 
nature of true suchness 1s not a truth that one can 
seek to return to. By doing so one misses the 
mark. What basically Is not produced, what 
basically does not dwell, what basically 1s not the 
mind, and what basically are not dharmas arise 
throuph Interaction. As they arise more and more 
strongly, they form the propensify (tendency) to 
create karma. Similar karma sets up a mutual 
smulus. Because of the karma thus generated, 
there Is mutual production and mutual extinction. 
That 1s the reason for the upside-down sfate of 
living beings—Theo Kinh Thủ Lăng Nghiêm, 
quyển Bảy, đây là một trong hai loại điên đảo mà 
Đức Phật đã nhắc nhở ngài A Nan. Ông A Nan! 
Thế nào gọi là chúng sanh điên đảo? Ông A Nan! 
Do tính minh tâm, cái tính sáng suốt viên mãn. 
Nhân cái vọnh minh phát ra vọng tính. Cái tính hư 
vọng sinh ra cái tri kiến hư vọng. Từ rốt ráo 
không sinh rốt ráo có. Do cái năng hữu ấy, mới có 
những cái sở hữu. Chẳng phải nhân thành sở 
nhân. Rồi có cái tướng trụ và sở trụ. Trọn không 
căn bản. Gốc không có chỗ y trụ, gây dựng ra thế 
giới và chúng sanh. Mê cái tính bản nguyên minh, 
mới sinh ra hư vọng. Vọng tính không có tự thể, 
chẳng phải là có chỗ sở y. Toan muốn trở lại 
chân. Cái muốn chân đó chẳng phải thật là chân 
như tính. Chẳng phải chân mà cầu trở lại chân, 
hóa ra thành hư vọng tướng. Chẳng phải: “sinh, 
trụ, tâm, pháp,” lần lữa phát sinh, sinh lực tăng 
tiến mãi, huân tập thành nghiệp. Đồng nghiệp 
cảm nhau. Nhân có cảm nghiệp, diệt nhau sinh 
nhau. Do đó nên có chúng sanh điên đảo—See 
Two conditions for being upside down. 

Upside-down state of the world: Thế Giới 
Điên Đảo —According to the Suraneama Sutra, 
book Seven, this is one of the two conditions for 
being upside down that the Buddha reminded 
Ananda. Ananda! What is meant by the upside- 
down state of the world? All that exists comes 
from this; the world is set up because of the false 
arising of sections and shares. Every cause In fact 


3352 


has no cause; everything that Is dependent has 
nothing on which it is dependent, and so 1t shifts 
and slides and 1s unreliable. Because of this, the 
world of the three perlods of time and four 
directions comes ¡nto being. Their union and 
1nteraction bring about changes which result in the 
twelve categorles of living beings. That 1s why, In 
this world, movement brings about sounds, sounds 
brinng about forms, forms bring about smells, 
smells bring about confact, confact brings about 
fastes, and tastes bring about awareness of 
dharmas. The random false thinking resulting 
from these six creates karma, and this continuous 
revolving becomes the cause of twelve different 
caftegories. And so, in the world, sounds, smells, 
tastes, contact, and the like, are each transformed 
throughout the twelve categorles to make one 
complete cycle. The appearance of being upside 
down 1s based on this continuous process. 
Therefore, in the world, there are those born from 
eggs, those born from womb, those born from 
moisture, , those born by transformation, those 
with form, those without form, those with thoupht, 
those without thought, those not tofally endowed 
with form, those not totally lacking form, those not 
totally endowed with thought, and those not 
totally lacking thought. Ananda! Each of these 
categorles of beings Is replete with all twelve 
kinds of upside-down sfates, Just as pressing on 
ones eye produces a varlety of flower-like 
Iimages. With the 
perfection, the truly pure, bright mind becomes 
gluted with false and random thoughts—Theo 
Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Bảy, đây là một 
trong hai loại điên đảo mà Đức Phật đã nhắc nhở 
ngài A Nan. Ông A Nan! Thế nào gọi là thế giới 
điên đảo? Cái có và cái bị có ấy, nhân hư vọng 
sinh, nhân đó giới lập. Chẳng phải nhân, sở nhân, 
không trụ và sở trụ, thiên lưu chẳng dừng. Nhân 
đó thế lập. Ba đời bốn phương hòa hợp xen nhau, 
biến hóa chúng sanh thành 12 loại (see Thập Nhị 
Loại Chúng Sanh). Bởi đó thế giới nhân động có 
tiếng, nhân tiếng có sắc, nhân sắc có hương, nhân 
hương có xúc, nhân xúc có vị, nhân vị biết pháp. 
Sáu thứ vọng tưởng nhiễu loạn thành nghiệp tính. 
Mười hai thứ phân ra khác. Do đó lưu chuyển, 
nên ở thế gian “tiếng, hương, vị, xúc,” cùng 12 
biến hóa xoay vần thành một vòng lẩn quẩn. 


Inversion of. wonderful 





Nhân các tướng điên đảo luân chuyển ấy, mới có 
thế giới: các loài noãn sanh, thai sanh, thấp sanh, 
hóa sanh, loài có sắc, loài không sắc, loài có 
tưởng, loài không tưởng, loài chẳng phải có sắc, 
loài chẳng phải không sắc, loài chẳng phải có 
tưởng, loài chẳng phải không tưởng. Ông A Nan! 
Chúng sanh trong mỗi loại đều đủ 12 thứ điên 
đảo. Ví như lấy tay ấn vào con mắt, thấy hoa đốm 
phát sinh. Hư vọng loạn tưởng điên đảo và chân 
tịnh minh tâm cũng như thế ”—See Two 
conditions for being upside down. 

Upside-down thinking: Tư duy điên đảo——Four 
ways of upside-down thinking (four viparvaya, or 
four Inverted, upside-down, or false beliefs) that 
cause one to resolve in the birth and death—Bốn 
lối suy nghĩ điên đảo khiến cho chúng sanh xoay 
vần trong sanh tử—See Four upside-downs. 
Upside down views: Inverted views—Đảo 
Kiến—-Upside-down  living— Tà (đảo 
kiến)—Wrong views (seeing things as they seem, 
not as they really are), or upside down or Inverted 
views means seeing things as they seem not as 
they are, e.g. the impermanent as permanent, 
miS€ry as JOy, non-eøo as egøo, and ImpurIfy as 
purity—Vọng kiến điên đảo hay cái hiểu thấy sai 
ngược với sự thật, cho vô thường là thường, cho 
khổ là lạc, cho vô ngã là ngã, và cho bất tịnh là 
tịnh—See Four upside-downs, Seven upside-down 
views, Eipht upside-down views, and Inverted 
VICWS. 

Upward paths: Thượng đạo—There are three 
upward paths—Có ba thượng đạo —See Three 
upward paths. 

Upward turn in transmigrafion: Progress 
upward— Thượng Chuyển—Acts in accordance 
with the primal true, or Buddha-nature (when the 
good prevails over the evil) cause upward turn in 
transmigraton—Những hành động theo đúng 
chân lý đưa đến sự chuyển hóa theo chiều hướng 
đi lên. 

Urabon”e (ap): Ullambana (sk)—Ô Lam Bà 
Noa—LỄ hội Vu Lan—Vu Lan Bồn—See 
Ullambana. 

Urabonkyo (jap): Kinh Vu Lan Bồn—The 
Ullambana Sutra—Kinh được Ngài Trúc Pháp Hộ 
dịch sang Hán tự—The sutra was translated Into 
Chinese by Dharmaraksa—See llambana. 


kiến 





3353 


Uragasara (skt): Chiên đàn. 

Urddhasthana (skt): Urdvasthana, Or 
Vardhasthana, or Vrjisthana (skÐ—Phật Lật Trì 
Tác Thảng Na—According to Eitel ¡in the 
Dictonary of Chinese Buddhist Terms, this was 
an ancient kingdom, the country of the Vardaks, 
the Ortospana of Ptolemy, the region about 
Cabool—Theo Eitel trong Trung Anh Phật Giáo 
Từ Điển, đây là một vương quốc cổ, tên Vardaks, 
vùng gần Cabool bây giờ. 

Urge (v): Đôn đốc ——To push-—To hurry. 

Urge sentient beings to remembrance the 
Buddhas: Khuyên chúng sanh niệm Phật—See 
Ten kinds of Buddha-work 1n all worlds in all 
times of the Buddhas (B) (7). 

Urgent (a): Cần kiếp—Pressing. 

Urgent and important: Khẩn yếu. 

Urinate and defecate (v): Tiểu tiện và đại 
tiện —Urinate and defecate are two of the most 
1mportant fine manners of monks and nuns. A 
Bhiksu or Bhiksuni should not urinate or defecate 
near a stupa or shrine, in a place which 1s not 
shielded from view, In a vegetable plot, or in a 
flowing body of water—Tiểu tiện và đại tiện là 
hai trong những uy nghi của chư Tăng Ni. Tỳ 
Kheo hay Tỳ Kheo Ni không nên đi tiểu tiện gần 
chỗ tháp miếu, chỗ trống trải không có màn che, 
vườn rau hay dòng nước đang chảy. 

Urinating ghost: Niệu Sàng Quỷ Tử—Loài quỷ 
luôn đi tiểu vô cùng hôi thúi. 

Urna (sk0: Bạch mao—White hair—Tố hào—Mi¡ 
Gian Bạch Hào Tướng——The urna or curl between 
the Buddha”s eyebrows whence streams light that 
reveals all worlds one of the thirty-ftwo 
characteristics of a Buddha—Chùm lông trắng ở 
giữa hai chân mày của Đức Phật (sợi lông mày 
trắng tổa ánh hào quang, giữa chỗ giao nhau của 
hai lông mày Đức Phật, có sợi lông trắng dài xoắn 
lại thành một búi nhỏ luôn tỏa ra ánh sáng), một 
trong 32 tướng tốt của Đức Phật. ** See Thirty- 
fwo auspIcIous marks. 

Ursa major: Bắc Đẩu— The Northern Bushel 
with its seven stars—Chòm sao gồm sao Bắc Đẩu 
và bảy ngôi sao quanh nó. 

Uruvilva (sk0: Ưu Lâu Tần Loa. 

l) Papaya-tree: Cây đu đủ. 


2) Papaya forest Name of a forest near Gaya 
whee Sakyamun  practiced austere 
asceticism before his enlightenment. The 
place near Gaya where Kasyapa, Sakyamuni 
and others practised their austeritles before 
the latter”s enlightenment, hence the former 
is styled Uruvilva Kasyapa: Tên khu rừng gần 
đạo tràng Gaya nơi mà Đức Thích Ca Mâu Ni 
thực tập khổ hạnh trước khi ngài giác ngộ. 
Rừng khổ hạnh, nơi Ca Diếp, Thích Ca Mâu 
Ni cùng các người khác thực hành khổ hạnh 
trước khi Phật thành chánh giác, vì vậy rừng 
nầy có tên là Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp. 





(Papaya forest near Gaya—Khổ Hạnh Lâm) 
Uruvilva-kasyapa (skU: Ưu Lâu Tần Loa Ca 
Diếp Uruvilva Kasyapa, one of the three 
Kasyapas, one of the principal disciples of 
sakyamunil, so called because he practiced 
ascefticism 1n the Uruvilva forest, or because he 
had on his breast a mark resembling the fruit of 
the papaya. According to the Buddhist legends, 
after the Buddha attained Enlightenment, he went 
to Kasi city, then on his way to Magadha, the 
Buddha sfarted his preaching mission, the Buddha 
met Uruvilva, the leader of the Fire-worshipping 
cult. The Buddha asked for lodging. The leader 
showed the Buddha to a stone hut and warned 
him, saying: “Inside, a poisonous dragon always 
appears at mid-night and devours any human 
beings present in the room. So, do not regret If 
you are eaten up.” The Buddha then entered the 
stone hut and sat tranguillly in a crossed-legs 
pose. By midnight, the poisonous dragon made 1fs 
appearance showing 1ís Jaws and clutching 1s 
claws, but it could not harm the Buddha. The 


3354 


following day, beyond the expectation of the 
heretic ascetics, the Buddha was unhurt in the 
síone hut. They were more than surpirsed. The 
leader of the cult then consulted the Buddha on 
the ways of proper practice. After hearing the 
wonderful dharma from the Buddha ¡in his ever 
convincing tone, and under the transforming 
influence of his great virtues, Uruvilva was now 
totally convinced. He was determined to give up 
what he had learned in the past and led 500 
disciples to take refuge In the Buddha. After the 
Buddha converted Uruvilva and his five hundred 
disciples, he also expounded to them the Four 
Noble Truths. Each of them was filled with Joys of 
the Dharma. After learning the wonderful dharma, 
these heretics, who worshipped fire previously, 
firmly realized their ienorance. They showed therr 
determinaton by throwing ther fire-worship 
paraphernalia ¡Into the NHajan River. These 
paraphernala drifted to the place 
Uruvilva's two younger brothers were staybg. 
One was Nakasyapa and the other Gayakasyapa. 
They were both believer of teh fire-worshipping 
cult They recognized the paraphernala as 
belonging to their elder brother. Fear of any 
accident that might have occurred to their elder 
brother, they each brought with them 250 disciples 
and rushed to their elder brother”s place. When 
the brother met, they were totally surprised 
because both Uruvilva and his disciples all 
appeared as monks, putting on the monk”s robe 
(Kasaya). Uruvilva then gave an account of how 
he was converted. The two brothers also listened 
to the preaching of the Buddha and finally took 
refuge in the Buddha. So the Buddha converted 
and accepted the three Kasyapa brothers and theIr 
one thousand followers as his disciples, who had 
by now organized Into a huge body of monks. 
They left the fire-worship venue and headed 
towards Vulture Peak ¡in Rajagrha. This long 
processlon of monks on the move caught the 
affention of the entire kingdom of Magadha. King 
Bimbisara and all the people of RaJagrha took 
part In the welcome procession, which extended 
for five miles to the foot of the Vulture Peak. 
on, reappear as Buddha 
Samantaprabhasa——UUu lâu tần loa Ca Diếp là một 
trong ba vị Ca Diếp, đệ tử của Phật. Người ta gọi 


where 


Later he 1s to 


ông như vậy là vì ông tu hành khổ hạnh trong khu 
rừng Ưu Lâu Tần Loa, ông cũng có tướng hảo 
trên ngực ¡n hình quả đu đủ. Theo truyền thuyết 
Phật giáo, sau khi đạt được đại giác, Đức Phật đi 
đến thành Ca Thi. Trên đường đi đến xứ Ma Kiệt 
Đà Ngài gặp giáo chủ phái thờ Thần Lửa, xin 
nghỉ nhờ. VỊ giáo chủ này dắt Đức Phật vào một 
căn nhà đá, và cảnh báo rằng, “Ở đây nửa đêm sẽ 
xuất hiện rồng độc, hễ thấy người là nuốt liền, 
đừng có hối hận.” Đức Phật đi vào nhà đá, ngồi 
kiết già an tịnh. Nửa đêm, quả nhiên rồng độc 
xuất hiện, nhe nanh vuốt, nhưng không làm hại 
Đức Phật. Ngày hôm sau, không như dự tính của 
ngoại đạo, Đức Phật vẫn bình yên vô hại trong 
ngôi nhà đá, khiến bọn họ vô cùng kinh ngạc. Sau 
đó Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp hỏi Đức Phật về 
phương pháp tu thân học đạo. Sau khi lắng nghe 
pháp âm vi diệu của Đức Phật, kính phục vì sự 
cảm hóa của Đức Phật, ông quyết tâm vứt bỏ lối 
học cũ, dẫn 500 đệ tử về quy-y với Phật. Sau khi 
Đức Phật cứu độ Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp và 500 
đệ tử của y, Đức Phật giảng cho họ nghe về Tứ 
Diệu Đế, khiến cho ai nấy đều tràn đầy niềm vui 
Phật pháp, mừng rằng họ đã bỏ tà qui chánh, đi 
trên con đường lớn thênh thang. Những ngoại đạo 
này sau khi nghe pháp, tỉnh ngộ sâu sắc sự ngu sĩ 
khi thờ thần lửa, quyết tâm đem những đạo cụ thờ 
Lửa ném xuống dòng sông Nilajan. Những đạo cụ 
này trôi đến chỗ của hai người em là Nakasyapa, 
người kia là Gayakasyapa. Họ đều là những người 
thờ thân lửa. Hai người em nhận ra đây là đồ đạc 
của anh mình, lo sợ đã có chuyện gì xãy ra cho 
anh mình. Vì thế mỗi người mang theo hai trăm 
năm chục đệ tử, ngày đêm dong ruỗi đến chỗ anh 
mình. Anh em gặp nhau, họ vô cùng kinh ngạc vì 
Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp và đám đệ tử, ai cũng 
đều rõ ràng đã trở thành Tăng sĩ mặc áo cà sa. Ưu 
Lâu Tần Loa Ca Diếp kể lại cho hai em nghe về 
chuyện cải đạo của mình. Hai người em cũng 
nghe Phật thuyết pháp và cuối cùng xin quy y 
Phật. Đức Phật đã thu nhận cả ba anh em Ca Diếp 
và một ngàn đệ tử của các vị, hợp thành một 
Tăng đoàn lớn. Tất cả đều rời khỏi đạo tràng thờ 
Lửa, hướng về núi Linh Thứu của thành Vương 
Xá. Tăng đoàn to lớn này, hàng ngũ rầm rộ, đã 
làm kinh động cả nước Ma Kiệt Đà. Vua Tần Bà 
Sa La và toàn thể thần dân của ông đổ ra khỏi 
thành tham gia hàng ngũ nghênh đón, xếp hàng 


3355 


đài đến năm dặm, đến tận chân núi Linh Thứu. 
Về sau này, Phật thọ ký cho Ưu Lâu Tần Loa Ca 
Diếp thành Phật hiệu là Phổ Minh Như Lai. 

Use the “Ascetic practices” as supports for 
the culfivated path: Meaning do not become 
too øreedy for the pleasures of the five desires— 
Dùng các thứ khổ hạnh làm trợ duyên để tu hành, 
đừng quá tham cầu các thứ ngũ dục—See Eight 
crucial elements for Pure Land cultIvators. 

Use Dana money reserved for the material 
necessities of the Sangha for other purposes, 
Ì.e., construetion: Dùng tiền của đàn na tín thí 
cúng cho việc nuôi chúng vào mục đích khác như 
là xây cất—A Bhiksu or Bhiksuni who uses the 
dana money reserved for th material necessities 
of the Sangha for construction while monks and 
nuns In the monastery do not have enouph food, 
drink, clothes, or medicine, commits a Sangha 
Restoraton Offence—VỊ Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo 
Ni nào dùng tiền của đàn na tín thí cúng dường 
nuôi chúng tu học vào việc xây cất trong khi Tăng 
Ni chúng không có đủ thực phẩm, thức uống, 
quần áo, hay thuốc men, là phạm tội Tăng Tàn. 
Use “deep faith and vow” to practice 
Buddha Recitation: Th¡s ¡s the essence of the 
Pureland Dharma Door—Dùng tín nguyện sâu mà 
trì danh niệm Phật. Đây là chánh tông của pháp 
môn Tịnh Độ —See Eigpht crucial elements for 
Pure Land cultivators. 

Use “focus and concentration” to recite 
Buddha as a means to gain rebirth: Lấy sự 
nhiếp tâm chuyên chú mà niệm Phật để làm 
phương tiện dụng công—See Eight 
elements for Pure Land cultivafors. 

Use force: Dùng vũ lực. 

Use the mat(er of “maintaining the four 
precepts” as the fundamental 
foundations of the cultivated path: No killing, 
no stealing, no sexual misconduct, and no lying— 
Lấy sự giữ chắc bốn trọng giới (không sát sanh, 
không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ) 
làm căn bản vào đạo—See Eight crucial elements 
for Pure Land cultivators. 

Use the matter of “taming the images and 
workings of afflictions” as a crucial step ïn 


crucial 


grave 


cultivating the mỉnd: Lấy sự chiết phục phiền 


não hiện hành làm việc quan yếu để tu tâm——See 
Eight crucial elements for Pure Land cultivators. 
Use the monastery budget or the budget or 
a charitable organization to give support to 
relafives or friends: Dùng ngân quỹ của tự viện 
hay tổ chức từ thiện để nuôi dưỡng thân nhân bạn 
bè—A  Bhiksu or Bhiksuni the 
monastery budget or the budget of a charitable 
OrØanization to gIve support to his or her relafIves 
or friends without the consent of other members 
of the Sangha or the charitable organization, 
commits an offence which Iinvolves Release and 
Expression of Regret—VỊ Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo 
Ni nào dùng ngân quỹ của tự viện hay của tổ 
chức từ thiện để nuôi dưỡng thân nhân bạn hữu 
mà không có sự ưng thuận của các vị khác trong 
tự viện hay trong tổ chức từ thiện là phạm giới xả 
đọa (phải buông bỏ và phát lồ sám hối). 

Use an offering from a layperson not ỉn 
accordance wi(h the layperson?s wish: Xử 
dụng tài vật không đúng với ý nguyện của người 
dâng cúng—A Bhiksu or Bhiksuni who uses an 
offering from a layperson not in accordance with 
the layperson”s wishes and without Informing the 
layperson, so that the layperson suffers or 1s 
unhappy and upset, commifs an offense involves 
Release and Expression of Regret—VỊ Tỳ Kheo 
hay Tỳ Kheo Ni nào xử dụng tài vật không đúng 
theo ý nguyện của người dâng cúng mà không 
thông báo cho người ấy biết khiến vị đó buồn 
khổ, là phạm giới xả đọa (phải buông bỏ và phát 
lỗ sám hối). 

Use the “one mỉnd without distractions ” as 
the ulimate goal of the Pureland 
Buddhism: Lấy sự nhất tâm bất loạn làm chỗ 
quy túc của pháp môn Tịnh Độ —See Eight 
crucial elements for Pure Land cultIvators. 

Use music to produce the sounds to the 


sublime teaching to offer to all Buddhas: Vì 
muốn dùng kỹ nhạc phát ra tiếng diệu pháp cúng 
dường tất cả chư Như Lai mà thị hiện ở vương 
cung—See Ten reasons Enlightening Beings 
appear to live in a royal palace. 

Use poïsonous foods to give fo someone with 
the purpose to murder that person: Đem đô 


who uses 


3356 


ăn có độc ra mà bố thí với mục đích giết hại 
người —See Thirty types of Impure giving. 

Use “wholesome spiritual achievement” as 
proofS and validations for gaining rebirth: 
Lấy các điểm lành để làm chứng nghiệm cho sự 
vãng sanh—See Eight crucial elements for Pure 
Land cultivators. 

Useful adviece: Lời khuyên bổ ích (Dược thạch 
chi ngôn hay lời nói như là thuốc uống hay đá 
châm cứu vậy)—Words with the ceffect of 
medicine and acupuncture. 

Useful deeds: Artha-carya (skÙ—Lợi Hành 
Nhiếp —Beneficial action—Useful conduct, or 
beneficial action—Conduct profitable to others—— 
Beneficial conduct which helps others love and 
receive the truth—Lợi Hành Nhiếp hay khởi thiện 
hành về thân khẩu ý để làm lợi cho người khác 
để họ nhiếp thụ chân lý—See Four elements of 
popularIty. 

Useful or harmful: Lợi ích hay không lợi ích— 
Connected with good or with harm. This 1s one of 
the five courses of speech that others may use 
when they address you—Đây là một trong năm 
loại ngôn ngừ mà các người có thể dùng khi nói 
với các người khác —See Five courses of speech. 
Using charity (dana) to succour the po0F: 
Dùng bố thí để nhiếp độ kẻ nghèo nàn—See Ten 
meriforious deeds (TI). 

Using countless hundreds of thousands of 
millions of billions of wheels of Teaching: 
Dùng vô lượng vô số trăm ngàn ức na do tha pháp 
luân—AIlI Buddhas, by means of measureless, 
countless hundreds of thousands of millions of 
billions of such wheels of Teaching, perform 
Buddha-work Inconceivably according to the 
differences in menfal patterns of sentient beingøs— 
Tất cả chư Phật dùng vô lượng vô số trăm ngàn 
ức na do tha pháp luân như vậy, tùy theo tâm 
hành sai biệt của các chúng sanh mà làm Phật sự 
chẳng thể nghĩ bàn—See Ten kinds of Buddha- 
work in all worlds ¡in all trmes of the Buddhas (B) 
(6). 

Using expedient means to teach ïn accord 
with needs: Dùng phương tiện tùy nghi giáo 
hóa—Causing the Immature to develop maturIty, 
causing the mature to attain liberation—Chư Phật 
dùng phương tiện tùy nghi giáo hóa; kẻ chưa 





thành thục thời làm cho thành thục; kẻ đã thành 
thục, thời làm cho họ được giải thoát—See Ten 
kinds of Buddha-work in all worlds In all times of 
the Buddhas (B) (3). 
Using low voilce in order to appear 
awesome: Tự thuyết công năng hay nói ra cái 
hay giỏi của mình hay tự khoe tài giỏi để cầu lợi 
dưỡng—See Five kinds of deviant livelihood. 
Using the mỉnd of universal love and 
compassion to save beinøs: Dùng tâm từ bi 
quảng đại —AlIso by virtue of heart of universal 
love and compassion Buddhas continually explain 
all kinds of principles to sentient beings and also 
manifest the powers of diagnosis, prescription and 
occult influence for them, to enable them to 
awaken fo attain purity of mind—Chư Phật dùng 
tâm từ bi quảng đại hằng vì chúng sanh mà thuyết 
pháp, lại vì họ mà thị hiện ba thứ tự tại, khiến họ 
khai ngộ được tâm thanh tịnh—See Ten kinds of 
Buddha-work in all worlds in all times of the 
Buddhas (B) (3). 

Using pafient enduranee (ksanfi) to subdue 
their anger: Dùng nhẫn nhục để nhiếp độ kẻ 
giận dữ—See Ten meriforious deeds (T]). 

Using precept-keeping (sila) to help those 
who have broken the commandmenfs: Dùng 
tịnh giới để nhiếp độ người phá giới—See Ten 
meriforious deeds (II). 

Using serenity (dhyana) to stop their 
confused thoughts: Dùng thiển định để nhiếp 
độ kẻ loạn ý—See Ten meritorious deeds (II). 
Using voices to lecture to cause all beings to 
disillusioned with worldly things: Dùng âm 
thanh tùy loại mà diễn thuyếc—With voices 
adapting to types, Buddhas explain the truth to the 
masses, causing them to become disillusioned 
with worldly things; they point out to them the 
results of what they are doing—Chư Phật dùng 
âm thanh tùy loại mà vì chúng diễn thuyết, cho 
chúng sanh sanh lòng nhàm lìa pháp thế, như chỗ 
sở hành thị hiện đắc quả—See Ten kinds of 
Buddha-work in all worlds in all times of the 
Buddhas (B) (3). 

Using wisdom (prajna) to wipe out 
ignoranee: Dùng trí tuệ để nhiếp độ kẻ ngu si— 
See Ten meritorious deeds (T). 


3357 


Using zeal and devofion (virya) to cure their 
remissness: Dùng tinh tấn để nhiếp độ kẻ giải 
đãi—See Ten meritorious deeds (TI). 

Usira (skÐ): Ôn Thi La—Fragrant of 

Andropogon muricatus—Rễ thơm của một loài 

cây có họ xương rồng. 

Usnisa (skÐ: Unhisa (p)—Nhục kế—Nhục 

Phát—Ô Sắt Nhị Sa—Ôn Sắt Ni Sa—Uất Sắt Ni 

Sa—Uất Ni Sa—Ổ Sắt Nhị Sa—A Sanskrit term 

for “topknot,” a protuberance on the top of a 

Buddha”s head, one of the thirty-two maJor marks 

of a Buddha. Originally a conical or flame-shaped 

tuft of hair on the crown ofa Buddha, in later ages 
represented as a fleshly excrescence on the skull 
1self; interpreted as a coiffure of flesh. In China 1t 
1s low and large at the base, sometimes with 
tonsure on top of the protuberance—Từ Bắc Phạn 
có nghĩa là “chùm tóc trên đỉnh đầu,” chỗ lôi lên 
trên đỉnh đầu của Đức Phật, như búi tóc hình nón, 
một trong ba mươi hai hảo tướng của một vị Phật. 

Bên Trung Quốc, người ta tạc tượng hay vẽ búi 

tóc thấp mà lớn. **See Thirty-two auspicious 

marks. 

l) A turban, diadem, distnguishing matk; 
I1nterpreted as the fleshly tuft or crown of the 
Buddha's head: Phật đỉnh nhục kế hay bướu 
thịt nổi trên đầu Đức Phật: . 

2) A turban or corf, one of the thirty-two 
laksanani of a Buddha: Trên đỉnh đầu Đức 
Phật nhô lên thành hình búi tóc, một trong 32 
hảo tướng của Đức Phật. 

Usnisacakravartibodhisattva (skt): Đinh Luân 

Vương Bồ Tát. 

Usnisa or fleshy protuberance on the crown: 

Thịt nổi cao trên đỉnh đầu như buối tóc—See 

Thirty-ftwo auspIcious marks. 

Utabhanda (skt): Udakhanda (sk)—Ô Đạc Ca 

Hán Trà —An anclent city of Gandhara, on the 

northern bank of the Indus, identified with Ohind. 

Eiel 1úmm The Dictionary of Chinese-English 

Buddhist terms, gIves It as the modern Attok— 

Một thành phố cổ nằm trên bờ bắc sông Ấn Hà, 

được coi như là thành phố Ohind. Trong Trung 

Anh Phật Học Từ Điển, Eitel cho rằng đây là 

thành Attok. 

Ufara (skt)?: Ô Địa Đa—According to Eitel in 

The Dicionary of Chinese-English Buddhist 


TOOV 


Terms, this 1s the king of an unknown country in 
Northern India who patronized Hsuan-Tsang on 
his Jjourney to the Western Lands—Theo Eitel 
trong Trung Anh Phật Học Từ Điển, Ô Địa Đa là 
tên của một vị vua của một nước không rõ tên, 
phía bắc của Ấn Độ, người đã tiếp đãi Huyễn 
Trang trong chuyến Tây Du của ông. 

Utensil ft to receive the rules: One who ¡s not 
debarred from entering the Order, as 1s an 
eunuch, slave, minor, etc—Giới khí. 

Utensils for privafte use except for the eipht 
appurtenances of a monk: Vật dụng cá nhân— 
Three garments, bowl, stool, filter, needle and 
thread, chopper—Dùng vật dụng cá nhân khác 
hơn tám món cần thiết (bát sự tùy thân)—See 
Eight things which are unclean to a monk or a nun. 
Uterine birth: Womb-born—Thai Sanh—See 
Womb-born. 

Utilitarianism: Thuyết Tiện Ích. 

Utility: Tính thực dụng—Hữu dụng. 

Utilize ornaments: Dùng đổ trang sức—See 
Eight things which are unclean to a monk or a nun. 
U 





tilize the three vehicles to reveal the One 
Yana: Khai Tam Hiển Nhất—According to the 
Lotus Sutra, 
method to explain the three vehicles, and reveal 
the reality of the one method of salvation, as 
found In the Lotus sutra—Theo Kinh Pháp Hoa, 
tông Thiên Thai “Khai Tam Hiển Nhất” bằng 
cách chỉ rõ “tam thừa” là phương tiện của “nhất 
thừa.” Chỉ rõ Nhất Thừa là giáo cao nhất để cứu 
độ chúng sanh. 

Utilizing a hypothetical case: Giả Thuyết 
Vấn—In Zen, there is a kind of question in which 
the questoner utilizes a hypothetical case. A 
monk asked Ching-Shan: “This Buddha sits in the 
Hall; what 1s the other Buddha?” Ching Shan 
replied: “This Buddha sits in the Hall.”——Trong 
Thiền, có loại câu hỏi trong đó người hỏi sử dụng 
một trường hợp giả thiết. Một nhà sư hỏi Kính 
Sơn: “Đức Phật nầy ngồi trong Điện; cái nào là 
Đức Phật kia?” Kính Sơn đáp: “Đức Phật này ngồi 
trong Điện.”—See Eighteen kinds of questions. 
Utilizing samadhi to conftemplate the 
phenomena: Dùng tam muội rốt ráo quán hiện 
tượng —By_ means 


the Tien-T?ai sect utilizes this 


of ulimate concentration 


3358 


cultivators observe the phenomenon of taking on 

le as like an illusion, like a phantom, like a 

reflection, like space, like mirage—Dùng tam 

muội rốt ráo quán pháp thọ sanh như huyễn, như 
hóa, như bóng, như hư không, như ma—See Ten 
kinds of Buddha-work In all worlds in all times of 

the Buddhas (B) (2). 

Utkutukasana (skt): Ôn Khuất Trúc Ca—To 

squad on the heels—To sit on one”s haunches— 

Còn gọi là Ôn Câu, nghĩa là ngồi chồm hổm hay 

ngồi xổm. 

Utmost: Cứu Cánh. 

l1) End: Final—At the end—Finality—Utmost— 
Mục đích cuối cùng. 

2) Examine exhaustively: Nghiên cứu tỉ mỉ. 

3) Buddhism does not consider material welfare 
as an end In happiness 1n life: Phật Giáo 
không xem lợi ích vật chất là cứu cánh của 
hạnh phúc trong đời sống. 

Utmost  beauty: Utmost 

mystery—Cực diệu. 

Utmost øround: Cực địa—The highest ground 

of all, ¡.e., the Buddha Land—Cực địa là phần đất 

cao nhất, chỉ Phật địa. 

Utmost happiness: Cực Lạc—Realm of Utmost 

Happiness: Cõi Cực Lạc. 

Utmost important Tối quan trọng— 

Compassion and loving-kindness are of the utmost 

importanee for all beings: Từ bi và từ ái là hai yếu 

tố vô cùng quan trọng cho tất cả chúng sanh. 

Utmost lighf-purity: Cực tịnh quang. 

Utmost Lipht-Purity Buddha: 

Quang Như Lai. 

Utmost Liph(t Purity Heaven: Abhasvara 

(sk)—Cực Quang Tịnh Thiên—Quang Âm 

Thiên—See Second Dhyana Heaven (ID (3). 

Utmost mental repose: Utmost quiescence— 

Cực tĩnh. 

Utmost quiescence: Mental repose—Cực tĩnh. 

Utmost stage of enlightenment: Buddha—Cực 

vị (ám chỉ Đức Phật). 

Utopia:  Chimera—Fantasy—Wild  fancy— 

Imaginary and indefinitely remote place—Land of 

fancy—Nowhere—Áo tưởng—Hư ảo địa (cõi hư 

ảo). 


wonder——Utmost 


Cực Tịnh 





Utpada  (sk): Pravritti  (skÙEArising— 
Appearance—Beginning and rise: Coming into 
existence. Birth and what arises from 1t, or cause 
of an act—Sanh Khởi, năng sanh (sanh) sở sinh 
(khởi). Sự sanh ra và những gì khởi lên từ sự sanh 
ra ấy, hoặc nguyên nhân của một hành động. 
Utpadanirodha (skt): Sanh Diệt. 

l) Arising and extinction: Sanh và Diệt— 
Beginning end—Production 
annihilatlon—Appearance 
disappearance—Birth and extinction. 

2) All lfe or phenomena that have birth and 
death: Các pháp hữu vi dựa vào nhân duyên 
hòa hợp, từ pháp chưa có trở thành có gọi là 
sanh; dựa vào nhân duyên mà pháp đã có trở 
thành không gọi là diệt. 

Utpala (skt): Puskara (sk). 

1) Blue lotus—Hoa sen xanh—ƯUu Bát La. 

2)_ Name of the sixth in the eight cold hells: Ôn 
Bát La—Tên của địa ngục thứ sáu trong Bát 
Hàn Địa Ngục. 

Utpalavarna (skt): Lotus Flower Color, name of 

a nun—Liên Hoa Sắc, tên của một vị Tỳ kheo ni. 

Utpafa (skÐ: Hell of blue lotus flower, the flesh 

being covered with sore resmebling i—Ổn bát 

ma——ƯUu Bát La Địa Ngục—Thanh liên hoa—Quá 
lạnh nên da nứt nở ra như hình cọng sen—See 

Eight cold hells. 

Utpatfi-krama (skÐ: Giai đoạn phát sinh—A 

Sanskrit term for “generation stage.” 

practice Iinvolving øenerating a vivid Image of a 

Buddha, who embodies the good qualities and 

realizatlons to which one aspires. This practIC© 1s 

particularly Iimportant in higher yoga tantra. After 
that If one 1s able to sustain keep visualzing the 

Image for extended periods of time with a hiph 

level of clarity, one may then proceed to the 

completion stage, in which one Invites the Buddha 
to enfer and emerge with oneself and Imagines 
that this actually occurs. Following this one 
visualiZes oneself as having the body, speech, and 
mind of a Buddha and as performing a Buddha”s 
compassionate activitiles. There are three prImary 

prerequIsites for enfering the generation stage: l) 

Drevious practice of paths common to both the 

Mahayana Bodhisatva path and Tantra; 2) 

Initation into the practice of the relevant tantra; 


and and 


and 


Tantric 


3359 


and 3) taking on tantric pledges and vows——Từ 

Bắc Phạn dùng để chỉ “giai đoạn phát sinh.” Tu 

tập Mật tông liên hệ tới việc phát sinh một hình 

ảnh sống động của một vị Phật, vị Phật hiện thân 
của những phẩm chất tốt và những chứng ngộ mà 
người ta mong mỏi. Sau đó nếu hành giả có thể 
giữ lấy và tiếp tục quán tưởng về hình ảnh này 
trong một thời gian dài thì hành giả sẽ tiến đến 
giai đoạn thành tựu, trong giai đoạn đó hành giả 
thỉnh vị Phật ấy hòa nhập vào chính mình và 
tưởng tượng rằng việc này xảy ra. Sau đó thì hành 
giả quán tưởng chính mình cũng có thân, khẩu và 

ý của Đức Phật và cũng làm những hoạt động bi 

mẫn của chính Đức Phật này. Có ba điều kiện 

tiên khởi trước khi hành giả bắt đầu vào giai đoạn 
phát sinh: I) con đường tu tập trước đó phải cho 

chung cả Bồ Tát đạo Đại Thừa và Mật giáo; 2) 

phải có lễ điểm đạo trước khi tu tập mật tông; 3) 

phải có lễ thọ thệ nguyện mật tông. 

Utsanga (skt): Ôn Tăng Già—100,000 trillions 

(one trillion 1s equivalent to 1,000 billions)—Một 

trăm triệu tỷ. 

Uttama (skt): U Đa Ma. 

I) Chief: Chính Yếu. 

2) Highest: Cao Nhứt. 

3) Greatest: Lớn Nhứt. 

Uttara (skt): Ôn Đát La—Còn gọi là Uất Đát La. 

1) Above—Superior—Trên. 

2) North: Phương Bắc. 

3) Superior: Nổi bậc, thượng—Predominan— 
Above all. 

4)_ Name ofa monk ¡in northern India who had a 
lot of supernatural powers which always 
mentioned by Devedatta: Một vị Tăng bắc 
Thiên Trúc, tên Uất Đát La, người có nhiều 
thần thông được Đề Bà Đạt Đa hay để cập 
tỚI. 

53) Ultimate end—Cứu cánh. 

Uttara-Ashada (skt): Đẩu—Name of one of the 

twenty eight constellations—See Twenty eight 

constellations. 

Utfarabodhi-Mudra (skt): Mẫu Đà La Pháp 

Ấn—See Vitarka-Mudra. 


Uttarakosala (skt): Bắc Kiểu Tát La—Northern 
Kosala—An anclent kingdom 1n Central India, the 
modern Oude. I(s capital 1s Sravasti, where the 
Buddha and his order stayed for a long period of 


time—Một vương quốc cổ mà bây giờ là vùng 

Oude, nằm về miền Trung Ấn Độ (theo Truyện 

Pháp Hiển, Bắc Kiểu Tát La là tên một vương 

quốc cổ ở miền Trung Ấn, khác với nước Nam 

Kiểu Tát La. Đây là một trong 16 vương quốc lớn 

thời Đức Phật còn tại thế, thủ phủ là thành Xá 

Vệ, nơi Đức Phật đã lưu trú trong một thời kỳ 

dài)—See Sravasti. 

Uttarakuru (skÐ: Bắc Cu Lô Châu —U Đa La 

Câu Lâu —U Đa La Cứu Lưu—The northern of 

the four continents around Meru, square in shape, 

inhabted by square-faced people. Northern 
continent where life is always pleasant. One of 
the nine divisions of the world In traditional Indian 
cosmology. This 1s the country of the northern 
continent, situated in the north of India 

(Jambudvipa), and described as the country of 

eternal beautitude. I( 1s said to be square, 

measuring 20,000 yojanas per side. Beings there 
are described as follows—Còn gọi là Câu Lư 

Châu, hay là châu ở về phía Bắc núi Tu Di, hình 

vuông, dân cư ở đây cũng có mặt hình vuông. Một 

trong 9 vùng phân chia trong truyền thống vũ trụ 
học Ấn Độ. Đây là xứ nằm về châu Kurus phía 

Bắc, tọa lạc về phía Bắc Ấn Độ (Diêm Phù Đề), 

được mô tả như là một nơi có vẻ đẹp vĩnh cửu 

(châu nầy ở về phía bắc núi Tu Di. Người trong 

cõi nầy còn được gọi là tiên, sống rất an vui và 

thọ đến 1.000 tuổi). Người ta nói Bắc Cu Lô Châu 
có hình vuông, mỗi cạnh đo được 20.000 do tha. 

Cư dân ở đây được diễn tả như sau: 

l) Superlor to or higher than other continenfs: 
Cao Thượng Tác. 

2) Superior: Thắng. 

3) Superlor life because human life there was 
supposed to last a thousand years and food 
was produced without human effort: Thắng 
Sinh—Đời sống nơi nầy kéo dài đến cả ngàn 
năm và chúng sanh ở đây không phải sản 
xuất thực phẩm. 

4) The dwelling of gods and saints in Brahmanic 
cosmolosøy: Nơi cư ngụ của chư Thiên, chư 
Thánh trong cõi Phạm Thiên. 

Uttaramanusyadharma-pralapa (skÐ: 

Vọng—Vọng ngữ hay nói dối—False speaking— 

Falsity—See Parajika (AI). 


3360 


Uttara-Phalguni (sk0: Dực—Name of one of 
the twenty eight constellations—See Twenty 
eipht constellations. 
Uttara-Prosthapada (skt): Bích —Name of one 
of the twenty eight constellatons—See Twenty 
eight constellations. 
Uttarasadha (skt: Ôn Đát La Át Sa Đổ—The 
naksatra presiding over the second half of the the 
4" month, the month in which Sakyamuni was 
conceived—Tháng Ôn Đát La Át Sa Đồ là tháng 
tương đương với khoảng từ 15 tháng 4 đến 15 
tháng 5 âm lịch, tháng nầy cũng là tháng mà 
Hoàng Hậu Ma Da thụ thai Thái tử Tất Đạt Đa. 
Uttarasaila (skt): Bắc Sơn Trụ Bộ—One of the 
sect organized in the third century after the 
Nirvana—Một trong hai mươi bộ phái của Tiểu 
Thừa, được thành lập khoảng ba thế kỷ sau ngày 
Phật nhập diệt. 
Uttarasamga (skt): See Uttarasanga. 
Uttarasanga (sk): U Đa La Tăng Già —Thất 
Điều Cà Sa (Y)—Y bảy mảnh —An upper and 
outer gøarment; the seven-patch robe of a monk 
(the robe flung toga-like over the left shoulder). 
Upper or outer robe includes 
phía ngoài của chư Tăng (áo thất điều mặc 
choàng qua vai trái). Uất đa la Tăng hay y thượng 
gồm có: 
1) Seven-stripe robe: Thất điều y. 
2) Middle robe: Trung y. 
3) Robe for going among the sangha: Nhập 
chúng y. 
Uttarasanghati (sk0: Sankaksika (skt)—Kiệt 
Ch —Tăng Ca—Tăng Kiệt Chi Tăng Cước 
Kỳ Tăng Cước Kỳ Ca— lăng Kỳ Chi— 
Described as a kind of toga passed over the left 
shoulder and under the right armpi—Áo che vai 
hay áo che nách (mảnh vải hình chữ nhật), mặc 
bên trong lớp áo cà sa hay mặc trực tiếp vào thân 
(áo lót trong). Mặc giống như áo cà sa, choàng 
lên vai trái bọc qua bên dưới nách phải (dưới 
nách phải vòng vắt lên vai trái). 
Uttarasena (skt: Ôn Đát La Tể Na—A king of 
Udyana who obtained part of Sakyamuni”s 
relics—Vua của nước Udyana, người đã nhận một 
phần xá lợi của Đức Phật để xây tháp thờ. 
Utfarayana (sk): Bắc Hành_-The gradual 
northern ascension of the sun between the winter 


Ao bên trên và 








and summer soltices—Sự đi trịch dần lên phía 
Bắc của mặt trời giữa đông và hạ chí. 

tter (v): Nói nên lời. 

tter  (v) blasphemies 
laspmeme (v) gods—Báng bổ thánh thần. 


U 

U against 
B 

Utter one?s lament: Thốt lời ai oán (khóc than). 
U 

U 


gods: 


tter one”s lips: Hé môi. 

tterance before one”s death: Kệ thị tịch (bài 
kệ đọc ra trước khi chết). 

Utterances of Buddha are infinite: Phật âm 
thanh vô lượng—See Ten kinds of infinite path of 
Great Enlightening Beings. 

Utterly miserable: Hardship—Cực khổ. 
Uttrasita (skt): Kinh Hãi—Frightened—ln the 
Lankavatara Sutra, the Buddha taught: “He who 1s 
not friphtened, alarmed, betrays no sense of fear 
even when this realm beyond comprehension 1s 
shown to him, he 1s to be known as belonging to 
the family of the Tathagata-yana—Trong Kinh 
Lăng Già, Đức Phật dạy: “Kẻ nào không kinh hãi, 
hoảng hốt, không tổ ra ý sợ hãi nào ngay cả khi 
cảnh giới vượt ngoài sự hiểu biết thì kẻ ấy được 
gọi là quyến thuộc của Như Lai Thừa. 








V 


Vạc (skt): Speech—Ngữ—Lời nói. 

Vaca (skÐ: Also Vac (skÐ——Speech—Words 

Ngữ đời nói). 

Vaca-karman (skt): Vaca-kamman (p)—Khẩu 

Nghiệp —An act performed by speech—Karma of 

the mouth 1s one of the three karmas. The other 

two are karma of the body and of the mind—Khẩu 

nghiệp là một trong tam nghiệp. Hai nghiệp còn 

lại là thân nghiệp và ý nghiệp. 

()_ The meanings of Karma of the mouth—Nghĩa 
của khẩu nghiệp: The work of the mouth— 





3361 


Karma of the mouth (talk, speech)—One of 
the three karma. The others are karma of the 
body (thân nghiệp) and karma of thought (ý 
nghiệp). According to the Buddha”s teachings, 
the karmic consequences of speech karma are 
much greater than the karmic consequences 
of the mind and the body karma because 
thoughts they are not yet 
apparent to everyone; however, as soon as 
words are spoken, they wil be heard 
1mmediately. Using the body to commit evIl 
can sometimes be impeded. The thing that 
should be feared 1s false words that come out 
of a mouth. As soon as a wicked thought 
arises, the body has not supported the evil 
thought, but the speech had already blurted 
out vicious slanders. The body hasn't time to 
kiI, but the mind already made the threats, 
the mind just wanted to ¡nsult, belitle, or 
ridicule someone, the body has not carried 
out any drastic actions, but the speech 1s 
already rampant In 1ts malicious verbal abuse, 
etc. The mouth 1s the gate and door to all 
hatred and revenge; 1t Is the karmic 
retribution of of the Avichi Hell; ¡t ¡is also the 
great burning oven destroying all of one's 
VIrfues Therefore, 
always reminded people: “Diseases are from 
the mouth, and calamities are also from the 
mouth.” If wickedness 1s spoken, then one 
will suffer unwholesome karmic retributions; 
1F øoodness 1s spoken, then one will reap the 
wholesome karmic retributions. If you pralse 
others, you shall be praised. lf you insult 
others, you shall be insulted. It”s natural that 
what you sow 1s what you reap. We should 
always remember that the “theory of karmic 
retibutons” 1s  flawless, then 
courageously take responsibilty by 
cultivating so karmic transgressions will be 
eliminated  gradually, 
Heaven nor blaming others—Nghiệp nơi 
miệng, một trong ba nghiệp. Hai nghiệp kia 
là thân nghiệp và ý nghiệp. Theo lời Phật dạy 
thì cái quả báo của khẩu nghiệp còn nhiều 
hơn quả báo của thân nghiệp và ý nghiệp, vì 
ý đã khởi lên nhưng chưa bày ra ngoài, chứ 
còn lời vừa buông ra thì liền được nghe biết 


when ATIS©, 


and merIts. ancients 


and 


and never blame 


qI) 


l) 


2) 


3) 


ngay. Dùng thân làm ác còn có khi bị ngăn 
cản, chỉ sợ cái miệng mở ra buông lời vọng 
ngữ. Ý vừa khởi ác, thân chưa hành động trợ 
ác, mà miệng đã thốt ngay ra lời hung ác rồi. 
Cái thân chưa giết hại người mà miệng đã 
thốt ra lời hăm dọa. Ý vừa muốn chưởi rủa 
hay hủy báng, thân chưa lộ bày ra hành động 
cử chỉ hung hăng thì cái miệng đã thốt ra lời 
nguyễn rủa, dọa nạt rồi. Miệng chính là cửa 
ngõ của tất cả oán họa, là tội báo nơi chốn a 
tỳ địa ngục, là lò thiêu to lớn đốt cháy hết 
bao nhiêu công đức. Chính vì thế mà cổ nhân 
thường khuyên đời rằng: “Bệnh tùng khẩu 
nhập, họa tùng khẩu xuất,” hay bệnh cũng từ 
nơi cửa miệng mà họa cũng từ nơi cửa miệng. 
Nói lời ác, ắt sẽ bị ác báo; nói lời thiện, ắt sẽ 
được thiện báo. Nếu bạn nói tốt người,bạn sẽ 
được người nói tốt; nếu bạn phỉ báng mạ ly 
người, bạn sẽ bị người phỉ báng mạ ly, đó là 
lẽ tất nhiên, nhân nào quả nấy. Chúng ta phải 
luôn nhớ rằng “nhân quả báo ứng không sai,” 
mà từ đó can đảm nhận trách nhiệm sửa sai 
những việc mình làm bằng cách tu tập hầu từ 
từ tiêu trừ nghiệp tội, chớ đừng bao giờ trách 
trời oán người. 

Anclents and Saitly beings have taught 
about nine kinds of karma of the mouth as 
follows—Cổ đức và Thánh nhân có dạy về 
chín loại nghiệp báo của khẩu nghiệp như 
sau: 

Mouth chantng Buddha Recitaton or any 
Buddha 1s like excreting precious jewels and 
øemsfones and will have the consequence of 
being born in Heaven or the Buddhas” 
Purelands: Miệng niệm hồng danh chư Phật 
cũng như nhả ra châu ngọc, sẽ quả báo sanh 
về cõi Trời hay cõi Tịnh Độ của chư Phật. 
Mouth speaking good and wholesomely 1s 
like praying exquisite fragrances and one will 
attain all that was said to people: Miệng nói 
ra lời lành cũng như phun ra mùi hương thơm, 
ắt sẽ được quả báo mình cũng được người nói 
tốt lành như vậy. 

Mouth encouraging, teaching, and aiding 
people is like emiting beautful light, 
destroying the false and ignorant speech and 
dark minds for others and for self: Miệng nói 
ra lời giáo hóa đúng theo chánh pháp, cũng 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


9) 


3362 


như phóng ra hào quang ánh sáng phá trừ 
được cái mê tối cho người và cho mình. 
Mouth speaking truths and honesty Is like 
using valuable velvets fo give warmth to 
those who are cold: Miệng nói ra lời thành 
thật cũng như cấp cho người lạnh lụa tốt cho 
họ được ấm áp thoải mái. 

Mouth speaking without benefits for self or 
others 1s like chewing on sawdust; 1t is like so 
much better to be quiet and save energy. In 
other words, 1Ÿ you donˆt have anything nice 
{O say, 1t Is best not to say anything at all: 
Miệng nói ra lời vô ích cũng như nhai nhai 
mạt cưa, phí sức chứ không ích lợi gì cho 
mình cho người. Nói cách khác, cái gì không 
hay không tốt cho người, tốt hơn là đừng nói. 
Mouth lying to ridicule others 1s like using 
paper as a cover for a well, killing travelers 
who fall into the well because they were not 
aWare, or setfting fraps to hurt and murder 
others: Miệng nói ra lời dối trá, cũng như lấy 
giấy che miệng giếng, ắt sẽ làm hại người đi 
đường, bước lầm mà té xuống. 

Mouth joking and poking fun 1s like using 
words and daggers to wave 1n the market 
place, someone 1s bound to get hurt or die as 
a result: Miệng nói ra các lời trêu cợt bất nhã, 
cũng như cầm gươm đao quơ múa loạn xã nơi 
kẻ chợ, thế nào cũng có người bị quơ trúng. 
Mouth speaking wIckedness, Immorality, and 
evIil 1s like spitting foul odors and must endure 
evil consequences equal to what was said: 
Miệng nói ra lời độc ác cũng như phun ra hơi 
thúi, ắt sẽ bị quả báo mình cũng sẽ bị xấu ác 
y như các điều mà mình đã thốt ra để làm tổn 
hại người vậy. 

Mouth speaking vulgarly, crudely, 
uncleanly is like spiting out worms and 
maggots and will face the consequences of 
hell and animal life: Miệng nói ra các lời dơ 
dáy bẩn thỉu cũng như phun ra đòi tửa, ắt sẽ 
bị quả báo chịu khổ nơi hai đường ác đạo là 
địa ngục và súc sanh. 


and 


(ID Sincere Buddhists should always remember 


to develop the mind to be fripghtened and then 
try to guard our speech-karma—Phật tử chơn 
thuần nên luôn nhớ và phát triển tâm biết sợ 
và gìn giữ khẩu nghiệp của mình: 


l) 


2) 


3) 


(V)According to 


(A) Wholesome 


]) 


A saying can lead people to love and respect 
you for the rest of your life; also a saying can 
lead people to hate, despite, and become an 
enemy for an entire life: Cùng một lời nói mà 
khiến cho người trọn đời yêu mến mình; cũng 
cùng một lời nói mà khiến cho người ghét 
hận, oán thù mình trọn kiếp. 

A saying can lead fo a prosperous 
successful life; also a saying can lead to the 
loss of all wealth and possessions: Cùng một 
lời nói mà khiến cho nên nhà nên cửa; cũng 
cùng một lời nói mà khiến cho tán gia bại 
sản. 

A saying can lead to a greatly enduring 
nation; also a saying can lead to the loss and 
devastation of a nation: Cùng một lời nói mà 
khiến cho nên giang sơn sự nghiệp; cũng 
cùng một lời nói mà khiến cho quốc phá gia 
VONE. 


and 


the Lung-Shus  Pureland 
Buddhism Commentary, lay follower Lung 
Shu said—Theo Long Thơ Tịnh Độ, cư sĩ 
Long Thơ nói: 

speech-karma— Thiện khẩu 
nghiệp: 

Mouth chanting Buddha Recitaton 1s like 
©xcreting precIous Jewels and gemstones and 
wIll have the consequence of being born In 
Heavens or the Buddhas' Purelands. The 
spoken words of saints, and 
enliphtened beings of the past were like gems 
and JjJewels, leaving behind much love, 
esteem, and respect from countless people for 
thousands of years Into the future. As for us 
nowadays, IÝ we cannot speak words like 
Jewels and gems, then It 1s best to remain 
quIet, be determined not to foss out words that 
are wicked and useless: Miệng niệm Phật, 
như nhả châu ngọc; sẽ được cái quả báo sanh 
về cõi trời hay nước Phật (khẩu tụng Phật 
danh, như thổ châu ngọc; Thiên đường, Phật 
quốc chi báo). Các bậc Thánh Hiển xưa, lời 
nói ra như phun châu nhả ngọc, để tiếng thơm 
muôn đời. Còn chúng ta ngày nay, nếu như 
không nói ra được các lời tốt đẹp ấy, thà là 
làm thinh, quyết không nói những lời ác độc 
và vô bổ. 


Sages, 


3363 


2) Mouth speaking good and wholesomely 1s 
like spraying exquisi© fraprances and one 
wIll attain all that was said to people: Miệng 
nói ra việc lành như phun ra mùi hương thơm; 
sẽ được cùng tốt y như điều mình khen nói 
cho người vậy (khẩu thuyết thiện sự, như 
phún thanh hương; xứng nhơn trường đồng). 

3) Mouth encouraging, teaching, and aiding 
people 1s like emiting beautful lights, 
destroying the false and ignorant speech and 
dark minds of the devil and false cultivafors: 
Miệng thốt ra lời giáo hóa, dạy dỗ cho người, 
như phóng ra ánh sáng đẹp đẽ, phá trừ hết 
ngu si, tăm tối của tà ma ngoại đạo (khẩu 
tuyên lưu giáo hóa, như phóng quang minh, 
phá nhơn mê ngữ). 

4) Mouth speaking of truths and honesty 1s like 
using valuable velvets fo give warmth to 
those who are cold: Miệng thốt ra lời thành 
thật, như lấy vải lụa quý mà trải ra; bố thí cho 
người dùng qua cơn lạnh lẽo thiếu thốn (khẩu 
ngữ thành thật, như thơ bố bạch; thiệt tế nhơn 


dụng). 
(B) Unwholesome speech-karma—Bất thiện 
khẩu nghiệp: 


l) Mouth speaking without benefits for self or 
others Is like chewing on sawdusf; It Is so 
much betfer to be quiet and save enerøy. Ít 1s 
to say 1ƒ you don”t have anything nice fo Say, 
1t 1S best not to say anything at all: Miệng nói 
ra điều không đâu vô ích cho mình và cho 
người, như nhai mạc cưa, cây gỗ; chi bằng 
làm thinh để tỉnh dưỡng tỉnh thần; nghĩa là 
khi không có điều hay lẽ thật để nói, thì cách 
tốt nhất là đừng nên nói gì cả (khẩu đàm vô 
ích, như tước mộc tiết; bất như mặc dỉ dưỡng 
khi). 

2) Mouth lying to ridicule others 1s like using 
paper as a cover for a well, killing travelers 
who fall into the well because they were not 
awWare. Ït 1s similar to setting traps to hurt and 
murder others: Miệng nói lời dối trá, khinh 
người, như lấy giấy đậy trên miệng giếng: hại 
kẻ đi đường không thấy té xuống chết. Điều 
nầy cũng giống như giăng bẫy giết người vậy 
(khẩu ngôn khi trá, như mông hảm tỉnh; hành 
tắc ngộ nhơn). 


3) Mouth joking and poking fun 1s like using 
swords and daggers to wave 1n the market 
place, someone 1s bound to get hurt or die as 
the result: Miệng nói lời trêu ghẹo, trửng 
giởn, như múa đao kiếm nơi kẻ chợ, thế nào 
cũng cò người bị thương hay chết (khẩu háo 
hí ngược, như trạo đao kiếm; hữu thời thương 
nhơn). 

4) Mouth speaking of wickedness, Iimmorality, 
and evil 1s like spitting foul odors and must 
endure evil consequences equal to what was 
said: Miệng nói lời ác độc, vô luân, như phun 
hơi thúi; sẽ chịu quả báo xấu ngang bằng với 
lời mình đã nói cho người. 

53) Mouth speaking vulgarly, foully, uncleanly 1s 
like spitting out worms and magsots and will 
face the consequences of the three evil paths 
from hells, hungry ghosts to animals: Miệng 
nói lời dơ dáy, bẩn thỉu, như phun ra dồi tửa; 
sẽ bị quả báo nơi tam đồ ác đạo từ địa ngục, 
ngạ quỷ, đến súc sanh (khẩu đạo uế ngữ, như 
lưu thơ trùng; địa ngục súc sanh chi đạo). 

Vacaney (n): Chỗ trống. 

Vacant (a): Có chỗ trống. 

Vacasuta (skÐ: Tổ Bà xá tư Đa—See Vasiasita. 

Vacchagotfa (p & skt): Du Tăng Vacchagotta— 

A  wandering ascetic monk, one of the forty-one 

øreat monks menfioned In the Anguttara-NIkaya, 

who were among the direct studens of Buddha. He 
was the one who questioned the Buddha on 
certain metaphysical problems, especially those 
realting to the ego and the sfate of the arhat after 
death; however, the Buddha refused to respond to 

the queston. Vacchagotta was famous as a 

meditaton master and ¡1s supposed to have had 

many supernatural powers—Du Tăng 

Vacchagotta, một trong bốn mươi mốt nhà sư lớn 

mà tên tuổi được nhắc đến trong Anguttara- 

Nikaya và là những môn đồ trực tiếp của Phật 

Thích Ca. Chính ông đã hỏi Phật về một cái ngã 

tồn tại; tuy nhiên, Phật đã từ chối không trả lời. 

Vacchagotta nổi tiếng về những phẩm chất thiển 

định và có nhiều quyền năng thần diệu. 

Vacchagotfa-aggi-sutta (p): Kinh Hỏa Dụ— 

See Vacchagotta. 

Vaci (p): Vaca (skĐ—Lời—Ngôn từ —Word— 

Speech. 


3364 


Vaci-duccariam (p)› Wrong conduct ¡n 
speech—Khẩu ác hạnh —See Three dharmas 
(V). 

Vaci-moneyyam (p): Qualities of the sage as to 
speech—Ngữ tịnh mặc —See Three dharmas 
(XLVÙ. 

Vaci-sankhara (p): Vacika-samskara (skÐÙ— 
Verbal actions—Ngôn Hành—Saying 
doinpe—Words and deeds—Verbal functions of 
the mind, one of the three kinds of karma, the 
karma produced by speech—Lời nói và hành 
động, một trong tam nghiệp, sự tạo nghiệp bởi lời 
nói (chia làm hai loại, lời ác độc là ác ngữ 
nghiệp, lời chân thực là chân ngữ nghiệp)—See 
Three links with the Buddha resulting from calling 
upon him. 


and 


Vaci-socceyam (p): Purity of speech—Ngữ 
thanh tịnh—See Three dharmas (XLV). 
Vaci-succaritam (p): Right conduct in speech— 
Khẩu thiện hạnh —See Three dharmas (V). 
Vac-karmas (skt: Khẩu tứ— The four dealing 
with the mouth: 

I1) Not to lie—Không nói dối: We do not speak 
the truth; but, in contrast, we continue to lie 
and speak falsely— Chúng ta chẳng những 
không nói lời ngay thẳng chơn thật, mà ngược 
lại luôn nói lời dối láo. 

2) Not to exaggerate—Không nói lời đâm thọc: 
We do not speak soothingly and comfortably; 
but, 1n contrast, to speak 
wickedly and use a double-fongue to cause 
other harm and disadvantages—Chúng ta 
không nói lời hòa giải êm ái, mà ngược lại 
luôn nói lưỡi hai chiều hay nói lời xấu ác làm 
tổn hại đến người khác. 

3) Not to abuse—Không chửi rũa: We do not 
speak kind and wholesome words; but, In 
confrast, we confinue to speak wicked and 
unwholesome words, I.e., insulting or cursing 
others—Chúng ta chẳng những không nói lời 
ôn hòa hiển dịu, mà ngược lại luôn nói lời 
hung ác như chửi rủa hay sỉ vả. 

4) Not to have ambiguous talk Không nói lời 
vô tích sự: We do not speak words that are In 
accordance with the dharma; but, in contrast, 
we continue fo speak ambipuous talks— 


W€© Confinue 


Chúng ta không nói lời chánh lý đúng đắn, 
mà ngược lại luôn nói lời vô tích sự. 
Vacuum Polarization: Chân Không Sinh 
Diệt — Trùng trùng duyên khởi —Cái nầy có thì 
cái kia có, cái nầy diệt thì cái kia diệt. 
Vadđa (p): Expression or speech—The teaching of 
the Elders (Theravada). 
Vadha-himsa (skt): Kiling—Sát—Giết 
chúng sanh—See Parajika (AI). 
Vadisa (skÐ: Vakri, or Valisa (skÐ—Bà Lợi— 
Móc câu—A hook. 
Vagøa (p): A section or chapter in a lager work 
(Trường Bộ Kinh). 
Vaguely: Một cách mơ hồ. 
Vaha (skt): Bà Ha. 
I1) Carying: Mang—Bearing. 
2) _A supernatural life: Cuộc sống siêu nhiên. 
3) A large grain-container of twenty bushels: 
Đấu (đong lường). 
Vahana (skt: Yana (skt)—Vehicle. 
Vaibhara (skt): Tân Ba La Quật The Vaibhara 
cavern. A “rock-cut” temple on a mounfain near 
Radjagrha, now called Baibhargiri. Sakyamuni 
Buddha used to resort there for meditaton—Hang 


hại 


Tân Ba La, một loại chùa xây bằng đá đẻo, gần 
thành Vương Xá, bây giờ là Baibhargiri. Nơi mà 
Đức Phật rất thích về tỉnh tọa. 

Vaibhasika (skUQ: Tỳ Bà Sa Luận Sư—The 
Vaibhasikas were the followers of the Realistic 
school which based on the Vibhasa-sastra. These 
are names of two works (Mahavibhasha and 
Vibhasha) considered as fundamental by the 
school of Sarvastivada. They are two Important 
the Abhidharma of the 
Sarvastivada school. However, 1t 1s classified by 
Tibetan Buddhism as one of the two “Hinayana” 
schools, the other being “Sautrantika”—Những vị 
luận sư đệ tử của trường phái trung thực, mà giáo 
thuyết dựa vào bộ luận Tỳ Ba Sa. Đây là tên của 
hai tác phẩm Đại Tỳ Bà Sa hay Đại Sớ Phân Biệt 
Thuyết (Mahavibhasha) và Tỳ Bà Sa (Vibhasha), 
được coi như là căn bản cho trường phái Đại 
Chúng hay Nhất Thiết Hữu Bộ (Sarvastivada). 
Đây là những bình giải quan trọng về Luận Tạng 
của trường phái Sarvastivada. Tuy nhiên, theo 
Phật giáo Tây Tạng thì đây là một trong hai tông 


commeinfarles on 


3365 


phái Tiểu thừa, tông kia là Tăng Ca Lan Đa Bộ 

hay Thành Thật tông. 

Vaidehi (kQ: Vi đề Hy_—Wife of king 

Bimbisara, and mother of AJatasatri—According 

to Buddhist legends, Queen Vaidehi was the wIfe 

of king Bimbisara, and mother of Ajatasatru. 

When Ajatasatru imprisoned king Bimbisara, she 

managed to bypass the guards to visit the King. 

She also brought some honey and grapes by 

putting them on her body for the King to eat. She 

did this every other day so that the King received 

nutrients and would not starve. However, later, 

Ajatasatru discovered her plan, so he banned her 

vistinqg the King. Eventually, King 

Bimbisara died in the prison—Theo truyền thuyết 

Phật giáo, Hoàng Hậu Vi Đề Hy là vợ của vua 

Tần Bà Sa La, và là mẹ của A Xà Thế. Khi vua 

Tần Bà Sa La bị A Xà Thế hạ ngục để soán ngôi, 

bà đã dùng kế qua mặt lính gác ngục để đến thăm 

nhà vua, bằng cách bôi mật đường và nước cốt 
nho lên thân mình để nhà vua ăn, cứ thế hai ngày 
một lần vào thăm và nuôi nhà vua, nên vua không 

đến nỗi bị chết đói. Tuy nhiên, về sau này thì A 

Xà Thế phát giác được kế hoạch của bà nên cấm 

không cho bà vào ngục thăm vua nữa. Cuối cùng 

vua Tần Bà Sa La chết trong ngục thất. 

Vaidurya (skt): Tỳ Phệ Lưu Ly—Tỳ Đầu Lợi. 

1) Lapis-lazuli: Lưu Ly, một trong thất bảo— 
One of the seven precious things. **See 
Seven treasures. 

2) Name of a mountain near Varanasi: Tên một 
ngọn núi gần Varanasi. 

Vain (a): Vitatha (p & skÙ)—Vô ích—Vọng 

False——Futile—Unreal——Untrue. 

Vain điseussion: Hý luận (nhàn đàm hý luận). 


from 








Vain dream: Huyễn mộng. 

Vain glory: Danh vọng hão huyền. 

Vain talks: Prapanca (skÙ——Diffusive trivial 
reasoning——lIdle chat—Nhàn Đàm Hý Luận. 

Vain thought: Không tưởng—Vainly thinking. 
Vaipulya (skÙ: Broad—Wide—Extensive— 
Rộng lớn (phương quảng)—Tỳ Phật Lược— 


Phương Quảng——Extension—Enlareement— 
Broad—Spacilous—Fuller explanaion of the 
doctrine. 


l) The whole of the Mahayana sutras, Or 


ScrIpfures of  measureless meaning 


(universalistic or infinite). Vaipulya sufra 1s 
used to indicate all Mahayana sutras: Tên chỉ 
chung cho các kinh Đại Thừa—See 
Mahayana sutras. 

2) Name of the tenth of the twelve Buddhist 
sutras: Tên của bộ kinh thứ mười trong 12 bộ 
Kinh Phật. 

3) Feng-Kuang, a Chinese Ch'an master of the 
Tang period. Precise dates of his life are 
unknown, probably the middle of the seventh 
century. He was the abbot of the Kuo-Ch”ing 
Monastery in the T”ien-I?ai Mountains. The 
litle that 1s known of him comes for the mosf 
part from the foreword to the Han-Shan-Tzih, 
a collection of the poetry of the hermits of 
Han-Shan. I( also confains several poems 
attributed to Feng-Kuang: Tên một thiển sư 
thời nhà Đường. Niên đại về cuộc đời của 
ông không được biết rõ, có lẽ ông sống giữa 
thế kỷ thứ bẩy. Ông từng trụ trì tu viện Quốc 
Thanh trên núi Thiên Thai. Người ta biết đôi 
chút về ông là qua lời tựa quyển Hàn Sơn Tự, 
một sưu tập thơ do ẩn sĩ Hàn Sơn soạn, trong 
đó có vài đoạn được coi là của Phương 
Quảng. 

** See Twelve sutras. 
Vaipulya-cita (sk0: Tâm Quảng Đại— 
According to The Avatamsaka Sutra, this 1s one of 
the eleven minds that lead to enliphtenment. A 
large heart which fills the whole universe—Theo 
Kinh Hoa Nghiêm, đây là một trong 11 tâm dẫn 
đến giác ngộ. Tâm đầy khắp cả vũ trụ—See 
Eleven minds that lead to enlightenment. 
Vaipulya-mahayuha-sutra: Đại Trang Nghiêm 
Kinh—The sutra in which the Buddha describes 
his life In the Tushita heaven and his dscent to 
save the world—Kinh Đại Phương Quảng, trong 
đó Đức Phật kể về cuộc đời của Ngài trên cung 
trời Đâu Suất và sự xuống thế cứu độ chúng sanh 
của Ngài. 

Vaipulya period: Phương Đẳng thời— Thời kỳ 

Phương Quảng hay thời kỳ phôi thai của Phật giáo 

Đại Thừa—-One of the five periods of the 

Buddha”s teachings. The period of the Vaipulya- 

Suftra or the period of the introductory Mahayana. 

The Time of Development teaches all four 

doctrines together and therefore 1s still relative. In 

this eight-year period, the Buddha taught the first 


3366 


level of the Mahayana. During this phase the 
Buddha refuted his disciples” attachment to the 
Lesser Vehicle and directed them toward 
provisional Mahayana. He stressed the superiority 
of a bodhisattva. He clarified the unity of Buddha 
and sentient beings, of absolute and relative. This 
was the time when the Hinayanistic people were 
converted to the Mahayana doctrine and for that 
purpose the Buddha preached what we call 
“Vaipulya” or developed texts, Maha-Vairocana 
and Vimalakrri Sutras. As the Buddha often 
rebuked the arhats for theiIr wrong or short-siphted 
views, this period 1s called the Time of Rebuke. 
The Hinayanists, after the Buddha”s reasoning, 
became aware of the short-siphtedness 
learned to appreciate Mahayana—Một trong năm 
thời thuyết giáo của Đức Phật. Thời Phương Đẳng 
giảng cùng lúc cả bốn giáo thuyết nhưng vẫn còn 
tương đối. Trong giai đoạn kéo dài tám năm nây, 
Đức Phật bác bỏ sự luyến chấp vào Tiểu Thừa và 
hướng dẫn đệ tử đi vào nẻo Đại Thừa. Đức Phật 
bắt đầu thuyết giảng về Đại thừa và tính ưu việt 
của Bồ tát, cũng như làm sáng tỏ sự thống nhất 
giữa Phật và người, giữa cái tuyệt đối và tương 
đối. Đây là thời kỳ mà những người Tiểu Thừa 
quy đầu sang giáo lý Đại Thừa và vì mục đích 
nầy mà Đức Phật đã giảng các kinh Phương 
Đẳng, tức triển khai, kinh Đại Nhật Như Lai và 
kinh Duy Ma Cật. Vì Phật thường hay khiển trách 
các vị La Hán do tà kiến hay thiên kiến của họ, 
nên thời kỳ nầy còn được gọi là thời “Đàn Ha.” 
Các vị Tiểu Thừa, theo giảng luận của Phật, thức 
tỉnh về những thiên kiến của mình và học hỏi để 
thấy giá trị Đại Thừa—See Five periods and eight 
teachings of the T”Ien-T”al, and Five perlods of 
Buddha”s teaching (1). 

Vaipulya Sutra (skt): Phương Quảng Kinh— 
Extended Sutras—Extensive 
Mahayana sutras—Sutra of Great Extension—A 
Sanskrt term for “Large Mahayana sutras.” 
Vaipulya sutra Is one of the twelve divisions of 
the Buddha's teachinss. A Mahayana form of 
scripture. A collection of expanded texts. There 
are different Vaipulya-sutras: 
Prajnaparamita-sutra, Avatamsaka-sutra, and 
Ratnakuta-sutra—Từ Phạn ngữ chỉ “những kinh 
đài trong Phật giáo Đại Thừa. Phương Quảng là 
một trong 12 bộ kinh của Phật giáo. Kinh Phương 


and 





sutras—ExtensIve 


three 


Quảng gồm các kinh dài trong trường phái Đại 
thừa. Phương quảng kinh gồm ba bộ: Bát Nhã tâm 
Kinh, Hoa Nghiêm Kinh và Đại Bảo Tích Kinh. 
Vairam (skt): Phệ Lam—Một loại gió—A kind 
of wind. 

Vairambha (skt: Vairambhavata (skt—Phệ 

Lam Bà—Ty Lam Phong. 

l1) A kind offierce wind: Một loại mãnh phong 

2) The great wind which finally scatters the 
universe: Một loại gió lan khắp vũ trụ, khi 
thổi đến đâu thì nơi đó phải tan hoại. 

3) The circle of wind under the circle of water 
on which the world rests: Địa luân nằm bên 
trên phong luân hay vòng xoắn của gió, 
phong luân nầy lại nằm bên dưới thủy luân. 

Vairambhaka (skt): Gió hoại diệt—An all- 

destroying wind occuring between kalpas. 

Vairambhavata (skt): Lam Phong—Cơn bão 

dữ—A hostile or fierce storm—See Vairambha 

(2) and (3). 

Vairocana Buddha (skt: Phật Tỳ Lô Giá Na— 

Great Sun Tathagata (coming from or belonging to 

the sun), name of a Dhyani Buddha (a son of the 

sun or the Dhyani Buddha of the centre). The 
central Sun, personifying the Dharma-Dhatu or 

Supreme Wisdom. In East Asian traditions, this 

Buddha is offen referred to as the “Original 

Buddha” (Adi-Buddha), meaning that he has 

always been awakened. He represents the “truth 

body” (Dharmakaya), and he ¡1s said to preside 
over the “Flower Treasury World.” Vairocana or 
the All-IIuminaing One (of the non-historical 

Buddha), is one of the five transcendent buddhas. 

He ¡1s  associated with the transcendent 

Bodhisatva Samantabhadra and the earthly 

Buddha Krakuchchanda. Vairocana a symbol of 

Supreme wisdom, or cosmic consciousness, that 1s, 

transcendenfal Buddha-knowledge, and one of his 

swmbols is 5 the “wheel of  doctrine” 

(Dharmacakra). His Pure Land ¡is the entire 

cosmos. He 1s often depicted with white skin and 

making the Mudra of “supreme wisdom.”—Phật 

Tỳ Lô Giá Na, tên của Phật Dhyani. Trong các 

trường phái tại các nước Đông Á, Đức Đại Nhật 

Như Lai thường được xem như là vị “Bổn Phật,” 

có nghĩa là vị Phật luôn ở trạng thái giác ngộ. 

Ngài tiêu biểu cho “Pháp thân,” và người ta nói 


3367 


Ngài đang ngự trên “Hoa Tạng Thế Giới.” Đại 
Nhật Như Lai hay Quang Minh Biến Chiếu (vị 
Phật phi lịch sử), một trong năm vị Phật siêu việt 
trong trường phái Đại Thừa. Bên cạnh Ngài còn 
một vị Bồ Tát siêu việt tên là Phổ Hiển và Cổ 
Phật Câu Lưu Tôn. Phật Tỳ Lô Giá Na là biểu 
tượng của cử chỉ sáng suốt cao tuyệt, hay tâm 
thức vũ trụ, tức là Phật trí thức siêu việt, và một 
trong những biểu tượng của Ngài là “Pháp Luân.” 
Tịnh Độ của Ngài là toàn thể vũ trụ. Người ta 
thường họa Ngài với nước da trắng và tay đang 
bắt ấn “đại trí.” 


q) 


l) 


2) 


3) 


qI) 


Ù) 


2) 


3) 


Tỳ Lô Giá Na nghĩa là thuộc về mặt trời hay 
đến từ mặt trời —Vairocana, belonging or 
coming from the sun, the true or real Buddha- 
body: 

Vairocana 1s also called the Great Sun 
Tathagata: Tỳ Lô Giá Na còn được gọi là Đại 
Nhật Như Lai. 

The esoteric school Interprets Vairocana by 
the sun, or iís lipht, which eliminates the 
darkness of ignorance: Mật giáo cho rằng 
Phật Tỳ Lô Giá Na tiêu biểu cho mặt trời hay 
ánh sáng mặt trời, xua tan bóng tối vô minh. 
Vairocana 1s also recognized as the spiritual 
or essenfial body of Buddha-truth, and like 
light pervading everywhere: Phật Tỳ Lô Giá 
Na còn được dịch như là “Biến Nhất Thiết 
Xứ” hay Biến Chiếu Vương Như Lai. 


Vairocana Buddha according to the 
Avatamsaka Schools—Phật Tỳ Lô Giá Na 
theo Tông Hoa Nghiêm: 


The main Buddha in the Avatamsaka Sutra 
(Kinh Hoa Nghiêm), represents the Dharma 
body of Buddha Sakyamun and all 
Buddhas—VỊ Phật chính trong Kinh Hoa 
Nghiêm, tiêu biểu cho Pháp thân của Đức 
Phật Thích Ca Mâu Ni và tất cả chư Phật — 
See Vairocana. 

The Vairocana Buddha, representing the 
realizaton of the world of Emptiness, of 
Buddha-nature, of unconditioned Equality— 
Phật Tỳ Lô Giá Na—Sự biểu thị sự thể hiện 
của thế giới Tánh Không, của Phật tánh, của 
tánh Bình Đẳng Vô Ngại—See Triratna (IV) 
(A). 

The Buddha whose body fills space: Quảng 
Bác Thân Như Lai. 


nh) 


ii) 


Hua-Yen says the three bodles of the 
Buddhas represented by—Hoa Nghiêm tông 
cho rằng tam thân Phật được tiêu biểu bởi: 
Vairocana represents the Dharmakaya: Phật 
Tỳ Lô Giá Na tiêu biểu cho Thụ Dụng Pháp 
thân. 

Rocanaa or Locana represents the 
Sambhogakaya: Phật Lư Xá Na tiêu biểu cho 
Báo Thân. 

Sakyamuni represents the Nirmakaya: Phật 
Thích Ca Mâu Ni là Hóa Thân. 


(HD Vairocana Buddha in T”ien-T?ai Sect—Phật 


nh) 


ii) 


Tỳ Lô Giá Na trong tông Thiên Thai: T”len- 
Tai says the three bodies of the Buddhas 
(kaya) represented by—Thiên Thai tông cho 
rằng tam thân Phật được tiêu biểu bởi: 
Vairocana represents the dharmakaya or the 
Dharma Body of Buddha Sakyamuni and all 
Buddhas: Phật Tỳ Lô Giá tiêu biểu cho Pháp 
Thân Phật Thích Ca hay tất cả chư Phật. 
Rocanaa or Locana represents the 
sambhogakaya: Phật Lư Xá Na tiêu biểu cho 
Báo Thân Phật. 

Sakyamuni represents the nirmanakaya: Phật 
Thích Ca Mâu Ni tiêu biểu cho Ứng Thân 
Phật. 


(V)Vairocana Buddha according to the Esoferic 


]) 


Schools—Phật Tỳ Lô Giá Na theo Mật Giáo: 
The Mahavairocana, as the Great Sun Buddha 
1s called In Sanskrit, 1s apparently different 
from the Sakyamuni Buddha, but 1ƒ mystically 
considered, the latter himself will be the 
former, and Samantabhadra Bodhisattva who 
1s atfending Sakyamuni Buddha will be 
Vajrapani under the mystical Buddha. Even 
the mystical Buddha Is of two aspects, 
generally represented as two separate 
Buddhas. In Buddhism, a Buddha, however 
remote In age or however great In origin, will 
be Iindividual, for the perfection of knowledge 
and wisdom 1s the perfection of personality 
and that 1s a Buddha. A personal perfection 
embellished by the three mysteries 1s the 
spiritual body of knowledge and wisdom. The 
sfatic nature of the Buddha 1s potentially 
perfected like the great luminary (Diamond 
Element), and ¡s the Mahavairocana (Great 
Sun) of the Diamond Element. To us If 1s not 


3368 


clear that all-illumining dynamic force, like 
warmth or mercy, Is to enfold all beings 
which are In the realm of natural principle 
(Matrix Repository). Therefore, the spiritual 
body of principle 1s depicted as 1f the world of 
nafure, I.e., universe Itself, should become 
1llumined and assume a splendor of perfect 
wisdom. This Buddha 1s possessed of the 
perfect harmony of the sixfold øreatness, I.e., 
earth, water, fire, space, and 
conscilousnes and 1s the Buddha 
Mahavairocana of the Matrix ReposiItory. 
These curious names of the worlds of 
“Diamond Element” and “Matrix Repository” 
indicate the 
personal wisdom, otherwise called the realm 
of effect and the natural source of beIngs, 
sometimes called the realm of cause: Đại Tỳ 
Lô Giá Na là danh hiệu Đức Phật Đại Nhật 
theo Phạn văn, có vẻ như khác biệt với Đức 
Phật Thích Ca Mâu Ni, nhưng theo Mật giáo, 
nếu nghiệm theo mật nghĩa, thì Thích Ca 
cũng chính là Đại Nhật; còn Bồ Tát Phổ 
Hiển, thị giả của Phật Thích Ca thì trở thành 
Kim Cang Thủ (Vajrapani) thị giả của Đức 
Đại Nhật. Và ngay cả Đức Phật nhập huyền 
mật kia cũng có hai thân, thường được tượng 
trưng bằng hai vị Phật riêng biệt. Trong Phật 
giáo, một vị Phật lâu đời đến đâu vẫn là một 


aIr, 


indestructible character of 


cá thể, bởi vì trí tuệ viên mãn là sự viên mãn 
của nhân cách, và nhân cách đó là Phật. Sự 
viên mãn nhân cách được trang nghiêm bởi 
ba mật là Pháp Trí Thân. Phật tính về mặt 
tĩnh vốn có sẵn đầy đủ như nguồn sáng vĩ đại 
(kim cang giới) và Đại Nhật của Kim Cang 
giới. Chúng ta vẫn chưa nhận thức rõ ràng là 
năng lực sinh động tỏa sáng khắp nơi, như 
hơi ấm hay tình thương, bao giờ cũng ấp ủ tất 
cả chúng sanh hiện hữu trong thế giới thai 
tạng. Do đó, lý pháp thân, được mô tả như là 
tánh giới, tức là vũ trụ tự thân, phải được thắp 
sáng và đón nguồn sáng của trí tuệ viên mãn. 
Đức Phật đã thành tựu đến chỗ “lục đại vô 
ngại” (địa, thủy, hỏa, phong, không, thức), và 
là Đức Phật Đại Nhật của Thai Tạng giới. 
Những danh hiệu kỳ dị như Kim Cang giới và 
Thai Tạng giới chỉ cho đặc tính bất diệt của 


2) 


3) 


) 


trí tuệ cá thể, hoặc cũng gọi là cảnh giới của 
quả và căn nguyên bản hữu của mọi loài. 
These two aspectfs “static` and “dynamic” of 
the Buddha are strictly distnguished. The 
words “static` and “dynamic” with regard to 
the person of the Buddha on the basis of the 
manifestation of his enfolding power. Seen 
from the attainment of his perfect wisdom, 
the Buddha of the realm of nature 1s staftic and 
therefore has the sign (mudra) of meditation, 
while the Buddha of the realm of wisdom 1s 
dynamic owing to the vivid realization of his 
Ideals and has the sign of “wisdom-fist: Hai 
hình thái “nh' và “động” của Phật hoàn toàn 
khác nhau. Tĩnh và động dành cho nhân cách 
của Phật dựa trên sự biểu hiện năng lực gia 
trì của Ngài. Nhìn từ cương vị chứng ngộ trí 
tuệ viên mãn của Ngài, thì Đức Phật của 
cảnh giới bản hữu là “nh” và do đó có “định 
ấn' trong lúc Đức Phật của cảnh giới trí tuệ là 
động do thực chứng lý tưởng và có “trí ấn'. 
Suppose an individual develops himself and 
aftains enliehtenment and advances so far as 
to conform to the universal principle; he will 
then be Mahavarocana Buddha of the 
individual realm or Diamond Element. In 
sculpture, he 1s represented with the left hand 
grasping the Index finger of the ripht hand, 
the sign of “wisdom-fist.`: Thí dụ có một cá 
thể tự phát triển và chứng ngộ và tiến xa đến 
chỗ nhập thể vào lý tánh vũ trụ, cá thể đó sẽ 
là Phật Đại Nhật của Kim Cang giới. Trong 
điêu khắc, vị đó sẽ được trình bày bằng bàn 
tay trái nắm lấy ngón trỏ của bàn tay phải, 
dấu hiệu của “trí ấn'°. 

On the other hand, when the universe I1tself 
becomes Illumined and assumes a splendor of 
wisdom, he then will be Mahavairocana 
Buddha of the natural realm or Matrix 
Repository. In sculpture he 1s represented as 
having the sign of medifation on the unIverse, 
with the right hand on the left, the thumbs 
touching each other: Lại nữa, khi vũ trụ tự nó 
được rọi sáng và tiếp nhận nguồn sáng của trí 
tuệ, thì người đó sẽ là Đức Đại Nhật Như Lai 
của Thai Tạng giới. Trong điêu khắc, được 
diễn tả bằng “định ấn' về vũ trụ, với bàn tay 
mặt trên bàn tay trái, hai ngón cái g1ao nhau. 


33609 


5) Thus there are two Buddhas with one and the 
same name and identical im quality, but 
different in manifestation. They are two and 
yet not two. Mystically speaking, the two 
persons of ultimate perfection would be one 
and the same width and heigth: Như thế 
chúng ta có đến hai Đức Phật cùng đồng danh 
hiệu, giống nhau qua bản chất nhưng khác 
nhau qua biểu hiện. Hai mà không hai (nhị 
nhi bất nhị). Nói theo Mật giáo, hai nhân 
cách viên mãn cứu cánh phải là một, cùng có 
chiều rộng và chiều cao như nhau. 

1)  When the six great elements (earth, water, 
fire, Space and consciousness) are 
coordinated crosswide, or according fo space, 
we get the universe, I.e., the universal body 
of the Buddha of the Matrix Realm: Khi lục 
đại giao tréo nhau theo không gian, chúng tạo 
thành vũ trụ, tức là Pháp thân của Thai Tạng 
giới. 

1) When the arranged 
lengthwise or vertically, according to time, 
we get the individual of five aggregafes, I.., 
the personal body of the Buddha of the 
Diamond Realm: Khi lục đại được sắp xếp 
theo chiều dọc (theo thời gian), chúng ta có 
năm uẩn (sắc, thọ, tưởng, hành, thức) tạo 
thành một cá thể, tức Phật thân của Kim 
Cang giới. 

Vairocana Buddha of Great Vows of the 

Hluminator: Phật Tỳ Lô Giá Na Đại Quang 

Minh. 

Vairocana in the Garbhadhatu: Thai Đại 

Nhật —Thai Tạng Giớ—See Garbhadhatu. 

Vairocana?s Hall: Điện Thờ Phật Tỳ Lô Giá 

Na. 

Vairocana-rasmi-prafimandita-dhvaja (skt: 

Quang Chiếu Như Lai Tướng—A Bodhisattva, 

disciple of Sakyamuni, who was In a former life 

Vimaladatta—Một vị Bồ Tát đệ tử của Đức Phật 

Thích Ca Mâu Ni, mà tiền thân là Tịnh Đức Phu 

Nhân. 

Vairocana Sutra (sk): Đại Nhựt Kinh— 

Vairocana Sutra, name of one of the three major 

sutras of the Mantrayana, translated Into Chinese 

by Subhakarasinha in the T”ang dynasty. The 
sutra teaches that Vairocana ¡1s the whole world, 


aIr, 


six elements are 


which is divided into Garbhadhatu (material) and 
Vajradhatu (mndestructible), the together 
forming Dharmadhatu. The manifestations of 
Vairocana”s body to himself, that 1s, Buddhas and 
Bodhisattvas, are represented symbolically by 
diagrams of several circles. In the Vajradhatu 
mandala, he 1s the centre of the five øgroups. In the 
Garbhadhatu, he ¡1s the centre of the eight-leaved 
Lotus court. He 1s generally considered as an 
embodiment of the Truth, both in the sense of 
Dharmakaya and Dharmaratna. Some schols hold 
Vairocana to be the dharmakaya of sakyamuni, 
but the esoteric school denies this 1dentity—Tỳ 
Lô Giá Na Thành Phật Thần Biến Gia Trì Kinh, 
một trong ba bộ kinh chính của Phật giáo Mật 
Tông, được Thiện Vô Úy dịch sang Hoa ngữ vào 
thời đại nhà Đường. Kinh dạy về Đại Nhựt Như 
Lai là hiện thân của Pháp Giới, chia ra làm Thai 
Tạng Giới hay thế giới hiện tượng và Kim Cang 
Bất Hoại Giới, cả hai hợp thành Pháp Giới. Hiện 
thân của Phật Tỳ Lô Giá Na là chư Phật hay chư 
Bồ Tát, được tiêu biểu bởi những hình vòng (hay 
mặt trời và các hành tinh quay quanh nó). Trong 
Kim Cang Giới Mạn Đồ La thì Đại Nhựt Như Lai 
là trung tâm của năm nhóm. Trong Thai Tạng 
Giới thì Đại Nhựt Như Lai là trung tòa của bông 
sen tám cánh. Ngài được coi như là hiện thân của 
chân pháp, trong hai nghĩa Pháp Thân và Pháp 
Bảo. Một số trường phái cho rằng Đại Nhựt Như 
Lai là pháp thân của Phật Thích Ca, nhưng Mật 
giáo lại phủ nhận điều nầy. 

Vairocana Buddha on the 28” day: Tỳ Lô 
Giá Na Phật ngày 28—See Ten Buddhas or 
Bodhisattvas connected with the ten fast days. 
Vaisakha (skÐ: Phệ Xá Già —Wesak——Buddha's 
Binth, Enlightenment and Death celebrated on 
Full Moon day of month Vaisakha (between the 
months of April and May)—Tháng rơi vào giữa 
tháng Tư âm lịch, vào khoảng tháng Năm dương 
Lịch—See Twelve Months of a Year in India. 
Vaisali (skt) Vesali (p): Tỳ Da Ly—Bề Xá Ly— 
Bề Xá Lệ Dạ—Duy Da—Duy Da Ly—Phệ Xá 
Ly—Tùy Xá Lợi—Tỳ Xá Ly (Quảng Nghiêm 
Thành). 


fWO 





3370 


"--. dd... 





An Iimportant city In the early phase of Buddhism, 
which 1s now Basarh, about more than 20 miles 
northwest of modern Patna In the Indian state of 
Bihar, between Ganges and the Himalayas. 
During Sakyamuni Buddha's lifetime, 1t was the 
capifal of the Licchavis, who belonged to the Vrji 
Republic. This was one of the rainy-season 
retreats of the early Sampgha. In 386 the second 
Buddhist Council was held in Vaisali. According 
(O Professor Soothll in The Dictionary of 
Chinese-English Buddhist Terms, Licchavis were 
the people of the ancient republic of Vaisali who 
were among the earliest followers of sakyamunI. 
According to Eitel in The Dictionary of Chinese- 
English Buddhist Terms, Vaisali, an ancient 
kingdom and city and the capital the powerful 
Licchavis, where the second synod was held with 
700 famous learned monks, near Basarh 
(Bassahar), in Bihar, north of Patna. The city of 
Vaisali was a stronghold Buddhism In early days. 
The Chinese pilgrims, 1.e., Fa-Hsien and Hsuan- 
Tsang, visited Vaisali In the course of ther 
travels. Hsuan-Tsang described the ciy as 
covering an area of 10 to 12 square miles. He 
wrofe that, within and without and all around the 
town of Vaisali, the sacred monuments were so 
numerous that 1t was difficult to mention them all. 
Unfortunately, the area 1s now_ practically 
denuded of any visible remains of religlous 
edifices. At Kolhua, two miles to the north-west of 
Raja Bisal ka Gadh, there stands a monolithic, 
locally known as Bhimsens Lath of highly 
sandstone surmounted by a bell-shaped capital 
that supported by a bell-shaped capial and 
supports on the sedent figure of a lion on a square 


abacus. It 1s about 22 feet above represent ground 
level, a considerable pordon having sunk 
underground ¡1n the course of time. In Style 1t 
resembles the edict pillars of Asoka, but diggings 
round the shaft have failed to reveal any Asokan 
1nscription. Nevertheless, 1t can be identified with 
one of the Asoka pillars mentioned by Hsuan- 
Tsang at the site of anclent Vaisali. The line of 
pIllars in the Champaran and Muzaffarpur district, 
at Ramapurva, Launya Araral XLauriya 
Nandagadh, and Kolhua, 1s believed to have 
marked the stages of a royal journey from 
Pataliputra to Lumbini which Asoka undertook 1n 
the 20” year of his consecration. Nearby to the 
south, there 1s a small tank, called Rama-kunda, 
Identifiled by Cunningham with the ancient 
Markata-hara or monkey”s tank, believed to have 
been dug by a colony of monkeys for the use of 
the Buddha. To the northwest there 1s a ruined 
mound, at present only 15 feet high and with a 
điameter of about 65 feet at the base, which has 
been identified with the remains of the Asoka 
stupa mentioned by Hsuan-Tsang. On the summit 
of this mound stands a modern brick temple 
enshrinng a medieval image of Buddha. The 
Buddha 1s said to have visited in three times 
durng his life-time. In once of these vIsits, 
several monkeys are said to have offered the 
Buddha a bowl of honey, an Incident mentioned 
among the eipht great events in the lie of the 
Buddha. It was here again that the Buddha 
announced his approaching nirvana, and after the 
nirvana the Licchavis are said to have errected a 
stupa over their share of the remains of the 
Buddha. A litle over a hundred years after the 
nirvana, the Second Buddhist Council was held 
here. To Jaina also, Vaisali was equally sacred, 
being the birth-place of Mahavrra, the twenty- 
fourth Jaina Tirthankara. The site of Raja Bisal ka 
Gadh is believed to represent the citadel of 
Vaisali. It consists of large brick covered mound, 
about eight feet above the surrounding level and 
slighly less than a mile in circumference. 
Originally surrounded by a dịch, 1t was 
approached by a broad embanked causeway from 
the south. Excavatons have exposed the 
foundations of old buildings of irregular plan 
which may date back to the Gupta period. 


3371 


Besides, the most Interesting finds consist of a 
largee number of clay seals. The official seals 
mdicate the Vaisali was an Important 
administrative headquarters in the Gupta period, 
and an Interesting seal, engraved in characters of 
the Maurya period, refers to the patrol outpost at 
Vaisali—Xá Vệ, một thành phố quan trọng vào 
buổi đầu Phật giáo, hiện là Basarh cách nơi mà 
bây giờ là Patna (thuộc bang Bihar của Ấn Độ) 
khoảng hơn 20 dặm về phía tây bắc, giữa sông 
Hằng và rặng Tuyết sơn. Vào thời Đức Phật còn 
tại thế thì Tỳ Xá Ly hay Xá Vệ là kinh đô của 
dân Licchavis, thuộc xứ Cộng Hòa Vrji. Đây là 
một trong những địa điểm an cư kiết hạ của giáo 
đoàn buổi ban đầu. Vào năm 386 B.C., nghị hội 
thứ hai Phật giáo đã diễn ra tại đây. Theo Giáo 
Sư Soothill trong Trung Anh Phật Học Từ Điển, 
đân tộc Tùy Xá Lợi là dân tộc của một nước cộng 
hòa cổ Vaisali, trong số những đệ tử Phật đầu 
tiên. Theo Eitel trong Trung Anh Phật Học Từ 
Điển, Tỳ Xá Ly là tên của kinh đô nước Quảng 
Nghiêm hùng mạnh, một vương quốc cổ ở Trung 
Ấn, nơi 700 vị Hiền Thánh đã kết tập kinh điển 
lần thứ hai, bây giờ gần Bassahar, thuộc Bihar, 
phía bắc Patna. 





(Vaishali-Asoka”s stone pHlar— Trụ 
đá do vua A Dục dựng trong thành 
Tỳ Xá Ly-Trên đầu trụ hãy còn 
nguyên hình tượng sư tử) 


Thành Tỳ Xá Ly từng là thành trì Phật giáo trong 
những ngày đầu. Các nhà hành hương Trung Hoa 
như Pháp Hiển và Huyền Trang, trên đường đi 
qua Ấn Độ đã ghé lại Tỳ Xá Ly. Huyền Trang mô 
tả thành phố nầy trải rộng trên một diện tích từ 
10 đến 12 đặm vuông. Ông viết rằng bên trong 
bên ngoài và khắp nơi xung quanh thành phố, số 
đền chùa nhiều đến nỗi không sao kể hết. Tiếc 
thay, trên vùng đất nầy hiện nay hầu như không 
còn nhìn thấy một di tích đền chùa nào cả. Tại 
Kolhua, cách Raja Bisal ko Gadh hai dặm về phía 
tây bắc, có một trụ đá nguyên khối, dân địa 
phương gọi là Bhimsen, bằng sa thạch mài thật 
láng, bên trên có một đầu trụ hình chuông nâng 
đỡ một tượng sư tử đứng trên bệ vuông. Trụ nầy 
cao hơn mặt đất hiện nay khoảng 7 mét, một đoạn 
trụ dài bị chôn vùi dưới đất qua dòng thời gian. 
Nhìn kiểu dáng thì giống các trụ đá của vua A 
Dục, nhưng đào xới xung quanh thân trụ thì chẳng 
thấy một dòng chữ nào của vua A Dục cả. Tuy 
nhiên, có thể xác định đây là một trong các trụ đá 
của vua A Dục mà Huyền Trang đã nói đến tại 
Tỳ Xá Ly ngày xưa. Dãy dài các cây trụ thuộc 
quận Champaran và quận Muzaffarpur tại 
Ramapurva, Lauriya ArarajJ, Lauriya Nandagadh 
và Kolhua, được xem là đã đánh dấu các chặng 
đường trên con đường vua A Dục đi từ thành Hoa 
Thị (Pataliputra) đến Lâm Tỳ Ni khi ông lên ngôi 
được 20 năm. Cách một quảng ngắn về phía nam 
có một hồ nước nhỏ, có tên là Rama-kunda, đã 
được Cunningham xác định là Hồ Khỉ (Markata- 
hrada) ngày xưa, và người ta cho rằng hồ nầy do 
một bầy khỉ đào để lấy nước cho Đức Phật dùng. 
Về phía tây bắc có một gò đống đổ nát, nay chỉ 
còn cao độ 5 mét và dưới đáy có đường kính độ 
20 mét, được xác định là những gì còn lại của 
ngôi tháp A Dục mà Huyễn Trang đã nói đến. 
Trên đỉnh gò nầy có một ngôi đền bằng gạch kiểu 
mới bên trong có một tượng Phật thời Trung cổ. 
Theo lời kể lại thì Đức Phật đã đến viếng nơi nầy 
ba lần khi ngài còn tại thế. Cũng theo lời kể thì 
trong một lần đến đây, ngài đã được bầy khỉ dâng 
một chén mật, sự kiện được cho là một trong tám 
sự kiện lớn trong đời Đức Phật. Cũng tại nơi nầy, 
Đức Phật đã loan báo ngày sắp nhập diệt của 
mình, và sau khi ngài nhập Niết Bàn, người xứ 
Quảng Nghiêm đã dựng một bảo tháp trên phần 
chia xá lợi của Ngài. Hơn một trăm năm sau ngày 


3372 


diệt độ của Đức Phật, Nghị Hội Kết Tập lần hai 
đã diễn ra tại đây. Đối với Kỳ Na giáo thì Tỳ Xá 
Ly là nơi sinh ra của Mahavira, vị Tirthankara Kỳ 
Na giáo thứ hai mươi bốn. Raja Bisal Ka Gadh 
được xem là thành lũy của Tỳ Xá Ly. Đây là một 
gò đất lớn được lót gạch, cao khoảng hai mét rưỡi 
trên mặt bằng, có chu vi gần một dặm. Lúc đầu 
được bao bọc bởi một con mương, thành nầy có 
lối ra vào ở phía nam bằng con đường đất cao. 
Các cuộc khai quật đã làm lộ ra phần nên của 
những tòa nhà nằm trên một mặt bằng không đều, 
có thể có niên đại từ thời Gupta. Các phát hiện 
đáng kể là những con dấu chứng tỏ thành Tỳ Xá 
Ly đã từng là một đầu não hành chánh quan trọng 
trong thời kỳ Gupta, và một con dấu đáng chú ý, 
khắc chữ Maurya, thuộc về một tiền đồn tuần tra 
ở Tỳ Xá Ly. ** See Buddhist Councils (II). 
Vaisali stupa: Tháp Tỳ Xá Ly—Vaisali, where 
the Buddha announced his speedy nirvana. This 1s 
one of the eight Great Spiritual or Sacred Stupas 
of Buddhism—Tại thành Tỳ Xá Ly, nơi Phật 
tuyên bố là Ngài sẽ mau nhập Niết Bàn. Đây là 
một trong tấm ngôi tháp thiêng lớn của Phật 
giáo—See Eight great spiritual or sacred stupas. 

Vaisesika (skt: Phệ Thế Sư—Phế Thế Sư Ca— 

Phệ Thế Sử Ca Xa Tát Đát La—Paramartha- 

satya-sasta, a  philosophical work by 

Vasubandhu—Phái Thắng Luận dựa theo trước 

tác của Ngài Thế Thân. 

Vaisesdka (skQ: Vệ Thế Sư—Thắng Luận 

Tông—Vệ Thế Sư Ca—See Vaisesika-school. 

Vaisesika-sastra  (sk0: 

Vaisesika School. 

Vaisesika-school: Thắng Luận Tông. 

Œ)Q An overview of “Vaisesika-school”—Tổng 
quan về “Thắng Luận Tông”: The Vaisesika- 
sastra sect of Indian philosophy, whose 
foundation 1s ascribed to Kanada (Uluka); he 
and his successors are respecffully styled 
sastra-writers (philosophers) or sliphtingly 
styled heretical philosophers; the school when 
combined with the Nyaya, 1s also known as 
Nyaya-Vaisesika—Còn dịch là Tông của Vệ 
Thế Sư. Thắng Luận là một trong sáu phái 
triết học ở Ấn Độ do Âu Lộ Ca Tiên (Uluka), 
còn có tên là Ca Na Đà, sáng lập. Người ta 
đã đặt cho ông và hàng đệ tử nối tiếp ông 





Thắng Luận—§ee 


danh hiệu luận sư hay luận sư ngoại đạo. Về 
sau phái nầy họp lại với phái Nyaya thành 
phái Nyaya-Vaisesika (trường phái nây là 
luận phái duy vật chuyên phân tích vũ trụ vạn 
hữu thành không gian). 
Philosophy of Vaisesika-school—Triết lý 
Thắng Luận Tông: One of the six Indian 
schools of philosophy. An atomistic school 
founded by Kanada. Like the sankhya 
philosophy 1t taught a dualism and endless 
number of souls, also by 1ts doctrine of 
particularty or ¡individual essence. They 
distinguished in six categorles of cognifion— 
Một trong sáu phái triết học ở Ấn Độ, do Ca- 
Na-Đà sáng lập. Giống như phái Triết Học 
Tăng Kỳ, đây là phái đa nguyên luận duy vật 
và linh hồn không đứt đoạn. Họ phân biệt 
thành sáu thức: 
1) Dravya (skt)—Thực: Bản thể—Substance. 
2) Guna (skt)— Đức: Phẩm chất—Quality. 
3) Karma (skÐ——Nghiệp: Tác dụng——ActIvity. 
4) Samanya (sk)—Đồng: Tính cộng thông hay 
cùng loại—SpecIes. 
5) Visesa (skÙ——DJ: Sự khác biệt—Distinction. 
6) Samavaya (skt)—Hợp: Tính cố hữu giữa các 
sự vật —Correlation. 


qI) 


Vaisharadya: See Four certainties. 
Vaisramana (skt): Pluto heaven—Tỳ sa môn 
Thiên vương—North with the Vaisramana or 
Pluto heaven—Bắc phương với trời Tỳ Sa Môn— 
See Eight heavens and devas at the eight poInfs of 
the compass. 

Vaisramana or Pluto heaven in the North: 
Bắc phương với trời Tỳ Sa Môn ——This is one of 
the eight heavens and devas at the eightf points of 
the compass—Đây là một trong tám cõi Trời và 
chư Thiên ở tám hướng—See Eight heavens and 
devas at the eight poinfts of the compass. 
Vaisravana (sk): Dhanada (skÐ—Vessavana 
(p)—Phệ Thất La Mạt Nã—Đa Văn Thiên Vương 
(Bắc thiên vương)—Tỳ Sa Môn Thiên Vương— 
Tỳ Thất La Mãn Nang —Tỳ Xá La Bà Nô—A 
form of Kuvera, a god of wealth. A deva who 
hears much and is well-versed. The god of riches, 
Vaisravana, regent of the north; having three legs 
and eight teeth. Vaisravana was son of Visravas, 
which 1s from Visru, to be heard of far and wide, 
celebrated, and should be understood 1n this 





3373 


sense. One of the four Maharajas, guardian of the 
north, king of Yaksas, has the title “universal or 
much hearing or learning, said to be so called 
because he heard the Buddha's preaching. His 
body colour is yellow. He resided in the north of 
the Garbhadhatu Mandala. He resided in the west 
of the Vajradhatu Mandala. Vaisravana 1s Kuvera, 
or Kubera, the Indian Pluto; originally a chief of 
evil spirit, afterwards the god of riches, and ruler 
of the northern quarter. Hsuan-Tsang built a 
temple to him In 753 A.D., since which he has 
been the god of wealth in China and guardian at 
the entrance of Buddhist temples. In his right hand 
he often holds a banner or a lance, In his left a 
pearl or shrine, or a mongoose out of whose 
mouth Jewels are pouring; under his feet are two 
demons—Một hình thức của Tài thiên vương, một 
vị trời đa văn, trị vì phương Bắc, có ba chân và 
tám răng. Tỳ Sa Môn Thiên Vương là con trai nổi 
tiếng của Visravas. Còn gọi là Đa Văn Thiên 
Vương, là một trong bốn vị Thiên Vương hộ thế. 
VỊ trời này có tên “Đa Văn” là vì ngài thường hay 
bảo hộ đạo tràng của Như Lai và ưa nghe Phật 
thuyết pháp. Ngài có thân tướng màu vàng. Đối 
với Thai Tạng Mạn Đồ La thì vị nầy ở bên cửa 
Bắc. Đối với Kim Cang Tạng Mạn Đồ La thì vị 
nầy ở phương Tây. Theo truyền thuyết của Ấn 
Độ, Tỳ Sa Môn là vị Diêm Vương, là vua của loài 
quỷ; về sau nây là thần tài, ngự trị phương Bắc. 
Huyền Trang đã xây một ngôi đển cho ngài vào 
năm 753 sau Tây Lịch, từ đó ngài trở thành ông 
Thần Tài của dân Trung Quốc và hộ pháp tại 
cổng vào các tự viện. Tay phải cầm phướn, tay 
trái cầm một viên bảo châu, dưới chân ngài có hai 
con quỷ. **See Four Heavenly (Guardian) Kings, 
and Twenty devas. 

Vaisya (skÐ: Phệ Xá—Phệ Xa—Tỳ Xá——The 
thrd of the four Indian castes, traders and 
landlords—Giai cấp buôn bán, giai cấp thứ ba 
trong bốn giai cấp Ấn Độ (họ chuyên buôn bán và 
làm chủ các sở đất —See Four classes or castes 
1n India at the time of the Buddha. 

Vaivarti (skU: Tỳ bạt trí—Thối chuyển—To fall 
back. 

Vaivartika (skt: Bệ Bạt Trí —Thối chuyển—To 
recede——To backslide. 

Vajirasattva (skt: King of Yaksas and guardian 

of the secrets of Buddha——Bí mật chủ. 


Vajjà (sk0: Tội Thập ác hay Ngũ nghịch —See 

Five betrayals. 

Vajra (skÐ: Phạt chiết la——Kim Cang—See Eight 

patriarchs of the True Word sect. 

l) A  diamond, a symbol of undestructible 
nature of Buddha's wisdom—Kim Cang bất 
hoạ —“Vajra” Is a Sanskrit term which 1s 
difficult to find an equivalent in English; 
however, we ftemporarly translate It as 
“diamond,” or “adamantine,” a symbol of 
indestructible. The symbol of the highest 
spiritual power, which is compared with the 
øem of supreme value, the diamond, in whose 
purity and radiance other hues are reflected 
while 1t remains colorless, and which can cut 
every other materlal, ifself 1s being cut by 
nothing. Vajra 1s an important symbol in 
tantric Buddhism: a five-pronged scepter, the 
two ends of which are said to represent 
wisdom and compassion, the fwo primary 
special qualities in Buddhism. The “vajra” as 
a whole represents an 
1ndestructible of 
compassion—“Vajra” là từ Bắc Phạn mà thật 
khó tìm kiếm một từ tương đương trong Anh 
ngữ; tuy nhiên, chúng ta tạm thời dịch là Kim 
Cang. Kim cang, tượng trưng cho những gì 
không thể phá hủy được. Biểu tượng năng lực 
tâm linh vô thượng được so sánh với viên 
ngọc quý nhất, kim cương với sự trong suốt 
và sáng ngời của nó, các màu khác được 
phần chiếu trong ấy, mà nó vẫn giữ được tính 
không màu sắc của nó. Nó có thể cắt đứt 
được mọi vật rắn khác, trong khi một một thứ 
gì có thể cắt đứt được nó. Kim cang là một 
biểu tượng quan trọng trong Mật giáo: đó là 
một cây quyền trượng năm ngạnh có hai đầu, 
người ta nói hai đầu ấy tượng trưng cho trí và 
bi, hai phẩm chất đặc thù chính trong Phật 
giáo. Tổng thể của kim cang tiêu biểu cho sự 
hợp nhất không thể tách rời hay không thể 
phá hủy được giữa trí và bi. 

2) Vajra General: Ba Di La—Phạt Chiết La Đại 
Tướng—One of the twelve generals of 
Bhalsajya (Yao-Shh), the Buddha of 
Healing—Kim Cang Thần, một trong mười 
hai vị thần tướng của Phật Dược Sư—See 


Indissoluble and 


union wisdom and 


3374 


Twelve spirifs connected with the Master of 

Healing. 
Vajra against the evil: Kim Cang thần trừ ác. 
Vajra-bell: Kim Cang Linh—The diamond or 
vajra bell for attracting the attention of the obJects 
of worship, and stimulating all who hear 1t 
Chuông Kim Cang có công dụng làm tăng sự chú 
tâm và phấn chấn người nghe. 
Vajrabodhi (663-723): Bạt Viết La Bồ Để— 
Kim Cang Trí Tam Tạng—Vajrabodhi came from 
South India, became a novice at Nalanda. At the 
age of fifteen he went to West India and studied 
logic for four years under Dharmakirti, but came 
again 
ordinatlion at twenty. For six years he devoted 
himself to the study of Discipline (Vinaya) text 
and the Middle Doctrine (Madhyamika) under 
Santabodhl; for three years he studied the 
Yogacara by Asanga, the Vijnaptimatra by 
Vasubandhu and the Madhyanta-vibhanga by 
Sthramat under Jinabhadra, at Kapilavastu, 
North India; and for seven years he studied the 
Diamond Head (Vajra-sekhara) and other 
mystical texts under Nagabodhi, in South India. At 
last, he sailed to the southern sea and reached Lo- 
Yang, China, in 720. He translated several 
Important mystical texts, such as the Vajra- 
sekhara. In 741, while in Ch?ang-An, he obtained 
permission to return to India, but on his way he 
đied in Lo-Yang—Ông là người Nam Ấn, học đạo 
tại Na Lan Đà. Năm 15 tuổi ông sang Tây Ấn và 
học tập Nhân Minh Luận trong bốn năm với Pháp 
Xứng (Dharmakirti), nhưng trở về Na Lan Đà để 
thọ đại giới. Trong sáu năm, ông chuyên học Luật 
(Vmaya) và trung Quán Luận (Madhyamika) với 
Santabodhi, ba năm kế đó ông nghiên cứu Du Già 
Luận (Yogacara) của Vô Trước, Duy Thức Luận 
(Vijnaptimatra) của Thế Thân và Biện Trung 
Biên Luận (Madhyanta-vibhanzga) của An Huệ 
(Sthramati) với Jinabhadra tat Ca Tỳ La Vệ, 
vùng Bắc Ấn. Rồi bảy năm sau nghiên cứu Kim 
Cang Đảnh (Vajra-sekhara) và các kinh Mật giáo 
khác với Long Trí (Nagabodhi) ở Nam Ấn. Sau 
cùng, ông đáp thuyển theo đường Nam Hải đến 
Lạc Dương vào năm 720. Ông dịch thuật nhiều 
kinh điển quan trọng của Mật giáo, như Kim 


2, 


Cang Đảnh, vân vân. Năm 74I, trong lúc ở 





t© Nalanda where he received full 


Trường An, ông được phép trở về Ấn Độ nhưng 

mất trên đường về Lạc Dương. 

Vajra-bodhi Dharma master: Kim Cang Trí 

Pháp Sư—Name of an Indian monk who came to 

China around 619 A.D., during the Tang dynasty; 

he 1s said to have Iintroduced the Yogacara system 

and founded the esoteric school, but this 1s 

attributed to Amoghavajra—Tên của một vị sư 

người Tây Ấn, đến Trung Quốc vào khoảng 

năm 619 sau Tây Lịch, dưới thời nhà Đường; 

người ta nói ông chính là người đầu tiên giới thiệu 

Du Già Luận và là sơ tổ của Mật Tông tại Trung 

Quốc, nhưng có thuyết lại cho rằng chính A Mục 

Khư Bạt Triết La mới chính là Sơ Tổ Mật Tông 

Trung Quốc. 

Vajra Bodhisattva (skt: Kim Cang Bồ Tát. 

1) Vajrahetu bodhisatva: Kim Cang Nhân Bồ 
Tát. 

2) Vajrapani bodhisatva: Kim Cang Thủ Bồ 
Tát. 

3) Vajraratna bodhisatva: Kim Cang Bảo Bồ 
Tát. 

4)_ Vajragarbha bodhisattva: Kim Cang Tạng Bồ 
Tát. 

5) Vajrasuci bodhisattva: Kim Cang Châm Bồ 
Tát. 

6) Vajrasena bodhisattva: Kim Cang Tướng Bồ 
Tát. 

7) Vajrapasa bodhisattva: Kim Cang Tác Bồ 
Tát. 

8) Vajrankusa bodhisattva: Kim Cang Câu Bồ 
Tát. 

9) Vajradhupa bohisattva: Kim Cang Hương Bồ 
Tát. 

10) Vajratejah bodhisattva: Kim Cang Quang Bồ 
Tát. 

11) Vajradharma bodhisattva: Kim Cang Pháp Bồ 
Tát. 

12) Vajratiksna bodhisattva: Kim Cang Lợi Bồ 
Tát. 

Vajra-body: Kim Cang Thân—The body of the 

Buddha and his merits. Golden body, the diamond 

body, the indestructible body of Buddha—Kim 

cang thể, ý nói thân Phật và những công đức của 

Ngài. Kiên thân (thân kiên cố), chân thân (thân 

chân thật), hay thân kim cang bất hoại của Phật. 

Vajra-Buddha: Vairocana (sk)—Kim Cang 

Phật—Sun-Buddha—Đại Nhật Như Lai—Tỳ Lô 





3375 


Giá Na the  Sun-Buddha; 
sometimes applied to Sakyamuni as embodiment 
of the Truth, of Wisdom, and of Purity—Đức Đại 
Nhật Như Lai, có lúc chỉ Đức Thích Ca Mâu Ni 
như là hóa thân của chân lý, trí tuệ và thanh tịnh. 


Phật —Vairocana, 


Vajracandratilaka (p): Kim Cang Nguyệt yếm. 
Vajracchedika (sk0: Kim Cang Đoạn— 
Diamond cutter, a paragraph ¡in the 
Perfecion of Wisdom Sutra (Prajnaparamita 
Sutra)—Cắt đứt Kim Cang, một đoạn văn ngắn 
trong Kính Bát Nhã Ba La Mật Đa—See 
Vajracchedika-praJna-paramita-sutra. 

Vajracchedika-prajna-paramifa-sutra (skÐ: 
Kim Cang Kinh—A Sanskrit term for “the Text of 
Cutting Diamond of the Perfecton of Wisdom.” 
Sufra of the Diamond-Cutter of Supreme Wisdom 
1S one of the most profound and Influenfial sutras 
in the Mahayana, an independent part of The 


short 


Vairacchedika Prajanparamita Suữra. The 
Diamond  Suữtra, a condensaion of the 
Prajnaparamita; first translated ¡mmto Chinese 


Kumarjiva, later by others. The sutra consIsts of 
thirty-two chapters, 1t Is purportedly a dialogue 
between Sakyamuni Buddha and his disciple 
Subhuti, focusing on emptiness (sunyata), which 
also emphasized that emptiness 1s the final nafure 
of all phanomena. It shows that all phenomenal 
appearances are not ultimate reality but rather 
Or  prOJ€CflOnS mnd (all 
mundane conditoned dharmas are like dreams, 
1llusions, shadow and bubbles). Every cultivator 
(practitioner) should regard all phenomena and 
actions in this way, seeing them as empty, devoid 
of self, and tranquil. The work 1s called Diamond 
Sufra because It 1s sharp like a diamond that cuts 
away all necessary conceptualizaton and brings 
one to the further shore of enliphtenment. The 
perfection of wIisdom which cuts like a diamond. 
The Buddha wanted to remind all his disciples on 
the main idea that all realify is a projection of 
mind, and nothing else. The sutra ends with the 
following statement: “This profound explanation 
1s called Vajracchedika-Prajna-Sutra, for the 
diamond is the gem of supreme value, it can cut 
every other material (thought) and lead to the 
other Shore.” The sutra was translated Into 
Chinese by Kumarajiva. A gatha of the Diamond 
Sufữa states, “All phenomena ïn this world are like 


1llusions of one”s 


a dream, fantasy, bubbles, shadows; they are also 
lke dew, thunder, and liphtening: one must 
understand life like that ”—Phạn ngữ chỉ “Kinh 
Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Đa.” Kinh Kim 
Cang là một trong những kinh thâm áo và có ảnh 
hưởng lớn nhứt của kinh điển Đại Thừa. Kim cang 
Năng Đoạn Bát Nhã Ba La Mật Kinh, tóm lược 
cô đọng của Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh, 
trước tiên được dịch sang Hoa ngữ bởi ngài Cưu 
Ma La Thập, sau đó có nhiều bản dịch khác. Kinh 
nầy là một phần độc lập của Kinh Bát Nhã Ba La 
Mật Đa. Kinh gồm 32 chương, chữ đích là cuộc 
nói chuyện giữa Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và đệ 
tử của Ngài là ông Tu Bồ Đề, tập trung vào tánh 
không, kinh cũng nhấn mạnh rằng tánh không là 
thực tánh hay tánh rốt ráo của vạn hữu. Kinh Kim 
Cang giải thích hiện tượng không phải là hiện 
thực, mà chỉ là những ảo giác hay phóng chiếu 
tỉnh thần riêng của chúng ta (Bất cứ hiện tượng 
và sự vật nào tổn hữu trong thế gian nây đều 
không có thực thể, do đó không hể có cái gọi là 
“ngã”). Chính vì thế mà người tu tập phải xem xét 
những hoạt động tinh thần của hiện tượng sao cho 
tỉnh thần được trống rỗng, cởi bỏ và lắng đọng. 
Nó có tên Kim cương vì nhờ nó mà chúng sanh có 
thể cắt bỏ mọi phiền não uế trược để đáo bỉ ngạn. 
Đức Phật muốn nhắc nhở chúng đệ tử của Ngài 
về ý tưởng chính rằng vạn hữu đều do tâm tạo, 
chứ không phải bất cứ thứ gì khác. Kinh được kết 
thúc bằng những lời sau: “Sự giải bày thâm mật 
này sẽ gọi là Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật 
Đa. Vì nó cứng và sắt bén như Kim Cương, cắt 
đứt mọi tư niệm tùy tiện và dẫn đến bờ Giác bên 
kia.” Kinh đã được Ngài Cưu Ma La Thập dịch ra 
Hán tự, “Nhứt thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn 
bào ảnh, như lộ, diệc như điện, ưng tác như thị 
quán.” 

Vajra crown: Kim Cang Đảnh—See Diamond 
crown and Diamond crown Sutra. 

Vajra-crown sutra: Kim cang đánh kinh—See 
Diamond crown sua. 

Vajra cultivation: Tu tập Kim Cang Thừa— 
Followers of the Vajrayana usually practice 
prostratng, visualzing, reciting mantras, 
meditation. They also emphasilze cultivating 
Bodhicitta and of course take refuge in the Triple 
Gem—Phật tử tu theo Kim Cang Thừa thường tu 
tập lễ lạy, quán chiếu, đọc mật chú và hành thiền. 


and 


3376 


Họ nhấn mạnh vào sự tu tập phát triển Bồ để tâm 
và đĩ nhiên là phải quy-y Tam Bảo. 

Vajradevas (skQ: Devas ¡in the Vajradhatu 
group—K1im cang thiên trong nhóm Kim cang 
gIớI. 

Vajradhara (skÐ: Vajrapani (sk—Deva holder 
of the vajra—Protector of the Law—Chấp kim 
cang thần—Phạt Xa La Đà La—Trì hay Chấp 
Kim Cang—A Sanskrit term for “Vajra Holder,” 
the bearer of the vajra, the guardian spirit of the 
Buddhist order; the large Idols at the entrance of 
Buddhist monastery. According to East Asian 
Mahayana Buddhism, this is one of the five 
Dhyani-Bodhisattvas, the All-Compassionate One 
of perfect Activity. “He Who Is All-pervadingly 
Good” or “He Whose Beneficence Is 
Everywhere.” One of the most  Important 
bodhisattvas of Mahayana Buddhism. He also 
embodies calm action, compassion, and deep- 
seated wisdom. He is venerated as the protector 
of all those who teach the dharma and 1s regarded 
as an embodiment of the wisdom of essential 
sameness and difference. He often appears riding 
a whife six-tusked elephant (the elephant being 
noted for 1ts tranguility and wisdom) with 
Manjusri on the (righÐ side of SakyamunI. He 1s 
also called UDniversal sagacity, or lord of the 
fundamental law, the dhyana, and the practice of 
all Buddhas. He represents the fundamental law, 
and 1s the patron of the Lotus Suữa and 1s 
devotees, and has close connection with the Hua- 
Yen Sutra. His region 1s In the east. According to 
Tibetan Buddhism, this ¡is one of the most 
1mportant buddhas 1n Tibetan tantric tradition, 1n 
which he is commonly conceived as the Adi- 
Buddha. He 1s generally depicted with dark blue 
skin, his arms crossed on his chst, holding a vajra 
and bell—Phạn ngữ chỉ “Kim Cang Chấp,” tên 
chung của thần bộ tay cầm chày Kim Cang, vị 
thần bảo hộ Phật giáo; những tượng lớn đặt tại 
cổng ra vào của các tự viện. Theo truyền thống 
Đại Thừa ở các nước Đông Á, đây là vị Bồ Tát 
Toàn Thiện hay Toàn Phúc, một trong những bổ 
tát chính của trường phái Phật giáo Đại thừa. 
Ngài còn là hiện thân của đức trầm tnh, lòng 
thương xót và trí huệ sâu xa. Ngài được sùng kính 
như người bảo hộ cho tất cả những ai truyền bá 
Phật pháp và được coi như là hiện thân của trí 


năng đồng nhất, tức là hiểu được sự đồng nhất 

giữa cái giống nhau và cái khác nhau. Ngài 

thường cỡi voi trắng sáu ngà (voi tượng trưng cho 
sức mạnh của trí tuệ), xuất hiện cùng lúc với Bồ 

Tát Văn Thù bên cạnh (phải) Phật Thích Ca. Ngài 

cũng còn được gọi là Tam Mạn Bạt Đà La, tiêu 

biểu cho “Lý,” ngài cũng là vị bảo hộ Kinh Pháp 

Hoa và những người hành trì kinh nầy; đồng thời 

ngài cũng có liên hệ mật thiết với Kinh Hoa 

Nghiêm. Ngài ngự tại phía đông vũ trụ. Theo Phật 

giáo Tây Tạng, đây là một trong những vị Phật 

quan trọng trong Mật giáo, Ngài thường được hiểu 
như là Phật A Để_—See Adi-Buddha, and 

VajrapanI. 

Vajra-dharmadhatu (p): Kim cang pháp giới— 

The Diamond Element or positive pole In the 

manifested universe, of which the negative pole 1s 

Garbhadhatu. 

Vajradhatri (skt: Phì Giả Da—Nữ lực của Đức 

Tỳ Lô Giá Na—The wife or female energy of 

VaIrocana. 

Vajradhatu (sk0: Kim Cang Giới. 

l1) The Diamond or Vajra realm, element of the 
unIverse; 1t 1s the wisdom of Vairocana In Ifs 
1ndestructibility and activIty; 1t arises from the 
Garbhadhatu (the womb of all things): Kim 
Cang giới là một phần tử của vũ trụ; nó là 
TRÍ ĐỨC bất hoại của Đức Tỳ Lô Giá Na; 
nó khởi lên từ trong Thai Tạng Giới. 

2) Vajradhatu is interpreted as the realm of 
intellection: Kim Cang Giới được diễn dịch là 
“Trí” giới. 

3) The Vajradhatu represents the spiritual world 
of complete enliphtenment: Kim cang giới 
tiêu biểu cho thế giới tâm linh của sự toàn 
giác. 

4) The esoteric Dharmakaya 
contrasted with the exoteric Nirnamakaya: 
Mật Giáo coi Kim Cang Giới là Pháp Thân, 
trong khi Hiển Giáo thì coi nó như là Hóa 
Thân. 

5) lt ¡s the sixth element of “Conscious mind,” 
and 1s symbolized by a triangle with the point 
downwards and by the full moon, which 
represents “wisdom” or “understanding”: Kim 
Cang Giới là yếu tố thứ sáu của tâm, nó biểu 
hiệu bằng một hình tam giác mũi chúi xuống 


doctrine  as 


3377 


và mặt trăng tròn tượng trưng cho trí tuệ hay 
sự hiểu biết. 

6) Vajradhatu corresponds to fruit or effect: Kim 
Cang Giới tương ứng với “quả.” 

7) Vajradhatu Is the universe viewed as the 
manifestaton of Vairocana Buddha whose 
Image 1s reflected In the heart of every being: 
Kim Cang giới là vũ trụ được nhìn như là sự 
thể hiện của Đức Phật Tỳ Lô Giá Na mà hình 
ảnh của Ngài được phản chiếu trong tâm của 
mọi chúng sanh. 

Vajradhatu Foundafion: Hội Kim Cang 

Giới —Tibetan Buddhist organization founded In 

1973 by Chogyam Trungpa, the headquarters of 

which 1s in Halifax, Nova Scotia. It has more than 

one hundred local centers and claims 5,500 

members worldwide, making 1t one of the largest 

Buddhist organization in the West—Tổ chức Phật 

giáo Tây Tạng được ngài Chogyam Trungpa sáng 

lập vào năm 1973, trụ sở đặt tại Halifax, thuộc 

Nova Scotia. Tổ chức này có trên 100 trung tâm 

và hơn 5.500 hội viên trên toàn thế giới, làm cho 

nó trở thành một trong những tổ chức Phật giáo 
lớn nhất ở Tây phương. 

Vajradhatu and Garbhadhatu (skt): Kim 

Cang Giới Thai Tạng Giới. 

l) Vajradhatut (skÐ: Kim Cang Giới—See 
Vajradhatu. 

2) Garbhadhatu (skÐ: Thai Tạng Giới—See 
Garbhadhatu. 

a) Garbhadhatu is the womb or store of the 
Vairocana reason or principles of the wisdom: 
Thai Tạng Giới là kho chứa mọi lý luận của 
trí. 

b) The womb or store of the Vairocana reason or 
pñnciples of the Vairocana”s indestructible 
wisdom—The womb or store of all things: 
Nơi tồn chứa tất cả mọi LÝ LUẬN của Tỳ Lô 
Giá Na bất hoại trí. 

c) Garbhadhatu 1s Interpreted as the substance 
underlyng the Vajradhatu (realm of 
intellection): Thai Tạng Giới được diễn dịch 
như là chất liệu căn bản của Kim Cang Giới. 

d) Garbhadhatu corresponds to the cause: Thai 
Tạng Giới tương ứng với nhân. 

Vajradhatu mandala: Quả Mạn Đà La—Kim 

Cang Mạn Đà La, đối lại với Thai Tạng Giới Mạn 





Đà La-ln contrast with Garbhadhatu mandala 
(nhân mạn đà la). 
Vajradhatu-palace: Kim Cang Pháp Giới 
Cung—The palace or shrine of Vairocana In the 
Garbhadhatu—Cung điện của Thai Tạng Giới, nơi 
trụ của Đức Đại Nhật Như Lai (kim cương là thực 
tướng của Như Lai, pháp giới là trí thể của thực 
tướng. Pháp thân của Đức Đại Nhật Như Lai trụ ở 
trí thể của thực tướng). 
Vajra-Diamond-Prajna-Paramita Sufra: 
Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh—One of 
the most popular Buddhist sutras. The Vajra Sutra 
explains how the Bodhisattva relies on the 
perfection of wisdom to teach and transform 
beings—Một trong những kinh điển phổ thông 
nhất của Phật giáo. Kinh Kim Cang giải thích làm 
cách nào để một vị Bổ Tát có thể dựa theo trí tuệ 
ba la mật mà giáo hóa chúng sanh—See 
PraJnaparamifa sutra. 
Vajra-door: Kim Cang Môn—The diamond door 
of the Garbhadhatu mandala—Cổng Kim Cang 
trong Thai Tạng Mạn Đồ La. 
Vajra-Firim And Shedding Golden Lipht 
Everywhere Buddha: Phật Kim Quang. 
Vajra-fist: Kim Cang Quyển—Diamond-fist, 
with the hands doubled on the breast—Kim cang 
quyền (với hai bàn tay chắp lại trên ngực)—Nắm 
tay Kim Cang hay hai tay nắm lại và để ngay 
trước ngực (có bốn loại quyển: nắm tay thông 
thường, để ngón cái nằm thẳng, đặt ngón cái vào 
lòng bàn tay, nắm tay lại với nhau). 
Vajra-fist Bodhisattva: Kim Cang Quyển Bồ 
Tát One of the Bodhisattvas in the Diamond 
group—Một trong những vị Bổ Tát trong nhóm 
Km Cang. 
Vajra for the gøood: Kim Cang thần khuyến 
thiện. 
Vajragarbha (skt: Kim Cang Tạng. 
I1) The Diamond treasury: Kho Tạng Kim Cang. 
2) The Bodhisattva in the Lankavatara sutra: VỊ 
Bồ Tát trong Kinh Lăng Già. 
Vajragarbha-Bodhisattva: The Bodhisattva ¡n 
the Lankavatara Sutra—Kim cang tạng Bồ Tát, vị 
Bồ Tát trong kinh Lăng Già—See Twenty five 
Bodhisattvas who protect all who call Amitabha. 
Vajra-ghanta (skU): Kim Cang Linh Bồ Tát—A 
Bodhisattva holding a bell in the Vajradhatu 


3378 


mandala—Vị Bồ Tát tay cầm chuông trong Kim 

Cang Mạn Đồ La. 

Vajra øod: Kim Cang thần. 

Vajra guardian spirit: Kim Cang Dạ Xoa. 

I1) A Bodhisattva with the fangs: Vị Bồ Tát có 
răng nanh. 

2) The guardian spiris represented on the 
temple gates. One of the five kings of hells or 
messengers and manifestation of Vairocana. 
The fierce maharaja as an opponent of evIl, 
he 1s one of the guardians of. Buddhism. He 
has either three faces and six arms, or one 
face and four arms. He Is a fierce guardian of 
the north in the region of Amoghasiddhi in the 
Vajradhatu: Vị Thần Hộ Pháp thường được 
đặt ngay cổng của các chùa. Kim Cang Dạ 
Xoa hay Phẫn nộ Minh Vương, là một trong 
năm vị Minh Vương, người hộ trì Phật pháp, 
nhưng lại là kẻ thù của ma quỷ. Vị nầy có ba 
mặt sáu tay hay một mặt bốn tay, trụ tại 
phương Bắc, là vị Phẫn Nộ Tôn Bất Không 
Thành Tựu Như Lai ở phương Bắc trong ngũ 
trí Như Lai (ngũ Phật) của Kim Cang Giới. 

Vajrahasa (sk\): Đại Tiếu Minh Vương—The 

great laughing king (Ming-Wang). 

Vajra-heart: Diamond-heart—The heart of the 

Bodhisattva, 1.e. Infrangible, and unmoved by 

illusion—Tâm của Bổ Tát, cái tâm không lay 

chuyển được. 

Vajra-Indestructible Buddha: Phật Kim Cang 

Bất Hoại. 

Vajra-insight: Kim cang quán. 

Vajrajvala (skÐ: Phạt Xa La Phược La—Kim 

Cang Quang—The scintillation of the diamond—— 

The lightning. 

Vajraketu Bodhisattva (skÐ: Kim Cang Phan 

Bồ Tát —The flag-bearer, one of the sixteen in the 

Vajradhatu group—Vị Bồ Tát cầm cờ, một trong 

16 vị Bồ Tát trong nhóm Kim Cang Giới. 

Vajra-king: The Diamond-king, the strongest, or 

finest vajra, the strongest and finest bull (powerful 

bull)——Kim cang vương, Cái thù thắng (mạnh nhất 
và tốt nhất) của kim cang, một loại bò mạnh nhất 
và tốt nhất. 

Vajraksetra (skD: Kim Cang Sát—Buddhist 

monastery or buildinge—Tên gọi các chùa hay tự 

viện. 





Vajrakumara (skt: A vajra messenger of the 
Buddhas or Bodhisattvas; also an Iincarnation of 
Amitabha In the form of a youth with fierce looks 
holding a vajra—Kim cang đông tử, sứ giả của 
chư Phật hay chư Bồ Tát; cũng là hiện thân của 
Đức A Di Đà dưới hình thức một đồng tử với vẻ 
dữ dần tay cầm chùy kim cang. 

Vajramaharaja (sk0: Đại Lực Kim Cang—The 
mighty “diamond” In the Garbhadhatu group, a 
fierce guardian and servant of Buddhism—Đại 
Lực Kim Cang trong nhóm “Pháp Giới,” một vị hộ 
pháp đắc lực. 

Vajramati (skU: Pratyatmaryajnana (skt—Tự 
Giác Thánh Trí —See Pratyatmaryajnana. 

Vajra medifafon: Kim Cang Định—See 
VajrasamadhI. 

Vajra messenger: See Kim Cang Đồng Tử. 
Vajra-mother: Mamaki (skÐ: Ma Ma Kê—See 
MamakKl. 

Vajranana-dhara (p): Kim Cang Huệ ——The 
Supreme Buddhahood. 

Vajranana-mudra (p): Huệ-Ấn Kim-Cang. 
Vajra-Nisprapan-caviharin (p): Chấp Kim 
Cang Trụ Vô hý luận. 

Vajrapani (skU: Vajradhara (skÙ Kim Cang 
Thần (Thủ Kim Cương Chử)—Mật Tích Kim 
Cang Lực 5T—Any deva holder of the vajra— 
Protector of the Law——A Sanskrit term for “Vajra 
Hand,” Thunderbolt-handed, a Buddhist god who 
accompanies the Buddha and protects him all the 
time, one of the Dhyani-Bodhisattvas. He 1s a 
guardian of Buddhas, driving away all yaksa 
disturbers. According to Tibetan Buddhism, this 1s 
tantric  Buddha, 
“knowledge-holder.” He 1s offen depicted wearing 
a tiger skin around his waist and with long hair. 
He generally has blue skin and either two or four 
arms. In the four-armed picture, we can see that 
two of his hands make a threatening mudra 
(gesture) Implies overcoming obstacles, and the 
other two hold a vajra. Also according to Tibetan 
Buddhism, he 1s said to possess the power of all 
Buddhas 
traditions, It 1s said that he will become the final 
Buddha of the present era—Phạn ngữ chỉ “Kim 
cang thủ,” vị cầm lưỡi tầm sét, một vị thần trong 
Phật giáo, người theo Đức Phật và hộ trì Ngài 


a wrathful classfied as a 


(O Overcome obstacles. lÍn some 





3379 


trong mọi lúc. Ngài là vị lực sĩ hộ trì Đức Phật, 
đánh đuổi tà ma khuấy rối. Theo Phật giáo Tây 
Tạng, Kim Cang Thủ là vị Phật có gương mặt 
giận dữ, được phân loại như là vị “trì giữ trí tuệ.” 
Người ta thường vẽ hình Ngài mang một tấm da 
cọp quanh thắt lưng, có tóc dài. Ngài thường có da 
xanh, có khi người ta vẽ hai tay, có khi người ta 
vẽ bốn tay. Trong hình Ngài có bốn tay, chúng ta 
thấy hai tay Ngài làm dấu ấn dọa ma (ý nói vượt 
qua những ma chướng), và hai tay khác Ngài cầm 
kim cang. Cũng theo Phật giáo Tây Tạng, người 
ta nói Ngài có tất cả các lực của chư Phật để vượt 
qua mọi chướng ngại. Trong một vài truyền thống 
khác, người ta tin rằng Ngài là vị Phật cuối cùng 
trong hiển kiếp (kiếp hiện tại). 

Vajrapani-Bodhisattva (skQ:  especially 

Samantabhadra Bodhisattva—Kim cang thủ Bồ 

Tát, đặc biệt là Ngài Phổ Hiển Bồ Tát. 

Vajrapani øroup: group of the same Vajrapani 

1n the Vajradhatu and Garbhadhatu mandalas— 

Kim cang thủ bộ, nhóm của các vị Kim cang thủ 

trong kim cang giới và thai tạng giới mạn đà la. 

Vajrapani-vajradhara (skt): Chấp Kim Cang— 

See ParapanI. 

I) Any deva holder of the vajra: Bất cứ vị trời 
nào tay cầm chày kim cương. 

2) Indra who in a former incarnation took an 
oath to defend Buddhism, was reborn as a 
king of Yaksas, hence he and his yaksas carry 
vajras: Còn gọi là Chấp Kim Cương Dạ Xoa 
hay Vua Dạ Xoa là vị trời Đế Thích trong 
tiên kiếp đã thể bảo vệ Phật pháp, nên khi tái 
sanh làm vua Dạ Xoa, ông luôn mang bên 
mình Kim Cang thủ. 

3) Manjusri as the spiritual reflex of the Dhyani 
Buddha Aksobya: Văn Thù Sư Lợi như phản 
ảnh trong A Súc Bệ Phật. 

4 A popular detty, the terror of all enemies of 
Buddhist believers, especially worshipped 1n 
exorcism and sorcery by the Yoga school: 
Một vị thần phổ cập, hung thần của những kẻ 
phá đạo. 

Vajra-Paramita Bodhisattva (skt): Kim Cang 

Ba La Mật Bồ Tát. 

I) Chuyển Pháp Luân Bồ Tát —See Fifteen 
bodhisattvvas who represent the Buddha's 
dharmakaya, or spiritual body; wisdom 1n 


Øraciousness and a pierce or angry form 
agaInst evil (I). 

2) One of the four female attendants on 
Vairocana In the Vajradhatu, evolved from 
him, each of them a mother of one of the four 
Buddhas of the four quarters—Kim Cang Ba 
La Mật Bồ Tát, một trong bốn vị nữ Bồ Tát 
thân cận của Đức Tỳ Lô Giá Na trong Kim 
Cang Giới, đều do Ngài lưu xuất, mỗi vị là 
mẹ của một trong bốn vị Phật trong tứ 
phương—See Four female atfendants on 
'Vairocana. 

Vajrapasa (skÐ: Kim Cang Tác—The diamond 

lasso or noose 1n the hand of the subduer of 

demons (Arya-achlanatha-raja) and others—Dây 
thòng lọng kim cang trong tay của Bất Động Minh 

Vương. 

Vajra-power: Irresistible sttength—Kim cang 

lực. 


Vajrapradama-Mudra (skt: Mẫu Đà La Pháp 
Ấn— The fingertips of the hands are crossed— 
Các đầu ngón tay của hai bàn tay chéo vào 
nhau—See Mudra. 
Vajra-Prajna-Paramita Sutra: 
Cang Bát Nhã Ba La Mật 
Vajracchedika-praJna-paramita-sutra. 
Vajraputra (skt: Phạt Xa La Phất Đa La—Một 
trong mười sáu vị La Hán—One of the sixteen 
arhats. 

Vajra realm: Kim Cang Giới—See Vajradhatu. 
Vajra-rulers: Ucchuma (skÙ—Uế Tích Kim 
Cang—The vajra-ruler who controls unclean 
places. There are four Vajra-rulers of the four 
elements—Còn gọi là Ô Sô Sát Ma Minh Vương 
hay Thần Kim Cang Chấp, chúa tẾ của những nơi 
ô uế. Có bốn vị Kim Cang Chủ của tứ đại. **See 
Four Vajra-rulers of the four elements. 
Vajra-samadhi: Kim Cang Tam Muội—Kim 
Cang Định—Kim Cang Dụ Định —Kim Cang Tam 
Muội—Vajra-meditaton—Samadhi as a sfate of 
great sfability, that of the last stapge of the 
Bodhisattva, characterized by firm, indestructible 
knowledge, penetrating all reality; attained after 
all remains of 1llusion and wrong views have been 
cụt of —Thiển định của Bồ tát ở ngôi tối hậu. 
Người tu hành và đắc phép thiển định nầy sẽ 
được trí bền vững, sắc bén và bất hoại như kim 


Kinh Kim 
Đa—See 


3380 


cương, có thể cắt đứt tất cả phiển não và tà kiến 

thiên lệch —See Vajravimbopama. 

Vajrasamkara (p): Kim Cang Tỏa. 

Vajrasana (skÐ: Kim Cang Tọa. 

1) The posture or manner of sitting: Dáng vẻ lúc 
ngồi. 

2) Bodhimanda (skt The diamond throne, 
Buddha”s seat on attainng enliphtenment— 
Kim cang tòa, chỗ ngôi của Đức Phật khi 
Ngài đạt được đại giác. 

Vajrasattva (skÐ: Kim Cang Tát Đỏa (Bí mật 
chủ)—Diamond sattva—-Having a of 
adamant—The Diamond Being or Essence, king 
of Yaksas and guardian of the secrets of the 
Buddha. The Diamond being has the ability to 
eliminate all defilements, the principle of 
purification. One of the many titles g1ven to Adi- 
Buddha, the primordial Buddha-wisdom 1n the 
Tibetan School of Buddhism. This 1s one of the 
most Important Buddhas ¡in Tibetan tantric 
Buddhism, particularly associated with mental 
purification. He is usually depicted holding a vajra 
1n his right hand and a bell in his left. The former 
symbolizes compassion, and the latter wisdom. 
His Iimportance 1n tantric traditions evidenced by 
the fact that beginning tantric students are 
generally required to recite his 100 syllable 
100,000 the first of the 
“preliminary practices.”——Kim Cang Tát Đỏa hay 
bí mật chủ là vị vua của tất cả các loài dạ xoa và 
là vị bảo hộ những bí mật của Đức Phật. Kim 
Cang Tát Đỏa hay Kim Cang Trí có khả năng xóa 
bổ những nhơ bẩn, là nguyên tắc của sự thanh 
tịnh. Một trong những danh hiệu của Adi-Buddha, 
trí huệ Phật ban sơ của Phật giáo Tây Tạng. Đây 
là một trong những vị Phật quan trọng nhất trong 
Phật giáo Mật Tông, đặc biệt liên hệ tới việc 
thanh lọc tâm linh. Ngài thường được vẽ tay phải 
cầm kim cang và tay trái cầm chuông. Chuông 
tiêu biểu cho lòng bi mẫn và kim cang tiêu biểu 
cho trí tuệ. Sự quan trọng của ngài trong Mật giáo 
rõ nét qua việc người tu mật giáo sơ cơ phải niệm 
chú 100 vần của ngài 100.000 lần trong những 
buổi thực tập tiên khởi. 

1)  Another name for Samanfabhadra 
Bodhisattava—Tên khác của Bổ Tát Phổ 
Hiền. 


heart 


mantra times at 


2) Another name for Vajrapani—Tên khác của 
Kim cang thủ. 

3) Bí Mật Chủ: King of Yaksas and guardian of 

the secrets of Buddhas—Tên gọi đây đủ là 

Kim Cương Thủ Bí Mật Chủ, tức là ngài Kim 

Cương Tát Đỏa, vua của loài Dạ Xoa, và 

cũng là vị hộ trì những bí mật của chư Phật 

(theo Đại Nhật Kinh Sớ, Kim Cương Bí Mật 

Chủ, bàn tay cầm cây chày Kim Cương. Ở 

tây phương gọi Dạ Xoa là bí mật, bởi thân 

khẩu ý của ngài nhanh chóng, ẩn kín, khó có 
thể biết được. Ngài Bí Mật Chủ tức là Dạ 

Xoa Vương, tay cầm chày Kim Cương, đứng 

thị vệ bên Phật). 

Five Bodhisattvas In the Diamond Realms. 

Vajrasattva-mahasattva (skt): Kim Cang Thủ. 

1l A form of Pu-Hsien (Samantabhadra), 
reckoned as the second of the eight patriarchs 
of the Shingon, Vairocana was the first: Bí 
Mật Chủ Phổ Hiển, vị tổ thứ hai trong tám vị 
tổ Chân Ngôn, vị tổ thứ nhất là Đức Đại Nhật 
Như Lai. 

2) All vajra-beings, or vajra-bodhisattvas; 
especially those in the moon circle 1n the east 
of the Diamond mandala: Các vị Chấp Kim 
Cang Thần, hay các vị Bồ Tát, đặc biệt chỉ 
ngài Kim Cang Nguyệt Luân ở Đông độ của 
Kim Cang Mạn Đồ La. 

3) Sakyamuni In a previous Incarnation as a 
vajrasattva: Ngài Nhất Thiết Nghĩa Thành 
Tựu Bồ tát (tiền thân của Đức Phật Thích 
Ca). 

4) All beings are vajrasattva, because of their 
Buddha-nature: Tất cả chúng hữu tình đều là 
“Kim cang Tát Đỏa” 
tính. 

53) All beginners in the faith and practice are 
vajrasatva: Tất cả những người sơ cơ tín 
hành đều là Kim Cang tát Đỏa. 

6) AlI the reinue of Aksobhya are vajrasattva: 
Tất cả quyến thuộc của Ngài A Súc Bệ Phật 
đều là Kim Cang Tát Đỏa. 

7) Any Great P°u-Hsien is a vajrasattva: Bất cứ 
vị Đại Phổ Hiền (bất cứ ai thành tựu mười thệ 
nguyện lớn đều là trưởng tử Như Lai, và đều 
được gọi là Phổ Hiển) nào cũng đều là Kim 
Cang Tát Đỏa. 


+ 


vì tất cả đều có Phật 


3381 


Vajrasekharatantrarajasutra (skÐ: Kim cang 
đánh Kinh. 
Vajra-Sekhara-vimana-sarvayoga-vogi 
sutra (skt): Kim cang phong lầu các nhứt thiết dụ 
đà du chỉ Kinh. 

Vajrasena (sk0: Kim cang tọa. 

Vajra spirit: Kim Cang Thần. 

I1) The guardian spirits of the Buddhist order: VỊ 
Thần hộ pháp (bảo hộ chư Tăng). 

2) The large Idols at the gate (entrance) of 

Buddhist monasteries: Tượng hộ pháp lớn nơi 

cổng các tự viện. 

See Vajrapam and Vajrayaksa. 

Vajrasrnkhala (p): Kim Cang Tỏa. 

Vajrasuci (p): Vajrasena (skt Kim Cang 

Châm——The straight vajra—Kim kim cang. 

Vajrasuci Sastra (sk0: Kim Cang Châm Luận— 

The composed by Dharmakrrti, 

serlously criticized about the Veda sutra and the 

supreme position of Braham in Hinduism—Luận 
được soạn bởi Ngài Pháp Xứng, phê phán nghiêm 
khắc kinh Vệ Đà và địa vị tối thượng của Phạm 

Thiên. 

Vajra thunderbolt: Kim Cang Chữ —The Vajra 

or thunderbolt. lt is generally sharp as such, but 

has various other forms—Chày Kim Cang rất bén. 

l1) The Vajra 1s also interpreted as a weapon of 
Indian soldier: Một loại vũ khí của binh lính 
Ấn Độ. 

2) If Is employed by the esoteric secfs, and 
others, as a symbol of wisdom and power 
over illusion and evil spirits: Mật giáo và 
những tông phái khác dùng Kim Cang Chử 
như một biểu tượng của trí tuệ và sức mạnh 
để chặt đứt phiền não và khắc phục ma 
chướng. 

a) When straight as a sceptre It is one limbed 
vajra: Độc Cổ Kim Cang Chữ: Khi thẳng thì 
Kim Cang Chử được gọi là “Độc Cổ”. 

b) When it has three prongs, It is called “three- 
pronged” vajra: Tam Cổ Kim Cang Chử: Khi 
có ba chia thì gọi là “tam cổ”. 

c) When it has five prongs, it 1s called “five- 
pronged” vajra: Ngũ Cổ Kim Cang Chử: Khi 
có năm chia thì gọi là “ngũ cổ”. 


+ 


Sasftra ˆ WaS 


d)  When it has nine prongs, It 1s called “nine- 
pronged” vajra: Cửu Cổ Kim Cang Chử: Khi 
có chín chia thì gọi là “cửu cổ”. 

Vajra Treasury Bodhisatfva: Kim Cang Tạng 


Bồ TácKm Cang Bồ Tát See Vajra 
Bodhisattvas. 
Vajra-Treasury-Raja Kim Cang Tạng 


'Vương—Diamond-Treasury King. 

l) A form of the next entry of the Vajra 
Treasury Bodhisattva: Kiếp kế tiếp của Kim 
cang Tạng Bồ Tát. 

2) Sakyamuni Buddha: Đức Phật Thích Ca Mâu 
ÑI. 

Vajrattahasa (skÐ: Bạt Triết La Tra Ha Sa— 
Siva, the lauphng Maharaja, one of the 
guardians—Thần Ma Hê Thủ La, Tiếu Thiên 
Vương, một trong những hộ pháp Thiên vương. 
Vajravidarana-dharani-sutra  (sk0: 
Tướng Kim Cang Đà La Ni Kinh. 
Vajravimbopama (skt): Kim Cang Tam Muội— 
A samadhi on the idea that all things are of the 
same Buddha-nature. This 1s the highest samadhi 
attainable by the Buddhist yogin who by this 
destroys the subtlest form of the klesa—Tam 
muội thông suốt các pháp giống như Phật tánh 
chân như. Đây là loại tam muội cao nhất mà 
người tu Phật có thể đạt được. Nhờ tam muội nầy 
mà người tu có thể đoạn diệt cái hình thức vi tế 
nhất của phiền não. 

Vajravimbopana-samadhi  (skÐ: of 

varlous modes of samadhi—Kim cang dụ định, 

một trong nhiều loại định. 


Hoại 


One 


Vajra-vision: Diamond insight—Kim cang quán. 

Vajra-water: Kim Cang Thủy—Water used in 

esoteric ceremonies, drunk by a person who 

receives the esofteric baptismal rite—Nước được 

dùng trong nghi lễ mật giáo, được người thọ lễ 

quán đẳnh Mật tông uống—See Diamond water. 

Vajra wheel: Kim Cang Luân. 

Iˆ Diamond wheel: Kim Cang Pháp Luân— 
Bánh xe Pháp Kim cang. 

2) Symbol of the esoteric sects: Dấu hiệu của 
Mật giáo—K1m cang Luân. 

3) Symbolical of the esoteric sects: Vajrayana 
(skÐ——Kim Cang Thừa. 

4) The lowest of the circles beneath the earth: 
Kim luân của tầng đất thấp nhất. 


5) 


3382 


Vajra-Wheel with Aksobhya Buddha—Kim 
Cang Luân với A Súc Bệ Phật—See Four 
wheels (€). 


Vajra Wisdom: Kim Cang Trí—See Eipht 
patriarchs of the True Word sect. 
Vajrayaksa (skt: Kim Cang Ly Bố Úy. 


l) 


2) 


3) 


One of the five vidyarajJas, fierce guardians of 
the north in the region of Amoghasiddhi (one 
whose achievement ¡is not in vain, who 
unerringly achieves his goal, one of the five 
transcendent Budhhas. With him 
associated the earthly Maitreya Buddha and 
the transcendental Bodhisattva Vishvapani— 
Ly Bố Úy Như Lai, đấng thực hiện mục đích 
không sợ hãi. Một trong năm vị Phật siêu 
việt, mà thế gian Maitreya và Bồ Tát siêu 
việt đều phải theo), or Sakyamuni Buddha— 
Một trong năm vị minh vương, những vị bảo 
hộ mạnh mẽ cõi Bắc của Đức Ly Bố Úy Như 
Lai, hay Đức Thích Ca Mâu NI Phật. 

A Bodhisattva with the fangs: Vị Bồ Tát có 
răng nanh. 

The guardian spirits represented on the 
temple gates. One of the five kings of hells or 
messengers and manifestation of Vairocana. 
The fierce maharaja as an opponent of evIl, 
he 1s one of the guardians of Buddhism. He 
has either three faces and six arms, or one 
face and four arms. He 1s a fierce guardian of 
the north in the region of Amoghasiddhi in the 
Vajradhatu: Vị Thần Hộ Pháp thường được 
đặt ngay cổng của các chùa. Kim Cang Dạ 
Xoa hay Phẫn nộ Minh Vương, là một trong 
năm vị Minh Vương, người hộ trì Phật pháp, 
nhưng lại là kẻ thù của ma quỷ. Vị nầy có ba 
mặt sáu tay hay một mặt bốn tay, trụ tại 
phương Bắc, là vị Phẫn Nộ Tôn Bất Không 
Thành Tựu Như Lai ở phương Bắc trong ngũ 
trí Như Lai (ngũ Phật) của Kim Cang Giới— 
See Five dhyan Buddhas, and Fifteen 
bodhisattvas who represent the Buddha's 
dharmakaya, or spirtual body; wisdom ¡In 
Øraclousness and a pierce or angry form 
agaInst evil (V). 


are 


Vajrayana (skt): Kim Cang Thừa (Mật Tông)— 
See Vajrayana Buddhism. 


Vajrayana Buddhism: Diamond Vehicle—Phật 


giáo Mật 


tông—Kimm Cang Thừa—Tibetan 


Buddhism——Esoteric school. 


() 


qI) 


An overview of the “Vajrayana Buddhism”— 
Tổng quan về “Kim Cang Thừa”: The 
Vajrayana 1s often called Tibetan Buddhism, 
“True-Word” sect, 
divided ¡nto four main sec(s: Nyingmapa, 
Kagyupa, Sakyapa, and Gelugpa—KIim Cang 
Thừa thường được gọi là Phật Giáo Tây 
Tạng, còn gọi là Chân Ngôn tông, nó được 
chia ra làm bốn tông phái chính: NÑyingmapa, 
Kagyupa, Sakyapa và Gelugpa. 

The meaning of the “Vajrayana Buddhism”— 
“Kim Cang Thừa”: A Sanskrit term for “Vajra 
vehicle.” A Tantric School of North India and 
Tibetan Buddhism founded 1n the fifth 
century. It developed out of the teachings of 
the Mahayana; however, It emphasized on 
ritual practices as a psychological method to 
attract followers. The scriptural basis for the 
tradition 1s a disparate collection of texts 
called “Tantras” which were probably 
composed some tine between the sixth- 
seventh centuries, but which are claimed to 
have been spoken by either Sakyamuni 
Buddha or other Buddhas. Vajrayana also 
the basic Bodhisattva path of 
Mahayana Buddhism. However, 1t teaches 
different methods that it claims shortening the 
time requrred to attain Buddhahood, including 
rituals, the use of hand mudra, Mandalas, and 
visualzations. A central practlce 1s “delfy 
yoga,” in which the meditator visualizes him 
or herself as a buddha, possessing all the 
perfected qualities of a buddha, and engaging 
In compassionate activiies. The tradiion 
emphasizes the secrecy and efficacy Of Ifs 
practices, and generally requires that one 
receIve Initiation from qualified Guru before 
one enfers onto the tantric path. Vajrayana 
became the dominant medifative tradition In 
Tibet and Mongolia, and 1s also found 1n East 
Asia in the schools of esoteric Buddhism, 
including the Chinese Chen-yen school In 
China and Vietnam, and the Japanese 
Shingon tradiion—Phạn ngữ có nghĩa là 
“Kim Cang Thừa,” trường phái Phật giáo Tây 


also called and 1t 1s 


follows 


3383 


Tạng xuất hiện vào giữa thế kỷ thứ V. Phái 
nầy phát triển từ trường phái Đại thừa, nhưng 
coi việc thực hiện các nghi lễ là quan trọng 
như một phương pháp tâm lý để thu hút tín 
đồ. Căn bản giáo điển của truyền thống này 
là một tập hợp nhiều bài chú khác nhau, có lẽ 
được biên soạn vào những thế kỷ thứ sáu và 
thứ bảy, nhưng người ta cho rằng do Đức Phật 
Thích Ca Mâu Ni hay những vị Phật khác đã 
nói. Kim Cang Thừa cũng theo Bổ Tát đạo 
căn bản của Phật giáo Đại thừa. Tuy nhiên, 
thừa này dạy những phương thức khác và cho 
rằng phương thức đó có thể rút ngắn thời gian 
đòi hỏi để đạt thành Phật quả, bao gồm 
những nghi lễ, dùng thủ ấn, dùng mạn đà la, 
và dùng pháp quán tưởng. Sự tu tập chủ yếu 
là “thiên thiển” (devata-yoga), trong đó hành 
giả mường tượng mình là một vị Phật, có đầy 
đủ những phẩm chất tốt của một vị phật, đang 
tiến hành những hoạt động từ bi. Trường phái 
này nhấn mạnh vào tính bí mật và sự hữu 
hiệu của phương cách tu tập, thường thì 
trường phái đòi hỏi một người phải chịu phép 
quán đảnh từ một vị Thầy có đủ phẩn chất 
trước khi bước vào con đường tu tập theo Mật 
giáo. Kim Cang Thừa trở thành truyền thống 
thiển có ảnh hưởng lớn tại Tây Tạng và 
Mông Cổ, cũng như tại một vài trường phái 
Mật tông tại các xứ Đông Á, gồm các trường 
phái Chân Ngôn tại Trung Hoa, Việt Nam và 
Nhật Bản. 

qI)Sects of Vajrayana Buddhism—Các trường 
phái Kim Cang Thừa: 

1) Nyingmapa: The Nyingmapa sect Is the oldest 
Tibetan Buddhism, founded by 
Padmasambhava or Guru Rinpoche in the 8" 
century under the reign of King Trisong 
Detsen (742-797)—Giáo phái Nyingmapa là 
giáo phái cổ nhất của Phật giáo Tây Tạng, 
được ngài Liên Hoa Sinh hay Đạo sư 
Rinpoche sáng lập vào thế kỷ thứ § dưới triều 
vua Trisong Detsen. 

2) Kagyupa: The Kagyupa sect was founded by 
Marpa Chokyi Lodoe (1012-1099), a famous 
Tibetan translator in the II” century and his 
oufstanding diseiple Milarepa (1040-1123) in 
the 12” century—Phái Kagyupa được thành 
lập bởi Marpa Chokyi Lodoe, một dịch giả 


Tây Tạng nổi tiếng vào thế kỷ I1 và vị đại 
đệ tử của ngài là ngài Milarepa vào thế kỷ 
thứ 12. 

3) Sakyapa: The Sakyapa sect was founded by 
the Tibetan translator Drogmi Sakya Yeshe 
(992-1074) in the 11” century—Phái Sakyapa 
được vị dịch giả Tây Tạng là Drogmi Sakya 
Yeshe sáng lập vào thế kỷ thứ 11. 

4) Gelugpa: The Gelugpa sect, the youngest and 
largest among the schools of Tibetan 
Buddhism, was founded by Thongkhapa 
(1357-1419) or Je Rinpoche ¡in the 14° 
century—Phái Gelugpa là phái trẻ nhất và 
đông nhất trong các phái Tây Tạng, được 
ngài Tông Khách Ba hay Je Rinpoche sáng 
lập vào thế kỷ thứ 14. 

Vajrayogini (skQ: A Tantric Buddha who ¡s 

partcularly assoclated with the Kagyupa, 

Sakyapa, and Gelukpa orders of Tibetan 

Buddhism. She 1s generally depicted with red skin 

and wearing a necklace of skulls. She 1s also 

generally naked, symbolizing her non-attachment 
to all materlal things—Một vị Phật Mật giáo 
người đặc biệt có liên hệ tới các truyền thống 

Kagyupa Sakyapa và Gelukpa của Phật giáo Tây 

Tạng. Bà được vẽ có nước da màu đỏ và mang 

một chiếc kiểng của những cái sọ. Người ta vẽ bà 

trần truồng để tượng trưng cho sự buông bỏ tất cả 
vật chất. 

'Vakkula (skt): Vakula (skt). 

1) Bạt Câu La—Bạc Củ La—Bạc La Bà Câu 
La—Vakkula, name of an arhat, an Intelligent 
diseiple of Sakyamuni, who during his eighty 
years of life, never had a momentf”s ilÏness or 
pain—Tên của vị La Hán Thiện Dung hay Vỹ 
Hình, một đệ tử thông thái của Đức Phật, 
người mà trong suốt 80 năm sống không bệnh 
hoạn hay đau đớn. 

2) Bộ Cú La: Name of a demon—Tên của một 
loài quỷ. 

Vaksamata (skt): Ngữ Bình Đẳng— The 

sameness of all the Tathagatas as regards to theIr 

power of commanding sounds and languages—Sự 
bình đẳng của hết thảy chư Như Lai về năng lực 
điều động các âm thanh ngôn ngữ. 

Vaksu (Oxus): Phọc Xô—Phọc Xoa—One of 

the four famous rivers in India, originated from 

the West of the lake Anavatapta, flows to the sea 





3384 


¡in the Northwest—Phọc Xoa, một trong bốn con 
sông nổi tiếng ở Ấn Độ, phát nguồn phía Tây hồ 
A Na Bà Đáp Ta, chảy ra biển phía Tây Bắc— 
See Four rivers In India. 

Valabhi (skt: Bắc La—Phạt Lạp Bì —Northern 
Lafa, name of an ancient kingdom and city on the 
eastern coast of Guljerat. This was one of the 
famous Buddhist centers in west India, about 
twenty miles to the north-west of Bhavanagar. 
From the sixth century A.D., Buddhist activities in 
Saurashtra seem to have centered in Valabhi. It 
acqurred great Importance as a place of Buddhist 
Iinterest and Hsuan-Tsang spoke of 1t in glowing 
terms when he visifed 1t in 640 A.D. According to 
Hsuan-Tsang, there were one hundred convents 
where six thousand devotees of the Sammitiya 
school resided. In those days, Valabhi was 
considered to be next in importance to Nalanda as 
a cenfre of Buddhist learning, and became the 
home of the renowned Buddhist scholars, 
Sthramati and Gunamati. Not less than thirty 
copper-plate Inscriptions, of the seventh and 
eiphth century A.D., have been found. These 
records that land grants were given by the 
Mattraka rulers of Valabhi to no fewer than 
fifteen Buddhist there by 
members of the royal family, the royal officers 
and other Buddhist saints. Unfortunately, Valabhi 
1S nowW 1n ruins, and nothing remains to proVe 1fS 
past glory—Bắc La là tên của một vương quốc cổ 
nằm trên bờ biển phía Đông Bắc của Gujerat. 
Đây là một trong những trung tâm Phật giáo nổi 
tiếng ở miễn tây Ấn Độ, cách Bhavanagar hai 
mươi dặm về phía tây bắc. Từ thế kỷ thứ sáu trở 
đi, các hoạt động Phật giáo ở Saurashtra dường 
như đã chuyển trọng tâm đến Valabhi. Nơi nầy 
đạt được vị trí quan trọng vì có nhiều ý nghĩa về 
mặt tôn giáo, và Huyễn Trang đã nói về nơi nầy 
bằng những lời lẽ nồng nhiệt khi ông đến đây vào 
năm 640 sau Tây Lịch. Theo Huyền Trang thì ở 
đây có một trăm tu viện với sáu ngàn tu sĩ thuộc 
Chánh Lượng Bộ (Sammitiya sect). Vào thời ấy, 
Valabhi được xem là một trung tâm kiến thức 
Phật giáo đứng hàng thứ nhì sau Na Lan Đà và trở 
thành quê hương của các học giả Phật giáo nổi 
tiếng như Sthiramati và Gunamati. Người ta tìm 
thấy ở đây không dưới ba mươi bản đồng có khắc 
chữ thuộc thế kỷ thứ 7 và 8. Các bản đồng nầy 


monasterles  built 


ghi rằng các vua chúa triều đại Maitraka tại 
Valabhi đã ban cấp đất đai cho không dưới mười 
lăm tu viện do hoàng tộc, triều thần và các nhà 
hảo tâm xây nên. Đáng tiếc là Valabhi ngày nay 
chỉ là sự đổ nát, chẳng còn øì là chứng tích của sự 
vinh quang ngày trước. 

Vale of tears: Thung lũng nước mắt. 

Valid (a): Hữu hiệu —Có hiệu lực—Có căn cứ 
thực sự. 

Valid proposition: Năng lập môn (có thể lập 
lên được) —This 1s one of the eipht kinds of 
syllogisms in Buddhist logic—Đây là một trong 
tám pháp môn hay tám lý luận khôn ngoan trong 
lý luận Phật giáo—See Eight kinds of syllogisms 
1n Buddhist logic. 

Validate (v): Hữu hiệu hóa. 

Validation (n): Sự hữu hiệu hóa. 

Validity (n): Tính hữu hiệu —Tính xác thực. 
Valient (a): Dũng cảm. 

Valuable (a): Đáng giá—To be worth. 

Valuable advices: Những lời khuyên vô giá—In 
the Anguttara Nikaya, the Buddha has eleven 
valuable advices for girls on their role 1n thelr 
Trong Kinh Tăng Nhất A Hàm, Đức 
Phật có mười một lời khuyên rất có giá trị cho 
những người con gái trước khi đi lấy chồng—See 
Eleven valuable advices for girls on their role in 
their married lIfe. 

Valuable diamond in the hems of our shỉirt: 
Viên bảo châu trong chéo áo —ln the noble 
teachings of the Buddha, it is honesty, kindness, 
undersfanding, patience, øenerosity, forgIVeness, 
loyalty and other good qualities that truly protect 
us and give us true happiness and prosperity. A 
man who possesses the 
characteristics, that man 1s travelling on the Path 
to the Buddha”s Land. It is true that Buddhahood 
cannot be found outside. It has no limit and not be 
confined ¡n the East, West, South or North. Ít is in 
fact, In every man”s mind. In the Lotus Sutra, the 
Buddha taught: “Once upon a time, there was a 
father who was very old and death was hovering 
on him. He had a litle son and wanted him to be 
well off in the future. He hided a very valuable 
diamond between the hems of his son”s shirt and 
then gave him some advice. After his father”s 
passing away, the son forgot completely about the 





married life 


above  mentioned 


3385 


hidden diamond. He became poor, wandering 
here and there to beg for help, met with nothing 
but refusal. One day, he suddenly remembered 
about the hidden treasure left by his father, from 
thence he became a rích man and no longer 
depended on others for help.”: Trong giáo huấn 
cao thượng của Đức Phật, lòng chân thật, từ mẫn, 
hiểu biết, nhẫn nhục, quảng đại bao dung, và 
những đức tính cao đẹp khác thật sự bảo vệ và 
mang lại cho chúng ta hạnh phúc và thịnh vượng 
thật sự. Một người tu tập sao cho có được những 
đức tánh tốt vừa kể trên, là người ấy đang hành 
trình trên đường đến đất Phật. Thật vậy vậy, Phật 
tánh không thể từ bên ngoài mà tìm thấy được. 
Phật tánh không có giới hạn nơi Đông, Tây, Nam, 
Bắc, mà Phật ở ngay tại trong tâm của mỗi người 
. Trong Kinh Pháp Hoa, Đức Phật dạy: “Thuở xưa 
có một người cha già yếu và sắp chết, nhưng 
người ấy còn một người con nhỏ, muốn đứa con 
sau này được no đủ, ông mới để một viên kim 
cương vào gấu áo của đứa con. Sau khi cha chết, 
đứa bé không biết mình có viên ngọc báu, nên cứ 
đi đây đi đó xin xỏ nhờ vả người khác, nhưng 
không được một ai giúp đỡ. Một ngày nọ, chàng 
trai sực nhớ lại viên ngọc báu của cha mình để 
lại, từ đó về sau chàng trở nên người sang trọng 
và không còn nhờ cậy người khác nữa.” 

Value (v): Đánh giá—To 
appralse——To assess—(n) Giá tr—Chân nghĩa. 
Value judgment: Giá trị phán đoán. 

Valueless: Một Tư Vị TTasteless, useless, e.g. 
discussion of the colour of milk by blind people— 
Vô vị, vô giá, vô dụng, tỷ như những người mù 
mà bàn luận về màu của sữa. 

Valuing the true Teaching as much as one”s 
own being: Mến trọng chánh pháp chẳng tiếc 
thân mình—See Ten kinds of 
knowledge (5). 

Vama (skt): Adverse—Contrary——lIn the opposite 
direction—Nghịch. 

Vama-lokayafa (skt): Nghịch Lộ Già Da Đà— 
Name of a heretic sect during the Buddha”s time. 
The Lokayata were materialistic and “worldly” 
followers of Carvaka school; the Vama-lokayata 
were opposed to the conventions of the world. An 
earlier Interpretation of Lokayata 1s, II response 
(o questions, the sophistical method of Chuang- 


estimate——To 


of. actions 


Tsu being mentioned as Evil questioning, which 1s 
above method reversed—Tên của một giáo phái 
ngoại đạo vào thời Đức Phật. Phái Lộ Già Da Đà 
là phái ngoại đạo thuận theo tình đời. Nghịch Lộ 
Già Da Đà hay Tả Thuận Thế Ngoại Đạo, là phái 
chống lại thuận thế ngoại đạo. Lộ Già Da Đà hay 
Thuận Thế là hạng vứt bỏ Thánh thư của Lão 
Trang. 

Van Duc Temple: Chùa Vạn Đức—Name of an 
anclent pagoda, located in Bình Thạnh district, 
Saigon City. The pagoda was built in the 
eighteenth century in Gò Vấp district and was 
in 1945, and has 
been rebuilt many times. A lot of wooden stafues 
from the nineteenth century have been kept in 
Vạn Đức Pagoda. On the top shelf of the altar 
placed ¡In the Main Hall are worshipped three 
statues of Amitabha Buddha, the statues of Cundi 
Bodhisattva, Bodhisatva, 
Mahasthama Bodhisattva are enshrinned on the 
second shelf; on the third shelf is the statue of 
King of Heaven, on both sides of which are the 
Good and the Evil. The statues of Maitreya and 
Infant Sakyamuni Buddha are worshipped on the 
altar outside the Main Hall—Tên một ngôi chùa 
cổ tọa lạc trong quận Bình Thạnh, thành phố Sài 
Gòn. Chùa được xây vào thế kỷ thứ 18 trong quận 
Gò Vấp, được dời về quận Bình Thạnh, tại địa 
điểm hiện tại vào năm 1945, và đã được trùng tu 
nhiều lần. Chùa vẫn còn giữ được nhiều tượng 
Phật cổ của thế kỷ thứ 19. Tầng trên cùng bàn thờ 
bên trong Chánh điện tôn trí tượng Đức Phật A Di 
Đà; tầng kế thờ Bồ Tát Chuẩn Đề, Bồ Tát Quán 
Thế Âm, và Đại Thế Chí; tầng thứ ba thờ Thiên 
Vương; hai bên là ông Thiện và ông Ác. Bàn thờ 
bên ngoài cùng trong Chánh điện tôn trí Đức Phật 
Di Lặc và Phật Thích Ca Đản Sanh. 

Van Hanh Buddhist University: Viện Đại 
Học Vạn Hạnh—Vietnams  major academic 
Buddhist institution, founded In Saigon in 1964 by 
Most Ven. Thích Minh Chau, Most Ven. Thích 
Nhat Hanh, and Late Most Ven. Thích Thien 
An—Viện Đại Học Phật giáo chính của Việt 
Nam, được Hòa Thượng Thích Minh Châu, Hòa 
Thượng Thích Nhất Hạnh và Hòa Thượng Thích 
Thiên Ân sáng lập vào năm 1964. 

Van Hanh Zen Buddhist Center: Thiển Viện 
Vạn Hạnh —Name of a Ch*an Monastery, located 


moved to the current location 


Avalokitesvara and 


3386 


1n Phú Nhuận dstrct, Saigon City, South 
Vietnam. It was established by Most Venerable 
Thích Minh Châu before 1975. At Íirst, It Wwas a 
branch of Vạn Hạnh Ủniversifty. lts three-entrance 
gate was built following the ancient architectural 
style of Huế City. The Institute ¡s also used as the 
office of the Vietnam Buddhist Research Institute, 
the office of the Vietnam Tripitaka Translating 
and Publishing Heading Council, and Vietnam 
School of Higher Buddhist Studies Offices—Tên 
của một Thiển Viện tọa lạc trong quận Phú 
Nhuận, thành phố Sài Gòn, Nam Việt Nam. Thiền 
viện do Hòa Thượng Thích Minh Châu sáng lập 
trước năm 1975. Thoạt tiên nó chỉ là một chi 
nhánh của Viện Đại Học Vạn Hạnh. Cổng Tam 
Quan của Thiền Viện được xây theo kiến trúc cổ 
của Kinh Thành Huế. Thiền viện còn được dùng 
làm Văn Phòng Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt 
NamVăn Phòng Hội Đồng Phiên Dịch Đại Tạng 
Kinh Việt Nam, và trường Cao Cấp Phật Học Việt 
Nam. 
Van Hanh Zen Master: Vạn Hạnh Thiển Sư— 
Name of a Vietnamese Zen master from Cổ Pháp, 
North Vietnam. Zen Master Vạn Hạnh”s date of 
binh was unknown. At the young age, he was 
extraordinarily Intellipgent. He left home at the age 
of 2l and became one of the most outstanding 
disciples of Zen Master Thiển Ông at Lục Tổ 
Temple in Thiên Đức. He was always admired 
and honored by king Lê Đại Hành. He died on the 
full moon night of 1018—Tên của một Thiền sư 
Việt Nam, quê ở Cổ Pháp, Bắc Việt Nam. Ngày 
sanh của Thiển Sư không ai biết. Ngày sanh của 
Thiển Sư không ai biết. Lúc thiếu thời ông đã tỏ 
ra thông minh đỉnh ngộ phi thường. Ngài xuất gia 
năm 21 tuổi và trở thành một trong những đệ tử 
xuất sắc của Thiền Sư Thiển Ông. Khi Thiển 
Ông thị tịch, ngài tiếp tục trụ trì tại chùa Lục Tổ 
để hoằng dương Phật Pháp. Ngài rất được vua Lê 
Đại Hành kính trọng và tôn vinh. Ngài thị tịch vào 
đêm trăng tròn năm 1018. Ngài là tác giả của bài 
thơ nổi tiếng sau đây—He was also the author of 
this poem below: 

Our life 1s a simple lightning which 

Comes and goes (appears then disappears). 

As springtime offers blossoms, 

Only to fade (wither) ¡n the fallL 

Earthly flourish and decline, 


friends, do not fear at all. 

They are nothing, but 

A drop of dew on the grass of morning! 
Thân như điện ảnh hữu hoàn vô 

Vạn mộc xuân vinh thu hựu khô 

Nhậm vận thịnh suy vô bố úy 

Thịnh suy như lộ thảo đầu phô! 

Vana (skt): Bà Na—Một rừng cây hay lúm cây— 

A wood—A grove. 

Vanavasin (skt: Phạt Na Bà Kỳ ——Một trong 

mười sáu vị A La Hán—One of the sixteen 

Arhats. 

Vandana (skt): Hòa Nam. 

I1) Namas-kara (skÐ: LỄ bái (kính ngưỡng)— 
Ban Đàm—Hòa Nam—Homage—— 
Veneraton—Worship—To pay reverence— 
To the (Buddha—— 
Dharma—Sangha)—To Invoke the name of 
the object of worship—Ý tôn kính (Phật, 
Pháp, Tăng) biểu hiện ra ở thân tướng (nghi 
thức cung kính nầy gồm chín điểm: đưa lời 
thăm hỏi, cúi đầu tổ ý cung kính, giơ tay lên 
cao để vái, chắp tay để ngang mặt, cúi gập 
đầu gối, quỳ, tay chân chạm đất, toàn thân 
cúi gập, đầu và chân tay lễ chạm xuống đất). 

2) Obeisance—Prostraton—Bowing the head— 
Reverencins—Worshipping—Hòa Nam—Bà 
Nam—Bạn Đàm—Bạn Để—Phiển Đạm— 
Bàn Đạm—Bàn Đổ Vị —Bàn Na Mị—Bạn 

Ê—Bạn Đàn Nam—Cúi đầu đảnh lễ hay lễ 
bái, lễ kính. 

Vandani (skQ: Kính LỄ Paying reverence, 

worship—Cung kính lễ bái Phật Pháp Tăng (theo 

Nghĩa Lâm Chương, cử chỉ chí thành cung kính 

gọi là kính, nghi thức theo đúng khuôn phép gọi 

là lễ. Kính lễ còn khơi dậy lòng thanh tịnh tạo 
tách nghiệp thù thắng nữa). 

Vanguard: Pioneer—Tiển phong. 

Vanish (v): Tan biến. 

Vanish (v) away: Tan tác. 

Vanish under the ground: Độn thổ. 

Vanity (n): 

1) Hư tính—Hư không—Vô giá trị Hư ảo— 
Huyễn hoặc. 

2) Tính kiêu căng tự phụ. 

Vanity of worldly pleasures: Bản chất hư ảo 

của khoái lạc thế gian. 


salute to Triratna 





3387 


'Vanksu (skt: Vaksu (skt)——Thanh Hà. 
l) The blue or clear river: Dòng sông có nước 
trong xanh. 
2) The Oxus: Dòng Ôxus. 
Vannas (p): Giai cấp—Castes. 
Van Phat Temple: Chùa Vạn Phật—Name of a 
famous Chinese pagoda, located ¡in the fifth 
district, Saigon City, South Vietnam. It was built 
in 1959. Ôn the second floor, there ¡is the Buddha 
Shrine, 14 meters long and 1Õ meters wide, 1s 
used to worship Sakyamuni Buddha. The Buddha 
sfatue 1s 2.3 meters high. In the palm of the statue 
stands a 0.2 meter-high sfatuette of the Lord 
Buddha at His Holy Birth. Three sides of the 
Shrine are surrounded with 3,638 Buddha pictures 
prnted on the surface of white ceramic bricks 
fixed on the walls. The white brick ¡1s square In 
shape with each side 0.15 meter. The fixing was 
carried out in 1959. The name of the Pagoda "Vạn 
Phật” or Thousand of Buddhas, results from this 
fac—Tên một ngôi chùa nổi tiếng của người 
Hoa, tọa lạc trong quận năm, thành phố Sài Gòn, 
Nam Việt Nam. Chùa được kiến lập năm 1959. 
Chánh điện được đặt trên tầng hai, dài 14 mét, 
rộng l0 mét, thờ Đức Phật Thích Ca, tượng cao 
2,3 mét, bệ đá cao I,I3 mét, ở lòng bàn tay có 
tượng Đức Phật Đản Sanh cao 20 phân. Chung 
quanh ba mặt chánh điện có 3.638 bức hình Phật 
được in trên mặt của từng tấm gạch men trắng ốp 
vào tường. Viên gạch vuông mỗi cạnh 15 phân. 
Chùa có tên “Vạn Phật” cũng từ lý do nầy. 
Van Phong Zen Master: Thiền Sư Vân Phong 
(2-956). 
* Vietnamese Zen Master Yun-Feng (2-956)— 
A Vietnamese monk of the third lineage of 
the Wu-Yun-T”ung, from Từ Liêm, Vĩnh 
Khương district. He left home to become a 
monk when he was very young. Later he 
became one of the most outstanding disciples 
of Zen Master Thiện Hội —Thiển sư Vân 
Phong, đời thứ ba dòng Vô Ngôn Thông, quê 
ở Từ Liêm, huyện Vĩnh Khương. Sư xuất gia 
tu học từ khi hãy còn rất nhỏ. Sau sư trở 
thành một trong những đệ tử xuất sắc nhất 
của Thiền sư Thiện Hội. 
* One day, Zen master Thiện Hội said to him: 
“Life and death are great matfers, you should 
thoroughly understand.” He asked: “When 


le and death arrive, how can we avoid?” 
Thiện Hội replied: “To avoid life and death 
by relying on the non-birth and non-death 
matters.” He asked: “What are the non-birth 
and non-death matters?” Zen master Thiện 
Hội said: “You should do all these ripht in life 
and death.” He asked again: “How can I 
understand?” Zen master Thiện Hội replied: 
“Go and come back 1n the afternoon.” He 
came back in the afternoon and asked his 
master again. His master said to him: “Wait 
until tomorrow morning, the assembly will 
prove them to you.” He suddenly awakened: 
Một hôm Thiển sư Thiện Hội bảo sư: “Sống 
chết là việc lớn, cần phải thấu triệt.” Sư hỏi: 
“Khi sống chết đến làm sao tránh được?” 
Thiện Hội đáp: “Hãy nắm lấy chỗ không 
sống không chết mà tránh.” Sư lại hỏi: “Thế 
nào là chỗ không sống không chết?” Thiện 
Hội đáp: “Ngay trong sống chết nhận lấy mới 
được.” Sư hỏi: “Làm sao mà hiểu?” Thiện 
Hội bảo: “Ngươi hãy đi đi chiều hẳn lại.” 
Chiểu đến sư lại vào và hỏi nữa. Thiện Hội 
bảo: “Đợi sáng mai, chúng sẽ chứng minh cho 
ngươi.” Ngay đó sư liên ngộ. 
* After his master passed away, he stayed at 
Khai Quốc Temple in Thăng Long to expand 
the Buddha Dharma until he died in 956 A.D.: 
Khi Thầy viên tịch, sư về trụ tại chùa Khai 
Quốc tại Thăng Long để hoằng hóa Phật 
Pháp đến khi viên tịch năm 956 sau Tây Lịch. 
Van Phuc Pagoda: Chùa Vạn Phúc—Name of 
an ancient pagoda in North Vietnam. Van Phục 
was built in 1057 during the reign of King Ly 
Thanh Tong. It is located on the side of Mount 
Lan Kha, In Phat Tích hamlet, Phuong Hoang 
village, Tien Son district, Bac Ninh province. The 
pagoda used to be famous for Its beautiful 
architecture with the name Phat Tịch, but in the 
thirteenth century, it was collapsed in a huge 
storm and later on was rebuilt by village people 
and they renamed it Van Phục. Inside the main 
hall, there 1s a statue of Amitabha Buddha on a 
well-carved stone lotus throne. Besides, there are 
of Ananda, Mahakasyapa, 
Mahasthamaprapta, Avalokitesvara, other holy 
monks, as well as other good men 1n China and 
Vietnam such as Quan Cong, Chau Xuong, efc. In 


Sfafues 


3388 


the Patriarchal altars, there is a statue of a Queen, 

wife of Lord Trinh Trang—Tên của một ngôi 

chùa cổ ở Bắc Việt. Chùa được xây dựng vào 
năm 1057 dưới triều vua Lý Thánh Tông. Chùa 
tọa lạc trên lưng chừng núi Lan Kha, thuộc thôn 

Phật Tích, xã Phượng Hoàng, quận Tiên Sơn, tỉnh 

Bắc Ninh. Chùa rất nổi tiếng về lối kiến trúc 

tuyệt đẹp của nó với tên Phật Tích, nhưng vào thế 

kỷ thứ 13, chùa bị tàn phá trong một cơn bảo lớn 
và dân làng đã xây dựng lại và đặt tên là Vạn 

Phúc. Bên trong chánh điện là bức tượng Đức 

Phật A Di Đà bên trên tòa sen được chạm trỗ tinh 

vi. Ngoài ra, còn có các tượng của các ngài A 

Nan, Ma Ha Ca Diếp, Đại Thế Chí, Quán Âm, 

các vị Thánh Tăng, cũng như các bậc hiển nhân 

Hoa và Việt khác như Quan Công, Châu Xương, 

vân vân. Trong khu vực thờ chư Tổ có tượng của 

một bà hoàng, vợ chúa Trịnh Tráng. 

Vanquishing all demons with omnisciencc: 

Hàng phục ma quân bằng Nhất thiết trí—All 

Buddhas have omniscience and already know and 

Ssee Attaining  perfect 

enliphtenment under the Tree of Enliphtenment, 

vanquishing all demons—Chư Phật nhứt thiết trí, 
nơi vô lượng pháp đều đã thấy biết, dưới cội Bồ 

Đề thành Chánh đẳng Chánh giác, hàng phục ma 

quân—See Ten kinds of Buddha-work 1n all 

worlds in all times of the Buddhas (B) (S). 

Vara (skt: Sound—Voice—Âm——Tiếng. 

Varada (sktÐ: Generosity. 

Varada-Mudra (sk): Mẫu Đà La Pháp Ấn— 

The riphí hand palm facing out, 

downward. This 1s the gesture of Sakyamuni 

Buddha when he summoned Heaven as wifness to 

his Buddhahood—Bàn tay phải hướng xuống 

dưới, lòng bàn tay hướng ra phía trước. Đây là cử 
chỉ của Phật Thích Ca tỏ ý lấy trời làm chứng cho 
tính Phật của mình —See Mudra. 

Varana (skt): 

l)  Avarana (skÐ—Sreen—Barricade—— 
Hindrance; a term for the passions or any 
deluson whích hinders enliphtenment— 
Chướng. 

2) Bạt Na: A province of Kapisa—Một tỉnh 
trong thành Kapisa. 

Varanada (skt: Bà La Na Đà —A bellowing 

yaksa which makes the loud deep hollow sound as 


infinte  realities. 


directed 


that of a bull—Một loại Dạ Xoa có tiếng rống như 

bò rống. 

Varanasi (skÐ: Bà La Nại Tả —An ancient 

kinedom and city, noted as a headquarters of 

Sivaism around 640 A.D.; another name for 

Benares—Một vương quốc cổ, tổng hành dinh của 

phái Sivaism vào khoảng năm 640 sau Tây Lịch; 

tên khác của thành Ba La Nại—See Benares. 

Varanga (skt: Phạt Lãng Già—Tên của một vị 

thần—Name of a spirit or god. 

Varangala (skÐ: See Vingila. 

Varaprabha (skt): Diệu Quang. 

I1) Wonderful Light: Ánh sáng kỳ diệu. 

2) An ancient incarnation of Manjusri: Một kiếp 
tái sanh hồi xa xưa của Ngài Văn Thù. 

Varga (skÐ: Bạt Cừ —Phẩm. 

1l) Chapter of a book or a sutra: Phẩm hay 
chương của một quyển sách hay quyển kinh. 

2) A class: Loại. 

3) A group: Nhóm. 

4) Character: Phẩm chất. 

5) Rank: Phẩm trật —Class—Series. 

Vari (skU): Bà Lê—Chất lỏng (nước)—Water— 

Fluid—Fluidity. 

Variable (a): Biến dịch. 

Varicolored birds: Chim tạp sắc. 

Varicolored-Jewels-And-Flower- 

Adornment Buddha: Phật Tạp Sắc Bảo Hoa 

Nghiêm Thân. 

Varied: Varying—Diversified—Biến thiên. 

Varied forms of the karmaic body: Varied 

forms of the ordinary mortal body——Phân đoạn 

thân—See Two forms of body (B). 

Varied forms of the ordinary mortal body: 

Varied forms of the karmaic body—Phân đoạn 

thân—See Two forms of body (B). 

Variegated:  Heterogenous—Hybrid—Mixed 

Tạp nhạp. 

Varied karma: Bất cộng nghiệp—- Tạp 

Nghiệp—A world of varied karma, or individual 

karma, each causing and receiving his own 

recompense—Nghiệp nhân cảm các loại khổ quả 

của các loại chúng sanh như địa ngục, ngạ quỷ, 

súc sanh, a tu la, nhân, thiên (các loài thai sanh, 

noãn sanh, thấp sanh, hóa sanh trong thế giới Ta 

Bà). 





3389 


Varied pratice: Miscellaneous cultivation—Aids 
thereto or adjunctive observances—Tạp tu—See 
Two kinds of devotions. 
Various (a): Khác nhau. 
Various beings: Tạp sinh. 
Various branches of enlightenmenf: Factors 
of enliphtenment—Modes of enlightenment— 
Giác ch —See Seven Bodhyangas. 
Various causes of transmipration: Tạp 
Nhiễm—AII kinds of moral infection, the various 
causes of transmigration—Tất cả các pháp hữu 
lậu là những tạp nhân của luân hồi sanh tử—See 
Three types of characters. 
Various compleftion of ten tỉime-periods 
creating one enfity: Thập Thế Cách Pháp Dị 
Thành Môn—See Ten profound theories. 
Various divisions of teaching: Giáo Phán— 
The various divisions of doctrine, such as the 
TienTai theory of the five periods of 
Sakyamunis life, the five classes of doctrine or 
five divisions of teaching of the Hua-Yen sect, the 
four styles of teaching—Giáo thuyết của những 
tông phái khác nhau, như ngũ thời bát giáo của 
tông Thiên Thai, Hoa Nghiêm ngũ giáo, hay tứ 
giáo. 

Various karmic transmigrations: Phân Đoạn 

Sanh Tử—See Two kinds of life and death. 

Various natures of thỉngs: Tánh Phận—Tự 

tính khác biệt của các pháp—The different nature 

of anything, or the varlous natures of various 
things. 

Various schools of Buddhism: Gate of the 

Way——Đạo môn. 

Various sfafes of concentration: Các môn tam 

muội—See Ten inexhaustible treasures and Ten 

principles which help enlightening beings fulfill 
theIr great vows. 

Various views and doubts: Chư kiến—See 

Ten stages or obJects In medifation. 

Varjya (skt): Tội Ngũ nghịch hay thập ác. 

Varsa (skt): Tọa Hạ. 

l) An cư—Tọa Hạ Tọa Lạp—Varsana (skt). 
Trangquil dwelling—A retreat during the three 
months of the Indian raining season. Retreat 
season of monk—The retreat or rest during 
the summer rains (based on the instruction of 


the Buddha)—Tên gọi khác của “An Cư Kiết 
Hạ.” Tăng đoàn vâng theo lời chỉ dạy của 
Phật mà tọa vũ an cư hay an cư kiết hạ về 
mùa mưa (để giảm thiểu sự tổn hại các loài 
côn trùng, đồng thời nhập thất tịnh tu). 

2) Name noted  Samkhya leader, 
Varsaganya: Phạt Lý Sa—Tên bộ chủ số luận 
ngoại đạo. 

Varsagana (sk0: Bạt Lợi Sa Kiền Nã_—The 
“Rains” sect, one of the heretic sects at the time 
of Sakyamun—Vũ Chúng ngoại đạo, một trong 
những phái ngoại đạo trong thời Đức Phật còn tại 
thế. 
Varsakala (skt): Vũ Thời —From the fifth month, 
the sixteenh day, to the seventh month, 
fifteenth—Mùa mưa từ 16 tháng 5 đến 15 tháng 7. 
Sarada (skÐ: Mậu Thời—Verdant season, from 
the seventh month, the sixteenth day, to the ninth 
month, fifteenth Mùa tươi tốt từ 16 tháng bẩy 
đến 15 tháng chín—See Six seasons of a year in 
India. 
Varsana (skt): Varsa (skt)——Tranguil dwelling— 
A retreat during the three months of the Indian 
raining season. Retreat season of monk——An cư. 
Varsas (skÐ: Bạt Lợi Sa—Mưa—The rains. 
Varsika (skÐ: Bà Sư Ca—Bà Lợi Sư Ca—Bà Lợi 
Sứ Ca La—Bà Lợi Sư Ca—Bà Sứ Ca—Bà Lợi Sử 
Ca La—Bà Sư Ba Lợi—Mạt Lật Sa Ca—Vũ Thời 
Hoa——The flower, the aloe, that blooms in the 
rains, or during the rainy season, described as of a 
white colour, and very fragrant; the aloe—Hoa nở 
lúc trời mưa, còn gọi là Mạt Lật Sa Ca, tên một 
loài “Vũ Thời” hoa, hay hoa nở về mùa mưa, có 
sắc trắng và mùi rất thơm (hoa nầy rất thơm, mọc 
nhiều ở Thiên Trúc, người ta thường nấu hoa lấy 
dầu thắp đèn trên bàn thờ Phật). 

Vartana (skt): Pravartana (skt—Vrtti (sktÙ— 

Chuyển Hóa—Change the process of birth and 

rebirth—Evolve—Revolve—Turn—Transform—— 

Practice Dharma Is to transform our negative 

thoughts into positive or beneficial ones. Practice 

Dharma 1s to transform bad karma Into good 

karma—Thực hành Phật pháp là chuyển hóa 

những tư tưởng xấu xa thành tốt hoặc có lợi lạc. 

Tu là chuyển nghiệp. 

Varuna (skÐ: Thủy Thiên. 


of a 








3390 


I)  Dragon-king: Thủy Thiên—Phạ Rô Nõa Long 
Vương—River-god, one of the innumerable 
epithets of the Buddha whereby he ¡1s made 
accessIble to innumerable classes of beings— 
Thủy Thần hay Thần sông, một trong những 
danh hiệu của Đức Phật, nhờ đó mà Ngài 
được vô số loại chúng sanh chấp nhận. 

2) Water heaven: West with the Varuna or 
Water heaven——Tây phương với trời Phọc Lỗ 
Na hay Thủy Thiên—See Eight heavens and 
devas at the eipht poinfts of the compass. 

Varuna or Water heaven in the West: Tây 

phương với trời Phọc Lỗ Na hay Thủy Thiên— 

This 1s one of the eight heavens and devas at the 

eipht points of the compass—Đây là một trong 

tám cõi Trời và chư Thiên ở tám hướng —See 

Eight heavens and devas at the eight points of the 

COmpaSS. 

Varusa (skt: Thành Varusa, bây giờ là Attock, 

nằm về phía đông của Peshawar—Varusa, now 

Attock, east of Peshawar. 

Varying: Diversiied—Varied—Biến thiên. 

Vas (skt): Huân tập. 

l) A fragrant plant which expels 
influences: Một loại cây tỏa ra mùi thơm (cây 
huệ). 

2) Strongly smelling vegetables, e.g. onion, 
garlic, leeks, etc., forbidden to Buddhist 
vegefarians: Một loại rau hay thảo mộc có 
mùi hăng như hành, tỏi, kiệu, vân vân, những 
người ăn chay theo đạo Phật không được 
phép ăn. 

3) Any non-vegetarian food: Tất cả những thực 
phẩm không phải là thực phẩm ăn chay. 

4) To perfume: Xông ướp——To make fragrant. 

Vasana (skt): Tập Khí The accumulation of the 

past thouphts, affections, deeds, and passions— 

Former habi—-Habit energy—Old habi—Tập 

Khí (thói quen cũ)—Sự tích lũy ý nghĩ, tình cảm, 

việc làm và những dục vọng trong quá khứ). 

I) Old habit Thói quen cũ—Habit energy— 
Former habit. 

2) The accumulation of the past thoughts, 
affections, deeds, and passions: Sự tích lũy ý 


ñOXIOUS 


nghĩ, tình cảm, việc làm và những dục vọng 
trong quá khứ. 


3) The Impression of any past action or 
©xperience remaining unconsciously 1n the 
mind: Những ấn tượng của bất cứ hành động 
và kinh nghiệm quá khứ được ghi lại trong 
tâm chúng ta một cách vô ý thức. 

4) The present Of  past 
perceptions: Những tri giác quá khứ mà trong 
hiện tại chúng ta hồi tưởng lại. 

5) Past knowledge derived from memory: Kiến 
thức quá khứ được lưu trữ trong ký ức. 

6) The force of habit: Good or evil karma from 
habits or practice In a former existence—The 
uprising or recurrence of thoughfs, passlons or 
delusions affter the passion or delusion has 
Itself been overcome, 
remaining influence of illusion—Những chất 
chồng của nghiệp, thiện và bất thiện từ những 
thói quen hay thực tập trong tiền kiếp. Sự 
khởi dậy của tư tưởng, dục vọng, hay ảo 
tưởng sau khi chúng đã được chế ngự. 

7) Perfuming Iimpression or memory: Tập Khí— 
The habit-energy of memory from past 
actions (recollection of the past or former 
1mpression) which Ignites discriminations and 
prevents Enliphtenement—Những thói quen 
nghị lực của ký ức (những ý thức và hành 
động đã làm trong quá khứ) đánh động sự 
phân biệt và ngăn ngừa sự giác ngộ. 

Vasanavija (sk): Huân Tập Chủng TỬ— 

Memory-seeds—Every act, mental and physical, 

leaves Ifs seeds behind, which ¡is planted ¡n the 

Alaya for future germination under favorable 

conditions. Th¡is notion plays an Important role in 

the Vijnap—Các hạt giống tập khí trong mọi hành 
động, tâm linh và vật lý, tạo ra chủng tử hạt mầm 
của nó, những chủng tử nầy được gieo trong A Lại 

Da để được nẩy mầm về sau dưới những điều 

kiện thuận lợi. Huân tập chủng tử là ý niệm quan 

trọng trong Duy Thức Học của các ngài Vô Trước 
và Thế Thân. 

Vasanta (skU: Tiệm Nhiệt Thời —Entering hot 

season, from the first month, sixteenth day, to the 

third month, fifteenth—Mùa nóng dần từ 16 tháng 
giêng đến 15 tháng ba—See Six seasons of a year 
1n India. 

Vasanta-vayanti (skt: Bà San Bà Diễn Để— 

Spring-weaving, but the descriptlon 1s of a 

guardian of the night or of sleep——Vị thần chủ về 


CONSCIOUSne€SS 


the remainder or 


3391 


ban đêm dùng phương tiện để cứu giúp những 
người xấu lang thang về đêm. 
Vasati (p & skt): An Trú—To abide—To stay— 
To dwell—To stop at a place—Buddhists should 
always abide (establish themselves) ¡1n the 
teachings of the Buddha, not depending upon 
anybody else—Phật tử nên luôn tự an trú trong 
trong các giáo lý của Đức Phật, chứ không phụ 
thuộc vào bất cứ ai khác. 

Vasavartana  (sk0: (p)—Self- 

control—Tự tại (tự mình điều phục thân tâm của 

mình). 

Vasavartin (skt): Thiên ma tử—Bà Xá Bạt Để— 

Bà La Ni Mật. 

l) The sixth desire-heaven, the abode of 
Mara—Cõi Trời Lục Dục Thiên: Nơi trú ngụ 
của Ma Vương: 

a) The god oflust: Ma Tham. 

b) The god of sin: Ma tội lỗi. 

c) The god of death: Ma TỬ. 

2) Ifs occupanfs avail themselves of the merifs 
of others for their own pleasure: Tha Hóa Tự 
Tại Thiên. 

3) The abode of Sikhi (Brahma) as lord of fire: 
Cõi của vị Hỏa Chủ Phạm Vương tên là Thi 
Khí. 

Vase of deva-virtue: Thiên Đức Bình —The 

bodhi heart, all that one desires comes from It— 

Bình chứa công đức của chư thiên. 

Vase of Indra: Đế Thích Bình— The vase of 

Indra, from which came all things he needed; also 

called vase of virtue, or of worth, or of good 

fortune—Chiếc bình của vua Trời Đế Thích, chứa 
tất cả những gì Ngài cần. Cũng gọi là bình công 
đức hay bình thiện tài. 

Vase of sweet dew: Sái thủy bình —Sái Thủy 

Quan Âm—One of the thirty-three forms of Kuan- 

Yin, who holds a vase of sweet-dew in his riphtf 

hand—Một trong 33 vị Quan Âm, tay phải cầm 

bình rẩy nước cam lồ. 

Vase or talisman of power: Đức Bình—Còn 

gọi là Hiển Bình, Thiện Bình, hay Cát Tường 

Bình (người có chiếc bình nầy sẽ cầu gì được 

nấy). 

Vashpa (skÐ: Chánh nguyện—See Vaspa. 

Vasiasita (skUQ: Baysyasita (skÙ)—Bà Xá Tư 

Đa—A native of Western India, who laboured in 


VasavattatI 


Central India. He was the twenty-fifth patriarch of 

the Indian Ch'an Sect. The date of his death 1s 

given as 325 A.D.—Là một cư dân của vùng Tây 

Ấn, hoằng hóa vùng Trung Ấn. Ông là vị tổ thứ 

hai mươi lăm của dòng Thiển Ấn Độ. Người ta 

nói ông mất khoảng năm 325 sau Tây Lịch. 

Vasikarana (sk0: Phạt Thi Ca La Nã _-For 

seeking the aid of Budhas and Bodhisattvas. One 

of the five kinds of esoteric ceremonial—Kính ái 
hay Khánh ái. Một trong năm loại tu phấp—See 

FIve kinds of esoteric ceremonIes. 

Vasistha (skt): Bà Tư Tra. 

1) A Brahman who is said to have denied the 
eternity of nirvana, and mainfained that plants 
had lives and intelligence: Tên của một vị Bà 
La Môn, phủ nhận sự thường hằng của Niết 
Bàn, còn cho rằng cây cũng có đời sống và trí 
thông minh. 

2) Nirvana Sutra 39. One of the seven ancient 
rsis of Brahamanic mythology, one of the 
champions in the Rgveda of the priesthood: 
Tên của một trong bảy vị cổ Tiên trong Kinh 
Niết Bàn (39). 

3) Name of a Brahman whose mother lost her 
sIx sons, she became mad, wandered naked, 
met the Buddha, was restored and became a 
disciple: Tên một vị Bà La Môn, bà mẹ của 
vị nầy vì mất sáu người con mà phát điên, 
trần truồng chạy lang thang, nhờ gặp Đức 
Phật mà trở về được với bản tâm, sau đó phát 
tâm quy-y và trở thành đệ tử của Phật. 

Vasitha  (skU: 

Influence. 


Huân Tập ——Fumigation— 

lI) Habitual perfuming, perfumed habits, or 
knowledge which is derived from memory: 
Xông ướp thói quen hay sự hiểu biết xuất 
phát từ ký ức. 

2) To fumigate perfume, 
unenliphtenment, Ignorance, or blind fate, on 


1e. Influence of 
the unconditioned producing the condifioned. 
The defiling, Iinter-perfuming of bhutatathata, 
Of Ienorance, of the impirical mind, and of the 
empirical world: Chân như không thiện không 
ác lại bị nhiễm thiện ác, giống như quần áo 
không mùi, mà bị người ta đem xỊt mùi thơm 
thúi vào chúng vậy. 

Vasitva (skt: Năng tự tạ —To make self or 

others any size or anywhere at wil_—To make 


3392 


everything depends upon oneself, all at will—Có 
khả năng làm cho tự tại được—See Eipht 
supernaftural powers of transformation. 

Vaspa (skÐQ: Baspa (skÙ—Bà sa ba (Chính 
Nguyện)—One of the first five diciples of the 
Buddha, Dasabala-Kasyapa, ¡identflied with 
Maha-Kasyapa—Một trong năm đệ tử đầu tiên 
của Đức Phật, được người ta coi như là Ngài Đại 
Ca Diếp—See First five of Buddhaˆs converts. 
Vassa  (skt): (sk)—Rains retreat— 
Monsoon-Season Retreat—Peaceful  residing 
during the summer retreat—Sacerdotal Age——An 
cư kiết hạ—A Sanskrit term for “rains.” The 
traditional rainy-season retreat for monks, which 
according to tradition was Instituted by Sakyamuni 
Buddha. He dictated that Buddhist monks should 
wander from place to place, having no fixed 
abode, but that they should remain In retreat for 
the three months of the rainy season. The period 
of three months, in the monsoon season, during 
which monks and nuns are expected to reside In 
one place and devote themselves to theIr practice. 
The end of the Rains Retreat coincides with the 
Ullambana (Festival of the Haungry Ghosts--Vu 
Lan Bồn). It is an auspicious day for monks and 
nuns, as on that day those who attended the Rains 
Retreat become one year older in the Order. The 
three months of summer retreat every year (from 
15” of the Lunar fourth month to 15” of the Lunar 
seventh month). The period of three months In the 
monsoon season (Indian rainy season). During the 
rans 1t was diffiicult to move about without 
injuring the Insect life, so monks and nuns are 
expected to reside 1n one place and devote 
themselves to their practice. The end of the Rain 
Retreat coincides with the Ullambana Festival— 
An cư kiết hạ, trong thời gian ba tháng mưa, trong 
lúc Tăng Ni trụ lại một nơi tu tập. Cuối mùa An 
Cư cũng nhằm Mùa Vu Lan bổn, chư Tăng Ni 
nhập hạ đều được tăng hạ lạp (tuổi đạo). Ba 
tháng an cư kiết hạ mỗi năm vào mùa mưa (từ 15 
tháng tư đến 15 tháng bẩy âm lịch). Vào mùa mưa 
khó mà di chuyển và không muốn làm tổn hại côn 
trùng, nên chư Tăng Ni trụ lại một nơi để dụng 
công tu tập. Khi chấm dứt mùa an cư kiết hạ cũng 
trùng vào địp lễ Vu Lan Bồn—See Ullambana. 
Vassa(na) (p): Mùa mưa—The rainy season. 


Vasf (a): 


Varsa 


l1) Bác học—Rộng lớn—Learned—Universal. 

2) Vĩ đại  Extensive—Great—lmmense— 
Vast—Bao la—To lớn. 

Vast deeds: Quảng hạnh. 

Vast desire: Sự mong muốn rộng lớn—See Ten 

kimds of definiive mark of Great Enlightening 

Beings (6). 

Vast happiness: Hồng phúc. 

Vast mỉnd: Tâm rộng lớn—See Ten profound 

minds. 

Vast vows: Hoằng Thệ—Vast or universal vows 

of a Buddha or a Bodhisattva, especlally 

Amitabha”s forty-eight vows—Hoằng thệ của một 

vị Phật hay Bồ Tát, đặc biệt là 48 lời nguyện của 

Đức Phật A Di Đà —See Forty-eight vows of 

Amitabha. 

Vast wisdom: Vipulaprajna or Vipulamatri (skt). 

1) Quảng đại trí (the vast wisdom of the Buddha 
is beyond measure— quảng đại trí của Đức 
Như Lai không thể đo lường được). 

2) An epithet of a Buddha, who 1s able to 
transform all beings: Quảng Tuệ—Danh hiệu 
của một vị Phật, vị có thể chuyển hóa hết 
thảy chúng sanh. Trí tuệ rộng lớn, danh hiệu 
của Đức Phật, có trí tuệ rộng lớn có thể 
chuyển hóa được chúng sanh mọi loài. 

Vasftu (skt): Sự. 

l1) Vatsu means a particular obJect discriminated 
by the mind, but it may also designate 
ulimate realiy conceived as an obJect of 
transcendental Imntuition: Vatsu nghĩa là một 
đối tượng đặc thù được cái tâm phân biệt, 
nhưng nó cũng có thể chỉ thực tính tối hậu 
được quan niệm như là một đối tượng của 
trực giác siêu vIỆt. 

2) Vatsu means “a maftfer, 
happening,” or “an existing thing.” However, 
1fs peneral meaning 1s “an event.” Buddhists 
do not believe in the reality of an Individual 
exIstence, for there 1s nothing in our world of 
experience that keeps 1s Identity even for a 
moment; If is subJect to constant change. The 
changes however, Iimperceptively 
gradual as far as our human senses are 
concerned, and are not noticed until they pass 
thouph certain stages of modification. 
Human sensibility 1s bound up with the notion 





323cc & 


an event,” Or “a 


are, 


3393 


Of time-divisions; 1t translates time Into space; 
a SUCC€SSlon of events 1s converted Into a 
spatial system of individual realitles: Sự có 
nghĩa là sự việc, là cớ sự xãy ra, hay là một 
vật hiện hữu, nhưng nghĩa thông thường vẫn 
là “sự việc.” Phật tử không tin tưởng vào thực 
tại của những hiện hữu cá nhân vì kinh 
nghiệm cho biết không có gì tổn tại được dù 
chỉ trong chốc lát. Tất cả đều biến đổi, lần 
hồi, chầm chậm, nên lâu ngày chầy tháng ta 
mới nhận ra. Cảm giác của ta gắn liền với ý 
niệm thời gian và đo bằng không gian, cho 
nên mọi sự việc tiếp nối diễn ra trong thời 
gian đều chuyển thành một chuỗi thực tại cá 
biệt trong không gian. 

3) “Sự” ordinarly means “an event” “a 
happening,” but according to Buddhist 
philosophy, “Vastu” means “the Individual,” 
“the particular,” “the concrete, 
“Sự” always stands contrasfed to “lý.” “Sự” 1s 
distinction and discrimination, and “lý” 1s 
non-distncton and non-discrimination. In 
regular Buddhist terminolosy, “lý” 
corresponds to Sunyata, Void or Emptiness, 
while “sự” 1s form: “Sự” theo nghĩa thông 
thường là sự việc, là cơ sự, nhưng theo Phật 
giáo, “sự” có nghĩa là cái cá thể, cái dị biệt, 
cái cụ thể, cái đơn thể. Sự luôn đối lập với lý 
và đi đôi với lý thành “sự lý.” Sự thì sai biệt 
và phân biệt, còn lý thì vô sai biệt và vô phân 
biệt. Theo nghĩa thông thường trong đạo Phật, 
lý tức là “không,” và sự tức là “sắc.” 

Vastuprativikalpajnana (sk0: Sự Phân Biệt 

Thức—Emperical mind or consciousness as the 

faculty of discriminating particular obJect—Cái 

tâm thực nghiệm hay tâm thức theo nghĩa khả 
năng phân biệt các sự vật đặc thù. 

Vasu (skÐ: Bà Tẩu—According to the Maha- 

PraJna-Paramita-Sastra, Vasu, name of an ancIent 

Indian rs, who was the first to offer slain 

sacrifices to Heaven, to have been cast Into hell, 

but after countless kalpas to have become a 

diseiple of Buddha—Theo Luận Trí Độ, Bà Tẩu 

là tên một vị cổ tiên Ấn Độ, người đầu tiên sát 
sanh để tế trời nên phải đọa xuống địa ngục, 
nhưng sau vô lượng kiếp trở thành đệ tử Phật. 

Vasubandhu (skt: Bà Tẩu Bàn Đầu—Bà Tu 

Bàn Đầu—Bạt Tu Bàn Độ—Thế Thân—Thiên 


& 


33. 


the monad.” 


Thân—The great philosopher Vasubandhu (420- 
500 AD), a native of Peshawar (now 1s Peshawar) 
in Gandhara, born 900 years after the Buddha”s 
nirvana. He was the second of the three sons of a 
Brahmm family. All three sons were called 
Vasubandhu and all three became Buddhist 
monks. In his youth he adhered to the Hinayana 
teachings of the Sautrantika School. He went to 
Kashmir to learn the Abhidharma philosophy. On 
his return home he wrote the Abhidharma-kosa, 
perhaps the most well-known of all treatises on 
the Abhidharma. Later he became dissatisied 
with key elements of Its philosophical system and 
was converted from Hinayana to Mahayana by his 
brother, Asanga. On his conversion he would have 
cut out his tongue for Its past heresy, but he was 
dissuaded by his brother, who bade him use the 
same tongue to correct his errors, whereupon he 
wrote “he Teaching of the Nature of the Eight 
Consciousnesses” (Duy Thức Học) and other 
Mahayanist works. He ¡is called the twenty-first 
patriarch. He was one of the famous Indian 
Buddhist philosophers and writers, with his 
brother Asanga founded the Sarvastivada and 
Yogacara Schools of Mahayana Buddhism. 
Vasubandhu along with his brother Asanga 1s 
considered to be one of the two main figures in 
the early development of the Yogacara tradition. 
He was also the twenty-first patrlarch of the 
Indian lineage of Zen. He was also the author of 
the Trimshika, a poem made of thirty songs, 
expounded Yogachara (the works of Asanga on 
Important Mahayana sutras). He also composed 
some of the most influential Yogacara treafises, 
including the “Twenty Verses,” and the “Thirty 
Verses,” and so on. The Abhidharmakosa Sastra 1s 
preserved In sixty volumes of Chinese translation. 
The Sanskrit text 1s lost, but fortunately we have a 
commentary writen by Yasomitra called the 
Abhidharma-kosa-vyakhya which has facilitated 
the restoration of the lost text undertaken by the 
late Professor Louis de la Vallée-Pousin of 
Belgium and completed by Rahula Sankrityayana 
of India—Đại triết gia Bà Tẩu Bàn Đậu 
(Vasubandhu) hay Thế Thân sanh tại Bạch Sa 
Ngõa thuộc xứ Kiện Đà La, sanh 900 năm sau 
ngày Phật nhập Niết bàn. Ngài là con thứ hai 
trong số ba người con của một gia đình Bà La 


3394 


Môn. Cả ba người đều được gọi là Bà Tẩu Bàn 
Đầu và cả ba đều trở thành Tỳ Kheo Phật giáo. 
Thời niên thiếu, ngài đã gắn bó với giáo thuyết 
Tiểu Thừa, trường phái Kinh Lượng Bộ. xuất gia 
theo Hữu Bộ. Ngài âm thầm đến Ca Thấp Di La 
để học triết học A Tỳ Đàm. Khi trở về cố hương, 
ngài viết bộ A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Luận, có lẽ 
đây là bộ luận nổi tiếng nhất trong các bộ A Tỳ 
Đạt Ma Luận, Nhưng sau đó không thỏa mãn với 
giáo lý chính của trường phái này, ngài đã được 
người anh là Vô Trước (Asanga) giúp chuyển tu 
từ Tiểu Thừa sang Đại Thừa. Vào ngày lễ đổi 
tông phái ấy, ông muốn cắt bỏ cái lưỡi đã phỉ 
báng Đại Thừa, nhưng ngài Vô Trước đã can ngăn 
và khuyên ông nên dùng chính cái lưỡi ấy chuộc 
lỗi. Ông đã viết bộ Duy Thức Học và những tác 
phẩm Đại Thừa khác. Ông là tổ thứ 21 của dòng 
Thiển Ấn Độ. Thế Thân Bồ tát là một trong 
những nhà triết học Phật giáo nổi tiếng người Ấn 
Độ. Cùng với người anh của ngài là Vô Trước 
(Asanga) đã sáng lập ra hai trường phái 
Sarvastivada và Yogachara. Ngài và người anh là 
Vô Trước được xem như là một trong hai nhân vật 
chính trong việc phát triển trường phái Du Già. 
Thế Thân (Vasubandhu) còn là tác giả của 30 ca 
khúc Trimshika, giải thích học thuyết Yogachara. 
Ngài còn trước tác những bộ luận nổi tiếng gồm 
các bộ “Nhị Thập Luận,” và bộ “Tam Thập 
Luận,” vân vân. Hiện nay bộ A Tỳ Đạt Ma Câu 
Xá Luận vẫn còn lưu trữ với 60 quyển của bản 
Hán dịch. Bản văn Phạn ngữ đã bị thất lạc, nhưng 
may chúng ta có một bản chú giải do Yasomitra 
viết mệnh danh là A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Thích 
Luận; nhờ tác phẩm nầy mà cố giáo sư Louis de 
la Vallée-Pousin ở Bỉ dễ dàng trong việc tái tạo 
bản văn thất lạc và được kiện toàn bởi Rahula 
Sankrityayana người Tích Lan. 

Vasukỉ (sk0: Hòa Tu Cát —Phiệt Tô Chỉ—Lord 
Of nagas, name of a dragon king, with nine 
heads—Còn gọi là Hòa Tu Chỉ, vua của loài rỗng 
hay cửu thủ long (rồng chín đầu). 
Vasuki-Nagaraja (sk): King of the Dragon— 
Hòa Tu Cát Long Vương——Lord of nagas, name of 
a dragon king, with nine heads—Vua của loài 
rồng hay cửu thủ long (rồng chín đầu). 
Vasumata (sk): Tổ Bà tu 
Vasumitra. 


Mật—See 


Vasumdhara (sk0: Đại địa hay trái đất như là 
chỗ chứa của cải—The earth as wealth-container. 
Vasumitra (skÐ: Phiệt Tô Mật Đát La— Thế 
Hữu (Bà Tu Mật Đa) —Name of a Bodhisattva, 
born 400 years after the Buddha's death. A 
Sanskrit term for “Excellent Eriend.” Name of an 
Indian monk who according to tradition presided 
over the “Fourth Buddhist CounciÏ” sponsored by 
Kaniska I and held in Gandhara around 100 A.C. 
He was also the seventh patriarch of Indian Zen 
Sect. According to Eitel in the Dictonary of 
Chinese-English Buddhist Terms, Vasumitra 1s 
described as a native of northern India, converted 
from riotous living by Micchaka, was a follower of 
the Sarvastivadah school, became president of the 
last synod for the revision of the Canon under 
Kaniska, was seventh patrlarch, and wrote the 
Abhidharma-prakarana-pada sastra 
vị Bồ Tát ra đời 400 năm sau ngày Phật nhập 
diệt. Từ Phạn ngữ chỉ “Thế Hữu” (Người bạn 
tuyệt vời). Tên của một nhà sư Ấn Độ theo truyền 
thống được vua Ca Nị Sắc Ca mời chủ tọa hội 
nghị kết tập kinh điển lần thứ tư. Ông cũng là vị 
tổ thứ bẩy của Thiển Tông Ấn Độ. Theo Eitel 
trong Trung Anh Phật Học Từ Điển, Phiệt Tô Mật 
Đát La được mô tả như là một Tăng sĩ thuộc phái 
Đại Chúng Bộ, người bắc Thiên Trúc. Trước kia 
theo ngoại đạo Micchaka sống đời phóng đãng, 
nhưng về sau quy-y Phật và trở thành vị Thượng 
Thủ trong lần kết tập kinh điển lần thứ tư dưới 
triều vua Kaniska, là tổ thứ bảy tại Ấn Độ. **See 
Twenty eight Indian Patriarchs and Buddhist 
Councils. 

Vasumitra”s argument from the difference 


of funcfion or posifion in accounfing where 


Tên của một 





the same numeral may be used fo express 

three different values: Luận chứng của Thế 

Hữu, bàn về sai biệt nhiệm vụ hay vị trí —See 

Four arguments from Vasubandhu. 

Vatsa (skt: Độc Tử. 

1) Bạt Bà Bạt Ba. 

a) Bò con—A caÏlf. 

b) Đứa trẻ: A young child. 

2) Bà Sa—Độc Tử ——-According to Eitel in The 
Dictionary of Chinese-English Buddhist 
Terms, Vatsa ¡is the founder of the 
Vatsiputriyas, one of the main divisions of the 


3395 


Sarvastivada (Vaibhasika) school; they were 
thouph their 
Insistence on the reality of the ego; theIr 
falure In points of discipline,” etc.; the 
Vinaya as taupht by this school has never 
reached China.”—Người sáng lập ra Độc Tử 
Bộ. theo Eitel trong Trung Anh Phật Học Từ 
Điển, Bà Sa Phú Đa La (Độc Tử—có thuyết 
nói lúc ông sống ở núi rừng vắng vẻ đã tạp 
giao với trâu cái mà sanh ra con trai nối dõi 
đến ngày nay) nguyên là ngoại đạo, về sau 
quy y đầu Phật, và là người đã sáng lập ra 
Độc Tử Bộ, một trong những bộ phái chánh 
Nhất Thiết Hữu Bộ (Đại Chúng Bộ); lập ra 
thuyết “phi tứ phi ly chi ngã,” nghĩa là cái 
ngã không gắn liền cũng không rời ngũ uẩn, 
nên họ chẳng giữ giới luật, trái lại với ý chỉ 
mà Đức Phật đã lập ra. 
Vafsanabha (sk): Bà Sa Na Bà—A strong 
pOoIson, from the root of a tree (maybe aconite)— 
Một loại độc dược làm từ một loại rễ cây. 
Vatsaraja (sk): Phất Sa Vương—King vatsa— 
Vua Phất Sa (Ấn Độ). 
Vatsiputra (skt): Phiệt Ta Tử—Sơ tổ của Mâu 
Tử Bộ—-Founder of the Vatsiputra secE—See 
Vatsiputriya. 
Vatsiputriya (skU: Bà Thô Phú Na bộ—Bạt Tư 
Phất Đa Bộ—Độc Tử Bộ—The Vatsiputriyas was 
the sub-ect of the Sammitiyas. They believed In 
“the permanent substance of an Iindividual.` This 
school took 1s stand on passages in sacred ftexts 
which contain the word “pudgala” and contended 
that, without the existence of such a pudgala, 
rebirth could not be contemplated. This school 
believes that there Is a person or personality that 
1s neither Identical nor different with the five 
ageregates. A person Is only the basis of rebirth 
and conftinues until reaching nirvana. Vasubandhu 
in his Abhidharma-kosa tried, in a special chapter 
at the end of the book, to refute this view. The 
pudgala, according to Vatsiputriyas, was neither 
the same as nor different from the skandhas. Like 
the Sarvastivadins, they believed that an Arhat 
could fall and that heretics could also attain 
miraculous powers. A god, according to their sub- 
sect, the Sammifiyas, could not practise the holy 
life. They also believed in antara-bhava and, like 
the followers of the Abhidharma, believed In a 


considered schismatics 


staøe, between the first and second trance of the 
Sautrantikas, where vifarka, the first applicatlon 
of thought, disappears, but a vicara, or confinued 
reflection, remains. Like the Mahisasaka, they 
believed In the five factors of the Noble Path. lt is 
said that during the relgn of Harsha, this school 
was patronized by his sister Rajasri—Độc Tử Bộ 
vốn là một bộ phái của Chánh Lượng Bộ 
(Sammitiya), nổi lên trong số các bộ phái Phật 
giáo vì họ chủ trương thuyết “một thực thể vĩnh 
cửu trong một con người” (pudgala), và quả quyết 
rằng nếu không có pudgala thì cũng không có sự 
tái sinh. Trường phái nầy tin rằng một con người 
không đồng nhất, cũng không khác với ngũ uẩn. 
Con người chỉ là điểm tựa của luân hồi cho tới khi 
đạt tới Niết bàn. Thế Thân trong cuốn A Tỳ Đạt 
Ma Câu Xá Luận đã cố tìm cách bắt chẹt quan 
điểm nầy. Theo Độc Tử Bộ thì “pudgala' không 
đồng nhất, cũng không khác biệt với ngũ uẩn. 
Cũng giống như Hữu Bộ, họ cho rằng một A La 
Hán vẫn có thể bị thối chuyển, và người ngoại 
đạo cũng có thể đạt đến quyền lực siêu nhiên. 
Cũng giống như Chánh Lượng Bộ, họ cho rằng 
chư Thiên không thể có cuộc sống phạm hạnh. Họ 
cũng tin là có thân trung ấm. Cũng như Hóa Địa 
Bộ, họ chỉ tin vào năm mục của Bát Thánh Đạo. 
Theo truyền thuyết thì dưới triều vua Harsa, 
trường phái nầy được người em gái của nhà vua là 
Rajyasri bảo trợ —See Two divisions and the five 
divisions, of Vinaya of 
Hinayana sects. 

Vatsiputriya school: Bà Thô Phú Na bộ—Ngã 
Pháp Câu Hữu Tông—Độc Tử Bộ —The school 
that regards the ego and things as real—Ngã Pháp 
Câu Hữu Tông là một tông phái Tiểu Thừa cho 
rằng ngã và pháp đều có thật —See Pudgalavadin, 
and Two divisions and the five divislons. 
Vattapgamani ( First century B.C.): Sri Lankan 
king who ascended the throne in 43 B.C. but was 
deposed (truất phế) soon after. After that he 
regained power again, and ruled from 29 to 17 
B.C. After returning to the throne, he built the 
Abhayagrri Monastery In Anuradhapura. During 
his reign the Pali Canon was written down for the 
first time—VỊ vua Sri Lanka lên ngôi vào khoảng 
năm 43 trước Tây lịch, nhưng ít lâu sau đó bị truất 
phế. Sau đó ông lại khôi phục quyển bính và trị vì 
cho đến năm 17 trước Tây lịch. Sau khi trở lại 


and Five volumes 





3396 


ngôi báu, ông đã cho xây Tịnh xá Abhayagiri ở 
Anuradhapura. Trong thời trị vì của ông, lần đầu 
tiên kinh tạng Pali đã được viết xuống. 
Vatti (p): Vakti (skÙ——Nói—To speak——To say— 
To tell. 
Vatya (sk): Ba Lâu Na—Một trận cuồng 
phong—A pierce wind——Hurricane. 
Vaunfing aserfion of possessing the Truth: 
Adhi-mana (skt) Tăng thượng mạn—Khởi tâm 
kiêu mạn khi chưa chứng đắc Thánh đạo mà cho 
là chứng đắc—See Seven arrogances. 
Vaunting one”s inferiority or flase humility: 
Una-mana (sk——TI mạn—The pride of regarding 
self as little Inferior to those who far surpass 
one—Ti Hạ Mạn—Khởi tâm kiêu mạn cho rằng 
người cực kỳ tài giỏi chỉ hơn mình chút ít thôi— 
See Seven arrogances. 
Vaunting lack of virtue for virtue: Mithya- 
mana (skt) 
rằng mình có đạo đức, kỳ thật mình chẳng có đạo 
đức gì —See Seven arrogances. 
Vaya dhamma (p): Pháp diệt. 
Vayama (p): Tinh tấn—Effor—Samma 
Vayama—Vayama 1s a Pali term for “ripht 
effort,” the sixth step on the Noble Eightfold Path. 
Vayama means to develop a ripht motive 1n the 
mind. The efforts are described as that to destroy 
such evil as has arisen in the mind, to prevent any 
more arising; to produce such good as has not yet 
arisen, and to increase the good which has 
arisẳen—Từ Nam Phạn có nghĩa là “chánh tinh 
tấn,” bước thứ sáu trong Bát Chánh Đạo. Vayama 
là phát triển năng lực đúng trong tâm mình. 
Những nỗ lực ấy được diễn tả như là nhằm phá 
hủy những quấy ác khởi lên trong tâm, và ngăn 
ngừa không cho chúng khởi lên thêm; phát khởi 
những điều thiện lành chưa phát khởi, và làm 
tăng trưởng những điểu thiện lành đã được phát 
khởi—See Eight Noble Paths. 

Vayu (skÐ: Phong Đại. 

l) Vayo (p)—-Gió—Phong Đại (Động)—Alr, 
wind, motion, or energy of motion. AIr 
element 1s the element of motion In the body. 
After death, breathing ceases, body functions 
become cafatonic or completely rigid because 
the great wind no longer works within the 
body-Gió (những chất hơi thường lay 


Tà mạn —Khởi tâm kiêu mạn cho 








chuyển, hơi trong bao tử, hơi trong ruột, hơi 
trong phổi). Gió là thành phần chuyển động 
trong thân thể. Sau khi ta chết rồi thì hơi thở 
dứt bặt, thân thể cứng đơ vì phong đại đã 
ngừng không còn lưu hành trong cơ thể nữa— 
See Catudhatuvavatthana. 

2) Wind heaven—Northwest with the Vayu or 
wind heaven—Tây Bắc với Trời Phọc Dũ và 
Phong Thiên—See Eight heavens and devas 
at the eipht points of the compass. 

Vayu or wind heaven in the Northwest: Tây 

Bắc với Trời Phọc Dũ và Phong Thiên —This is 

one of the eipht heavens and devas at the eight 

points of the compass—Đây là một trong tám cõi 

Trời và chư Thiên ở tám hướng—See Eight 

heavens and devas at the eight points of the 

COmpass. 

Veda (Vedas) (skt): Tỳ Đà Luận The basic 

scriptures of Brahmanism, not recognizing by 

Buddhistse—Kinh Vệ Đà, giáo điển căn bản của 

Bà La Môn, không được Phật giáo thừa nhận. 

Vedana (skÐ: Receivine—Perceiving— 

Contact—Sensation—Thọ—Sensation, one of the 

five skandhas—Một trong năm uẩn—Accepting— 

Feeling—Sensatlon—Sense reaction to contact— 

The second of the five agøregates and the seventh 

link In the Chain of Causation, producing the 

craving or thirst for existenee—Thọ uẩn, cảm giác 
hay tình cảm. Nhân tố thứ hai trong ngũ uẩn và 
mắc xích thứ bẩy trong thập nhị nhân duyên, thọ 
sanh ra những ham muốn (thức ăn của tâm thức 
bao gồm khổ thọ, lạc thọ và phi khổ phi lạc thọ). 

**See Feelings, and Seventy-five dharmas of the 

Abhidharma Kosa. 

(A) There Vedana 
(sensation)—See Three sfates of sensations. 

(B) The five vedanas or sensations—Năm thọ—— 
See Five sensations, and Twelve conditions 
Of cause and effect. 

Vedana Skanda (skt): Thọ uẩn—The second of 

the Five Skandhas. 

Vedana-smrtyupasthana (skt): Thọ Niệm Xứ 

(Quán thọ thị khổ) —-Mediaton and full 

realization on the evils of sensations, no matter 

they are painful, Joyous, or Indifferent sensations. 

We experience good and bad feelings from our 

five senses. But good feelings never last long; and 


are three states of 


3397 


sooner or later they will disappear. Only bad 
feelines remain from whích we will suffer. 
Nothing in the universe can exist Independently or 
permanently. All thinøs Including bodies of human 
beings are composed of four elements: earth, 
water, fire, and air. When there is a harmonious 
relationship among these four elements, there 1s 
peace. When the four elements are not in 
harmony, there 1s suffering. Feelings as an abode 
of mindfulness, or to contemplate all feelings or 
sensations lead to suffering, or mindfulness of 
feeling as the cause of suffering. Sensation or 
COnSCIOusness as always resulting In suffering 
(receiving 1s self-binding. Consider feelings or the 
Senses as a source of suffering). This negates the 
1dea of “Joy.” Here a monk abides contemplating 
feelings as feelings, ardent, clearly aware and 
mindful, having put aside hankering and fretting 
for the world—Meditation and full realization on 
the evils of sensations—Quán và toàn chứng được 
những cảm thọ là xấu xa, dù là cảm thọ khổ đau, 
vui sướng hay trung tính. Chúng ta kinh qua những 
cảm thọ tốt và xấu từ ngũ quan. Nhưng cảm thọ 
tốt chẳng bao lâu chúng sẽ tan biến. Chỉ còn lại 
những cảm thọ xấu làm cho chúng ta khổ đau 
phiển não. Không có thứ gì trên cõi đời nầy hiện 
hữu riêng lẽ, độc lập hay trường cửu. Vạn hữu kể 
cả thân thể con người chỉ là sự kết hợp của tứ đại 
đất, nước, lửa, gió. Khi bốn thứ nầy liên hợp chặt 
chẻ thì được yên vui, ví bằng có sự trục trặc là 
khổ. Quán thọ thị khổ để phủ nhận ý nghĩ về 
“đạc.” Ở đây vị Tỳ Kheo quán thọ trên các cảm 
thọ; thọ thị khổ, từ đó tinh cần, tỉnh giác, chánh 
niệm để nhiếp phục tham sân trên đời. 

Vedanfa (skt: Viên Thành Vệ Đà ——Last text of 
Veda—The end or consummation of the doctrine 
of the Vedas. One of the six orthodox system of 
Hindu philosophy. **See Four Vedas. 

Vedic (a): Thuộc về kinh Vệ Đà (Ấn giáo). 
Vedie Dharma: Kinh Vệ Đà ——Four Veda Sutras 
in India—Bốn bộ kinh Vệ Đà ở Ấn Độ—See Four 
Vedas. 

Vedic fire øgod: Agni (skt)——Hỏa thần— Thần lửa 
(theo tín ngưỡng Ấn Độ giáo). 

Vedic gøod: Indra (skt)—Thích Đề Hoàn Nhân 
(Đế Thích_—-Nhân Đà La—Thích Để Hoàn 
Nhân Thiên Đế-_ Thiên Chủ Đế—- Trời Đế 


Thích-Nhân Để Lê_—Nhân Để Nhân Đạt 

Nhân Đạt La—A god of the atmosphere, 1.e. of 

thunder and ram; his symbol 1s the vajra or 

thunderbolt; he became “lord of the gods of the 
sky,” “region of the east quarter,” popularly chief 
after Brahma, Visnu, and Siva—Nguyên thủy là 
thần sấm sét hay mưa, biểu hiệu của Kim Cang 

Thủ, trở thành Thiên chủ của Đông Độ, chỉ sau có 

Phạm Thiên. 

Vegetables: Rau quả. 

Vegetable food: Lâm Đằng—Used by men at 

the beginning of a kalpa—Thức ăn của người kiếp 

sơ (không có thứ gì khác ngoài loại cây trong rừng 

“Lâm Đằng”). 

Vegetarian (n): Người ăn chay—One who does 

not eat meat—Ăn Chay. 

(@)  Reasons for not eating meat—Lý do tại sao 
người Phật tử không ăn thịt: Buddhists should 
not kil livinng beings to eat. Kiling or 
slaughtering 1s the first of the five precepts. 
KiHing animals for food is among the worst 
transgression in Buddhism. The Buddha did 
not feel Justified In prescribing a vegefarlan 
diet for his disciples among the monks. What 
he did was to advise them to avoid eating 
meat because for whatever reason, eating 
meat means to support “kiling,` and animals 
had to be slauphtered only to feed them. 
Thus, before His parinrvana, the Buddha 
advised his disciples (monks and nuns) to 
practice vegetarianism. However, the Buddha 
dịd not Insist his lay disciples to adhere fo a 
vegetarian diet. Buddhists should practice 
vegetarlansm methodically and gradually. 
We should not give up right away the habit of 
eating meat and fish to have vegetarian diet. 
Instead, we should gradually reduce the 
amount of meat and fish, then, start eating 
vegetables two days a month, then four days, 
ten days, and more, etc. Eating a vegefarlan 
diet 1s not only a form of cultivating 
compassion and equality, but It is also free us 
from many diseases. Furthermore, suụch a diet 
can provide us with a lot of vitamins, and 
easy to dipgest We should not judge the 
purfy and Iimpurfy of a man simply by 
observing what he eats. Through his own evil 
thouphts and actions, man makes himself 


3398 


Iimpure. Those who eat vegetables and 
abstain from animail flesh are praiseworthy. 
Those who still eat meat should be cautious, 
for no matter what you say, you are still 
eating sentient beings” flesh. You can say “1l 
don't hear,” or “I don”t see” the animal was 
kiled for my food, but are you sure that the 
purpose of killing 1s not the purpose of 
obtaining food for you? Be careful!!!—Phật 
tử không nên giết hại chúng sanh để ăn thịt. 
Sát sanh là giới cấm đầu tiên trong ngũ giới. 
Sát sanh để lấy thịt chúng sanh làm thực 
phẩm là tội nặng nhất trong Phật giáo. Đức 
Phật đã không cho rằng việc để ra cách ăn 
chay cho các đệ tử tu sĩ của mình là điểu 
thích đáng, điều mà Ngài đã làm là khuyên 
họ tránh ăn thịt thú vật, vì cho dù là loại thịt 
gì đi nữa thì ăn thịt vẫn là tiếp tay cho sát 
sanh, và thú vật chỉ bị sát hại để làm thực 
phẩm cho người ta mà thôi. Chính vì thế mà 
trước khi nhập diệt, Ngài khuyên tứ chúng 
nên ăn chay. Tuy nhiên, có lẽ Đức Phật 
không đồi hỏi các đệ tử tại gia của Ngài phải 
trường chay. Người Phật tử nên ăn chay có 
phương pháp và từ từ. Không nên bỏ ăn mặn 
ngay tức thời để chuyển qua ăn chay, vì làm 
như vậy có thể gây sự xáo trộn và bệnh hoạn 
cho cơ thể vì không thể ăn những món chay 
có đủ chất dinh dưỡng; phải từ từ giảm số 
lượng cá thịt, rồi sau đó có thể bắt đầu mỗi 
tháng hai ngày, rồi bốn ngày, sáu ngày, mười 
ngày, và từ từ nhiều hơn. Phật tử nên ăn chay 
để nuôi dưỡng lòng từ bi và tinh thần bình 
đẳng, mà còn tránh được nhiều bệnh tật. 
Ngoài ra, thức ăn chay cũng có nhiều sinh tố 
bổ dưỡng, thanh khiết và dễ tiêu hóa. Chúng 
ta không nên phán xét ai thanh tịnh hay bất 
tịnh qua chay mặn, thanh tịnh hay bất tịnh là 
đo tư tưởng và hành động thiện ác của người 
ấy. Tuy nhiên, dù sao thì những người ăn 
trường chay được thì thật là đáng tấn thán. 
Còn những người ăn mặn cũng phải cẩn 
trọng, vì dù biện luận thế nào đi nữa, thì bạn 
vẫn là những người ăn thịt chúng sanh. Bạn 
có thể nói “tôi không nghe,” hay “tôi không 
thấy” con vật bị giết, nhưng bạn có chắc rằng 
những con vật ấy không bị giết vì mục đích 


qI) 


để lấy thịt làm thực phẩm cho bạn hay 
không? Cẩn trọng!!! 

“Vegetarlan” according 
Buddhism—Ăn chay theo quan điểm Mật 
giáo: According to Tantric Buddhism, in the 
sutras, the Buddhist scriptures, Buddha once 
said to Ananda: “Ananda, 1f there 1s nobody, 
there is no dharma. If there is no food, there 
1s no dharma. If there are no clothes, there 1s 
no dharma. Take care of your body, for the 
sake of the dharma.” Relating with the body 
1S ©eXfremely Important 1n the tantric tradition. 
However, we don”t make a personal trip out 
of it. We could become a vegetarian and 
sneer at meat eaters. We could wear pure 
cotton and renounce wearing any leather. Ör 
we could decide to search for a country to 
live In that 1s free from pollution. But any of 
those approaches could be going too far. 
When someone becomes a vegetarian, he 
SfOps eating meat, but he might take a 
bloodthirsty delight in peeling bananas and 
crunching his teeth into peaches and cooking 
eggplants as meat subsfifutes. So our affempfts 
to relate with the body can become very 
complicated.  We”re particularly 
advocating ceatng meat. Rather, we are 
pointing out that we do not accept our body as 
1t 1s, and we do not accept our world. We are 
always searching for some way to have an 
easy ride. When we feel unhappy or 
uncomfortable, we think that we would like to 
øo somewhere else, up or down or wherever. 
Some people call it hell, some people call 1t 
heaven, but whatever it 1s, we would like to 
have an easy ride somewhere—Theo Mật 
giáo, trong kinh Đức Phật có nói với ngài A 
Nan: “Này A Nan, nếu không có hình tướng 
thì cũng không có pháp. Nếu không có thức 
ăn, thì cũng không có pháp. Nếu không có y 
phục thì cũng không có pháp. hãy giữ gìn cơ 
thể để ông phục vụ pháp. Trong truyền thống 
Mật giáo có sự liên hệ giữa các hình tướng 
vô cùng quan trọng. Nhưng không phải vì vậy 
mà chúng ta biến nó thành một cuộc phiêu 
lưu trên hình tướng. Chúng ta có thể trở thành 
người ăn chay trường và chế diễu người ăn 
thịt. Chúng ta có thể chỉ mặt toàn đồ bằng vải 


tO Tantric 


not 


3399 


và không dùng da thú. Hay chúng ta có thể 
quyết định đi đến một nơi không có các ô 
nhiễm môi trường để sinh sống. Nhưng bất cứ 
một lối sống nào mà chúng ta chọn cũng đều 
có thể trở thành thái quá. Nếu một người 
trường trai sẽ thôi không dùng thịt nữa, nhưng 
anh ta vẫn có thể thấy khoan khoái khi lột 
một trái chuối bằng một cái tâm khát máu, 
hay cắn vào trái đào bằng cái tâm tham muốn 
và nấu trái cà tím để tìm trong đó hương vị 
của miếng thịt mỡ béo, Những bước dò giẫm 
của chúng ta trên con đường của hiện tượng 
vô cùng gian nan và phức tạp. Nói thế chúng 
ta không nhằm cổ võ cho việc ăn thịt. Chúng 
ta chỉ muốn nêu ra điểm là đừng nên nghĩ 
rằng thế giới hiện tượng này và ngay cả thân 
thể chúng ta nó đang hiện hành như chúng ta 
tưởng. Chúng ta luôn tìm một phương cách 
nhằm làm cho cuộc sống nhẹ nhàng hơn. Khi 
chúng ta không hạnh phúc hay không thoải 
mái, chúng ta thường muốn đi đến một nơi 
khác, lên hay xuống, hay bất cứ nơi nào. Có 
người kêu nó là địa ngục, có người kêu nó là 
thiên đàng, nhưng là cái gì đi nữa cũng không 
quan trọng, chúng ta chỉ muốn có một chỗ để 
dưỡng thần mà thôi. 

**See EIght reasons for not eating animal food. 

Vegetarian day: Trai Nhật. 

l) NDays of offerings to the dead, ceremonial 
days: Ngày trai thất hay ngày cúng vong. 

2) The day lay Buddhists strictly follow the eight 
commandmenfs in one day and one nipht: 
Ngày mà cư sĩ Phật giáo thọ bát quan trai 
trong một ngày một đêm. **See Eight 
prohibitory commandments. 

3) In Buddhism, ideally speaking, Buddhists 
should be lifetime vegetarians; however, this 
1S very difficult for lay people. So certain 
days out of each month are denoted as a day 
not to eat meat. The reason behind this 1s 
simple. The Buddha taught that each sentient 
being, Including animals, values life, so not to 
eaf meat 1s to practice being compassionate. 
Vegetarian Days of the month are the first, 
the fourteenth, the fifteenth, and the thirtieth 
lunar calendar: Trong đạo Phật, lý tưởng nhất 
vẫn là trường trai; tuy nhiên, việc trường trai 
rất ư là khó khăn cho Phật tử tại gia, nên có 


một số ngày trong tháng cho cư sĩ tại gia. Lý 
đo ăn chay thật là đơn giản, vì theo lời Phật 
dạy thì tất cả chúng sanh, kể cả loài cầm thú 
đều quý mạng sống, nên để tu tập lòng từ bị, 
người Phật tử không nên ăn thịt. Những ngày 
trai lạt theo đạo Phật thường là mồng một, 
14, 15, và 30 âm lịch. 

Vegetarian diet: Ăn chay—A vegetarian diet is 

not only good for our health, but 1t also 

incalculates our mind to be more compassilonate 
toward all living beings. 

Vegetarian restaurant: Nhà hàng chay. 

Vegetarianism: Chủ trương trường chay— 

Buddhist doctrine always emphasizes on the four 

sublime loving-kindness, 

boundles joy and 
boundless equanimity. Buddhists hold life to be 
sacred. They do not, therefore, kill or harm any 
sentient beings. And thus, most of Mahayana 

Buddhist vows to be vegetarians—Giáo thuyết 

nhà Phật luôn nhấn mạnh đến tứ vô lượng tâm, 

đại từ, đai bi, đại hỷ và đại xả. Người Phật tử coi 
thâm mạng là thiêng liêng nên không sát hại bất 
cứ chúng sanh nào. Và chính vì thế mà đa phần 

Phật tử tu theo Đại thừa đều phát nguyện ăn chay. 

Vehement (a): Triệt ể—Hùng hồn. 

Vehemently (adv): Một cách hùng hồn. 

Be vehement in contradicting: Triệt để chống 

lại. 

Vehicle (n): Yana (skt)——Thừa. 

(Œ)_ The meaning of “Yana.”—Nghĩa của Thừa: 

l) Yana (p & skÐ: A vehicle or a ferryboat of 
any kind—Xe hay bè, bất kỳ loại nào: . 

2) Vehicle: Wain, any means of conveyance; a 
term applied to Buddhism as carrying men to 
salvation—“Cỗ xe” dùng để chuyên chở; từ 
áp dụng cho Phật pháp, với ý nghĩa là đưa 
người đến cõi Niết Bàn. 

3) Vehice lierally means a of 
transportation, but figuratively 1t is a means of 
expressing thoughts—Cỗ xe theo nghĩa đen 
là phương tiện chuyên chở, nhưng về nghĩa 
bóng nó là một phương tiện diễn tả tư tưởng. 

4) The term “yana” was developed in Hinayana 
Buddhism. Yana means a vehicle in which 
the practioner travels the way to 
enlightenment: Từ ngữ “cỗ xe” được phát 


staes of boundless 


boundless compassion, 


meanS 


on 


3400 


triển từ buổi đầu của Phật giáo Tiểu Thừa. 
Cỗ xe là phương tiện được môn đồ xử dụng 
để đi đến con đường đại giác. 

53) Triyana (sk—The Triyana—Three Yanas— 
According to the Lotus Sutra, there are three 
Vehicles, or conveyances, or three divisions 
of Buddha”s Teachings, which carry living 
beings across samsara or mortality (births- 
and-deaths). They are Hearer-Yana, 
Pratyeka-Buddha-Yana, and Bodhisattva- 

The word “Vehicle” symbolizes 

carrying and transporting sentient beings to 

enliphtenmenmt. Three only 
expedlent means that Buddha had taught 
based on the capacly of his disciples or 
hearers—Theo Kinh Pháp Hoa, có ba cỗ xe 
đưa chúng sanh vượt thoát Ta Bà để qua bờ 
giác ngộ là Thanh Văn Thừa, Duyên Giác 

Thừa, và Bồ Tát Thừa. Chữ “Thừa” ở đây 

tiêu biểu cho phương tiện chuyên chở và đưa 

chúng sanh đến giác ngộ. Đây chỉ là những 
phương tiện mà Phật đặt ra để tùy căn cơ mà 
giáo hóa chúng sanh. **See Three vehicles. 


Yana. 


Yanas are 


đI) Categories of “Yana.”—Phân loại “Thừa”: 

l) Dwviyana (skÐ: The two vehicles. **See Two 
vehicles. 

2) There are three kinds of yana—Có ba loại 
“thừa”. 


_ Hinayana: Tiểu Thừa—See Hinayana. 

1) Mahayana: Đại Thừa—See Mahayana. 

11) Vijrayana (skÐ: Kim Cang Thừa—The 
Diamond Vehicle—See VijJrayana. 

3) The three vehicles across samsara to Ñirvana. 
**See Three vehicles. 

4) Four vehicles: Tứ Thừa. **See Four vehicles. 

53) The five vehicles conveying to the karma- 
reward which differs according to the vehicle. 
They are summed up as—Năm cỗ xe có thể 
đưa người tới quả vị Phật (giáo pháp của Phật 
từ cạn đến sâu chia ra năm trình độ, hành giả 
chỉ cần y theo mỗi giáo pháp thực hành, đều 
có thể đạt được thành quả tốt đẹp). **See 
Five vehicles. 

Vehicle for atfaining good fruit: Thế Gian 

Thừa—Teaching for the attainment of good fruit 

in the present life, In contrast with that for 

attainment ¡n lives outside this world (Xuất thế 

gian thừa)—Giáo pháp dạy về cách thành tựu 


thiện nghiệp trong kiếp nây, ngược lại với Xuất 

thế gian thừa. 

Vehicle of Bodhisattvas: Bodhisattvayana 

(skt)—Bồ Tát Thừa. 

Vehicle of Hearer: Sravakayana (skt)—Thanh 

Văn—See Sravakas. 

Vehicle of Oneness: 

Thừa—See Ekayana. 

Vehicle-seed: Thừa Chủng—The seed ¡ssuing 

from the Buddha-vehicle—Chủng tử Phật thừa. 

Veil of delusion: Báo chướng The veil of 

delusion which accompanies retributlon—Bức 

màn ảo tưởng đi liền với báo chướng. 

Veil of ipnorance: Veils (phenomena) that 

obstruct the mind from realization of truth in 

lust, sleepiness, 
excitement, regret and doubt—Bức màn vô minh. 

Veil of sin: Tội Chướng. 

1) The veil, or barrier of sin, which hinders the 
obtaininng of good karma: Tội ác là chướng 
ngại cho thiện nghiệp. 

2) The vell, or barrier of sin, which also hinders 
the obedient hearing of the truth: Tội ác cũng 
là chướng ngại cho việc nghe và hành trì 
chánh pháp. 

Veiled (a): Bị che phủ. 

Veiling (n): Sự che phủ lại. 

Venerability (n): Sự tôn kính. 

'Venerable (a&n): Thượng tọa. 

l1) (a) Đáng tôn kính. 

2) (n) Thượng tọa: Vị Tăng có từ hai mươi đến 
bốn mươi tuổi hạ—A monk or a nun who has 

twenty to fÍorty years Of 
renunciation. 

3) Ty Kheo: 

a) Bhiksu is a Sanskrit term. “Tỳ” (Bhi) means 
destroy and “Kheo” (ksu) means passions and 
delusions. Bhiksu means one who destroys 
the passions and delusions——Tỳ kheo là tiếng 
Phạn, nguyên âm đọc là Bhiksu. Tỳ có nghĩa 
là phá, kheo nghĩa là phiền não. Tỳ kheo ám 
chỉ người đã phá trừ dục vọng phiển não. 

b) Bhiksu has three meanings—Tỳ Kheo có ba 
nghĩa: 

e - Khất Sĩ: Bhiksu means a mendicant, someone 
who has just a single bowl to beg for food, 
accumulates nothing, and relies exclusively 


Ekayana (skÙ—Nhất 


meditaion such as anger, 


from nine 


3401 


on alms for the necessitles of life for 
culdvation——Tỳ kheo là vị khất sĩ chỉ giữ một 
chiếc bát để khất thực, không tích lũy gì cả, 
chỉ tùy thuộc vào đồ cúng dường để sống tu. 

e_ Phá Ác: Bhiksu means someone who strives 
to destroy the evil of afflicions and avoid 
perceptions molded by desires—Tỳ Kheo có 
nghĩa là người dùng trí tuệ chân chính để 
quán sát phá trừ mọi tật ác phiển não và 
chẳng sa đọa trong vòng ái kiến. 

e Bố Ma: Bhiksu means someone who has 
accepted the full set of 250 disciplinary 
precepfs 
preoccupations. He is said to give frigpht to 
demons—Tỳ Kheo là người đã thọ 250 giới 
cụ túc, đã buông bỏ việc trần thế. Pháp yết 
ma đã thành tựu, khiến loài ma phải khiếp sợ. 

4) Bhikkhu who 1s responsible for preaching the 
dharma—Thượng Tọa—VỊ sư trông coi việc 
hoằng pháp—See Three main monks in a 
mONaSf€Ty. 

**. See Bhiksus. 

Venerable Dragon-King Buddha: Phật Long 

Tôn Vương. 

Venerable witness: Tôn chứng. 

Venerafe (v): To respect—To revere—Tôn 

kính—See S1x kinds of respect. 

Venerafion (n): Namasya (skt)—Worship—Sự 

tôn kính—Sự kính lễ_—Cung kính—Kính trọng. 

Veneration of all celestials: Tôn kính chư 

Thiên. 

Veneration of images of Bodhisatfvas and 

Buddhas: Tôn kính ảnh tượng của chư Bồ Tát và 

chư Phật. 

Veneration of relics of the Buddha: Tôn kính 

xá lợi Phật. 

Veneration of the sainfs: Tôn kính chư Thánh. 

Venerative bow: Keirai (jap)—Kính lễ. 

Vengeanece (n): Sự báo thù. 

Vengeful ghosts: Nạn quỷ dữ—See Seven 

calamities (B). 

Venial (a): Có thể tha thứ được. 

Venison: Flesh of a deer—Thịt nai. 

Venomous (a): Độc. 

Venomous plant: Cây độc. 


and abandoned mundane 


Venomous serpen(: Poisonous serpen—See 
Poisonous snake. 

Venture (v) to do something: Dám làm —To 
dare to do something. 
Venfturesome (a): Gan lh 
Fearless—Bold—Daring. 
Venus: Sukra (skt——Kim tỉnh (Thái Bạch) —See 
Seven brilliant ones. 

Venuvana  (sk0: Grove—Bamboo 
Forest—Bamboo park—Vườn Trúc Lâm. **See 
Bamboo-Grove Vihara. 

Verbal (a): Bằng miệng. 

Verbal actions: Vaci-sankhara (p)—Ngôn 
hành —Ngữ Nghiệp—One of the three kinds of 
karma, the karma produced by speech—Một trong 
tam nghiệp, sự tạo nghiệp bởi lời nói (chia làm 
hai loại, lời ác độc là ác ngữ nghiệp, lời chân thực 
là chân ngữ nghiệp)—See Three lines of action 
that affect karma. 

Verbal action pertaining to the door of 
speech: Khẩu Nghiệp thuộc nơi Cửa Khẩu —See 
Three doors of wholesome karma pertaining to 
the sense-sphere (2). 

Verbal expression: Ngôn thuyết. 

Verbal funcfions of the mỉnd: Vaci-sankhara 
(p)—Vacika-samskara (skÐ—Ngôn Hành— 
Saying and doing—Words and deeds—Verbal 
functions of the mind—Chức năng nói của tâm 
song song với lời nói và hành động. 

(On the) verge of death: Cận kể với tử thần. 
Veracity (n): Tính thành thực—Tính chân thực— 
Tính chánh trực. 

Verger: Điển Tọa—One who indicates the order 
Of sifting, standing, bedding, mat, and food, efc. in 
a monastery——Vị Tăng phụ trách về việc sắp xếp 
chỗ ngồi, chỗ đứng, giường chiếu, và ăn uống 
trong tự viện. 

Verification (n): Kiểm chứng — Thực chứng— 
Chứng minh. 

Verification through experience: Thực chứng 
qua kinh nghiệm. 

Verify (v): Kiểm chứng. 

Verifying the Truth by means 0Ÿ recourse f0 
personal experience: Xác minh chân lý bằng 
kinh nghiệm bản thân—-According to the 


Brave——Valiant 





Bamboo 





3402 


Kesaputiya Sutra, the Buddha advised the 
Kalamas on how to verIfy the Truth as follows: 
“Do not accept anything merely on the basis of 
purported authority, nor to accept anything simply 
because It is wriften In sacred books, nor fo accept 
anything on the basis oŸ common opinion, nor 
because I( seems reasonable, nor yet again 
because of reverence for a teacher. Do not accept 
even my teachings without verification of 1ts truth 
through your personal experience. Í recommend 
all of you to test whatever you hear in the lipht of 
your own experience. Only when you yourselves 
know that such and such things are harmful, then 
you should abandon them. Contrarily, when you 
yourselves see that certain things are beneficial 
and peaceful, then you should seek to cultivate 
them.— Theo kinh Kesaputtiya, Đức Phật đã 
khuyên những người Kalamas về sự xác minh 
chân lý như sau: “Không chấp nhận đó là chân lý 
chỉ vì điều đó được dựa trên cơ sở quyền uy, 
không chấp nhận đó là chân lý chỉ vì điều đó 
được viết trong kinh sách thiêng liêng, không 
chấp nhận điều đó là chân lý chỉ vì điều đó là ý 
kiến của nhiều người, không chấp nhận điều gì là 
chân lý chỉ vì điều đó có vẻ hợp lý, không chấp 
nhận điều gì là chân lý chỉ vì muốn tỏ lòng tôn 
kính vị thầy của mình. Ngay cả giáo lý của ta các 
người cũng không nên chấp nhận là chân lý nếu 
không xác minh chân lý ấy qua kinh nghiệm bản 
thân. Ta để nghị tất cả các người hãy thử nghiệm 
bất cứ thứ gì mà các người nghe thấy dưới ánh 
sáng của kinh nghiệm bản thân. Chỉ khi nào các 
người biết được những việc như thế là có hại thì 
nên bỏ. Ngược lại, khi biết được những điều đó là 
có lợi và đem lại an bình thì hãy tìm cách vun đắp 
chúng.” 

Verily (adv): Quả thật. 

Verity (n): Sự thật —Truth. 

Verse (n): Gatha (p & skt—Chant—Metrical 

hymn—Poem—Stanza—Kệ—See Twelve sutras. 

Verses for Auspiciousnes  (Tibetan 

tradition): Kệ Ban Phép Lành theo truyền thống 

Tây Tạng. 

1) Nhờ các công đức lành tích tụ trong cõi luân 
hổi ta bà và cõi Niết Bàn, xin nguyện cho 
phép lành rải xuống chúng con, giải thoát 
ngay tại đây và bây giờ ra khỏi mọi tai họa 





và gian khổ, xin hưởng trọn châu báu toàn 
hảo huy hoàng của cõi thiên, của các công 
đức thế gian, của mọi điều lành và các công 
đức tối hậu rốt ráo của chư Phật. Xin nguyện 
cho phép lành rải xuống để Phật pháp mãi 
mãi lưu truyền từ bậc Giác Ngộ Toàn Trí Bồ 
Đề Tống Lạt Ba, người là nguồn đạo pháp. 
Bao quanh bởi toàn chư tăng tôn túc, các bậc 
thánh trí Du Già Sư phấn đấu thiển định tinh 
tấn thông suốt Tam thượng học thanh tịnh. 

2) Sau khi cầu nguyện pháp lành từ Tổ Tống 
Lạt Ba, người đã từ khi còn trẻ cầu nguyện 
đến Đức Phật Bổn Sư tối thượng, xin nguyện 
cho phép lành này đến với người, Tổ Kim 
Cang Trì Tống Lạt Ba, xin người ban cho mọi 
chúng sanh được thành tựu nhanh chóng tự 
nhiên các ước nguyện. 

3) Xin nguyện phép lành ban xuống để. cho tất 
cả những năng khiếu ước muốn của chúng 
con tăng trưởng như mực nước hồ sau cơn 
mưa mùa hạ. Mang lại dòng tái sanh không 
cắt đoạn, thanh nhàn trong những gia đình tu 
tập nhiều công đức như vậy để chúng con có 
thể tiếp tục ngày đêm tu học Chánh Pháp, 
kính bạch Tổ Tống Lạt Ba. 

4) Xin cho tất cả những công đức chúng con đã 
tích tụ trong quá khứ, hoặc sẽ tích tụ từ giớ 
cho đến khi Giác Ngộ, cộng thêm mọi điều 
lành mang đến kính dâng lên sắc thân người, 
hỡi bậc Thánh Trí tôn kính và cầu nguyện 
cho người mãi trụ thế gian, bất động bất biến 
như chùy kim cang. 

Verses containing ideas not expressed ỉn 

prose: Kinh Cô Khởi—Phúng Tụng——Gatha. 

Verses of Dedication: Kệ Hồi Hướng. 

Verses of destroying hell: Kệ Phá Địa Ngục— 

Sfanza that destroys hell: 

If people want to really know. 

Nhược nhơn dục liễu tri. 

AlI Buddhas of all times. 

Tam thế nhứt thiết Phật 

They should contemplate the nature of the 
COSmO&. 

Ưng quán pháp giới tánh 

AlI 1s but mental construction 

(Everything 1s made from mind) 

Nhứt thiết duy tâm tạo 


3403 


Verses of four opfions or choices from Yung 
Ming Master: Kệ Tứ Liệu Giản của Đại Sư 
Vĩnh Minh. 
Có Thiền có Tịnh, như cọp mọc sừng, đời nây làm 
thây người, đời sau làm Phật. 
Có Thiền không Tịnh, mười tu chín lạc đường 
Không Thiền có Tịnh, vạn tu vạn chứng. 
To practice bothe Zen and the Pure Land, one 1s 
like a tiger with horns, In the present life the 
cultivator 1s a teacher of man, in the future he will 
be a Buddha or a patriarch. 
To practice Zen without the Pure Land, nine out 
of ten seekers of the way wIll take the wrong 
road. 
To practice the Pure Land without the Zen, ten 
thousand practice, ten thousand will go to the ripht 
Way. 
Verses of Hui-Neng: Kệ Huệ Năng. 

Originally Bodhi has no tree, 

The bright mirror has no stand. 

Originally there 1s not a single thing, 

Where can dust alight? 

Bồ đề vốn không cây, 

Gương sáng cũng chẳng đài, 

Xưa nay không một vật, 

Chỗ nào dính bụi bặm? 
Verses on the idealistic idea: Duy Tâm Kệ— 
The eipht-line verse of the older sutra, which 
summarizes the idealistic idea—Bài kệ tám câu 
tóm lược cái ý nghĩa về thực tướng đầy đủ và 
viên dung với nhau (trong Cựu Kinh Hoa Nghiêm, 
tâm như ông thợ vẽ, tạo vô số ngũ ấm. Tất thấy 
trong thế gian, không pháp nào không tạo. Cả tâm 
Phật cũng vậy, như Phật và chúng sanh. Tâm Phật 
và chúng sanh, là ba không sai biệt). 
Verses on No-mark from Hui Neng 
Patriarch: Kệ Vô Tướng Của Lục Tổ Huệ 
Năng—No-Martk  Stanza Hui-Neng 
Patriarch—Patriarch Hui-neng wanted to remind 
the cultivators try not to see anybody”s faults, but 
our own because the more time we spend to find 
other peopleˆs faults the farther we are away from 
the Path—Lục tổ muốn nhắc nhở người tu không 
nên tìm lỗi người, vì càng dùng thời gian để tìm 
lỗi người chúng ta càng xa đạo: 

He who treads the path in earnest, see not the 

mistake of the world. 


from 


If we find faults with others, we ourselves are 
also in the wrong. 

When other people are In the wrong, we 
should ignore 1t. 

For It is wrong for us to find faults. 

By getting rid of the habit of fault-finding, 

We cut of a source of defilement. 

When neither hatred nor love disturb our 
mind. 

Serenely we sleep. 


Nhược kiến tha nhơn phi 

Tự phi khước thị tả 

Tha phi ngã bất phi 

Ngã phi tự hữu quá 

Đản tự khước phi tâm. 

Đả trừ phiền não phá 

Tắng ái bất quan tâm 

Trường thân lưỡng cước ngọa 

(nếu là bậc chân tu, chúng ta không bao giờ 

thấy lỗi đời. 

Nếu như thấy lỗi người, mình chê thì mình 

cũng là kém dỡ 

Người quấy ta đừng quấy. 

Nếu chê là tự ta đã có lỗi. 

Muốn phá tan phiển não. 

Thương ghét chẳng để lòng. 

Nằm thẳng đôi chân nghỉ). 
Verses for opening a sutra: Khai Kinh Kệ. 
The unsurpassed, deep, profound, subtle 
wonderful Dharma: Vô thượng thậm thâm vi diệu 
pháp (Phật pháp rộng sâu rất nhiệm mâu). 
In a hundred thousand million eons, it 1s difficult 
to encounter: Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ 
(Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu). 
Now that I have come to receive and hold it, 
within my sight and hearing: Ngã kim kiến văn 
đắc thọ trì (Con nay nghe được xin trì tụng). 
I vow to fathom the Thus Come One”s true and 
actual meaning: Nguyện giải Như Lai chân thiệt 
nghĩa (Nguyện rõ Như Lai nghĩa nhiệm mầu). 
Verses in Praise of Amitabha Buddha: Kệ 
tán Phật A Di Đà. 
Verse of repentanee: Kệ Sám Hối. 
From beginninsgless, [ had done so many vicious 
deeds 

Từ vô thỉ con tạo bao nghiệp ác 

Only because of Greed, Anger and Stupidity, 


5404 


Do bởi tham, sân, sĩ, 

They are coming from body, mouth and mind 

Từ thân, khẩu, ý mà sanh ra 
Now I sincerely ask for forgiveness In my 
repenfance. 

Nay con xin thành tâm sám hối tất cả. 
Verses on the Self-Nature of the Sixth 
Patriarch Hui neng: Kệ Tự Tánh Của Lục Tổ 
Huệ Năng. 

How unexpected! 
The self-nature is pure in 1tself. 
The self-nature 1s orginally neither produced nor 
destroyed. 
The self-nature 1s originally complete 1n 1fself. 
The self-nature 1s originally without movement, 
The self-nature can produce the ten thousand 
dharmas. 
Đâu ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh, 
Đâu ngờ tự tánh vốn không sanh diệt, 
Đâu ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ, 
Đâu ngờ tự tánh vốn không dao động, 
Đâu ngờ tự tánh hay sanh muôn pháp. 
Verses of Shen-Hsiu: Kệ Thần Tú. 

The body 1s a Bodhi tree, 

The mind like a bright mirror stand. 

Time and again brush it clean, 

And let no dust alighi. 

Thân là cội Bồ đề, 

Tâm như đài gương sáng. 

Luôn luôn phải lau chùi, 

Chớ để dính bụi bặm. 
Verses in the Therigatha: Trưởng Lão Ni Kệ— 
According to The Spectrum of Buddhism wriften 
by Bhikkhu Bodhi: “One day Subha, the 
bhikkhuni, was entering Jivaka”s mango grove fO 
relax during moon-time. At that time a certain 
liberine of Rajagaha, In the lustfuUl prime of 
youth, seeing her entering the forest, 
infatuated by her. He barred the way making 1t 
1mpossiIble for her to go any further. Subha sought 
to make him understand that she was one who had 


WaS§ 


renounced and warned him of the bane and curse 
of sense pleasures, but It was of no avail. Her 
counsel fell on deaf ears and the dialogue 1s 
recorded as Verses in the Therigatha.”—Theo 
Phật Giáo Nhìn Toàn Diện của Tỳ Khưu Bồ Đề: 
“Ngày kia Tỳ Khưu Ni Subha vào vườn xoài của 
Jivaka để nghỉ ngơi vào buổi trưa. Cùng lúc ấy có 


tên du đãng ở thành Vương Xá đang trong lức tuổi 
thanh xuân đây tham dục, thấy ni cô vào rừng thì 
đâm ra say đắm sắc đẹp diễm kiều của ni cô. Tên 
du đãng đứng chặn ngang đường không cho ni cô 
đi tới. Ni cô Subha cố làm cho anh ta hiểu rằng cô 
là người xuất gia, đã từ khước thế gian, và cảnh 
cáo anh về những tai hại cũng như nguy cơ của 
dục lạc, nhưng vô hiệu quả. Lời khuyên của ni cô 
đã lọt vào tai của người điếc và được ghi lại thành 

Trưởng Lão Ni Kệ.” 

I) Subha the bhikkhuni entering the 
deliphtful mango grove. A rake barred her 
way. To him thus spoke Subha—Tỳ Khưu Ni 
Subha đang vào khu vườn xoài xinh đẹp. Một 
tên du đãng chận ngang giữa đường. Sư Cô 
nói với hắn như sau: 

a)  What offence, what crime, have I done to you 
that you bar my way? O friend, 1t ill beseems 
an ordained nun to touch a man: Lỗi gì, tội gì, 
bần ni đã xúc phạm đến ông mà ông chận 
đường? Này ông bạn, tôi là một ni cô, đã 
xuất gia mà chạm đến người nam là phạm 
giới. 

b) “The Dispensation of the Buddha 1s dear and 
precIous to me. What training precepts the 
Master has ordained for nuns, that I have 
strictly followed. Free from defilements, 
purified am I. Why do you sfand blocking my 
way?: Phật Giáo đối với tôi thật vô cùng quý 
báu và tôi rất mến chuộng. Giới tu tập nào 
mà Đức Bổn Sư đã ban hành cho Tỳ Kheo Nị, 
tôi nghiêm túc thọ trì. Không mảy may ô 
nhiễm, tôi hoàn toàn trong sạch. Tại sao ông 
lại chận đường tôi? 

c)  Your mind is all upset with thoughts of lust; Ï 
am of pure heart. Your heart all discomposed 
with vile passions, Í passionless and free 
everywhere from Iustful yearninsgs for this 
carmnal body. Why do you thus 
obstructing my way?: Tâm của ông đầy 
những tư tưởng tham dục; tôi thì tâm thanh ý 
tịnh. Quả tim của ông bị những khát vọng đê 
hèn khuấy động, tôi không còn dục vọng và 
dầu đi đâu cũng không ham muốn gì cho cái 
xác thân phàm tục này. Tại sao ông mãi đứng 
đó chận đường tôi? 

2) The libertine thereupon answered—Tên du 
đấng trả lời: 


WaS§ 


stand 


a) 


b) 


C) 


q) 


©) 


3405 


You are so young, so spofless 1n beauty, 1n 
physique and form so pretty. What profits you 
to be In the Order (in the Holy Life); doff that 
saffron-hued robe. Come, let us take delight 
in the blossoming woodland, seeking our 
sensual pleasures: Sư cô đang còn son trẻ, 
sắc đẹp của sư cô trong trẻo, thân hình đẹp 
đẽ diễm kiểu. Gia nhập Giáo Hội (sống đời 
thánh thiện) thì có lợi ích gì; hãy lột bỏ đi bộ 
y vàng. Đến đây, chúng ta hãy thọ hưởng lạc 
thú trong khu rừng đầy bông hoa đang đua 
nở, hãy tìm thú vui của nhục dục. 

Look, the fragrance of the flowers Is being 
wafted through the arr. Behold the spring 
(Vasanta tide) 1s In full bloom, blossoming 
wih Joy. Come, let us take delight in 
flowering woodland, seeking our carnal 
pleasures: Xem kìa, hương thơm ngào ngạt 
của ngàn hoa đang phẳng phất trong gió. Hãy 
thưởng ngoạn mùa xuân đang tung nở, hớn hở 
trong niềm vui. Hãy đến đây thọ hưởng lạc 
thú trong khu rừng đầy bông hoa đang đua 
nở, hãy tìm thú vui trong nhục dục. 

The blossoming crests of the trees swayed by 
the wind are as If they were chanting 
welcome song. But you who enter the forest 
alone, how will you find happiness there?: 
Những ngọn cây đầy bông hoa nghiêng ngả, 
lả lơi uốn mình trước gió, hình như đang ca 
hát để đón mừng chúng ta. Nhưng sư cô thì 
thui thủi vào rừng một mình, làm sao tìm 
được hạnh phúc trong đó? 

Into this wild forest, the haunt of ferocious 
animals, agiated and trembling with 
marauding elephants reeking with fierce 
savagery, devoid of all human beings, and 
emanating terror and fear, do you wIsh to øo 
there all unaccompanied and alone?: Vào 
trong khu rừng hoang đại, nơi mà thú dữ hằng 
lui tới, nơi bị khuấy động và luôn luôn phải 
run sợ trước những thớt voi đi tìm môi, bốc 
lên mùi rừng rú dã man, hôi thúi nỗng nặc, 
nơi vắng bóng người và đầy kinh sợ hãi hùng, 
sư cô muốn vào trong ấy một mình, không ai 
tháp tùng hay sao? 

Oh, you chaning maiden of matchless 
beauty! Like a statue wrouphfout of shining 
gold, like a rapturous nymph that frisks and 


8) 


h) 


dances about ¡in the celestial garden you 
would shine radiant draped in elegant clothes 
of Benares silk: Ôi nây người thiếu nữ đẹp đẽ 
tuyệt trần! Như pho tượng đúc bằng vàng 
ròng lộng lẫy sáng chói, như tiên nữ nhảy 
múa hát ca trong một hoa viên trên cảnh trời, 
trong bộ y phục làm bằng tơ lụa của thành Ba 
La Nại cô sẽ đẹp đẽ xinh tươi. 

Oh you with half open eyes of an elf! I will 
øo under your sway, 1ƒ we can live and spend 
our time together taking delight in the forest 
and relishing In sensual pleasures. There 1s no 
other being ¡1n all this world dearer and 
sweeter fo me than you (you are more 
precious to me than life itself): Ôi, thiếu nữ 
với cặp mắt mơ mộng đẹp như tiên! Tôi sẽ 
hàng phục dưới quyền uy của cô nếu chúng 
ta có thể chung sống và cùng nhau trải qua 
cuộc đời trong khu rừng hoang dại nầy và thọ 
hưởng dục lạc. Cùng khắp thế gian không có 
ai dịu hiển và dễ mến như cô (đối với tôi cô 
còn quí hơn là mạng sống của tôi). 

lf you pay heed to my words, abandon and 
discard your celibate life, come live and lay 
le gratfying the appetites of the senses. 
Lovely maidens dwelling im sheltered 
mansions will attend on you and minister your 
every need: Nếu cô lưu ý đến những lời của 
tôi, từ bổ và lánh xa đời sống độc thân của 
cô, cùng nhau sống đời tại gia cư sĩ và hưởng 
thụ nhục dục ngũ trần. Những kiểu nữ thướt 
tha dễ mến sống trong những tòa nhà đẹp đẽ 
sẽ chăm sóc và cung phụng cô về mọi nhu 
cầu. 

Drape yourself with soft silk clothes of 
Benares Adorn yourself with garlands, 
perfuime yourself with aromatics and scenfs. 
Ornaments, many and diverse, glittering with 
preclous sfones wIll I bestow on you: Hãy 
mặc những y phục may bằng hàng lụa ở Ba 
La nại. Hãy trang điểm với những tràng hoa, 
và ướp tẩm nước thơm hương bay ngào ngạt. 
Tôi sẽ thân tặng cô nhiều đổ trang sức đủ 
loại, với những hạt kim cương lóng lánh sáng 
ngời. 

You shall lie on a couch, cosy and luxurious, 
redolent with scented sandalwood, padded 
with fleecy new coverlets and soft pillows 


}) 


3) 


4) 


a) 


b) 


3406 


made of swans` feathers and decked with 
spotless canopies: Cô sẽ nằm trải mình trên 
một cái giường ấm cúng tiện nghi và sang 
trọng, có mùi thơm của gỗ trầm phẳng phất, 
và bao phủ trong một tấm trải giường mới 
mịn bằng lông trừu êm ấm và gối đầu trên 
những cái gối dồn bằng lông thiên nga mềm 
mại, màn trướng mới mẻ tinh anh. 

Like a lotus that springs Into bloom In a SpITIf- 
haunted lake (and fades away unwanted by 
any) so do you, a chasfe nun; your body pure, 
virin and untouched, grows decrepit and 
feeble and withers away with old age: Dường 
như hoa sen xinh đẹp và nở tung trong một ao 
đầm hoang đại (và lặng lẽ tàn tạ không ai 
màn muốn), cùng thế ấy, cô là một sư cô 
thanh khiết; thân hình trong trắng, trinh bạch 
và giữ vẹn tiết tháo, cô sẽ già nua và suy 
nhược rồi tàn tạ hoại diệt với tuổi già. 

Then asked Subha the bhikkhun—Sư cô 
Subha hỏi: Seeing what part of this fragile, 
grave-filling body, do you take delipht in? 
What 1s 1t that you take as sweef essence In 
this body, reeking with filth?: Nhìn vào phần 
trong cơ thể phù du yếu ớt đang suy tàn nây, 
ông thấy thích thú? Có gì mà ông xem là dễ 
mến trong cái thân nhơ bẩn ngạt mùi hôi thúi 
nây? 

The libertine made answer— Tên du đãng trả 
lời: 

'Your eyes are like those of the timid gazelle; 
they are like those of the elf dwellingn the 
recesses of the mountain. Beholding those 
©y€s Of yours, my passlons are roused beyond 
control: Mắt cô giống như mắt của những con 
hươu rụt rè e sợ; nó tựa như cặp mắt xinh đẹp 
của bà tiên nữ sống nơi thâm sơn cùng cốc. 
Nhìn vào đó lòng tôi tê tái tràn đầy khát vọng 
không thể kểm chế được. 

Like the lust ofa øolden Image 1s your radiant 
face. Your eyes are like the petals of a red 
lotus. The sight of them excifes my emotions 
beyond control: Gương mặt sáng ngời của cô 
chói lọi xinh tươi như một pho tượng vàng rực 
rỡ. Mắt cô lóng lánh như những tai sen màu 
đỏ. Nhìn vào lòng tôi rung cảm không thể 
nào kêm chế được. 


c) 


5) 


a) 


b) 


c) 


You of the long-drawn eye lashes! You of the 
eyes so pure, and vivacious! Though you be 
far from me, I do dream only of your 
sparkling eyes. O you elf-eyed fairy! 'There 1s 
naught dearer to me than those glittering orbs 
of yours: Với lông nheo dài của cô! Với cặp 
mắt trong trẻo và lóng lánh sáng ngời của cô! 
Dầu cách xa ngàn dậm tôi vẫn chỉ mơ cặp 
mắt chói dịu ấy. Ôi người có cặp mắt xinh 
đẹp như các vì tiên nữ trong câu chuyện thần 
thoại! Trong thế gian nầy không có chi mà tôi 
yêu quí bằng đôi mắt ngọc của cô. 

Subha thereupon replied— Sư cô Subha trả 
lời: 

You bar the way of a daughter of the Buddha. 
Your yearning for me 1s as foolish and futile 
as treading a dangerous road. Your pinning 
for me 1s as stupid and senseless as leaping 
over Mount Meru or making the moona 
plaything of man. (lt 1s a desire that can never 
be fulfilled): Ông chận đường một người con 
gái của Đức Phật. Ước vọng của ông cũng 
điên rổ và vô ích như dấn bước trên con 
đường nguy hại. Lòng khao khát của ông 
muốn được tôi cũng dại khờ và vô nghĩa như 
muốn nhảy vọt lên đỉnh núi Tu Di, hay mong 
muốn lấy mặt trăng làm món đồ chơi của con 
người. (Là một ước muốn không bao giờ được 
thỏa mãn). 

Nowhere ¡n this wide world is there any 
obJect (animate or Inanimate) that could 
provoke lust in me. I know not what sort of a 
thing lust is. That lust dịd I tear up by the 
roofs by following the Noble Path: Không nơi 
nào trên thế gian nầy có bất luận cái chi (dầu 
vô tri vô giác hay hữu giác hữu tri) mà có thể 
gợi được lòng tham dục của tôi. Tôi không 
biết tham dục là gì. Lòng tham dục ấy tôi đã 
phá tan từ gốc rễ bằng cách vững chắc tiến 
hành trên con đường cao thượng. 

As something discarded to a pit of burning 
coal, as a pot of poison that 1s destroyed, so 
have the fires of my lust been quenched 
forever. I do not know (see) what lust is: Ví 
như vật mình đã vứt bổ trong đống lửa đang 
phừng cháy, như chay thuốc độc đã bị hủy 
diệt, dường thế ấy ngọn lửa tham dục của tôi 


đ) 


©) 


8) 


3407 


đã bị dập tắt vĩnh viễn. Tôi không biết (thấy) 
tham dục là gì. 

Tempt you, 1ƒ possible, some woman who has 
seen clearly with 1nsipht the five 
apgrevafes, or one who has not associated 
with the Buddha. You only harass this nun, a 
nun who has realized the Four Noble Truths: 
Nếu có thể được hãy đi cám dỗ người đàn bà 
nào khác mà chưa từng có đủ sáng suốt để 
trông thấy ngũ uẩn, hoặc người chưa từng 
liên hệ với Đức Phật. Nơi đây ông chỉ khuấy 
rầy người nữ tu, một sư cô đã chứng ngộ Tứ 
Diệu Đế. 

My mindfulness do I properly apply in blame 
and praise, pain and pleasure. Therefore at no 
time does my mind cling to or hanker after 
anythig. Foul 
component things. This I have completely 
comprehended: Trước những lời khiển trách 
và tán dương, trong đau khổ và hạnh phúc, tôi 
luôn luôn giữ chánh niệm. Như vậy không lúc 
nào tâm tôi bám víu hay thèm khát điều chi. 
Tất cả các pháp hữu vi, hiện hữu do duyên 
sanh, đều giả tạm. Tôi đã hoàn toàn thông 
suốt điều nầy. 

lam a disciple of the Buddha, one who 1s free 
from all defiling impulses, bereft of all sordid 
cravings. Riding the chariot of the Noble 
Eighfold Path do I go to Nrvana. Pulled out 
are the arrows of lust. Proceeding to haunts 
that are lonely and serene. I live there In 
solitude taking delight in them (enJoying theIr 
sylvan serenity): Tôi là đệ tử của Đức Phật, 
người đã vượt thoát ra khỏi mọi thúc dục ô 
nhiễm, đã tận diệt mọi ái dục bẩn thỉu đê 
hèn. Lái chiếc xe Bát Chánh Đạo, tôi thẳng 
tiến đến Niết Bàn. Những mũi tên của tham 
dục đã được nhổ ra. Tôi tìm những cảnh 
quạnh hiu cô tịch, đơn độc và thanh khiết để 
thích thú sống một mình (an hưởng thú vui 
của rừng núi). 

Oh, I have seen dolls with limbs gaudily 
pamted, pupets made of wood, all cleverly 
fastened with strings or spindles and made to 
dance in diverse directions: Ôi ta đã thấy 
những đồ chơi hình giả, tay chân sơn phết với 
màu mè rực rỡ và những thằng hình bằng gỗ 
để làm trò chơi múa rối, được nối ráp và 


nof 


are all condiioned and 


h) 


)) 


k) 


Ù 


khéo léo cột với nhau bằng chỉ và có thể 
thong thả nhảy múa theo mọi chiều hướng. 
But once the wood, sfrings and spindles are 
all drawn out, loosened and scattered here 
and there, no dolls and puppets exist any 
more. When will you In which part fix your 
mind?: Nhưng một khi gỗ, chỉ và trục quay 
đều được tháo gỡ hay nới lỏng và bỏ tung 
tóe, món ở đây, món ở kia, thì còn đâu là đồ 
chơi hình giả, đâu là thằng hình múa rối. Có 
nơi nào trong đó mà ông có thể chú tâm đến? 
The body of mine, too, 1s like a doll. Ít ceases 
(O ©xIst wifhout i{s physical organs and 
afttendant attributes. Independence of the 
organs and attibutes no body survives. 
Where will you in which part fix your mind?: 
Cơ thể nầy của ta cũng dường như thằng hình 
gỗ đồ chơi. Nó không còn nữa khi các bộ 
phận vật lý và những phụ tùng của nó không 
còn. Ngoài những bộ phận và phụ thuộc 
không còn người sống nữa. Ông sẽ chú tâm 
vào phần nào? 

Beholding a painting of a woman 1n a fresco 
YOU p€FC€IV€ 1t as a living woman in your 
perverted vision. That perception of yours 1s 
an illusion: Hãy nhìn bức hình vẽ một thiếu 
nữ trên tường, với cái nhìn sai lạc ông sẽ thấy 
đó là một người sống. Sự nhận thấy ấy là một 
ảo ảnh. 

Oh you simpleton! You are blind. Do you 
cling to this body which 1s just froth and 
bubble, as something permanently belonging 
to you? This transitory body which 1s like a 
conjJuror`s trick, a golden tree seen in your 
dream, a silver image shown by a juggler In 
the midst of a crowd?: Này ông, con người 
thiển trí! Con người đui mù. Ông cố bám vào 
thân nầy như vật gì thường còn và thuộc về 
của ông chăng, trong khi nó vốn chỉ là bọt 
bèo và bong bóng? Tấm thân phù du tạm bợ 
nầy tựa hồ như trò chơi của nhà ảo thuật, như 
một cội cây bằng vàng mà ông thấy trong 
mộng, một pho tượng bằng bạc mà nhà ảo 
thuật khéo léo trình bày giữa đám đông, ông 
có luyến ái nó không? 

What 1s this eye but a little ball lodged In the 
fork of a tree, a bubble full of tears, excluding 
slime, a blend of colours, white, black, and 


m) 


6) 


7) 


8) 


3408 


blue, etc., all giving the shape and Image of 
an eye: Mắt nầy chỉ là một hòn bi nhỏ nằm 
trên một nạng cây, một cái bong bóng đầy 
nước mắt và tiết ra chất nhờn, một sự pha 
trộn những màu trắng, đen, và xanh, vân vân, 
đó là tất cả những gì tạo nên hình dáng của 
mắt. 

Subha was attached to nothing, she had no 
clinging for her eyes. So she, so lovely to 
those who beheld her, gouged out her eye In 
one sudden spontaneous movement, and gave 
1t to him saying: “Here then 1s this eye, for 
which you hanker. Take it awayl!”: Sư cô 
Subha không còn luyến ái bất cứ thứ gì; cô 
không luyến ái cặp mắt. Do đó trong một 
cảnh tượng rất cảm động, sư cô thình lình hồn 
nhiên móc tròng mắt ra đưa cho tên du đãng 
và nói: “Đây là con mắt, con mắt mà ông 
đắm đuối say mê. Hãy lấy đi!” 

At once the lust in the rake completely 
vanished. Begging her pardon, he declared: 
“O you, holy and immaculate onel May you 
be well! May you recover your sipht! Never 
again wIll I dare to commit such a heinous 
crime: Tức khắc, lòng tham dục của tên du 
đãng tan biến. Xin sám hối với sư cô, chàng 
ta nói: “Ôi, nầy sư cô, bậc thánh thiện và vô 
nhiễm! Ngưỡng nguyện sư cô được an lành! 
Ngưỡng nguyện mắt sư cô được hồi phục! Tôi 
không bao giờ còn dám tái phạm tội ác ghê 
gớm như vậy nữa. 

lt is as 1Ý I have walked Into a blazing flame. 
It 1s as 1f I have embraced a venomous snake. 
What good can accrue by molesting a holy 
one like you? Please do forgive me: Cũng 
dường như tôi đang đi vào một ngọn lửa đang 
cháy đỏ. Cũng giống như tôi đang ôm một 
con rắn độc. Phá khuấy một người hiền lành 
thánh thiện như sư cô thì ích lợi gì? Cúi xin sư 
cô khoan dung tha lỗi cho tôi. 

Delivered from the libertine, the bhikkhuni 
Subha went her way to the Buddha, the 
Supremely Enlightened One. There, gazing 
on the divine resplendent features of the 
Master, her sight was resfored to her in all Its 
glory: Được thoát ra khỏi tay tên du đãng, sư 
cô Subha về hầu Phật, bậc Toàn Giác Tối 


Thượng. Nơi đây, ngưỡng nhìn lên dung nhan 


lộng lẫy của Đức Thế Tôn, nhãn quang của 

sư cô liền được hổi phục trong tất cả tình 

trạng rực rỡ vinh quang của nó. 
Verses for Transfering Meri(: See Verse of 
Dedication. 
Verses of Universal Worthy Bodhisattva: Kệ 
Phổ Hiền Bồ Tát. 
Version (n): Văn bản. 
Vertical board: Bức liễn (câu đối dọc theo cột 
nhà). 
Verfically preach and horizontally preach: 
Hoành Thuyết Tung Thuyết —To preach without 
restriction in any direction— Thuyết pháp vô ngại. 
Verula (skt): Name of a Buddhist place in west 
India. According to Prof. Bapat in The Twenty- 
Five Hundred Years of Buddhism, at Verula 
(Ellora) most wonderful caves ¡in the world can be 
found, mountains cut into colossal sanctuaries. Of 
the thirty-four caves, the twelve to the south are 
Buddhist while the remaining are Brahmanical or 
Jaina. The Buddhist caves are the earliest, dating 
from 450 to 650 A.D. The entrance to the hall lies 
through a large open court. In the cave named 
Visvakarma, there 1s a huge Image of the Buddha, 
flanked by attendants and heavenly detties, 1s 
seated on a lion throne 1n a proJecting arch of the 
stupa. There are a number of Buddha and 
Bodhisattva images—Đjịa danh Phật giáo ở vùng 
tây Ấn Độ. Theo Giáo sư Bapat trong Hai Ngàn 
Năm Trăm Năm Phật Giáo, tại Verula có thể tìm 
thấy những hang động đẹp nhất thế giới, những 
hòn núi được đục thành những Thánh điện đồ sộ. 
Trong số ba mươi bốn hang, có mười hai hang ở 
phía nam là của Phật giáo, số còn lại thuộc Bà 
La Môn giáo hay Kỳ Na giáo. Các hang của Phật 
giáo là những hang có trước tiên, có niên đại từ 
năm 450 đến 650. Lối vào đại sảnh đi qua một 
sân lộ thiên rộng. Trong hang Visvakarma có một 
tượng Phật lớn với các thị giả và thiên thần đi 
kèm được đặt trên tòa sư tử ở một vòng cung nhô 
ra cửa ngọn tháp. Tại đây còn có một số tượng 
Phật và tượng Bồ Tát khác. 
Very advaneed: Rất tiến bộ. 
Very beautiful: Diễm tuyệt. 





Very beginning: From or before—Vô thủy dĩ 
lại. 
Very cruel: Monstruous—Đại ác. 


3409 


Very expensive food items: Sơn hào hải vị— 
Delicacies from the hills and the seas. 

Very high: Cao xa—Far-reachine—Exalted. 
Very just: Chí công. 

Very learned: Extensively read—Học rộng 
(quảng bác). 

Very light: Nhẹ Bổng. 

Very miserable existence: Cuộc sống vô cùng 
khổ sở (Sinh vô gia cư, tử vô địa táng)— 
Homeless while alive and bereft of a burial plot 
on his death. 

Very pious: Chí hiếu. 

Very pious to one?s parents: Đại hiếu. 

Very precious sandalwood: Kalanusarin 
(sk)—Kiên hắc chiên đàn (một loại gỗ chiên đàn 
đen thật quý hiếm). 

Very rational: Rất hữu lý. 

Very reluctant: vạn bất đắc dĩ. 

Very remote place: Thâm sơn cùng cốc (Sơn 
cùng thủy tận). 

Very short instant to live: Khoảnh Khắc Của 
Sự Sống—See Momentariness of existence. 

Very sincere: Chí tình. 

Very sophisticated: Rất tỉnh vi. 

Very strong wind: Lam phong (gió thật mạnh). 
Very wicked: Pàpiyàn (skÙ—The Evil One— 
The Murderer Màra; because he strives to kill all 
øoodness——Ác ma—Ba tuân. 

Vesa (skt: Tỳ Xá The third caste of farmers 
and traders in India—Giai cấp nông dân và 
thương nhân ở Ấn Độ. 

Vesak (skt): Buddha's Bính Day—Ngày Phật 
Đản Sanh (Lễ Phật Đản)—-For the Buddhist 
communrty, the most Important event of the year 
1s the celebration of the birth of the Buddha. It 
falls on the full-moon day in May. This occasion 1s 
observed by millions of Buddhists throughout the 
world. It is called Vesak in Sri Lanka, Visakha 
Puja in Thailand. On this day, Buddhists in some 
counftries like China and Korea would take part In 
the ceremonial bathing of the Buddha. They pour 
ladles of water scented with flower petals over a 
statue of the baby Buddha. This symbolizes 
purifying their thoughts and actions. The temple 
are elegantly decorated with flowers and banners; 


the altars are full of offerings. Vegetarian meals 
are provided for all. Captive animals, such as 
birds and turtles, are set free from their cages. 
This is a very joyous day for everyone—Đối với 
cộng đồng Phật giáo, ngày lễ quan trọng nhất 
nhất là ngày lễ Phật Đản. Đó là ngày trăng tròn 
tháng năm (dương lịch). Hằng triệu người trên thế 
giới cử hành lễ Phật Đản. Ngày này được gọi là 
ngày Vesak tại xứ Tích Lan, ngày Visakha PuJa 
tại Thái Lan. Vào ngày này, Phật tử tại vài xứ 
như Trung Hoa, Đại Hàn tham dự vào lễ “Tắm 
Phật.” Họ rưới nước thơm vào tượng Phật Đản 
Sanh. Việc này tượng trưng cho thanh tịnh nơi tâm 
ý và hành động. Chùa viện đưôc trang hoàng 
bông hoa cờ phướn; trên bàn thờ đây lễ vật cúng 
dường. Những bữa cơm chay được dọn ra cho mọi 
người. Người ta làm lễ phóng sanh. Đây được 
xem như là ngày thật vui cho mọi người. 

(A) According to the Theravada tradition, the 
Buddhas Binh Day, perhaps on the 4° 
month, g" day; however, all Buddhist 
countries observe the Eull Moon Day of the 
Lunar month of Vaisakha (April-May) as 
Buddha Birth Day Anniversary. This is one of 
the major festivals of Buddhism because most 
Buddhist countries celebrate the day on which 
the Buddha was born, attained awakening, 
and passed into nirvana—Theo truyền thống 
Nguyên Thủy, ngày Phật Đản sanh, có lẽ 
vào ngày mồng § tháng 4; tuy nhiên, tất cả 
các nước theo Phật giáo lấy ngày trăng tròn 
tháng tư làm lễ kỷ niệm. Đây là một trong 
những ngày lễ quan trọng nhất của Phật giáo, 
vì ngày đó vừa là ngày Đức Phật đản sanh, 
thành đạo và đạt niết bàn. 

According to the Mahayana tradition, the 
month corresponding to April-May, on the 
Full Moon day of which ¡1s celebrated the 
Bth, Renunciation, Enliphtenment and 
Parmrvana of the Buddha. The Vesak 
celebration consists of the presenfation of the 
teaching, contemplation of the life of Buddha, 
the  process the 
Furthermore, Vesak festival goes beyond 
mere hirtorical commemoration; It Is a 


(B) 


around secred  sites. 


reminder for each of us to strIve to become 
enlightened—Theo truyền thống Đại Thừa, 
ngày rằm tháng tư là ngày mà các nước theo 





3410 


truyền thống Phật giáo tổ chức ngày lễ kỷ 
niệm Phật Đản sanh, xuất gia, thành đạo và 
nhập Niết bàn. Lễ Vesak gồm có một thời 
giảng pháp, một buổi quán niệm về cuộc đời 
Đức Phật, các cuộc rước xung quanh nơi thờ. 
Ngoài ra ngày Vesak còn là dịp nhắc nhở 
chúng ta cố gắng đạt tới Đại giác. 
Vesakha (skÐ: Vesak (p—Ngày trăng tròn tháng 
tư—Ngày Phật Đản sanh, Thành Đạo và Nhập 
Niết Bàn. 
Visakha Puja: Buddha's Birth Day—See Vesak. 
Vessantara đJataka (skÐ: One of the most 
popular canonical texts in contemporary 
Theravada Buddhist countries, which tells the 
story of Prince Vessanfara (Ideal Action) of S1vI, 
who 1n his next rebith became Sakyamuni 
Buddha. In his penultimate (âm áp chót) lifetime 
before the attainment of buddhahood, Vessantara 
perfected the quality of generosity. The text 
begins with his gIft of royal elephant with magical 
rain-making powers to a neighboring kingdom that 
1s caupht in a droupht. Following this, his subJects 
expel him from the kingdom, and he goes Into the 
wilderness with his faithful wife and two children. 
After they build a simple Jungle hut, Indra appears 
1n disguise and requests his wIfe, and he gives her 
up. After this a greedy brahman named Jujaka 
asks that he give his children to be his servants, 
and he agrees to this also. When he has gIven up 
everythmng, the gods and hs 
pOSssessions, family, and kinegdom are restored to 
him. The story ¡is thought to provide a heroic 
paradigm of generosity perfected to its highest 
degree, and 1t 1s performed all over the Theravada 
world every year—Một trong những kinh điển 
đương thời phổ cập nhất của các xứ theo Phật 
giáo Nguyên Thủy, kể về câu chuyện của Thái tử 
Vessantara của xứ Sivi, người mà kiếp tái sanh 
làm Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Trong kiếp áp 
chót trước khi thành Phật, Thái tử Vessantara đã 
toàn thiện phẩm chất bố thí của ngài. Kinh bắt 
đầu với món quà voi hoàng gia với khả năng làm 
mưa cho quốc gia láng giểng trong cơn hạn hán. 
Sau đó dân nước ngài đuổi ngài ra khỏi xứ, và 
ngài đi vào nơi hoang dã với một người vợ và hai 
con hết lòng với ngài. Sau khi dựng lên một căn 
chòi đơn sơ trong rừng, vua trời Đế Thích xuất 
hiện giả dạng làm người thường và đòi vợ của 


Intervene 


ngài, ngài từ bỏ vợ. Sau đó một người Bà La Môn 
tham lam tên Jukata đến yêu cầu ngài cho hai đứa 
con để làm đầy tớ, ngài cũng đồng ý. Khi ngài đã 
buông bỏ hết tất cả, nhờ chư thiên can thiệp nên 
tất cả tài sản, gia đình và vương quốc của ngài 
đều được phục hồi. Câu chuyện cho chúng ta thấy 
một cung cách đại hùng trong hạnh bố thí được 
toàn thiện đến cao độ, được thực hành khắp thế 
giới Nguyên Thủy hàng năm. 

Vessavana (p): Vaisravana or Dhanada (skt)— 

Đa Văn Thiên Vương—See Four Heavenly 

(Guardian) Kings. 

Vessel (n): Dụng cụ để chứa đựng. 

Vessel of the Law: Implements 

worship—Pháp khí (những thứ dùng trong việc lễ 

bái). 

Vessel of religion: Đạo Khí—A vessel of 

religion, or the capacIty for Buddhism—Pháp Khí 

hay bậc nhân tài có căn cơ tu hành Phật đạo hay 
có khả năng gánh vác đạo nghiệp. 

Vessel unfit for Buddhism: Phi khí (không 

thích hợp cho Phật giáo). 

Vest (n): Robe—Áo lễ. 

Vestige (n): Dấu tích—Dấu vết—Di tích Chứng 

cớ. 

Vestment (n): Ceremonial robes—Lễ phục. 

Vetala (skÐ): 

l) Vi Đà La: Wei-To, the guardian facing the 
main hall of a temple; the origin of Wei-To 1s 
uncertain—Vi Đà La là vị Vi Đà mặt xoay ra 
chánh điện trong tự viện, không ai biết được 
xuất xứ của Vi Đà Hộ Pháp. 

2) Yếm Đảo Quỷ: A demon appealed in order to 
raise a corpse and with If to cause the death 
of an enemy——Một loài quỷ nhập tràng, hiện 
đến dựng đứng thây ma dậy để sát hại kẻ thù. 

3) An Incantation for raising a corpse and to 
order it to kill another person (this Is an 
heretic Incanfaton): Tỳ Đà La—Mê Đát 
La—Một phép thần chú dựng tử thi dậy và 
sai đi giết người (đây là một thứ thần chú của 
ngoại đạo Tây Thổ). 

Vetter, Tilmann (1937 - ): German buddhologist 

who published a number of influential studies on 

the Epistemological tradiion and on early 

Buddhism. He ¡1s a professor of Buddhology, 

Indiaan philosophy, and Tibetology at Leiden 


used ¡n 





34411 


University. His works Iinclude Erkennisprobleme 

bei Dharmakrri (1964) and The Ideas and 

Meditative Practices of Early Buddhism (1988)— 

Một nhà Phật giáo học người Đức đã xuấ bản một 

số nghiên cứu có ảnh hưởng về truyền thống 

Nhận Thức Luận và Phật giáo buổi sơ khai. Ông 

là giảng sư về Phật học, Triết học Ấn Độ, và Tây 

Tạng học ở trường đại học Leiden. Những tác 

phẩm của ông bao gồm Erkennisprobleme bei 

Dharmakirti (1964), và Những Tư Tưởng Thiển 

Tập của Phật Giáo Buổi Sơ Khai (1988). 

Vexation: Não (phiền muộn)—See Six things 

that defile the pure mind. 

Vexation with others: Não giác—See Eight 

wrong perceptions of thought. 

Vibhaga (skU: Vikalpa (skQ—To differentiate— 

To discern—To discriminate—To distnguish— 

Phân biệt. 

Vibhaga-yoga-sastra (sk0: Phân Biệt Du Già 

Luận. 

Vibhajja-vyakaraniyo-panho (p): Requiring 

an explanaton—Trả lời câu hỏi bằng cách phân 

tích —See Four ways of answering questions. 

Vibhajya (skÐ: Vibhaga, Prativikalpa, or Vikalpa 

(sk)—Phân Biệt—See Vikalpa. 

Vibhajyavadin (skt): Tỳ Bà Xa Bà Đề. 

1) Defender of What Is To Be Differentiated— 
Người bảo vệ cho cái gì phải phân hóa. 

2) Hinayana school that splt off from the 
Sthaviras around 240 BC. The school of 
Vibhajyavadin probably died out by the end 
of the 7 century—Nhánh Tiểu Thừa đã tách 
khỏi Sthavira vào năm 240 trước CN. Phái 
nầy tàn lụi vào thế kỷ thứ VI. 

3) Answerers in detail, Interpreted  as 
discriminating explanation, or particularizing: 
Trả lời chỉ tiết hay Phân biệt thuyết. 

4) Phân Biệt Thuyết Bộ: According to Keith in 
The Dictonary of Chinese-English Buddhist 
Terms, VibhaJyavadins, a school of logIcians. 
lt is reasonable to accept the view that the 
Abhidharma-Pitaka, as we have 1t In the Pali 
Canon, is the definite work of this school. The 
origin of VibhaJjyavadins 1s still obscure. The 
method of particularizaton in dealing with 
questions in debate. Ït 1s sugøested that this 
school was esfablished to harmonize the 


diferences between the Sthaviras and 
Mahsanghikas. The Abhidharma Pitaka as we 
have 1t in Pali Canon 1s the definite work of 
this school —Phân Biệt Thuyết Bộ. Theo 
Keith trong Trung Anh Phật Học Từ Điển, Tỳ 
Bà Xa Bà Đề (Vibhajyacadins) là trường phái 
cho rằng chấp nhận A Tỳ Đạt Ma Luận Tạng 
là hợp lý, vì trong đó chứa cả bộ Tạng Pali. 
Phân Biệt Thuyết Bộ (The Vibhajyavadins) 
và sự khởi thủy của nó hãy còn mù mờ. Phân 
Biệt Thuyết Bộ nầy cho rằng phải bàn luận 
đúng saI. 
Vibhanga (skt): Bộ Phân Tích—Phân Biệt hay 
những tiết mục —Analysis—Divisions—One of 
the books of the Theravadin Abhidhamma PItaka. 
Offering a detailed analysis or classiicaton of 
SIxteen major topics of the Dharma, including the 
skandhas, nidanas, the elements, the faculties, 
mindfulness, boJjhangas, jhanas, and Insight—Một 
trong những bộ sách của Bộ Luận Tạng của 
trường phái Phật giáo Nguyên Thủy. Bộ sách này 
phân tích hay phân loại chỉ tiết 16 chủ để chính 
của giáo pháp, gồm các uẩn, các duyên, các yếu 
tố (đại), các căn, sự chú tâm tỉnh thức, các yếu tố 
giác ngộ, thiển định và trí tuệ—See Theravada 
(V) @). 
Vibharaksita (sk: Vi Sa Lạc Khởi Đa— 
Asoka”s queen—Vị Hoàng Hậu của vua A Dục. 
Vibhasa (sk): Tỳ Bà Sa— Đề Bà Sa—Tỳ Bà 
Thi _Tỳ Phả Sa—Ty Bà Sa— Quảng Thuyết— 
Thắng Thuyết—D¡ Thuyết (Tỳ có nghĩa là 
“Quảng, Thắng, DỊ?” Bà Sa có nghĩa là 
“Thuyết)—Vibhasa means option, alternate, 
wider Interpretation, or different explanation. 
**See Vibhasa-sastra. 
Vibhasa-sasra (skQ: Bà Sa Luận —An 
abbreviation of the tile of the Abhidharma 
Mahavibhasa-sastra—Tên gọi tắt của Bộ Luận A 
Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa—Tỳ Bà Sa Luận—A 
phiosophical  treatise by Katyayaniputra, 
translated Into Chinese by Sanghabhuti around 
383 A.D. According to Prof. Junjiro Takakusu In 
the Essentials of Buddhist Philosophy, probably in 
the second century A.D., whether before or after 
the Buddhist Council of King Kaniskaˆs reign, we 
cannot tell, a great and minute commentary 
Sastra compiled on 
Katyayaniputras work. The word “Vibhasa” 


named — Vibhasa WaS 


3412 


means an extreme annofation or various Opinions, 
and this tile Iindicates that many opinions of the 
time were gathered and criticized in detail and 
that some optional ones were selected and 
recorded. The main object of the Vibhasa 
commenfary was to transmit the correct eXposition 
of the Abhidharma School which has since then 
come to be called the Vaibhasika School —Bộ 

Kính Luận do Thi Đà Bàn Ni soạn, được ngài 

Tăng Già Bạt Trừng dịch sang Hoa ngữ vào 

khoảng năm 383 sau Tây Lịch. Theo Giáo Sư 

Junjiro Takakusu trong Cương Yếu Triết Học Phật 

Giáo, có lẽ vào thế kỷ thứ II sau Tây Lịch, trước 

hay sau cuộc kiết tập kinh điển của triều đại Ca 

Sắc Nị Ca, chúng ta không thể nói được, một sớ 

giải vĩ đại và chi li mệnh danh Tỳ Bà Sa Luận 

(AIbhasa-sastra) được tập thành dựa trên tác 

phẩm của Ca Đa Diễn Ni Tử. Từ ngữ “Vibhasa” 

có nghĩa là “Quảng diễn,” hay những “Dị kiến,” 
và tiêu để nầy tỏ ra rằng nhiều quan điểm của 
thời ấy được tập hợp và phê bình chi tiết, và một 
vài quan điểm riêng tư được tuyển chọn và ghi 
chép lại. Mục đích chánh của luận Tỳ Bà Sa là 
lưu truyền lời trần thuật chính xác của trường phái 

A Tỳ Đàm, từ đó trường phái nầy mới được gọi là 

phái Phân Biệt Thuyết (Vaibhasika). 

Vibhava (p): Sự vô sanh—Non-birth. 

Vibhavana (skt): Biệt Cảnh Tâm Sở. 

I) Biệt Cảnh Tâm Sở—Từ dùng đối lại với 
“Biến Hành Tâm Sở”—The ideas or mental 
states, which arise according to the varlous 
objects or conditions toward which the mind 1s 
directed (f toward a pleasing object, then 
desire arises)—Ý tưởng hay tình trạng tâm 
thần khởi lên do những đối tượng hay điều 
kiện khác nhau mà tâm được hướng về, chứ 
tâm sở không tự dấy lên với tất cả các cảnh 
(nếu tâm hướng về một đối tượng lý thú thì 
dục vọng khởi lên). 

2) Clear perception: Thiện Tri—Nhận biết rõ 
ràng. 

Vibhava-tanha (p): Vô hữu ái—Craving for 

extinction—Craving for self-annihilation—Luyến 

ái trong sự vô sanh—Ham muốn tự diệt độ—See 

Three dharmas (XIV) (A), and Three kinds of 

craving (D) (A). 

Vibhavatrsna (skt): Craving for annihilation— 

Huỷ ái (lòng ham muốn tự mình hủy diệ0). 


Vibhaya (skU: Vibhaga, Vibhajya, Prativikalpa, 
or Vikalpa (sk—Biện biệt—See Vibhajya. 
Vibrate (v): Shake—Rung động. 

Vibration: Sự rung động. 

Vicakha (skt): Bà Tỳ xá khư (được Phật phong 
chức Thông Nhơn/thông tín viên). 

Vicara (p & skt): Tư—Correct Examination—Tư 
hay cứu xét chính chắn làm cho tâm tánh yên 
ổn—Tứ hay Sát. Một khía cạnh của sự định tâm 
bao gồm tâm "chà xát" trên đối tượng. Yếu tố thứ 
hai trong tầng thiền định đầu tiên—See Fifty-one 
Dharmas Interactive with the Mind. 
Vicara-parapraneya (sk0: Tự GiácTo examine 
with one”s own Intelligence, not depending upon 
another—Quán sát bằng cái trí của chính mình 
chứ không dựa vào kẻ khác. 


Vicara-Vitakka (skt & p): Tỳ Giá La— 
Sustained applicatlon—Sắát. 

(A) Vicara (skt)—Sát: 

l) The word ““vicara” usually means 


“examination,” but in Abhidharma 1t signifies 
the “susfained application” of the mind on the 
obJect. Whereas “vitakka” 1s the directing of 
the mind and is concomifants towards the 
obJect, vicara 1s the continued exercise of the 
mind on the object: Danh từ “Sát” có nghĩa là 
quan sát hay dò xét. Trong A Tỳ Đạt Ma 
Luận (Vi Diệu Pháp), “Sát” có nghĩa là “liên 
tục đặt tâm trên đối tượng.” 

2) Applied attention, immterpreted as pondering, 
Invesfigating; the state of mind in the early 
stage of dhyana meditation. According to 
Keith m The Dictionary of Chinese-English 
Buddhist Terms, Vitarka 
atfention, or cognition 1n initial application, 
search, or Inquiry; in contrasted with Spying 
out, or careful examination—Tầm hay trạng 
thái tâm trong giai đoạn đầu thiền định. Theo 
Keith trong Trung Anh Phật Học Từ Điển, Tỳ 
Đát Ca có nghĩa là “Tầm”, hay tìm hiểu một 
cách hời hợt; đối lại với “Tư” có nghĩa là 
quan sát kỹ lưỡng. 

3) In practicing meditation, “vicara” serves fo 
temporarily inhibit the hindrance of doubt: 
Trong thực tập thiền, thì “Sát” giúp tạm thời 
khắc phục hoài nghĩ. 

(B) Vitakka (sk)—Tầm: 


means Initial 


3413 


1) Vitakka 1s like a bird”s spreading out 1fs wings 
to fly, vicara 1s like the bird”s gliding through 
the air with outstretched wings: “Tâm” tựa 
như con chim đang xoải cánh rộng ra để bay, 
còn “Sát” thì tựa như con chim đang bay lượn 
trên không trung với đôi cánh xoải rộng. 

2) “Vitakka” 1s like a bee”s diving towards a 
flower, vicara 1s like the bee”s buzzing above 
the flower: “Tầm” tựa như con ong bay hướng 
về cánh hoa, “Sát” tựa như con ong đang bay 
lượn trên hoa. 

Vicaraparapraneya (skt): Tự Giác. 

l) To examine with one”s own ¡intelligence, not 
depending upon another: Quán sát bằng cái 
trí của chính mình chứ không dựa vào kẻ 
khác. 

2) Buddha's own or natural enlightenment: Sự 
giác ngộ của Đức Phật —Apperception. 

Vicaro (p): Sustained applicaton—Sát—See 
Vicara-vitakka, and FIfty-two mental stafes. 
Viee (a & n): Điều xấu ác—Điều gian ác. 
Vice Rector: Vice Chancellor of a University— 
Phó Viện Trưởng. 
Viceroy: Vice King—Phó Vương. 
Viceroyalty: Chức phó vương. 
Vichavapura (sk): Tỳ Chiêm Bát Bổ La— 
According to Eitel in The Dictionary of Chinese- 
English Buddhist Terms, Vichavapura, the ancient 
capital of Sindh—Theo Eitel trong Trung Anh 
Phật Học Từ Điển, Tỳ Chiêm Bát Bổ La là kinh 
đô cổ của xứ Sindh. 
Vici (skt): Nghi Cái —The overhanging cover of 
doubt, which prevents sentient beings from seeing 
and practicing good deeds, one of the five covers 
or mental and moral hindrances—Tánh hay nghi 
hoặc che lấp mất tâm thức, khiến không thấy 
được chân lý, không thực hành được thiện nghiệp, 
đây là một trong năm triển cái. 

Vicichtatcharika (skÐ: Thượng hạnh Ý Bồ Tát. 

Vicikiccha (p): Doubt Hoài nghi—Nghi kiết sử. 

I1) The fetter of doubt—Hoài nghi —Nghi kiết 
sử—Tâm mệt mỏi vì phân vân không quyết 





và ức đoán. Chướng ngại thứ năm trong năm 
chướng ngại. Đạo binh ma thứ bảy trong mười 
đạo bình ma—See Three dharmas (XV), 
Seven defilements, Ten armies of mara, and 
Fifty-two mental stafes. 


2) Vichikiccha 1s a Pali term, a combination of 


&ự199 
, 


vử, means without; and “cikiccha” means 
medicine. One who suffers from perplexIty 1s 
really suffering from a dire disease, and 
unless he sheds his doubts, he will continue to 
worry over and suffer from this Illness. As 
long as man 1s subject to this mentfal itch, this 
sitting on the fence, he will continue to take a 
skeptical view of thíngs which 1s most 
detimental to mental abilfty to decide 
anything definitely; 1t also includes doubt 
with regard to the possibility of attaining the 
Jhanas—Vichikiccha là từ Nam Phạn (Pali) là 
phối hợp của “Vi”, có nghĩa là không, và 
“cikiccha” có nghĩa là thuốc chữa. Thật vậy, 
một người ở ở trong tình trạng hoài nghi thật 
sự là một con người đang bị một chứng bệnh 
tàn khốc nhất, trừ khi anh ta buông bỏ mối 
hoài nghi của mình, bằng không anh ta vẫn 
phải tiếp tục lo âu và đau khổ về chứng bệnh 
tàn khốc nầy. Bao lâu con người còn phải 
chịu tình trạng khó chịu tỉnh thần nầy, tình 
trạng lưỡng lự không quyết đoán được nầy, 
con người ấy sẽ vẫn tiếp tục có thái độ hoài 
nghi về mọi việc mà điều nầy được xem là 
bất lợi nhất cho việc tu tập. Các nhà chú giải 
giải thích tâm triền cái nầy như là sự không 
có khả năng quyết định điều gì một cách rõ 
rệt, nó cũng bao gồm cả sự hoài nghi về khả 
năng có thể chứng đắc các thiển nữa. 
Vicikitsa (skt) Vichikitsa (p): Hoài nghi (nghi 
nghĩa là không tin hay không quyết định được)— 
Doubt—Septc doubt—Uncertainty—Doubt, as 
wavering uncertainty, a hindrance and fetter to be 
removed. One of the mula-klesa, or root causes of 
suffering. Skepticism, one of the five hindrances 
one must eliminate on entering the steam of 
saints—Một trong những căn bản phiền não gây 
ra đau khổ. Một trong năm chướng ngại mà người 
ta phải trút bỏ trên đường nhập Thánh —See 
Fifty-one Dharmas Interactive with the Mind, and 
Seventy-five dharmas of the Abhidharma Kosa. 
Vicious (a): Xấu ác. 
The vicious (n): Kẻ độc ác. 
Vicious karma: Ác nghiệp. 
Vicious mỉnd: 
Unwholesome mind. 


Tâm Bất Thiện—See 


5414 


Vicious thief: oán tặc. 
Vicissitudes of life: Việc đời thay đổi (Tang 
điển biến vi thương hải)—A field of mulberry can 
turn Into a sea. 
Vicitratva  (skÙ: (sk)—Chủng 
Chủng—Nhiều loại hay đa dạng—Multiplicity— 
Manifoldness—Multitudinousness. 
Victim (n): Nạn nhân—Vật hy sinh. 
Victor: Thắng Sĩ—One keeps the 
commandmentse—Kẻ chiến thắng, ý nói người 
tinh chuyên giữ giới. 
Victorious (a): Jina (skt)——Chiến thắng. 
Victorious In Battle Buddha: Phật Đấu Chiến 
Thắng. 
Victorious King Wisdom-Banner Buddha: 
Phật Huệ Tràng Thắng Vương. 
Victorious mỉnd: Thắng Tâm—The mind that 
carries out the Buddhist discipline—Tâm chiến 
thắng, hay tâm tinh chuyên hành trì theo giới luật 
nhà Phật. 
Victorious stages: Thắng xứ ——There are eight 
ViCfOrious sfages or deprees in medifation for 
overcoming desire, or at(chment to the world of 
sense—Có tám giai đoạn chiến thắng trong thiển 
định nhằm giúp hành giả vượt thắng dục vọng và 
luyến chấp của thế giới giác quan—See Eight 
Victforious stages and Eight liberations. 
Victorious vehicle: Thắng Thừa—Đức danh của 
Đại Thừa (theo Kinh Hoa Nghiêm, vượt qua nhị 
thừa là Đại Thừa, Đệ Nhất Thừa, Thắng Thừa, 
Tối Thắng Thừa) The Mahayana. **S$ee 
Mahayana. 
Victory without a fipght is the best of all 
strategies: Bất chiến tự nhiên thành (không đánh 
mà thắng là chiến lược tối ưu). 
Vidagdhakas (skU: Contemplate on the bones 
reduced to ashes—Quán tro còn lại— Tưởng 
xương tiêu mụt theo thời gian, nay chỉ còn trơ lại 
một nhúm tro—See Nine types of meditation on 
COFpSe. 
Vidana (sk0: Tự Thuyết —See Twelve sutras. 
Videha (skt): Tỳ Để Ha—Phật Đề Ba—Phất Ư 
Đãi. 
1l) An Purvavideha, the 
continent east of Mount Meru: Tên gọi tắt 


Vicitrata 


who 





abbreviaton for 


của Đông Đại Châu, lục địa nằm về phía 
đông của núi Tu Di. 

2) According to Eitel in The Dictionary of 
Chinese-English Buddhist Terms, Videha 1s 
another name for Vaisali and the region near 
Mathava: Theo Eitel trong Trung Anh Phật 
Học Từ Điển thì Tỳ Để Ha là một tên gọi 
khác của thành Tỳ Xá Lê và vùng phụ cận 
Mathava bây giờ. 

Vidhiyate (skÐ: Sắp xếp——To arrange. 

Vidhu (skt): Ba Nô—Mặt trăng—The moon. 

Vidudabha (skt: Thái Tử Lưu Ly—Tỳ Lưu 

Ly—Two years before the Buddha”s passing, his 

clan met with a great misfortune. Vidudabha, a 

son of King Prasenajit of Kosala and of the 

daughter of one of the Sakya raJas, was 0n a vISIt 
to his mother”s family, where he was insulted for 
his low birth. Enraged, he vowed to take revenge 
on the Sakya. Undeterred by the exposftulations of 
the Buddha, he, after, the death of his father, 
marched against Kapilavastu and put to the sword 
the whole Sakya clan. According to Buddhist 
legends, Kosala was a large kingdom In Northern 

India with strong military might. Before he took 

refuge In the Buddha, King Prasenajit of Kosala 

had gone to the neighboring state of Kapilavastu 
to seek a bride among the Sakya clan. The Sakya 
clan looked upon 1tself as the superior clan and 

relucfantly passed off ther maid Mallika as a 

princess for the marriage. King Prasenajit loved 

Mallika deeply. She bored him Prince Vidudabha. 

When the Prince was eipht years old, he once 

went to Kapilavastu to play and to tour the newly 

completed lecture hall. The Sakya clan despised 
the Prince as being born of a maid and ridiculed 
him, thus sowing the seeds of feud and vendetta. 

After King Prasenajit died, the Prince ascended to 

the throne as King Vidudabha. In revenge of the 

ealier contempt, the King sent troops across the 
border. To rescue the Iinnocent Sakya clan from 

this disasters, the Buddha, sat quietly under a 

withered, wattng for King Vidudabha to arrive 

with his troops. As expected, King Vidudabha 
passed by with his army. When he saw the 

Buddha, he had to dismount to greet the Buddha, 

and asked: “Why do you choose to sit and 

meditate under a withered tree?” The Buddha 

replied: “This is a very good. The shade of a 


3415 


relative°s clan 1s better than other shades. The 
Buddha”s moved king Vidudabha 
deeply. He immediately ordered a retreat of his 
troops. The fire of war were extinguished for the 
time being. However, King Vidudabha could not 
dimiss the feeling of enemy. He led troops for yet 
another fipht. Along the way, he again met the 
Buddha and was persuaded to withdraw his troops. 
This happened three times. However, eventually 
Kíng Vidudabha”s troops ¡invaded and seized 
Kapilavasftu, ready to massacre the people in the 
city. Maudgalyayana was compassionate and was 
moved to wield his supernatural powers. He 
collected 500 outstanding talents from among the 
Sakya clan in his begging bowl In order fo Save 
them. But later, when he reopened the bowl, he 
found that they had all turned ¡nto blood. King 
Vidudabha entered the city and captured thirty 
thousand military and civilian personnel. He 
planned to bury them alive from the waist down 
ino the ground, and then sen( elephants to 
trample them to death. Mahanaman, son of King 
Amrtodana, cousin of the Buddha and uncle of 
King Vidudabha, had succeeded to the throne as 
King of Kapllavastu. He ruled his kingdom well 
with loving kindness. For the sake of saving lives, 
King Mahanaman begged of King Vidudabha to 
let him dive to the bottom of the River, and before 
he came out of the water, to allow the thirty- 
thousand captives run for their lives. As to those 
who could not escape they would remain at the 
victors disposal. King Vidudabha thought to 
himself, “No matter how good you are at diving, 
you could not be under the water until all the 
thirty-thousand have escaped!” So he agreed. 
After the thirty-thousand people has all fled the 
city, King Mahanaman was still underwater. King 
Vidudabha then sent his men diving 1nto the river 
to find out why. In fact, King Mahanaman had tied 
his hair to the roots of trees at the bottom of the 


Sftatement 


river and held rocks with his two hands. He had 
courageously given up his own preclous life to 
save his subJects. King Vidudabha occupied the 
kingdom of Kapilavastu, but shortly afterwards, 
the palace was on fire. Both he and his beloved 
concubines were not be able to escape because 
they were soundly sleeping. All of them were 
burned to death. It clearly showed the certainty of 


cause and consequence—Hai năm trước khi Đức 
Phật nhập Niết Bàn, dòng họ của Ngài đã gặp 
một tai biến lớn. Tỳ Lưu Ly là con trai của vua Ba 
Tư Nặc, nước Kiểu Tất La và con gái của một 
trong các vị thân vương của dòng họ Thích Ca, về 
thăm quê ngoại. Tại đây, Tỳ Lưu Ly bị làm nhục 
vì là con của một dòng dõi thấp hèn. Căm tức 
trước sự mạ nhục này Tỳ Lưu Ly nguyễn sẽ trả 
thù dòng họ Thích Ca. Sau khi vua Ba Tư Nặc qua 
đời, mặc dù Đức Phật đã can gián, Tỳ Lưu Ly vẫn 
cất quân đánh thành Ca Tỳ La Vệ và giết hết 
toàn bộ dòng họ Thích Ca. Theo truyền thuyết 
Phật giáo, Kiểu Tát La là một nước lớn với binh 
hùng tướng mạnh. Vua Ba Tư Nặc khi chưa quy-y 
đầu Phật, từng qua cầu hôn vương tộc Thích Ca 
của nước Ca Tỳ La Vệ. Vương tộc Thích Ca tự 
cho mình là một chủng tộc ưu tú, nên cực chẳng 
đã đem thị nữ Mạc Lợi, nhận làm công chúa, gả 
cho vua Ba Tư Nặc. Mạc Lợi rất được vua Ba Tư 
Nặc sủng ái. Nàng sinh thái tử Lưu Ly. Khi thái 
tử được tám tuổi, có đến chơi nước Ca Tỳ La Vệ 
và du lãm sảnh đường mới được khánh thành. 
Vương tộc Thích Ca tỏ ra khinh thị Thái Tử Lưu 
Ly vì do một nữ tỳ sanh ra, nên nói năng vô lễ, sỉ 
nhục đến nỗi Lưu Ly sanh tâm thù hằn sâu đậm 
với triều đại Thích Ca. Sau khi vua Ba Tư Nặc 
chết rồi, Thái tử lên ngôi, đó là vua Lưu Ly. Để 
báo thù mối sĩ nhục, vua cho lệnh phát binh vượt 
qua biên giới. Để cứu dân tộc Thích Ca tránh 
khỏi tai họa. Phật đã tĩnh tọa dưới một gốc cây 
khô chờ quân lính do vua Lưu Ly đi ngang qua. 
Quả nhiên, quân lính của vua Lưu Ly kéo qua, 
nhìn thấy đức Phật, vua không thể không xuống 
ngựa thi lễ và hỏi: “Tại sao Ngài lại chọn ngồi 
dưới cây khô?” Đức Phật đáp: “Nhà vua hỏi thật 
đúng, vì rằng bóng mát của thân tộc còn hơn bóng 
mát khác.” Câu nói của Phật làm cho vua Lưu Ly 
rất cảm động, lập tức ra lệnh lui quân, ngọn lửa 
chiến tranh tạm thời dập tắt. Nhưng mối thù xưa 
của vua Lưu Ly khó tan. Sau đó vua lại xuất binh 
đi đánh dòng họ Thích Ca, trên đường lại gặp 
Phật thuyết phục, vua lại lui binh. Cứ như vậy ba 
lần. Tuy nhiên, cuối cùng rồi quân đội của vua 
Lưu Ly cũng xâm nhập, bao vây nước Ca Tỳ La 
Vệ, tàn sát dân lành. Ma Ha Mục Kiển Liên động 
lòng, vận dụng thần thông cứu 500 người ưu tú 
của dòng họ Thích Ca vào trong chiếc bát, khi sự 
việc đi qua, ông mở nắp bát, tất cả đều hóa thành 


3416 


máu. Sau khi vào thành, vua Lưu Ly bắt sống ba 
vạn quân dân, chuẩn bị đem chôn nửa người, rồi 
cho voi dày. Mahanaman là con của vua Cam Lộ 
Phạn (Anmrtodana), anh họ của Phật và cũng là 
cậu của vua Lưu Ly. Mahanaman kế vị ngôi vua 
nước Ca Tỳ La Vệ, là vị vua lo việc yêu dân rất 
mực từ bi nhân hậu. Để giải cứu sanh linh trong 
thành, vua Ma Kha Nan xin vua Lưu Ly cho nhà 
vua lặn xuống nước, trước khi nổi lên, hãy để cho 
ba vạn người tự do chạy, ai không chạy ra khỏi 
thành mới bị xử tùy ý. Vua Lưu Ly nghĩ thầm: 
“Cho người lặn giỏi thế mấy, cũng không đến 
mức ba vạn người chạy hết.” Nên đồng ý. Ba vạn 
người đã chạy thoát ra ngoài thành mà vua Ma 
Kha Nan vẫn chưa nổi lên. Vua Lưu Ly cho người 
lặn xuống kiểm tra, thì ra vua Ma Kha Nan đã 
buộc tóc mình vào gốc cây dưới đáy nước, hai tay 
ôm lấy cục đá, đã dâng hiến sinh mệnh quí giá 
của mình một cách bi tráng. Vua Lưu Ly chiếm 
đóng nước Ca Tỳ La Vệ, nhưng không bao lâu sau 
bỗng bị hỏa thiêu, nhà vua và cung phi mỹ nữ đều 
bị thiêu rụi trong biển lửa. Quả là quả báo nhãn 
tiễn! 
Vidusha (sktÐ: Người phụ họa làm trò—]ester. 
Vidya (sk): Tỳ Thê_—Minh—Kiến thức— 
Knowledge—Learning—Scholarship— 
Philosophy—A Sanskrit term for “Awareness” or 
“knowledse.” In general, this can refer to: l) 
knowledge or awareness; 2) a field of study of 
sclence; and 3) in the Dzogchen or great 
perfection lineage 1t refers to a primordially pure 
state of awareness that 1s fundamental nature of 
mind, which 1s described as being of the nature of 
pure luminosity—Từ Bắc Phạn có nghĩa là “sự 
tỉnh thức,” hay “kiến thức.” Nói chung, từ này có 
thể chỉ: 1) sự tỉnh thức hay kiến thức; 2) một môn 
học hay khoa học; 3) dòng Đại Toàn Thiện, chỉ 
trạng thái tỉnh thức thanh tịnh buổi hồng hoang, 
đó là bản chất của tâm, được diễn tả như là tánh 
trong sáng thanh tịnh. 

Vidya-carana-Sampanna (sk0: Minh Hạnh 

Túc. 

(A) According to the Nirvana Sutra—Theo Kinh 
Niết Bàn: 

l) Knowledge-conduct-perfect: The unexcelled 
universal enlightenment of the Buddha based 
upon the discipline, meditation and wIsdom—— 
Phổ giác tối thượng của Phật dựa trên giới 


luật, thiển định và trí huệ (giới, định, tuệ). 
Một trong mười danh hiệu Phật. 

2) One ofthe ten titles of the Buddha: Một trong 

mười danh hiệu của Phật. 

According to the Commentarles on the Prajna 

Paramita Sutra—Theo Trí Độ Luận giải thích 

thì Minh Hạnh Túc là đầy đủ tam minh, tam 

hạnh, tam nghiệp: 

I) Three Insiphs: Tam Minh. ** See Three 
1nsights. 

2) Three lines of action that affect karma: Tam 
Hành. ** See Three lines of action that affect 
karma. 

3) Three kinds of karma: Tam Nghiệp. ** See 
Three karmas. 

** See Ten epithets of a Buddha. 
Vidya-matra-siddhi-sutra-Karika (skt: Duy 
thức luận. 

Vidya-raja (sk): Minh Phi. 

l) Another name for dharani as the queen of 
mystic knowledge and able to overcome all 
evil: Một tên khác của Đà La Ni. Vị hoàng 
hậu có kiến thức kỳ diệu, có thể vượt qua 
mọi ác nghiệp. 

2) The female consorfs shown In the mandalas: 
Bậc tôn nữ làm bộ chủ phối ngẫu trong các 
hộ Mạn Đồ La. 

Vidya-sadaksari (skt: Six syllable philosophy. 

Vidya-urna (p): Thiên nữ Bạch hào. 

Vien Chieu Zen Master: Viên Chiếu Thiển 

Sư—Zen master Yien-Zhao was one of the mosf 

famous Vietnamese Zen masfers during the Ly 

dynasty. He was from Long Đàm, North Vietnam. 

He lef( home and became a disciple of Zen 

Master Định Hương ¡in Tiêu Sơn hamlet. He 

stayed there to serve his master for several years. 

Later he went to Thăng Long Citadel to buïild a 

temple named Cát Tường. He stayed there to 

expand the Buddha Dharma for many years. He 
composed “BhaishaJya-Guru”s Twelve Vows.” He 
was also the author of this famous poem——Thiển 

Sư Viên Chiếu là một trong những thiển sư nổi 

tiếng của Việt Nam thời nhà Lý, quê ở Long 

Đàm, Bắc Việt. Ngài xuất gia và trở thành đệ tử 

của Thiền sư Định Hương tại ấp Tiêu Sơn. Ngài ở 

lại ấp nầy phục vụ Thầy trong nhiều năm. Sau đó 

ngài đi Thăng Long khai sơn chùa Cát Tường. 


(B 


` 


3417 


Ngài trụ tại Cát Tường để chấn hưng và hoằng 
dương Phật giáo trong nhiều năm. Ngài đã soạn 
quyển “Dược Sư Thập Nhị Nguyện.” Ngài cũng là 
tác giả của bài thơ nổi tiếng sau: 

(Our body 1s like a shaking old wall, 

Pitful people worried about it days in 

and days out. 

If they could hold a mindless atitude of 

no form and no siợn. 

They would no longer worry about form 

and no form, appearance and 

disappearance). 

“Thân như tường bích dĩ đồi thì, 

Cử thế thông thông thục bất bi. 

Nhược đạt tâm không vô sắc tướng, 

Sắc không ẩn hiện nhậm suy vi.” 
He spent most of his life to revive and expand 
Buddhism In North Vietnam. He passed away in 
1090, at the age of 92_—Ngài dành hầu hết đời 
mình chấn hưng và hoằng hóa Phật giáo tại Bắc 
Việt, Ngài thị tịch năm 1090, thọ 92 tuổi. 
Vien Học Zen Master: Viên Học Thiển Sư 
(1073-1136)—A_ Vietnamese Zen master from Tế 
Giang, North Vietnam. He left home and became 
a disciple of Zen Master Chân Không at the age 
of 20. He was the Dharma herr of the seventeenth 
generation of the Vinitaruci Zen Sect. Later, he 
rebuilt Quốc Thanh Temple in Phù Cầm. He spent 
most of his short life to expand Buddhism in North 
Vietnam. He passed away In 1136, at the age of 
36—Thiển sư Việt Nam, quê ở Tế Giang, Bắc 
Việt. Năm 20 tuổi, ngài xuất gia làm đệ tử của 
Thiển sư Chân Không. Ngài là Pháp tử đời thứ 17 
dòng Thiền Tỳ Ni Đa Lưu Chi. Về sau, ngài trùng 
tu chùa Quốc Thanh ở Phù Cầm. Hầu hết cuộc 
đời ngắn ngủi của ngài, ngài hoằng hóa Phật giáo 
tại Bắc Việt. Ngài thị tịch năm 1136 lúc mới 36 
tuổi. 
Vien Minh Temple: Chùa Viên Minh—Name 
of an ancient pagoda located ¡in Bến Tre town, 
Bến Tre province, South Vietnam. It was built a 
long long time ago. The present consfruction 1s 
that of the rebuilding in I95I (completed In 
1959)—Tên một ngôi chùa cổ tọa lạc trong thị xã 
Bến Tre, tỉnh Bến Tre, Nam Việt Nam. Chùa đã 
được xây dựng từ lâu lắm. Kiến trúc chùa hiện 
nay là do đợt trùng tu năm 1951 và hoàn tất năm 
1959. 


Vien Quang To Tong Zen Master: Thiền Sư 
Viên Quang Tổ Tông (1758-1827)—A Chinese- 
Vietnamese monk. His origin was unknown. He 
left home at young age to come to Đại Giác 
Temple to become a monk. Later he received 
complete precepts with Most Venerable Phật Ý 
Linh Nhạc at Từ Ân Temple, and became the 
Dharma herr of the thirty-sixth generation of the 
Linn-Chih Zen Sect, but went to stay at Giác Lâm 
Temple in Gia Định. In 1804, he completed 
rebuilding Giác Lâm Temple in Gia Định. He 
spent most of his life to revive and expand 
Buddhism in the South until he passed away In 
1827, at the age of 70—Thiền sư Viên Quang Tổ 
Tông, người Minh Hương. Quê quán của ngài 
không rõ. Ngài xuất gia lúc tuổi rất trẻ tại chùa 
Đại Giác. Sau đó ngài đến chùa Từ Ân thọ cụ túc 
giới với Hòa Thượng Phật Ý Linh Nhạc và trở 
thành Pháp tử đời thứ 36 dòng Thiển Lâm Tế, 
nhưng sau đó ngài đời về trụ tại chùa Giác Lâm 
Gia Định. Vào năm 1804, ngài hoàn tất trùng tu 
chùa Giác Lâm tại Gia Định. Phần lớn cuộc đời 
ngài chấn hưng và hoằng hóa Phật giáo tại miền 
Nam cho đến khi ngài viên tịch vào năm 1827, 
thọ 70 tuổi. 

Vien Thanh Great Master: Viên Thành Đại 
Sư—Monk Viên Thành whose worldly name was 
Công Tôn Hoài Trấp, was the grandson of Lord 
Nguyễn Phước Bính, the sixth prince of king Gia 
Long. He was born In 1879, left home and became 
a disciple of Most Venerable Viên Giác a the age 
of 15 at Ba La Mật temple. At the age of 20, when 
Master Viên Giác passed away, he took over the 
temple. In 1923, he let his disciple Trí Hiển to 
stay at the temple, then he went to Mount Ngũ 
Phong to buid Tra Am thatched temple to 
cultivate. In the last six years of his life living 
simply at Tra Am, he nurtured his spirit, indulged 
1n meditation, and taught his disciples—Sư Viên 
Thành, thế danh là Công Tôn Hoài Trấp, cháu nội 
của Định Viễn Quận Vương Nguyễn Phước Bính, 
hoàng tử thứ sáu của vua Gia Long. Sư sinh năm 
1879, năm I5 tuổi xuất gia tại chùa Ba La Mật 
với đại sư Viên Giác. Năm 20 tuổi, bổn sư viên 
tịch, sư tiếp tục trụ trì chùa Ba La Mật. Năm 
1923, ngài giao chức trụ trì cho đệ tử là Trí Hiển, 
rồi lên núi Ngũ Phong, lập Tra Am để tu tập. Suốt 


3418 


sáu năm cuối đời ở Tra Am, sư đã di dưỡng tỉnh 
thân, tu trì thiển quán, giáo hóa đồ chúng. 

Vien Thong Temple: Chùa Viên Thông— 
Name of an ancient temple in Huế, Central 
Vietnam. The temple was built by Patriarch Liễu 
Quán in 1697 at Tứ Tây hamlet, An Cựu village, 
on the southwest of Mount Ngự Bình. It is known 
thatin 1741, the patriarch held a precept-affirming 
ceremony here. This fact shows that at that time 
the temple must have been very largee with 
ImpF€SSIV€ Later, the patriarch 
settled at the temple until he passed away in 1742. 
Then the temple was destroyed in the 1780s. It 
was not until I814 that Most Venerable Quang 
Tuấn built a thatched small temple on the old site 
for his worship and lodging here. During the 4” 
year of king Minh Mạngs reign (1823) the temple 
president of the congregation, Thự Quang Hầu 
Tôn Thất Thụ, rebuilt the temple again on a larger 
scale and renamed it Hưng Phước. During the last 
years of king Thiệu TrỊ's reign, the temple was 
once more rebuilt by the 30” prince of king Minh 
Mạng named Quang Ninh Công Miên Bật, but 
later, for lack of caretakers, the temple fell to 
pleces again. lí was not unuil 1881 that prince 
Hường Thiết and a number of courtiers rebuilt the 
temple and restored its name Viên Thông. Eight 
years later, Most Venerable Pháp Lâm Chơn Kim, 
with the help of the kingˆs Mother Từ Dũ, rebuilt 
the temple. In 1966, the temple was rebuilt again. 
Viên Thông temple 1s an ancient temple, and a 
memorial to the founding temple of Patriarch Liễu 
Quán, who had combined two sec(s of Chinese 
Dhyana to create a new Vietnamese Zen secf— 
Tên một ngôi chùa cổ ở Huế, Trung Việt. Chùa 
được Tổ Liễu Quán khai sơn năm 1697 tại ấp Tứ 
Tây, xã An Cựu, phía tây nam chân núi Ngự Bình. 
Năm 1741, tổ đã mở Đại Giới Đàn tại đây. Cho 
thấy chùa nầy có qui mô to lớn vào thời đó với 
pháp khí uy nghi. Sau đó tổ trụ trì tại đây cho đến 
khi thị tịch vào năm 1742. Nhưng cuối năm 1780, 
chùa bị hủy hoại. Mãi đến năm I§14, Hòa 
Thượng Quang Tuấn mới dựng lại được thảo am 
trên nên cũ, làm nơi phụng thờ nương tựa. Năm 
Minh Mạng thứ 4, Hội chủ của chùa là Thự 
Quang Hầu Tôn Thất Thự đã trùng tu và đổi tên 
là chùa Hưng Phước. Những năm cuối đời vua 
Thiệu Trị, hoàng tử thứ 30 con vua Minh Mạng là 


1nstruments. 


Quảng Ninh Công Miên Bật đã trùng tu chùa lớn 

hơn lần nữa, nhưng sau đó vì thiếu người trông 

coi, chùa lại đổ nát. Mãi đến năm 1881, công tử 

Hường Thiết cùng một số quan lại đã tái thiết và 

khôi phục lại tên chùa Viên Thông. Tám năm sau, 

Hòa Thượng Pháp Lâm Chơn Kim với sự hỗ trợ 

của Thái Hậu Từ Dũ đã trùng tu lại chùa. Vào 

năm 1966, chùa được trùng tu lần nữa. Viên 

Thông là một ngôi chùa cổ lưu niệm nơi khai sơn 

của Tổ Liễu Quán, người đã tổng hợp hai thiển 

phái Trung Quốc để tạo thành Thiền phái Liễu 

Quán của Việt Nam. 

Vien Thong Zen Master: Viên Thông Thiển Sư 

(1085-1151)—A Vietnamese Zen master from 

Thăng Long, North Vietnam. He was very 

Iintelligent since his young age. He left home at 

young age and became a disciple of Zen master 

Viên Học at An Quốc Temple. He was the 

Dharma heir of the eiphteenth generation of 

Vinitaruci Zen Sect. In 1112, after rebuilding Diên 

Thọ Temple, King Lý sent an Imperial Order to 

summon him to stay there. In 1130, King Lý Thần 

Tông summoned him to the Royal Palace to 

discuss with him political and foreign affairs. 

Later, he moved to Cổ Hiển, Nam Định to build 

Quốc Ân Temple. He passed away in 1151, at the 

age of 72—Thiển sư Việt Nam, quê ở Thăng 

Long, Bắc Việt. Từ nhỏ tư chất rất thông minh. 

Ngài xuất gia làm đệ tử của Thiền sư Viên Học ở 

chùa An Quốc. Ngài là pháp tử đời thứ 18 dòng 

Thiển Tỳ Ni Đa Lưu Chi. Năm 1112, sau khi trùng 

tu chùa Diên Thọ, vua nhà Lý triệu hồi ngài về 

trụ trì. Đến năm 1130, vua Lý Thần Tông triệu 
ngài vào cung để bàn chuyện chính trị và ngoại 
giao. VỀ sau, ngài dời đến Cổ Hiển, thuộc tỉnh 

Nam Định để xây chùa Quốc Ân. Ngài thị tịch 

tịch năm 1151, thọ 72 tuổi. 

Vietnamese Buddhism: Phật giáo Việt Nam. 

(Œ A brief history of Vietnamese Buddhism: 
Lược sử Phật giáo Việt Nam——Because of ifs 
location at the edge of Southeast Asia and 
boderng on China, 
influenced by both Theravada and Mahayana. 
Buddhism came to Vietnam from a varIety of 
quarters, including China, Funan, Cambodia, 
and form monks who traveled directly from 
India by sea. Buddhism may have been 
introduced to Vietnam by sea as early as the 


Vietnam has been 


3419 


first cenfury. In around the second and the 
thrd century B.C., when numerous Buddhist 
missions were sent abroad by Emperor Asoka 
to disseminate the Buddha's Teachings In 
sụch distant countries beyond the borders of 
India as those in Africa, West and Central 
Asia as well as South East Asia Iincluding 
Malaysia, Burma, Thailand, Laos, Cambodia, 
Champa and Vietnam which was then known 
as Tongkin or Giao Chỉ District (now Bac 
Ninh province). Because of 1fs location at the 
edge of Southeast Asia and bodering on 
China, Vietnam has been ¡influenced by both 
Theravada and Mahayana Buddhism. 
Buddhism came to Vietnam from a varlety of 
quarters including China, EFunan, Cambodia, 
Champa (a lost kingdom in Central Vietnam 
in the 15” century). Until the I1” century, 
Vietnam was stll under Chinese confrol, so 
Chnesểe ¡Influence was so strong on 
Vietnamese sociIety In all aspects, Including 
the spread of Buddhism. By the second 
century, Tongkin already had several famous 
monks, especially Sanghapala. It 1s believed 
that among the three ancIent Buddhist centers 
in East Asia, Lo-Yang, Peng-Ch'eng, and 
Luy-Lau, Luy Lau center In Giao Chi 
(Tongkin) was then the first to be founded 
under the Han Dynasty, around the early first 
century A.D. Luy Lau at that time was the 
capifal of Giao Chi, which was then a Chinese 
colony, was on the main trade route between 
India and China, so before landing in China, 
most pioneer Indian monks landed 1n 
Tongkin. Therefore, Luy Lau became a 
favorable and prosperous resort for Indian 
pioneer missionaries to stay and preach the 
Buddha”s Teachings before continuing theIr 
Journey to the North. And therefore, the 
Order Buddhism of Luy Lau was founded 
even before the ones In Lo-Yang and Peng- 
Ch'eng. According to the document recorded 
in an Anthology of the Most Talented FIgures 
in Ch an Park, our most ancient Buddhist 
literary collecton, Master K*ang Seng HuIi, a 
monk of Sogdian origin, was the first Buddhist 
Master at Luy Lau Center. He was born In 
Tongkin, where he was received into the 


Order of monks afterwards. He became the 
most famous monk who translated a large 
number of Buddhist Canonical books Into 
Chinese and later he visited Nan-King, where 
he built the first temple and preached the 
Dharma. At that time, Luy Lau had more than 
20 temples and 500 monks. It is known that 
the Sutra of the forty-Two Sections appeared 
at Luy Lau In the second century. However, 
Vietnamese Buddhism had not developed 
until 580 when Vinitarucl, an Indian monk, a 
diseiple of the Third Patriarch Seng-Ts°an, 
long before 1ts split into northern and southern 
schools. The first lineage of Vietnamese Zen 
Masters ended with the death of ifs twenty- 
eiphh patriarch ¡in 1216, however, 1s 
infuence continued to be prominent in the 
north (see Tỳ Ni Đa Lưu Chị). The second 
Zen lineage in Vietnam was Initiated by the 
Chinese monk named Wu-Yun-l”ung, a 
disciple of Pai-Zhang. This lineage of Zen 
Masters also died out in the thirteenth 
century, though the school Itself survives. 
Althouph the first two lineages of Zen did not 
survive as lineages, they did lay the solid 
foundations for future Vietnamese Buddhism. 
In the beginning of the tenth century, King Ly 
Nam De opened Dai Viefs Independence. 
He highly honored Buddhism and he offten 
consulted with Buddhist monks and followed 
their advice on natlonal affairs. In the Định 
dynasty (969-981), king Định Tiên Hoàng 
established a State-sponsored Vietnamese 
Sangha and ¡nniiated the practice of 
appoimtng ceminent monks to advisory 
pOsillons at court, offices formerly filled 
exclusively by Confucian scholars. In the 
Eary Le dynasty (981-1009), the first 
complete Chinese Tripitaka was Imported 
from China, establishing the scriptural basis 
of Vietnamese Buddhism. Until the eleventh 
century, present day Vietnam was effectively 
under Chinese confrol, and even after the Ly 
dynasty (1010-1225), China continued to 
exert considerable influence. The Ly dynasty 
spanned the golden age of Vietnamese 
independence. Many Buddhist monks were 
engaged ¡n politics under the Ly Dynasty, 


3420 


such as Ch*an Master Van Hanh (... 1018), 
who made his great contributon to the 
enthroning of King Lý Thái Tổ, the founder 
of Ly Reign, and was later granted the tifle 
“Sangha President.” In 1069, the Ly dynastyˆs 
campaign of southward expansion agaInst 
Champa reached 1ts farthest extent, the 
seventeenth parallel. In the course of this 
campaign, a very significant prisoner of war 
was brought to Thang Long Capital from 
captured Champa territory. This prisoner was 
the Chinesẽe monk Ts°ao-Tang. With the 
song support of king Lý Thánh Tôn (1054- 
1072), Ts°ao-Tang established the Ts'ao- 
Tang Zen lineage (see Thảo Đường). Later, 
the Pure Land sect (from China) gradually 
became prominent ¡in Vietnam and 1t 
maintains to the present day. Besides, most of 
Chinese Buddhist sects were propagated and 
survived in Vietnam. The prosperlty of 
Vietnamese Buddhism reached 1ts heigh 
under the Ly and the Tran Dynasties during 
four centuries. King Ly Thai To and his 
Successors were devout Buddhist supporfers 
and patrons who officially recognized 
Buddhism as a state religion and ruled 
riphteously In accordance with the ten duties 
of a king  They showed ther great 
compassion, loving-kindness and tolerance 
towards ther people, ven criminals, 
prisoners and foreign enemies or rebels. The 
rulers of the Tran dynasty (1225-1400) 
continued to support Buddhism, but 1t also 
experilenced ¡Increasing compettion from 
Confuclans, who gradually replaced 
Buddhists within the royal court. Support for 
Confucianism was accelerated as a result of 
Chinese invasions im I414. Thousands of 
temples were built under the Ly and the Tran 
Dynastes. Under the Tran Dynasty the 
engraving of Buddhist scriptures completed. 
The great task was carrled out by Master 
Phap Loa (1284-1330) and lasted 24 years 
from 1295 to 1319 at Quỳnh Lâm temple 
under the King Tran Anh Tong. By the end of 
the Tran Dynasty, as Confucianists and 
scholars øained their Iinfluence at the royal 
court, Buddhism gradually lost Ifs influence, 


especially after the Invasion of the Ming In 
1414, Đại Việt became a colony of China 
againn. With the policy of assimilating the 
Vietnamese Into Chinese and spreading the 
Confuciansm, Ming rulers oppressed 
Vietnamese Buddhists by consficating most of 
ther Buddhist textbooks, sent them to Chin- 
Lang and destroying a large number of 
temples. Moreover, a laree number of 
talented monks were sent to China in exIle. 
When Vietnam regained 1s independence, 
the influence of Confucianism was still very 
strong 1n the royal court. Fortunately, 
Buddhism had been rooted so deeply in the 
majorty of Vietnamese people and they 
always tred to keep ther faith despite 
Confucianist scholars” strong opposition and 
the kings exclusive orders. In the 16? 
century, during the Trinh and Nguyen 
conflicts, lasting about 300 years, both Trinh 
and Nguyen Lords tried to restore Buddhism. 
Many of them were sincere Buddhists and 
devout patrons of Buddhism. The rulers of the 
Nguyen dynasty tofally reversed the trend of 
supporting of Confucianism to the support of 
Buddhism. In 1601, Lord Nguyen Hoang 
sponsored the consfruction of the famous 
Thien Mu Pagoda in Hue. Especially under 
King Gia Long, King Minh Mang and King 
Thieu Tri, many temples were renovated and 
many more were built. The Nguyen Lords 
and Kings granted many temples a royal 
charter board and approved fax exemptions 
for their farming land. In the 17” century, a 
number of Chinese monks came to Vietnam 
and founded such Ch'an Sects as the Lin-Chi 
Sect and the Tao Tung Sect. They were 
warmlly received by the Trinh in the North. 
The Chan Sect of Truc Lam was also 
restored. At the same time, ¡in the South, the 
Nguyen Lords also heartly welcomed 
numerous Ch'an Masters from China. Many 
Vietnamese famous monks also appeared In 
both the North and the South. However, in the 
second half of the nineteenth century, though 
Buddhism remained popular among the 
masses, but encountered a setback during the 
age of French colonists" domination over 


3421 


Vietnam, they supported Catholicism and 
cruely suppressed Buddhism. The French 
were only expelled in the twentieth century. 
In the 1920s, there was a Buddhist revival in 
Vietnam, and beginning 1n 1931 a number of 
new Buddhist organizatons were founded 
throughout the country. From 1931 to 1934, 
Most Venerable Khanh Hoa headed many 
Vietnamese Buddhist Learning Centers and 
he tried to gradually restore Vietnamese 
Buddhism. In 1948 the United Vietnamese 
Buddhist Associaion was established in 
Hanoi. Many Buddhist magazines and 
translatons were ¡ssued. In Hue, Most 
Venerable Thích Giac Nhien and Upasaka 
Minh Tam Le Dinh Tham have tried their 
best to confribute to the Buddhist restoration 
by preaching the Buddha's Teachings in 
Vietnamese, founding several Buddhist youth 
Organ1zations and translating the Surangama 
Sufra ¡into Vietnamese. In 1951, a National 
Buddhist Conference was held in Hue, aimed 
at unifying all Buddhist associatons and 
reorganizng the Sanghas activiies. lt 
approved the participaton of Vietnamese 
Buddhist ¡in the World Fellowship of 
Buddhists which was founded ¡in Colombo, 
Ceylon In 1950. After 1954, Vietnam was 
divided Into two parts, the Communist North 
Vietnam, under Ho Chi Minh; and the 
Republic of South Vietnam, under Ngo Dinh 
Diem. Because of the political turmoils In 
both North and South Vietnam, Buddhism 
could not been developed as 1t has been in 
some other countries ¡in the region. 
Vietnamese Buddhism was oppressed in both 
North and South Vietnam, the North was 
under the Communist regime, the South was 
under NÑgo Dinh Diem, a Catholic. The power 
of the Sangha In particular, and the power of 
Buddhism In general were demonstrated by a 
decisive role In bringing down the regime of 
President Ngo Dinh Diem in 1963. After 
1963, Buddhism ¡n the South restored with the 
formation of the United Buddhist Order, but 
Buddhism in the North was still quiet with 
limted activiles under the Communist 
regime. After 1975, the Communist Regime 


dominated the whole country. In 1980, the 
government founded another Vietnamese 
Buddhist Congregation. Since then, there 
exIst two Buddhist Congregations in Vietnam. 
NÑo matter what happens, Buddhism always 
has public support and remains deeply rooted 
in Vietnam—Do bởi vị trí nằm bên bờ Đông 
Nam Châu Á và có cùng biên giới với Trung 
Hoa nên Việt Nam đã bị ảnh hưởng bởi cả 
hai tông phái Phật giáo Nguyên Thủy và Đại 
Thừa. Phật giáo đến Việt Nam từ nhiều nơi, 
bao gồm Trung Hoa, Phù Nam, Cao Miên, và 
từ những nhà sư đi đường biển từ Ấn Độ. Phật 
giáo có lẽ đã được đưa vào Việt Nam bằng 
đường biển vào đầu thế kỷ thứ nhất. Vào 
khoảng thế kỷ thứ hai hay thứ ba trước Tây 
lịch, có nhiều phái đoàn Phật giáo được 
hoàng đế A Dục phái ra nước ngoài để truyền 
bá giáo lý của Đức Phật ở những xứ xa xôi, 
vượt xa biên giới Ấn Độ như Phi Châu, Tây 
Á và Trung Á cũng như Đông Nam Á gồm 
các nước như Mã Lai, Miến Điện, Thái Lan, 
Lào, Cao Miên, Chàm và Việt Nam, thời bấy 
giờ có tên là Quận Giao Chỉ (bây giờ là vùng 
tỉnh Bắc Ninh). Vì vị trí Việt Nam nằm bên 
bờ Đông Nam Á Châu và tiếp giáp với Trung 
Hoa, nên Phật giáo Việt Nam đã bị ảnh 
hưởng bởi cả hai nhánh Phật giáo Nguyên 
Thủy và Đại Thừa. Phật giáo đến Việt Nam 
từ nhiều khu vực khác nhau bao gồm từ 
Trung Hoa, từ Phù Nam, từ Cam Bốt, từ 
Champa (một vương quốc ở miễn Trung Việt 
Nam đã mất vào khoảng thế kỷ thứ 15). Mãi 
cho đến thế kỷ thứ II, Việt Nam vẫn còn 
nằm dưới sự đô hộ của người Trung Hoa, nên 
ảnh hưởng của Trung Hoa rất mạnh về mọi 
mặt trong xã hội Việt Nam, bao gồm luôn 
việc truyền bá Phật giáo. Vào khoảng thế kỷ 
thứ hai thì tại Giao Chỉ đã có những vị Tăng 
nổi tiếng, điển hình là ngài Khương Tăng Hội 
(see Khương Tăng Hội). Người ta tin rằng 
trong ba trung tâm Phật giáo cổ đại ở Đông Á 
là Lạc Dương, Bành Thành và Luy Lâu thì 
trung tâm Luy Lâu ở Giao Chỉ là trung tâm 
Phật giáo đầu tiên được thành lập dưới triều 
Hán vào khoảng thế kỷ thứ nhất Tây lịch. 
Thời đó Luy Lâu là thủ phủ của Giao Chỉ, lúc 
bấy giờ là thuộc địa của Trung Hoa. Vì Luy 


3422 


Lâu nằm giữa con đường giao thương Ấn 
Hoa, nên thời đó các nhà sư tiền phong Ấn 
Độ trước khi đến Trung Hoa họ đều ghé lại 
Luy Lâu. Vì thế mà Luy Lâu đã trở thành 
một điểm thuận tiện và hưng thịnh cho các 
đoàn truyền giáo tiên phong từ Ấn Độ đến 
lưu trú, truyền bá giáo lý nhà Phật trước khi 
các vị tiếp tục cuộc hành trình đi về phương 
Bắc. Cũng chính vì thế mà Tăng Đoàn Luy 
Lâu được thành lập trước cả Lạc Dương và 
Bành Thành. Vào thời đó trung tâm Lny Lâu 
có trên 20 ngôi chùa và 500 Tăng sĩ. Được 
biết Kinh Tứ Thập Nhị Chương xuất hiện đầu 
tiên tại Luy Lâu vào thế kỷ thứ hai sau Tây 
Lịch. Tuy nhiên, Phật giáo Việt Nam chưa 
được phát triển mạnh cho mãi đến năm 580 
khi Thiển sư Tỳ Ni Đa Lưu Chỉ, một vị sư Ấn 
Độ, là đệ tử của Tam Tổ Tăng Xán, trước khi 
dòng Thiền Trung Hoa bị chia làm hai, Bắc 
và Nam tông, đã đến Việt Nam và sáng lập 
dòng Thiển Tỳ Ni Đa Lưu Chi. Tổ truyền của 
dòng Thiển đầu tiên nầy chấm dứt sau khi tổ 
thứ 28 của nó thị tịch vào năm 1216. Tuy 
nhiên, ảnh hưởng của nó còn rất mạnh ở phía 
Bắc. Dòng Thiển thứ hai tại Việt Nam được 
phát khởi bởi một nhà sư Trung Hoa tên là 
Vô Ngôn Thông, một đệ tử của Thiển sư 
Bách Trượng Hoài Hải. Tổ truyền của dòng 
Thiển nầy chấm dứt vào thế kỷ thứ 13, dù 
dòng Thiền nầy vẫn tổn tại. Mặc dù hai dòng 
Thiển nầy không còn tổn tại như những dòng 
truyền thừa, nhưng chính hai dòng Thiền nầy 
đã đặt nền móng vững chắc cho Phật giáo 
Việt Nam. Khoảng đầu thế kỷ thứ mười, vua 
Lý Nam Đế khởi đầu một thời kỳ tự trị của 
Đại Việt, ông rất sùng kính đạo Phật và ông 
thường tham vấn với các vị Tăng cũng như 
thực hiện những lời khuyên của họ trong việc 
bảo vệ đất nước. Dưới thời nhà Đinh (969- 
981), vua Định Tiên Hoàng đã đặt ra Tăng 
Già Việt Nam được nhà vua bảo trợ và bổ 
nhiệm những vị sư nổi tiếng vào các chức vụ 
trong triểu, những chức vụ mà trước kia đều 
do các học giả Khổng Nho đắm nhiệm. Dưới 
thời nhà Tiền Lê (981-1009), bộ Đại Tạng 
bằng Hán văn đầu tiên đã được thỉnh về từ 
Trung Quốc, làm căn bản giáo điển cho Phật 
giáo Việt Nam. Thời nhà Lý là thời hoàng 


kim của nền tự chủ Việt Nam. Mãi đến thế 
kỷ thứ I1, bấy giờ Việt Nam vẫn còn dưới sự 
đô hộ của người Trung Hoa, và ngay cả sau 
khi nhà Lý đã thiết lập độc lập, Trung Hoa 
vẫn tiếp tục ảnh hưởng đáng kể vào Việt 
Nam. Vào thời này nhiều nhà sư đã tham gia 
vào việc trị nước, đặc biệt là sư Vạn Hạnh (... 
1018), người đã góp phần quan trọng trong 
việc tôn Vua Lý Thái Tổ, người sáng lập 
triểu Lý lên ngôi. Sau đó Ngài đã được vua 
ban tước hiệu là Quốc Sư (Tăng Thống). Năm 
1069, vua Lý Thánh Tôn phát động chiến 
dịch Nam tiến chống lại Chiêm Thành, trong 
chiến dịch nầy trong số hàng trăm ngàn tù 
binh bắt được, có một tù binh rất đặc biệt 
được đưa về kinh đô Thăng Long, một nhà sư 
Trung Hoa tên Thảo Đường. Với sự hổ trợ 
mạnh mẽ của vua Lý Thánh Tôn, dòng Thiển 
Thảo Đường đã được khai sáng (see Thảo 
Đường Thiển Sư). Về sau nầy tông phái Tịnh 
Độ được du nhập vào Việt Nam từ Trung 
Quốc chiếm vị thế khá mạnh và tổn tại cho 
đến ngày nay. Ngoài ra, hầu hết những tông 
phái Phật giáo Trung Hoa đều được truyền bá 
và tổn tại tại Việt Nam. Phật giáo Việt Nam 
đạt đến đỉnh cao hưng thịnh vào hai thời đại 
Lý và Trần. Vua Lý Thái Tổ và các vị nối 
ngôi Ngài là những người ủng hộ và bảo trợ 
Phật giáo rất nhiệt tình. Các ngài chính thức 
công nhận Phật giáo là quốc giáo và cai trị 
đất nước y theo mười phận sự của một quân 
vương Phật giáo. Các ngài còn biểu lộ lòng 
đại bi đại từ và khoan dung đối với mọi 
người, cho dù người ấy là tội phạm, tù nhân, 
ngoại địch hay những kẻ phản loạn. Những 
người cai trị dưới thời nhà Trần (1225-1400) 
tiếp tục ủng hộ Phật giáo, nhưng dưới thời 
nhà Trần, ảnh hưởng Khổng giáo đang tăng 
dần trong triểu đình. Sự ủng hộ Khổng giáo 
càng gia tăng hơn do hậu quả của những cuộc 
xâm lăng của người Trung Hoa vào năm 
1414. Dưới hai thời Lý Trần, hàng ngàn ngôi 
chùa đã được xây dựng. Dưới thời nhà Trần, 
bản khắc toàn bộ kinh Phật do sư Pháp Loa 
và hàng trăm Tăng sĩ cũng như hàng ngàn 
Phật tử tại gia khác đảm trách, kéo đài 24 
năm và được hoàn thành (1295-1319) tại 
chùa Quỳnh Lâm dưới sư bảo trợ của vua 


3423 


Trần Anh Tông. Đến cuối đời nhà Trần thì 
Khổng Nho hưng khởi và chiếm độc quyển ở 
triều đình nên Phật giáo mất dần ảnh hưởng, 
nhất là sau khi quân Minh xâm chiếm Đại 
Việt vào năm 1414. Với chánh sách đồng hóa 
người Việt Nam thành người Trung Hoa và 
truyền bá Khổng giáo nên những người cai trị 
của nhà Minh phát động chiến dịch đàn áp 
Phật giáo bằng cách tịch thu hầu hết kinh 
sách, đưa về Kim Lăng và phá hủy rất nhiều 
đển chùa. Hơn thế nữa, nhiều nhà sư tài giỏi 
bị bắt đưa đi đày sang Trung Hoa. Đến đời 
nhà Lê, Khổng giáo vẫn tiếp tục ảnh hưởng 
mạnh trong triều đình. May nhờ Phật giáo đã 
bám rễ vào mọi tầng lớp quần chúng nên họ 
luôn giữ vững niềm tin dù phải chịu sự chống 
đối mãnh liệt của các học giả Khổng Nho và 
mệnh lệnh độc tôn của nhà vua. Đến thế kỷ 
thứ 16 trong thời Trịnh Nguyễn phân tranh, cả 
hai họ Trịnh và Nguyễn đều ra sức phục hưng 
Phật giáo. Các chúa Trịnh và Nguyễn đa số 
là Phật tử thuần thành và là những người bảo 
trợ Phật giáo đắc lực. Các vị vua triều 
Nguyễn đảo lộn hoàn toàn khuynh hướng ủng 
hộ Khổng sang khuynh hướng ủng hộ Phật 
giáo. Vào năm 1601, chúa Nguyễn Hoàng 
bảo trợ việc xây cất chùa Thiên Mụ nổi tiếng 
ở Huế. Dưới triều Gia Long, Minh Mạng và 
Thiệu Trị, nhiều chùa được trùng tu và nhiều 
chùa khác được khởi công xây dựng. Các vua 
chúa nhà Nguyễn còn ban Sắc Tứ cho nhiều 
chùa và miễn thuế ruộng đất cho chùa nữa. 
Vào thế kỷ thứ 17, một số nhà sư Trung Hoa 
sang Việt Nam và sáng lập những dòng Thiển 
Lâm Tế và Tào Động. Họ được chúa Trịnh ở 
đàng ngoài tiếp đãi nỗng hậu. Cùng thời đó, 
Thiển phái Trúc Lâm của Việt Nam cũng 
được phục hồi. Cùng lúc ấy thì ở đàng trong, 
các chúa Nguyễn cũng chào đón các nhà sư 
Trung Hoa một cách nồng nhiệt. Nhiều nhà 
sư nổi tiếng của Việt Nam cũng xuất hiện 
trên cả hai miền Nam và Bắc. Vào hậu bán 
thế kỷ thứ 19, Phật giáo vẫn còn phổ cập 
trong dân chúng, nhưng phải chịu thụt hậu 
trong thời thực dân Pháp thống trị Việt Nam, 
họ ủng hộ Thiên Chúa giáo và đàn áp Phật 
giáo một cách dã man. Người Pháp bị đánh 
đuổi ra khỏi lãnh thổ Việt Nam vào thế kỷ 


20. Trong thập thập niên 1920s, có một cuộc 
phục hưng Phật giáo tại Việt Nam, và bắt đầu 
năm 1931 một số các tổ chức Phật giáo ra đời 
trên toàn quốc. Từ năm 1931 đến 1934, Hòa 
Thượng Khánh Hòa lãnh đạo nhiều hội Phật 
Học khắp Bắc, Trung, Nam và Hòa Thượng 
đã dần dần phục hưng Phật giáo. Vào năm 
1948, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống 
Nhất được thành lập ở Hà Nội. Nhiều tạp chí 
và dịch bản sách báo Phật giáo được phát 
hành. Tại Huế, Hòa Thượng Thích Giác 
Nhiên và cư sĩ Minh Tâm Lê Đình Thám đã 
đóng góp tích cực vào phong trào chấn hưng 
Phật giáo bằng cách thuyết pháp bằng tiếng 
Việt, thành lập nhiều tổ chức thanh niên Phật 
tử và dịch Kinh Lăng Nghiêm sang Việt ngữ. 
Vào năm 1951 một hội nghị Phật giáo toàn 
quốc họp tại Huế nhằm thống nhất các tổ 
chức Phật giáo và hoạt động của Tăng Già. 
Hội nghị đã chấp thuận cho Giáo Hội Phật 
Giáo Việt Nam gia nhập Hội Phật Tử Thân 
Hữu Thế Giới được thành lập tại Colombo 
Tích Lan vào năm 1950. Sau năm 1954, Việt 
Nam bị chia đôi, miền Bắc Cộng Sản dưới sự 
lãnh đạo của Hồ Chí Minh và miền Nam 
Cộng Hòa dưới sự lãnh đạo của Ngô Đình 
Diệm. Do tình hình chính trị xáo trộn trên cả 
hai miền Nam Bắc nên Phật giáo Việt Nam 
không được phát triển như Phật giáo tại 
những quốc gia khác trong vùng. Phật giáo bị 
đàn áp dưới cả hai chế độ, miền Bắc Cộng 
Sản và miền Nam của Ngô Đình Diệm, một 
tín đồ Thiên Chúa Giáo. Chính sức mạnh của 
Tăng đoàn nói riêng và của Phật giáo nói 
chung đã đóng một vai trò quyết liệt trong 
việc làm sụp đổ chế độ của Tổng Thống Ngô 
Đình Diệm vào năm 1963. Sau năm 1963, 
Phật giáo miền Nam phục hồi với sự thành 
hình của Giáo Hội Phật Giáo Thống Nhất, 
nhưng Phật giáo miền Bắc vẫn âm thầm với 
những sinh hoạt giới hạn dưới chế độ Cộng 
Sản. Sau năm 1975, Cộng Sản chiếm toàn bộ 
Việt Nam. Năm 1980 họ cho thành lập Giáo 
Hội Phật Giáo Việt Nam. Từ đó Phật Giáo 
Việt Nam có hai giáo hội hoạt động song 
hành cho đến ngày nay. Dù sao đi nữa, Phật 
giáo luôn được sự ủng hộ và bắt rễ sâu xa 
trong quần chúng. 


(ŒH) Vietnamese 


5424 


Canonical  Literature—Việt 
Tạng: The canonical literature of Vietnamese 
Buddhism comes mainly from China. Even 
though many scriptures have been translated 
into Vietnamese, they contain a plethora of 
technical terms, which cause uncomfortable 
to most lay people as welÏ as most monks and 
nuns when reciting sutras. Despite this, 
chantng of sutras Is one of the most 
widespread religious practices of Vietnamese 
Buddhism. The most popular sutras ¡in 
Vietnamese Buddhism 1nclude the 
Saddharma-Pundarika-Sutra, the Vimalakirti- 
Nirdesa-Sutra, the Surangama Sutra, the 
Amiabha Sutra (both long short 
versions), and the Mahaparinirvana Sutra, efc. 
—Bộ kinh tạng Việt Nam chủ yếu là lấy từ 
bên Trung Hoa. Dù nhiều bộ kinh đã được 
dịch sang tiếng Việt, nhưng các bộ kinh dịch 
này có quá nhiều những chữ dư thừa, làm cho 
một số Phật tử tại gia cũng như Tăng Ni 
không cảm thấy thoải mái khi tụng đọc. Dù 
vậy, tụng đọc kinh vẫn là một trong những 
phương thức tu tập phổ biến rộng nhất của 
Phật giáo Việt Nam. Những kinh điển phổ 
thông nhất của Phật giáo Việt Nam bao gồm 
Kinh Pháp Hoa, Kinh Duy Ma Cật, Kinh Thủ 
Lăng Nghiêm, Kinh A Di Đà (kể cả hai bộ, 
ngắn và dài), Kinh Đại Bát Niết Bàn, vân 
vân. 


and 


(II)Vietnamese Zen Sect—Thiển tông Việt Nam: 


Hjiang-]ing-Hui was the first Vietnamese Zen 
master; however, Vietnamese Zen secfs only 
developed at the time of Zen master 
Viniarucl. Zen Buddhism has 
branches In Vietnam, namely, the Vinitarucl, 
the Wu-Yun-T”ung, and the Tsao-T”ang. In 
today, Chan 1s 
tradiion of Buddhism, but in some of the 
southern Vietnam, Theravada predominates, 
the main sect being the Disciplinary school. lt 
1s mainly practiced by Khmers—Chính ra 
Khương Tăng Hội là vị Thiển sư Việt Nam 
đầu tiên; tuy nhiên, thiển phái Việt Nam chỉ 
bắt đầu được thành lập từ thời Thiển sư Tỳ Ni 
Đa Lưu Chi mà thôi. Phật giáo Thiển tông có 
nhiều nhánh tại Việt Nam, là phái Tỳ Ni Đa 
Lưu Chi, phái Vô Ngôn Thông, và phái Thảo 


several 


Vietnam the  dominant 


l) 


2) 


3) 


Sài 


5) 


6) 


Đường. Ở Việt Nam ngày nay, Thiển là 
trường phái chiếm ưu thế, nhưng ở vài tỉnh 
miễn Nam, nơi mà Phật giáo Nguyên Thủy 
chiếm ưu thế, thì Luật Tông là tông phái 
chính. Đa phần là người Khmer tu tập theo 
tông phái này. 

Vinitaruci Zen sect—Phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi: 
The first branch was founded in Vietnam by 
an Indian monk named Vinitarucl, who was 
one of the great disciples of the third 
patriarch, Seng-Tsan—Dòng thứ nhất là 
dòng Thiển Tỳ Ni Đa Lưu Chi, được khai 
sáng bởi một vị Tăng Ấn Độ, đệ tử của Tam 
Tổ Tăng Xán. 

Wu-Yun-Tung Zen sect—Phái Vô Ngôn 
Thông: The second branch was founded by a 
Chinese Zen master named Wu-Yun-T”ung, a 
great disciple of Pai-Chˆang-HuaI-Hai—Dòng 
Thiển thứ nhì là dòng Vô Ngôn Thông, được 
khai sáng bởi Thiển sư Vô Ngôn Thông, một 
Thiển sư Trung Hoa, đệ tử của Tổ Bách 
Trượng Hoài Hải. 

Tsao-T”ang Zen sect—Phái Thảo Đường: The 
thrd branch was founded by Tsao-T”ang, a 
disciple of Te-Shan—Dòng Thiển thứ ba là 
dòng Thảo Đường, được khai sáng bởi Thiển 
sư Thảo Đường, đệ tử của Đức Sơn Tuyên 
Giám. 

Trúc Lâm Zen sect—Phái Trúc Lâm: Trúc 
Lâm Zen sect was founded by the first 
patriarch Trần Nhân Tông—Dòng Thiển Trúc 
Lâm do sơ Tổ Trần Nhân Tông khai sáng— 
See Trần Nhân Tông. 

The Lin Chi Zen sec—Phái Lâm Tế: The Lin 
Chi Zen sect was transmitted directly from 
China from Lñn Chi Patriarch—Lin-Chi Zen 
sect: Phái Lâm Tế được truyền thẳng từ 
Trung Hoa từ tổ Lâm Tế. 

T”ao-T”ung Zen sect—Phái Tào Động: T”ao- 
Tung Zen sect was transmitted directly from 
T”ao-Tsi, China—Phái Tào Động được truyền 
thẳng từ Thiển phái của Lục Tổ ở Tào Khê, 
Trung Quốc. 


Vietnamese Buddhist Associatfion: Giáo Hội 
Phật Giáo Việt Nam—Organizatlon founded in 
1983 by the government of the Socialist Republic 
of Vietnam, which was conceived as an umbrella 
organization for all monastic and lay Buddhists. 


3425 


So, in Vietnam, there exist two Buddhist Orders: 
United Buddhist Order, founded ¡ín 1964; and 
Vietnamese Buddhist Associaton, founded ¡n 
1983. According to the Vietnamese Buddhist 
Assoclaton, Buddhism does not only believe In 
compassion and love, but also in class strugsle as 
did the Buddha nore than twenty-five hundred 
years ago. The organization publishes a monthly 
magazine called “Giac Ngo” (Enlightenment), 
which reflecs current government policies 
regarding to represent 100,000 monks and nuns, 
and 60,000,000 lay Buddhists, but these fipures 
are questionable—Tổ chức được nhà nước Cộng 
Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thành lập năm 
1983, được hiểu như là tổ chức bao trùm hết tất cả 
sinh hoạt của tự viện và Phật tử tại gia. Vì thế tại 
Việt Nam hiện nay có hai giáo hội: Giáo Hội Phật 
Giáo Việt Nam Thống Nhất, được thành lập vào 
năm 1963; và Giáo Hội Việt Nam, được thành lập 
vào năm 1983. Theo Giáo Hội Phật Giáo Việt 
Nam, đạo Phật chẳng những tin vào lòng bi mẫn 
và sự yêu thương, mà còn phải đấu tranh xóa bỏ 
giai cấp như Đức Phật đã làm trên 2.500 năm về 
trước. Tổ chức này xuất bản nguyệt san Giác 
Ngộ. để phản ảnh chính sách đương thời của nhà 
nước về 100.000 Tăng Ni và hơn 60 triệu Phật tử 
tại gia, nhưng những con số này còn phải hỏi lại. 
Vietnamese Buddhist Canon: Việt Tạng— 
Until this date, Vietnamese Buddhism does not 
have 1ts own canon yet; however, In the 1980s lots 
of efforts have been focused ¡In translating the 
Buddhist Tripitaka, either from Chinese or 
Sanskrit, or Pali into Vietnamese. In 2003, Bhiksu 
Thịch Nguyen Tang in Taiwan claimed that he 
fñnished translaing a complete Vietnamese 
Buddhist Canon and he 1s In the process of 
publishing all the volumes at this ttme—Mãi cho 
đến hôm nay, Phật giáo Việt Nam vẫn chưa có bộ 
kinh tạng bằng chữ Việt; tuy nhiên, vào thập niên 
1980s rất nhiều nỗ lực tập trung vào việc phiên 
dịch Tam Tạng Phật điển, hoặc từ Hán văn hay 
Bắc Phạn, hay Nam Phạn ra tiếng Việt. Vào năm 
2003, Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng ở Đài Loan 
tuyên bố rằng ông đã hoàn tất việc phiên dịch và 
hiện đang xúc tiến việc in ấn bộ đại tạng nhiều 
tập này. 


Vietnamese Buddhist Congregafion: Giáo 
Hội Phật Giáo Việt Nam—See Vietnamese 
Buddhist Association. 

Vietnamese Buddhist Research Insfitute: 
Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam—The 
Vietnamese Buddhist Research Institute was 
founded by Most Venerable Thích Minh Chau In 
1989. Iís main tasks ¡nclude elucidating the 
Buddha”s Teachings, widening Buddhist activities 
both in Vietname and abroad, and propagation of 
the Dharma. The Insttute consiss of many 
departments the Department of 
Vietnamese Buddhism, responsible for the History 
of Vietnamese Buddhism, Vietnamese Buddhist 
Literature, culture, architecture, archaeology; the 
Department of World Buddhism, responsible for 
Buddhism in Himalayan Region, Southeast Asian 
Region, East Asian Region, European and 
American Regions; the Department of Buddhist 
Specialties, responsible for Meditation studies, 
Psychology, Logic, Linguisics and native 
medicine; the Department of Monastic Education, 
responsible for training of monks and nuns at 
Basic Buddhist schools and Institutes of Advanced 
Buddhist Studies. Especially, the Department of 
Translaing and Publishng the  Tripitaka, 
responsible for translating and publishimng the 
Buddhist Tripitaka from Pali, Sanskri, Chinese 
and English Into Vietnamese. The translation of 
the Tripitaka has been under way since 1991. 
Since that time, many sutras written in Pali has 
been translated from the Original Pali Canon such 
as Digha Nikaya or Long-Length Discourses, 
Majjhima Nikaya or Middle-Length Discourses, 
and Samyuta Nikaya or the Kindred Sayings. 
Besides many collections translated from Chinese 
and Sanskrit versions such as the Digha Agama, 
the Madhya Agama and the Samyukta Agama. 
The the 
inconceivable efforts of monks and nuns In 
Vietnam—Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam 
được Hòa Thượng Thích Minh Châu sáng lập năm 
1989. Những công việc chính của Viện bao gồm 
việc làm sáng tỏ lời Phật dạy, mở rộng các sinh 
hoạt Phật giáo trong và ngoài nước, và truyền bá 
chánh pháp. Viện gồm các ban ngành như Ban 
Phật Giáo Việt Nam phụ trách về lịch sử Phật 
giáo Việt Nam bao gồm cả văn hóa, kiến trúc, và 


such  as 


above mentoned results are 


3426 


khảo cổ học Phật giáo; Ban Phật Giáo Quốc Tế, 
phụ trách về Phật giáo vùng Hy Mã Lạp Sơn, 
Đông Nam Á, Đông Á, Âu Châu và Mỹ Châu, 
Ban Phật Giáo Chuyên Môn phụ trách về Thiền 
học, Tâm Lý học Phật giáo, Luận Lý học Phật 
giáo, Ngôn ngữ học, và Y học dân tộc, Ban Giáo 
Dục Tăng Ni phụ trách phụ trách việc đào tạo 
Tăng Ni tại các trường Cơ Bản Phật Học và 
trường Cao Cấp Phật Học. Đặc biệt là Ban Phiên 
Dịch và Ấn Hành Đại Tạng Kinh phụ trách việc 
phiên dịch kinh tạng từ Pali, Sanskrit, Hán và Anh 
ngữ sang tiếng Việt. Công việc phiên dịch Đại 
Tạng Kinh Việt Nam đã được tiến hành từ năm 
1991. Từ đó đến nay nhiều bộ kinh được dịch từ 
Tạng Pali như Trường Bộ, Trung Bộ, Tương Ưng 
Bộ... Bên cạnh đó nhiều bộ được dịch từ Hán tạng 
và Sanskrit như Trường A Hàm, Trung A Hàm, 
và Tăng Nhất A Hàm. Những thành quả đáng kể 
nói trên đây là do sự cố gắng vượt bực của chư 
Tăng Ni trong nước. 
Vietnam”s famous ancient pagodas: Danh 
Lam Cổ Tự ở Việt Nam—See Famous Ancient 
Pagodas In Vietnam. 
Vietnamese Mendicant Sect: Hệ Phái Đạo 
Phật Khất Sĩ Việt Nam—See Vietnamese Sangha 
Bhikshu Buddhist Sect. 
Vietnamese Sangha Bhikshu Buddhist Sect: 
Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ Việt Nam. 
])_ An overview of Vietnamese Sangha Bhikshu 
Buddhist Association—Tổng quan về Giáo 
Hội Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ Việt Nam: 
Vietnamese Sangha Bhikshu Buddhist 
Assoclaton, founded in 1944 by the Late 
Most Honourabled One Minh Đăng Quang. 
The school was established during declined 
period of the Vietnamese Buddhism. Most 
Honourabled One Minh Đăng Quang cleverly 
combined both doctrines from Theravada 
(Hmayana) and Mahayana to make the 
docrmne for the Vietnamese Sangha 
Buddhism. Not long after he founded The 
Vietnamese Sangha Buddhism, millions of 
followers followed him to practise. He was so 
famous; however, he suddenly disappeared In 
1954. He was officially considered missing In 
1954. After he disappeared, the Vietnamese 
Sangha Bhikshu Buddhism developed more 
quickly on a larger scale from all over the 


I) 


A) 


South Vietnam to North of Central Vietnam 
with millions more followers—Giáo hội Phật 
Giáo Tăng Già Khất Sĩ Việt Nam được Đức 
Tôn Sư Minh Đăng Quang sáng lập năm 
1944. Giáo Hội được sáng lập trong giai đoạn 
suy đổi của Phật giáo Việt Nam. Đức Tôn Sư 
đã khéo léo phối hợp giữa hai truyền thống 
giáo lý Nam và Bắc Tông để làm giáo lý căn 
bản cho Giáo Hội. Không bao lâu sau ngày 
được Đức Ngài thành lập, hàng triệu tín đồ 
đã theo Ngài tu tập. Tiếng Đức Ngài vang 
vọng, tuy nhiên Đức Ngài thình hnh vắng 
bóng vào năm 1954, từ năm đó Giáo Hội 
chính thức tưởng niệm ngày Đức Ngài vắng 
bóng. Sau khi Đức Ngài vắng bóng Giáo Hội 
Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ Việt Nam đã 
phát triển nhanh hơn trên một bình diện rộng 
hơn từ khắp các miền Nam Việt ra tận Bắc 
Trung Việt với hàng triệu triệu tín đồ. 
Missionaries of Vietnamese Sangha Bhikshu 
Buddhist Association—Các Giáo đoàn thuộc 
Giáo hội Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ Việt 
Nam: At this time, in Vietnam, there are six 
Missionaries of Monks and four Missionaries 
of Nuns—Hiện tại có 6 giáo đoàn Tăng và 3 
giáo đoàn Ni trên toàn quốc. 

Missionaries of Monks—Giáo đoàn Tăng: 
The first Missionary of Monks led by Most 
Venerable Giac Chanh and 1ts headquarfers 1s 
Ngoc Vien Monasftery in Vinh Long Province. 
The second Missionary of Monks led by Most 
Venerable Giac Tanh and 1ts headquarters 1s 
Ngoc Trang Monastery ¡in Nha Trang 
Province. The third Missionary of Monks led 
by Most Giac An 
headquarters 1s Ngoc Tong Monastery in Nha 
Trang Province. The fourth Missionary of 
Monks led by Master, Most 
Venerable Giac Nhiên and ifs headquarters 1s 
Minh Dang Quang Dharma Instiute in Bien 
Hoa Province. The fifth Missionary of Monks 
led by Most Venerable Giac Ly and 1s 
headquarters is Central Monastery In Saigon. 
The sixth Missionary of Monks led by Most 
Venerable Giac Hue and 1(s headquarters 1s 
Loc Uyen Dharma Hall in Saigon— Giáo 
đoàn Tăng thứ Nhất do Trưởng Lão Giác 
Chánh lãnh đạo, lấy Tịnh Xá Ngọc Viên 


Venerable and 1s 


Dharma 


3427 


trong tỉnh Vĩnh Long làm trụ sở chánh. Giáo 
đoàn thứ hai do Trưởng Lão Giác Tánh lãnh 
đạo, lấy Tịnh Xá Ngọc Trang trong tỉnh Nha 
Trang làm trụ sở chánh. Giáo đoàn thứ ba do 
Trưởng Lão Giác An lãnh đạo, lấy Tịnh Xá 
Ngọc Tòng trong tỉnh Nha Trang làm trụ sở 
chánh. Giáo đoàn thứ tư do Pháp Sư Giác 
Nhiên lãnh đạo, lấy Pháp Viện Minh Đăng 
Quang trong tỉnh Biên Hòa làm trụ sở chánh. 
Giáo đoàn thứ năm do Trưởng Lão Giác Lý 
lãnh đạo, lấy Tịnh Xá Trung Tâm ở Sài Gòn 
làm trụ sở chánh. Giáo đoàn thứ sáu do 
Trưởng Lão Giác Huệ lãnh đạo, lấy Giảng 
Đường Lộc Uyển ở Sài Gòn làm trụ sở 
chánh. 
Missionaries of Nuns— Giáo đoàn Ni: The 
first Missionary of Nuns led by Venerable 
Nun Huynh Lien and its headquarters 1s Ngoc 
Phuong Monastery in Saigon. The second 
Missionary of Nuns led by Venerable Nun 
Ngan Lien and its headquarters 1s Ngoc Tien 
in Ha Tien, Rach Gia Province. The third 
Missionary of Nuns led by Venerable Nun Tri 
Lien and Its headquarters 1s Ngoc Hiep 
Monastery in My Tho Province—Giáo đoàn 
Ni thứ Nhất do Ni Trưởng Huỳnh Liên lãnh 
đạo, lấy Tịnh Xá Ngọc Phương ở Sài Gòn 
làm trụ sở chánh. Giáo đoàn thứ hai do Ni 
Trưởng Lão Ngân Liên lãnh đạo, lấy Tịnh Xá 
Ngọc Tiên tại Hà Tiên, trong tỉnh Rạch Giá 
làm trụ sở chánh. Giáo đoàn thứ ba do Ni 
Trưởng Trí Liên lãnh đạo, lấy Tịnh Xá Ngọc 
Hiệp trong tỉnh Mỹ Tho làm trụ sở chánh. 
(IDLeaders of Vietnamese Sangha Bhikshu 
Buddhist Association: Những nhà lãnh đạo 
của Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ 
Việt Nam: Vietnamese Sangha Bhikshu 
Buddhist Association led by Most Honorable 
One Minh Dang Quang from 1946 till 1954. 
From 1954 to 1975, led Most Venerable Giac 
Chanh. After 1975, Most Venerable Giac 
Chánh continued to lead the Vietnamese 
Sangha Bhikshu Buddhist Associaton 1n 
Vietnam. Meanwhile, Dharma Master Thich 
Giac Nhien, leader of the fourth Missionary 
of Monks went oversea and established the 
Sangha Bhikshu Buddhist 
Association in California, the United States of 


B) 


International 


America. Most Venerable Giac Chanh passed 
away in 2001. At this time, Vietnamese 
Sangha Bhikshu Buddhist Associalon and 
Sangha Bhikshu Buddhist 
Associlaton led by Dharma Master, Most 
Venerable Thích Giac Nhien. However, 
Vietnamese Sangha Bhikshu Buddhist 
Assoclation In Vietnam 1s directly led by 
Thích Giac Toan, 
headquarters 1s Central Monastery 1n 
Saigon—Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Khất 
Sĩ Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Tôn Sư 
Minh Đăng Quang từ năm 1946 đến 1954. Từ 
năm 1954 đến 1975 do Trưởng Lão Giác 
Chánh lãnh đạo. Sau năm 1975, tại quốc nội, 
Trưởng Lão Giác Chánh tiếp tục lãnh đạo. 
Trong khi đó Pháp Sư Giác Nhiên, trưởng 
Giáo đoàn 4 xuất ngoại và thành lập Giáo 
Hội Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới. 
Trưởng Lão Giác Chánh thị tịch năm 2004. 
Hiện Giáo Hội Khất Sĩ trong và ngoài nước 
được sự lãnh đạo tinh thần của Hòa Thượng 
Thích Giác Nhiên. Tuy nhiên, Giáo Hội trong 
nước được sự lãnh đạo trực tiếp của Thượng 
Tọa Thích Giác Toàn, trụ sở đặt tại Tịnh Xá 
Trung Tâm, thuộc địa phận Sài Gòn. 
Vietnamese Tripitaka: Việt Tạng. 
Vietnamese Unified Buddhist Congregation: 
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất. 
Vietnamese Zen Buddhism: Phật giáo Thiển 
Việt Nam—See Zen Schools in Vietnam. 
View (v): Darsana or Disti (sk)—Kiến—Kiến 
giải—Quán—Discerning—lIntuition— 
Judgement—Opinions—Seeing—SIgh—Views—— 
See Darsana. 
View of the body: Thân kiến—See Five sharp 
S€rvanIts. 
View the body is unclean: Quán thân bất 
tnh—See Contemplation of the Impurity of the 
body. 
View of the Buddha: Buddha-jnana (p)—Tri 
kiến Phật—Buddha°s knowledge—Tri kiến Phật 
hay sự hiểu biết thuần tịnh hay cái thấy của tánh 
giác. 
Views of consciousness: Kiến giải của Thức— 
See SIxty-twO VIeWs. 


International 


Venerable and 1s 





3428 


Views and desires: Kiến Ái— The roots of all 
suffering, 1.e. the illusion that the ego 1s a reality 
and the consequent desires and passions—Tất cả 
mọi mê hoặc về lý như ngã kiến tà kiến, cũng 
như tất cả mọi mê hoặc về tham, sân, si đều là 
gốc rễ của khổ đau phiên não. 

Views and desires: The illusion that the ego is a 
reality and the consequent desires and passions; 
these two are the root of all sufferings and 
afflictions—Kiến ái, ảo tưởng cho rằng cái ngã 
này có thật và kết quả là tham dục khởi lên; đây 
là hai căn cố của khổ đau phiền não. 

View the đharma is withoutf-self: Quán pháp 
vô ngã—See Contemplation of menftal obJects. 
Views and doubfs arise during meditation: 
Cảnh kiến và nghi tình —One of the ten stages or 
objects in meditation—Một trong mười cảnh trong 
thển quán See Ten statges or objects in 
medifation. 

View of egoism: Ngã kiến—See Five sharp 
S€TVanfS. 

View all the feelings are suffering: Quán thọ 
thị khổ—S§ee Contemplation of feelings or 
SenSafIOnS. 

Views of Form: Kiến giải của Sắc—See Sixty- 
fWO VIeWs. 

View of ørasping a( precepís and 
prohibitions: Giới cấm thủ—See Five sharp 
S€TVan(s. 

View of grasping at views: Kiến thủ—See 
FIve sharp servanfs. 

View the mỉnd is impermanent: Quán tâm vô 
thường—See Contemplation of mind. 

View of mỉne and thỉne: Ngã kiến sở—Sec 
FIve sharp servants. 

Views obstinately held: Chấp kiến. 

View-path stage: Kiến Đạo Vị— Đây là giai 
đoạn thấy đạo —This is the stage of seeing the 
path—See Three flavors (H). 

Views of perception: Kiến giải của Tưởng— 
See SIXty-twO VIews. 

View of a permanen(t  personality: 
Eternalism— Thường Kiến—-See Two wrong 
views (B) (2). 

Views of pride: Mạn Kiến—Pride, regarding 
oneself as superior, one of the ten wrong VIews—— 


Một trong mười loại tà kiến, lòng kiêu mạn, đối 
với việc gì cũng cho là mình hơn người kém——See 
Ten kinds of wrong views. 

Views produced by ignorance: Ignorant 

perception of phenomena—Vô minh kiến (vọng 

kiến sai lầm về các hiện tượng). 

Views are pure: Kiến thanh tịnh—See Seven 

flowers of enliphtenment (A). 

Views of Rupa: Kiến giải của sắc—Views of 

Form or Rupa as 1s basis and consider each of the 

five skandhas under four aspects—See Sixty-two 

VICWS. 

Views of Sensafion: Kiến giải của Thọ—See 

SIXfy-fWO VI©WS. 

View of all things in their true naturc: 

Yathàbhùta vasthàma darˆsana (skt)—Như thật tri 

kiến (tri kiến hay tri giác như thật, hay cái nhìn 

như thật) —To their appearances as they really 
are. 

Views and thoughts: Kiến tư—lllusory or 

misleading views and thoughts—Những tư tưởng 

sai lầm hay ảo tưởng. 

Views of the truth of the world: 

Yathabhutartha-sthanadarsanam (skt)—Chân như 

thật nghĩa kiến. 

View turbidity: Kiến Trược—The turbidity of 

Vview—See Five kinds of turbidity. 

Views of Voliion or Mental formation: 

Kiến giải của Hành —See Sixty-two views. 

Views of wisdom: Insight into wisdom—Wise- 

views—Tuệ kiến. 

Viewing oneself as supreme and arrogant: 

Thấy hơn khinh người —§ee Ten states of Feeling 

Skandha. 

Vigata (skU: Vigama (skt)—Tần Già Đà —Tỳ 

Kíp Ma—Gone away——DIsappearance——A 

medicine which causes diseases to disappear— 

Thuốc Tần Già Đà hay Tỳ Kíp Ma, có nghĩa là 

trừ khử vì nó có thể trừ khử mọi bệnh tật. 

Vighna (skÐ: 

l) Name of a very rịch person In Benares but 
very mean: Việt Nan—Tên của một người rất 
giàu, nhưng rất bỏn sẻn trong thành Ba La 
Nạt. 

2) Name ofa monk ¡in Benares: Sa môn Duy Để 
Nan. 


3429 


Vignana-Matra-Siddhdi-Sastra (skU: A sastra 
that teaches the Eight Consciousnesses of sentient 
beings (sight, hearing, smell, taste, tacticle, mind, 
mana, alaya)—Luận về Bát Thức (nhãn, nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý, mạt na, a lại da). 

Vigilance (n): Sự tỉnh thức. 

Vigor (n): Virya (p)—Virya (skÙ—Virya- 
paramita (skÙ—Tinh Tấn—Effor—Engergy— 
Force of the energy——Lfe force—Strength—Vital 
force—Zeal—Zealous progress—Sinh lực—Tĩnh 
Tấn Ba La Mật —Once one has faith, one should 
put it into action with vigor—Một khi đã có niềm 
tin, chúng ta phải biến niềm tin thành hành động 
với sự tỉnh cần—See Virya, Seven Bodhyangas, 
Seven Tlreasures of Enlipghtened Beings, Ten 
Paramitas, and Fifty-one Dharmas Interactive with 
the Mind. 

Vigor in body: Thân Tinh Tấn—See Two kinds 
Of virya. 

Vigor in miỉnd: Tâm Tinh Tấn—See Two kinds 
Of virya. 

Vigor through a Bodhisattvaˆ”s robe: Bộ Giáp 
Tinh Tấn-Entering the 
Bodhisattva°s robe, and without and fear of 
calmities, 1.e. to go on a Bodhisattva path—Luôn 
mặc áo đại giáp của Bổ Tát, không còn sợ tai 
ương gì nữa—See Three kinds of vIgor. 

Vihara (skt & p): Tỳ Ha La—Tịnh Xá—A 
Buddhist monastery. In the early Buddhist 
communrity, these were individual huts that were 
mainly used by monks and nuns during the rainy- 
season retreat, but as Buddhism grew monastic 
complexes developed. As part of this process, 
monasteries created administrative sfructures, 
and many became large and wealthy. Over time 
the eremitical (thuộc về ẩn sĩ) ideal of a 
communfty of wandering largely 
disappeared and was replaced by settled monastic 
establishments—Ngôi tịnh xá Phật giáo. Vào thời 
sơ khai của cộng đồng Phật giáo thì đó là những 
túp liễu cá nhân dành cho chư Tăng Ni trong kỳ 
an cư kiết hạ, nhưng khi Phật giáo phát triển các 
cơ sở tự viện cũng phát triển theo. Như là một 
phần của tiến trình tiến triển, các ngôi tịnh xá tạo 
ra cấu trúc hành chánh, nhiều ngôi tịnh xá trở nên 
to lớn và giàu có. Qua thời gian, lý tưởng ẩn sĩ 


world —“ with  a 


ascetics 


của cộng đồng du Tăng đa phần biến mất để 

nhường chỗ lại cho những cơ sở tự viện an định. 

Viharapala (skÐ: Tỳ Ha La Ba La—Hộ trì tự 

viện. 

1) Keeper of the temple: Karmadana (skt——Duy 
Na—The duty-distibutor, or arranger of 
dufies, a supervisor of monks in a monasftery. 
One of the six main monks—Bà la (người giữ 
chùa). Vị sư phân phối và giám sát công việc 





trong tự viện. Một trong sáu vị sư chính trong 
tự viện. 

2) Warden or guardian deity of a monastery: VỊ 
sư coi việc kiểm chúng trong tự viện. 

Viharasvamin (skt): 

I1) Tỳ Ha La Sa NH— The patron or bestower of 
the monastery—VỊ thí chủ của tự viện. 

2) Chủ Sự: Vị giám đốc hay Kiểm soát— 
Cotroller—Director. 

3) The four heads of affairs in a monastery: Bốn 
chức chủ sự trong tự viện (Giám Tự, Duy Na, 
Điển Tọa, Trực Tuế). 

Vihimsa (skt: Injury—Hại—See Seventy-five 

dharmas of the Abhidharma Kosa. 

Vihimsati (skt): To hur—To injure—Gây tổn 

hại. 

Vihimsa-vitakko (skt): The 

1nvestigation of crueltyý/—Unwholesome thought 

of cruelty/—Hại tầm—See Three dharmas (VI), 

and Three kinds of unwholesome Invesfigation. 

Vija (skÐ: Bija (skt)—Seed, germ—Chủng. 

Vijaya (skt): Vi Thệ Da. 

1) The overcomer: Người vượt thắng. 

2) A female manifestaton of Vairocana: Thị 
hiện tướng nữ của Đức Tỳ Lô Giá Na. 

Vijitavat (skÐ: Tỳ Chỉ Đa Bà Đa. 

l) A conqueror or one who has conquered: Một 
người chế ngự. 

2) The sun: Mặt trời. 

Vijnana (skÐ: Vinnana (p)—Parljnana (sk— 

Thức—Bà Di Nặc Nễ—Consciousness. 

()_ The meanings of Vijnana—Nghĩa của Thức: 

l1) Another name for consciousness or mind. 


unwholesome 


Consciousness  means the art Of 
distinguishing, or perceIving, Or recOgn1zIng, 
discerning, understanding, comprehending, 


distinction, intellipence, knowledøge, learning. 


l( 1s mnterpreted as the “mind,” mental 


2) 


3) 


4) 


3430 


discernment, perception, 1n contrast with the 
object discerned: Tên gọi khác của tâm. Thức 
có nghĩa là liễu biệt, phân biệt, hiểu rõ. Tâm 
phân biệt hiểu rõ được cảnh thì gọi là thức. 

A Sanskrit term generally translated as 
“consciousness” This 1s the act of 
distinguishing discermnng ¡ncluding 
undersfanding, comprehending, recognizing, 
Iintelligence, knowledge.  There are eight 
consciousnesses. The first Íive arise as a 


Or 


result of the interaction of the five sense 
Organs (eye, ear, nose, fongue, mind) and the 
five dusts (Gunas). The sixth consciousness 
comes Iníto play, all kinds of feelings, 
opInions and judgments will be formed (the 
one that does all the differentiating). The 
seventh conscIousness (Vijnana) 1s the center 
of ego. The eiphth consiousness 1s the 
Alayagarbha (a lại da), the storehouse of 
COnscIousness, or the storehouse of all deeds 
or actions (karmas), whether they are good, 
bad or neutra—Từ Bắc Phạn thường được 
dịch là “Thức.” Đây là hành động phân biệt 
bao gồm sự hiểu biết, nhận biết, trí thông 
minh, và kiến thức. Thức gồm có tám thứ. 
Năm thứ đầu là kết quả của những hành động 
liên hệ đến ngũ căn. Thức thứ sáu bao gồm 
tất cả những cảm giác, ý kiến và sự phán 
đoán. Thức thứ bảy là ý thức (cái ngã thầm 
thầm). Thức thứ tám là A Lại Da hay Tàng 
Thức, nơi chứa đựng tất cả những nghiệp, dù 
thiện, dù ác hay trung tính. 

Cognition, discrimination, consciousness, but 
as any one of these does not cover the whole 
sense contained in Vijnana: Sự nhận thức, sự 
phân biệt, ý thức, nhưng mỗi từ nây đều 
không bao gồm hết ý nghĩa chứa đựng trong 


vijnana. 
Relatve knowledge. This term 1s usually 
used as contrasted to jnana 1n purely 


Iintellectual sense. Jnana 1s transcendenrtal 
knowledge dealing with such subjects as 
Iimmortality, non-relativity, the unattained, 
etc., whereas Vijnana 1s attached to duality of 
things: Cái trí hay biết tương đối. Từ nầy lắm 
khi được dùng theo nghĩa đối lập với Jnana 
trong ý nghĩa tri thức đơn thuần. Jnana là cái 
trí siêu việt thuộc các chủ để như sự bất tử, 


qI) 
]) 


2) 
3) 
4) 


5) 


6) 
7) 


8) 


+ 


sự phi tương đối, cái bất khả đắc, vân vân, 
trong khi Vijnana bị ràng buộc với tánh nhị 
biên của các sự vật. 

A varitles of Vij]nana—Các Loại Thức: 

One Vijnana: Nhất Thức — The Satyasiddhi 
Sect considered that all things are Just one 
mind—Tông Thành Thực cho rằng vạn hữu 
duy tâm. 

Two kinds of vijnana: Nhị Thức. **See Two 
CONnSCIOuSn€sses. 

Three kinds of vijnana: Tam Thức. **See 
Three kinds of perception. 

Five kinds of vijnana: Ngũ Thức. **See Flive 
kinds of conscIousness. 

Six kinds of vijnana: Lục Thức The six 
kinds of consciousness Including the five 
senses and mental consciousness. Vijnana 1s 
the central psychological organ. It ¡is the fifth 
of the five skandhas and the third link in the 
chain of arising—Sáu loại ý thức gồm năm 
giác quan và tâm thần, xuất hiện khi giác 
quan tiếp xúc với đối tượng tương ứng. Thức 
là cơ quan tâm thần trung tâm. “Thức” là một 
trong năm uẩn, là thành phần thứ ba trong 
thập nhị nhân duyên **$ee Six 
ConscIousnesses. 

Eight kinds of vijnana: Bát Thức. **See Eight 
CONnSCIOuSn€sses. 

Nine kinds of vijnana: Cửu Thức. **See Nine 
kinds of consciousness. 

The esoterics considered that all phenomena 
are mental and all things are the one mind, 
hence the one mind 1s unlimied mind or 
knowledge, every kind of knowledge, or 
omnisclence: Vô Lượng Thức—Mật giáo 
xem vạn tượng duy tâm, và một tâm là vô 
lượng tâm. 

See Twelve conditions of cause and effect. 


(II)The influence of Parijnana—Ảnh hưởng của 


Thức: Parijnana which 1s not bound by such 
OPpOSIfes as oneness and otherness, bothness 
and not-bothness, Is beyond all logical 
survey— Thức gì không bị ràng buộc bởi 
những đối nghịch như đồng và dị, vừa đồng 
vừa dị, vừa không đồng vừa không dị, thì 
Thức ấy vượt khỏi mọi cái nhìn lý luận. 


Vijnanakaya (skÐ: Thức Thân Túc Luận (sưu 
tập về thức)—The collection on consciousnesses 


3431 


and consciousness-body, one of the books of the 
Sarvasivadn Abhidharma Pitaka, writen by 
Devasarman, concerned with substantiating the 
Sarvastivadin doctrines on the past and future 
exIstence of dharmas, and anatman—Sách sưu tập 
về thân thức, một trong các bộ sách của Bộ Luận 
Tạng của Bộ phái Thuyết Nhứt Thiết Hữu Bộ, 
được ngài Đề Bà Thiết Ma (Devasarman) biên 
soạn, liên quan tới việc xác nhận các học thuyết 
của Thuyết Nhứt Thiết Hữu Bộ về hiện hữu quá 
khứ và tương lai của chư pháp và vô ngã—See 
Sarvastivada (II) and Six Legs in the commentary 
on the Source of Knowledge. 

Vijnana Matra-siddhi Trỉmsafi 
karaka (skt: Duy thức Tam thập luận tụng. 
Vijnana-matrata (skÐ): Duy thức— 
Conscilousness as no more or less than 1t 1s— 
Consciousness alone. 

Vijnananatyayatanam (skt): The land of 
Oomniscience or infinite perception—Thức vô biên 
xứ —Thức Vô Biên Xứ Địa (Nhị Định—Second 
samadhi)—Affter attaining the state of the base of 
Infinite space, meditator continues to concentrate 
on this state of “infimte space” until he takes as 
obJect the consciousness of the base of Infinite 
and contemplates It as 
COnSCIOusness” the 
absorption arises, or when the mind going beyond 
Infinite space 1s concentrated on the Infinitude of 
conscIousness 1t 1S saild to be abiding ¡in the 
Vijnananantya. This Is the state or heaven of 
boundless knowledge. Where the powers of 
perception and understanding are unlimited. 
ExIstence in this stage may last 40,000 great 
kalpas—Sau khi đạt được trạng thái “Không Vô 
Biên Xứ,” hành giả tiếp tục gom tâm vào sơ thiển 
vô sắc cho đến lúc phát triển nhị thiển vô sắc, hay 
khi cái tâm vượt khỏi cái không gian vô biên mà 
tập trung vào sự vô biên của thức. Đây là cõi trời 
vô tận trí nơi mà khả năng hiểu biết và thẩm thấu 
là vô tận. Thọ mệnh trong cõi trời nầy có thể kéo 
dài đến 40.000 đại kiếp —See Four formless 
Jhanas, and Ñine lands (C). 
Vijnananantyayatana-Samadhi (skt): Thức vô 
biên xứ định. 


sutra 


space, “infinite 


until second Immaterial 


Vijnanancayatana (skt): The sfate of boundless 
knowledge (limitless perception)—Thức Vô Biên 
Xứ—See Four formless jhanas (A) (2). 
Vijnana-skandha (sk): Thức Uẩn—The 
Abhidharma-kosa and Satyasiddhi sects, vijnana- 
skandha 1s one of the five agpregates or 
attributes—Theo Câu Xá và Thành Thực tông, 
thức uẩn là một trong ngũ uẩn. **See Five 
Agpregations. 

Vijnanataranga (sk0: Thức Lãng (những cơn 
sóng của tâm thức)—Waves of mentation. 
Vijnanati (skt: 

1) To recognize: Nhận biết. 

2) To distinguish: Phân biệt. 


Vijnanavada (skÐ: Yogacara (skÐ—— 
Consciousness only—Duy thức Giáo lý duy 
thức—-The doctrine of consciousness. The 


doctrine of the Yogacaras that only Intelligence 
has realiy, not the objec(s eXferlor fo us. 
Dharmalaksana sect, which holds that all is mind 
1n Ifs ulimate nature. The doctrine of Idealism 
School concerns chiefly with the facts or specIfic 
characters (lakshana) of all elements on which the 
theory of Idealism was built in order to elucidate 
that no celement 1s separate from Ideation. 
Althouph 1t is usually expressed by saying that all 
dharmas are mere Ideation or that there 1s nothing 
but Ideation, the real sense 1s quite different. Ït 1s 
1dealistic because all elemenfts are in some Wway or 
other always connected with Thịs 
doctrine was based on the teaching of the Buddha 
in the Avatamsaka Sutra, that the three worlds 
exist only 1n ideation. According to lIdeation 
Theory, the outer world does not exist but the 
1nternal ideation presenfs appearance as !Ý it were 
an outer world. The whole world 1s therefore of 
either illusory or causal nature and no permanent 


1deation. 


reality can be found. In India, two famous monks 
named Wu-Ch'o and T”ien-Tsin wrote some 
sastas on Vijnana. They had an outstanding 
diseiple named Chieh-Hsien, an Indian monk 
living at Nalanda monastery. Later, Chieh-Hsien 
establshed the Vijnanavada 
confributed much to the arraneement of the 
Buddhist canons. In China, Hsuan-Tsang, to whom 
Chieh-Hsien handed over the sastra, founded this 
school In his native land. Later, the school was 


school and 


3432 


also called Dharmalaksana (Fa-Tsiang-Tsung) and 
was led by Kwei-Chi, a great disciple of Hsuan- 
Tsang—Chỉ có duy thức bên trong là thực hữu chứ 
không phải là những vật thể bên ngoài. Còn gọi 
là Duy Thức Gia hay Pháp Tướng tông. Học 
thuyết của Duy Thức tông chú trọng đến tướng 
của tất cả các pháp; dựa trên đó, luận thuyết về 
Duy Thức Học được lập nên để minh giải rằng ly 
thức vô biệt pháp hay không có pháp nào tách 
biệt khỏi thức được. Mặc dù tông nầy thường 
được biểu lộ bằng cách nói rằng tất cả các pháp 
đều chỉ là thức, hay rằng không có gì ngoài thức; 
thực ra ý nghĩa chân chính của nó lại khác biệt. 
Nói duy thức, chỉ vì tất cả các pháp bằng cách 
nầy hay cách khác luôn luôn liên hệ với thức. 
Thuyết nây dựa vào những lời dạy của Đức Phật 
trong Kinh Hoa Nghiêm, theo đó tam giới chỉ hiện 
hữu trong thức. Theo đó thế giới ngoại tại không 
hiện hữu, nhưng nội thức phát hiện giả tướng của 
nó như là thế giới ngoại tại. Toàn thể thế giới do 
đó là tạo nên do ảo tưởng hay do nhân duyên, và 
không có thực tại thường tổn nào cả. Tại Ấn Độ, 
tông phái nầy chuyên chú vào việc nghiên cứu 
Duy Thức Luận và các kinh sách cùng loại, nên 
có tên là Duy Thức Tướng Giáo. Tác giả các bộ 
sách nây là Vô Trước và Thiện Thân, họ từng có 
một đệ tử xuất sắc là Giới Hiển, một người Ấn 
Độ, sống trong tu viện Na Lan Đà. Giới Hiển là 
người đã lập ra Duy Thức Tông tại Ấn Độ và có 
nhiều công lao trong việc sắp xếp các kinh điển 
Phật Giáo. Tại Trung Quốc, sau khi Huyễn Trang 
được Giới Hiển trao cho bộ luận, đã lập nên tông 
phái nầy. Về sau, tông nầy cũng có tên là Pháp 
Tướng Tông và do một đồ đề của Huyền Trang là 
Khuy Cơ dẫn dắt—See Yogachara. 
Vijnanavada secf: Dharmalaksana sect—Duy 
Thức Tông—See Dharmalaksana. 

Vijnapti (sk): Tỳ Nhã Để— Information— 
Communicating—Biểu thị. 


l) From the Alaya arise two kinds of 
COnscIousness, manyana and vijnaptI causes 
all feelings, perceptions, concepts, and 


thoughts to appear. It is based ¡In the sense 
Organs, the nervous system, and the brain. 
The obJect of vijnapti 1s reality In ifself and 1s 
possible only when feelings and percepftions 
are pure and direct. When seen through the 
vell of conceptualization, the same obJect can 


2) 


be only an Image of reality or a pure Image 
such as a dream while asleep or daydream. 
Although the object of a pure sensation 1s 
realiy In Itself, when this reality ¡1s seen 
throupgh concepts and thoughits, it is already 
distorted. Reality In i(self 1s a stream of life, 
always moving. Images of reality produced 
by concepfs are concrefe structures framed by 
the concep(s of space-tine, birth-death, 
production-destruction, ©exIstence- 
nonexistence, one-many—Từ A Lại Da phát 
sanh hai loại nhận thức phân biệt gọi là mạt 
na thức và liễu biệt cảnh thức. Liễu biệt cảnh 
thức làm phát hiện cảm giác, tri giác, khái 
niệm và tư tưởng. Căn cứ phát sinh của nó là 
giác quan, thần kinh hệ và não bộ. Chỉ trong 
trường hợp cảm giác và tri giác thuần túy và 
trực tiếp thì đối tượng của nó mới có thể là 
tánh cảnh. Khi nhìn qua bức màn khái niệm, 
thì đối tượng của nó chỉ là đối chất cảnh và 
độc ảnh cảnh trong các trạng thái mơ mộng. 
Dù đối tượng của cảm giác thuần túy là thực 
tại của tự nó, khi thực tại này được nhìn qua 
khái niệm và tư tưởng thì nó đã bị méo mó 
mất rồi. Thực tại tự nó chính là một dòng 
sống, luôn biến động không ngừng. Hình ảnh 
của thực tại được sản sanh bởi thế giới khái 
niệm là những cấu trúc cụ thể trong khuôn 
khổ bởi khái niệm không gian và thời gian, 
sanh và tử, sanh và diệt, có và không, một cái 
và nhiễu cái. 

Within vijanptI, there are sIX conscIousnesses: 
consciousness of seeiIng, hearing, smelling, 
tasting, touching, and thinking. The mind- 
consciousness has the broadest field of 
acfivity. lt can be active In conjunction with 
the other senses, for example, awareness of 
seeing. Ït can also be active on Ifs own, such 
as 1n concepftualizing, reflecting, Imagining, 


and dreaming Followimng the  five 
COnsciousnes of the senses, mind- 
COnSCiIOUsness 1S called the sixth 


consciousness. Manyana or manas and alaya 
are the seventh and eighth conscIousnesses— 
Trong liễu biệt cảnh có sáu loại nhận thức: 
thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm và ý thức. Ý 
thức là tác dụng tâm lý hoạt động rộng rãi 
nhất; khi thì nó hoạt động chung với các thức 


3433 


cảm giác (trong trường hợp tri giác), khi thì 
nó hoạt động riêng lẻ (trong các trường hợp 
khái niệm, tư duy, tưởng tượng, mơ mộng, 
v.v...) đến sau năm thức cẩm giác, nó được 
gọi là thứ thứ sáu. Mạt na là thức thứ bảy, 
còn A lại da là thức thứ tám. 
Vijnaptimatra (skQ: Duy Thức—A Sanskrit 
term for “Cognition Only.” This 1s another name 
for the Indian School of Buddhism, better known 
as the Yogacara or Vijnanavada School. Central 
doctrine of the Yogacara tradition, according to 
which all of the phenomena of experience are 
merely produc(s of mind—Từ Bắc Phạn chỉ “Duy 
Thức.” Đây là tên khác của trường phái Phật giáo 
Ấn Độ, được biết nhiều qua các tên Du Già hay 
Duy Thức. Giáo thuyết chính của trường phái là 
tất cả những øì kinh qua của vạn hữu chỉ là sẳn 
phẩm của tâm mà thôi. 
Vijnaptimatra Sastra (skt): Luận Duy Thức— 
See Vijnaptimatrata-siddhi-sastra. 
Vijnaptimatrata-siddhi-sastra (sk: Thành 
Duy Thức Luận— The Dharmalaksana school, 
thouph idealistic, 1s diferent from the 
Samparigraha school, which was represenfative 
Idealsm and was later replaced by the 
Dharmalaksana (Fa-Hsiang) School in China. The 
Dharmalaksana idealists profes to have 
transmitted the orthodox system of Vasubandhu, 
but im reality 
Vasubandhu's Trimsika was annofated by ten 
authoritiles of whom Hsuan-Tsang and his pupil Ki 
followed chiefly the opinions of Dharmapala of 
Nalanda. The Vijnaptimatrata-siddhi-sastra, which 
1s the fundamental treatise of the Dharmalaksana 
School, was composed by Vasubandhu in 30 
books and Hsuan-Tsang during the T”ang dynasty 
reduced to I0 books. Some sources believe the 
sastra was composed by Dharmapala on the 
explanation Yogacara Alaya 
Consciousness—Pháp Tướng Tông mặc dù là Duy 
Thức, nhưng lại khác với Nhiếp Luận Tông vốn 
chỉ là Duy Thức tượng trưng, và sau đó được Pháp 
Tướng thay thế tại Trung Hoa. Các nhà Duy Thức 
của Pháp Tướng tông nhìn nhận là truyền thừa về 
hệ thống chánh thống của ngài Thế Thân, nhưng 
trên thực tế quả là khó cả quyết. Tam Thập Tụng 
Duy Thức, bản luận căn bản của tông Pháp 
Tướng, gồm 30 bài luận được ngài Thế Thân Bồ 


ths 1s rather uncerftain. 


about and 


Tát biên soạn và ngài Huyền Trang đời Đường 

biên tập gộp lại còn 10 quyển. Có chỗ tin rằng Bộ 

Luận do Ngài Hộ Pháp Đẳng soạn về Tông phái 

Du Già và A Lại Da Thức—See Hsuan-Tsang. 

Vijnaptimatrata-trimsika (skQ: Tam Thập 

Tụng Duy Thức The Idealistic School of 

Vasubandhu 1s a reformed Yogacara system and 

I§šÃẪễ fundamental text is Vasubandhu”s 

ViJnaptimatrafta-trimsika, a versified text on the 

theory of mere 1deation In thirty stanzas, of which 

the first twenty-four are devoted to the special 
character (svalaksana) of all dharmas, the next 
two to the nature (svabhava) of all đharmas, and 
the the stages of the noble 
personages—Duy Thức Tông của Ngài Thế Thân 
là hệ thống Du Già được cải biến và bản văn 
chính yếu là Duy Thức Tam Thập Tụng của Thế 

Thân, trong đó 24 bài tụng đầu nói về tướng của 

các pháp, hai bài kế nói về tánh của các pháp, và 

bốn bài sau cùng nói về giai đoạn của các Thánh 
giả—See Vijnaptimatrata-siddhi-sastra. 

Vikalabhojana (sk): Bất Thực Nhục—Không 

ăn thịt, một phần của giới thứ sáu trong thập 

giớ—Pat of the sixth of the 
commandments—Against eating flesh. 

Vikala-bhojanad-viramani (skt): Bất Phi Thời 

Thực —Part of the sixth of the ten commandments, 

against eating out of regulation hours—Một phần 

của giới luật thứ sáu trong thập giới, chống lại 
việc ăn sát thời. 

Vikalpa (skt: Vibhaga (skÙ—To differentiate— 

To discerne—To discrimminate—To distinguish— 

Phân biệt. 

(Œ) The meanings of “Vikalpa—Nghĩa của 
“Phân Biệt: A  Sanskrit 
“discrimination, one of the important Buddhist 
(erms used in varilous sutras and sastras. 
Chinese term for “discriminaton” 1s “fen- 
pieh,” means to “cut and divide with a knfe,” 
which exactly corresponds to the etymology 
of the Sanskrit “viklp”. By “discrimination,) 
therefore, 1s meant analytical knowledge, the 
relative and discursive understanding which 
wWe use In our everyday worldly intercourse 
and also in our highly speculative thinking. 
For the essence of thinking 1s to analyze, that 
1s, fO discriminate; the sharper the knife of 
dissection, the more subtle the resulting 


last four to 


ten 


tem for 


qI) 
]) 
2) 


3) 


+ 


5434 


speculation. But according to the Buddhist 
way of thinking, or rather according to the 
Buddhisst experlence, this power of 
discrimination 1s based on non-discriminating 
Prajna. This is what Is most fundamenfal in 
the human understanding, and 1t ¡is with this 
that we are able to have an Insipht Into the 
Self-nature possessed by us all, which 1s also 
known as Buddha-nature. Indeed, Self-nature 
1S Prajna itself (see Prajna). And this non- 
discriminating Prajna 1s what 1s “free from 
affections°—Từ Bắc Phạn dùng để chỉ “Phân 
Biệt,” một trong những từ Phật giáo quan 
trọng trong nhiều kinh điển và luận điển khác 
nhau. Từ Trung Hoa là “Fen-Pieh,” có nghĩa 
là cắt và chia ra bằng dao, điểu này tương 
ứng chính xác với từ gốc Phạn ngữ “Viklp.” 
Như thế người ta có thể nói “phân biệt” là 
nhận thức có tính cách phân tích, nó gợi lên 
sự hiểu biết có tính cách tương đối và biện 
luận mà chúng ta dùng trong các mối giao 
thiệp hằng ngày giữa chúng ta và thế giới 
bên ngoài, cũng như trong tư tưởng suy tư cao 
độ của chúng ta. Vì cốt lõi của tư tưởng là 
phân tích, nghĩa là phân biệt, con dao giải 
phẫu càng sắc bén, thì sự suy lý càng vi tế và 
kết quả càng vi diệu hơn. Nhưng theo cách tư 
duy của Phật giáo, hoặc đúng hơn theo kinh 
nghiệm của Phật giáo, năng lực phân biệt này 
đặt căn bản bên Trí Vô Phân Biệt. Trí huệ là 
cái có nên tảng trong tri thức con người, và 
nhờ nó mà chúng ta có thể phóng cái nhìn 
vào tự tánh mà tất cả chúng ta đều có, nó 
cũng được biết như là Phật tánh. Thực ra Yự 
tánh chính là Trí tuệ. Và Trí Vô Phân Biệt 
này là cái “tự tại với ái nhiễm.” 

There are three forms of discriminatlon—Suy 
xét thức biệt các sự lý, có ba hình thức: 
Natural discrimination (present objects): Tự 
tánh phân biệt. 

Calculating discrimination (future action): Kế 
độ phân biệt. 

Discriminating by remembrance of affalrs 
that are past: Tùy niệm phân biệt. 

Phân biệt không hợp với lý “Bình Đắng Như 
Như” 
incompatible with the truth of equal thusness 
1n Buddhism. 


của đạo Phật—-Discriminaton ¡is 


(HD Vikalpa according to the Lankavatara Sutra—— 


Phân biệt theo Kinh Lăng Già: According to 
the Lankavatara Sutra, discrimination stands 
confrasted to ¡infuitive understanding which 
gøoes beyond discrimination. In ordinary 
worldly life, discrimination, If properly dealt 
with, works to produce good effects, but 1t IS 
fO penefrat€ Into the depths of 
consciousness where the ultimate truth 1s 
hidden. To awaken this from a deep slumper, 
discriminaton must be abandoned: Trong 
Kinh Lăng Già, phân biệt trái nghịch với sự 
hiểu biết trực giác là sự hiểu biết vượt ngoài 
phân biệt. Trong cuộc sống thế tục hằng 
ngày, nếu “phân biệt” được xử lý một cách 
hợp lý sẽ vận hành để sản sanh ra những hiệu 
quả tốt, nhưng nó không thể đi sâu vào tâm 
thức mà chân lý tối hậu tiềm ẩn trong đó. Để 
đánh thức chân lý ra khỏi giấc ngủ sâu, chúng 
ta phải từ bỏ phân biệt. 


unable 


(V)The Mind-Only or Vijnaptimatra School of 


Buddhism regards all forms without exception 
as “vikalpa”: Pháp Tướng hay Duy Thức tông 
cho rằng mọi hình thức chỉ là sự phân biệt 
chứ không có ngoại lệ. 


(V) From discrimination to non-discrimination— 


l) 


Từ Phân biệt đến Không phân biệt: 

The queston for Buddhists 1s: how 1s 1í 
possible for the human mind to move from 
discrimination to non-discrimination, from 
affections to affectionlessness, from beIng to 
non-being, from relafivify to emptiness, from 
the ten-thousand things to the bripht mirror- 
Self-nature, Buddhistically 
expressed, from ¡ignorance to awakening. 
How this movement 1s possible 1s the øreafest 
mystery not only in Buddhism but ím all 
relipglon and philosophy. So long as this world, 
as conceived by the human mind, 1s a realm 
Of opposites, there 1s no way to escape from 1t 
and to enter into a world of emptiness where 
all opposites are supposed to merge. The 
wiping-off of the multtudes known as the 
ten-thousand things in order to see Into the 
mIrror-nature 
Impossibility. Yet Buddhists all attempt to 
achieve i—Vấn để dOặt ra cho người Phật từ 
là: “Lầm sao tâm con người có thể vượt qua 


nafure  Or Or 


Itself 1s an absolute 


2) 


3435 


từ phân biệt đến không phân biệt, từ ái nhiễm 
đến không ái nhiễm, từ hiện hữu đến không 
hiện hữu, từ tương đối đến tánh không, từ vạn 
vật đến cái bản tánh sáng như gương hay tự 
tánh, hoặc theo thuật ngữ Phật giáo từ mê 
đến ngộ. Làm thế nào bước di chuyển này 
được hiện thực này tạo nên sự kỳ diệu vĩ đại 
nhất, không chỉ có trong Phật giáo, mà còn 
trong tất cả mọi tôn giáo và triết học. Chừng 
nào thế giới này, như tâm con người nhận 
thức nó, còn là cảnh giới đối lập, chừng ấy 
vẫn chưa có con đường để vượt thoát nó và 
hài lòng với thế giới của “tánh không,” ở đó 
tất cả những đối lập được cho là tiêu tan hết. 
Phủi sạch dần những thứ hổn tạp, được biết 
với cái tên là “vạn pháp,” để thấy ngay chính 
trong cái gọi là gương bản tánh tự nó là một 
thứ bất khả tuyệt đối. Tuy nhiên, tất cả mọi 
Phật tử đều nỗ lực đi đến đó. 

Philosophically stated, the question 1s not 
properly put. I(t 1s not the wiping-off the 
multttdes, 1t 1S not moving from 
discriminaton to non-discrimination, from 
relativity to emptiness, Where the 
wWIping-off process 1s accep(ed , the Idea 1S 
that when the wiping-off is completed, the 
miror shows Its original briphtness, and 
therefore the process IS conftinuous on one 
line of movement. But the fact 1s that the 
wiping Ifself 1s the work of the oripinal 
brightness. The “original” has no reference to 
time, in the sense that the mirror was once, In 
1fs remofe past, pure and undefiled, and that 
aS 1f 1S no more so, It must be polished up and 
ISÃ Orlpinal briphtness be restored. The 
brightness is there all the time, even when 1t 
1s thought to be covered with dust and not 
reflecting obJects as It should. The brightness 
1S not something to be restored; It 1s not 
something appearing at the completion of the 
procedure; 1t has never departed from the 
mITTOT. 
Platform Sutra and other Buddhist writings 
declared the Buddha-nature to be the same In 
all beings, including the ignorant as well as 
the wise—Được nói theo lối triết học thì câu 
hỏi này được đặt ra không đúng chỗ. Quả 
thực nó không có tác động quét sạch vạn 


etc. 


This ¡is what 1s meant when the 


pháp, đi từ phân biệt đến chỗ vô phân biệt, từ 
tương đối đến tánh không, vân vân. Nếu 
người ta chấp nhận một quá trình thanh tẩy, 
người ta nghĩ rằng một khi sự thanh tẩy này 
thành tựu, thì cái gương sẽ cho thấy vẻ sáng 
nguyên thủy của nó, và quá trình vẫn được 
tiếp tục như thế trên cùng một dòng chuyển 
động. Nhưng trong thực tế chính sự thanh tẩy 
là một tác phẩm của vẻ sáng nguyên thủy. 
Cái gì là “nguyên thủy” thì không còn gì liên 
hệ với thời gian và không có ai nghĩ rằng 
trong quá khứ xa xôi thì thanh tịnh và không 
ô nhiễm, rồi bởi vì nó không còn như thế nữa 
nên phải lau sạch và trả lại cho nó vẻ sáng 
như xưa kia. Vẻ sáng ấy hiện hữu trong khắp 
nơi trong mọi lúc, ngay cả khi người ta tin 
rằng nó bị phủ bụi và không phản ảnh đúng 
sự vật. Vẻ sáng ấy không phải được phục hồi, 
nó không phải là một cái gì đó như sự cùng 
tột của một quá trình, nó không bao giờ rời 
bỏ cái gương. Nó là cái mà Pháp Bảo Đàn 
Kinh và các bản văn kinh khác của Phật giáo 
nói đến khi nói rằng Phật tánh thì đồng nhất 
nơi tất cả chúng sanh, ngu cũng như trí. 

3) Thus “non-discriminating Prajna,` “to be free 
from affections”, “from the first not a thing 1s”, 
all these expresslons point to the same 
source, which ¡is the fountainhead of Zen 
experience—Như vậy “Irí vô phân biệt,” “tự 
tại với ái nhiễm,” hay “xưa nay không một 
vật,” tất cả đều dẫn chúng ta đến cùng một 
nguồn, đó là suối nguồn chính của kinh 
nghiệm Thiền. 

Vikalpaprapanca (skt): Phân biệt hý luận—Sự 

phân biệt và sự hý lang bang— 

Discrimination and futile reasoning. 

Vikalpapratyaya (skÐ: 

discrimination—Phân biệt duyên. 

Vikalpaviviktadharma (skt): Vô sở hữu vọng 

tưởng tịch diệt pháp —Truth which is imageless 

and detached from discriminatlon—Cái chân lý 
vô tưởng và tách khỏi phân biệt. 

Vikara (skt): Tỳ Đê La—Tỳ Khư La. 

l) An old housekeeper with many keys round 
her waist who had charge of the Sakya 
household, and who loved her things so mụch 
that she did not wish to be enliphtened——Một 
nữ quản gia cho dòng họ Thích Ca, người có 


luận 


Condition of 


3436 


rất nhiều chìa khóa quanh lưng. Bà luyến ái 
công việc đến nỗi không còn ao ước đến giác 
ngộ nữa. 

2) Investigation: Tư—See Seventy-five dharmas 
of the Abhidharma Kosa. 

Vikarala (sk): Tỳ Yết La (Bì Kiết La) Đại 

Tướng—See Twelve spiris connected with the 

Master of Healing. 

Vikhaditakas (skt): Contemplate on a corpse 

that torn apart by wild birds and wild beasts— 

Quán xác bị thú ăn—Tưởng thây rã ra từng khúc, 

làm môi cho chim thú—§ee Nine types of 

meditation on corpse. 

Vikkhambhana viveka (p): Ty phiền não ẩn 

cư—Trạng thái phiền não bị yếu kém trong một 

thời gian. Đây là kết quả của thân ẩn cư và tâm 
ẩn cư. 

Vikrama (skÐ: 

Trascendent—Siêu. 

Vikramaditya (skt: Tỳ Cạt (Ngật) La Ma A 

Điệt Đa. 

1)_ Name of an Indian kinge—Tên của một vị vua 
Ấn Độ—Siêu Nhật Vương. 

2) Surpassing the sun: Vượt qua mặt trời. 

3) A celebrated king who drove out the Sakas, 
or Scythians, and ruled over northern India 
from 57 B.C.: Vị vua đã đánh đuổi dòng họ 
Sa Ca hay Scythians, mà trị vì vùng Bắc Ấn 
vào khoảng những năm 57 trước Tây Lịch. 

4) Vikramaditya, a patron of literature and 
famous benefactor of Buddhism (maybe the 
same person as ¡in (3): Một vị thí chủ và một 
ân nhân của Phật Giáo. 

3 A celebrated Hindu king, around 57 B.C., 
who drove out the Sakas or Scythians, ruled 
all northern India, was one of the wisest of 
Hindu kings and a great patron of literature: 
Siêu Nhật Vương—Còn gọi là Lực Nhật 
Vương, là vị vua của nước A Du Đồ, người đã 
chính phục các vương quốc của dân tộc 
Scythians, thống trị cả một vùng bắc Ấn, là vị 
vua khôn ngoan nhất của vương triều Cấp Đa. 
Ông còn là người bảo hộ các tôn giáo (Vô 
Trước là người cùng thời với nhà vua). 

Vikramasila (skt: Tu Viện Vikramasila—One 

of the four great viharas In north India during the 

reign of king Dharmapala. At that time, Nalanda, 


Leap OVer—Surpass— 


Uddantapuri (Blihar Sharf), Vajrasana and 
Vikramasila were the four greates( viharas of 
India. Of these, Vikramasila was the most 
1mportant and had an Interesting origin. The great 
king Dharmapala of the Pala dynasty, while on a 
Visit tO these par(s, was greatly attracted by the 
sight of a beautiful hill on the bank of the Ganga 
and decided to found a vihara at the place. The 
vihara, which thus came to be built at the end of 
the eighth century A.D., grew Info a great seat of 
learnng two and a half centuries later. The 
number of students who came from foreign parts 
to study here was greater than at Nalanda. Among 
the teachers who taught at Vikramasila were 108 
scholars, eipht famous savants, and the great 
scholar Ratnakarasani who was the head of the 
vihara. Santbhadra (Avadhutipa), Dombipa 
Sthavirabhadra, Smrtyakara-Siddha, and 
Dipankara Srijnana were among the eigh( great 
pandIts. temple of 
Bodhisattva Avalokitesvara at the centre of the 
vihara, besides the fify-three bipg and smaill 
temples in the compound. Among the gods and 
gøoddesses worshipped ¡in these temples, there 
were some beautiful Tantric Icons. The other 
three viharas also belonged to the kingdom of the 
Palas, who had special ties with Vikramasila. The 
eighty-four Siddhas lived during the Pala regime 
(765-1200 A.D.) and most of them were 
connected with Vikramasila in one way or 
another. According to Tibetan writers, the TanfrIcs 
or Vikramasila had put the Turks to flight many 
times by magic spells, but history has a different 
story to tell—Một trong bốn tu viện lớn nhất tại 
miễn Bắc Ấn Độ dưới thời Hoàng Đế 
Dharmapala. Vào thời đó Nalanda, Uddantapuri 
(Bihar Sharif), Vajrasana, và Vikramasila là bốn 
tu viện lớn nhất. Trong số nầy, tu viện 
Vikramasila là quan trọng hơn cả và có nguồn 
gốc khá đặc biệt. Hoàng đế Dharmapala của triều 
đại Pala trong một chuyến tuần du các vùng đất 
nầy rất say mê khi nhìn thấy một ngọn đổi nhỏ 
xinh xinh bên bờ sông Hằng, nên đã quyết định 
cho lập một tu viện tại đây. Tu viện nầy có lẽ 
được xây vào cuối thế kỷ thứ 8, đã phát triển 
thành một trung tâm văn hóa lớn hai trăm năm 
mươi năm sau đó. Số Tăng sinh từ các nước ngoài 
đến đây tu học đông hơn ở Na Lan Đà. Trong số 


There was a beautiful 


3437 


các giảng sư ở Vikramasila có 108 học giả, 8 nhà 
bác học nổi tiếng, và đại học giả Ratnakarasanti, 
viện trưởng tu viện. Trong số các học giả nổi 
tiếng của tu viện gồm có Santibhadra, Maitripa 
(Avadhutipa), Dombipa Sthavirabhadram, 
Smrtyakara-Siddha, và Dipankara-Srijnana. Tại 
trung tâm tu viện có một ngôi đến xinh xắn thờ 
Quán Thế Âm Bồ Tát, bên cạnh đó là 53 ngôi 
đến lớn nhỏ. Trong số các vị thần và nữ thần được 
thờ trong các ngôi đển nầy, có một số tượng Mật 
tông. Ba tu viện kia cũng thuộc lãnh thổ của triều 
đại Pala, vốn có quan hệ đặc biệt với 
Vikramasila. Tám mươi bốn vị Siddha đều sống 
dưới các triều Pala (765-1200) và hầu hết những 
vị nây đều có liên hệ với Vikramasila. Theo các 
tác giả Tây Tạng thì phái Mật tông hoặc tu viện 
Vikramasila đã làm cho quân Thổ Nhĩ Kỳ phải 
nhiều phen trốn chạy bằng cách niệm thân chú, 
nhưng lịch sử không nói đến điều nầy. 
Vikramasila Monastic University: Trường 
Đại Học Phật Giáo Vikramasila—See 
Vikramasila. 

Vikiranosnisa (p): Phật đảnh Xả trừ (màu vàng 
pha nghệ). 

Vikridita (skÐ: Du Hý——Literally means sportive 
(to entertain play, or sport, to amuse, or to roam 
for pleasure). This is an imporfant conception 
describing the life of a Bodhisattva, which 1s free 
from every form of constraint and resfraint. Ít 1s 
like that of the swans In the air and the lilies of 
the field. And yet there Is in him a great 
compassionate heart functioning all the time 
freely and self-sufficiently—Nguyên nghĩa là đi 
tìm niễm vui. Đây là một khái niệm quan trọng 
miêu tả cuộc sống của một vị Bồ Tát thoát khỏi 
mọi hình thức câu thúc và cưỡng ép. Nó giống 
như đời sống của loài thiên nga trên không trung 
và của loài hoa huệ ngoài đông. Tuy vật, ngài lại 
có một tấm lòng từ bi rộng lớn luôn vận hành một 
cách tự tại và viên mãn. 

Vikritavana (sk: Mãi Lâm—A monastery 
about 200 miles northwest of the capital of 
Kashmere—Tự viện cách kinh thành 
Kashmere chừng 200 dặm về phía tây bắc. 
Viksepa  (sk0: Tán  Loạn—Scattered— 
Dispersed——Unsettled—Disturbed——Restless——To 
flee in confusion—Tên của tâm sở, còn gọi là 


2 
cua 


Tán Động hay Tâm Loạn, tức tán tâm hay cái tâm 
của phàm phu trôi nổi theo lục trần, không ngừng 
nghỉ. 

Viksipfa-ciftta (sk0: Tán Tâm—The scattered, 

1nattentive mind. A distracted or unsetfled mind. 

Mind only good at intervals, in contrast with the 

settled mind—Tâm tán loạn hay tâm phóng dật, 

tâm đuổi theo lục trần không ngừng nghỉ, đối lại 
với định tâm. 

Viksiptakas (skt): Contemplate on the scattered 

limbs of a corpse—Quán xác bị rả ra từng phần— 

Tưởng thây đang tan rã ra từng phần—See Nine 

types of medifation on corpse. 

Vilain (n): Kẻ ác. 

Vilamba (skt: Tỳ-lam-bà —Who ¡is associated 

with Amitabha—See Ten raksasi mentioned In 

the Lotus sutra. 

Vile (a): Lamako (p)—Đê hèn—Hạ 

AbJectBad—Base——lInferiro—Low——Mean. 

Vilfể (v): Run 

Discredi—Phỉ báng. 

Village customs: Lệ làng. 

Village teacher: Hương Sư. 

Vilohitakas (skt): Contemplate on blood leaking 

out from a corpse—Quán xác rỉ máu Tưởng 

thây sình bấy nức rã và rỉ máu —§ee Nine types 
of meditation on corpse. 

Vimala (skt): Tỳ Ma La. 

1) Unsullied: Vô Cấu —Pure. 

2) Name ofa river ¡n India: Tên một con sông ở 
Ấn Độ. 

3) Siva' wife: Phu nhân của Thần Siva. 

4) Ground of leaving filth: Land of freedom 
from defilement—Land of purity—Ly Cấu 
địa—See Ten grounds (II). 

Vimalacitra (sk): Tỳ Ma Chất Đa—A king of 

asuras, residing at the bottom of the ocean, father 

of Indra*s wife—Vua của loài A Tu La, cư ngụ 
nơi đáy biển, cha vợ của Trời Đế Thích. 

Vimala-citta (sk): Tâm Vô Cấu Nhiễm— 

According to The Avatamsaka Sutra, this 1s one of 

the eleven minds that lead to enliphtenment. A 

spotless heart which sees all the Buddhas—Theo 

Kinh Hoa Nghiêm, đây là một trong 11 tâm dẫn 

đến giác ngộ. Tâm thấy hết thẩy chư Phật—See 

Eleven minds that lead to enlightenment. 


liệt— 


down someone—Decry—— 


3438 


Vimaladatta (skt): Tịnh đức phu nhân—Former 


life 
Bodhisattva—Tiển 


of __ Vairocana-rasmi-prati-mandita-dhvaja 


thân quang chiếu trang 


nghiêm tướng Bồ Tát. 

Vimalagarbha (skt): Tịnh Tạng—Eldest son of 
Wonderfully Adorned King (Subhavyuha) In the 
Lotus Suữ—Con trai cả của Diệu Trang Nghiêm 
Vương trong Kinh Pháp Hoa. 

Vimalakirti (skt: Duy ma Cật—Tịnh Danh— 
Pure Name. 


q) 


qI) 


Ù 


A summary on Vimalakiti—Tóm lược về 
nhân vật Duy Ma Cật: Vimalakirti, a native 
of Vaisali, capital city of Licchavi (name of 
the tribe and republican state in northern 
India) and a disciple of sakyamuni, said to 
have been a contemporary of Sakyamuni, and 
to have visited China. A layman of Buddhaˆs 
time Buddhist 
phiosophy. Many questions and answers 
between Vimalakrti and the Buddha are 
recorded in the Vimalakirti-nirdesa—Duy Ma 
cật là đệ tử của Phật tại thành Tỳ Xá Lê, 
nước Lichavi, một nước Cộng Hòa ở miễn 
bắc Ấn Độ. Người ta nói ông cùng thời với 
Đức Phật, và đã từng viếng Trung Quốc. Một 
vị cư sĩ tại gia vào thời Đức Phật còn tại thế, 
là một Phật tử xuất sắc về triết lý nhà Phật. 
Nhiều câu hỏi và trả lời giữa Duy Ma Cật và 
Phật vẫn còn được ghi lại trong Kinh Duy 
Ma. 

Vimalakirti 


who  was excellent ¡1n 


according to the Buddhist 
legends—Duy Ma Cật theo truyền thuyết 
Phật giáo: 

At the time of the Buddha, in the great town 
of Vailsal there was an elder called 
Vimalakrti who had made offerings to 
counfless Buddhas and had deeply planted all 
good roots, thereby achieving the patient 
His Unhindered 
power of speech enabled him to roam 
everywhere using his supernatural powers fo 
(each others He had achieved absolute 
good influences 
(dharam) thereby realizing fearlessness. So 
he overcame all passions and demons, 
entered all profound Dharma-doors to 
enlightenment, Wisdom 
perfection (prajna-paramita) and was well 


endurance of the uncreate. 


control over and evil 


excelled 1n 


2) 


versed in all expedient methods (upaya) of 
teachng, thereby fulflling all great 
Bodhisatva vows. He knew very well the 
mental propensiies of livifng beings and 
could distinguish ther various (spirtual) 
roots. For along time he had trodden the 
Buddha-path and his mind was spotless. 
Since he understood Mahayana, all his 
actions were based on right thinking.. While 
dwelling ¡in the Buddha's awe-inspiring 
maJesty, his mind was extensive like the øgreat 
ocean. He was praised by all Buddhas and 
revered by Indra, Brahma, and worldly kings: 
Vào thời Đức Phật còn tại thế, trong thành Tỳ 
Xá Ly có ông trưởng giả tên là Duy Ma Cật, 
đã từng cúng dường vô lượng các Đức Phật, 
sâu trồng cội lành, đặng Vô Sanh Pháp Nhẫn. 
Sức biện tài vô ngại của ông đã khiến ông có 
khả năng du hí thần thông. Ông đã chứng các 
môn tổng trì, đặng sức vô úy, hàng phục ma 
oán, thấu rõ pháp môn thâm diệu, khéo nơi 
trí độ, thông đạt các pháp phương tiện, thành 
tựu đại nguyện. Ông biết rõ tâm chúng sanh 
đến đâu, hay phân biệt các căn lợi độn, ở lâu 
trong Phật đạo, lòng đã thuần thục, quyết 
định nơi Đại Thừa. Những hành vi đều khéo 
suy lường, giữ gìn đúng oai nghi của Phật, 
lòng rộng như bể cả. Chư Phật đều khen ngợi, 
hàng đệ tử, Đế Thích, Phạm Vương, vua ở 
thế gian, vân vân thảy đều kính trọng. 

As he was set on saving men, he expediently 
stayed at Vaisali for this purpose. He used his 
unlimited wealth to aid the poor; he kept all 
the rules of morality and discipline to correct 
those breaking the precepts; he used his øgreat 
patlence to teach those giving rise fo anger 
and hate; he taught zeal and devotion to those 
who were remiss; he used serenity to check 
string thoughts; and employed decisive 
wisdom to defeat Ipnorance. Although 
wearing white clothes (of the laity) he 
observed all of the Sangha. 
Although a layman, he was free from all 
attachments to the three worlds (of desire, 
form and beyond form). Although he was 
married and had children, he was dilipgent in 
his practice of pure living. Although a 
householder, he delighted In keeping from 


the rules 


3439 


domestic establishmentfs. Although he ate and 
drank (like others), he deliphted in tasting the 
flavour of mediaton. When entering a 
gambling house he always tried to teach and 
deliver people there. He received heretics but 
never strayed from the ripht faith. Though he 
knew worldly classics, he always took Joy In 
the Buddha Dharma. He was revered by all 
who met him. He upheld the right Dharma 
and taught it to old and young people. 
Although occasionally he realized some profit 
in his worldly activities, he was not happy 
about these earnings. While walking in the 
street he never failed to convert others (to the 
Dharma). When he entered a government 
office, he always protected others (from 
injustice). When joining a symposium he led 
others to the Mahayana. When visiting a 
school he enlightened the students. When 
entering a house of prostitution he revealed 
the sin of sexual intercourse. When going to 
a tavern, he stuck to his determination (to 
abstain from drinking). When amonsst elders 
he was the most revered for he taught them 
the exalted Dharma. When amongst upasakas 
he was the mosft respected for he taught them 
how to wipe out all desires and attachments. 
When amonøst those of the ruling class, he 
was the most revered for he taught them 
forbearance. When amongst Brahmins, he 
was the most revered for he taught them how 
to conquer prde and prejudice. When 
amonøst government officials he was the 
most revered for he taught them correct law. 
When amongst princes, he was the most 
revered for he taught them loyalty and filial 
piety. When ¡n the inner palaces, he was the 
most revered for he converted all maids of 
honour there. When amongst common people, 
he was the most revered for he urged them to 
culivate all meriorious virtues. When 
amongst Brahma-devas, he was the most 
revered for he urged the gods to realize the 
Buddha wisdom. When amongst Sakras and 
Indras, he was the 
revealed to them the Iimpermanence (of all 
things). When amonøsst lokapalas, he was the 
most revered for he protected all living 


most revered for he 


beinngss. Thus Vimalakirti used countless 
expedient methods (upaya) to teach for the 
benefit of living beings: Vì muốn độ người, 
nên ông dùng phương tiện khéo thị hiện làm 
thân trưởng giả ở thành Tỳ Xá Ly, có của cải 
nhiều vô lượng để nhiếp độ các hạng dân 
nghèo; giữ giới thanh tịnh để nhiếp độ những 
kẻ phá giới; dùng hạnh điểu hòa nhẫn nhục 
để nhiếp độ các người giận dữ; dùng đại tinh 
tấn để nhiếp độ những kẻ biếng nhác; dùng 
nhất tâm thiển định để nhiếp độ những kẻ 
tâm ý tán loạn; dùng trí tuệ quyết định để 
nhiếp độ những kẻ vô trí; tuy làm người bạch 
y cư sĩ mà giữ gìn giới hạnh thanh tịnh của Sa 
Môn. Tuy ở tại gia mà không đắm nhiễm ba 
cõi. Tuy thị hiện có vợ con, nhưng thường tu 
phạm hạnh. Dù có quyến thuộc, nhưng ưa sự 
xa ha. Dù có đồ quý báu, mà dùng tướng tốt 
để nghiêm thân. Dù có uống ăn mà dùng 
thiển duyệt làm mùi vị. Nếu khi đến chỗ cờ 
bạc, hát xướng thì ông lợi dụng cơ hội để độ 
người. Dù thọ các pháp ngoại đạo nhưng 
chẳng tổn hại lòng chánh tín. Tuy hiểu rõ 
sách thế tục mà thường ưa Phật pháp, được 
tất cả mọi người cung kính. Nắm giữ chánh 
pháp để nhiếp độ kẻ lớn người nhỏ. Tất cả 
những việc trị sanh, buôn bán làm ăn hùn 
hợp, dù được lời lãi của đời, nhưng chẳng lấy 
đó làm vui mừng. Dạo chơi nơi ngã tư đường 
cái để lợi ích chúng sanh. Vào việc trị chánh 
để cứu giúp tất cả. Đến chỗ giảng luận dẫn 
dạy cho pháp Đại Thừa. Vào nơi học đường 
dạy dỗ cho kẻ đồng mông. Vào chỗ dâm dục 
để chỉ bày sự hại của dâm dục. Vào quán 
rượu mà hay lập chí Nếu ở trong hàng 
trưởng giả, là bực tôn quý trong hàng trưởng 
giả, giảng nói các pháp thù thắng. Nếu ở 
trong hàng cư sĩ, là bậc tôn quý trong hàng cư 
sĩ, dứt trừ lòng tham đắm cho họ. Nếu ở trong 
dòng Sát Đế Lợi, là bậc tôn quý trong dòng 
Sát Đế Lợi, dạy bảo cho sự nhẫn nhục. Nếu ở 
trong dòng Bà La Môn, là bực tôn quý trong 
đòng Bà La Môn, khéo trừ lòng ngã mạn của 
họ. Nếu ở nơi Đại thần là bực tôn quý trong 
hàng Đại thần, dùng chánh pháp để dạy dỗ. 
Nếu ở trong hàng Vương tử, là bực tôn quý 
trong hàng Vương tử, chỉ dạy cho lòng trung 
hiếu. Nếu ở nơi nội quan, là bực tôn quý 


3440 


trong hàng nội quan, khéo dạy dỗ các hàng 
cung nữ. Nếu ở nơi thứ dân, là bực tôn quý 
trong hàng thứ dân, chỉ bảo làm việc phước 
đức. Nếu ở nơi trời Phạm Thiên, là bực tôn 
quý trong Phạm Thiên, dạy bảo cho trí tuệ 
thù thắng. Nếu ở nơi trời Đế Thích, là bực tôn 
quý trong Đế Thích, chỉ bày cho pháp vô 
thường. Nếu ở nơi trời Tứ Thiên Vương hộ 
thế, là bực tôn quý trong Tứ thiên vương hộ 
thế, hằng ủng hộ chúng sanh. Trưởng giả Duy 
Ma Cật dùng cả thảy vô lượng phương tiện 
như thế làm cho chúng sanh đều được lợi ích. 

Vimalakirtinirdesa-Sutra (skt): Vimalakirti- 

nirdesa (sk)—Đại Thừa Đảnh Vương Kinh—Duy 

Ma Cật Tử Sở Vấn Kinh—Đại Phương Đẳng 

Đảnh Vương Kinh—Kinh Duy Ma Cật. 

(A) Discourse of Vimalakirtl, important work of 
Mahayana Buddhism, composed about the 2" 
century AD. Vimalakirti, a rích adherent of 
the Buddha, who lived in the midst of worldly 
le yet treads the path of the Bodhisattva. 
The popularity of this sufra 1s due fO 1S Sfr©sS 
on the equal value of the lay life and the 
monastc life. The Vimalakirti Suữa 1s a 
philosophic dramatic discourse wriften In 
India about the first centuy A.D. which 
contains  conversatons between famous 
Buddhist figures and the humble householder 
Vimalakrti. Some said this sua 1s an 
apocryphal account of conversations between 
Sakyamuni and some residenfs of Vaisali. lt 
was first translaed Into Chinese by 
Kumarajiva, and later by Hsuan-lIsang— 
Những thuyết giảng của Vimalakirti, văn bản 
quan trọng của Phật giáo Đại thừa, có từ 
khoảng thế kỷ thứ II sau Tây lịch. Duy Ma 
Cật là một thương nhân giàu có, một môn đỗ 
của Phật, đã thành công trên đường Bồ Tát 
tuy vẫn sống trong thế gian. Kinh nây được 
nhiều người nhắc tới vì nó nhấn mạnh vào sự 
bình đẳng về giá trị thiên hướng thế tục và 
thiên hướng tu hành. Kinh Duy Ma Cật hay 
Duy Ma Cật Sở Vấn Kinh, những triết lý 
được viết tại Ấn Độ vào khoảng thế kỷ thứ 
nhất, gồm những cuộc đối thoại giữa những 
nhân vật nổi tiếng trong Phật giáo và cư sĩ 
Duy Ma Cật. Có người nói Kinh nầy chứa 
đựng những cuộc đối thoại giữa Đức Phật 


(B 


` 


Thích Ca và các cư dân của thành Tỳ Xá Lê. 
Kinh được dịch ra Hoa ngữ lần đầu bởi ngài 
Cưu Ma La Thập, và sau đó bởi ngài Huyễn 
Trang. **See Vimalakirti. 

One of the most popular Mahayana sutras, 
particularly in East Asia. ÏIts core 1s a dharma 
discourse between the lay Bodhisattva 
Vimalakirti and ManJusri, which focuses ont 
the “perfection of wisdom.” The sutra begins 
when the Buddha perceives that Vimalakirti 
1S pretending to be sick, and so he asks a 
number of his disciples to go and Inquire after 
his health. However, one by one the confess 
that they are Intimidated by Vimalakirts 
great wIsdom. Finally Manjusri agrees to pay 
a visit, and all of other disciples follow along 
1n parficipation in a dharma dialogue between 
the two great Bodhisattvas. The climax of the 
sufa comes when thirty-one Bodhisattvas 
give their respective answers to the question 
of how a Bodhisattva enters “the dharma-door 
of non-duality.” Each successive answer Is 
more sophisticated than the one preceeding 1t, 
but each exhibits some lingering attachment 
to duality. Finally Manjusri enunciates what 
appears to the last word, but when he turns to 
Vimalakirti for his response, he answers by 
saying nothing. The sutra 1s particular popular 
because Ifs central character 1s a layman with 
a family who manages fo surpass all of the 
other characters 1n his grasp of the perfection 
of wisdom. The Vimalakrti Sutra, a key 
Mahayana Sutra particularly with Zen and 
with some Pure Land followers. The main 
protagomist Is a layman named Vimalakirti 
who 1s equal of many Bodhisattvas in wIsdom 
and eloquence. He explained the teaching of 
“Emptiness” in terms of non-duality. When 
asked by Manjusri to define the non-dual 
truth, Vimalakirti simply remained silent. The 
sufra emphasized on real practice “The true 
natire of things Is beyond the limiting 
concep(s Imposed by words.” The sutra was 
translated Into Chinese by Kumarajiva—Một 
trong những bộ kinh phổ thông nhất trong 
Phật giáo Đại Thừa, đặc biệt là tại vùng 
Đông Á. Cốt lõi của kinh là cuộc pháp đàm 
giữa Bồ Tát tại gia Duy Ma Cật và Bồ Tát 


Văn Thù Sư Lợi, tập trung vào “trí tuệ ba la 
mật.” Kinh bắt đầu khi Đức Phật nhận biết 
rằng Duy Ma Cật giả vờ bệnh, và Ngài hỏi 
một số đệ tử xem coi ai sẽ đi thăm bệnh Duy 
Ma Cật. Tuy nhiên đệ tử của Ngài từng người 
một đều thú nhận rằng họ sợ trí tuệ vĩ đại của 
Duy Ma Cật. Cuối cùng thì Bồ Tát Văn Thù 
nhận đi và những đệ tử khác cũng tháp tùng 
đi theo để tham dự vào cuộc pháp thoại giữa 
hai vị đại Bồ Tát. Tuyệt điểm của kinh ở chỗ 
khi ba mươi mốt vị Bổ Tát trả lời câu hỏi làm 
thế nào để một vị Bổ Tát nhập vào“pháp 
môn bất nhị.” Mỗi câu trả lời theo thứ tự càng 
ngày càng cao hơn, nhưng tất cả đều còn 
vướng mắc vào nhị nguyên. Cuối cùng ngài 
Văn Thù phát biểu rõ ràng về pháp môn bất 
nhị, nhưng đến phiên Duy Ma Cật thì ông 
không nói một lời nào. Kinh này đặc biệt phổ 
biến vì nhân vật chính trong kinh là một 
người tại gia có gia đình đã vận dụng vượt 
qua những nhân vật khác về trí tuệ ba la mật. 
Kinh Duy Ma Cật là một bộ kinh Đại thừa 
quan trọng, đặc biệt cho Thiển phái và một 
số đệ tử trường phái Tịnh Độ. Nhân vật chính 
trong kinh là Ngài Duy Ma Cật, một cư sĩ mà 
trí tuệ và biện tài tương đương với rất nhiều 
Bồ Tát. Trong kinh nầy, Ngài đã giảng về 
Tánh Không và Bất Nhị. Khi được Ngài Văn 
Thù hỏi về Pháp Môn Bất Nhị thì Ngài giữ 
im lặng. Kinh Duy Ma Cật nhấn mạnh chỗ 
bản chất thật của chư pháp vượt ra ngoài khái 
niệm được ghi lại bằng lời. Kinh được Ngài 
Cưu Ma La Thập dịch sang Hán tự. 
Vimalaksa (skÐ: Ti Ma La Xoa—The pure- 
eyed, described as of Kabul, teacher of Kumarjiva 
at Karashahr, came to China ¡in around 406 A.D., 
translated two works—Vô Cấu Nhãn Pháp Sư, 
thầy của Ngài Cưu Ma La Thập ở Karashalr. 
Vimalanetra (p): Vô cấu nhãn—Tịnh nhãn— 
Tiền thân của Dược Thượng Bồ Tát. 
Vimalanetra Buddha (skt): Tịnh Thân Phật. 
Vimalanirbhasa (skt: Tịnh Quang. 
Vimati (skt): Doubt—Nghi ngờ. 
Vimbara (skt): Vimba or Bimba (skt—Tần Bà 
La. 





1) A tree with red fruit; fruit of the Bimba-tree: 
Vimba or Bimba (skÙ)—Quả Tân Bà La— 
Cây Tân Bà có trái màu đỏ. 

2) A measurement unit, equivalent to 10 
millions: Tỳ Ba Ha—Từ chỉ số lượng tương 
đương với l0 triệu. 

3) A king of fraprance, or incense: Vua của 
hương thơm. 

Vimoksa (sk: Tỳ Mục Xoa—Liberation— 

Emancipatlon—Deliverance—Salvation—Tỳ 

Mộc Để—Tỳ Mộc Xoa—Hữu vi Giải thoát (vô vi 

giải thoát là Mộc Xoa). 

Vimoksamukha (skt): Giải Thoát Môn—See 

Door of liberation. 

Vimokshatraya (skt): Tam giải thoát hay ba đặc 

tính của giải thoát bao gồm không, vô tướng và 

vô nguyện—Threefold emancIpation composes of 








sunyafa, animitfa, and apranihta—See Three 
emancIpations. 

Vimsatika Sastra (skt): Luận Duy Thức Nhị 
Thập The sastra was composed by Vasubandhu 
on the General Teaching of Consciousness—Bộ 
Luận được Ngài Thế Thân soạn về Giáo Lý Duy 
Thức. 
Vimsatikavijnaptimatratasiddhi-sastra (skÐ: 
Đại Thừa Lăng Già Kinh Duy Thức Luận— 
Written by Vasubandhu (Thế Thân). 
Vimuktaghosa (skt: Tỳ Mục Cù Sa—Tỳ Mục 
Đa La—The Buddha”s voice of liberation from all 
fear—Tiếng của Đức Phật giải thoát khỏi mọi sự 
sợ hãi. 

Vimukfi  (skÒ: 
Liberation—Release 


Giải thoát —Salvation— 

from the bonds of 
existence—Final emancipaton—LIberaton or 
release from suffering through knowledge of the 
cause of sufering and the cessation of suffering, 
through realization of the four noble truths to 
eliminate defilements. Vimukti 1s the extinction of 
all 1llusions and pasions. It 1s liberation from the 
karmic cycle of life and death and the realization 
of nirvana—Giải thoát khỏi những khổ đau phiển 
não do hiểu được nguyên nhân của chúng, xuyên 
qua thực hành Tứ diệu đế mà xóa bỏ hay làm 
biến mất những nhơ bẩn ấy. Vimukti đánh dấu sự 
loại bỏ những ảo ảnh và đam mê, vượt thoát sinh 
tử và đạt tới cứu cánh Niết bàn. 


3442 


Vimutfanuttariyam (p): The unsurpassable of 
liberation—-Giải thoát vô thượng—See Three 
dharmas (XLIH). 

Vimuttikkhanda (p): Đem đến sự giải thoát. 

Vimutti Sukha (p): Hạnh phúc Giải thoát. 

Vinam Siddhipada: Sự biết rõ các cảnh giới và 

tính dắt tâm về cõi thiện. 

Vinnana (p): Thức—Consciousness. 

Vinataka (skÐ: Tỳ Na Đát Ca—Tỳ Nê Tra Ca— 

Tỳ Na Dạ Ca—Núi Tỳ Na Đa Ca. 

1l) The sixth of the seven concentric circles 
around Mount Meru: Núi thứ sáu trong 7 núi 
Kim Sơn. 

2) Any mountain resembling an elephant: Bất cứ 
núi nào có hình dáng giống như Núi Tượng 
Đầu. 

** See Seven concentric ranges around Sumeru, 
and Nine concentric mountain ranges and 


eipht seas. 
Vinaya (skt: Pratimoksa or Sila or Upalaksa or 
Uparaksa (skÙ—Ty Nại Da-GIới Luật— 


Disciplines—Disciplinary code—Law——Monastic 

rules—Rule. 

(D An overview of Vinaya: Tổng quan về Tỳ 
Nại Da—Other name for Pratimoksa, sửa, 
and upalaksa. The discipline, or monastic 
rules; one of the three divisions of the Canon, 
or Tripitaka, and said to have been compiled 
by Upali. Also called Pratimoksa or Sutra of 
emancipation or part of the Vinaya-pitaka 
that conftains 250 precepts for bhiksus and 348 
precepts for bhiksunis. These precepts are 
reci(ed in an assembly of the whole Order of 
monks and/or nuns at every Ủposatha or and 
this 1s the opportunity for the monks and nuns 

any violatlons of 

However, the rules required a monk or nun 

who Is guilty of any of these offenses 1s 

required to confess the matfer and submit to 
the appropriate discipline or penalty from the 

Order—Tiếng Phạn là Ưu Bà La Xoa hay Tỳ 

Ñi, dịch là “luật” hay “giới luật.” Tên khác 

của Ba La Đề Mộc Xoa, tức là những quy 

luật của cuộc sống trong tự viện. Đây cũng là 
một trong ba tạng kinh điển. Người ta nói 

Ngài Ưu Ba Ly đã kết tập đầu tiên. Còn gọi 

là Ba La Đề Mộc Xoa, còn gọi là Kinh Giải 


confess these rules. 


Thoát, một phần của Vinaya-pitaka, chứa 

đựng các qui tắc kỷ luật gồm 250 giới cho tỳ 

kheo và 348 giới cho tỳ kheo ni. Các qui tắc 

nầy được nhắc lại trong Tăng hay Ni đoàn 

mỗi lần làm lễ bố tác (Uposatha) và đây là 

dịp cho chư tăng ni xưng tội về những thiếu 

xót đã phạm phải. Tuy nhiên, luật đòi hỏi vị 

Tăng hay vị Ni nào phạm tội phải nhận tội và 

chịu kỷ luật của giáo đoàn. 

The meaninzs of Vinaya: Nghĩa của Tỳ Nại 

Da—-Ordinances or Moral training; the 

disciplinary rules; the precepfs and commands 

of moral asceticism and monastic discipline, 

said to have been given by Buddha—GIới 

luật mà Đức Phật đã giảng thuyết. 

(II) The purposes of Vinaya—Tác dụng của Tỳ 
Nại Da: 

l1) Destroying sin: DIỆt tội. 

2) Subjugation of deed, word, and thought: Điều 
phục thân khẩu ý. 

3) Separaton from evil action: Ly hành ác 
nghiệp. 

(V)Categorles of Vinayas—Phân loại Tỳ Nại 
Da: 

I) See Complete moral precepts for monks. 


qI) 


2) Dharmaguptaka-Vinaya (skÐ: Luật Tứ 
Phân—Four-division  Vinaya of the 


Dharmagupta school (Trường Phái của Ngài 
Đàm Vô Đức) —Buddhism vinaya confains 
250rules for monks and 348 for nuns. Ït was 
translated Iinto Chinese by Buddhayasas and 
Chu-Fo-Nien—Bộ Luật Phật giáo, gồm 250 
giới Tỳ Kheo và 348 giới Tỳ Kheo Ni. Bộ 
Luật được các Ngài Phật Da Xá và Trúc Phật 
Niệm dịch sang Hán tự. 

3) The first five volumes of Vinayana of 
Hinayana Sects: Ngũ Bộ Đại Luật —See Five 
volumes of Vinaya of Hinayana sects. 

** See Precepts, and Twofold canon (B). 

Vinaya or Discipline Sectf: Vinaya-discipline— 

Luật Tông—Nam Sơn Tông—Vinaya or 

Discipline Sect, based on the Vinaya-PItaka— 

Giáo thuyết Luật Tông dựa trên bộ Luật Tạng— 

See Six schools in China, and Ten schools of 

Chinese Buddhism. 

Vinayaka (skt): Tỳ Na Dạ Ca—Tỳ Na Da Ca— 

Tỳ Na Dã Ca—Phệ Na Dã Đát Ca—A hinderer, 

the elephant god or Ganesa; a demon with a 


3443 


man*s body and elephant's head, which places 
obstacles in the way— Thường Tùy Ma hay 
Chướng Ngại Thần, mình người mũi voi, là loại 
ác quỷ thân thường gây ra trở ngại hay tai nạn cho 
con người. 

Vinaya-pitaka (skÐ: Luật tạng (Tỳ Nại Da)}— 
Tỳ Nại Da Tạng—Collecion of rules—The 
Vinaya-pitaka, one of the three divisions of the 
Canon, or Tripitaka. The second portion of the 
Tripitaka, said to have been compiled by Upali— 
Bộ tạng Luật, một phần trong ba bộ kinh điển. 
Phần thứ hai trong Tam Tạng Kinh Điển, người ta 
nói là được soạn bởi ngài Ưu Ba Li. **See 
Vinaya, and FIve partfs of correct doctrines. 
Vinava school: Vinayisme (skt)—Luật Tông— 
Trường phái Luật—Vinaya school, or Discipline 
school, or Dhammagutika lterallyY means 
“protector of the teaching;?” Buddhist school 
belonging to the larger grouping of Sthaviras. 
Developed out of the Mahishasaka school. It was 
founded by the Sinhalese monk Dhammagupta 
and was prevalent primarily In Southern India. 
However, Buddhist scholars believe that the 
founder of the school was Upali, one of the ten 
great disciples of the Buddha, who was foremost 
among the Buddha”s disciples In practicing the 
regulations for personal conduct laid down by the 
Buddha. He 1s known as the author of the “The 
Discipline of Four Divisions.” Vinaya School 
emphasizes the monastc discipline, a major 
school of Buddhism in China and Japan that 
primarily stresses sfrict observance of the rules 
laid down In the Vinaya-pitaka. The school was 
founded in China by T”ao-Hsuan of the Tang 
dynasty. The main text of this school 1s the FEour 
Parts of “Vinaya-Pitaka.”— Luật Tông là một 
nhánh Phật Giáo thoát thai từ phái Hóa Địa Bộ 
(Mahishasaka) và trở thành một bộ phận lớn của 
nhóm Sthavira, được sư Dharmagupta, người Tích 
Lan thành lập. Tuy nhiên, có nhiều người cho 
rằng người đầu tiên sáng lập ra Luật Tông tại Ấn 
Độ chính là ngài Ưu Ba Ly, một trong mười đệ tử 
lớn của Đức Phật, người rất nổi tiếng trong hàng 
các đại đệ tử của Đức Phật về việc tỉnh chuyên 
hành trì giới luật được Đức Phật đề ra. Ngài nổi 
tiếng với tác phẩm Luật Tứ Phần. Luật tông phát 
triển nhiều nhất ở miễn nam Ấn Độ. Luật Tông là 
trường phái mà chủ thuyết dựa vào luật nghi tu 


hành của cuộc sống trong tự viện, một trường phái 

Phật giáo lớn của Trung Quốc và Nhật, nhấn 

mạnh đặc biệt việc tuân thủ nghiêm ngặt các qui 

tắc được Luật tạng đề ra. Tại Trung Quốc, Luật 
tông được ngài Đạo Tuyên sáng lập vào đời nhà 

Đường (theo tông nầy thì người ta chỉ cần tỉnh 

chuyên hành trì giới luật là được giải thoát, vì giữ 

giới trì luật mà sanh định, nhờ định mà sanh huệ). 

Văn bản chính yếu của phái nầy là “Tứ Phần 

Luật —See Dharmagupta, Upali, and Tao 

Hsuan. 

1) Dharmaguptaka-Vinaya—Buddhism vinaya 
contains 250 rules for monks and 348 for 
nuns. lí was translated ¡into Chinese by 
Buddhayasas and Chu-Fo-Nlien—Bộ Luật 
Phật giáo, gồm 250 giới Tỳ Kheo và 348 giới 
Tỳ Kheo Ni. Bộ Luật được các Ngài Phật Da 
Xá và Trúc Phật Niệm dịch sang Hán tự. 

2) Monastic disciplinary text ¡Included in the 
Vinaya and preserved 1n separafe version for 
monks and nuns—Luật dành riêng cho Tỳ 
Kheo trong tịnh xá, riêng biệt cho chư Tăng 
và chư NÑi—See Complete moral precepfs. 

3) Praimoksa Vinaya: Luật Ba La Đề Mộc 
Xoa—See Pratimoksa. 

**. See Five great Buddhist schools. 
Vinaya vehicle: Luật thừa-The Vinaya- 
vehicle, the teaching which emphasizes the 
discipline—Cỗ xe giới luật, hay tông phái của 
giới luật. Giáo thuyết dạy về tu hành giải thoát 
bằng cách hành trì giới luật, hay nương theo tạng 
luật để tu hành giải thoát—See Vinaya. 





Vinayisme (skt): Vinaya school —See Vinaya. 
Vindhya-vana (skt): Tịnh xá—Monastery. 

Vine (n): Cây nho. 

Vineyard (n): Vườn nho. 

Vingila (sk0: Cố đô của xứ Andhra——Also called 
Vinkila, or Varangala, an anclent capital of 
Andhra. 

Vinh Hoa Temple: Chùa Vĩnh Hòa——Name of a 
temple, located in Bạc Liêu town, Bạc Liêu 
province, South Vietnam. It was buIilt a long time 
ago; however, It was only a small temple. In 1961, 
Most Venerable Trí Đức had 1t rebuilt and opened 
Bồ Đề High School of Bạc Liêu province—Tên 
của một ngôi chùa tọa lạc trong thị xã Bạc Liêu, 
tỉnh Bạc Liêu, Nam Việt Nam. Chùa đã có từ lâu, 


5444 


nhưng chỉ là một ngôi chùa nhỏ. Đến năm 1961, 
Hòa Thượng Trí Đức về xây lại cảnh chùa khang 
trang như bây giờ, lập trường trung học Bồ Đề 
tỉnh Bạc Liêu. 

Vinh Nghiem Temple: Chùa Vĩnh Nghiêm— 
Name of a famous pagoda located ¡n the third 
district, Saigon City, South Vietnam. lt was built 
in 1964 and completed in 1971. The pagoda was 
desipned according to ancient style of most 
pagodas in North Vietnam. However, this Is one 
of the representative architectures of Vietnamese 
Buddhism ín the later half of the twentieth 
century. The upper floor court 1s I meters long. 
On the left of the pagoda stands the stupa of 
Avalokitesvara Bodhisattva with seven sforeys. 
On the right, there 1s a bell tower built emerging 
from the court. The great bell was donated by the 
Japanese Buddhist Sangha. The Holy Shrine 1s a 
magnificient building, 22 meters wide, 35 meters 
long, and 15 meters high. The wooden carvings 
conserved at Vĩnh Nghiêm Pagoda include carved 
drafts of the four sacred animals, the dragon, the 
unicorn, the tortoise, and the phoenix, those of 
nine dragons, the statues of the Eighteen Arahats, 
etc. Especially noticeable are the bas-reliefs on 
the altars 1llustrating famous pagodas in home and 
Asian countries. The Buddha Shrine 1s decorated 
solemnly. The statue of Sakyamuni Buddha 1s 
worshipped between those of Samantabhadra 
Bodhisattva and Manjusri Bodhisattva. In the 
Main Hall, there are six sets of Arahats: the 
Arahats admonishing to study Dharma, preaching 
and listening to Dharma, saving the beings In 
Mount Sword Hell, giving alms, saving beings In 
extremely cold hell. Each statue 1s I.10 meters 
long, 1.90 meters hiph. The base 1s 1.43 meters 
and 0.47 meter high. On both sides of the statues 
are tfwo devils with lamps on their heads for 
worshipping the Buddha. On the left side of the 
upper court stands the statue of Avalokitesvara 
Sfupa In an area of 200 square mefers. Ít 1s a 
seven-sforey stupa, 35 meters high. lt is shaped In 
square, each side of the first sforey Is 7 meters 
long. On both sides of the door stand two sfatues 
of bas-relief-carved Vajradeva. On the seventh 
storey of the stupa, there are bas-reliefs of 
twenty-five Holy statues, I.e. seven Buddhas and 
Patriarchs. Each of the statue 1s bounded In a 


square frame, each side 1s 1.05 meters wide. In 
1971, Japanese Ts°ao Tung sect offered a bronze 
bell with I.5 meters in diameter. The bell was 
housed by a tower with six meter-long and thirty- 
meter hiph. This is one of the hiphest bell towers 
in Vietnamese pagodas—Tên một ngôi chùa nổi 
tiếng nằm trong quận ba, thành phố Sài Gòn, Nam 
Việt Nam. Chùa được kiến lập năm 1964. Chùa 
có lối kiến trúc cổ như hầu hết các chùa ở miễn 
Bắc Việt Nam. Tuy nhiên, đây là một trong 
những công trình kiến trúc tiêu biểu cho kiến trúc 
Phật giáo vào hậu bán thế kỷ thứ 20. Sân thượng 
chùa dài 10 mét, bên trái có tháp Quan Âm bảy 
tầng, bên phải có tháp chuông xây cao trên sân 
thượng. Quả đại hồng chung do Giáo Hội Phật 
Giáo Nhật Bổn hiến cúng. Bái điện là một tòa 
nguy nga, dài 35 mét, rộng 22 mét, cao 15 mét. 
Những công trình chạm khắc gỗ ở chùa Vĩnh 
Nghiêm bao gồm bao lam tứ linh, Long, Lân, 
Quy, Phụng, bao lam cửu long, tượng các vị La 
Hán, đặc biệt là những bức phù điêu trên bàn 
hương án, chạm trổ các ngôi chùa danh tiếng 
trong nước và các nước Á Châu. Điện thờ Phật 
được trang trí tôn nghiêm. Chính giữa thờ Đức 
Phật Thích Ca, hai bên thờ hai vị Bồ Tát Phổ 
Hiển và Văn Thù. Trong Chánh điện, có sáu 
tượng La Hán, gồm các vị: Khuyến Học La Hán, 
Thuyết Pháp Văn Pháp La Hán, Đạo Sơn Địa 
Ngục Tiếp Hóa La Hán, Cúng Dường Bố Thí La 
Hán 1, Cúng Dường Bố Thí La Hán 2, Đại Hàn 
Địa Ngục Tiếp Hóa La Hán. Mỗi tượng ngang 
1,10 mét, cao 1,90 mét; đế ngang 1,43 mét, cao 47 
phân. Hai bên tượng có quỷ đội đèn cúng Phật. 
Bên trái sân thượng là tháp thờ Đức Quán Thế 
Âm Bồ Tát, trên một diện tích 200 mét vuông. 
Tháp bảy tầng, cao 35 thước. Tháp hình vuông, 
mỗi cạnh của tầng chót là 7 mét. Hai bên cửa ra 
vào có hai pho tượng Kim Cang đắp nổi. Trên 
tầng thứ bẩy của tháp có đắp nổi 25 tượng Thất 
Phật và chư Tổ, mỗi tượng có khung vuông, mỗi 
cạnh là 1,05 mét. Vào năm 1971, phái Tào Động 
của Phật giáo Nhật Bản cùng dường cho chùa một 
cái chuông đồng có đường kính là 1,§ mét. 
Chuông được đặt trên một tháp chuông có chiều 
dài 6 mét và chiều cao 30 mét. Đây là một trong 
những tháp chuông cao nhất trong các chùa ở Việt 
Nam. 


3445 


Vinh Trang Temple: Chùa Vĩnh Tràng—Name 
of a famous ancient pagoda located in Mỹ Phong 
village, Mỹ Tho City, South Vietnam. The pagoda 
was bullt by Mr. Bùi Công Đạt In the early 
nineteenth century. In 1849, it was rebullt to 
become a great one with 1s new name Vĩnh 
Tràng Tự by Most Venerable Huệ Đăng, Head of 
the pagoda. In 1907, it was restored and solemnly 
decorated by Most Venerable Chánh Hậu. The 
facade of the Main Hall and the Patrlarch Hall 
were also rebuilt and decorated In a new style, 
that is, the Eastern architecture combined with the 
Western one. In the Main Haill stand a lot of 
paInstakingly drafts. 
Distinguished from them 1s a set of Eighteen 
Arahats which are skillfully engraved wooden 
masterpieces created by the artists from South 
Vietnam 1n the early twentieth century. This set 
of eiphteen Arahats cast in 1907 by Most 
Venerable Chánh Hậu from Minh Hương, the 
Sfatues are made of precious wood. Each of which 
1s 0.80 meter high, 0.58 meter wide and placed on 
both sides of the Main Haill. Each Iimage with Ifs 
own magic wand is a symbol of the six senses 
known as the Six Internal Sense Fields In 
Buddhism (eyes, ears, fongues, nose, body, and 
mind)—Tên một ngôi chùa cổ nổi tiếng tọa lạc 
trong xã Mỹ Phong, thành phố Mỹ Tho, Nam Việt 
Nam. Chùa có từ đầu thế kỷ thứ 19 do ông Bùi 
Công Đạt xây dựng. Đến năm 1849, Hòa Thượng 
Huệ Đăng, nguyên ở chùa Giác Lâm Gia Định, 
xuống trụ trì, đứng ra xây dựng ngôi đại tự với tên 
Vĩnh Tràng. Đến năm 1907, Hòa Thượng Chánh 
Hậu đã cho trùng tu và tôn tạo lại. Mặt tiền chánh 
điện và nhà Tổ được xây dựng lại và trang trí 
theo kiểu mới, vừa theo kiến trúc cả đông lẫn tây. 
Trong chánh điện, có nhiều pho tượng và rui mè 
được chạm trổ công phu. Đặc biệt là bộ thập bát 
La Hán là những tác phẩm chạm khắc trên gỗ độc 
đáo của các nhà điêu khắc miền Nam vào tiền 
bán thế kỷ 20. Bộ thập bát La Hán do Hòa 
Thượng Chánh Hậu người Minh Hương đúc năm 
1907. Tượng bằng danh mộc, mỗi tượng cao § tấc, 
bể ngang khoảng 58 phân, được đặt hai bên chánh 
điện. Mỗi vị tay cầm bửu bối tượng trưng cho các 
giác quan mà theo đạo Phật gọi là lục căn (mắt, 
tai, mũi, lưỡi, thân, ý). 


carved  statues and 


Vinilakas (sk): Contemplate on a corpse 
changing color to dark purple—Quán xác đổi sắc 
bầm tím— Tưởng thây chết đổi sắc bầm xanh 
tím—See Nine types of medifation on corpse. 
Vinitaruci (?-594): Tỳ Ni Đa Lưu Chi—He was 
from South India, from a Brhamin family. After he 
Joined the Sangha, he travelled all over the west 
and south India to study medifation. He came to 
Chang-An in 574 A.D. According to the Most 
Venerable Thích Thanh Từ in the Vietnamese 
Zen Masters, after meeting the Third Patrlarch in 
China, Seng-Ts°an, Vinitaruci went to Vietnam in 
to 580 to establish a Zen Sect there. Vinitaruci 
was the first patriarch of the Vinitaruci Zen Sect 
in Vietnam, which according to traditional records 
had an emphasis on ritualism and asceticism and 
engaged ¡ín public works. Its headquarters was 
Phap Van Temple In Long Bien area. He spent 
almost twenty years to expand Buddhism ¡n 
Vietnam until he passed away ¡in 594. The 
tradiion lasted for over six centuriles, but 
eventually died out after Its nineteenth patriarch. 
Although according to Vietnamese Zen history, If 
1S considered as a Zen sect, but there 1s little or no 
fact to prove that Viniftaruci tradition Is a Zen 
tradition, for Zen does not favor rituals nor 
asceticism—Ngài gốc người nam Ấn, sanh trưởng 
trong một gia đình Bà La Môn. Sau khi xuất gia, 
ngài du hành khắp các miễn tây và nam Ấn Độ 
để học thiển. Ngài đến Trường An năm 574. Theo 
Hòa Thượng Thích Thanh Từ trong Thiền Sư Việt 
Nam, sau khi gặp và được Tổ Tăng Xán khuyến 
tấn, ngài Tỳ Ni Đa Lưu Chi đã sang Việt Nam 
năm 580, ngài là vị sơ tổ đã sáng lập ra dòng 
thiển Tỳ Ni Đa Lưu Chỉ tại Việt Nam, theo ký lục 
của dòng thiển này thì có sự nhấn mạnh ở nghi lễ 
và khổ hạnh, cũng như làm những việc lợi ích 
công cộng. Tổ đình của dòng thiển được đặt tại 
chùa Pháp Vân tại khu vực Long Biên. Ngài đã 
hoằng hóa tại Việt Nam gần hai mươi năm cho 
đến khi thị tịch vào năm 594. Dòng thiển này tổn 
tại trên sáu thế kỷ, nhưng tàn lụn sau 19 đời tổ. 
Dù theo lịch sử Thiển Tông Việt Nam, người ta 
xếp truyền thống này làm một dòng thiển, nhưng 
có rất ít hoặc giả không có chứng cứ nào chứng tỏ 
nó là một dòng thiền, vì thiển không chuộng nghi 
lễ hay khổ hạnh. 


3446 


Viniyata (skÐ: Particular states—Special mental 
function—-Tâm sở biệt cảnh—See Fifty-one 
Dharmas Interactive with the Mind. 

Vinkila (skt): See Vingila. 

Vinnana (p) Vijnana (skÐ: Tàng thức—Normal 
COnscIlousness—A. Causality Body (storehouse of 
effects)—Alaya ViJnana— 
Consciousness, one of the Five Skandhas. The 
relaton between subject and obJject. It 1s the 
empirical mind by whiích one cognizes the 
phenomenal worlds and gains the experlence of 
líe. Vinnana 1s also known as the subliminal 
conscIousness in which the experiences of the pasf 
are registered and retained, the results of such 
experlence becoming faculties 
physical birth—Tàng thức, một trong năm uẩn. Sự 
liên hệ giữa chủ và khách. Tạng thức là tâm kinh 
nghiệm, qua đó người ta nhận biết thế giới hiện 
tượng và có được kinh nghiệm đời sống. Thức còn 
được coi như là “Tiềm Thức,” là nơi mà kinh 
nghiệm quá khứ được đăng ký và lưu trữ, kết quả 
của những kinh nghiệm nầy trở thành căn tánh 
cho cuộc tái sanh sắp tới—See Vijnana. 
Vinnana-kaya (p): Lục Thức Thân—See Six 
ØTOUpS OŸ conscIousness. 

Violate (v): Vi phạm. 

Violate (v) precepts: Phạm giới. 

Violate (v) the regulafions of pure eafing: 
Phạm trai. 

Violate religious commandmenfs: Phá Giới. 
(Œ)D The meanings of “Breaking of precepts”—— 
Nghĩa của “Phá giới”. 

To violate (break) religious commandments: 
Người đã thọ giới lại tự mình hay do sự xúi 
dục mà phá giới: Theo sách Thập Luân, vị Tỳ 
Kheo phá giới, tuy đã chết nhưng dư lực của 
giới ấy vẫn còn bảo đường cho nhân thiên, ví 
như hương của ngưu hoàng xạ. Phật do đó mà 
thuyết bài kệ: “Thiệm bạc hoa tuy ny, thắng 
ư nhứt thiết hoa, phá giới chư Tỳ Kheo, do 
thắng chư ngoại đạo,” nghĩa là hoa thiệm bạc 
tuy héo vẫn thơm hơn các thứ hoa khác, các 
Tỳ Kheo tuy phá giới nhưng vẫn còn hơn hết 
thảy ngoại đạo). 

The Buddha taupht ¡n the thirty-sixth of the 
forty-eight secondary precepts in the Brahma- 
Net Sutra: "I vow that I would rather pour 


Causes and 


in the next 


]) 


2) 


qI) 


l) 


2) 


3) 


4) 


boiling metal in my mouth than allow such a 
mouth ever to break the precepts and still 
partake the food and drink offered by 
followers. I would rather wrap my body In a 
red hot metal net than allow such a body to 
break the precepts and still wear the clothing 
offered by the followers.”: Trong Kinh Phạm 
Võng Bồ Tát Giới 48 giới khinh điều thứ 36, 
Đức Phật dạy: “Thà rót nước đồng sôi vào 
miệng, nguyện không để miệng nầy phá giới 
khi hãy còn thọ dụng của cúng dường của 
đàn na tín thí. Thà dùng lưới sắt quấn thân 
nầy, nguyện không để thân phá giới nầy tiếp 
tục thọ nhận những y phục của tín tâm đàn 
VIỆT.” 

The Buddha's  teachings 
Precepts” In the Dharmapada Sutra—Những 
lời Phật dạy về Phá Giới trong Kinh Pháp Cú: 
Breaking commandments 1s so harmful as a 
creeper 1s strangling a sala tree. A man who 
breaks commandments does to himself what 
an enemy would wish for him (Dharmapada 
162): Sự phá giới làm hại mình như dây 
mang-la bao quanh cây Ta-la làm cho cây 
nầy khô héo. Người phá giới chỉ là người làm 
điều mà kẻ thù muốn làm cho mình. 

It 1s better to swallow a red-hot Iron ball than 
to be an Iimmoral and uncontrolled monk 
feeding on the alms offered by good people 
(Dharmapada 308): Phá giới chẳng tu hành, 
thà nuốt hườn sắt nóng hừng hực lửa đốt thân 
còn hơn thọ lãnh của tín thí. 

Four misfortunes occur fo a careless man who 
commits adul(ery: 
resflessness, moral blame and downward path 
(Dharmapada 309): Buông lung theo tà dục, 
sẽ chịu bốn việc bất an: mắc tội vô phước, 
ngủ không yên, bị chê là vô luân, đọa địa 
ngục. 

There 1s acquisition of demerit as well as evil 
destiny. No Joy of the friphtened man. The 
king Imposes a heavy punishment. Therefore, 
man should  never commit  adultery 
(Dharmapada 310): Vô phước đọa ác thú bị 
khủng bố, ít vui, quốc vương kết trọng tội: đó 
là kết quả của tà dâm. Vậy chớ nên phạm 
đến. 


on “Breaking 


acquisition of. demerit, 


3447 


53) Just as kusa grass cuts the hand of those who 
wrongly grasped. Even so the monk who 
wrongly practised ascetism leads to a woeful 
state (Dharmapada 311): Cũng như vụng nắm 
cỏ cô-sa (có thơm) thì bị đứt tay, làm sa-môn 
mà theo tà hạnh thì bị đọa địa ngục. 

6) An act carelessly performed, a broken vow, 
and a wavering obedience to religlous 
discipline, no reward can come from such a 
life (Dharmapada 312): Những người giải đãi, 
nhiễm ô và hoài nghi việc tu phạm hạnh, sẽ 
không làm sao chứng thành quả lớn. 

7) Thing should be done, lets strive to do 1t 
vigorously, or do it with all your heart. A 
debauched ascetic only scatters the dust more 
widely (Dharmapada 313): Việc đáng làm 
hãy làm cho hết sức! Phóng đãng và rong 
chơi chỉ tăng thêm trần dục mà thôi. 

8) An evil deed 1s better not done, a misdeed 
wIll bring future suffering. A good deed 1s 
better done now, for after doing 1t one does 
not grieve (Dharmapada 314): Không tạo ác 
nghiệp là hơn, vì làm ác nhứt định thọ khổ; 
làm các thiện nghiệp là hơn, vì làm lành nhứt 
định thọ vuI. 

9) Like a frontler fortress Is well guarded, so 
guard yourself, inside and outside. Do not let 
a second slip away, for each wasted second 
makes the downward path (Dharmapada 315): 
Như thành quách được phòng hộ thế nào, tự 
thân các ngươi cũng phải nên phòng hộ như 
thế. Một giây lát cũng chớ buông lung. Hễ 
một giây lát buông lung là một giây lát sa 
đọa địa ngục. 

Violation of disciplinary rules: Phạm giới 

luật. 

Violation of the five precepfs: Phá Ngũ Giới— 

Once there was a layman who received the Five 

Precepts. At first, these precepts were very 

1mportant to him and he strictly observed them. 

After a time, however, his past habits came back 

and he longed for a taste of alcohol. He thoupht, 

of the five precepts, the one against drinking 1s 
really unnecessary. “What's wrong with a tot or 
two?” Then he bought three bottles of wine and 
started to drink. As he was drinking the second 
bottle, the neiphbor”s litle chicken ran Into his 
house. “Ihey”ve sent me a snack,” he thought. “I 


will put this chicken on the menu to help send 
down my wine.” He then grabbed the bird and 
kiled it. Thus, he broke the precept against 
kiling. Since he took the chicken without owner”s 
permission, he also broke the precept against 
s(ealing. Suddenly, the lady next door walked In 
and said, “Say, dịd you see my chicken?” Drunk 
as he was, and full of chicken, he slurred, “No... I 
didn”t see no chicken. Your old pullet didn”t run 
over here.” So saying, he broke the precept 
agaInst lying. Then he took a look at the woman 
and thought she was quite pretty. He molested the 
lady and broke the precept agaInst 
misconduct. Not keeping to one precept that he 
thought was not important had led him to break all 
the precepts. In the Milinda Sutra, the Buddha 
taught: “As an acrobat clears the ground before he 
shows his tricks, so good conduct (keeping the 
precepts) 1s the basis of all good qualities.” Taking 
1nfoxicant drinks and drugs will make us lose our 
senses. That 1s why the Buddha advised us to 
refrain from using them—Ngày xưa có một vị 
Phật tử tại gia thọ tam qui ngũ giới. Ban đầu thì 
đối với người ấy những giới luật này rất quan 
trọng và người ấy giữ giới rất nghiêm mật. Tuy 
nhiên, sau một thời gian thì thói cũ trở lại, người 
ấy lại muốn nhăm nhi chút rượu. Người ấy nghĩ 
rằng, trong năm giới có lẽ giới cấm uống rượu 
quả thực không mấy cần thiết. “Có gì sai trái với 
một hai ly rượu chứ?” Đoạn người ấy mua ba chai 
rượu và bắt đầu uống. Trong khi uống đến chai 
thứ nhì thì một con gà của nhà hàng xóm chạy 
vào nhà. Người ấy nghĩ “Cha chả, họ gửi môi đến 
cho mình nhậu đây!” Ta sẽ thịt con gà này cho 
rượu xuống được dễ dàng. Nói xong người ấy bèn 
túm lấy con gà làm thịt. Vì thế mà người ấy phạm 
tội sát sanh. Vì bắt con gà không mà không được 
phép chủ nên người ấy cũng phạm tội trộm cắp. 
Thình lình một người đàn bà bước vào hỏi, “Ông 
có thấy con gà của tôi chạy sang đây không?” Đã 
say mèm mà miệng lại đầy thịt gà, người ấy nói 
lắp bắp, “Không, tôi nào có thấy con gà nào đâu. 
Gà nào của bà lại chạy sang đây!” Nói như vậy là 
người ấy đã phạm phải lỗi nói dối. Sau đó người 
ấy nhìn người đàn bà và nghĩ rằng bà này thiệt 
đẹp. Hắn chạy đến sờ mó người đàn bà, thế là 
ông ta đã phạm tội tà dâm. Không giữ một giới 
mà ông ta cho là không quan trọng đã dẫn đến 


sexual 


3448 


việc hủy phạm tất cả những giới khác. Trong kinh 
Di Lan Đà, Đức Phật dạy: “Giống như một lực sĩ 
dọn sân biểu diễn, đức hạnh là căn bản của tất cả 
mọi phẩm hạnh.” Uống rượu và những chất cay 
độc sẽ làm cho chúng ta mất trí. Chính vì thế mà 
Đức Phật khuyên chúng ta không nên uống rượu. 
Violation of a mother, or a fully ordained 
nun is equal to the sin of killing one”s 
mother: Xúc phạm tới mẹ và Tỳ Kheo Ni thuộc 
hàng vô học là đồng với tội giết mẹ—See Five 
betrayals (ID. 

Violence: Bạo lực —Violent (a). 

Violent (a): Bạo động. 

Violenf and cruel to the poïnt of offending 
Heaven and Earth: Bạo thiên nghịch địa (ý nói 
tánh tình nóng nảy không kể chỉ trời đất). 

Violent death: Tử ngoại duyên—Death caused 
by external causes—See Two kinds of death. 
Violent storms: Wind-storms—Nạn giông bão— 
See Seven calamitles (A). 

Violent or wind storms: Nạn giông bão—See 
Seven calamitles (B). 

Vipacitannu: Khả năng đạt được sự sáng suốt 
(nhìn thấu sự vật)—Ability to acquire insight. 
Vipadumakas (skt): Contemplate on a decaying 
corpse—Quán xác rút nhỏ lại—Tưởng thây đang 
hoại diệt—See Nine types of meditation on 
COTpSe. 

Vipaka (p & skt): Dị Thục—Tỳ Bá Ca—Quả của 
nghiệp—Differing from the cause, different when 
cooked, or matured, 1.e. the effect differing from 
the cause, pleasure differing from goodness 1fs 
cause, and pain from evil. Maturing or producing 
its effects in another life—Những điều kiện sinh 
khởi do hành động quá khứ hay quả báo nương 
theo thiện ác của quá khứ mà có được, cái quả 
khác với tính chất của cái nhân, như thiện nghiệp 
thì cảm lạc quả, ác nghiệp thì cảm khổ quả, cả hai 
lạc quả và khổ quả không còn mang tính chất 
thiện ác nữa, mà là vô ký (neutral), nên gọi là dị 
thục tức là cái nhân khi chín lại khác. 
Vipakabuddha (skt): A form of the Buddha— 
Báo Ân Phật (Báo Sanh Phật). 

Vipakahetu (skt): Maturation of a germ—DJ 
thục nhân hay nhân đã chín muổi—Dj¡ Thục 
Nhân——Heterogeneous 1©. 8 


cause, cause 


ripening in a different life, or a cause producing a 
different effect, known as neutral, or not ethical, 
e.g. goodness resulting in pleasure, evil In pain— 
Nhân sanh ra quả khác với chính nó, thí dụ như 
thiện nhân không sanh ra thiện quả mà lại sanh ra 
lạc quả; ác nhân không sanh ra ác quả, mà lại 
sanh ra khổ quả (lạc quả và khổ quả đều là vô ký, 
chứ không phải là thiện ác) —See Cause ripening 
in a different lie and Six chief causes in the 
Theory of Causal Relation. 
Vipaka-phala (skt): Ripening of a frui—DI thục 
quä—Quả đã thành thục, hoặc tốt hoặc xấu, hoặc 
được hoặc thua, hoặc thưởng hoặc phạt (quả đã 
chín muổi)—Maturation of effece—An effect 
ripe  (mature—ripenine——maturing), 
eiher good or bad, gain or loss, reward or 
punishment. 

Vipakastha-buddha (skÐ: Báo Trụ Phật hay Dị 

Thục Trụ Phật. 

Vipallasa (p): Hallucination—Áo Giác. 

(Œ)_ The meanings of “Vipallasa”: Nghĩa của “Ảo 

giác”—Aversion—lllusion—Things in the 

phenomenal world are not real or substantial, 
as ordinary people regard them to be. They 
ar€ transient momentary, 
1nsubstantial, subJect to 
alteration. In reality, they are like phantoms 
or hallucinations. Ipgnorance 1s subJect to the 
state of hallucinaion—Chư pháp trong thế 
giới hiện tượng là không thật như người ta 
thường nghĩ. Chúng vô thường, bất định, 
không có thực thể và luôn biến đổi. Kỳ thật, 
chúng là những bóng ma ảo ảnh. Vô minh lệ 
thuộc vào trạng thái ảo giác. 

There are three kinds of hallucinatlon—Có ba 

loại ảo giác: 

I1) Hallucination of percepton: Sanna-vipallasa 
(p)— Tưởng ảo giác. 

2) Hallucination of mind (consciousness): Cifta- 
vipallasa (p)—Tâm ảo giác—Còn gọi là 
Thức ảo giác. 

3) Hallucination of views: Ditthi-vipallasa (p)— 
Kiến ảo giác —Hallucination of views cause 
uS fO Se© impermanence as permanence— 
Kiến ảo giác khiến ta thấy cái vô thường là 
thường. 

Viparinama-dukkha (skt: Hoại Khổ Tánh— 

Dukkha as produced by change——Suffering due to 


which 1s 


Indefinite, 


and constant 


qI) 


3449 


change—Suffering by loss or deprivaon or 

change—Khổ gây ra bởi những thay đổi—See 

Three dharmas (XXIIID, and Three kinds of 

sufferings. 

Viparinama-dukkhata (skÐ: Suffering inherent 

in the changing—Hoại khổ. 

Viparyasa (sk: Four ¡nverted views—Four 

wrong views—Tứ tà kiến: 

I1) Considering what 1s really Impermanent to be 
permanent: Vô thường mà cho là thường 
hằng. 

2) Considering what is suffering to be joy: Khổ 
đau mà cho là hạnh phúc. 

3) Considering what 1s not self to be a self: Vô 
ngã mà cho là tự ngã. 

4) Considering what ¡is impure to be pure: Bất 
tịnh mà cho là thanh tịnh. 

Viparyaya (skÐ: Điên Đảo. 

(A) The meanings of Inversions: Nghĩa của Điên 
Đảo. 

1) Error: Sai lầm. 

2) Upside down: Perversion, Inverted; contrary 

to reality; to believe things as they seem to 

be, e.øg. the Impermanent to be permanentf; 
the apparent ego to be real—Sự đảo lộn 
ngược sự lý, như cho vô thường là thường. 

Categorles of Inversions: Phân loại Điên 

Đảo. 

1) Three inversions—Tam Điên Đảo: See Three 
Subve€rsIons. 

2) Four ¡inversions—Tứ Điên Đảo: See Four 
upside-downs. 

3) Seven Inversions or upside down views— 
Thất Điên Đảo: See Seven upside-down 
VICWS. 

4) Eipht upside down views—Bát Điên Đảo: 
See Eight upside-down views. 

Vipasa (skÐ: Tỳ Bá Sa—A river in the Punjab— 

Tên một con sông trong vùng PunJab. 

Vipashin (skÐ: Tỳ Bà Thi Như Lai —According 

to the Earth Store Bodhisattva Sutra, Chapter 9, in 

the past, a Buddha named Vipashin appeared ¡1n 
the world. If a man or woman hears this Buddha”s 
name, that person will eternally avoid falling Into 
the evil paths and will always be born among 
people or gods, and will experience unsurpassed 
bliss—Theo Kinh Địa Tạng Bồ Tát, phẩm thứ 





(B 


` 


chín,về thuở quá khứ có đức Phật ra đời hiệu là 
Tỳ Bà Thi Như Lai. Như có người nam người nữ 
nào nghe được danh hiệu của đức Phật đây, thời 
mãi không còn sa đọa vào chốn ác đạo, thường 
được sanh vào chốn trời người, hưởng lấy sự vui 
thù thắng vi diệu. 

Vipassana (skt & p): Minh sát tuệ—Thiển minh 
sát— Tranquility of 
achievement—Nguyên nghĩa thấy bằng nhiều 
cách' hay năng lực quán sát đối tượng thân tâm 
qua ánh sáng của vô thường, khổ não và vô ngã— 
See Vipasyana. 

Vipassana of the Bodhisatfvas in Mahayana 
tradition: Thiền Minh Sát theo Truyền Thống 
Bồ Tát Đại Thừa-lIn the Vipassana of the 
Bodhisatvas ¡in Mahayana tradition 1s the 
meditation on the selflessness of phenomena. A 
Bodhisattva practices meditation based on the Six 
Paramitas. The Vipassana of the Bodhisattvas in 
Mahayana tradition 1s the realization that Inner 
conscilousness and external phenomena 
naturally peaceful and empty. So the Mahayana 
medifator believes that the root of samsara 1s the 
klesas and that the root of the klesas 1S ego- 
clinging. Eliminating clinging to a self 1s the way 
to be liberated from samsara. The Vipassana 
meditation of the Mahayana tradiion Is also 
called the of the dependent 
Ooripination. This means that all phenomena that 
arise have a dependence upon other phenomena 
and therefore no true existence of their own. 
According to Lama Khenchen Thrangu In “The 
Practice of Tranquility and Insighf”, to eliminate 
klesas, the Mahayana meditators meditate on the 
nature of external and ¡nternal phenomena ¡in 
detal to discover that they are completely 
insubstantial, like bubbles in water. With this 
realizaton the klesas naturally disappear. The 
belief in the reality of external phenomena 1s 
called the obscuration of knowledge, and when 
this obscuration 1s eliminated there 1s liberation 
from samsara—Thiển Quán của Bồ Tát Đại Thừa 
là thiển trên sự “Vô Ngã” của thế giới hiện tượng. 
Một vị Bồ Tát thực hành thiển định đặt căn bản 
trên Lục Độ Ba La Mật. Nhận biết sự vô ngã của 
thế giới hiện tượng là nhận biết rằng nội thức và 
thế giới hiện tượng bên ngoài là trống không một 
cách tự nhiên. Vì vậy, hành giả Đại Thừa tin rằng 


mind—Positive 


are 


realization 


3450 


nguồn cội của luân hồi là các phiển não, và gốc 
của phiển não là chấp vào bản ngã. Loại bỏ sự 
bám víu vào một bản ngã là con đường giải thoát 
khỏi luân hồi sanh tử. Thiển Quán trên tánh 
không cũng được gọi là Quán Duyên Khởi, nghĩa 
là tất cả thế giới hiện tượng khởi lên có một sự 
phụ thuộc vào thế giới hiện tượng khác, và vì lẽ 
đó không có sự hiện hữu thật của chính nó. Để 
loại bổ các phiển não, theo Lạt Ma Khenchen 
Thrangu trong quyển “Sự Thực Hành về Thiền 
Chỉ và Thiền Quán”, các hành giả Đại Thừa thiền 
trên bản tính tự nhiên của thế giới hiện tượng bên 
trong và bên ngoài bằng chỉ tiết để khám phá ra 
rằng chúng hoàn toàn không có thực chất, giống 
như các bong bóng trong nước. Bằng sự nhận thức 
nầy, các phiển não tự nhiên biến mất. Niềm tin 
về thế giới hiện tượng bên ngoài làm mê muội sự 
hiểu biết, và sau khi sự hiểu biết mê muội nầy 
được loại bỏ, chúng ta được giải thoát khỏi luân 
hồi. 

Vipassana for the Externalists: Thiền Minh 
Sát theo Truyền Thống Ngoại Đạo In the 
Vipassana for the Externalists, one contemplates 
the “peaceful and the coarse” aspecfs. For 
example, one might contemplate a coarse klesa 
suụch as anger In one”s meditation. One can realize 
that anger is harmful to oneself and others and 
that without anger, the mind would be peaceful 
and happy. So with this meditaion one can 
overcome anger. Actually, there 1s nothing wrong 
with this kind of meditation, but this practice 1s 
performed to calm the mind and subJugate the 
mind poIsons rather than to understand emptiness 
or the absence of self—Trầm tư các khía cạnh của 
chư pháp. Thí dụ như chúng ta trầm tư về một 
phiền não thô thiển, giống như sân hận trong 
thiển. Chúng ta có thể nhận thức rằng sân hận có 
hại đến với chính mình và những người khác và 
rằng tâm không sân hận sẽ yên tĩnh và bình yên. 


Vì vậy, thật dễ dàng để thấy các lợi ích về sự 
vắng mặt của phiền não thô là sân hận, đó là sự 


bình yên. Vì vậy, với loại thiển nây, chúng ta có 
thể khắc phục sự sân hận. Kỳ thật, không có gì sai 
trái đối với loại hành thiển nầy, nhưng đây chỉ là 
loại thiển dùng để chế ngự các tâm độc hơn là để 
hiểu biết về tánh không hay sự vắng mặt của bản 
ngã. 


Vipassana jhana (p): I) Tiếp tục chú tâm vào 
bản chất thật sự (chân đế) của sự vật không 
xuyên qua sự suy nghĩ hay khái niệm. 2) Trụ tâm 
vào các đề mục thay đổi, nhưng vẫn chú tâm khắn 
khít vào đặc tính vô thường, khổ và vô ngã—S§ee 
Vipasyana. 

Vipassana kilesa (p): Minh sát phiền não—Đây 
là những loại phiền não khởi sinh lúc thiển sinh 
đạt đến tuệ giác thấy rõ sự sinh diệt mau chóng 
của các hiện tượng. HỈ lạc phát sinh vào lúc này. 
Minh sát phiền não bao gồm sự nắm giữ những 
kinh nghiệm hỉ lạc do việc hành thiển đem lại mà 
không biết rằng mình đang dính mắc vào chúng. 
Vipassana of the Mantrayana: Thiền Minh 
Sát theo Truyền Thống Kim Cang Thừa-—In the 
Vipassana of the Vajrayana tradilon 1s the 
meditation on the real nature of the emptIness of 
all phenomena. A  Mantrayanist practices 
meditation based on the understading of the 
nafure of emptiness through analytical meditation. 
The practiioner 1s now looking to see who 1s 
knowing, who has this understanding, and he finds 
the real knower does not exist (there exisfs only 
the combination of the five agøregatfes in an entIty 
called “practiioner). So we recognize this 
invisibility of knowing and emptiness. This 1s 
known as discriminating wisdom or discriminating 
prajna. According to Lama Khenchen Thrangu in 
“[he Practice of Tranquility and Insighf”, there 
are siddhas who accomplished vajrayana master, 
who have said that when one looks directly at 
anger, the anger disappears. Anger has Its own 
natural empty state. This Is a special method of 
Vajrayana meditation for overcoming anger: 
looking directly into the nature of anger—Thiển 
Minh Sát theo Truyền Thống Kim Cang Thừa là 
loại thiển nhằm thấu hiểu bản tính tự nhiên về 
tánh không ngang qua thiền phân tích. Hành giả 
bây giờ xem xét để thấy ai đang nhận biết, ai có 
sự hiểu biết nây, và hành giả nhận thấy rằng 
người nhận biết không hiện hữu (chỉ có một tập 
hợp ngũ uẩn trong một cá thể gọi là “hành giả'). 
Như thế, hành giả nhận biết về sự trống rỗng của 
vạn hữu. Điều nây được hiểu như trí tuệ phân biệt 
hoặc Bát nhã phân biệt. Theo Lạt Ma Khenchen 
Thrangu trong quyển “Sự Thực Hành về Thiển 
Chỉ và Thiền Quán”, Siddhas là những bậc thầy 
của Kim Cang Thừa nói rằng khi chúng ta nhìn 


3451 


trực tiếp vào sân hận, sân hận không xuất hiện. 
Sự sân hận có bản chất trống rỗng của chính nó. 
Nó đi đến từ trạng thái trống rỗng tự nhiên của 
chính nó. Đây là phương pháp đặc biệt của Thiền 
Quán Kim Cang Thừa về đối trị sân hận: nhìn 
trực tiếp vào bản tính tự nhiên của sân hận. 

Vipassana of the Sravakas and pratyeka- 
buddhas: Thiển Minh Sát theo Truyền Thống 
Thanh Văn và Duyên Giác —The Vipassana for 
the Sravakas and Pratyeka-buddhas 1s based on 
the Four Noble Truths. With this type of 
Vipassana, peace Is based on the Four Noble 
Truths as a description of Samsara and Nirvana. 
The first noble truth is a description of samsara, 
which 1s called the truth of suffering. The second 
truth of origination looks at the cause of samsara, 
which originates from karma and klesas. The third 
truth of cessation occurs 1ƒ karma and the klesas 
are eliminated and this results in Nirvana. The 
fourth truth ¡s following and practicing the truth of 
the path. In the Vipassana of the Sravakas, the 
cause of the klesas 1s Identified as the clinging to 
the idea of self or of “I” or “Mine”. A belief in a 
self is a delusion because actually there is no self 
or things that belong to a self. When one 1s able to 
the self 1n Vipassana 
meditation, then the natural clinging to self Just 
vanishes. So, the main medifation of the Sravakas 
is the meditation on the absence of self—Thiển 
Quán của các hàng Thanh Văn và Duyên Giác 
được đặt căn bản trên Tứ Diệu Đế. Với loại Quán 
nầy, sự bình yên được căn cứ trên Tứ Diệu Đế 
như sự mô tả về Luân Hồi và Niết Bàn. Chân lý 
thứ nhất là mô tả về luân hồi được gọi là sự thật 
về khổ. Chân lý thứ hai là nguồn gốc hay nguyên 
nhân của khổ, nó bắt nguồn từ nghiệp và các 
phiển não. Chân lý thứ ba là sự dập tắt xãy ra nếu 
nghiệp và các phiền não bị loại bỏ, và kết quả 
nầy là ở trong Niết Bàn. Chân lý thứ tư là thực 
hành theo con đường sự thật dẫn đến sự dập tắt 
khổ. Theo Quán của Thanh văn và Duyên Giác, 
nguyên nhân về các phiển não được nhận biết 
như sự chấp thủ đến các ý tưởng về ngã hoặc về 
“Tôi” hoặc “của tôi”. Sự tin tưởng về một bản ngã 
là một ảo giác, bởi vì thực sự không có ngã hoặc 
vật phụ thuộc về cái ngã đó. Khi chúng ta có khả 
năng nhận biết về sự vắng mặt của “Ngã” trong 
Thiển Quán, bấy giờ sự chấp thủ đối với bản ngã 


realize absence of 


tự nhiên bị triệt tiêu ngay. Vì vậy, thiển quán 

chính yếu của Thanh Văn là thiển trên sự vắng 

mặt của bản ngã 

Vipasyana (skt): Vipassana (p)—Tỳ Bà Xá Na. 

(Œ) The meanings of “Vipasyana”—Nghĩa của 
“Minh sát: 

1)  Discernment: Biện Biệt. 

2) Correct perception: Correct views Chánh 


Kiến. 
3) Contemplatlon—Examinaton—To look 
Into—To study——To contemplate——To 


contemplate and mentally enter Into truth: 
Ngẫm nghĩ cẩn thận (tế tư). 

4) To reflect: Quán Chiếu —To be enlightened 
or to enliphten as a result of Insight 
(ntelligent) contemplation—Lấy trí tuệ mà 
soi sáng hay chiếu kiến sự lý. 

5) Visualization: Intuiion Vision—Wisdom or 

penetrative ¡insiph(t achieved through 

meditation. To do Vipassana, we must first 
relax, calm down and settle the defilements—— 

Minh sát tuệ (trí tuệ đạt được qua tu tập thiển 

định). Để tu tập thiển minh sát, trước hết 

chúng ta phải tập buông xả để giải quyết 
những nhiễm trược. 

The meanings of “Vipasyana” In Sanskrit— 

Nghĩa theo Phạn ngữ của “Vipasyana”: 

Visualizaton (Intuitlon XVision, or hipher 

insigh)—Tỳ Bà Xá Na (Thiền minh sát): 

Quán. 

I) A Sanskrt term for “meditative practice 
involving analysis of a medifative obJect,” 
which aims at directly realizing the real 
nature of all things. In vipasyana, wisdom or 
penetrative ¡Insipht achieved through 
meditation. To do Vipasyana, we must first 
relax, calm down and settle the defilements. 
In Theravada, this practice involves becoming 
aware of the object as being characterized by 


qI) 


the three characferistics: Impermanence, 
sufering, and no-self In Mahayana, 
Vipasyana emphasizes “emptiness” of 


inherent existence—Từ Bắc Phạn chỉ “thiển 
tập quan hệ tới phân tích về một chủ để thiển 
quán,” hướng về trực chứng thực tánh của 
vạn hữu. Minh sát tuệ (trí tuệ đạt được qua tu 
tập thiển định). Để tu tập thiển minh sát, 
trước hết chúng ta phải tập buông xả để giải 


2) 


3452 


quyết những nhiễm trược. Trong Phật giáo 
Nguyên Thủy, sự thiển tập này liên hệ tới 
việc tỉnh thức về việc mọi vật thể đều được 
biểu thị bởi ba đặc tính: vô thường, khổ, và 
vô ngã. Trong Phật giáo Đại Thừa, minh sát 
thiển nhấn mạnh đến “tánh không” của sự 
hiện hữu. 

The word “Vipassana” means by derivation, 
seeing In an extraordinary way. Vipassana 1s 
oripinated from the word “Passati” which 
means “to see”, and the prefix “Vi” which 
means “speclal or particular”. “Vipassana, 
therefore, means, seeing beyond what 1s 
ordinary, clear vision. Ït is not surface seeing 
or skimming, not seeing mere appearances 
but things as they really are, which means 
seeing the of all 
phenomenal existence. It 1s this Insight, with 
calm concentration of mind as Its basis, that 
enables the practitioner to purge his mind of 
all defilements and see Reality-Nibbana. 
Insight meditation (Vipassana-bhavana), 
therefore, 1s a ftypIcal doctrine of the Buddha 
himself, a unique experience of the 
Enlightened One, and was not In existence 
prior to the advent of the Buddha. The calm 
and Insieht (samatha-vipassana) go together 
and they occur simultaneously. On the one 
hand, samatha 1s the calming of the mind; on 
the other hand, vipassana 1s 
1nvestigation. According to Bhikkhu Soma 1n 


three characteristics 


the keen 


“The Way of Mindfulness”: “Here the 
development of penetrative 1nsight 
(vipassana) combinnes with that of 


tranquilizing concenfraton (samatha), and 
each functions 1n a way that does not oufstrIp 
the other. Both gain uniformity of force. 
Through the overdoing of analysis there can 
be flurry. And indolence creeps 1n through to 
much tranguility.”—Chữ “Vipassana” nghĩa 
gốc là thấy theo cách đặc biệt, xuất phát từ 
chữ “Passati” có nghĩa là thấy, và tiếp đầu 
ngữ “Vi” có nghĩa là biểu thị tính chất đặc 
thù hay đặc biệt. Do đó, Vipassana nghĩa là 
cái thấy vượt ra ngoài cái bình thường, minh 
thị rõ ràng. Không phải cái thấy hời hợt hay 
thấy thoáng qua, cũng không phải cái thấy 
các tướng trạng bên ngoài, mà là cái thấy 


(HD Contemplation 


]) 


2) 


3) 


4) 


5) 


biết như thật, hay thấy các pháp như chúng 
thật sự là, hay thấy rõ tam tướng của mọi 
hiện hữu duyên sanh. Chính trí tuệ nầy, với 
sự an định của tâm như nên tảng của nó, có 
thể giúp hành giả thanh lọc mọi cấu uế và 
thấy được chân lý Niết Bàn. Thiền Tuệ 
(Vipassana-bhavana), do đó, là một giáo lý 
đặc trưng của Đức Phật, một kinh nghiệm độc 
đáo của bậc Giác Ngộ, mà trước thời Đức 
Phật chưa từng có. Hành giả thành tựu viên 
mãn pháp thiền nhờ biết liên kết chỉ và quán 
với nhau sao cho cả hai được quân bình. Một 
bên là an tịnh nội tâm, còn một bên là tuệ 
giác nhạy bén. Theo Tỳ Kheo Soma trong 
“Con Đường Đi Đến Chánh Niệm: “Ở đây sự 
tu tập Thiền Tuệ (Vipassana) cần phối hợp 
với sự tu tập định (samadhi), và mỗi loại vận 
hành theo một cách quân bình. Nếu phân tích 
hay nghiêng về thiển tuệ một cách quá mức 
có thể sanh ra sự rối loạn trong tâm; còn nếu 
nghiêng về định quá mức thì lười biếng có 
thể lên vào.” 

used 


can be to dispel 


distractions and defilements. To consider 
1llusion and discern illusion or discerning the 
seeming from the real—Quán chiếu có thể 
được dùng để tẩy trừ phiền não và cấu 
chướng. Để thấy những ảo tưởng hay biện 
biệt cái hư ảo với cái thực: 

Contemplation on love to dispel anger: Quán 
tình thương triệt tiêu lòng sân hận. 
Contemplation on appreciation and rejoicing 
in the good qualities of others can dispel the 
problem of jealousy: Quán sự biết ơn và tâm 
hỷ triệt tiêu lòng ganh ghét. 

Contemplation on impermanence and death 
awareness can reduce covetousness: Quán vô 
thường và niệm chết giúp giảm bớt sự tham 
ái. 

Contemplaton on the Impurity can help 
reduce attachment: Quán bất tịnh giúp giảm 
thiểu chấp thủ. 

Contemplaton on non-ego (non-self) and 
emptiness can help eliminate (eradicate) 
completely all negative thoughts: Quán vô 
ngã và tánh không giúp triệt tiêu những tư 
tưởng xấu xa. 


3453 


(V)Two kinds of contemplatlon—Hai loại quán 
chiếu: 

l1) Contemplation or mediftation on the external 
forms of the phenomenal: Quán sự. 

2) Contemplaton or meditation on the real or 
underlying nature: Quán lý. 

Vipasyin (skQ: Tỳ Bà Thi The first of the 

seven Buddhas of antiquity, Sakyamuni being the 

seventh—Tên của vị Phật đầu tiên trong bẩy vị 
cổ Phật, mà Đức Thích Ca Mâu Ni là vị thứ bảy 

(Thắng Quan, Chủng Chủng Quan, Chủng Chủng 

Kiến. Hồi 91 kiếp sơ trước Hiền Kiếp, có vị Phật 

tên là Tỳ Bà Thị). ** See Seven anclent Buddhas. 

Viper (n): Rắn độc. 

Vippatisara (p): Remorse—Repentance—Ăn 

năn. 

Vipratishedha (sk): Mâu Thuẫn—Conflic— 

Contradictory—ContrarietyMâu thuẫn cá nhân: 

Personal conflict 

Vipula (skt: Tỳ Bố La—Tỳ Phú La. 

l) Name of a mountain near Kusagarapura In 
Magadha—Tên của một ngọn núi gần thành 
Kusagarapura ở Ma Kiệt Đà. 

2) Large: Quảng Đại—Sâu rộng vô bờ, không 
thể đo lường được—Broad—Spacious. 

Vipulamatri (skÐ: Trí tuệ Bát Nhã—See Vast 

wisdom. 

Vipulaprajna (sk0: Trí tuệ Bát Nhã—See Vast 

wisdom. 

Vipuyakas (skQ: Contemplate on a corpse 

covered with pus—Quán xác bị phủ đầy máu 

mủ—Tưởng thây chết sình lên đầy dẫy máu mủ 
và sắp rã—See Nine types of meditation on 

COFpSe. 

Vira (skt): A strong or mighty man—Lưực sĩ. 

Viradatta (sk): Vô Úy Thọ—“Hero-giver,” 

name of prominent layman, contemporary with 

Sakyamuni—Tên một vị Phật tử tại gia trong thời 

Phật còn tại thế. 

Viraga (skt & p): Non-attachment to pleasure or 

pamm. Viraga 1s one of the virtues acquired on the 

Buddhist path to self-perfecion—Không chấp 

chặt vào sướng khổ. Đây là một trong những công 

đức đạt được trên bước đường tu tập đến toàn 
thiện tự thân. 


Viranakacchapa (skt: Tỳ La Nã Yết Sa Bà— 

Con rùa—A tortoIse—A turtle. 

Viranam bhavo (p): Courageous—Dũng cảm—— 

Đặc tính của một anh hùng, từ dùng để chỉ sự 

dũng cảm tinh tấn trong việc hành thiển. 

Virasana (skt): Tỳ La San Nã —According to 

EHiel in The Dictionary of Chinese-English 

Buddhist Terms, Virasana, an ancilent kinedom 

and city In the Doab between the Ganges and the 

Yamuna. The modern Karsanah—Theo Eitel 

trong Trung Anh Phật Học Từ Điển, Tỳ La San 

Nã là một vương quốc cổ trong khu Doab giữa 

sông Hằng và Yamuna, bây giờ là Karsanah. 

Virati (p): Restraint—Sự thu thúc, sự kiêng cữ. 

Virgin (n): Trinh nữ. 

Virginal (a): Thuộc về trinh tiết. 

Virginity (n): Đồng trinh. 

Viriya (p): Virya (skU Tinh tấn—Diligence— 

Power—Energy—Effort—Force of the energy—— 

Vigour and energy, the fourth of the 

paramitas—Tinh tấn, năng lực hay sự tĩnh tấn liên 

tục hướng tâm đến đối tượng. Chi thứ ba trong 
thất giác chi. Đây là ba la mật thứ tư trong Lục 

Độ Ba La Mật (sự siêng năng). **See Six 

paramitas (4). 

Viriyam (p): Energy—Tinh Tấn—-See Six 

paramitas, and FEifty-two mental states. 

Viriyaparamita (skU: Tinh tấn Độ—According 

to the Consciousness Only Sastra (Mind-Only- 

Sastra), there are three kinds of virya—Theo 

Luận Thành Duy Thức, có ba loại tỉnh tấn—See 

Diligence-paramita. 

Viriyiddhipada (p): Sự tĩnh tấn. 

Virocana Buddha (skt): Tỳ Lô Giá Na Phật— 

The Sun Buddha—Đại Nhật Như Lai. 

Virtually: Trên thực tế—Trên thực chất—Thực 

ra. 

Virtues (n): Guna (skt——Chastity—Moral 

power—MoralityPhẩm hạnh —Công đức—Đức 

hạnh. 

(D An overview of “Virtue°—Tổng quan về 
Công Đức: Virtue 1s practicing what 1s good 
like decreasing greed, anger and I1gnorance. 
Virfue 1s to Iimprove oneself, which will help 
transcend bíth and death and lead to 
Buddhahood. In the Samyutta Nikaya Sutta, 





SIX 


5454 


the Buddha mentioned about eleven virtues 
that would conduce towards the well-being of 
women both In this world and In the next— 
Công đức là thực hành cái gì thiện lành như 
giảm thiểu tham, sân, si. Công đức là hạnh tự 
cải thiện mình, vượt thoát khỏi vòng luân hồi 
sanh tử để đi đến Phật quả. Theo Kinh Tạp 
A Hàm, Đức Phật đã để cập về mười một 
phẩm hạnh đem lại tình trạng an lành cho 
người nữ trong thế giới nầy và trong cảnh giới 
kế tiếp. 

đI) Categories of “Virtue”—Phân loại Công Đức: 

1) There are two kinds of virtue: Nhị Đức—Có 
hai loại công đức—See Two kinds of virtue. 

2) Three Buddha”s virtues: Tam Đức—Ba đức 
của Phật là thường hằng, hỷ lạc, và thanh tịnh 
(Thường, Lạc, Tịnh)—Three Buddha”s virtues 
or powers which are eternal, Joyful, and 
pure—See Three Buddha's virtues. 

3) The four nirvana virtues or characteristics In 
Buddhism, or four noble qualities of the 
Buddha's liíe expounded ¡in the Nirvana 
Sutra—Tứ Đức —Tứ Đức Niết Bàn theo Phật 
Giáo, hay bốn phẩm hạnh cao thượng của 
Như Lai được thuyết giảng trong Kinh Niết 
Bàn (đây là bốn phẩm hạnh rốt ráo của Đức 
Như Lai, có bốn đức nầy tức là đắc Đại Bát 
Niết Bàn của Đại Thừa) —See Four virtues of 
NÑirvana. 

4 Eight virtues: Bát Đức—See EiIght virtues. 

5) One of the sixteen great powers obtainable 
by a Bodhisattva: Đức lực (công đức) —See 
Sixteen great powers obfainable by a 
Bodhisattva. 

(ID The Buddhaˆs teachings on “Virtues” ¡in the 
Dharmapada Sutra—Những lời Phật dạy về 
“Công Đức” trong Kinh Pháp Cú: 

l) The scent of flowers does not blow_ against 
the wind, the Íraprance of 
sandalwood and Jasmine, but the fraprance of 
the virtious blows against the wind; the 
vituous man pervades every direction 
(Dharmapada 54): Mùi hương của các thứ 
hoa, dù là hoa chiên đàn, hoa đa già la, hay 
hoa mạt ly đều không thể bay ngược gió, chỉ 
có mùi hương đức hạnh của người chân chính, 
tuy ngược gió vẫn bay khắp cả muôn phương. 


nor does 


2) Of litle account 1s the fragrance of sandal- 
wood, lotus, Jasmine; above all these kinds of 
fragrance, the fraprance of. virtue 1s by far 
the best (Dharmapada 55): Hương chiên đàn, 
hương đa già la, hương bạt tất kỳ, hương 
thanh liên, trong tất cả thứ hương, chỉ thứ 
hương đức hạnh là hơn cả. 

3) Of litle account 1s the fragrance of sandal; 
the fraprance of the virtuous rises up to the 
gods as the highest (Dharmapada 56): Hương 
chiên đàn, hương đa già la đều là thứ hương 
vi diệu, nhưng không sánh bằng hương người 
đức hạnh, xông ngát tận chư thiên. 

4) Mara never finds the path of those who are 
virtuous, careful in living and freed by right 
knowledge (Dharmapada 57): Người nào 
thành tựu các giới hạnh, hằng ngày chẳng 
buông lung, an trụ trong chính trí và giải 
thoát, thì ác ma không thể dòm ngó được. 

5) To be virtue until old age 1s pleasant; to have 
steadfast faith 1s pleasant; to attain wisdom 1s 
pleasan; not to do evi Is  pleasant 
(Dharmapada 333): Già vẫn sống đức hạnh là 
vui, thành tựu chánh tín là vui, đầy đủ trí tuệ 
là vui, không làm điều ác là vui. 

Virtues of abstinence: Giới 

Preceprs (II). 

Virtue adorns a person, not rích or wealth: 

Đức độ mới làm cho con người tốt đẹp chứ không 

phải là sự giàu có hay của cải (Phú nhuận ốc, đức 

nhuận thân)—Riches adorn a house, virtue adorns 

a person. 

Virtue associated with women is øgenfleness: 

Đức độ của phụ nữ là tính mềm mỏng (Nữ đức 

thượng như). 

Virtue of the Buddha”s ability to cut off all 

iIusion and perfecfing of supreme nỉirvana: 

One of the three virtues of a Buddha—Ly đức, 

một trong ba đức của Đức Phật—See Three 

Buddha's virtues. 

Virtue of the Buddha?s eternal, spiritual 

body: Dharmakaya (skt The potency of the 

Buddha”s eternal sipritual body, ne of the three 

virtues of a Buddha—Thân đức hay Pháp thân 

đức (Pháp thân Phật là vĩnh hằng), một trong ba 
đức của Đức Phật —See Three Buddha's virtues 

(A). 


Kiêng—See 





3455 


Virtue of the Buddha”s freedom from all 
bonds: One of the three virtues of a Buddha—— 
Giải thoát đức, một trong ba đức của Đức Phật— 
See Three Buddha's virtues. 

Virtue of the Buddha?s perfect knowledge: 
One of the three virtues of a Buddha—Trí đức, 
một trong ba đức của Đức Phật—See Three 
Buddha'”s virtues. 

Virtue of the Buddha?s perfection of the 
fruit: One of the three virtues of a Buddha—Quả 
viên đức (quả tròn đầy), một trong ba đức của 
Đức Phật—See Three Buddha's virtues. 

Virtue of the Buddha”s perfection of grace: 
One of the three virtues of a Buddha—Ân viên 
đức (ân cứu độ chúng sanh tròn đầy), một trong 
ba đức của Đức Phật-See Three Buddha's 
Virfues. 

Virtue of the Buddha%s perfecton of 
karmaic work: One of the three virtues of a 
Buddha—Nhân viên đức (nhân duyên tròn đầy), 
một trong ba đức của Đức Phật—See Three 
Buddha”s virtues. 

Virtue of the Buddha”s universal grace: One 
of the three virtues of a Buddha—Ân đức, một 
trong ba đức của Đức Phật —See Three Buddha'ˆs 
Virtues. 

Virtue of the Buddha”s wisdom: One of the 
three virtues of a Buddha—Bát Nhã đức, một 
trong ba đức của Đức Phật —See Three Buddha'ˆs 
Virtues. 

Virtue-Contemplation Buddha: Đức Niệm 
Phật. 

Virtue of displine: Giới đức. 

Virtue of the eø0: Ngã Đức—Power of the ego, 
the ego being defined as sovereign, master, 
free—Sức mạnh hay đức của ngã được định nghĩa 
như là tự tại, khắc phục và giải thoát. 

Virtue of faith: Merit of the believing heart— 
Merit of faith—Tín đức (công đức của niềm tin). 
Virtue Free Of Worry Buddha: Phật Vô Ưu 
Đức. 

Virtues of inexhaustible of 
knowledge: Công đức trí hải vô tận—According 
to the Flower Adornment Sutra, Chapter 33, there 
are ten kinds of virtues of Inexhaustible oceans of 
knowledge of the Buddhas—Theo Kinh Hoa 


0ceans 


Nghiêm, Phẩm 33, có mười thứ pháp trí hải vô tận 
của chư Phật—See Ten kinds of virtues of 
inexhaustble oceans of knowledge of the 
Buddhas. 

Virtues of liberation: Công đức xuất thế—The 
VirftIes possessed only by those atfaining Arahats 
or higher, enabling them to help themselves and 
help others—Công đức mà chỉ có những bậc từ A- 
La-Hán trở lên mới có, nhờ công đức nầy mà chư 
vị nầy mới có khả năng tự độ và độ tha. 

Virtue And Mindfulness Buddha: Phật Đức 
Niệm. 

Virtues of morality: Giới đức—Đức hay lực 
của giới luật—The power of the discipline. 
Virtues of the ocean: Powers of the ocean—Hải 
Đức—See Eight virtues of the ocean. 

Virtue overmastering celestials: Thiên tăng 
thượng công đức—See Ten kinds of mind 
oufstanding like a mounfain of Great Enliphtening 
Beings. 

Virtue overmastering dependents: Quyến 
thuộc tăng thượng công đức—See Ten kinds of 
mind outstanding like a mountan of Great 
Enliphtening Beings. 

Virtue overmastering desire: Dục tăng thượng 
công đức—See Ten kinds of mind outstanding 
like a mountain of Great Enlightening Beings. 
Virtue overmasfering felicity: Phước đức tăng 
thượng công đức—See Ten kinds 
oufstanding like a mounfain of Great Enlightening 
Beings. 

Virtue overmastering form: Sắc tăng thượng 
công đức—See Ten kinds of mind outstanding 
like a mountain of Great Enlightening Beings. 
Virtue overmastering humans: Nhơn tăng 
thượng công đức—See Ten kinds of mind 
oufstanding like a mounfain of Great Enliphtening 
Beings. 

Virtue overmasftering infelligence: Trí huệ 
tăng thượng công đức—See Ten kinds of mind 
oufstanding like a mounfain of Great Enliphtening 
Beings. 


of mind 


Virtue overmastering kingship: Vương vị tăng 
thượng công đức—See Ten kinds of mind 
oufstanding like a mounfain of Great Enlightening 
Beings. 


3456 


Virtue overmastering power: Lực tăng thượng 
công đức—See Ten kinds of mind outstanding 
like a mountaIn of Great Enlightening Beings. 
Virftue overmastering sovereipnfy: Tự tại 
tăng thượng công đức —See Ten kinds of mind 
oufstanding like a mountain of Great Enlightening 
Beings. 

Virtues of perfection: Ba La Mật —There are 
SIX Virtues of perfectlon—See S1x paramIfas. 
Virtue of the prajna paramita: Công Đức Bát 
Nhã Ba La Mật—-Those who are “Stream- 
winner,” “Once-return,” “Never-return,” 
“Arhat,” and so on, always atfain realization of 
the virtue of the prajna paramita by practicing the 
ten cirtuous paths of actions, the four states of 
meditation, the four Immaterial states, and the 
five mystical powers—Những vị “Nhập lưu,” 
“Nhất lai” “Bất lai” “Ứng cúng,” vân vân, 
thường đạt được Công đức Bát nhã Ba la mật 
bằng tu tập Thập thiện, Tứ thiển, Tứ vô sắc định, 
và ngũ thân thông—See Six paramitas. 


and 


Virtues require ỉn a confessor at the annual 
confessional ending the rainy refreaf: Công 
đức tự tứ—The five virtues require 1n a confessor 
at the annual confessional ending the rainy 
retrea—Năm công đức trong mùa an cư kiết hạ. 
Cử hành nghi thức tự tứ cử tội trong ngày kết thúc 
an cư kiết hạ—S§ee Eive virtues that require in a 
confessor at the annual confessional summer 
retreat (at the end of the rainy retreat). 
Virtue is the root, money is the top branch: 
Đức hạnh là gốc, tiền bạc là ngọn cành (Đức giả 
bản dã, tài giả mạt đã)—Virtue is more imporftant 
than wealth. 
Virtuous (a): 
1)  Beneficlal—Good—Đạo hạnh —Chính 
chuyên—Conduct according to Buddha-truth. 
2) August: Bhadra (skt——Auspicious—Hiễn. 
3) Thiện lành: Bhadra or Kusala or Sadhu 
(sk)——Good——Honest—Wholesome——See 
Kusala. 





Virtuous actf: Punya (skt)—Wholesome action— 
Wholesome deeds—Thiện nghiệp—Hành vi tốt 
(việc thiện lành)—See Good deed. 
Virtuous-Calm-Moon-Sound-Wonder- 
Virtuous deeds: Đức hạnh. 


Virtuous elder: An old man, a great scholar— 

See Sthavira. 

Virtuous family: Đức Môn. 

Virtuous kalpa: Hiển kiếp —See Bhadrakalpa. 

Virtuous man: Man with a sense of dignity— 

Đại trượng phu. 

Virtuous officer: Công Đức Sứ Giả. 

l) Envoy to the virtuous or officer supervising 
virtue: Đặc sứ giám sát công đức. 

2) Conftroller of monks and nuns appointed by 
the Tang Court: Vị Giám Tăng được triều 
đình nhà Đường bổ nhiệm để kiểm soát Tăng 
Ni. 

Virtuous scholar: Đức S 

during the Tang dynasty—Đức Sĩ là một từ dùng 

để gọi vị Tăng dưới thời nhà Đường. 

Virtuous-Wander-Step Buddha: Thiện Du Bộ 

Phật. 

Virtuous-Wander-Step-Merit-Virtue 

Buddha: Thiện Du Bộ Công Đức Phật. 

Viruddha (skQ: Tỷ Lượng Tương Vi—A 

confradicting example or analogy In logic, such as 

the vase 1s permanent or eternal because of 1s 
nature; one of the nine , in the proposition, of the 
thirty-three possible fallacies In a syllopgIsm—Một 
trong chín lỗi trong Tông Pháp trong 33 lỗi của 

Nhân Minh như nói cái bình là thường hằng vĩnh 

cửu vì tính sở tác của nó (nhân). 

Virudhaka (skÐ: Tỳ Lưu Ly. 

I1) Deva king ¡in the South—Tăng Trưởng Thiên 
Vương: Southen god protector, or the 
MaharajJa of the southern quarter. One of the 
four maharajas, guardian of the South, colour 
blue, also known as: Crystal king or Ill-born 
king—Tên của vị Nam Thiên Vương. Một 
trong Tứ Thiên Vương, hộ trì phương Nam, 
màu xanh, còn được biết như là: Lưu Ly 
Vương hay Ác Sinh Vương —See Twenty 
devas. 

2) Name of a king of Kosala (son of PrasenaJIt), 
destroyer of Kapilavastu: Tên của vua nước 
Câu Xá La (con trai vua Ba Tư Nặc), người 
đã tiêu diệt thành Ca Tỳ La Vệ ——See 
Vidudabha, and Nine distresses. 

3) Iksvaku, father of the four founders of 
Kapilavastu: Tên vua Iksvaku, cha đẻ của 
bốn vị sáng lập của thành Ca Tỳ La Vệ. 





A term for a monk 


3457 


** See Four Heavenly (Guardian) Kings. 
Virulent tongue: Wicked tongue—Miệng lưỡi 
độc ác. 

Virulhaka (p): Tăng Trưởng Thiên Vương—See 

Virudhaka, and Four Heavenly (Guardian) Kings. 

Virupakkha (p): Virupaksa (sk)—Quảng Mục 

Thiên Vương—Tây thiên vương—See Virupaksa, 

and Four Heavenly (Guardian) Kings. 

Virupaksa (sk0: Virupakkha (p). Quảng Mục 

Thiên Vương (Tây thiên vương). 

I) Tỷ Lạc Ba A Xoa: Virupaksa (skÐ—Wide 
ugly-eyed (diversely eyed) MaharaJa—The 
wide ugly-eyed (diversely eyed) Maharaja, 
with three eyes, one who has deformed eyes. 
Name of one of the four Maharajas, he who 
guards the wes—Tiếng Phạn là Tỳ Lưu Bát 
Xoa, vị thiên vương có ba mắt xấu xa. Tên 
của một trong bốn vị Thiên Vương, vị nầy là 
vị trời thủ hộ phương tây (Ngài trụ về phương 
tây của núi Tu Di, và dùng tịnh nhãn để quan 
sát chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề). 

2) Irregular-Eyed Heaven King: Deva king In 
the West—Quảng Mục Thiên Vương: Tỳ Lưu 
Ba Xoa—Ty Lưu Lâu Bát Xoa—Ty Lưu Ba 
A Xoa—lrregular-eyed, or three-eyed like 
SIva, translated wide-eyed, or evil-eyed; one 
of the four maharajas, guardian of the West, 
lod of nagas, China 
“Virupaksa” 1s “Wide-eyed” 
guardians, red In colour, with a small pagoda 
1n his ripht hand, and a serpent In his left. In 
China worshipped as one of the twenty-four 
Deva Arya—Một trong Tứ Thiên Vương, 
Quảng Mục Thiên Vương (có đôi mắt bất 
thường, ba mắt, mắt ác), hộ trì phương Tây, 
có màu đỏ. Ở Trung Quốc, vị Thần nầy được 
xem như “Quảng Mục” Thiên Vương, da màu 
đỏ, tay phải cầm một cái tháp nhỏ, tay trái 
cầm một con rắn. Người ta cũng thờ vị Thần 
nầy như một trong nhị thập tứ vị Thiên Tôn 
bên Trung Quốc —§ee Twenty devas. 

3) A name for Mahesvara or Rudra (Siva): Tên 
của Thần Ma Hê Thủ La. 

4) Bể Lạc Ba A Ngạt: Tỳ Lưu Bác Xoa—Tây 
Thiên Vương—The western of the four 
Maharajas—See Four Heavenly (Guardian) 
Kings (3). 


color red. In 


known as 


53) One of the lokapalas, or guardians of the four 
cardinal points of Mount Sumeru: Một trong 
những vị thần canh giữ tứ phương quanh núi 
Tu Di: **See Lokapala. 

Virya (skt: Tỳ Lê Da—Energy—Năng lực. 

(A) The meaningss of “Virya”—Nghĩa 
“Virya”: 

l1) Strength: Năng lực—Energy. 

2) Zeal: Tinh Tấn—Pure progress, the fourth of 
the ten paramitas—Ba la mật thứ tư trong 
mười Ba La Mật. 

3) Devoton: One of the seven bodhyanga, 

vigour, valour, fortitude, virility—Tinh tấn, 

còn gọi là tinh cần, một trong thất bổ để 
phần, nghĩa là tinh thuần tiến lên, không giải 
đãi, và không có tạp ác chen vào. 

Other meanings of “Virya”—Những nghĩa 

khác của “Virya”: 

lI) Devoton or Striving means 
applicaton of oneself to the promotion of 
good. In general, virya refers to an attitude of 
susfained enthusiasm for religious practice. 
The Mahayanists” lie ¡is one of utmost 
strenuousness not only 1n this life, but in the 
lives to come, and the lives fo come may 
have no end. Virya also means energy or zeal 
(earnestness, dilipence, vigour, or the path of 
endeavor) and progress In practicing the other 
five paramitas. Vigor Paramita 1s the fourth of 
the six paramitas, and it is used to destroy 
laziness and procrastination—Tinh tấn là kiên 
trì thể hiện động lực chí thiện. Nói chung, 
“Ti lê gia” hay “tinh tấn” chỉ một thái độ 
hăng hái tu tập không ngừng nghỉ. Đời sống 
của các vị tu theo Phật giáo Đại Thừa là một 
cuộc đời hăng say tột bực, không chỉ trong 
đời sống hiện tại mà cả trong đời sống tương 
lai và những cuộc đời kế tiếp không bao giờ 
cùng tận. Tinh tấn còn có nghĩa là luôn khích 
lệ thân tâm tiến tu năm Ba La Mật còn lại. 
Tinh tấn Ba la mật là ba la mật thứ tư trong 
lục độ Ba La Mật, và được dùng để diệt trừ 
các sự giải đãi. 

2) According to the Maha-Paramita-Sastra, there 
are two kinds of viya—Theo Đại Trí Độ 
Luận, có hai loại tĩnh tấn—See Two kinds of 
virya. 


2 
cua 


(B) 


a_ consfant 


3458 


** See Seventy-five dharmas of the Abhidharma 
Kosa. 

Viryabala (skt): Tinh Tấn Lực One of the fñive 
moral powers, the power of unfailing progress; or 
the power of zeal which leads to overcoming all 
obstacles—Một trong ngũ lực, lực giúp chúng ta 
luôn tiến mà không thối chuyển, hay là nghị lực 
giúp chúng ta vượt qua mọi trở ngại. 

Virya-paramitas: Tỳ Lê Gia Ba La Mật— 

Energy—Vigor (Zeal)—Zealous progress—Tinh 

tấn Ba la mật —See Six paramitas, and Ten 

Paramitas. 

Virya-rddhi-pada (sk0: Tinh Tấn Như Ý Thân 

Túc (Cần Thần Túc)—Effort to realize magic— 

Vigor or exerion—Sufficlence of energy— 

Vigor—One of the four sufficilences. Intensified 

efort. Here a monk develops concentration of 

energy accompanied by strenuous efforts—Một 
trong Tứ Như Ý Túc. Tinh tấn thực chứng thần 
thông. Ở đây vị Tỳ Kheo tu tập cần thần túc câu 
hữu với tinh tấn thực hiện Tinh Tấn Thiển Định— 

See Four sufficlIences. 

Virya-sambodhi (sk): Tinh 

unđdersfood progress—See Seven Bodhyangas. 

Viryasena (skt: Tỳ Ly Da Tê Na——An instructor 

of Hsuan-Tsang at Bhadravihara—Tên vị Thầy 

của Ngài Huyễn Trang tại Tịnh Xá Hiển Kiếp. 

Viryendriya (skÐ: Effor—Tinh Tấn Căn—Một 

trong ngũ căn—One of the five roots. **See Five 

Faculues (II) (C) (2), and Twenty two root. 

Visabhaga (skt): Nature of making different 

specles—DI sinh tính—See Twenty-four non- 

Interactive activity dharmas. 

Visakha (skÐ: Tỳ Sái Ca—Tỳ Xá Khư. 

l) One of the constelations, similar to the third 
of the Chinese constellations, the Chinese 
Inpterpret It as from the middle of thelr 
second to the middle of their third month— 
Một trong những chòm sao mà người Trung 
Hoa diễn dịch là tên ngôi sao từ giữa tháng 
thứ hai đến giữa tháng thứ ba, tên là Trưởng 
Dưỡng—See Twenty eight constellations. 

2) Viasakha, name of a wealthy matron who 
with her husband gave a vihara to Sakyamuni, 
wife of Anathapindika: Tên của một người 
đàn bà giàu có, vợ của ngài Cấp Cô Độc, đã 
cùng chồng dâng hiến vườn Kỳ Thọ cho Phật. 


tấn—Zeal or 





3) A native of northern India, daughter of 
millionatre Dhananjaya, a generous upasika. 
lt 1s said that with her wisdom and patience, 
she gradualy suceeded ¡in coverting her 
husband”s household to a happy Buddhist 
home. She gave alms to the Sangha at her 

the 

monastery on a daily basis to minister the 


own house everyday. She visied 


needs of the Sangha and hear sermons from 
the Buddha. Being a lady of many parts, 
Visakha played an Important role 1n varlous 
acfivities connected with the sangha. At times 
she was deputed by the Buddha to settle 
disputes arose amongst Bhikkhunis. Some 
Vinaya rules 
Bhikkhunis owing to her intervention. Owing 


were also laid down for 


to her magnimity she was regarded as the 
chief benefactress of the doctrine and the 
øreatest female supporter of the Buddha. By 
her dignifiled conduct, graceful deportment, 
speech, 
elders, 
compassion to those who are less fortunate, 


refined manners, COurf€eOUS 


obedlence and reverence tO 
kind hospirfality, and religious zeal, she won 
the hearts of all who knew her. She was so 
gøenerous and so serviceable to the Sangha 
that once she approached the Buddha and 
asked the following eight boons. Visakha was 
declared by the Buddha to be foremost among 
those who had devoted their services to the 
Order. When she was seven years old, the 
Buddha happened to visit the place of her 
birth. Since then, she was always happy to 
hear the teachings of the Buddha. When she 
ørew up, she married the son of a wealthy 
man In Savatthi. She offered daily alms to the 
monks and nuns when they came to her 
house. In the morning and affernoon, she 
visited the monastery to care for the needs of 
the monks and nuns, as well as listen to the 
One day, 
happened to visit the monastery Wearing a 


sermons of the Buddha. she 
very cosfly headdress. Out of respect for the 
Buddha, she removed ¡it before him and 
handed 1t over to a servant, who forgot to take 
1t with him. Ananda found 1t and showed 1t to 
the Buddha who asked him to keep 1t for her. 
When Visakha came to know that it was with 


3459 


Ananda, she decided not to take 1t back but to 
sell it for the benefit of the Order. The 
Buddha asked her to build a monasfery 1n the 
eastern part of Savatthi with the money from 
the sale. The monastery she built became 
very famous. Visakha was oufstanding among 
the women lay followers. Being a devout lay 
follower, she played an Important role In the 
affairs of the Order of Nuns, and from time to 
time, she was asked by the Buddha to sort out 
disputes among the nuns: Visakha gốc người 
miễn bắc Ấn Độ, một nữ thí chủ đầy lòng hảo 
tâm, là con gái triệu phú 
Dhananjaya. Người ta kể rằng với trí tuệ và 
lòng nhẫn nhục, bà đã từ từ chuyển hóa tất cả 
dòng họ bên chồng trở thành một gia đình 
Phật tử đầy an vui hạnh phúc. Bà luôn luôn 
để bát cho chư Tăng tại nhà. Trưa và chiều 
bà thường đến chùa nghe pháp và xem các sư 
cần dùng vật chi thì bà giúp. Bà thật giàu 
lòng bố thí cúng dường và tận nh hộ trì chư 
Tăng. Bà Visakha đã đóng góp một phần 
quan trọng trong nhiều lãnh vực khác nhau có 
liên quan đến Phật sự. Đôi khi Đức Phật sai 
bà đi giảng hòa những mối bất đồng giữa các 
Tỳ Kheo Ni. Cũng có lúc bà thỉnh cầu Đức 
Phật ban hành một vài giới cho chư vị Tỳ 
Kheo NI. Do đức độ đại lượng, bà được xem 
là người tín nữ có công đức nhiều nhất trong 
các Phật sự và cũng là vị thí chủ quan trọng 
nhất của phái nữ thời Đức Phật. Do phẩm 
hạnh trang nghiêm, tư cách thanh nhã, thái độ 
phong lưu tế nhị, ngôn ngữ lễ độ khôn khéo, 
biết vâng lời và tôn kính các bậc trưởng 
thượng, quảng đại bác ái đối với người kém 
may mắn, tánh tình lịch duyệt, hiếu khách và 
đạo tâm nhiệt thành, bà được lòng tất cả 
những người bà gặp. Đức Phật đã tuyên bố 
Visakha là vị hộ trì Tăng đoàn vào bậc nhất. 
Khi nàng mới lên 7 tuổi, Đức Phật tình cờ 
đến viếng nơi nàng sanh ra. Từ đó nàng luôn 
cảm thấy hạnh phúc khi nghe giáo pháp của 
Phật. Khi lớn lên, nàng kết hôn với con trai 
của một phú ông trong thành Xá Vệ. Nàng 
cúng dường chư Tăng Ni hằng ngày khi họ 
đến nhà nàng. Vào buổi sáng, nàng thăm 
viếng tự viện và lo lắng cho chư Tăng Nị, 
cũng như nghe pháp. Một ngày nọ, nàng đội 


của nhà 


ii) 


1V) 


v) 


vI) 


một chiếc khăn thật đẹp đến tịnh xá. Vì tôn 
kính Đức Như Lai nên nàng lấy khăn xuống 
và trao cho người đây tớ, nhưng người này lại 
quên không cất giữ chiếc khăn. Ngài A Nan 
thấy chiếc khăn bèn chỉ cho Đức Phật, Đức 
Phật bảo A Nan nên cất dùm rồi đưa lại cho 
nàng. Khi Visakha biết ngài A Nan đang cất 
giữ dùm chiếc khăn, nàng quyết định không 
lấy khăn lại mà bán nó để lo cho Tăng đoàn. 
Đức Phật yêu cầu nàng xây một tịnh xá phía 
Tây thành Xá Vệ với tiền bán được chiếc 
khăn đắc tiền ấy. Tịnh xá mà nàng xây trở 
nên nổi tiếng. Visakha là bậc nhất trong số cá 
vị nữ thí chủ đệ tử tại gia của Đức Phật. Là 
một Phật tử thuần thành, nàng giữ một vai trò 
quan trọng trong các công việc tại tịnh xá của 
chư Tăng Nị, và thỉnh thoảng nàng có thỉnh ý 
Đức Phật về những tranh cãi giữa chư Ni 
trong tịnh xá. Một lần nọ bà đến hầu Đức 
Phật và thỉnh nguyện tám điều: 

To gIve robes to the Sangha during the rainy 
season as long as she lived: Xin trọn đời được 
dâng y cho chư Tăng nhập hạ. 

To provide alms for the moks coming to 
Savatthi: Xin để bát cho những vị đến thành 
SavathI. 

To provide alms for those going out of 
Savatthi: Xin để bát cho những vị rời thành 
Savatth1. 

To give food for sick monks: Xin dâng thực 
phẩm đến những vị sư đau ốm. 

To give ood for those who attend on the sick: 
Xin dâng thực phẩm đến những vị ra công 
chăm sóc các vị sư đau ốm. 

To give medicine for the sick monks: Xin 
dâng thuốc men đến những vị sư đau ốm. 


vi) To gIve rice-pruel for monks: Xin dâng lúa 


mạch đến cho chư Tăng. 


viii) To øgive bathing garmens for nuns: Xin dâng y 


tắm đến cho chư Ni. 


Visala (skt: Tỳ Xá La—A deity who is said to 
have protected the image of Buddha brought to 
Ming-Ti of the Han dynasty—Một vị Thần hộ 
pháp đã bảo hộ tượng Phật và mang đến dâng lên 
vua Minh Đế đời nhà Hán. 

Visamtika sutra (skt): Thập luận duy thức luận. 
Visamyoga (skt): Ly Hệ Quả Thoát khỏi sự 
ràng buộc, một trong năm quả—Release from 


3460 


bondage, one of the five fruits. **See Flve fruits 

or effects (5). 

Visana (skt): Tỳ Sa Nã. 

l1) The single horn of the rhinoceros: Độc giác. 

2) An epithet for a Pratyeka-buddha: Danh hiệu 
của Độc Giác Phật. 

3) Buddhist Practitioner whose aim 1s his own 
salvation: Duyên Giác. 

Visesa (sk: Tỳ Thi Sa—The doctrine of 

particular or individual essence, 1.e. the nafure of 

the nine fundamental substances; 1t is the doctrine 
of the Vaisesika school of philosophy founded by 

Kanada—Giáo thuyết “Tinh Yếu Cá Biệt” của 

trường phái Vệ Thế Sư, được sáng lập bởi ngài 

Kanada. 

Vishaya (skÐ: 

1) World of particulars: Cảnh giới—Sự cá biệt, 
thế giới bên ngoài, thế giới của những đặc 
thù ——Circumstances—Environment— 
Individuation—External world. 

2) An object of sense—There are five—Ngũ 
trần: 

_ Rupa (skÐ—Sắc: Form or color for the eye. 

1)  Sabda (skt)—Thinh: Sound for the ear. 

11) Gandha (sk—Hương: Odour for the nose. 

1V) Rasa (skÐ——VỊ: Savour for the tongue. 

v) Sparsa (sk)—Xúc: Tangibility for the skin. 

Vishayaparicchedalakshana (sk: Sai biệt 

cảnh tướng hay khía cạnh của đặc thù —The 

aspect of individuation. 

Vishayapavana (skÐ: Cảnh Giới Phong—Ngọn 

gió đối tượng tính——Wind of objectivity. 

Vishnou (Visnou—Vichnou) (skÐ: Tỳ Nữu 

(thiên) —Tỳ ni thiên trong Ấn giáo—Name of the 

preserver god in Hinduism. 

Visibility (n): Kiến đại (ính hữu hình)— 

Perceptibility as one of the seven elemenfs of the 

universe—Kiến tính bao trùm khắp pháp giới, 

một trong thất đại như sắc tính bao trùm khắp 
pháp giới—See Seven elements. 

Visible (a & n): Rupalakshana (skt)—Hữu hình— 

Nhìn thấy được Hữu Kiến—-Sắc Tướng— 

Material appearance—External manifestatlon— 

The visible or corporeal features—Tướng mạo 

sắc thân bên ngoài, có thể nhìn thấy được hay các 

đặc trưng của cơ thể. 

1) The visible: Có thể thấy được. 


2) This term ¡is also used ¡in the sense of the 
erroneous view that things really exist Or 
holding to the real existence of material 
things: Từ nầy cũng dùng để chỉ “ 
hay là khăng khăng chấp “hữu”. 

3) The realm of form, as contrasted with the 
Iinvisible, or with the formless realms: Sắc 
giới đối lại với vô sắc giới. 

4) Viewing the seeming as real and the ego as 
real: Cho những thứ giả hợp và cái “ngã” là 
có thật. 

Visible and audible: Sắc Thanh—Thấy và nghe 

được. 

Visible colors: Hiển Sắc —The light colors. The 

colours red, blue, pink, etc—Những màu sắc thấy 

được như đỏ, xanh, hồng, vân vân. 

Visible and invisible: Absolute and relative— 

Formless and with form—Fundamental essence 

activityNoumenon 

phenomenon—Principle and practice—Không 
sắc—Kiến Phi Kiến—Những cái dễ thấy dễ biết 
và những điều sâu sắc huyền diệu —See 

Noumenon and phenomenon. 

Visible objects: Hiện sắc—Sắc Cảnh—Vật nhìn 

thấy được —The realm of vision or form—Cảnh 

sắc, cảnh giới có hình sắc (các pháp xanh, vàng, 
đỏ, trắng đều là cảnh giới đối với nhãn căn)—See 

Three kinds of rupa (A). 

Visible and resisting matter: Sanidas-sana- 

sappatigham rupam (p)—Hữu kiến hữu đối sắc— 

See Three dharmas (XXIX). 

Visibly angry: Nổi trận lôi đình hay giận dữ dội 

(Nộ khí xung thiên). 

Vision (n): Sức thấu triệ—Trực quan—Thị kiến. 

Vision according to the natural capacity: 

Seeng the Buddha according to 

endowment—Cơ kiến. 

Vision-Attainer: Kiến Chí —According to the 

Sampasadamya Sutta and Sangti Sutta in the 

Long Discourses of the Buddha, this 1s one of the 

seven persons worthy of offerings—Theo Kinh Tự 

Hoan Hỷ và Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ 

Kinh, đây là một torng bảy loại người đáng kính 

trọng—See Seven persons worthy of offerings. 

Vision-Of-AI-Meaning Buddha: Phật Kiến 

Nhứt Thiết Nghĩa. 


tà kiến” 


and external and 





natural 


3461 


Vision according to natural capacity: Seeing 
the Buddha according to natural endowment—Cơ 
kiến (cái thấy theo căn cơ tự nhiên). 
Vision-Attainer: Kiến Chí —See Seven persons 
worthy of offerings. 

Vision of oxen and sheep: Ngưu Dương Tâm 

Nhãn—Only the eyes (vision or insight) of oxen 

and sheep—Chỉ là khả năng nhìn thấy hay tầm 

nhìn của các loài trâu đê mà thôi. 

Vision of Samantabhadra Bodhisattva: Tầm 

thấy vô tận của Bồ Tát Phổ Hiển— The five 

“seas” or Imnfinitles seen in a vision by P°u-Hsien 

in the Flower Adornment Sutra—Năm biển hay 

năm loại nghĩa phần trong vô tận viên minh tính 
hải mà Bồ Tát Phổ Hiển thấy được trong Kinh 

Hoa Nghiêm—See Five “seas” or Infiniies seen 

1n a vision by Pˆu-Hsien. 

Visional (a): Thuộc về thị kiến. 

Visionary meditation: Định. 

Visista-caritra (skt): Thượng Hành Bồ Tát. 

l1) Bodhisattva, who suddenly rose out of the 
earth as Buddha was concluding one of his 
Lotus sermons. He 1s supposed to have been a 
convert of the Buddha in long past ages and 
to come to the world In 1fs days of evil: Tùng 
Địa Dõng Xuất Bồ Tát. 

2) After undergoing so many hardships and 
troubles, Nichiren wrote several works. In the 
Eye-opener, his famous vows are found: “1 
will be the pillar of lapan; I will be the eyes 
of Japan; I will be the vessel of Japan.” Here 
he became consclous of himself being the 
Distinguished Bodhisattva 
(Visistacartra) with whom the Buddha 
entrusted the work of protecting the Truth— 
Sau khi trải qua nhiều gian khổ và khó khăn 
trong việc truyền bá Nhật Liên tông, Nhật 
Liên cũng viết được nhiều tác phẩm. Trong 
“Khai Mục Sao,” ông có lời nguyện trứ danh 
của ông là “Ta sẽ là cột trụ của Nhật Bản, ta 


Action 


sẽ là con mắt của Nhật Bản, ta sẽ là huyết 
mạch của Nhật Bản.” Qua đây, ông tự nhận 
ông là Bồ Tát Thượng Hành là vị mà Đức 
Phật phó thác cho công việc bảo vệ chánh 
pháp. 

Visit (n & v): Thăm viếng. 


Visit all Buddhas to listen to the teaching 
tirelessly: Thích qua đến tất cả chỗ Phật, vì nghe 
pháp không nhàm——Bodhisattvas enJoy visiting all 
Buddhas, listening to the teaching tirelessly, one 
of the ten kinds of enjoyment of Enliphtening 
Beings. Enlipghtening Beings who abide by these 
can attain the supreme enJoyment of truth of all 
Buddhas—See Ten kinds of enjoyment. 

Visit the Buddhas in all worlds: Rốt ráo qua 
đến thế giới của chư Phật—See Ten ultimate 
great tasks of Great Enlightening Beings. 

Visit the fairyland: Depart this lie—Tiên du 
(du ngoạn tiên cảnh). 

Visit respectfully: Bái yết. 

Visit someone: Thăm viếng ai. 

Visitation (n): Cuộc thăm viếng (kinh lý). 
Visitor (n): Người thăm viếng. 

Visnu (skt): Vi Nữu Thiên—Tỳ Nữu—Tỳ Sấu 
Nữu—Tỳ Sưu Nữu— Vi Sắt Nữu—All-pervading, 
or encompassing, identified with Narayana-deva. 
“[he preserver” in the Trimurti, Brahma, Visnu, 
SIva, creator, preserver, destroyer; the Vaisnavas 
(Vishnuites) are devoted to him as the Saivas are 
to Siva. His wlife is Laksmi, or Sri. The Chinese 
describe him as born out of water at the beginning 
of a world kalpa with 1,000 heads and 2,000 
hands; from his navel spring a lotus, from which 1s 
evolved Brahma—Còn gọi là Tỳ Nữu, Tỳ Sắt Nô, 
Tỳ Sắt Nộ, Tỳ Sắt Nữu, Tỳ Sấu Nữu, tên khác 
của Tự Tại Thiên. Biến Tịnh Thiên là tên riêng 
của Đại Tự Tại Thiên, sinh trong kiếp sơ thủy đại. 
Bà vợ là Laksmi. Người Tàu cho rằng khí kiếp 
cháy hết, tất cả đều là không. Do sức nhân duyên 
phúc đức của chúng sanh, gió thập phương thổi 
đến, va chạm cọ sát gây ra nước lớn. Trên nước 
có người ngàn đầu hai ngàn tay, tên là Vi Nữu. 
Trong rún của Vi Nữu nẩy sinh ra một bông sen 
báu, sắc vàng nghìn cánh, tỏa ra ánh sáng rực rỡ 
như muôn ngàn mặt trời cùng soi, trong hoa có 
người ngồi xếp bằng tròn, người ấy cũng có ánh 
sáng, tên là Phạm Thiên Vương. Phạm Thiên 
vương ở trước ngực sanh ra tám con, tám con lại 
sanh ra thiên địa nhân dân—See Two devas and 
the three rsi. 

Visual clairvoyance: Thấu thị—Ability to see 
very distant things. 


3462 


Visual object: Ruparammana (skt)—§ắc Trần— 

The quality of form, color, or sexual attraction— 

Một trong lục trần, các màu sắc (xanh, đỏ, vàng, 

trắng, v.v.) và hình sắc hấp dẫn của nam nữ 

(mang tánh ô nhiễm). 

Visual sensafion: Thị cảm. 

Visualization (n): Contemplation—Meditation— 

Reflecton—Sự quán tưởng—lIn Amitayurdhyana- 

Sutra, the Buddha taught Queen Vaidehi the 

sixteen visualizations which help to attain one of 

the nine stages of rebirth in the Pure Land——Trong 
kinh A Di Đà Quán Vô Lượng Thọ, Đức Phật đã 
dạy bà hoàng hậu Vi Đề Hi mười sáu cách quán 
nhằm giúp đạt tới một trong chín phẩm vãng sanh 

Tịnh Độ—See Sixteen visualizations. 

Visualization method: Quán Tưởng Môn— 

According to Most Venerable Thích Thiền Tâm in 

The Pure Land Buddhism, visualization Method, 

1s explained as follows in the Meditation Sutra: 

“Every Buddha, Tathagata, 1s One who Is a 

Dharma realm Body and enters Into the Mind of 

all beings. For this reason when you perceIve the 

Buddha-state 1n your Minds, this indeed 1s the 

Mind which possesses the thirty-twO signs of 

perfecion and the eiphty/ minor marks of 

excellence. It is the Mind that becomes Buddha; 

Indeed, it is the Mind that is Buddha. The ocean of 

true and universal knowledge of all the Buddhas 

1s born of Mind and thought. For this reason, you 
ought to apply your Mind with one thought to the 
meditation on that Buddha—Theo Hòa Thượng 

Thích Thiền Tâm trong Tịnh Độ Thập Nghi Hoặc 

Vấn Luận, quán tưởng là như trong Quán Kinh 

dạy: “Chư Phật Như Lai là thân pháp giới, vào 

trong tâm tưởng của tất cả chúng sanh. Cho nên 

khi tâm các bạn tưởng Phật, thì tâm ấy chính là 32 

tướng tốt, 80 vẻ đẹp tùy hình, tâm ấy là tâm Phật, 

tâm ấy chính là Phật. Biển chánh biến tri của 

Phật từ nơi tâm tưởng mà sanh. Vì thế các bạn 

phải nhớ nghĩ và quán tưởng kỹ thân Đức Phật 

Kia.” 

l) According to the Tien-T?ai Treatise, the 
passage beginninng from “Every Buddha, 
Tathagata` refers to all Buddhas. The passge 
beginnng with “You ought to apply your 
Minds,` etc., refers specifically to medifation 
on Buddha Amitabha. The Dharma Realm 
Body ¡1s the Dharma Body of the Reward 


2) 


Buddha. If the Minds of sentilent beings are 
pure, the Dharma Body reveals itself. Thus, 
the word “enter” 1s used. This 1s similar to the 
brilliant sun; when It rises, I1ts Imaøe appears 
1n a multitude of rivers. This 1s to Indicate that 
the Buddha Body is free and unimpeded and 
can manifest itself according to the object. 
Moreover, the “Dharma Realm Body' refers 
to the Buddha Body, appearing everywhere, 
taking the Dharma Realm as 1ts nature. When 


the practitioner achieves thís Buddha 
Visualization Samadhi, his understanding and 
acions (noumenon and phenomenon) 


Interpenetrate and become one. This Is 
expressed In the words “enfters Into the Minds 
of all beings.` “It is the Mind that becomes 
Buddha” means that the Buddha has always 
been Iinherently empty and void. Because the 
Minds of sentient beings are pure, Buddha 
exists. Indeed, it is the Mind that ¡is Buddha. 
Since people might misunderstand what was 
said previously and think that the Buddha has 
Spontaneously come Into existence, the words 
1s Buddha' are used. The word “become” 
I1ndicates the beginning of visualization, while 
the word “1s” 
been accomplished: Thiên Thai sớ nói mấy 
chữ “Chư Phật Như Lai” sắp xuống, là thuyết 
minh tất cả chư Phật; lại nói mấy chữ “Phải 
nhớ nghĩ” sắp xuống, là chỉ cho quán tưởng 
riêng Đức Phật A Di Đà, pháp giới thân là 
pháp thân của Báo Phật. Tâm chúng sanh 
tịnh, pháp thân tự hiện, nên gọi là “vào;” như 
khi vầng hồng nhật mọc lên tất bóng hiện 
xuống trăm sông. Đây là chỉ cho Phật thân tự 
tại, có thể tùy vật hiện hình vậy. Lại “pháp 
giới thân” là chỉ cho thân Phật, khắp tất cả 
chỗ, lấy pháp giới làm thể. Khi hành giả 
chứng được môn Quán Phật Tam Muội nầy, 
giải nhập tương ưng, nên nói “vào trong tâm 
tưởng.” “Tâm nây là Phật” là Phật nguyên 
vẫn không, nhân chúng sanh tâm tịnh mới có, 
sợ e người hiểu lầm cho rằng bỗng nhiên mà 
có, nên mới nói “là Phật.” Mới khởi tu quán 
nên nói “làm,” sự tu đã thành nên gọi “là”. 

Another commentary states: “To visualize the 
Buddha's body, you should clearly understand 
the nature of visualization. That nature 1s self- 


means that visualization has 


3) 


3463 


enliphtenment. Visualization methods are 
developed from there. Self-enlightenment 1s 
the Dharma Realm Body of the Buddhas 
because what the Buddhas have completely 
affained 1s nothing other than the Self-Nature 
of sentlent beings. Only when the “mnital 
enliphtenment` is meritorious does “self- 
enliphtenment” appear. This is the meaning of 
the words “the Dharma Realm Body 1s born of 
Mind and thoupht” Moreover, Amitabha 
Buddha and all Buddhas possess the same 
Dharma Body, the same wisdom and the 
same capaciies and functions. When the 
body of Amitabha Buddha 1s manifested, the 
bodies of all Buddhas are manifested; when 
the bodies of the Buddhas are understood, the 
natute of Amitabha Buddha 1s revealed. 
Therefore, the Mediation Sutra 
broadly to all Buddhas In order to end in the 
visualizaton of Amitabha Buddha. “From the 
words “Dharma Realm Body" on, the Sutra 
refers to the mutual response between the 
Buddhas the practitioner the 
'*“nterpenetration” between understanding and 
action (theory and practice): Diệu Tông Thích 
“Muốn tưởng thân Phật phải hiểu rõ 
quán thể. Thể đó là bản giác; từ nơi đây mà 
khởi thành pháp quán. Bản giác là thân pháp 
giới của chư Phật, vì chư Phật không sở chứng 
chi khác, toàn chứng bản tánh của chúng 
sanh. Nếu thỉ giác có công, bản giác mới 
hiển, nên nói “pháp thân từ nơi tâm tưởng mà 
sanh.” Lại Đức Di Đà cùng tất cả chư Phật 
đồng như một pháp thân, một trí huệ, sự ứng 
dụng cũng như vậy. Hiển được thân Đức Di 
Đà tức là hiển được thân chư Phật, tỏ được 
thân chư Phật tức là lộ được thể Di Đà. Cho 
nên trong văn kinh nói rộng qua chư Phật để 
kết về sự quán tưởng Đức A Di Đà. Từ mấy 
chữ “thân pháp giới” trở xuống là nói về sự 
giao cảm của đạo cảm ứng và ước về lý giải 
nhập tương ưng. 

Commenting on these two explanations, Elder 
Master Dung Tâm has written: “Without the 
first explanation, the above visualizatlon 
would not be a meditaton on the Buddha. 
Without the explanation, the 
practiioner could misunderstand and think 


Tef©rs 


and and 


nói: 


second 


that the nature of sentient beIngs 1s different 
from that of the Buddhas. The 
explanations are complementary 1n 
elucidating the Visualization method.”—Đại 
Sư Dung Tâm đã phê bình về hai lời giải trên 
như sau: “Nếu không có lời giải trước, thì 
môn quán tưởng ấy không phải là quán Phật; 
như không có lời giải sau, e hành giả hiểu 
lầm rằng thể của chúng sanh và Phật khác 
nhau, nên hai lối giải đã tác thành cho nhau 
mà thuyết minh thuyết Quán Pháp vậy.” 
** See Three Methods in the Pure Land 
Cultivation. 
Visualize (v) something: Imagine something— 
Reflect on somethinge——Tưởng tượng cái gì. 
Visuddha-cita (skt: Tâm Thanh Tịnh— 
According to The Avatamsaka Sutra, this 1s one of 
the eleven minds that lead to enliphtenment. A 
pure heart which 1s In conformity with the wisdom 
of the past, present, and future—Theo Kinh Hoa 
Nghiêm, đây là một trong I1 tâm dẫn đến giác 
ngộ. Tâm ứng hợp với trí tuệ của quá khứ, hiện 
tại và vị la —See Eleven minds that lead to 
enliphtenment. 
Visuddhamati (p): Thanh Tịnh Huệ. 
Vishuddha-Chakra (sk0: It the 
sushumna nadi at the lower end of the throat. 
Cultivator concentrates on this will not perish 
even with the destruction of the cosmos. He 
aftains complete knowledge of past, present and 
future—Điểm nằm dưới cổ, trên kênh năng lực 
(Sushumna), nơi kiểm soát thanh quản. Hành giả 
tập trung vào đây sẽ không bị hủy diệt dù thế giới 
có bị tan vỡ. Người ấy sẽ đạt được sự hiểu biết về 
quá khứ, hiện tại và vị la —See Chakra. 
Visualization of Avalokitesvara 
Bodhisattva: Quán tưởng thấy rõ sắc thân của 
Bổ Tát Quán Thế Âm—See Sixteen kinds of 
contemplation in the Pure Land. 
Visualization of eight wafers of merit and 
virtue: Quán tưởng thấy bát công đức thủy, hay 
nước tấm công đức—See Sixteen kinds of 
contemplation in the Pure Land. 
Visualizafion of the ground in the Pure 
Land: Quán tưởng thấy đất nơi cõi Cực Lạc— 
See Sixteen kinds of contemplation In the Pure 
Land. 


fWO 


les 1n 


5464 


Visualization of the images of the Buddha 
Amitabha: Quán tưởng hình ảnh của Đức Phật A 
Di Đà —See Sixteen kinds of contemplation 1n the 
Pure Land. 
Visualizaton of the lotus throne of 
Amitabha Buddha: Quán tưởng thấy tòa hoa 
của Đức Phật A Di Đà—See Sixteen kinds of 
contemplation in the Pure Land. 
Visualization of Mahasthamaprapta 
Bodhisattva: Quán tưởng thấy rõ sắc thân của 
Bồ Tát Đại Thế Chí—See Sixteen kinds of 
contemplation in the Pure Land. 
Visualization of precious trees: Quán tưởng 
thấy cây báu See Sixteen kinds of 
contemplation in the Pure Land. 
Visualization of pure water: Quán tưởng Thấy 
nước lắng trong—See Sixteen kinds of 
contemplation In the Pure Land. 
Visualization of the rebirth of the lowest 
grades: Quán tưởng Hạ Bối Sanh—See Sixteen 
kinds of contemplation In the Pure Land. 
Visualization of the rebirth of the middle 
grades in the Pure Land: Quán tưởng Trung 
Bối Sanh—See Sixteen kinds of contemplation in 
the Pure Land. 
Visualization of the rebirth of the three 
highest grades in the Pure Land: Quán tưởng 
Thượng Bối Sanh-Seec Sixteen kinds of 
contemplation in the Pure Land. 
Visualizaton of the Reward body of 
Amitabha Buddha: Quán tưởng thấy tỏ rõ chơn 
thân mà Đức Phật A Di Đà đã thị hiện nơi cõi 
Cực Lạc—See Sixteen kinds of contemplation In 
the Pure Land. 
Visualization of the seffing sun: Quán tưởng 
thấy mặt trời sắp lặn—See Sixteen kinds of 
contemplation in the Pure Land. 
Visuddhi (skt: Parisuddhi or Visudhi (skt—Pure 
and clean—Thanh Tịnh——Purification. 
() The meanings of Purity—Nghĩa của Thanh 
Tịnh: 
1) Free from evil and defilement: Dứt bỏ mọi 
sai phạm tà ác và nhiễm trược. 
2) To become purity: Hoàn toàn thanh tịnh— 
Serenity—Pure and clean—Perfectly clean. 
(ŒI) Categories of Purity——Phân loại Thanh Tịnh: 


(A) There are two kinds of purity: Nhị chủng 
Thanh Tịnh. 

l) Natural purity: Tự tánh thanh tịnh—Chân 
như. 

2) Acquired purity through avoiding pollution: 

Ly cấu thanh tịnh. 

Three kinds of purity—Tam chủng Thanh 

Tịnh: 

l1) A pure body: Thân thanh tịnh. 

2) Perfecly pure and adorned appearance: 
Tướng thanh tịnh. 

3) A mind free from all impurity: Tâm thanh 
tịnh. 

Visuddhi Magøa (p): Thanh tịnh đạo—Một 

cuốn sách viết về thiển do Ngài Buddhaghosa 

soạn vào thế kỷ thứ tư sau công nguyên—§ee 

Visuddhi-marga. 

Visuddhi-marga (skQ: Visuddhimagsa (p)— 

Thanh Tịnh Đạo—The Path of Purification or Path 

Of. pUTItV, 1mportant 

postcanonical work of the Theravada. lt was 

composed by Buddhaghosha in the 5” century. It 
consists of twenty-three chapters, outlininng the 

Buddhist path according to the system of the 

Mahavihara-nikaya. I(t divided into three parts 

with 23 chapters—Thanh Tịnh Đạo hay con đường 

tinh khiết. Tác phẩm nổi tiếng chính sau khi có 
kinh điển của trường phái Theravada, được Phật 

Âm (Buddhaghosha) soạn vào thế kỷ thứ V sau 

C.N. Thanh Tịnh Đạo gồm có 23 chương, phác 

họa con đường Phật pháp theo truyền thống 

Mahavihara ở Tích Lan. Tác phẩm nây được chia 

làm ba phần với 23 phẩm vụ: 

1) Phần I: Dividion I from chapter 1 to 2 deal 
with moral điscipline (sila)—Phần I từ chương 
1 đến chương 2, nói về giới luật. 

2) Phần II: Division II from chapter 3 to 13 deal 
with meditation or concentration (samadhi). 
This detal the 
meditation methods and obJecfs of meditation 
to make development 
possible and fruifful. 

3) Phần II: Division IH from chapter 14 to 23 
deal with wisdom (prajna). This section 
presents the fundamental elements of the 
Buddhist teaching such as the four noble 
truths and the eightfold noble path, efc. 


the most famous and 


division describes ¡ïn 


of concenfration 


3465 


Visva (skt): Tỳ Thấp Bà—Name of a kind of 
wind, said to be a transliteration of Visva—Tên 
của một loại gió, người ta nói đây là chuyển ngữ 
Phạn của Tỳ Xá. 


Visvabhadra (skQ: Samantabhadra (skÐ— 
Universal Virtue—Phổ Hiển—See 
Samantabhadra. 


Visvabhu (skt): Visvabou (skt)—Tỳ Xá Phù —Tỳ 
Thấp Bà Bộ—Tỳ Thứ Bà Phụ—Tỳ Nhiếp La— 
Tỳ Thứ Sa Phó—Tỳ Nhiếp La—Tỳ Xá Bà. 

1) The second Buddha of the 31Ÿ kalpa: VỊ Phật 
thứ hai trong kiếp thứ 31. 

Acording to The Long Discourses of the 
Buddha, Visvabhu was the last 1,000” 
Buddha of the preceding kalpa, the third of 
the Sapta Buddha, who converted on two 
occasions I30,000 persons: Trong Kính 
Trường A Hàm, Tỳ Xá Phù là Đức Phật thứ 
1000 trong kiếp trước, vị Phật thứ ba trong 
bẩy vị cổ Phật, bậc đã hai lần độ được 
130.000 người. 

Visvakarman (sk0: Tỳ Thấp Phược Yết Ma— 
Tỳ Thủ Yết Ma—A minister of Indra, and his 
director of works. He 1s the architect of the 
universe and patron of artisans—Đại thần của 
Trời Đế Thích, vị thân trông coi việc xây dựng. 
Tất cả thợ thuyền ở Tây Thiên Trúc đều xem 
ngài là vị Thần bảo hộ. 

Visvamitra (skU): Tỳ Xa Mật Đa La— Tuyển 
Hữu —Name of Sakyamunis school teacher— 
Tên của một vị thầy dạy Đức Phật Thích Ca lúc 
còn nhỏ. 

Vitakka (p): Vitarka (sk)——Tầm—Một khía cạnh 
của định tâm, tâm hướng về đối tượng, dính trên 
đối tượng và đặt trên đối tượng. Chi thứ nhất của 
tâng thiển định đầu tiên—See Vitarka. 
Vitakkasanthaba-sutra (skt): Vitakkasanthaba- 
suttam (p)—An Trú Tâm Kinh (Tăng Thượng 
Tâm Kinh). 
Vitakko (p): 
Fifty-two mental stafes. 





2) 


Intial  applicaion—Tầm—See 
Vital (a): Hệ trọng——Important. 

Vital energy of the Way: Đạo Khí—The 
breath, a vifal energy In practising the Buddhist 
religion—Hơi thở, năng lực thiết yếu, trong việc 
tu hành Phật đạo. 


Vital force: Energy—Life force—Strength— 

Vigor—Sinh lực. **See Virya. 

Vi(al power of physical faculfies: Rupa- 

Jivitindriya (sk)—Sắc mệnh căn. 

Vital principle of the body: Jivatman (skÙ— 

Thân mạng. 

Vital spirit: Thần Căn—The vital spirit as the 

basis of body life. 

Vitality (n): Jividindriya (skÙ—Animation— 

Breath of life—LIveliness—Vitality—Sinh lực— 

Sinh khí. 

Vitality of all beings: Sarvasattvaujohari (skÙ—— 

Nhất thiết chúng sanh tinh khí—Tinh chất của tất 

cả chúng sanh—The quintessence or energy of all 

living beingss. 

Vitarka (skt): 

1) Kế Độ: Tarka (skÐ—Tính toán —Phân biệ— 

To calculate——To differentiate——To reckon. 

Tỳ Đát Ca: Vitarka (sk—According to Keith 

1n The Dictionay of Chinese-English 

Buddhist Terms, Vitarka 

atfention, or cognition 1n mmitial application, 

search, or Iinquiry; in contrasted with Spying 
out, or careful examination— Theo Keith 
trong Trung Anh Phật Học Từ Điển, Tỳ Đát 

Ca có nghĩa là “Tầm”, hay tìm hiểu một cách 

hời hợt; đối lại với “Tư” có nghĩa là quan sát 

kỹ lưỡng. 

3) Reflection: Tầm—In the Abhidharmakosa, 
vitarka 1s generally translated as “reflection,” 
or “taking hold of a thought.” Vitakka 1s an 
early process in meditatlon which deepens 
1nto “Vicara.”: Trong A Tỳ Đạt Ma Câu Xá 
Luận, Vitarka thường được dịch là “tầm.” 
Tiến trình sơ khởi trong thiển định để tiến 
đến tự giác—See Seventy-five dharmas of 
the Abhidharma Kosa. 

Vitarka-Mudra (sk): Mẫu Đà La Pháp Ấn— 

The right hand points upward, the lef downward; 


2) 


means initial 


both palms are turned outward. The thumbs and 
Index fingers of each hand of each hand form a 
circle. The right hand is at the shoulder level, the 
left at the level of the hips. The vitarka Mudra 1s 
found most frequently in represenfatons of 
Amitabha and Vairocana Buddhas—Bàn tay phải 
hướng lên trên, bàn tay trái hướng xuống dưới 
(hay ngược lại, tay trái đưa lên tay phải thỏng 


3466 


xuống), hai lòng bàn tay quay về phía trước, ngón 

cái và ngón trỏ mỗi bàn tay tạo thành một vòng 

tròn. Bàn tay phải đặt cao ngang vai, bàn tay trái 

cao ngang hông. Đây là tư thế của các Phật A Di 

Đà và Đại Nhật Như Lai—See Mudra. 

Vitarka-Vicara (skt): Tầm Tứ —Two conditions 

in dhyana discovery and analysis of principles— 

Hai loại tâm sở hay hai điều kiện của thiển định 

về sự phát hiện và nguyên tắc phân tích. 

1) Vitarka (skÐ: Tầm—Tỳ Đát Ca—A dharma 
which tends to increase—Tâm sở hay pháp có 
khuynh hướng tăng trưởng. 

2) Vicara (skÐ: Tứ — Tỳ Giá La—One which 
tends to diminish, definiteness and clearness 
in the stream of consciousness—Tâm sở hay 
pháp có khuynh hướng giảm thiểu, hữu hạn 
và rõ ràng trong dòng tâm thức. 

**. See Reflecton and Vitarka. 

Vitasoka (skÐ: Tỳ Đa Thâu—Name of a younger 

brother of king Asoka—Tên một người em trai 

của vua A Dục. 

Vitatham (sk0: Vitatha (skt—Falsehood—Hư 

Vọng. 

l1) Falsehood: Hư vọng hay sự hư ngụy. 

2) Những cái không thực giả dối, trái với chân 
lý TUnreal and false—Baseless—Non- 
exiIstence (Abhuta). Trong Kinh Lăng Già, 
Đức Phật nhở Mahamati: “Này 
Mahamati, không phân biệt các sự vật đúng 
như các sự vật trong chính chúng nghĩa là hư 
vọng. In the Lankavatara Sutra, the 
Buddha reminded Mahamati: “Oh Mahamatti, 
by being false 1t 1s meant not to discriminate 
things as they are In themselves.” 

**. See Ignorance. 

Vitatha-vadin (skt: Vitatha-vac (skt—Vọng 

Ngữ. 

l) False (nonsense or transgression) speaking: 
Lying (either slander, false boasting, or 
deception)—Lời nói giả dối để phỉ báng, 
khoe khoang hay lừa dối người khác. 

2) According to the Dharmapada Sutra, verse 
306, the Buddha taught: “The speaker of 
untuth goes down; also he who denies what 
he has done, both sinned against truth. After 
death they go together to hells.”—Theo Kinh 
Pháp Cú, câu 306, Đức Phật dạy: “Thường 
nói lời vọng ngữ thì sa đọa; có làm mà nói 


nhắc 


không, người tạo hai nghiệp ấy, chết cũng 

đọa địa ngục.” 
Vitathavitakka (p): False misleading 
thoughts—Transient thoughts—Vọng Niệm—Tf 
we are able to disregard when false thoughts 
arise, they will naturally vanish—Khi vọng tưởng 
khởi mà chúng ta bất chấp được thì tự nhiên 
chúng sẽ biến mất. 
Vivarjana (skt): Vivrj (skÙ—Vivaljitta (p}—To 
leave afar of Viễn Ly—Xa lìa—To be far 
removed—Free from—Absolute separaton of 
realfty from the of 
phenomena. Abstaining from doing something—— 
Xa lìa hay tách rời thực tánh chân như vô vi khỏi 
những pháp hữu vi hiện tượng. Viễn ly hay xa rời 
các hành động tạo tác của tâm thức. 
Vivarta-kalpa (skt): Kalpa of formation—Thành 
kiếp One of the four kalpas, consisting of twenty 
small kalpas during which worlds and the beings 
on them are formed (other kalpas are Trụ: 
Vivarta-siddha kalpa, kalpa of  abiding or 
©xIstence; Samvarta kalpa, kalpa of 
destruction, consisting of sixty four small kalpas 
when fire, water and wind destroyed everything 
except the fourth dhyana; Không: Samvarta- 
siddha kalpa, kalpa of annihilation)—Một trong tứ 
kiếp, gồm hai mươi tiểu kiếp, thời gian thành lập 
thế giới. ** See Four kalpas. 
Vivarta-siddha (sk0: Kalpa of existing—Trụ 
Kiếp. **See Four kalpas. 
Vivecya (skt): Quán sát để phân biệt được thực 
tnh với hư vọng—Realty discerned from 
falsehood. 
Viveka (p): Ấn cư, an trú—Một từ chỉ trạng thái 
an tịnh nh lặng, xuất hiện khi tâm được an trú và 
bảo vệ không bị phiển não quấy nhiễu. 
Viveka (skt): Tỳ Phệ Già. 


Or 


unconditioned realm 


Hoại: 


l) Specific knowledge or Differentiating 
knowledge: Hậu Đắc Trí. **See Detailed 
knowledge. 

2) Discrminaton, a clear distinction or 


discrimination: Sự biện biệt hay “thanh biện”. 
3) Differentiating knowledge, discrimination of 
phenomena, as contrast with knowledge of 
the fundamental identity of all things (vô 
phân biệt trí): Phân Biệt Trí —Phân biệt hiện 
tượng hay sự tướng hữu vi, đối lại với vô 


3467 


phân biệt hay căn bản thực trí của Đức Phật. 
**See Detailed knowledge. 

Vivekaja pati sukha (p): Ẩn cư hỷ lạc—Hỷ lạc, 

hạnh phúc do sự ẩn cư đem lại, chỉ hai chi thiển 

thứ ba và thứ tư của tầng thiền định đầu tiên, 
được xem như phối hợp chung với nhau. 

Vivid (a): Sống động. 

Vivid human personality: Một nhân vật sống. 

Vivikta (skt)--Vivitfa (p): 

l1) Soliary: Tịch diệ—Alone—Secluded. 

2) Eternally serene: Tịch Tĩnh (sự an tịnh của 
tâm thức). 

Viyikktadharma (skt): Vikitadharma (skt— 

Tịch Diệt Pháp (tịch diệt huệ hay tịch tịnh 

pháp)—The nirvana-method, the solitary, the 

eternal serene—Cái tĩnh lặng thường hằng. 

Viviparous birth: Thai sanh. 

Vocal teaching Âm giáo—Buddha's 

preaching—Giáo thuyết do chính Đức Thích Ca 

thuyết giẳng. 

Vocation (n): Chức nghiệp— Công tác—Tài 

năng. 

Vocative (a): Thuộc về cách xưng hô. 

Vohara-sacca (skt): Commonly accepted truth— 

Conventional truth—Chân lý tương đố—Chân lý 

ước định (chân lý của kẻ chưa giác ngộ). 

Voice (n): Vara (sk)—Sound—Âm thanh—Tiếng 

nói. 

Voice of annulment: Tiếng tịch diệ—See Four 

characteristics of Buddha”s voice. 

Voice of the Buddha: 

I)_ Âm thanh của Đức Phật ví như Tự Tại Thiên 
Vương: See Four characteristics of Buddha”s 
VOIC€. 

2) Buddhaghosa (sk)—Phạm Âm—Phật Âm— 
Tiên âm—See Buddhaghosa. 

3) Ocean-tide voice—Hải triều âm. 

Voice deep and resonant which emits 

Brahma-pure sounds: Giọng nói thanh nhã 

nghe xa, như giọng nói của Đức Phạm Thiên— 

See Thirty-two auspIcIous marks. 

Voice that does not come from the body or 

from the mỉnd: Âm thanh chẳng từ thân tâm mà 

phát ra—See Four characterisics of Buddha”s 

VOIC€. 


Voice that has no flaws and surpasses the 
light-sound heaven: Âm thanh vượt hơn Quang 
Âm Thiên—-One of the four Buddha's voices, 
“You should know the well-being of the third 
meditation stage has no flaws and surpasses the 
lipht-spund heaven.” Hearing this, the sentient 
beings are naturally able to achieve the third 
meditation stage, relinguish the body of the lipht- 
sound heaven, and are born ¡in the heaven of 
universal purity—Một trong bốn âm thanh của 
Đức Như Lai, “Mọi người nên biết tam thiển an 
lạc không lỗi lầm, vượt hơn Quang Âm Thiên.” 
Chúng sanh nghe xong tự nhiên được thành tựu 
tam thiển, bỏ thân Quang Âm Thiên sanh lên 
Biến Tịnh Thiên—See Four voices of Buddha. 
Voice of freedom from the ills of desire, 
surpasses the realm of desire: Âm thanh giải 
thoát và vượt lên khỏi cõi trời dục giới—One of 
the four Buddha”s voices, “You all should know 
that the well-being of the first medifation stagøe, 
free from the IIIs of desire, surpasses the realm of 
desire.” The sentient beings hearing this are 
naturally able to accomplish the first meditation 
stage, reliquish the body of the realm of desire 
and be reborn in Brahma heaven——Một trong bốn 
âm thanh của Đức Như Lai, “Mọi người nên biết 
sơ thiển an lạc, rời những lỗi dục nhiễm vượt khỏi 
cõi dục.” Chúng sanh nghe rồi tự nhiên được 
thành tựu sơ thiển, bỏ thân cõi dục sanh lên Phạm 
Thiên—See Four voices of Buddha. 

Voice of impermanence: Tiếng vô thường— 
See Four characteristics of Buddha”s voIce. 

Voice of impurity: Tiếng bất tịnh—See Four 
characteristics of Buddha”s voice. 

Voice of incorrupfible enlightening 
practices: Tiếng Bồ Tát hạnh bất khả hoại —See 
Four characteristics of Buddha”s voIce. 

Voice is as infinite as all acts: Âm thanh Phật 
như các nghiệp vô lượng—See Ten Kinds of 
Infinty of The Buddhaˆs Voice. 

Voice is as infinite as afflictions: Âm thanh 
Phật như vô lượng phiền não—See Ten Kinds of 
Infinity of The Buddhaˆs Voice. 

Voice is as infinite as the cosmos: Âm thanh 
Phật như Pháp Giới vô lượng—See Ten Kinds of 
Infinty of The Buddhaˆs Voice. 


3468 


Voice is as infinite as the inclinafions and 
understandings of sentient beings: Âm thanh 
Phật như dục giải của vô lượng chúng sanh—See 
Ten Kinds of Infinity of The Buddha”s Voice. 
Voice is as infinite as knowledge: Âm thanh 
Phật như trí huệ vô lượng—See Ten Kinds of 
Infinity of The Buddhaˆs Voice. 

Voice is as infinite as pasf, presenf and 
future: Âm thanh Phật như tam thế vô lượng— 
See Ten Kinds of Infinity of The Buddhaˆs Voice. 
Volce is as infinite as the realm of 
Buddhahood: Âm thanh Phật như Phật cảnh giới 
vô lượng—See Ten Kinds of Infinity of The 
Buddha°s Voice. 

Voice is as infinite as the realm of sentient 
beings: Âm thanh Phật như chúng sanh giới vô 
lượng—See Ten Kinds of Infinty of The 
Buddha”s Voice. 

Voice is as infinite as the realm of space: Âm 
thanh Phật như Hư Không giới vô lượng —See 
Teen Kinds of Infinity of The Buddha”s Voice. 
Voice is as infinite as the speech of sentient 
beings: Âm thanh Phật như ngôn âm của chúng 
sanh vô lượng—See Ten Kinds of Infinty of The 
Buddha”s Voice. 
Voice of 
knowledge: Tiếng vô lượng tự nhiên trí —See 
Four characteristics of Buddha”s voIce. 

Voice of Nirvana: Tiếng Niết Bàn—See Four 
characteristics of Buddha”s voice. 

Voice ð0f non-attachment: Tiếng vô trước—See 
Four characteristics of Buddha”s voIce. 


measureless sponfaneous 


Voice of nonindulgence: Tiếng chẳng phóng 
dật—See Four characteristics of Buddha”s voice. 
Voice of allpervasive effortfless knowledge 
of Buddhas: Tiếng trí địa vô-công-dụng của Như 
Lai đến tất cả chỗ —See Four characteristics of 
Buddha's voIce. 

Voice of selflessness: Tiếng vô ngã—S§ee Four 
characteristics of Buddha”s voice. 

Voice of suffering: Tiếng khổ—See Four 
characteristics of Buddha”s voice. 

Voïce of a Tathagata is like the drum that 
has no master, no maker, no origin, nọ 
destruction: Âm thanh của Như Lai như tiếng 


của Thiên cổ không chủ, không làm, không khởi 
không diệt—See Four characteristics of Buddha”s 
VOICG. 

Voice of a Tathagata is like the heavens” 
great drum of law: Âm thanh của Như Lai ví 
như chư Thiên có pháp cổ lớn tên là “giác ngộ.`— 
See Four characteristics of Buddhaˆs voIce. 

Voïice of tranguility that surpasses the 
heaven of universal purity: Tịnh âm vượt hẳn 
trời Biến Tịnh —One of the four Buddhaˆs voices, 
“You should know that the tranquility of the fourth 
staøe surpasses the 
universal purity.” Hearing this, the sentient beings 
are naturally able to achieve the fourth meditation 
stage, relinguish the body of the heaven of 
universal purity, and are born in the heaven of 
vast results—Một trong bốn âm thanh của Đức 
Như Lai, “Mọi người nên biết tứ thiển tịch tịnh 
hơn Biến Tịnh Thiên.” Chúng sanh nghe xong tự 
nhiên được thành tựu tứ thiền, bỏ thân Biến Tịnh 
Thiên sanh lên Quảng Quả Thiên—See Four 
voIces of Buddha. 

Voice without reflecfion and rumination, 


surpasses the Brahma heaven: Âm thanh vượt 
hơn cõi Phạm Thiên—One of the four Buddha”s 
voices, “You should know that the well-being of 
the second meditation stage, without reflection 
and rumination, surpasses the Brahma heaven.” 
The sentient beings hearing this naturally manage 
to accomplish the stage, 
relinquish the body of Brahma heaven, and are 
bom ¡in the light-sound heaven—Một trong bốn 
âm thanh của Đức Như Lai, “Mọi người nên biết 
nhị thiền an lạc, không giác, không quán, vượt 
hơn Phạm Thiên.” Chúng sanh nghe xong tự nhiên 
được thành tựu nhị thiển, bỏ thân Phạm Thiên 
sanh lên cõi trời Quang Âm Thiên—See Four 
voIces of Buddha. 

Void (a & n): Empty—Không. 

I) Trống rỗng Void (v) Hủy bỏ—(n) 
Emptiness—Tính phi vật chất—There are 
thee voids or Immaterialities or the 
theefold of svabhava—See Emptiness, 
Dvayanarratmya and Three voids. 

2) Không, một trong ba cửa vào Niết Bàn— 
Void or emptiness or Immafterial, one of the 


meditation heaven of 


second_ meditation 


3469 


three gates to the city of nirvana—See Three 
gates to (the city of) nirvana. 

3) Non-existence: Sunyata (sk—Abhava (p)— 
Không tổn tại—See Emptiness. 

4) Voidness: Unreality of things—Không Đế— 
See Nine truths or postulates. 

53) Immaterial: Chân như—See Twelve aspects 
of the Bhufatathata. 

Void beyond thought or discussion: Bất tư 

nghì không (đệ nhất nghĩa không). 

Void and empty: Hủy diệt và không. 

Void of the means: Trung Đạo Không—The 

“void” of the means. This 1s the term of the 

Intermediate Schools—Cái “không của cửa 

phương tiện. Đây là từ ngữ của trường phái Thông 

Giáo. 

Void-Space Precious-Blossom-Light 

Buddha: Hư Không Bảo Hoa Quang Phật. 

Void without beginning: 

I1) Vô thủy không. 

2) Without beginning and unreal: Không có bắt 
đầu và không có thật tánh. 

Voidness (n): 

1) No mark: Không tướng. 

2) Unreality of things: The void—Không Đế— 
See Nine truths or postulates. 

Volition (n): Cetana (p)—Hành uẩn—Ý chí— 

Sức lực quyết đoán Mental formation, or 

1ntentions that precede an action—See Samskara, 

FIve Aøsregations, and FIfty-two mental states. 

Volition aggregate subject to clinging: Hành 

Thủ Uẩn—S§ee Five Aggregates of Clinging or 

8rasping. 

Volition based on mỉnd-objects: Pháp Tư— 

See SIx groups of volition. 

Volition based on sights: Sắc Tư—See Six 

øroups of volition. 

Volition based on smells: Hương Tư—See Six 

øroups of volition. 

Volition based on sounds: Thanh Tư—See Six 

øroups of volition. 

Volidion based on tastes: Vị Tư—See Six 

øroups of volition. 

Volition based on touches: Xúc Tư—See Six 

øroups of volition. 


Volition is both finite and infinite: Hành cả 
hữu lẫn vô biên—S§ee Sixty-two views. 

Volition is both gone and not gone: Hành như 
khứ chẳng như khứ—S§ee Sixty-two views. 
Volition is finite: Hành hữu biên—See Sixty- 


fWO VIeWS. 

Volition ïs gone: Hành như khứ—See Sixty-two 
VICWS. 

Volition is infinite: Hành vô biên—See Sixty- 
fWO VIeWS. 


Volition is neither finite nor infinite: Hành 
phi hữu phi vô biên—See S1xty-fWO views. 
Volition is neither gone nor not gone: Hành 
phi như khứ phi chẳng như khứ—See Sixty-two 
VICWS. 

Volition is not gone: Hành chẳng như khứ—See 
SIXÍy-fWO VIeWS. 

Volitional (a): Volitive—Thuộc về ý chí. 
Volidional actions: Samskara (skt—Action— 
Activity—Conception—DIispositlon—Karma 
formation—Impulse—Moral  conduc—Hành— 
Hành động do ý muốn (tác lý) —See Twelve 
conditions of cause and effect. 

Volitional actfivities: Hành động do tác lý (ý 
muốn). 

Volume (n): Quyển sách. 

Voluminous (a): Có nhiều quyển. 
Voluntarism: Ý chí luận— Chủ nghĩa ý chí— 
Thuyết chủ ý. 

Voluntary (a): Tự nguyện. 

Voluntary addresses: Tùy Tự Ý Ngữ 
Remarks volunteered by the Buddha——Tùy theo ý 
nghĩ của mình mà thuyết giảng (có ba loại: tùy 
theo ý mình, tùy theo ý người, tùy theo ý của 
mình và người). 

Voluntary confession: Tatsvabhavaisiya-vinaya 
(sk)——Formality of confession—Ưng Dữ Tự Ngôn 
Trị — Tự ăn năn xin lỗi—See Seven rules given in 
the Vinaya for settling disputes among monks and 
nuns. 

Volunfary confession and repentance: Thủ 
hối—Tự nguyện phát lỗ sám hối tội lỗi. 
Volunteer (n & v): Tình nguyện. 





Volunteer to do something: Tình nguyện làm 
việc gì. 


3470 


Vo Ngon Thong Zen Master: Thiền Sư Vô 
Ngôn Thông (2-826)—See Wu-Yen-Tung. 
Vortex 0f energy: Sự chuyển đổi năng lượng. 
Vofary (a & n): Thuộc về lời khấn nguyện. 
Votive offerings to the dead: Minh khí (dâng 
cúng để thực hiện lời nguyền cho người chết). 


Vow 


() 


(v): Pranidhana or Pranihia (skt—To 
pledge—To resolve—To take one”s vow—Phát 
nguyện (quyết tâm). 

The meanings of “Vow Nghĩa của 
Nguyện: 
To wish: To desire——Ao ước. 


]) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 


Commitment: Lời cam kết. 

To pray: Cầu Nguyện. 

Resolve: Lời phát nguyện. 

A wIll: Lời hứa. 

Resolve: Thệ nguyện—To vow—Vow_ 1s 
something that comes from the heart and soul, 
a deep rooted promise, swearing to be 
unrelenting in seeking to attain a goal. This 1s 
having a certain mind-set or something one 
wishes to achieve and never gIve up until the 
objective 1s realized. Thus, there there should 
be absolutely no reason whatsoever that 
should cause one to regress or give up that 
VOW Or promise. Sincere Buddhists should 
vow to follow the teachings to sultivate to 
become Buddhas, then to use the magnificent 
Dharma of enlightenment of the Buddhas and 
Vow fo gIve them to all sentient beings to 
abandon theIr Ipnorance fO CcroSS OV€T fO 
enliphtenment, to abandon delusion to follow 
truths. According to the Pureland Buddhism, 
Vow Is fo wish sincerely, praying to find 
liberaton from the sufferings of this saha 
World, to gain rebirth to the peaceful 
Ultimate Bliss World—Nguyện là phát khởi 
từ trong tâm tưởng một lời thể, hay lời hứa 
kiên cố, vững bền, nhất quyết theo đuổi ý 
định, mục đích, hoặc công việc tốt lành nào 
đó cho đến lúc đạt thành, không vì bất cứ lý 
do gì mà thối chuyển lui sụt. Phật tử chơn 
thuần nên nguyện tu y như Phật để được 
thành Phật, rồi sau đó nguyện đem pháp mầu 
của chư Phật độ khắp chúng sanh, khiến cho 
nhất thiết chúng sanh đều bỏ mê về giác, 
phản vọng quy chơn. Theo Tịnh Độ tông, 


5) 


nguyện tức là khởi tâm tha thiết mong cầu 
thoát khỏi Ta Bà khổ lụy để được sanh về cõi 
Cực Lạc yên vuI. 

Other meanings of “Vow”—Những nghĩa 
khác của “Nguyện”: 

Deep vow: Thệ nguyện sâu dầy 

First vow: Sơ phát nguyện. 

Final vow: Phát nguyện trọn đời. 

Private vow: Khấn nguyện riêng tư. 

Public vow: Khấn nguyện công khai. 


(I)Devoted Buddhists”" vows: Lời nguyện của 


Phật tử thuần thành— The power of vows 
eradicates heavy karma, wipes away all 
1llnesses of mind and body at their karmic 
source, subdues demons and can move gods 
respect. Thus, 
Buddhists should be issued from the realm of 
the Buddha-teaching, always accomplish the 
preservation of the Buddha-teaching, vow to 
sustain the lineage of Buddhas, be oriented 
toward rebirth in the family of Buddhas, and 
seek omnisclent knowledge. All Buddhists 
want to cross the sea of sufferinsgs and 
afflictions while vows are like a boat which 
can carry them across the sea of bĩrth and 
death to the other shore of Nrvana. Some 
Buddhists learn to practice speclal vows from 
Avalokitesvara Bodhisattva, Medicine 
Buddha or Amitabha Buddha, etc. This is 
good, but these vows are still their special 
vows. We must make our own vows. When 
set up our own vows that means we have our 
own aim to reach In cultivation. Besides, once 
we have made our vows, even IÝ we want fo 
slack off in our cultivation, we wont dare, 
because the vows were already sealed In our 
mind—Sức mạnh của nguyện tiêu trừ được 
trọng nghiệp, quét sạch những bệnh tật của 
tâm và thân, điều phục ma quân và có thể 
đưa chư thiên và loài người đến chỗ được tôn 
kính. Vì vậy Phật tử chân thuần thệ nguyện 
từ Phật giáo mà sanh, hộ trì chánh pháp, 
chẳng để dứt Phật chủng, để sanh vào nhà 
như Lai cầu nhứt thiết trí. Tất cả Phật tử đều 
muốn vượt thoát khỏi biển khổ đau phiển não 
trong khi nguyện lại là chiếc thuyền có thể 
chở họ vượt biển sanh tử để đến bờ Niết Bàn 
bên kia. Có một số Phật tử học theo nguyện 


and humans to devoted 


34/1 


của các vị Bồ Tát như Quán Thế Âm, Phật 
Dược Sư hay Phật A Di Đà, vân vân. Điều 
này cũng tốt, nhưng đó vẫn là những biệt 
nguyện của các ngài. Chúng ta phải lập 
nguyện của chính chúng ta. Khi chúng ta đã 
lập nguyện của chính mình tức là chúng ta đã 
có đích để đến trong việc tu tập. Ngoài ra, 
một khi chúng ta đã lập nguyện, ngay chuyện 
dễ duôi chúng ta cũng không dám vì những 
nguyện ấy đã ấn sâu vào tâm khẩm của 
chúng ta. 

(V)Categories of “Vow”—Phân loại Nguyện: 

l1) Specific vows: Biệt Nguyện —Special vow, as 
the forty-eight of Amitabha, or the twelve of 
Yao-Shih-Fo (Bhaisajya), as contrast with 
general vows taken by all Bodhisattvas—LỜI 
nguyện đặc biệt, như là tứ thập bát nguyện 
của Phật A Di Đà hay thập nhị nguyện của 
Phật Dược Sư, đối lại với “Tổng Nguyện” của 
chư Bồ Tát. 


a) See Twelve Vows of Avalokitesvara 
Bodhisattva. 

b) See Twelve vows of Bhaishajya-Guru- 
Buddha. 


c) The forty-eipht vows of Amitabha to save all 
beings: Bốn mươi tám lời thệ nguyện cứu độ 
chúng sanh của Đức Phật A Di Đà —See 
Forty-eight vows of Amitabha. 

2) Universal vows: Tổng Nguyện—Universal 


vows common to all Buddhas and 
Bodhisattvas, e.g. the four magnanimous 
vows, and the ten great vows of 


Samantabhadra Bodhisattva; in contrast with 
Specific vows, e.ø. forty-eight of Amitabha— 
Thệ nguyện chung của chư Phật và chư Bồ 
Tát như Tứ Hoằng Thệ Nguyện và Thập 
Nguyện Phổ Hiển Bồ Tát, đối lại với thệ 
nguyện riêng như 48 nguyện của Đức Phật A 
Di Đà. 

Vow fo accumulate all roots of øoodness: 

Nguyện chứa nhóm tất cả thiện căn—See Ten 

pñnciples of Universally Good of Enlightening 

Beings. 

Vow to adorn all worlds: Nguyện tất cả trang 

nghiêm tất cả thế giớ—See Ten principles of 

Universally Good of Enlightening Beings. 

Vow fo attain supreme enlightenment ỉn all 

Buddha-lands: Nguyện nơi tất cả Phật quốc độ 


thành vô thượng Bồ Để—See Ten principles of 
Universally Good of Enlightening Beings. 

Vows of Avalokitesvara Bodhisatfva: The 
Twelve Great of 
Bodhisattva—See Twelve 
Avalokitesvara Bodhisattva. 
Vows of the awakening of faith: Có ba loại 
phát tâm theo Khởi Tín Luận—See Three vows of 
the awakening of faith. 

Vow to be born in all Buddha-lands: Nguyện 
sanh tất cả cõi Phật —See Ten principles of 
Universally Good of Enlightening Beings. 

Vow (v) to be reborn in the Pure Land: 
Nguyện Vãng Sanh Tịnh Độ. 

I vow that at the moment of death, there will be 
no obsfacles 

Amitabha Budha will welcome from afar 
Bodhisatva Avalokiesvara will shower sweet 
dew on my head 

Bodhisattva Mahastham-prapta wIll bring a lotus 
blossom for my feet. 

In a split second, I will leave the turbid world 
Reaching the Pure Land In the time 1t takes to 
extend my arms. 

When the lotus blossom opens, I will see 
Amitabha, the compassionate 
Hearng the profound dharma, 
enlightened 

And reach tolerance of non-birth 

I will then return to the Saha World, without 
leaving the Pure Land 

Through all kinds of expedients, I will help 
senftient beings 

This 1s my vow, please accept 1t 

Anh help me fulfill it in the future. 

Con nguyện lâm chung không chướng ngại 

A Di Đà đến rước từ xa 

Quán Âm rưới nước cam lồ lên đầu 

Đại Thế Chí kim đài trao đỡ gót 

Trong một sát na la ngũ trược 

Khoảng tay co duỗi đến liên trì 

Khi hoa sen nở, thấy Từ Tôn 

Nghe tiếng pháp sâu lòng sáng tổ 

Và liền ngộ vô sanh pháp nhẫn 

Không rời an dưỡng tại Ta Bà 

Khéo đem phương tiện lợi quân sanh 

Hay lấy trần lao làm Phật sự 

Always taking earthly toil as Buddha work 


Avalokitesvara 
of 


Vows 
Vows 


I wil be 


3472 


Con nguyện như thế Phật chứng tri 

Kết cuộc về sau được thành tựu. 

Vow to become a Buddha: Thệ Nguyện thành 
Phật—See Five stages In a penitential service (I). 
Vows of Bhaishajya-Guru-Buddha: Những 
lời nguyện của Đức Phật Dược Sư—According to 
The Medicine Buddha Sutra, the Buddha said to 
ManJusri Bodhisattva: “East of this world, past 
counfless Buddha-lands, more numerous than the 
grains of sand In ten Ganges Rivers, there exIsfs a 
world called Pure Lapis Lazuli. The Buddha of 
that world ¡is called the Medicine Buddha LapIs 
Lazuli Radiance Tathagata, Arhat, the Perfectly 
Enliphtened, Perfect in Mind and Deed, Well 
Gone, Knower of the World, Unsurpassed Being, 
Tamer of Passions, Teacher of Gods and Men, 
Buddha, World Honoured One. When the World 
Honoured Medicne Buddha was treading the 
Bodhisattva path, he solemnly made Twelve 
Great Vows fo grant sentlent beings whatever 
they desired. Sakyamuni Buddha confirmed 
ManJusri Bodhisattva: “I cannot possibly describe 
them all, not even If I were to speak for an eon or 
more. However, this Buddha-land 1s utterly pure. 
You will find no temptations, no Evil Paths nor 
even cries of suffering there.”—Theo Kinh Dược 
Sư, Đức Phật bảo ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát 
rằng ở phương Đông cách cõi Ta Bà hơn mười 
hằng hà sa cõi Phật, có một thế giới tên là Tịnh 
Lưu Ly. Đức giáo chủ cõi ấy hiệu là Dược Sư Lưu 
Ly Quang Như Lai, Ứng Chánh Đẳng Giác, Minh 
Hạnh Viên Mãn, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô 
Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân 
Sư, Phật, Thế Tôn. Khi còn tu hạnh Bồ Tát, Đức 
Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai có phát mười hai 
nguyện lớn, khiến cho chúng hữu nh cầu chỉ 
được nấy. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã khẳng 
định với Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi rằng: “Dầu ta có 
nói đến mãn một kiếp hay hơn một kiếp cũng 
không thể nào nói cho hết được. Tuy nhiên, ta có 
thể nói ngay rằng cõi Phật kia không có đàn bà, 
không có đường dữ và cả đến tiếng khổ cũng 
không.” 

Vows for bodhi and helpfulness: Pranidhana 
(skÐ—Nguyện Ba La Mật—See Ten Paramitas. 
Vow of a Bodhisattva: Bồ Tát nguyện. 





Vows of a Buddha or Bodhisattva: 
Pàrvapranidhàna (skt—Original vow or vows of a 
Buddha or Bodhisattva, e.g. the fourty eipht of 
Amitabha—Bổn nguyện. 

Vow to carefully examine all things: Nguyện 
khéo quán sát tất cả các pháp —See Ten 
prnciples of Universally Good of Enlightening 
Beings. 

Vow (v) to deliver all sentient beings from 
suffering: Nguyện cứu độ nhứt thiết chúng sanh 
thoát khổ. 

Vow to devote the mỉnd to bodhi: Phát Bồ Đề 
Tâm—Khởi lên cái tư tưởng về sự chứng ngộ— 
To awake the thought of enlightenment—See 
Ñine suitable stages In relipIous servIces. 

Vow door: Tác Nguyện Môn—-See Five 
meriforIous øates of Amitabha”s Pure Land. 

Vow fo enfer all ways of transcendence: 
Nguyện nhập tất cả Ba La Mật—See Ten 
prnciples of Universally Good of Enlightening 
Beings. 

Vow-food: Nguyện Thực—Vow-food; to nourish 
the le by the vow, and thus have strength to 
fulfill is duties, one of the five kinds of spiritual 
food whíich good roots of goodness are 
nourished—Một trong năm thức ăn tỉnh thần nuôi 
dưỡng thiện căn, người tu theo Phật luôn lấy 
nguyện lực để giữ gìn thân giống như việc ăn 
uống trong đời thường. 

Vow to fulfill all practices of Enlightening 
Beings: Nguyện đầy đủ tất cả Bồ tát hạnh —See 
pineples of UDniversaly Good of 
Enliphtening Beings. 

Vow to live through all future ages: Nguyện 
trụ tất cả kiếp vị la—See Ten principles of 
Universally Good of Enlightening Beings. 

Vow made in a former existence: Túc Nguyện 
(nguyện vọng từ trong tiền kiếp). 

Vow (v) the mỉnd to bodhi: Phát bổ để tâm— 
To devote the mind to bodhI. 

Vow of non-abandonment: Bất Xả Thệ Ước— 
Amitabha”s vow of not entering Buddhahood till 
all were born into his Paradise—Lời nguyện 
không bỏ xót một chúng sanh nào không sanh vào 
cõi nước của Ngài. 


Ten 


3473 


Vow not to realize Enlightenment: Dầu tu 
hành viên mãn nhưng nguyện chẳng chứng Bồ 
Đề—See peerless of Great 
Enlightening Beings. 

Vows of obedience of Buddhist precepts: 
Nguyện vâng giữ giới luật nhà Phật. 
Vow-paramita: Nguyện Ba La Mật —The vow 
paramita, the eiphth of the ten paramitas, a 
bodhisattva”s vow to attain bodhi, and save all 
beinngs to the other shore. The Bodhisattva 
pranidhana was Inspired by his recognition of the 
terrible suffering of the world. There are four 
magnanimous Vows or four all-encompassing 
vows, while Amiftabha Buddha has forty-eight 
vows. According to Mahayana tradition, there are 
three great Bodhisattvas: Avalokitesvara, Majusri, 
and Samantabhadra who represent respectively 
the great compassion, wisdom and vows of all 
Buddhas. In the vows of Bodhisattvas, the 
compassionate zeal of the Ideal Bodhisattva 
whose only concern 1n life 1s to relieve the pains 
and burdens of all sentient beings, and to bestow 
upon them true happiness through the 
achievement of Buddhahood. A Bodhisattva 1s 
aspirant of the achievement of perfect wisdom In 
a ruesome world of beings that know no solution 
because of the frame of their unrestive mind. The 
Bodhisatva has perfect Insipht the 
conditioned world. It 1s because of the luminosity 
which he bears toward all out of his boundless 
openness—Ba La Mật thứ tám trong Thập Ba La 
Mật của Bồ Tát, thượng câu Bồ Đề, hạ hóa chúng 
sanh. Bồ Tát nguyện phát xuất từ sự tỉnh giác của 
Bồ Tát về thế giới khổ đau. Có bốn phổ nguyện 
lớn của Phật và Bồ Tát, trong khi Đức Phật A Di 
Đà có bốn mươi tám lời nguyện. Theo truyền 
thống Đại Thừa, có ba vị Bồ Tát lớn là Quán Thế 
Âm tượng trưng cho lòng từ, Văn Thù tượng trưng 
cho trí tuệ, và Phổ Hiển tượng trưng cho lời thệ 
nguyện. Trong những nguyện của chư Bồ Tát đã 
thể hiện tột đỉnh lý tưởng của Bồ Tát là chỉ yêu 
thương quan tâm đến chúng sanh đau khổ và 
chuyển hóa họ giác ngộ thành Phật. Bồ Tát là 
người khao khát đạt được trí tuệ ba la mật tại thế 
giới vô minh vọng tưởng của chúng sanh không 
biết đến giải pháp thoát khổ. Bồ Tát có trí tuệ 
toàn hảo trong thế giới hữu vi này vì lòng từ bi vô 
lượng nên phát đại nguyện thệ độ chúng sanh vô 


Ten States 


1nto 


tận—See Ten paramifas, Four universal vows, 
and Forty-eight vows of Amitabha. 

Vow with penalties for failure: Dharani 
(skÐ—Mantra (skt)—Magical formula employed 
1n Tantric Buddhism—Mgstical formula employed 
in Tantric Buddhism—An Iincantation—Spell— 
Oath—Curse—Thần chú. 

Vow and perform: Nguyện Hành—To vow and 
perform the discipline the vow involves—Thể 
nguyền và tu hành, hai điều hỗ trợ lẫn nhau trong 
việc tu hành (không thể thiếu một). 

Vow of pity: Bi Nguyện—The great pitying vow 
of Buddhas and bodhisattvas to save all beings 
Đại bi nguyện của chư Phật và chư Bồ tát là cứu 
độ chúng sanh. 

Vow ỉn a perfunctory manner: Phát nguyện lơ 
là lấy lệ—Devoted cultivator should never vow in 
a perfunctory manner—Phật tử thuần thành không 
nên phát nguyện lơ là. 

Vows of Samantabhadra: Phổ Hiền Thập 





Hạnh See len vows of respects of 
Samantabhadra Bodhisattva. 
Vows of self-control: Nguyện thực—Firm 


resolve—See Five kinds of spiritual food. 

Vow to serve and honor all Budhas of the 
future: Nguyện cung kính cúng dường tất cả Phật 
vị la —See Ten principles of Universally Good of 
Enliphtening Beings. 

Vow to setfle all senfient beings in the 
practfice of Universally Good Enlightening 
Beings: Nguyện an trụ tất cả chúng sanh nơi 
hạnh của Phổ Hiền Bồ tát—See Ten principles of 
Universally Good of Enlightening Beings. 

Vows that are superior to any other Yyows: 
Siêu Thế Nguyện—Vows that are superior to any 
other vows, I.e. the forty-eipht vows of Amitabha 
Buddha—Thệ nguyện vượt hơn hẳn các lời 
nguyện khác, ý nói 48 lời nguyện của Đức Phật A 
Di Đà vượt hơn hẳn các lời nguyện của Tam Thế 
chư Phật —See Forty-eight vows of Amitabha. 
Vow øf universal salvation: Hoằng thệ phổ— 
See Ten universals of a Bodhisattva. 

Vow of universally complete virtue: Cụ Túc 
Đức Bổn Nguyện -The forty-fourth of 
Amitabha's forty-eight vows, that all universally 
should acquire his vitue—Lời nguyện thứ 44 


5414 


trong bốn mươi tám lời nguyện của Phật A Di Đà, 

tất cả chúng sanh đều có đầy đủ công đức —See 

Forty-eight vows of Amitabha. 

Vows uttered in behalf of donors, or of the 

dead: Prayers uttered in behalf of donors, or of 

the dead. Formula uttered in behalf of donors, or 
of the dead; especially on the All Souls Day's 
offerings to the seven øeneraftlons of ancestors— 

Chú nguyện. 

Vow-wheel: Nguyện Luân. 

1l) The vow-wheel of a Bodhisattva, which 
overcomes all opposition: Thệ nguyện của Bồ 
Tát bền vững, phá tan hết thảy chướng duyên 
nghịch cảnh, giống như luân bảo của Luân 
Vương. 

2) The revolving of the bodhisattva”s life around 
his vow: Thân của Bồ Tát luân chuyển vì thệ 
nguyện của chính mình. 

Vow-wheel of a Bodhisattva: Nguyện Luân— 

See Vow-wheel. 

Vowing to devofte the mỉnd to bodhi: Phát Bồ 

Đề Tâm—See Nine suitable stages in religious 

S€TVIC€S. 

Vrajaka (skÐ: Hành Cước Tăng—A_ wandering 

relipIous monk. 


Vriddha (sk: Tích tụ tính yếu tâm— 

Expereinced and concentrated mind. 

Vritti (skt): 

I1) Evolution: Diferentiaton—Sự chuyển biến, 
phân hóa. 

2) Pravartana (skÐ—Vartana (sk—Turn— 
Transform, revolve, evolve—Change the 


process of birth and rebirth—Chuyển hóa. 

Vrị]i (skt): Bạt Xà. 

1) Bạt Kỳ —Name of a place In Vaisal —Tên 
của một nơi trong thành Tỳ Xá Ly. 

2) Thành Bạt Xà, bây giờ Vraja hay Braj, nằm 
về phía tây của Để Ly và Agra: The modern 
Vraja or Braj, west of Delhi and Asgra. 

3) Tên đất thuộc Tỳ Xá Ly, nơi mà phái Bạt Xà 
Tử Tỳ Kheo đã đưa ra 10 điều phi pháp, nên 
Da Xá Đà Tỳ Kheo nhân đó đã khuyến khích 
vua A Dục triệu tập hội nghị kết tập kinh 
điển lần thứ hai: Vaisali, where the ten 
unlawful acts permited by the Vrjiputra 
monks were condemned by Yasoja, who 


encourage king Asoka to convene the second 
assembly here—See Yasas (2). 

4) The modern Vraja or BraJ, west of Delhi and 
Agra: Thành Bạt Xà, bây giờ Vraja hay Bra], 
nằm về phía tây của Đề Ly và Agra. 

5) Vaisali, the 
permited by the Vrjiputra monks were 
condemned by Yasoja, who encourage king 
Asoka to convene the second assembly here: 
Tên đất thuộc Tỳ Xá Ly, nơi mà phái Bạt Xà 
Tử Tỳ Kheo đã đưa ra 10 điều phi pháp, nên 
Da Xá Đà Tỳ Kheo nhân đó đã khuyến khích 
vua A Dục triệu tập hội nghị kết tập kinh 
điển lần thứ hai. 

Vrksa (skt): Tỳ Lợi Sai. 

l) A tree: Cây. 

2) Hungry ghost: Ngạ quỷ. 

3) A wolf: Chó sói. 

Vulgar: Prthag-jana (sktQ— Puthujjana (p)— 

Common——Earthly—Phàm phu (thuộc về trần tục, 

chung, thông thường, thường tình) —Ordinary—— 

Profane—Worldly—See Ordinary people. 

Vulgar love: Wordly love——Tục tình. 

Vulgar people: Ordinary people—Uninitiated 

person—Tục tử. 

Vulture Peak: Linh Thứu Sơn—Mount 

Grdhrakuta—Eagle Peak—A mountain located to 

the northeast of Rajagriha, the capital of 

Magadha, where Sakyamuni is said to have 

expounded the Lotus Sutra and other teachings. 

This was one of many Viharas or Retreats given 

to the Buddha and the Sangha—Núi Linh Thứu, 

tọa lạc về phía đông bắc thành Vương Xá, kinh 
đô của nước Ma Kiệt Đà, người ta nói Đức Phật 

Thích Ca Mâu Ni đã giảng kinh Pháp Hoa và các 

kinh khác tại đây. Đây cũng là một trong nhiều 

tịnh xá hay nơi an cư kiết hạ mà Phật tử đã hiến 
cho Phật và Tăng đoàn—See Grdhrakuta. 

Vulture Peak Assembly: Linh Thứu Hội. 

Vung Liem Temple: Chùa Vũng Liêm—Name 

of a temple of the Theravada Buddhism in Vũng 

Liêm district, Vinh Long Province, South 

Vietnam. The temple also called Sanghamangala. 

It 1s said that the temple was built in 1339, one of 

the oldest temples in Vinh Long Province—Tên 

của một ngôi chùa thuộc Phật Giáo Nguyên Thủy 
trong quận Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long, Nam Việt 


where ten unlawful acts 





3475 


Nam. Người ta nói chùa được xây dựng vào năm 

1339, đây là một trong những ngôi chùa cổ nhất 

trong tỉnh Vĩnh Long. 

Vupasamaya (p): An tịnh. 

Vyadhi (p): Bịnh. 

Vyadhmatakasamjna (sk0: Contemplate on a 

bloated corpse—Quán xác sình lên—Tưởng thây 

vừa mới chết và bắt đầu sình lên—See Nine 

types of meditation on corpse. 

Vyaghra (skb): Hổ—A tiger. 

Vyakarana (skÐ: Veyyakarana (p)—Hòa Ca La 

(Thọ Ký) Hòa Già La— Ty Già La Na— 

Prediction—Thọ ký. 

1) Grammar: Pháp cú hay văn phạm——Analysis. 

2) Prediction of change of form (Kaundinya 1s 
known as Vyakarana Kaundinya): To receIve 
from a Buddha predestination of the future 
felicity and realm of a disciple, hence 
Kaundinya 1s Vyakarana 
Kaundinya, or to become a Buddha in the 
futire. To Buddha 
predestinaton, prophecy or givng of a 
record, prediction, fortelling (to become a 
Buddha). The prophecy of Bodhisattva's 
futire Buddhahood. Only Buddhas possess 
the power and wisdom to give decisions, 
and/or such propheciles—Nhận sự thọ ký từ 
một vị Phật về sự hạnh phúc trong tương lai 
của đệ tử hay sẽ thành Phật trong tương lai. 
Còn gọi là Thọ Biệt hay Thọ Quyết. Những 
người đi theo Đức Phật sẽ nhận được sự tiên 
đoán của Đức Phật về sự giác ngộ và thành 
Phật trong tương lai. Sự thọ ký thành Phật 
trong tương lai của những Bồ Tát. Chỉ có chư 
Phật mới có khả năng và trí huệ để đưa ra 
những quyết định hay lời thọ ký như vậy— 
See Twelve sutras. 

Vvakarana Sastra (skÐ: Tỳ Già La Luận— 

Works which are regarded as auxiliary to and 

even In some sense as part of the Veda, thelr 

obJects being to secure the proper pronunciation 

of the the ripht 

employment of the Mantras of sacriflce as taught 

¡in the Brahmanas—Tỳ Già La Luận (giải thích 

các pháp âm thanh). Một trong sáu bộ luận ngoại 

đạo, gồm bốn bộ Vệ Đà và sáu bộ luận—See Six 

kinds of cakravartI. 


known  as 


receive from a 


and correctness text and 


Vyakarana Sutra (skt: Tỳ Già La—Tỳ Da Yết 
Lạt Nam—Tỳ Hà Yết Lợi Nã—Kinh Thọ Ký— 


Ký Biệt Kinh—-Prophecles by the Buddha 
regading his disceiples° attainment of 
Buddhahood—Crammatical analysis, grammar; 


formal prophecy, one of the twelve divisions of 

the canon, the sutra which confains storles of the 

Buddha's foretelling or predictions of the future of 

his disciples to Buddhahood. According to Keith in 

The Dicionary of Chinese-English Buddhist 

Terms, Vyakarana Is a record and discussion to 

make clear the sound; in other words, a prammar, 

or Sutras to reveal right forms of speech; said to 
have been given first to Brahma in a million 
stanzas, abridged by Indra to 100,000 by Panini to 

8,000, and later reduced by him to 300—Một 

trong 12 bộ kinh, tiếng Phạn gọi là Hòa Già La 

Na, dịch là Thọ Ký hay Ký Biệt Kinh. Theo Keith 

trong Trung Anh Phật Học Từ Điển, Tỳ Già Na 

(Vyakarana) là Thanh Minh Ký Luận, thuộc về 

thanh minh trong Ngũ Minh, là tên gọi chung của 

tục thư ngữ học; người ta nói đầu tiên một triệu 
bài được truyền cho Phạm Vương, tiếp theo Đế 

Thích tóm tắt lại thành 10 vạn bài, sau đó Ba Nệ 

Ni Tiên tóm tắt thành 8000 bài. Ba Nệ Ni Tiên 

cũng soạn lại thành 300 bài tụng. 

Vyanjana (skt): Biển Thiện Na—Tiện Xã Na— 

Tiện Thiện Na. 

l) New mmterpretaton: Văn (cách dịch mới)— 
Making clear—Making distinguishing—A 
mark, sign or scrlpt which manifests the 
meanings—Năng hiển hay làm rõ cái nghĩa. 

2) Old interpretation: VỊ (cách dịch cũ)—A taste 
or flavour, that which distinguishes one tasfe 
from another—Phân biệt hay làm rõ mùi vị 
nầy với mùi vị kia. 

3) Signs: Pleasing features—Manifesing—A 
figurative expression—Tướng. 

Vyanjana-kaya (skÒ: Letter—Văn thân—See 

Twenty-four non-interactive activity dharmas, and 

Seventy-five dharmas of the Abhidharma Kosa. 

Vyapada (p): II-will_—Malevolence—Não hại— 

Sân hận (sự xấu ác, tức tối, phẫn hận trong tâm). 

Chướng ngại thứ hai trong năm chướng ngại—See 

Five hindrances. 

Vvapada-vitakko (skU): The 

1nvestigation of enmity—Unwholesome thought 


unwholesome 


3476 


of enmity—Sân tầm—See Three dharmas (VD, 
and Three kinds of unwholesome Invesfigation. 
Vyasa (skÐ: Tỳ Da Sa. 

1) A compiler: Người soạn thảo. 

An arranger: Người sắp xếp. 

3) To distribute: Phân phối. 


4)_ To arrange: Sắp xếp. 
53) A sage reputed to be the compiler of the 


vedas and founder of the Vedanta philosophy: 
Tên của một vị Thánh, người đã soạn thảo bộ 
kinh Vệ Đà, người đã sáng lập ra luận triết 
Vedanta. 

Vyavahara (sk0: Các suy nghĩ thế tục—The 

worldly way of thinking. 

Vyavasthanam (skt): 


l1) Construction: Building—Establishment— 


Kiến lập. 
2) A resting abode: Một chỗ yên nghỉ. 
Vvyavritfi (skt): 


1) Revulsion: Sự chuyển biến. 

2) Turning-over: Sự chuyển lật. 

Vvwuha (skt): Tràng hoa—A Garland or wreath— 
Ganda Vyuha—Hoa Nghiêm—Avatamsaka Sutra. 
Vyuha-Kalpa (skt): Trang Nghiêm Kiếp. 
Vyuharadja-Bodhisattva (skt: Trang Nghiêm 
Vương Bồ Tát. 

Vvuharaja (skÐÒ: Trang Nghiêm Vương—See 
VyuharajJa Bodhisattva. 

Vyuharaja Bodhisatftva (skÐ: Trang Nghiêm 
vương Bồ Tát—A Bodhisattva in the retinue of 
Sakyamuni—Một vị Bồ Tát trong quyến thuộc 
của Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai. 

Vyuharaja sutra (skÐ: Trang Nghiêm kinh—An 
exposition of the principal doctrines of the Tantra 
school—Tên gọi tắt của Trang Nghiêm Vương Đà 
La Ni Chú, giáo thuyết căn bản của Mật giáo. 





W 


Wailing hells: Khiếu Hoán Địa Ngục—Khiếu 
Hoán Địa ngục: Lâm Cát—Để Khốc Khiếu 


Hoán—The wailing hells, the fourth and the fifth 
of the eight hot hells, where the inmates cry aloud 
on account of pain—ĐỊa ngục thứ tư và thứ năm 
(đại khiếu hoán) trong bát nhiệt địa ngục, nơi tội 
nhơn bị cực khổ không chịu được nên kêu gào 
khóc lóc. 

Wailing wall: Bức tường than khóc 

Wait on someone: Serve someone—Phục vụ ai. 
Wait upon someone: Hầu chuyện cùng ai. 
Wait until affer retirement to cultivate: Đợi 
đến hưu trí rồi hẳn tu—Some people believe that 
they should wait until after their retirement to 
cultivate because after retirement they will have 
more free time. Those people may not understand 
the real meaning of the word “cultivation”, that 1s 
the reason why they want to wait until after 
retirement to cultivate. According to Buddhism, 
cultivation means to turn bad things Into good 
things, or to Improve your body and mind. So, 
when can we turn bad things Into good things, or 
when can we Iimprove our body and mind? 
AncIent virtues taupht: “Do not waït until your are 
thirsty to dịp a well, or don”t waIf until the horse 1s 
on the edge of the clIff to draw In the reins for It”s 
too late; or don t walt until the boat 1s in the 
middle of the river to patch the leaks for If's foO 
late, and so on”. Most of us have the same 
problem of watting and delaying of doing thinøs. 
lf we walt unul the water reaches our navel to 
Jump, 1s too late, no way we can escape the 
drown 1f we don't know how to swim. In the same 
way, at ordinary times, we don”t care about proper 
or Improper acts, but waIt until after retirement or 
near death to start caring about our acfions, we 
may never have that chance. Sincere Buddhists 
should always remember that Impermanence and 
death never wait for anybody. So, take advantage 
of whatever time we have at the present time to 
cultivate, to plant good roots and to accumulate 
merifs and virtues—Có người tin rằng họ nên đợi 
đến sau khi hưu trí rỗi hẳn tu vì sau khi hưu trí họ 
sẽ có nhiều thì giờ trống trải hơn. Những người 
này có lẽ không hiểu thật nghĩa của chữ “tu” nên 
họ mới chủ trương đợi đến sau khi hưu trí rồi hẳn 
tu. Theo đạo Phật, tu là sửa cho cái xấu thành cái 
tốt, hay là cải thiện thân tâm. Vậy thì khi nào 
chúng ta có thể đổi cái xấu thành cái tốt hay khi 
nào chúng ta có thể cải thiện thân tâm chúng ta? 


3477 


Cổ đức có dạy: “Đừng đợi đến lúc khát nước mới 
đào giếng; đừng đợi ngựa đến vực thẳm mới thâu 
cương thì quá trễ; hay đừng đợi thuyền đến giữa 
dòng sông mới trét lỗ rỉ thì đã quá chậm, vân 
vân.” Đa số phàm nhân chúng ta đều có trở ngại 
trong vấn để trù trừ hay trì hoẳn trong công việc. 
Nếu chúng ta đợi đến khi nước tới trôn mới chịu 
nhảy thì đã quá muộn màng. Như thế ấy, lúc bình 
thời chúng ta chẳng đếm xỉa gì đến hành động 
của chính mình xem coi chúng đúng hay sai, mà 
đợi đến sau khi hưu trí rồi mới đếm xỉa thì e rằng 
chúng ta chẳng bao giờ có cơ hội đó đâu. Phật tử 
thuần thành phải nên luôn nhớ rằng vô thường và 
cái chết chẳng đợi một ai. Chính vì vậy mà chúng 
ta nên lợi dụng bất cứ thời gian nào có được trong 
hiện tại để tu tập, vun trồng thiện căn và tích tập 
công đức. 
Wait until the time is ripe to develop 
people?s immature faculties: Đợi đến khi thế 
nhơn căn tánh được thành thục—To waiït until the 
time Is ripe to develop people°s Immature 
facultes. This Is one of the ten reasons Great 
Enlgphtenng Beings  practice 
Enliphtening Beings use these expendient means 
Of austeritles to pacIfy all sentient beings—Vì 
muốn chờ đến khi thế nhơn căn tánh được thành 
thục, mà thị hiện khổ hạnh. Đây là một trong 
mười lý do khiến chư Đại Bồ Tát thị hiện khổ 
hạnh. Chư Bồ Tát dùng phương tiện khổ hạnh nầy 
để điều phục và làm cho chúng sanh an lạc—See 
Ten reasons Great Enlightening Beings practice 
auSf€rItIes. 
Wake: Bujjhai (p)—Bodhum  (skt—See 
Enlightenment in English-Vietnamese Section. 
Wake up (v): See Enlightenment. 
Wakeful (a): Jagarati (p)—lagaritri (skt)—Tỉnh 
thức—Waking—To be awake. 
Wakefulness (n): Jagarati (p)—lagrati (sktÙ— 
Awakened—Awakeninge—Waking. 
I1) Tỉnh Thức: Achieving a complete and deep 
realizaton of what It means to be a Buddha 


ausferities. 





and how to reach Buddhahood. Ít is to see 
one”s Nature, comprehend the True Nature of 
thngs, the Truth However, only after 
becoming a Buddha can one be said to have 
truly atfained Supreme Enlightenment—Đạt 
được sự nhận thức sâu xa về nghĩa của Phật 


và làm sao thành Phật. Hiểu biết chơn tánh 
của vạn hữu. Tuy nhiên, chỉ sau khi thành 
Phật mới thật sự đạt được Vô Thượng Chánh 
Giác. 

2) Chú Tâm Cảnh Giác: According to the Sekha 
Sutfa in the Middle Length Discourses of the 
Buddha, the Buddha confirmed his noble 
disciples on devoton to wakefulness as 
follows—Theo Kinh Hữu trong Trung Bộ 
Kinh, Đức Phật đã dạy về “Chú tâm cảnh 
giác” như sau: 

1)  During the day, while walking back and forth 
and sitting, a noble disciple purifies his mind 
of obstructive states: Ban ngày trong khi đi 
kinh hành và trong khi đang ngồi, gột sạch 
tâm trí khỏi các chướng ngại pháp. 

1) In the first watch of the night, while back and 
forth and siting, he purifies his mind of 
obstructive states: Ban đêm trong canh một, 
trong khi đi kinh hành và trong khi đang ngồi, 
gột sạch tâm trí khỏi các chướng ngại pháp. 
In the middle watch of the night he lies down 
on the ripht side In the lion”s pose with one 
foot overlapping the other, mindful and fully 
aware, affer noting In his mind the time for 
rising: Ban đêm trong canh giữa, vị nây nằm 
xuống phía hông phải, như dáng nằm con sư 
tử, chân gác trên chân với nhau, chánh niệm 
tỉnh giác, hướng niệm đến lúc ngồi dậy lại. 

After rising, in the third watch of the nipht, 

while walking back and forth and sitting, he 

purifies his mind of obstructive sfates: Ban 
đêm trong canh cuối, khi đã thức dậy, trong 
khi đi kinh hành và trong khi đang ngồi, gột 
sạch tâm trí khỏi các chướng ngại pháp. 

Waking: Tỉnh thức—See Wakeful, 

Wakefulness. 

Walk for alms food: Go on one”s alms round— 

Đi khất thực. 

Walk about with a metal staff: Tuần Tích— 

Tuần Giáo (cầm gậy đi du hóa hay đi giẳng đạo 

các nơi). 

Walk a path: Follow a path—Pratice a path—Đi 

theo con đường. 

Walk at a rapid pace: Rảo bước. 

Walk, stand, sit and recline in all worlds, 

remaining unhindered: Nơi tất cả thế giới đi, 


ii) 


1V) 


and 


3478 


đứng, ngồi, nằm vô chướng ngại trụ—See Ten 

ways in which Buddhas remain unhindered. 

Walk up and down: Đi kinh hành —Walk 

slowly and enJoyably without thinking or WorryIng 

about anything. 

Walk in the way: To follow the Buddha-truth— 

Hành Đạo. 

l1) To follow the Buddha-truth: Đi theo chân lý 
của Phật. 

2) To make procession round an Image, 
especially of the Buddha, with the right 
shoulder toward it: Trịch vai phải, đi nhiễu 
vòng quanh hình tượng, đặc biệt là hình tượng 
Đức Phật. 

Walking: Đi—A Bhiksu or Bhiksuni, while 

walkinge—VỊ Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo Ni, vừa đi: 

I) Should not talk, laugh, Joke, whistle, sing or 
shout to someone far of Không nên nói 
chuyện, cười giỡn, huýt sáo, ca hát, hay gọi ai 
từ xa. 

2) Should not chew food, use a toothpick, or talk 
loudly—Không nên nhai đồ ăn, xỉa răng hay 
nói chuyện lớn. 

3) Should not Join one”s palms in greeting, snap 
one”s fingers, swinø one”s arms, sway one”s 
body, move arms and legs as If one were 
dancing, or turn one”s face up to the sky—— 
Không nên xá chào, búng tay, đánh đàng xa, 
lắc lư, nhảy nhót, hay ngẩng đầu lên trời. 

4 Should not put on clothes or adjusting one”s 
robe—Không nên mặc hay chỉnh lại quân áo. 

53) Should not drag or stamp one”s feet, or take 
very long stides—Không nên kéo lê dép, 
nện mạnh xuống đất hay bước chân quá dài. 

** See Four respect-inspiring forms of demeanor 
(behavior). 

Walking mediftation: Pratice of meditation 

while walkng (pacng up and down ïn 

mindfulness)—Thiển hành (đi tới đi lui trong 
chánh niệm)—Apart from formal  siting 
meditation, one can perform walking meditation. 

Walking very slowly, one concenfrate on each 

movement and sensaton ¡nvolved im lifting, 

moving, and placing the feet. In fact, In all daily 
actions sitting, síanding, lying down, talking, 
eating or whatever, one tries to be aware of each 
minute action and event. By focusing the mind on 
the sensatlon of the breath In siting meditation 





and on each movement in walking meditation, one 
becomes more aware of the richness of the 
present moment. In addition, one”s concentration 
1s removed from the daydreams and barrage of 
thoughts that feed the disturbing attitudes. The 
mind remains tranquil, and one fully experiences 
every event ¡in life—Ngoài thời khóa thiển tọa 
chính thức, hành giả có thể thực hiện thiền hành. 

Bước từng bước thật chậm, hành giả tập trung tâm 

ý vào từng cử động và cảm thọ trong các động tác 

nhấc chân lên, đi tới và đặt chân xuống. Thực ra, 

trong tất cả các động tác hằng ngày như ngồi, 
đứng, nằm, nói chuyện, ăn uống hay bất cứ thứ gì, 
hành giả phải cố gắng tỉnh thức từng hành động 

và biến cố nhỏ nhặt. Bằng cách tập trung tâm ý 

vào các cảm giác của hơi thở trong khi tọa thiển 

và vào từng cử động trong khi hành thiển, hành 
giả sẽ nhận thức rõ hơn sự phong phú của từng 
giây từng phút trong hiện tại. Hơn nữa, sự tập 
trung của hành giả giúp hành giả thoát khỏi cảnh 

“mộng tưởng hảo huyển” và những niệm tưởng 

đưa đến tâm thái nhiễu loạn. Tâm thức ở trạng 

thái tỉnh lặng, và hành giả hoàn toàn chứng 
nghiệm từng giây từng phút của đời sống. 

Walking seven steps: According to legend, the 

imnfant Buddha walked seven steps 

direction upon bĩrth. 

Walking, standing, siftfing, lying: Walking, 

standing still, siting or reclinng—Hành trụ tọa 

ngọa (đi, đứng, ngồi, nằm)—Đi Đứng Nằm Ngôi 

(bốn uy nghi bao gồm hết mọi động tác của người 

tu hành dù xuất gia hay tại gia, lúc thiển định 

cũng như lúc bình thường)—See Ten kinds of 

Buddha-work In all worlds in all times of the 

Buddhas (B) (7). 

Wall-Contemplatfion: Bích quán—Quán vách 

tường. 

Wall-gazer: Bích Quán. 

1) Name for the meditation of the Ch”an school 
in China: Tên của một loại Thiển của Thiền 
tông Trung Quốc. 

2) The wall-gazer, applied to Bodhidharma, at 
TsaoLIn monastery 1n Tsung Shan 
mounfain, who 1s said to have gazed at a wall 
for nine years. He said: “When concentration 
in the “Meditating facing the wall,” one will 
see neither selfhood nor otherness, that the 
masses and the worthies are of one essence. 


in each 





3479 


If one firmly holds on to this belief and never 
moves away from 1t, he w1ll not be depended 
on any lierary Instructons, free from 
conceptual discrimination.” For nine years he 
sat in meditaton facinng the wall (wall 
contemplation). He never talked to anyone; 
he just sat there. Then one day a Chinese 
monk named Shen-Kuang approached him 
and asked for Instuction. Bodhidharma 
remained silent. A second and third time the 
monk asked, a second and thưrd time 
Bodhidharma remained silent. Again and 
again the monk begged to be taught, but still 
the Master did not budge. Finally, seeing the 
sincerity of the monk, Bodhidharma realized 
that here was a man capable of receiving the 
Dharma. He turned to the monk and said: 
“What do you want from me?” Shen-Kuang 
replied: “EFor a long time I have tried to keep 
my mind calm and pure by practicing 
meditation. But when I meditate, I become 
bothered by many thoughts and cannot keep 
my mind calm. Would you please tell me how 
to pacIfy my mind?” Bodhidharma smiled and 
answered :”Bring me that mind, and I will 
help you paclfy it” Shen-Kuang stopped, 
searched within looking for his mind, and 
after a time he said: “[ am looking for my 
mind, but I could not find it.” Bodhidharma 
declared: “There, I have already pacified 1t!” 
With these words, Shen-Kuang”s obscured 
mind 1s suddenly clear. A veil lifed. He was 
enliphtened. When he took the mind to be 
real, then the wandering mind disturbed him 
1n his meditaton. But now that he could not 
find that wandering mind, he realized the 
mínd is no-mind, that nothng can be 
disturbed. And from that time on Shen-Kuang 
became the disciple of Bodhidharma and 
received the Buddhist name Hui-Ke. After 
Bodhidharma passed away, Hui-Ke Iinherited 
the robe and bowl and became the Second 
Patriarch of Chinese Zen Buddhism: Ngài Bồ 
Đề Đạt Ma ở chùa Thiếu Lâm núi Tung Sơn, 
quay mặt vào tường tọa thiền trong suốt chín 
năm liền. Ngài nói: “Khi tinh thần ngưng trụ 
trong cái định của “Bích Quán” thì không còn 
thấy có ta có người. Thánh phàm một bực như 


nhau; nếu một mực kiên cố không lay 
chuyển, rốt ráo không lệ thuộc vào văn giáo 
và không còn tâm tưởng phân biệt nữa. Trong 
9 năm trường, Ngài ngôi nhập định trước một 
vách tường, công phu “bích quán”. Ngài 
không hề nói với ai; ngài chỉ ngồi. Đến một 
hôm, có một vị sư người Hoa tên Thần Quang 
đến gần và xin được chỉ giáo, nhưng Bồ Đề 
Đạt Ma vẫn im lặng. Vị sư người Hoa lại hỏi 
xin chỉ giáo lần thứ nhì và thứ ba, nhưng Bồ 
Đề Đạt Ma vẫn tiếp tục im lặng. Vị sư người 
Hoa tiếp tục nài nỉ nhiều lần nữa, song Bồ 
Đề Đạt Ma vẫn không nhúc nhích. Sau cùng, 
thấy sự chân thành của nhà sư người Hoa, Bồ 
Đề Đạt Ma nhận thấy đây là người có thể 
nhận được giáo pháp của Ngài. Ngài quay lại 
nhìn vị sư và hỏi: “Ông muốn làm gì?” Thân 
Quang đáp: “Lâu nay con công phu quán 
tưởng để cho tâm con được an tịnh. Nhưng 
mỗi lúc quán tưởng, con bị phiển não quấy 
nhiễu khiến tâm con không an. Xin thầy từ bi 
chỉ cho con cách an tâm!” Bồ Đề Đạt Ma 
mỉm cười đáp lại: “ÐĐem cái tâm ấy ra đây, ta 
sẽ vì ông mà an nó cho.” Thần Quang dừng 
lại, tìm kiếm tâm mình một hồi lâu, đoạn nói: 
“Con tìm tâm con mãi mà không thấy.” Bồ 
Đề Đạt Ma tuyên bố: “Đó, vậy thì ta đã an 
nó cho ông rồi!” Nghe những lời này, tâm mê 
mờ của Thần Quang bỗng sáng ra. Một bức 
màn được vén lên. Thần Quang liền giác ngộ. 
Khi ông cho tâm là có thật, thì cái tâm vọng 
động quấy nhiễu ông khi ông quán tưởng. 
Nhưng nay ông không tìm thấy cái tâm vọng 
động đó, ông nhận ra chính tâm chính là vô 
tâm, rằng không có cái gì có thể quấy nhiễu. 
Và từ cái vô tâm đó ông nhận ra nhất tâm. 
Kể từ đó Thần Quang trở thành đệ tử của Bồ 
Đề Đạt Ma với Pháp hiệu là Huệ Khả. Sau 
khi tổ Bồ Đề Đạt Ma thị tịch, Huệ Khả được 
truyền y bát và trở thành Nhị Tổ Thiển Tông 
Trung Hoa. 

Wall-gazing Brahman: Bích Quán Bà La 

Môn—Một danh hiệu của Tổ Bồ Đề Đạt Ma—A 

tile of Bodhidharma—See Wall-gazer and Bồ Đề 

Đạt Ma. 

Walls have ears: Bích trung hữu nhĩ (tai vách 

mạch rừng, hay rừng có mạch vách có ta1) 


3480 


Walled city of enlightenmenf: Into which 

1llusion cannot enter—Giác Thành. 

l)_ Gaya, the  Buddha 
enlightenment: Bồ Để Đạo Tràng nơi Phật 
thành đạo—See Bodh-Gaya. 

2) The walled city of enlightenment, into which 
1llusion cannot enter: Thành trì giác ngộ, nơi 
mà phiển não không thể xâm nhập được. 

Wander (v): Bharamyati (skt——Float—Flow 
Spread—To ramble (roam)—To saunter 1dly——To 
travel—Lang thang—Lưu. 
Wander from place to place: Anupubbena- 
carikam-caramano (p)—Du phương—ĐI hành 
cước. 
Wander (v) in birth and death: Lăn trôi trong 
luân hồi sanh tử—We have had to wander in the 
weary round of rebirth for so long—Chúng ta đã 
lăn trôi quá lâu trong vòng luân hồi sanh tử. 
Wander from place to place: Du Phương—Đi 
từ nơi nây đến nơi khác (để hoằng hóa), chứ 
không dừng trụ lại nơi nào —See Anupubbena- 
carikam-caramano. 
Wandering (n): Sự dong ruỗi. 
Wandering devas of the sky: Du Hư không 
thiên—See Devas and Five classes of devas (]) 
@). 
Wandering itinerant monk: Hành cước Tăng. 
Wandering mỉnd: Tán tâm (tâm dong ruổi lang 
thang)—Mental wandering—Scattered mind—A 
mind disorganized by distraction or a wandering 
mind of common untutored man. The distracted 
heart may have the following distinctions—Tâm 
tán loạn hay tự tánh của những hạng phàm phu. 

1) Good: Thiện. 

2) Bad: Bất Thiện. 

3) Indifferenf: Trung Tính. 

Wandering monk:Iunerant monk—Hành cước 

tăng. 

Wandering religious monk: Vrajaka or 

Parivrajaka (sk)——Hành cước Tăng hay hành giả. 

Wandering on the street at the wrong tỉme: 

Du hành trên đường phố phi thời—According to 

the Sigalaka Sutra, there are six dangers when 

one wanders the streets at unfitting time—Theo 

Kinh Thi Ca La Việt, du hành trên đường phố phi 


where atfained 





thời có sáu mối nguy hiểm—See Six dangers 
when one wanders the streets at unfifting time. 
Wang-Jih-Hsiu: Vương Nhựt Hưu—Wang-]Jih- 
Hs, from Lung-Shu, also known as Hsu-Khung, 
lived during the Chin Dynasty (265-420 A.D.). He 
obtained his Doctorate Degree but chose not to 
take offlce as a mandarin. He became a devout 
and learned follower of Amitabha and Kuan-Yin. 
He focused all his time to cultivate Pureland 
Buddhism. He wrote the book tiled “Pureland 
Dragon Poetry” teaching and advising others the 
culivated path of Buddha Recitaton. This 
Buddhist text was one of the most Iimportant books 
1n propagating Pureland Buddhism (Lung-Shu 1s 
his hometown, not his Buddha name, nor his 
name)—Người Long Thư, còn gọi là Hư Không cư 
sĩ, người đời nhà Tấn, đậu Tiến Sĩ nhưng không ra 
làm quan, chỉ lo chuyên chú tu Tịnh Độ và trở 
thành tín đồ mộ đạo và học giả, chuyên tu tịnh 
nghiệp Tịnh Độ và phép Quán Âm. Ông viết 
quyển “Long Thư Tịnh Độ” khuyên dạy người về 
phép tu Niệm Phật. Đây là một trong những 
quyển sách quan trọng hàng đầu trong việc hoằng 
dương Tịnh Độ (Long Thư là tên quê của ông chứ 
không phải là Pháp Danh hay tên ông). 
Wang-Ku: Vương Cổ—Name of a president of 
the board of Rites during the Sung dynasty, who 
was also a devout Buddhist, end of eleventh 
century—Người Đông Đô đời Tống, làm quan tới 
chức Lễ Bộ Thị Lang vào cuối thế kỷ thứ I1. 
Wang-Liang Ghost: Vọng lượng quỷ —It was 
greed for views that made the person commIt 
offenses, then, after he has finished paying for his 
crimmes, he takes shape when he encounters 
essenfial energy, and he is called a Wang-Llang 
Ghost—Tham trí thông minh gây tội, gặp loài tĩnh 
linh thành hình, làm các loài quỷ Vọng Lượng— 
See Nine classes of ghosfs (T). 

Wangval, Geshe Ngawang (1901-1983): 
Kalmyk Mongolian of the Gelukpa order, whose 
main teacher was the Buryat lama Agvan DorjJIev 
(1854-1938). He fled Tibet in 1951 following the 
Chinese invasion. In 1955, he moved to the U.S.A. 
to minister to a small Kalmyk communtty. He 
subsequently founded the first Tibetan monastery 
in North America, called the Lamaist Buddhist 
Monastery of North America, in Freewood Acres, 
ÑJ. His students included Robert Thurman and 





3481 





Jeffrey Hopkins—Người Mông Cổ thuộc bộ tộc 
Kalmyk, theo trường phái Gelukpa, thầy của ông 
là ngài Buryat lama Agvan Dorjiev (1854-1938). 
Ông đào thoát khỏi Tây Tạng vào năm 1951 ngay 
sau cuộc xâm lăng của Trung quốc. Vào năm 
195ống dời sang Mỹ quốc để cai quản một cộng 
đồng nhỏ Kalmyk. Sau đó ông sáng lập tu viện 
Tây tạng đầu tiên trên vùng Bắc Mỹ, gọi là Tu 
Viện Phật Giáo Lạt Ma Bắc Mỹ, ở Freewood 
Acres, New Jersey. Đệ tử của ông bao gồm 
Robert Thurman và Jeffrey Hopkins. 

Want (v) to enjoy øgood food: Muốn ăn ngon 
Want (v) to have good clothes: Muốn mặc 
đẹp. 

Want a lot for very litfle: Người cho ít mà xin 
nhiều —See Four types of people who can be seen 
as foes In disguIse. 

Want (n) oÝ tranquility: Asanki (p)—Asanta 
(sk)——Anxious—Discomfort—Bất An. 

Wanting to drink: Ham uống. 

Wanting to eat too much: Muốn ăn nhiều. 
War: Chiến Tranh—Buddhists should always 
follow the teachings of the Buddha, especially the 
first precept of “prohibiting killing.” In more than 
2,500 years of Buddhist history, there were some 
cases of fiphting between monks, or fiphting with 
civil authorities in Tibet and Japan However, 
Invasion in the name of religlon 1s unknown in 
Buddhism (one country invades other countries to 
spread a relipgion never happens In any Buddhist 
countries). In the past, reasons for monks In Tibet 
fought with other monks and with civil authorities 
were mainly concerned with money and power, 
not with the propagation of Buddhism. The same 
reasons for the fiphting among monks and civil 
m Japan In Sri Lanka, king 
Dutthagamani launched battles to figh( against 
Damilas dynasty of the Tamils who tried to Invade 
Ceyland at the time, king Dutthagamani never put 
forward any bettles with the intention of invasion 
of the continent of India for the spreading of 
Buddhism. The Buddha teaches us not to kil, but 
he never teaches us not to fight against enemies to 
protect our country—Người Phật tử nên luôn vâng 
theo lời Phật dạy, nhất là giới thứ nhất là “cấm 
sát sanh.” Trong hơn 2.500 năm lịch sử Phật giáo, 
có vài cuộc chiến tranh giữa các nhà sư hay giữa 


authoritles 


các nhà sư và nhà đương cuộc. Tuy nhiên, sự xâm 
lăng nhân danh tôn giáo chưa từng được biết đến 
trong Phật giáo (một quốc gia đi xâm lăng quốc 
gia khác để truyền bá một tôn giáo chưa từng xảy 
ra trong các quốc gia theo Phật giáo). Trong quá 
khứ, lý do mà các vị sư chiến tranh với nhau hay 
chiến tranh với chính quyển chủ yếu vì tiền bạc 
và quyển lực chứ không phải để truyền bá Phật 
giáo. Cũng cùng những lý do ấy với những cuộc 
chiến tranh giữa các nhà sư và chính quyển tại 
Nhật. Tại Tích Lan, dưới triều vua Dutthagamani 
đã đánh lại triểu đại Damilas của Tamils vì họ là 
những kẻ xâm lăng Tích Lan thời đó, chứ vua 
Duthagamani chưa bao giờ chủ trương chiến 
tranh xâm chiếm lục địa Ấn Độ để truyền bá Phật 
giáo. Đức Phật dạy chúng ta không sát sanh, chứ 
Đức Phật chưa từng bảo chúng ta đừng đánh lại 
kẻ thù để bảo vệ tổ quốc. 

War gøods: Asura (skt—A-Tu-La—See Asura. 
War park: Parusakavana (skt)—Thô Ác Uyển— 
The war park, in the South, one of the four 


pleasurte grounds outside of Sudarsana, the 
heavenly city of Indra—Thô Ác Uyển ở về 


phương Nam, một trong bốn nơi vui thú bên ngoài 
Thiện Kiến Thành, thành phố của cõi trời Đế 
Thích —See Four pleasure grounds. 

Warden of the monasterial abodes: Tri 
Liêu —Người trông nom phòng ốc trong tự viện. 
Warden monk: Giám Tự—A warden monk ïn a 
monastery—The warden or superintendent of a 
monastery, especially the one who confrols 1s 
material affairs—Sư Tri Sự hay vị sư trông col 
mọi viỆc trong tự viện. 

Warden of a temple: Abbot—Điện Chủ—Điện 
Ti —Viện chủ——Another name for the abbot of a 
temple—Tên gọi khác của chức Tri Điện trong 
chùa. 

'Warm (a): Ấm áp. 

Warm heart cherished towards all senfient 
beings: Trái tím ấm áp hằng hướng tới tất cả các 
loại hữu tình—As long as we tarry on the plane of 
1ntellection, such Buddhist doctrines as Emptiness 
(sunyata), Egolessness (anatmya), etc., may sound 
so abstract and devoid of spiritual force as not to 
©xcife anyone to fanatic enthusiasm. Thus main 
point 1s to remember that all the Buddhist 
teachings are the outcome of a warm heart 


3482 


cherished towards all sentient beings and not of a 
cold Iintellect which tries to unveil the secrets of 
existence by logic. That 1s to say, Buddhism 1s 
personal experience 1mpersonal 
philosophy—Nếu chúng ta vẫn còn dây dưa trên 
bình diện trí năng, những giáo thuyết của Phật 
như Tánh Không (Sunyata),Vô Ngã (Anatmya), 
vân vân, dễ trở thành quá trừu tượng và mất hết 
sinh lực tâm linh vì không kích thích nổi ai cái 
cảm tình cuồng nhiệt. Điểm chính cần phải nhớ 
là, tất cả giáo thuyết của Phật đều là kết quả của 
một trái tím ấm áp hằng hướng tới tất cả các loại 
hữu nh; chứ không là một khối óc lạnh lùng 
muốn phủ kín những bí mật của đời sống bằng lý 
luận. Tức là, Phật pháp là kinh nghiệm cá nhân, 
không phải là triết học phi nhân—See Ten 
characters of Bodhicitta. 

Warm-hearted (a): Có nhiệt tình. 

Warn and punish: Giới Phạt—To warn and 
punish; to punish for breach of the commandments 
or rules—Cảnh cáo và răn phạt. 

Warning: Cảnh cáo. 

Warren, Henry Clarke (1854-1899): American 
scholar who studied Sanskrit with Charles Lanman 
at Johns Hopkins University, and with Lanman at 
the Harvard Orlental Serles. He published a 
number of influential translation of Sanskrit and 
Pali texts, including “Buddhism In Translation.”—— 
Học giả người Mỹ, học Phạn ngữ với Charles 
Lanman tại trường Đại Học Johns Hopkins, và với 
Lanman tại Harvard Oriental. Ông xuất bản một 
số kinh điển rất có ảnh hưởng dịch từ tiếng Pali, 
bao gồm bộ Phật Giáo Phiên Dịch. 

Warrior and ruling caste: Ksatriya (skÙ— 
Dòng Sát đế lợi. 

Wash (v): Gột rửa. 

Wash (v) a Buddha?s statue: Tắm Phật —To 
wash a Buddha's statue In the ceremony of 
Buddha”s Birthday. To wash the Iimage of the 
Buddha on the 15” of the fourth month—Lễ Mộc 
Dục trong ngày kỷ niệm Phật Đản Sanh. Lễ tắm 
Phật vào ngày rằm tháng tư. 

Wash the image of the Buddha: Dục Phật and 
Tấm Phật —This ¡is a ceremony on his birthday, 
15” of the fourth month—Lễ tắm Phật vào ngày 
Phật Đản, rằm tháng tư. 


and not 


Wash out blood with blood: Dĩ Huyết Tẩy 
Huyết —To wash out blood with blood, from one 
sin to fall into another—Lấy máu rửa máu, máu 
càng lan rộng (lấy máu rửa máu hay lấy oán báo 
oán, chúng ta sẽ rơi hết từ tội lỗi nầy sang tội lỗi 
khác). 

Wash a Buddha?s image: Quán Tẩy——Usually 
done during the Buddha's Birthday Tắm rửa 
tượng Phật, thường được tổ chức trong ngày 
Khánh Đản. 

Washing (n): Sự gột rửa. 

Waste (a): Phí phạm—Xa Hoa—To spend—To 
profligate. 

Waste land: Đất hoang. 

Waste of money: Tài sản hiện tại bị tốn thất— 
See Six dangers when one attaches to addiction of 
alcoholic drinks and drugs. 

Waste of time and energy: Phí phạm thì giờ và 
năng lực 

Waste one?s wealth: Tài sản hiện tại bị tổn 
thấ—See Six dangers when one attaches to 
gambling. 

Wasting one property: Phung Phí Tài Sản— 
According to the Sigalaka Sutra, there are sIx 
ways Of wasting one”s property—Theo Kinh Thị 
Ca La Việt, có sáu cách phung phí tài sản—See 
Six Ways Of wasting one”s DrOpeTty. 

Wasteland of Birth and Death: Samsara—Cõi 
Ta Bà. 

Wat (p): A Pali term used in Theravada countries 
for a Buddhist monastery or temple—Từ Nam 
Phạn dùng trong các xứ theo Phật giáo Nguyên 
Thủy để chỉ tự viện Phật giáo hay chùa. 

Watch (n & v): Canh (trong đêm)—Tỉnh thức. 
Watch animals copulating: Nhìn súc vật giao 
hợp—A Bhiksu or Bhiksuni who intentionally 
watches copulating, 
Expresslon of Regret Offense—VỊ Tỳ Kheo hay 
Tỳ Kheo Ni nào cố tình nhìn súc vật đang giao 
hợp là phạm giới Ba Dật Đề hay giới Đọa (phải 
phát lồ sám hối). 

Watch animail fighting: Coi đấu vật—A Bhiksu 
or Bhiksuni who watches animal fiphuing or 
provokes animals to fipht with each other, 
commits an Expression of Regret Offense——VỊ Tỳ 
Kheo hay Tỳ Kheo Ni nào coi đấu vật hay thúc 


animals commits an 


3483 


giục cho loài vật đánh đấu với nhau là phạm giới 
Ba Dật Đề, phải phát lồ sám hối. 

Watch a magic show: Xem ảo thuật—See 
Watch military drills. 

Watch martial art performance: Xem đấu 
võ—See Watch military drills. 

Watch military drills: Xem tập trận—A Bhiksu 
or Bhiksuni who watches military drills, commifs 
an Expression of Regret Offense—VỊ Tỳ Kheo 
hay Tỳ Kheo Ni nào xem tập trận là phạm giới 
Ba Dật Đề. 

Watch one`s opportunity: Resign oneself—Lie 
in wait for—Ẩn nhẫn chờ thời. 

Watch people fighting or arguing with each 
other: Coi người ta đánh lộn hay chưởi lộn—See 
Watch military drills. 

Watch preparation for batfle: Xem dàn trận 
đánh—See Watch military drills. 

Wat Dhammakaya (p): A very popular Thai 
Buddhist movement, founded ¡in the 1970s by 
Chaiyaboon Sitthiphon (Phra Dhammajayo) and 
Phadet Phongaswad (Phra Dattajivo). At first, they 
established a Buddhist center at Pathum Thani, 
near Bangkok, later it has grown Iinto a huge 
complex. The movement has become the 
confrolling force 1n the Buddhist Association of 
most major Thai universiies and has attracted 
even the support of the royal family and powerful 
segments of the military. ÏIts main stated goal 1s to 
restore Thai Buddhist civil religion, but 1s crItIcs 
contend that It is mainly ¡nterested only in 
amassing money and aftracting members—Phong 
trào Phật giáo Thái Lan rất phổ biến do 
Chaiyaboon Sitthiphon (Phra Dhammajayo) và 
Phadet Phongaswad (Phra Dattajivo) sáng lập vào 
khoảng thập niên 1970s. Tiên khởi họ thiết lập 
một trung tâm Phật giáo ở Pathum Thani, gần 
Bangkok, về sau này cơ sở ấy phát triển lớn. 
Phong trào trở nên lực lượng kiểm soát hầu hết 
các trường đại học Thái trong giáo hội Phật giáo 
và thu hút ngay cả sự hỗ trợ của hoàng gia và 
những phần tử có thế lực trong quân đội. Mục 
đích chính của phong trào là phục hưng tôn giáo 
dân sự Phật giáo, nhưng những người chỉ trích 
tranh luận rằng phong trào chỉ nhắm vào việc 
gom thật nhiều tiền và thu hút hội viên mà thôi. 





Water (n): Apas or Jala (skt)—Apo (p)—Nước 

Thủy Đại (Thấp) 

I) Water, fluidity, or liquid. Dnlike the earth 
element 1t is intangible. l( ¡is the element 
which enables the scattered atoms of matfer 
to cohere toøgether. After death, these water- 
based substances will dry up. In other words, 
they have returned to water—Nước (đàm, 
mủ, máu, mồ hôi, nước tiểu, nước mắt, nước 
trong máu, mũi dãi, tất cả các chất nước trong 
người nói chung). Không giống như địa đại, 
nó không thể nắm được. Thủy đại giúp cho 
các nguyên tử vật chất kết hợp lại với nhau. 
Sau khi ta chết đi rồi thì những chất nước nầy 
thảy đều cạn khô không còn nữa, nói cách 
khác chúng hoàn trả về cho nước —See Four 
øreat elements. 

2) Water Is considered as one of the four 
poIsonous snakes 1n a basket which imply the 
four elements In a body (of which a man 1s 
formed)—Nước được coi như là một trong 
bốn con rắn độc trong giỏ ám chỉ tứ đại trong 
thân thể (tạo nên thân thể con người)—See 
Four poisonous snakes. 

3) Water Is also one of the seven great 
calamities: Nước cũng là một trong bảy nạn 
lớn—See Seven calamities (B). 

4) One of the nine elements: Một trong cửu 
đạ—See Nine elements or nine substances 
(A). 

Water altar: Thủy Đàn— The round altar of 

water in the Homa, or Fire ceremonial of the 

esoterics—Nước (bàn nước tròn) vòng theo hỏa 
lò, dành cho các nghi lễ về lửa trong Mật Tông. 

Water-born asuras: Thủy Sanh A Tu La—One 

of the four kinds of Asura. The others are womb- 

born, transformation-born, and egs-born asuras. 

There 1s another baser category of asura. They 

thouphts of the great 

submerged 1n underwater caves. During the day 
they roam In emptiness; at nipht they return to 
their watery realm. These Asuras come Into being 
because of moisture and belong to the destiny of 
animals—Một trong bốn loại A Tu La. Những loại 

A Tu La khác là thai sanh, hóa sanh và noảẳn sanh. 

Thủy sanh A Tu La là thứ A Tu La ở đáy biển, 

dưới hang nước. A Tu La đó do thấp khí sinh, 





have seas and live 


5484 


thuộc về súc sanh thú—See Asura and Four kinds 
Of Asura. 

Water bubble: Bong bóng nước. 

Water burial: Thủy Táng—Casting a corpse 
into the water, one of the four form of burial (Hỏa 
táng: Eire, Thủy táng: Water, Thổ táng: Ground, 
and Lâm táng: Buried In the forest)—Ném xác 
xuống nước, một trong bốn loại mai táng—See 
Four kinds of burial. 

Water crystal: Thủy ngọc. 
Water of delusion: 
ignorance—S¡i thủy—See Water of ignorance. 
Water deva: (sk) Thủy Thiên— 
Dragon-king, one of the great spiris 1n the 
esoteric mandalas, who rules the clouds, rains and 
water—Thủy thiên, một trong những vị thần lớn 
của Mật Giáo Mạn Đà La, vị nầy cai trị mây, mưa 
và nước. 

Water-Deva Buddha: Phật Thủy Thiên. 

Water of the dharma-nature: Pháp Tánh 
Thủy—The “sweet-dew” water of the đharma- 
nature (pure)—Nước pháp cam lồ của Pháp Tánh 
(thanh tịnh). 

Water dhyana: Thủy Định—Thủy Quán—Thủy 
Tướng Quán-Thủy Tưởng-lIn whiích one 
becomes identified with water (calm, pure, fresh, 
etc)—Thiển định được tự tại về nước (làm cho 
thân mát tâm tịnh như nước). 

Water of eight qualities: Bát Công đức thủy— 
The ideal water of pure lands, which 1s cool, clear, 
sweet, soft, lustrous, setfled, nourishing, and able 
to allay hunger and thirs—See eight virtues. 
Water of eight virtues: Bát công đức thủy (see 
Eight Virtues). 

Water elemen(: Apo-dhatu (skt—Thủy đại— 
See Four great elements. 

Water-filter: Đồ lọc nước. 

Water furnace: Round ¡n shape—Thủy Lô, lò 
nước hình tròn—See Four furnaces. 

Water globule: Thủy Viên—A term used for 
fire-pearl or ruby, also altered to Pearl-ball; 1t 1s 
the ball on top of a pagoda—Danh từ dùng để gọi 
“hỏa châu,” còn gọi là “châu viên,” là viên ngọc 
báu trên tháp các tự viện. 

Water ofignorance: Sĩ Thủy. 


Turbd waters of 


Varuna 


I1) The turbid waters of ignorance: Nước uế 
trược của sự sĩ muội. 
2) To drink the water of delusion: Uống nước uế 
trược. 
Water in a jar: Nước lóng trong chum—When 
We pour wafer Info a Jar, though the Impurifies are 
deposited at the very bottom, they are not yet 
filtered out. If conditions change and the water 1s 
sfirred up, the ImpuritIes wIll rise—Như nước lóng 
trong chum, bùn tuy lắng xuống nằm yên tận đáy, 
nhưng khi chưa gạn lọc ra được, gặp duyên khuấy 
động, bùn lại nổi lên—See Three analogies 
concerning refrogression of practitioners who 
have experienced awakening. 
Water-lantern festival: Thủy Đăng—Usually 
¡in the seventh month—Lễ rước đèn nước vào 
tháng bảy. 
Waterman in a monastery: Thủy Đầu—Vị sư 
chăm lo về nước nôi trong tự viện. 
Water and milk: Thủy Nhủ—Water and milk 
which can be Interminsgled, or the Intermingling of 
things—Nước và sữa có thể pha trộn được. 
'Water-moon: Jalacandra (skÐÙ——Moon”s 
reflexion in the water—Thủy Trung Nguyệt (mặt 
trăng trong nước). 
Water scent: Hương Thủy—Nước thơm cúng 
Phật —Perfume. 
Water scent money: Hương Thủy Tiển— 
Money given to monks which in turns paying in 
for military expenses during the Sung dynasty 
when An-Ln-Shan occupied the capital Ch?ang- 
An—Dưới thời nhà Tống khi An Lộc Sơn chiếm 
cứ kinh thành Trường An, đã ra lệnh thu tiền thuế 
Tăng gọi là hương thủy tiền để dùng vào việc 
quân sự. 
Water-Sky Buddha: Thủy Thiên Phật. 
Water store: Thủy Tạng —Water-treasury, one 
of the sons of Jalavahana (Lưu Thủy)—Kho tàng 
đưới nước, một trong các con trai của Lưu Thủy. 
Water strainer: Túi lọc nước—See Six things 
which a monk must have (Bì). 
Water of truth: Which washes  away 
defilemen—Đạo thủy (tẩy sạch mọi uế nhiễm 
của trần thế). 
Water vessel: Thủy Khí—A filter used by the 
esofterics in baptismal and other rites—Bình chứa 


3485 


nước, được dùng trong lễ quán đảnh và các nghi 
thức khác của Mật tông. 

Water of virtue: Công Đức Thủy—The water or 
eipht lakes of meriforlous deeds, or virtue In 
Paradise—Công đức trì hay tám hỗ công đức nơi 
cõi Cực Lạc. 

Water and wave of water: Thủy Ba—The 
water and the wave are fwo yet one, 
1lustraton of the Iidentity of differences—Nước 
và sóng nước, tuy hai mà một. 

Water wheel: Thủy Luân—The third of the four 
“wheels” on which the earth rests. The other 
wheels are Space, Wind, and Metal—Một trong 
tứ luân thành lập nên thế giới. Những luân khác 
là Hư Không, Phong và Kim. **See Four wheels 
and FIve wheels. 

Waterwheel at the well: Cấp Tỉnh Luân—The 
round of reincarnaton (cycle) 1s like the 
waterwheel at the well ever revolving up and 
down——Vồòng sanh tử luân hồi vô cùng vô cực như 
guồng xe múc nước giếng lên xuống không 
ngừng. 

Water of wisdom: Trí Huệ Thủy——The water of 
wisdom, which washes away the filth of passion— 
Trí huệ thủy có công năng gột rửa tất cả những uế 
trược của dục vọng. 


an 


Wato (jap): A lapanese term for “the point of 
koan,” which sums up the Intent of the paradox 
that it poses—Từ ngữ Nhật Bản chỉ “Điểm của 
công án,” tổng kết chủ ý của cái ngược lại với cái 
mà công án đề ra. 

Watts, Alan (1915-1971): British popularizer of 
Buddhism (người phổ truyền Phật giáo), 
especially Zen. He lacked an academic 
background ¡n the field and had no knowledge of 
Asilan languages, but was able to convey difficult 
and abstruse Ideas in ways that appealed to a 
general readership. His first book was “The Spirit 
of Zen” (1936). Some of his books were 
dismissed by academic specialists as superficial 
and Inaccurate, but his works still have a wide 
popular appeal from all over the world—Một nhà 
truyền bá Phật giáo người Anh, đặc biệt là truyền 
bá về Thiển. Ông không có căn bản học thuật về 
Phật giáo, lại cũng không có kiến thức về các 
ngôn ngữ Á Châu, nhưng ông có khả năng truyển 
đạt những ý nghĩa hay tư tưởng sâu sắc cho độc 


giả phổ thông. Quyển sách đầu tiên của ông là 
quyển “Tinh Thần Thiển” (1936). Một số sách 
của ông không được các chuyên viên hàn lâm tán 
thành vì cho rằng mang tính mê tín và không 
chính xác, nhưng các tác phẩm của ông vẫn được 
ưa chuộng và được phổ biến rộng rãi khắp nơi 
trên thế giới. 

Waves: Taranga (skt)—Lần sóng. 

Waves 0 consciousness: Thức Lãng—The 
waves or nodes of particularized discernment, 
produced on the bhutatathata considered as the 
sea of mind—Chân như của tâm thể ví như biển, 
duyên động của chư thức ví như sóng (chỗ dòng 
nước do tạng thức chuyển động mà sinh ra thức 
lãng). 

Wave of thoughts: (mental 
activities)—Tâm ba (những hoạt động của tâm). 
Waver: Shake—Lay động. 

Wavering: Dao động. 


Mind  wave 


Waves and wind: Sóng gió—Ups and downs of 

life. 

Way (n): Upàya (p & skÙ—Path—Đạo—Phương 

cách—Phương thức —Phương tiện (dùng để đạt 

đến mục đích như con thuyển đưa người sang 
sông)—See Marga and Two ways. 

l1) The best way: Cách hay nhứt. 

2) The best way to respect Buddha 1s following 
his advice: Cách quý trọng Đức Phật cao quý 
nhứt là thực hành những lời Phật dạy. 

3) According to the Sutra In Forty-Two Sections, 
Chapter 2, the Buddha said: “Sramanas who 
have left the home-life renounce love, cut 
(uproot) desire and recognize the source of 
ther minds. They penetrate the Buddha's 
WonderfIl Dharmas and awaken to 
unconditioned dharmas. They do not seek to 
obtain anything ¡nternal; nor do they seek 
anything external. Their minds are not bound 
by the Way nor are they tied up in Karma. 
They are without thoughts 
actons; they neither cultivate nor achieve 
(certify); they do not need to pass through the 
Varlous sfaøes and yet are respected and 
revered. This is what 1s mean(t by the 
Way.”—Theo Kinh Tứ Thập Nhị Chương, 
Chương 2, Đức Phật dạy: “Người xuất gia 
làm sa Môn thì phải từ bỏ ái dục, biết được 


and without 


3486 


nguồn tâm, thấu triệt giáo pháp của Phật, 
hiểu pháp vô vi. Bên trong không có cái để 
được, bên ngoài không có chỗ để cầu. Tâm 
không chấp thủ nơi đạo, cũng không hệ lụy 
bởi nghiệp, không có suy tưởng, không có tạo 
tác, không có tu, không có chứng, chẳng cần 
trải qua các Thánh vị mà tự thành cao tột, đó 
gọi là Đạo.” 
Way of action: Cách hành động. 
Way of affliction: Phiền não đạo —The way of 
tempfation or passion, 1n producing bad karma—— 
Con đường của tham dục, đưa đến ác nghiệp. 
Way of the Arhat: Vô Học Đạo—The way of 
the Arhat, especially his attainment to complete 
truth and freedom from all ¡llusions, with nothing 
more to learn. The fourth and last stage In the 
Four Saints, which 1s beyond the need of further 
teaching or study—Con đường của bậc A La Hán, 
đặc biệt khi hành giả đã đạt được chân lý và thoát 
khỏi những ảo tưởng, không còn gì nữa để học. 
Đây là giai đoạn cuối cùng trong Tứ Thánh. 
Way of beholding the truth: Kiến Đạo—The 
sfaøe of no reincarnation of the sravakas and the 
fñirst stape of the Bodhisattva, one of the three 
paths that all have to tread on—GIai đoạn không 
còn tái sanh của một vị Thanh Văn hay sơ địa Bồ 
Tát, một trong tam đạo mà mọi người rồi sẽ phải 
giãm lên—See Three paths all have to tread. 
Way of a Bodhisaftva: Discipline of a 
Bodisattva, to benefit self and benefit others—Bồ 
tát hạnh. 
Way of Buddha: Buddhism—The way that 
leads to Buddhahood—The Buddhist doctrine— 
Phật đạo—The way which leads to Buddhahood 
or enlipghtenment—Con đường dẫn tới giác ngộ 
hay Phật quả. 
Way that can be spoken of is not the real 
way: Đạo mà có thể nói ra được thì không phải là 
chân đạo (Đạo khả đạo phi thường đạo). 
Way of causation: Nhân đạo (đạo của nhân và 
quả). 
Way of commandmentfs: Giới Môn—The way 
or method of the commandments or rules. 
Obedience to the commandmenfs as a way of 
salvation—Tu hành giới luật là cửa vào giải 
thoát. 


Way of completely understanding the truth 
without further study: Vô học đạo—See Three 
paths all have to tread. 
Way of conversion: Hóa Đạo— The way of 
transformation or development. To instruct and 
guide. There are three soverelgn powers for 
converting others—Đạo hay con đường hướng dẫn 
và giáo hóa. Có ba lực được dùng để hóa độ 
người khác (Tam Luân Hóa Đạo): 

1) Supernatural transformation : Thần biến—Do 
thân nghiệp của Đức Phật hiện đủ loại thần 
biến, khiến chúng sanh khởi chánh tín (thân: 
physical). 

2) Memory or knowledge of all the thoughts of 
all beings: Ký tâm—Dùng ý nghiệp của Đức 
Phật phân biệt được tâm hành sai biệt của kẻ 
khác (thức biệt tha tâm)—(ý: mental). 

3) Teachng and warning: Giáo giớ—Dùng 
khẩu nghiệp của Đức Phật để răn dạy chúng 
sanh khiến họ tu hành. 

Way of culfivating the truth: Tu Đạo—One of 

the three paths that all have to tread on—Một 

trong tam đạo mà mọi người rồi sẽ phải giẫãm 
lên—See Three paths all have to tread. 

Way of cultivation: Tu Đạo. 

l1) To practice the way: To cultivate the way of 
religion—To be religious—Tu hành theo 
pháp môn của tôn giáo. 

2) The way of self-cultivation: Tự tu tập. 

3) The way of practice: Con đường tu tập. 

4) In the Hinayana, the stage from Anagama to 
Arhat: Ngôi vị Thanh Văn Thừa từ Nhất Lai 
đến A La Hán. 

5) In Mahayana, one of the Bodhisattva stages: 
Một trong thập địa Bồ Tát—See Ten 
ørounds. 

Way of discipline: 

I) Chế Môn—The way or method of discipline, 
confrasted with the door of teaching of 
enliphtenment, both methods used by the 
Buddha—Đức Phật chế ra giới luật môn 
nhằm giúp mọi người tu hành giải thoát, đối 
lại với hóa môn. 

2) Giới Môn: The way or method of the 
commandments or rules. Obedience to the 
commandments as a way of salvation—Tu 
hành giới luật là cửa vào giải thoát. 


3487 


Way of emancipation: Moksa-marga (skÙ— 

Giải Thoát Đạo. 

l) The way of release (the way or path of 
liberation from) all sufferings by realization 
of truth: Con đường giải thoát khỏi mọi khổ 
đau phiển não bằng cách chứng ngộ chân lý. 

2) The way of  liberation 
(emancipation—Release): Buddhism—Đạo 
Phật, đạo xuất ly giải thoát. 

Way of Enlightenmentf: Giác đạo—Trí Môn— 

Way to enliphtenment—Buddha-wisdom, 

wisdom gate—Giác đạo hay Giác lộ (con Đường 

Giác Ngộ)—Trí tuệ Phật dẫn đến giác ngộ Bồ 

Đề—See Eight Noble Paths, Seven Bodhyanga, 

and Two doors (D). 

Way of higher evolution: Con đường thăng tiến 

(trong tu tập). 

Way of holiness Thánh Đạo Môn—The 

ordinary schools of the way of holiness by the 

process of devotion, In contrast with immediate 
salvation by faith in Amitabha—Con đường của 
bậc Hiền Thánh đạt đạo qua quá trình tu tập, đối 
lại với tịnh độ môn hay sự cứu độ qua niềm tin 

nơi Đức Phật A Di Đà. **See Two doors (1). 

Way of the hungry demons: Ngạ Quỷ Đạo— 

The destiny of the hungry ghosts, one of the six 

paths—Con đường của ngạ quỷ hay của những kẻ 

có nghiệp nhân ngạ quỷ, một trong lục đạo (địa 
ngục, ngạ quỷ, súc sanh, a tu la, nhân và thiên). 

Way ofillusion: 

1) Hoặc Thú —The direction of illusion, delusive 
obJective, Interpreted as deluded in 
fundamental principles—Con đường đi tới mê 
hoặc và phiển não hay hướng đi đến phiển 
não. 

2) Methods of illusion—Methods of Bodhisattva 
transformation—Ảo môn. 

Way imbued and 

sympathy: Đường lối thấm nhuần từ bị, trìu mến 

và lòng cảm thông. 

Way of illusion: Ảo môn. 

Way of instruction: Giáo Đạo—The See Two 


or doctrine 


Or 


compassion, love 


ways (D). 
I) To instruct and to lead: Chỉ dạy và hướng 
dẫn. 


2) To teach a way or religion: The way of 
teaching—Chỉ dạy cho con đường tu hành. 


3) The way of teaching or to teach a way or 
religion; a taugpht way confrasted with an 
intuitional way: Con đường được chỉ dạy khác 
với con đường đạt được bằng tuệ giác. 

Way of karma: Nghiệp đạo—The way of 
karma; the path of works, action or doing, either 
good or bad, productive of karma, one of the three 
paths all have to tread on——Một trong tam đạo mà 
tất cả chúng sanh phải dẫm lên, việc xảy ra dù 
thiện hay dù ác đều dẫn chúng sanh đi trong ba 
nẻo sáu đường. **See Three paths all have to 
tread. 

Way learner: Người học đạo. 

Way of leaving the world: Xuất thế gian đạo. 

Way of liberatfion: Giải Thoát Đạo—See Way 

Of emancipation. 

Way of living: Cách sống. 

Way of living of the monk and nun: Way of 

poverty—Poor religion, 1.e. without the Buddha- 

truth—Bần đạo. 

Way of mortal samsara: Hữu lậu đạo—Sinh tử 

đồ (con đường sanh tử). 

Way of mortality: Way of reincarnaton—Hữu 

lậu đạo—Sinh tử đổ (con đường sanh tử)—See 

Two ways (C). 

Way of mysfic experience: Witness to the 

truth—Chứng đạo. 

Way of Nirvana: Vô lậu đạo —Niết Bàn môn. 

Way of pity directed to others: Bí Môn— 

Buddha-pity—Bi tâm Phật hướng đến cứu độ tha 

nhân—See Two doors (D). 

Way-place: Bodhimandala—Bodhi Seat—Bồ để 

đạo tràng—Way-place—Truth-plot, holy site, 

place of Enlightenment; the place where the 

Buddha attained Enliphtenment. The original 

Bodhiamandala was the spot under the Bodhi tree 

where the Buddha became fully enlightened. 

Bodhimandala also means a place where one 

cultivates the Way. The term “Bodhimandala” or 

“Way-place” also Includes monasteries and other 

uSpIcIous people put the 

Buddhadharma into practice—Bồ Đề đạo tràng là 

nơi thiêng liêng, nơi Đức Phật thành đạo. Nguyên 

thủy Bồ Để Đạo Tràng là địa điểm nằm ngay 
dưới gốc cây Bồ Đề nơi Đức Phật đã đạt đến đại 
giác. Bồ Đề đạo tràng cũng là nơi để hành giả tu 


sies where 


3488 


tập thành đạo. Từ “Bodhimandala” hay “Way- 
place” bao gồm cả những tự viện hay những nơi 
thiện lành nơi mà người ta đưa Phật pháp vào 
thực hành—See Bodh-Gaya and Bodhimanda. 
Way of poverty: The way of living of the monk 
and nun—Poor religlion, 1.e. without the Buddha- 
truth—Bần đạo. 

Way of reality: Way of Truth—True way— 
Chân đạo. 

Way of teaching: Teach a way—Teach a 
religion—GIáo đạo. 

Way of transmigration: Lưu chuyển môn—As 
confrasted with that of Nirvana—Ngược lại với 
Niết Bàn môn. 

Way of Truth: True way—Way of reality— 
Chân đạo. 

Way of Yaksa: Destiny of Yaksa—Quỹ đạo— 
See Yaksa. 

Wayman, AleX: American scholar of Buddhism, 
who spent most of his career at Columbia 
University. He has published prolifically (rất 
nhiều) on a range of topics, most significantly on 
Tibetan Buddhism and Yogacara—Học giả Phật 
giáo người Mỹ, người đã trải qua hầu hết nghề 
nghiệp của mình tại trường Đại Học Columbia. 
Ông xuất bản rất nhiều sách với nhiều để mục, 
tiêu biểu nhất là về Phật Giáo Tây Tạng và Du 
Gnà. 

Way-opener: The Buddha—Khai đạo giả (người 
khai mở đạo pháp). 

Way of pity directed to others: Buddha-pity— 
Bi Môn—Bi tâm Phật hướng đến cứu độ tha 
nhân—See Two doors (D). 

Way-place: Đạo tràng—See Bodhimandala. 
Way of purity: Thanh Tịnh Pháp —The way of 
purfy or escape from the passions and lower 
transmigration—Phép thanh tịnh xa lìa mọi phiền 
não cấu nhiễm để vượt thoát khỏi dục vọng và 
luân hôi sanh tử. 

Way of realization: Chứng đạo— Thực chứng 
con đường của chư Phật —See Two ways (D). 
Way of rebirth as an animail: Súc sanh đạo. 
Way of realization: Chứng đạo—The See Two 
ways (D). 


Way of reincarnation: Hữu Lậu Đạo —The 
way of mortality—Con đường của luân hồi sanh 
tử—See Two ways (C). 

Way to relate to others: Cách đối xử (liên hệ) 
với người khác. 

Way of release by realization of truth: Giải 
thoát đạo—Con đường giải thoát bằng thực chứng 
chân lý—See T'wo ways (A). 

Way of release all sufferings by ralization of 
truth: Giải Thoát Way of 
emancIpation. 

Way of ripht will prevail over the way of 
might: Vương đạo ắt thắng bá đạo (Vương đạo 
tất thắng bá đạo). 

Way seeker: Người học đạo. 

Way of sins: Misleading path—Mê đồ. 

Way of speaking: Cách ăn nói. 

Way of teaching: Giáo Đạo—See Way of 
1nstruction. 

Way of transmigration: Lưu Chuyển Môn—As 
contrasted with that of nirvana (Diệt môn)—Từ 
nầy đối lại với “tịch diệt môn” hay niết bàn (các 
nghiệp vô minh phiển não từ vô thủy đến nay, 
gây nghiệp thiện ác, khiến cảm thọ quả lạc khổ). 
Way to True Happiness: Con đường đưa đến 
chân hạnh phúc. 

We are never completely satisfied: Chúng ta 
chẳng bao giờ toại nguyện. 

Weak (a & n): Yếu đuố—The weak——Kẻ yếu. 
Weak and unlikely to acf: Bạc chí nhược hành 
(chí khí mỏng manh, hành động yết ớt). 

Weaken (v) sense desires and ïll-will: Làm 
suy yếu tham và sân. 

Weakening of the intellectf; Trí lực tổn hại— 
See Six dangers when one attaches to addiction of 
alcoholic drinks and drugs. 

Weakness (n): Sự yếu đuối. 

Wealth (n): Artha or Vasu (skt)—Rich—Sự giàu 
sang—Tài lực—See Three unstable things, and 
Sixteen øreat powers obtainable by a bodhisattva. 
Wealth-Merit-Virtue Buddha: Tài Công Đức 
Phật. 

Wealthy ghosfs: Đa tài quỷ. 

Wealthy man: Tài chủ. 


Đạo—See 


3489 


Wealthy In Merit And Virtue Buddha: Phật 
Tài Công Đức. 

Weapons of Great Enlightening Beings: Khí 
giới của chư Đại Bổ Tát —According to the 
Flower Adornment Sutra, Chapter 38, there are 
ten kinds of weapon of Great Enlightening Beings. 
Enlightenng Beinss who abide by these can 
the  afflictions, bondage, 
compulsion accumulated by all sentient beings In 
the long nigpht of Iipgnorance—Theo Kinh Hoa 
Nghiêm, Phẩm 38, có mười thứ khí giới của chư 
Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ nơi pháp nầy thời 
có thể diệt trừ những phiền não, kiết sử đã chứa 
nhóm từ lâu của tất cả chúng sanh—See Ten 
weapons of Great Enlightening Beings. 

Wear lay clothing: Mặc áo quần của người thế 
tục—A Bhiksu or Bhiksuni who wears lay clothing 
or a wig while going around a town, a village, or 
a market, commits an Expression of Regret 
Offense—VỊ Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo Ni nào mặc 
quần áo của người thế tục, hay đội tóc giả đi 
quanh phố, làng hay chợ, là phạm giới Ba Dật Đề, 
phải phát lỗ sám hối. 

Wear objec(s of øold, silyer or precious 
stones: Đeo vàng, bạc hay đá quí—A Bhiksu or 
Bhiksuni who wears objJects of gold, silver or 
precIous stones, even with implant or crown made 
of gold or silver for cosmetic purpose, commifs an 
offense that involves Release and Expression of 
Regret—VỊ Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo Ñi nào đeo 
vàng, bạc, hay đá quý, dầu chỉ là chất vàng bạc 
bịt răng lại, là phạm giới xả đọa (buông bỏ và 
phát lồ sám hối). 

Wear a rosary made of expensive or bright 
colored øems: Đeo chuỗi hoặc tràng hạt đắc 
tiển—A Bhiksu or Bhiksuni who wears a rosary 
made of expensive or bripht colored gems, 
commi(s an offence that Iinvolves Release and 
Expression of Regret—VỊ Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo 
Ni nào đeo chuỗi đắc tiền, là phạm giới xả đọa 
(buông bỏ và phát lỗ sám hối). 

Wear only three øgarments: Chỉ có tam y hay 
ba loại áo—See Twelve kinds of ascetic practices 
(dhuta). 

Wearing raøgs from dust-heaps: Bằng lòng 
mặc đồ bá nạp từ vải rách —See Four holy ways. 
Weary: Mệt mỏi. 


annihilate and 


Weary of the mỉseries of earth and seeking 
deliverance: Yếm Câầu—Chán ghét những khổ 
sở của thế gian mà tìm cầu giải thoát. 

Weary of the world and abandon it: Yếm 

Ly—Chán ghét và la bỏ thế sự. 

Weathercoek (n): Con gà báo gió trên nóc nhà. 

Wedding (n): Đám cưới. 

Wednesday (n): Thứ Tư. 

Weed (n): Cỏ thấp. 

Week (n): Tuần lễ. 

Weekday: Ngày thường trong tuần. 

Ween (old English): Think—Suppose—Suy nghĩ 

như vậy. 

Weep (a & v): Khóc lóc. 

Wei Zhao Bao Feng: Duy Chiếu Bảo Phong— 

Zen master Wei-Zhao-Bao-Feng's home town 

was In anclent Jian-Chou (now 1s Jian-Yang In S1- 

Chuan province)—Thiển §ư Duy Chiếu Bảo 

Phong quê ở Giản Châu (bây giờ là Giản Dương 

thuộc tỉnh Tứ Xuyên). 

* One day while reading a book, he was 
startled by the phrase, “One”s self-nature 1s 
near, but realizing 1t 1s remote.” He then said: 
“The mundane and the sacred are of one 
body, but because of habit and circumstances 
they are differentiated. I know this to be 
true.” He then hastened to the city of Cheng- 
Tu and studied under the teacher Shing-T”a1 
in Lu-Yuan, receiving full ordaination at the 
age of nineteen: Một hôm đọc sách, ông giật 
mình với câu, “Tánh tương cận dã, tập tương 
viễn dã.” Sư nói: “Phàm Thánh vốn một thể, 
do tập nên sai khác, tôi biết đó rồi.” Liền đó 
sư đến Thành Đô làm đệ tử Sư Thanh Thới ở 
Lộc Uyển. Sư thọ cụ túc giới năm mười chín 
tuổi. 

* One day Bao-feng entered the hall and 
addressed the monks, saying: "A“ ancient 
Buddha said, 'W*“en I first gained complete 
awakening I personally saw that all beings of 
the great earth are each fully endowed with 
complete and perfect enliphtenment.” And 
later he said, “IlẺs a great mystery. No one 
can fathom 1t” I dont see anyone who 
understands this. Just some blowhards.” He 
then got down from the seat: Một hôm sư 


3490 


thượng đường thuyết pháp: “Phật xưa nói, 
“Khi ta mới thành Chánh Giác chính thấy 
chúng sanh trên đại địa thảy đều thành 
Chánh Giác.` Sau Ngài lại nói, “Sâu thẳm xa 
xôi không người biết nổi. Kẻ không kiến 
thức, khéo đầu rồng đuôi rắn.” Sư liền xuống 
tòa. 

Bao-Feng entered the hall and addressed the 
monks, saying: “All the Buddhas of bygone 
have already entered nirvana. You people! 
Don°t be nostalgic about them. The Buddhas 
of the future have not yet appeared 1n the 
world. All of you, don”t be deluded! On this 
very day who are you? Study this!: Sư thượng 
đường thuyết pháp: “Chư Phật quá khứ đã 
nhập Niết Bàn rồi, cả thẩy các ngươi không 
nên quá tưởng nhớ; chư Phật vị lai chưa ra 
đời, cả thảy các ngươi không nên vọng tưởng; 
chính hiện ngày nay ngươi là người gì? Hãy 
tự xét lấy!.” 

Another time, Bao-Feng entered the hall 
addressed the monks, saying: “The 
fundamental self ¡is unborn, nor Is 1t 
annihilated in the present. lt ¡is undying. But 
to be born 1m a certain place, and to die 
someplace else, 1s the rule of being born In a 
life. Great persons must positlon themselves 
1n this flow of le and death. They must lie 
down ¡1n the thorny forest. They must be 
phable able to according to 
circumstances. If they thus, then 
Iimmeasurable expedients, grand samadhis, 
and great liberaton gates are Instantly 
opened. But If they are not yet this way, then 
defilements, all toilsome dust, and mountains 
loom before them and block the ancient 
road.”: Một lần khác sư thượng đường thuyết 
pháp: “Xưa tự chẳng sanh, nay cũng chẳng 
diệt, là chết chẳng được mẫu mực. Nơi đây 
xuất sanh chốn nây diệt hết, là hàm sanh chịu 
quy củ. Bậc đại trượng phu cần phải ở trong 
dòng sanh tử, nằm trong rừng gai gốc, cúi 
ngước co duỗi tùy cơ lập bày, hay như thế đó 
là dùng vô lượng phương tiện trang nghiêm 
tam muội, cửa đại giải thoát liền mở rộng 
thênh thang. Nếu chưa như thế, vô lượng 
phiền não tất cả trần lao đứng sựng trước mặt 
bít lấp đường xưa.” 


and act 


are 


*  Zen master Wei-Zhao-Bao-Feng died ¡in 
1128. His cremated remains were like Jewels 
and blue pearls. His tongue and teeth were 
undamaged by the flames. His stupa was 
placed on the western peak near the temple: 
Thiển Sư Duy Chiếu Bảo Phong thị tịch năm 
1128. Xá lợi của sư lóng lánh như bảo châu 
ngọc bích. Lưỡi và răng của sư không bị lửa 
đốt cháy. Tháp thờ xá lợi của sư hiện vẫn 
còn, bên đỉnh phía tây của tự viện. 

Weigh one”s words: Liệu lời. 

Weiphed down by mundane preoccupations 

and have not yet severed worldly thoughts: 

Đeo mang việc thế tục—Even when you have not 

reached old age and your body 1s still vigorous, 

you are still: weiphed down by mundane 
preoccupations and have not yet severed worldly 
thoughts. You run east and west, worrying about 
thngs. With your of 

CONSCiOusness so vast, how can you recite the 

Budda°s name?—Ví như lúc bạn chưa già, thân 

lực đang cường tráng, mà còn đeo việc thế tục, 

chưa dứt niệm đời, bôn tẩu đông tây, âu lo đủ 
việc, biển thức mênh mông, làm sao có thể niệm 

Phật được?— See Seven circumstances that are 

difficult to practice Buddha Recitation. 

Weight (n): Sức nặng. 

Weipht of a mounfain: Sơn Cân—The weight 

of a mountain, or of Sumeru—May be more 

readily ascertaned than the eternty of the 

Buddha—Cân dùng để cân núi Tu Di, dùng để ví 

với thọ mệnh của Đức Phật khó thể nghĩ lường 

(núi Tu Di còn có thể cân lạng, nhưng thọ mạng 

của Đức Như Lai không thể nghĩ bàn). 

Weighty (a): Nặng—Heavy. 

Weiphtvy karma: Garuka (skÙ—Trọng 

Nghiệp—According to the Abhidharma, weighty 

karma, wholesome or unwholesome, ¡1s a weighty 

Or serious action, or karma of such powerful moral 

weipht that It cannot be replaced by any other 

karma as the determinant of rebirth. It is so called 
because 1t produces 1s effect for certain In this 
life or in the next life. When there Is no weighty 
karma to condition the future bính a death- 
proximate (asanna) karma might operate—Theo 

A Tỳ Đạt Ma Luận (Vi Diệu Pháp), trọng nghiệp 

có nghĩa là hành động hay nghiệp nặng, nghiệp 


ten thousand sea 


3491 


nghiêm trọng, có thể thiện hay bất thiện, không 3) If someone were to develop the jhanas and 
thể thay thế được trong yếu tố tái sanh. Được gọi 
là trọng nghiệp vì nó chắc chắn sanh quả trong 
kiếp hiện tại hay ngay kiếp kế tiếp. Nếu không 
có một trọng nghiệp nào làm điều kiện cho sự tái 
sanh trong kiếp liền đó, thì “Cận Nghiệp là 
nghiệp dẫn dắt thọ sanh. 


Ù 


2) 


) 


ñ) 


ii) 


1V) 


v) 


On the wholesome side, this karma 1s the 
atfainment of the jhanas, other than speech 
and body karmas: Nếu là thiện thì đây là loại 
nghiệp có tính cách tinh thần như trường hợp 
các tầng thiển, ngoài khẩu và thân nghiệp. 
Người đắc tứ thiển sắc giới chẳng hạn thì 
hưởng quả vị của thiển ấy trong kiếp hiện tại, 
hay trong kiếp kế tiếp. 

On the unwholesome side, it ¡is the Íive 
heinous crimes together with a fixed wrong 
view that denies the basis for morality—Nếu 
là bất thiện nghiệp có năm loại trọng nghiệp 
đi cùng với tà kiến chối bỏ đạo đức luân lý: 
Causing the wounding of a Buddha, 1e. 
Devadatta lost his psychic powers and was 
born in a woeful state because he wounded 
the Buddha: Gây thương tích cho một vị 
Phật Như Đề Bà Đạt Đa phải mất hết thần 
lực và tái sanh vào ác đạo vì tội đã làm chảy 
mấu thân Phật. 

Maliciously creating a schism 1n the Sangha, 
1e Devadatta who was reborn in a woeful 
s(ate€ because he caused a schism ¡in the 
Sangha: Chia rẽ Tăng Già—Như Đề Bà Đạt 
Đa phải đọa vào ác đạo vì đã gây chia rẽ 
trong Tăng đoàn. 

Murdering an Arahant: Sát hại một vị A La 
Hán. 

Parricide (killing one”s own father). As the 
Buddha remarked, King Ajatasatu would 
have attained the first state of sainthood 1f he 
had not commitfted parricide. In this case, the 
powerful evil karma obstructed his spiritual 
attainment: Giết Cha—Đức Phật đã lưu ý các 
đệ tử rằng nếu không phạm tội giết cha thì 
vua A Xà Thế đã đắc quả Tu Đà Hườn. 
Trong trường hợp nầy trọng nghiệp bất thiện 
được gây ra trước, và ngăn cần sự tiến bộ tỉnh 
thần về sau nầy. 

Matricide (kiling one's own mother): Giết 
Mẹ. 


4) 


later were to commit one of the heinous 
crines, his øood karma would be obliterated 
by the evil deed, and the latter would 
generate rebirth into a state of misery. For 
example, the Buddha”s 
Devadatta lost his psychic powers and was 
reborn In hell for wounding the Buddha and 
causing a schism ¡n the Sangha: Nếu một 
người hành và đắc thiển, sau đó phạm nhằm 
một trong những trọng tội thì nghiệp đã tạo 
trước đó sẽ bị nghiệp bất thiện có năng lực 
hùng mạnh nây ngăn trở. Kiếp sống kế đó sẽ 
do nghiệp xấu tạo duyên. Thí dụ như em họ 
của Phật là Đề Bà Đạt Đa, vì tham vọng mà 
tạo nên trọng tội làm đả thương Phật và chia 
rẽ Tăng Già, nên phải mất hết thần thông và 
tái sanh vào cõi địa ngục. 

lf someone were first to commit one of the 
heinous crimes, he could not later reach a 
sublime supermundane  attainment, 
because the evil karma would create an 
Thus King 
Ajatasattu, while listening to the Buddha”s 
speak the Samannaphala Sutra, the Discourse 
on the Fruits of Recluseship, had all the other 
condiions for reaching stream-entry, but 
because he had kiled his father, King 
Bimbisara, he could not attain the path and 
fruit: Nếu một người trước đã phạm trọng tội, 
sau đó dù tỉnh tấn tu hành vẫn khó đắc quả vì 
nghiệp xấu cản trở. Vua A Xà Thế sau khi 
nghe Phật nói Kinh Samannaphala, có thể đã 
chứng đắc quả Tu Đà Hườn nếu không phạm 
trọng tội giết cha, là vua Bình Sa Vương, nên 
ông không thể thành tựu đạo quả. 


ambitious  cousin 


Or 


Insurmountable  obstruction. 


** See Four types of kamma (karma) (B). 
Welcome: Susvagata or Svagata (skÙ——A title of 
the Buddha—Thiện Lai. 


]) 


2) 


The term which Indian Bhiksus used to 
welcome those who come to the monastery: 
Từ mà các vị Tỳ Kheo Ấn Độ dùng để hoan 
nghênh những người đến chùa. 

The Pali scriptures say that the Buddha once 
accepted his followers Into the monkhood, 
simply by saying “Welcome, monk!”: Trong 
kinh điển Pali có ghi lại, xưa khi muốn nhận 


3492 


ai vào Tăng đoàn, Phật chỉ nói “Thiện lai, Tỳ 
kheo!” 

3) A te of a Buddha: Danh hiệu của Phật— 
See Ten epithets of a Buddha. 

'Welfare (n): Hạnh Phúc—See Happiness. 

Welcoming and escorting: Receive and lead— 

Tiếp dẫn— Tiếp nhận và hướng dẫn—Tiếp Dẫn 

—See Welcoming and escorting Master. 

Welcoming and escorting Master: Tiếp Dẫn 

Đạo Sư—Sentient beings are reborn In the Pure 

Land owing to the assistance of the following 

Buddhas—Chúng sanh được vãng sanh Tịnh Độ 

nhờ sự trợ giúp của hai vị Phật: 

l) The guidance of our original teacher, 
Sakyamuni Buddha, and his teachings: Sự chỉ 
dẫn của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

2) The welcoming and escortng of Amitabha 
Buddha: Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. 

3) The support and protection of the Buddhas of 
the ten directions: Chư Phật mười phương hộ 
niệm. 

Welcoming and escorting to the Pure Land: 

Tiếp Dẫn Về Tịnh Độ. 

Well (n): Giếng nước. 

Well-appearing: Subhuti (skt & p)—Tu Bồ Để 

(Thiện Hiện)—See Subhuti. 

Well-being: Sung sướng—Lành mạnh. 

Well-born: Thiện Sanh. 

I) Well-born, of hiph bírth: Sujata (skÐ—Sanh 
ra trong dòng hoàng tộc. 

2) A former ¡incarnaion of Sakyamuni: 
Susambhava (skt—Tiển thân của Đức Phật 
Thích Ca. 

Well deserved reputation: Danh bất hư truyền. 

Well-Farer: Sugato (p)—The Wise One—Đấng 

Thiện Thệ (một trong mười danh hiệu của Đức 

Phật). 

(The) Well-fed cannot understand the 

sufferings of the starving masses: Bảo nhân 

bất tri ngạ nhân cơ (người no không biết bụng 
người đói). 

Well-filled armpits : Hai nách đầy đặn—See 

Thirty-two auspIcious marks. 

'Well-formed features: Tướng mạo đoan trang. 

'Well-Gone One: Thiện Thệ. 


Well Gone One who understands the 
World: Lokavit (sk)—Thế Gian Giải—See Ten 
epithets of a Buddha. 

Well and good : Lành thay ! 

Well-informed: Thức giả. 

Well-informed people: Bậc thức giả. 
Well-known: Nổi tiếng. 

Well-known Buddha: Danh Văn Phật. 
Well-known Light Buddha: Danh Văn Quang 
Phật. 

Well-learned noble disciple: Thánh đệ tử đa 
văn. 

Well-nourished heart: Trưởng dưỡng tâm— 
Ten kinds of well-nourished heart, essential to 
entry into the cult of the hipher patience and 
endurance—Có mười loại tâm trưởng dưỡng— 
See Ten Dwelling Minds. 

Well-off (a): Khá giả. 

Well-retracted male organ: Nam căn ẩn 
kính—See Thirty-two auspicious marks. 

Well and river: Tỉnh Hà —Like the well and the 
river, Indicating the impermanence of life. The 
“well” refers to the legend of the man who 
runninng away from a mad elephant fell Iinto a 
well; the “river” to a great free growing on the 
river bank, yet blown over by the wind—Giống 
như cái giếng và con sông, ám chỉ sự vô thường 
của cuộc sống. Cái giếng nói về câu chuyện của 
một anh chàng đang chạy tránh voi điên bị té 
xuống giếng, bám được vào một cành cây, nhưng 
vẫn bị gió thổi bay đi. 

Well-taught noble disciple: Thánh đệ tử đa 
văn. 

Well thoughts ideas presented in convincing 
words: Lời lẽ trang nghiêm (Nghĩa chính từ 
nghiêm). 

Well-versed ïn the Buddhist Scriptures: Tinh 
thông Phật pháp. 

Well versed in past and present eventfs: Bác 
cổ thông kim (hiểu biết rất rõ chuyện thời xưa và 
thời nay)—A great scholar. 
Wen-Chun-Le-T?an: Thiển sư Văn Chuẩn Lặc 
Đàm (1061-1115) —Zen master Wen-Chun-Le- 
Tan, a Chinese Zen master from Hsing-Yuan, 
China, was born in 1061. Since he was young he 


3493 


devoted himself to the mastery of Buddhist 

philosophy, but later abandoned 1t, saying that he 

did not care very much for 1t. He then began to 

study Zen, and going south stayed with Chen-]u of 

Wei-Shan. He then came to Chen-Ching of Chiu- 

Feng, who was one of the great Zen masters of 

the time—Thiển sư Trung Hoa, quê quán ở phủ 

Hưng Nguyên, sanh năm 1061. Từ thuở nhỏ đã 

gia công tinh cứu triết lý Phật giáo, nhưng về sau 

lại bổ, nói rằng không quan tâm lắm. Rồi sư khởi 
sự học Thiển. Sang phương Nam ngụ với Qui Sơn 

Chân Như trải qua nhiều năm. Nhưng chẳng có 

tiến bộ nào. Sau đó sư đến tìm Cửu Phong Chân 

Tịnh, một đại Thiển sư đương thời. 

* One day Chen-Ching asked: “Where 1s your 
native town?”—Một hôm Chân Tịnh hỏi: 
“Quê quán ở đâu?” 

*  We-Chun repled: “Hsing-Yuan Fu.”—Sư 
đáp: “Ở Hưng Nguyên phủ.” 

*  Chen-Ching asked: “Where do you come 
from now?”—Chân Tịnh lại hỏi: “Vừa từ đâu 
đến đây?” 

*  Wen-Chun replied: “la-Yang.—Sư đáp: 
“Đại Ngưỡng.” 

* Chen-Ching asked: “Where did you pass your 
sumnmer?”—Chân Tịnh hỏi: “An cư mùa hạ ở 
đâu?” 

* Wen-Chun said: “At Wei-Shan.”—Sư đáp: “Ở 
Qui Sơn.” 

* Chen-Ching now produced his hand, saying, 
“How ¡1s that my hand so resembles the 
Buddha°s?—Bấy giờ Chân Tịnh dang tay ra 
bảo: “Tay ta sao lại giống tay Phật thế?”— 

* Wen-Chun was dumbfounded and unable to 
make any answer—Văn Chuẩn mù tịt không 
trả lời được câu nào. 

* Chen-Ching scolded: “So far you have been 
fluent enough In answering all my questions 
naturally and in a most splendid manner. As 
soon as the subJect turned to the Buddha” 
hand, you halt. Where 1s the trouble?"—Chân 
Tịnh quở: “Trước thì ông trả lời ta từng câu rõ 
ràng sáng sủa. Vừa nhắc đến bàn tay Phật thì 
lại bí. Hỗỏng ở chỗ nào?” 

*.. Wen-Chun confessed ignorance—Văn Chuẩn 


would you get to teach you?”—Chân Tịnh 
nói: “Mọi cái đều mở rộng hết ra trước mắt 
ngươi. Còn dạy cái gì nữa?” 

For ten years Wen-Chun stayed with his 
master Chen-Ching and went about wherever 
he moved. Chen-Ching was a silent teacher 
and gave out no specilal Instuction to 
anybody although hs pupils grew 
considerably in number  When a monk 
entered his room for advice he would close 
his eyes and sit up on his knees and say 
nothing. If he saw somebody coming to him, 
he would rise, øo out into the garden, and Join 
the gardeners In hoeing. This was his usual 
way of dealing with his disciples. Wen-Chun 
used to say to his friend Kung: “Has the 
master no Intention whatever to teach his 
followers In the Dharma? It 1s hard to know 
him.” One day Wen-Chun removed the dam 
with a stick, and while washing his clothes his 
mmmd suddenly woke to a state of 
enlightenment. He ran to the master and 
reported to him all that happened to him. But 
the master coldly blamed him, saying, “Why 
have you to be so unmannerly in this?”——Trải 
qua mười năm, Văn Chuẩn ở lại với thầy 
mình là Chân Tịnh; thầy đi đâu thì đi theo. 
Chân Tịnh là một ông thầy im lặng không có 
chỉ giáo riêng biệt cho bất cứ ai, đù môn nhân 
ngày càng nhiều ra. Nếu có một thầy Tăng 
vào thất của ngài để xin chỉ giáo, thì ngài cứ 
nhắm mắt và quỳ, chẳng nói gì hết. Nếu thấy 
có ai đến, ngài đứng dậy, đi ra vườn cuốc đất 
với những người làm vườn. Đây là lối tiếp 
xúc với môn nhân rất thường của ngài. Văn 
Chuẩn thường nói với bạn mình rằng “Thây 
không có ý dạy pháp cho môn nhân sao? Khó 
mà hiểu nổi.” Một hôm nhân đưa gậy lên 
khơi ngòi nước để giặt áo, tâm trí sư đột 
nhiên tỉnh ngộ; sư chạy kiếm thầy và kể cho 
thầy nghe tất cả việc đã xãy ra. Nhưng thầy 
vẫn lạnh lùng mà còn mắng cho: “Ở đây sao 
đám lộn xộn như thế?” 

He passed away in III5—Sư thị tịch năm 
1115. 


thú nhận là không hiểu. Wen-Shui-Ch?in-Shan: Văn Thúy Khâm Sơn 
* Chen-Ching said: “Everything lies open in Thiền Sư—A famous Chan master during the 
full revelation right before you; and whom_ Tang dynasty, a disciple and đharma successor of 


5494 


Tung-ShanLiang Chịch. In the Ching-Te- 
Chuan-Teng-Lu, it 1s reported that Ch'in-Shan, 
after already having entered a Ch”an monastery In 
his early years, went on pilgrimage with Yen-T”ou 
Ch uan-Huo and Hsueh-Feng-I-Ts°un to seek out 
various Ch°an masters. At last the three of them 
came to Te-Shan-Hsuan-Chieh. While Yen-T”ou 
and Hsueh-Feng became outstanding students and 
dharma successors of Te-Shan, Ch°in-Shan could 
not øget used to master Te-Shan”s extremely stricf 
style of training. After the master had beaten him 
so hard that he had to be taken sick to bed, 
Ch'in—Shan left and went to master Tung-Shan, 
under whom he also at last experienced 
enlightenment. Chin-Shan 1s said to have become 
abbot of the monastery on Mount Ch”in at the age 
of twenty-seven —Thiển sư nổi tiếng đời Đường, 
đệ tử và người kế vị Pháp của Thiền sư Động Sơn 
Lương Giới. Trong Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, 
người ta kể rằng Văn Thúy, sau khi đến một ngôi 
chùa, đã cùng với Nham Đầu Toàn Khoát và 
Tuyết Sơn Nghĩa Tổn đi chu du để tầm học với 
các thiển sư khác. Cuối cùng ba người đến gặp 
Đức Sơn Tuyên Giám. Nham Đầu và Tuyết 
Phong trở thành những học trò xuất sắc và người 
kế vị Pháp cho Đức Sơn. Khâm Sơn không quen 
sự khắt khe quá mức của thầy, đã bị thầy đánh 
trọng thương phải mang đến y xá. Sau đó Khâm 
Sơn đến gặp và đạt được đại giác với thiển sư 
Đông Sơn. Khâm Sơn trở thành viện trưởng tu 
viện trên núi Khâm vào lúc ông mới 27 tuổi. 
Wen Yen Zen Master: Vân Môn Văn Yến 
Thiển Sư—See Yun-Men-Wen-Yen. 

Wesak: Ngày Trăng tròn tháng Tư (see Vesak). 
Wesf (a & n): Pascima (skt—Phương Tây—See 
Ten directions. 

West guardian deva: Nan Giáng Phục Kết 
Hộ—See Four great guardian devas of the four 
quATt€TS. 

Western (a): Tây phương. 

Western atfitude: Thái độ của tây phương. 
Western Buddha-land: Hương Tập Địa— 
Hương Tập—The name of the western Buddha 
land in whiích Akasa Bodhisattva lives, described 
in the Akasagarbha-sutra—Theo Kinh Hư Không 
Tạng Bồ Tát: “Tây phương đi qua §0 hằng hà sa 
số thế giới, có một cõi Phật tên là Nhất Thiết 


Hương Tập, cõi nước đó có Đức Phật tên là 
Thắng Hoa Phu Tạng Như Lai. Đức Phật đó đang 
chuyển diệu pháp cho đại chúng. Ở đó có vị Bồ 
Tát tên là Hư Không Tạng.” 

Western Buddhism: Phật giáo Tây phương. 
Western concepfions of ufilitarianism and 
scienftific problem solving: Quan niệm tây 
phương về thuyết vị lợi và giải quyết vấn để một 
cách khoa học. 

Western Confinent: Godana, Aparagodana, or 
Avaragodanuyah (skt)—Tây Ngưu Hóa Châu — 
West Continent, or “wesfern-catfle-giving,” where 
oxen are used as money; the western of the four 
confinents of every world, circular In shape and 
with circular-faced people. This continent 1s 
sifuated In the west of Mount Sumeru—Tây Ngưu 
Hóa Châu, còn gọi là Cổ Da Ni. Tây Ngưu Hóa 
Châu hay Tây Lục Địa, nơi mà trâu bò sinh sản 
rất đông và được dùng như tiển tệ; lục địa có hình 
tròn và dân trên đó cũng có gương mặt hình tròn 
(ở cõi nầy dân sống thọ đến 500 tuổi). Lục địa 
này tọa lạc về phía Tây của núi Tu Di—See Four 
Saha Continents. 

Western continent of the world: Godaniya or 
Apara-godanya (skÙ Tây Lục địa—See 
Western Continent. 

Western countries: Các xứ Tây Vực. 

Western øroup: Tây Tự— Tây Ban—The 
wesfern group, I.e. teaching monks stood on the 
west of the abbot, while those engaged in 
practical affatrs stood on the east. This was an 
1mitation of the Court practice In regard to cIvil 
and miliary officials Nhóm Tăng chuyên về 
giảng giải giáo pháp, bên phía Tây của phương 
trượng; trong khi nhóm bên Đông thì chuyên về 
hành trì. Đây là một lối bắt chước theo văn võ 
quan của triều đình. 

Western Heaven king: Virupaksa (skÙ— 
Virupakkha (p)—Quảng Mục Thiên Vương——Tây 
thiên vương—See Four Heavenly (Guardian) 
Kings. 

Western incense: Quật Cụ La—Nhang của 
phương tây (An Tức hương). 

Western land: India— Tây độ (Ấn Độ). 
Western land of Amitabha Buddha: Tây 
Phương Cực Lạc —Sukhavati means the Western 
Land of Amitabha Buddha, the highest Joy, name 


3495 


of the Pure Land of Amitabha Buddha in the 
west—The Western Paradise which 1s outside the 
triple beyond 
retrogression. The Western Paradise 1s one of the 
most Important of the Buddha-fields to appear In 
the Mahayana. Amiftabha Buddha created the 
Pure Land by his karmic merit. The Pure Land 
sect believes that through faithful devotion to 
Amitabha and through recitation of his name, one 
an be reborn there and lead a blissful lfe until 
entering Nirvana— lây phương Cực lạc vượt 
ngoài tam giới luân hồi. Đây là một trong những 
đất chính của Phật được trường phái Đại Thừa 
thừa nhận. Đức Phật A Di Đà lập ra Tây Phương 
Cực Lạc nhờ chính ngay công đức tu tập của 
Ngài. Trường phái Tịnh độ tin rằng việc trì nệm 
hồng danh của Ngài cho phép tín đổ vãng sanh về 
Tịnh Độ sống đời an lạc cho đến khi nhập Niết 
bàn (Đức Phật Thích Ca nói: “Ở về phương Tây 
có một cõi nước thanh tịnh gọi là An Lạc hay Cực 
Lạc/Sukhavati hay thế giới Tây Phương Cực Lạc. 
Vị Giáo Chủ của cõi nước nây hiệu là A Di 
Đà/Amitabha Buddha. A Di Đà có nghĩa là Vô 
Lượng Thọ và Vô Lượng Quang. Đức Phật A Di 
Đà trong vô lượng kiếp về trước, đã phát 48 lời 
đại nguyện, trong đó những lời nguyện thứ I8, 19, 
và 20 chuyên vì nhiếp thọ và tiếp dẫn nhứt thiết 
chúng sanh. Do các lời nguyện cao quý nầy, Đức 
Phật A Di Đà sáng tạo cõi Tịnh, chúng sanh chỉ 
cần phát tâm chánh niệm, quán Phật niệm Phật, 
tới lúc lâm mạng chung thời, Đức Phật và Thánh 
chúng sẽ đến tiếp dẫn vãng sanh Cực Lạc. Khi 
đến cõi Tịnh, chúng sanh ở trong cung điện lầu 
cát, hoa viên tốt đẹp nhiệm mầu, tiếng chim, 
tiếng gió thảy đều hòa nhã. Chư Phật chư Bồ Tát 
theo thời theo chỗ mà tuyên dạy diệu pháp. Các 
chúng sanh được thanh tịnh diệu lạc, thân tâm đều 
không thọ khổ, chuyên tâm nghe đạo hằng không 
thối chuyển. Các hiện tượng ở cõi Tịnh tốt đẹp 
như thế, mọi phương diện cố nhiên đều do tịnh 
thức của chư Phật và chư Bồ Tát sở hiện, về 
phương diện khác cũng nhờ tâm thức thanh tịnh 
của chúng sanh vãng sanh cõi ấy tham gia đồng 
thể biến hiện mà có. Không thể dùng chút ít căn 
lành, phước đức nhơn duyên mà đặng sanh vào 
nước kia. Như vậy cõi Tịnh không phải ai cũng 
vãng sanh được, cũng không thể bỗng nhiên niệm 
vài tiếng “namo” không chí thành mà có thể 


realm and samsara and 


vãng sanh được. Thân Như Lai không thể thân 
cận với những ai có căn lành cạn cợt—(See 
Forty-eight vows of Amitabha 18, 19, 20). 
Western mandala: Tây Mạn Đà La—The 
“western” mandala 1s of Vajradhatu, as the 
“eastern” 1s of the Garbhadhatu——Tây Mạn Đà La 
chỉ Kim Cang Giới, trong khi Đông Mạn Đà La 
chỉ Thai Tạng Giới. 
Western Paradise: Tây Phương Cực Lạc—See 
Western land of Amitabha Buddha. 
Western Paradise of the Pure Land: Tây 
Phương Cực Lạc—See Sukhavati and Western 
land of Amitabha Buddha. 
Western Pure Land: Tây Phương Tịnh Độ— 
See Sukhavat. 
Westerners and Buddhist meditation: Người 
phương Tây với Thiển tập ——lIn recent decades, 
most Westerners, especially the youth, are so 
much Interested in Buddhist meditation because 1t 
can give them a better solution to their current 
problems. In fact, only the method of calming 
your own mind through Buddhist meditation can 
be a quick remedy for the feeling of restlessness 
and other turmoil of the materialistic world 
because only Buddhist medifation can give you 
the real peace and tranquilty you are looking 
for—Trong những thập niên gần đây, hầu hết 
người phương Tây, đặc biệt là giới trẻ, ngày càng 
hứng thú nhiều với thiển tập Phật giáo vì thiển 
tập có thể mang đến cho họ những giải quyết tốt 
đẹp hơn cho những vấn đề hiện tại của họ. Thật 
tình mà nói, phương pháp an tâm qua thiển tập 
theo Phật giáo mới có thể là một phương thức 
chữa trị nhanh chóng cảm giác bất an và những 
rối loạn khác trong thế giới vật chất vì chỉ có 
thiển tập mới có thể mang lại cho bạn sự an lạc 
và tỉnh lặng thật sự mà bạn đang tìm cầu. 
What one has learnf: Sutavudham (p)—Nghe— 
See Three dharmas (XXXXVII). 
Whatever is phenomenal is impermanent: 
Chư hành vô thường (mọi hiện tượng đều vô 
thường). 
Wheel (n): Chakra or Cakka (p) Cakra (skÐ— 
Bánh xe (Pháp)—Pháp luân—Vòng tròn. 
() The meanings of Wheel—Nghĩa của Luân: 
The Cakra 1s an important symbolic motIf 
(chủ để) ¡in Buddhism, and ¡is used in a 


l) 


2) 


3496 


number of different contexts. lt often 
represents the doctrine (dharma), in which 
Case 1f Is represented as having eight spokes, 
symbolizing the parts of the eightfold noble 
path. In other contexts it has twelve spokes, 
representing the twelve links (nidana) of the 
cycĂle of dependent arising. In tantric 
Buddhism, the cakras are energy ce€n(ers, 
generally senven in number, connected by 
channels (nadi). Subtle energies called 
“winds” (prana) and “drops” (buindu) travel 
throuph these channels, and 1t 1s believed that 
through medifation one can control theIr 
movements and causes them to remain in the 
cakras, which leads to the actualization of 
blissful states of consclousness. The seven 
“cakras” are: Chakras are points where soul 
and body connect with and interpenetrate, the 
centers of subtle or refined energy In the 
human energy body (although developed by 
Hinduism, Chakras play an Important role In 
Buddhism, especially in Tantric Buddhism). 
There are seven chakras—Trong Phật giáo 
Chakra biểu trưng cho những điểm gặp gỡ 
giữa thể xác và tâm thần, đây là những tâm 
điểm năng lượng tinh tế trong con người. Có 
cả thảy bảy chakras: 
Muladhara-Chakra: 
perineum at the lowest part between the root 
of the genitals and the anus. Cultivafors 
(practitioners) who are able to practice and 
penefrate to the muladhara-chakra conquer 
the quality of earth and no longer fears bodily 
death—Điểm nằm ở dưới cùng giữa cơ quan 
sinh dục và hậu môn. Người luyện Yoga mà 
nhập vào được Muladhara-Chakra sẽ thắng 
được sự gắn bó trần thế và không còn sợ 
chết. 

Svadhishthana-Chakra: 
below the navel, in the energy channel at the 
root of the genitals. CultIvators (practitloners) 
who are able to concentrate on this no longer 
fear of wafer, acquire various psychic pOW€rs, 
intuitive knowledge, complete mastery of his 
All greed, hatred, 
arrogance, doubt and wrong views 
completely eliminated—Điểm nằm ở gốc của 
cơ quan sinh dục. Hành giả nào tập trung 


lt is located near the 


It is located at or 


Senses. 1pnorance, 


are 


3) 


4) 


5) 


6) 


sộ 


được vào điểm nầy sẽ không còn sợ nước, đạt 
được nhiều khả năng về tâm thần và trực 
giác, sẽ làm chủ hoàn toàn các giác quan, 
mọi tham sân si mạn nghi tà kiến đều bị xóa 
sạch. 

Manipura-Chakra: I( ¡is located near the 
navel, within the energy channel in the navel 
region. Cultivators (practtloners) 
concenftrate on this no longer fear of fire, 
even I1f he were thrown Into a blazing fire, he 
would remain alive without fear of death— 
Điểm giữa ngang rún (cai quản gan và dạ 
dày). Hành giả tập trung vào đây sẽ có khả 
năng khám phá ra những kho báu bị dấu kín. 
Hành giả tập trung vào điểm nầy không còn 
sợ lửa, ngay cả khi ném vào lửa, người ấy 
vẫn sống mà chẳng sợ. 

Anahata-Chakra: It lies In the heart region, 
within the energy channel (middle line in the 
body). Cultivator (practitioner) who medifates 
on this center completely master the quality 
of air. He can fly throuph the aIr and enter the 
bodies of others—Điểm nằm ngay vùng tim 
trên đường giữa. Hành giả tập trung vào điểm 
nầy đến thuần thục sẽ kiểm soát hoàn toàn 
không khí. Người nầy có thể bay và nhập vào 
thân thể một người khác. 

Vishuddha-Chakra: It lies in the sushumna 
nadi at the lower end of the throat (bottom of 
the throat). Cultivator (practitioner) 
concenfrates on this will not perish even with 
the destrucion of the cosmos. 
complete knowledge of past, present and 
future—Điểm nằm dưới cổ, trên kênh năng 
lực (Sushumna), nơi kiểm soát thanh quản. 
Hành giả tập trung vào đây sẽ không bị hủy 
diệt dù thế giới có bị tan vỡ. Người ấy sẽ đạt 
được sự hiểu biết về quá khứ, hiện tại và vị 
lai. 

Ajna-Chakra: It lies in the sushumna nadi 
between the eyebrows. One who concentrafes 
on this chakra destoys all karma from 
previous lives—Điểm nằm giữa hai chân 
mày. Hành giả tập trung được vào đây sẽ có 
khả năng trừ được tất cả các hậu quả của 
hành động trong quá khứ. 

Sahasrara-chakra: It lies above the crown of 
the head, above the upper end of the 


who 


He attains 


3497 


sushumna nadi. This is the abode of god 


Shva. One who concentrates on this 
©€xperiences Supreme bliss, 
SUp€TCOnsciousness and Supreme 


knowledge—Điểm nằm ngay trên đỉnh đầu. 
Đây là nơi trú ngụ của chư Thiên. Hành giả 
nào tập trung được ở đây sẽ chứng được cực 
lạc, siêu thức và siêu trí. 

đI) Categories of wheel——Phân loại Luân: 

(A) Có hai bánh xe—There are two wheels—See 
Two wheels. 

(B) There are three kinds of wheel—See Three 
wheels. 

(C) According to the Kosa Sastra, there are four 
wheels on which the earth rests—Theo Câu 
Xá Luận, có tứ luân tạo nên thế giới—See 
Four wheels. 

(D) The five wheels or things that turn—See FIve 
wheels. 

Wheel of birth and death: Bhavacakra (skt—— 

Round of mortality—Vòng Sanh Tử. 

Wheel of all branches: The wheel that 

contracts all the branches so as to bring them back 

to the root, i.e., the Lotus—Nhiếp mạt quy bản 

Pháp Luân là thời Pháp Hoa—See Three periods 

and characteristics of Buddha”s teaching. 

Wheel of Delusions: Hoặc Luân—See Three 

wheels (II). 

Wheel of Dependent Origination: Bánh Xe 

Thập Nhị Nhơn Duyên—See Twelve links of 

cause and effect. 

Wheel of desire: Ái Luân—The wheel of desire 

which the six paths of 

transmieraton—Bánh xe dục vọng làm chúng 

sanh xoay chuyển trong sáu đường sanh tử. 

Wheel of dharma: Bánh xe pháp—Pháp luân— 

The spiritual wheel—See Dharma-cakra, and Two 

wheels (B). 

Wheel of Distress: 

wheels (IH). 

Wheel of fire: Alatacakra (skt)—Circle of fire— 

Whirling fire—Fire-wheel—Hỏa Luân— Tuyển 

Hỏa Luân—See Alatacakra . 

Wheel of food: Physical wheel—Thực luân— 

See Two wheels (B). 

Wheel of illusion: Hoặc luân — The wheel of 

1llusion produces karma, that of karma sets rolling 


tuns men ¡nto 


Khổ Luân—See Three 


that of suffering, which 1n turn sets rolling the 
wheel of illusion. These three wheels are In 
constant revolution—Bánh xe phiển não sanh 
nghiệp, nghiệp sanh khổ đau, và khổ đau lại sanh 
phiền não. Ba bánh xe này luân chuyển không 
ngừng nghỉ—See Three wheels (II). 

Wheel of impermanence: Vô thường luân— 
One of the three wheels of a Buddha——Một trong 
Tam Luân của Đức Phật —See Three wheels. 
Wheel of Impurity: Bất Tịnh Luân—See Three 
wheels (HH). 

Wheel of karma: Nghiệp luân—Which turns 
men into the six paths of transmigration—Bánh xe 
nghiệp có luân chuyển chúng sanh luân hồi trong 
sáu nẻo—See Three wheels. 

Wheel king: Cakravartiraja (skt)——Chuyển Luân 
Vương——World ruler. 

Wheel of Law: Dharma-cakra (skt—The 
Buddha delivered his first sermon at Sarnath and 
this event is known as the first turning of the 
Wheel of Law——See Dharma-cakra. 

Wheels of liberation: Bánh xe giải thoát— 
There are five wheels of liberation or salvation 
(the five mandala in which are the Five Dhyani- 
Buddhas)—See Five Dhyami-Buddhas. 

Wheel of life: Vòng luân hôi sanh tử. 

Wheel of Meditatfon: Định luân—See Two 
wheels (A). 

Wheel power is unable to overcome the 
powerful forces of love, lust and desires: Nên 
nhớ rằng sức chí nguyện không thắng nổi sức tình 
ái được—Remember the “wheel power” 1s unable 
to overcome the “powerful forces of love, lust and 
desires.”——See pomts any Pureland 
practitioner should know how to reflect on one's 
self. 

Wheel of samsara: Sanh Tử Luân—The wheel 
of births-and-deaths, or the round of mortality— 
Bánh xe sanh tử hay vòng sanh tử. 


FIve 


Wheel of salvation: See Wheel of liberation. 
Wheel sign: Luân Tướng—The wheel sign, on 
the top of a pagoda, or on the feet of a cakravartin 
or Buddha—Vầng lọng trên đỉnh tháp, hoặc dưới 
chân của Chuyển Luân Thánh Vương hay Phật 
(vòng lộng thường có chín tầng gọi là cửu luân). 


3498 


Wheel of space: The wheel of space is below 
the water and wind wheels of the world—Không 
luân, nằm dưới thủy luân và phong luân của thế 
ĐIỚI. 

Wheel of suffering: Khổ luân—-One of the 
three wheels of a Buddha—Một trong Tam Luân 
của Đức Phật —See Three wheels. 

The wheel of truth: Bánh xe chân lý. 

Wheel Turner: Chakravartin (p) Cakravartin 
(sk)— Chuyển Luân Vương—Wheel ruler, the 
wheels of his chariot roll unosbstructedly 
everywhere—ln Buddhism, Wheel Turner means 
a king or Sovereign ruler whose 
unbounded, and also the wheels of his chariots 
(chariot wheels) can turnn anywhere without 
obstruction (roll everywhere without hindrance). 
There are four types of wheels, based on the 
quality and power: gold, silver, copper and 1ron. 
“Wheel Turner” (Chakravartin) later became and 
epithet for a buddha whose teaching 1s universal 
and whose truth 1s applicable to the entire 
cosmos—Thây của các cỗ xe. Một vị tối thượng 
mà các cỗ xe của người đó không bao giờ gặp trở 
ngại. Có bốn loại: vàng, bạc, đồng, sắt. Về sau 
Chakravartin được dùng để chỉ một vị Phật có học 
thuyết phổ biến và mang chân lý về toàn bộ vũ 
trụ. 

Wheel Turning King: Universal King— 
Universal Monarch—Chuyển Luân Thánh Vương. 
Wheel of uncleanness: Bất tịnh luân—One of 
the three wheels of a Buddha—Một trong Tam 
Luân của Đức Phật —See Three wheels. 

Wheel vow Buddha: Cakrasamvara (skt— 
Nguyện Luân Phật—Tantric Buddha who 1s the 
central figure of the Cakrasamvara-tantra. This 1s 
classed as a highest yoga tantra (Anutfara-yoga- 
tantra) and ¡is practiced In all orders of Tibetan 
Buddhism. He 1s particularly assoclated with 
mental purification, and so Initiation 1nto pracfices 
relating to him 1s offten given to beginning 
students. Cakrasamvara practice 1s said to be 
effective in transforming negative situafions I1nto 
ODpOFrfunities spiritual 
lconographically, he 1s commonly depicted with 
blue skin, four heads and eight arms, with a tiger 
skin draped over his loins (thắt lưng), and 
embracing his consort (phối ngẫu), Vajravarahi— 


rule 1s 


for DrOgTress. 


Vị Phật trong Mật giáo, nhân vật trung tâm của 
Nguyện Luân Chú. Nguyện luân chú được xếp 
vào loại chú Du Già cao nhất và được các trường 
phái Phật giáo Tây tạng tu tập. Nguyện Luân 
Phật đặc biệt liên hệ với việc thanh tịnh tâm linh, 
vì vậy mà lễ điểm đạo tu tậo liên hệ tới Ngài 
thường được ban cho các thiển sinh mới bắt đầu. 
Người ta nói tu tập Nguyện Luân rất có hiệu quả 
trong việc chuyển hóa những hoàn cảnh xấu 
thành những thuận duyên cho việc tiến triển tâm 
linh. Mô tả bằng hình thì Ngài thường được họa 
với da xanh, bốn đầu, tám tay, với một miếng da 
cọp ngay trên thắt lưng, quyện lấy người phối 
ngẫu là Vajravarahi. 

Wheel of wind: Circle of wind—Phong luân— 
One of the four wheels, the wheel, or cirele, of 
wind below the circle of water and metal on which 
the earth rests; the circle of wind rests on space—— 
Một trong tứ luân, phong luân khởi lên từ bên trên 
không luân, thủy luân sanh ra trên phong luân, và 
kim luân sanh ra trên thủy luân, và địa luân dựa 
trên kim luân. **See FIve wheels. 

Wheel of Wisdom: Tuệ luận—See Two wheels 
(A). 

Wheel of the wonderful law: Diệu Pháp 
Luân—The Buddha”s doctrine regarded as a great 
cakra or wheel, which is beyond thought and 
discussion—Bánh xe Diệu Pháp, hay giáo pháp 
do Phật khởi chuyển được xem như là một đại 
luân kỳ diệu không thể nghĩ bàn. 

When drinking water, think of the source: 
Uống nước nhớ nguồn. 

When fated to meetf, people will see each 
other although they mipht live thousands of 
miles apart; when not fated to, they will not 
meet even ïf they live across the streetf: Hữu 
duyên thiên lý năng tương ngộ; vô duyên đối diện 
bất tương phùng (có duyên nợ với nhau dù cách 
xa nhau vạn dặm vẫn có thể gặp nhau; còn không 
thì cho dù có ở trước mặt cũng chẳng thể gặp 
nhau). 

When  miỉnd all 


manifested: Sarvarupavabhasam-hiyada- 
citampravartate (sk)—Chúng sắc do tâm khởi 
(tất cả sắc đều do tâm khởi mà hiện ra). 


evolves, forms are 


3499 


When misfortune reaches iís limit, then 
prosperity comes: Hết cơn bỉ cực tới hồi thới lai 
(âm cực dương hỗồi—After yin reaches its climax, 
1t 1s bound to being followed by yang). 

When in Rome, do as the Romans do: Nhập 
gia tùy tục, nhập giang tùy khúc. 

When there ïs preparedness, there is no fear 
of disaster: Có chuẩn bị thì không sợ hoạn nạn 
(Hữu bị vô cụ hoạn). 

When two people quarrel, a third parfy can 
take advantage of both: Bạng duật tương trì, 
ngư ông đắc lợi —When the oyster and the heron 
are at each otherˆs throat, the fisherman ¡1s the 
only to benefit. 

Where will a person be reborn?: Sanh Về Cõi 
Nào—See Six places In the body that represent 
the six paths of rebirth. 

Where there is a will there”s a way: Hữu chí 
cánh thành (có chí thì nên). 

While alive: Lúc sanh thời. 

Whirl-wind: Cyclone——TriỀn phong (con trốt). 
Whirled fire in a circle: Whirling fire—Fire 
wheel, the whole circle seeming to be on fire, 
emblem of illusion—Hỏa luân. 

Whirling fire: Circle of fire—Wheel of fire— 
Hỏa Luân—See Alatacakra. 

Whirling fire: Circle of fire—Fire wheel— 
Wheel of fire—Hỏa Luân—Whirled fire in a 
circle, the whole circle seeming to be on fire, 
emblem of illusion—Hỏa luân. 

Whirling wheel of fire: Hỏa Luân— Tuyển Hỏa 
Luân—A circle yet not a circle, a simile of the 
seeming but unreal, the unrealty of 
phenomena—Vòng lửa xoay tròn, ám chỉ sự 
không thật của vạn hữu. 

Whisper (v): Japati (p & sk)——Nói thằm—Thầm 
bảo—Rù rì—To murmur——To mutter. 


1©. 


Whispering: Japanam (p)—lJapa (skt—Đang 
nói thằm——Murmuring—Muttering. 

White (a & n): Màu trắng. 

White baton or hammer: Bạch Trùy—The 
informing baton or hammer, calling attention to a 
plaint, or for silence fo give Iinformation In a 
monastery—Kiển trùy để gõ mỗi khi muốn thưa 
việc hay muốn giữ sự im lặng trong tự viện. 


White bullock cart: Bạch Ngưu Xa—Xe Trâu 

Trắng—Nhứt Thừa cứu độ chúng sanh—The one 

universal vehicle of salvaion—See Burning 

house. 

White candana: White 

đàn. 

White clothes: Bạch Y. 

1) White clothes (said to be that of Brahmans 
and other high-class people), but now the 
term 1s used for common people, especially 
laty or lay men: Avadata-vasana (skÙ— 
Hàng áo trắng (nói về Phạm thiên và những 
người thuộc giai cấp cao), nhưng bây giờ 
danh từ nây là dành cho người thường, đặc 
biệt là những người Phật tử tại gia. 

2) The great white-robed one, a form of Kuan- 
Yin, all in whie, with white lotus, white 
throne: Pandaravasini (sk—Bạch Y Quán 
Âm, tất cả đều một màu trắng, sen trắng, tòa 
trắng, vân vân. 

White clothing: Bạch Y—Lay people, said to be 

that of Brahmans and other people, hence It is 

term for common people—See White clothes. 

White Cloud: Bạch Vân Tông—See White 

Cloud Sect. 

White clouds change into a grey dog: Bạch 

vân thương cẩu (mây trắng hóa thành chó xám, ý 

nói việc đời biến hóa vô lường)—The changes in 

human affalrs are Immeasurable. 

White Cloud Sect Bạch Vân Tông—A 

Buddhist school formed in the White Cloud 

monastery during the Sung dynasty; 1s followers 

were known as the White Cloud vegetarlans— 

Một tông phái Phật giáo được thành lập tại Am 

Bạch Vân thuộc tỉnh Hàng Châu vào đời nhà 

Tống; môn đệ của tông phái nầy được gọi là Bạch 

Vân Thái (vì tất cả đệ tử trong am Bạch Vân đều 

trường chay). 

White cloud society: Maitreya Society—Hội Di 

Lặc—A Chinese lay Buddhist group that looks to 

the coming of Maitreya, the future Buddha—See 

White Cloud Sect. 

White curly hair between the Buddha”s 


eyebrows: Quang Hào —The urna or 
between the Buddhaˆ*s eyebrows whence streams 
light that reveals all worlds, one of the thirty-two 
characteristics of a Buddha—Sợi lông mày trắng 


sandal-wood—Bạch 


curl 


5500 


tỏa ánh hào quang, giữa chỗ giao nhau của hai 
lông mày Đức Phật, có sợi lông trắng dài xoắn lại 
thành một búi nhỏ luôn tỏa ra ánh sáng. Đây là 
một trong ba mươi hai tướng hảo của Phật. 

White elephant: Bạch Tượng —The six-tusked 
white elephan which bore the Buddha on his 
descent from the Tusia heaven Into Maya'”s 
womb, through her side. All Buddhas descend the 
world in similar fashion—Voli sáu ngà đã đưa 
Phật Thích Ca vào bụng Hoàng Hậu Ma Da từ 
cung trời Đâu Xuất. Tất cả chư Phật đều giáng 
trần bằng phương cách nầy. 

White-Elephant Bodhisattva: Bạch Tượng 
Vương—See Twenty five Bodhisattvas 
protect all who call Amitabha. 

White even and close teeth: Răng trắng, trong, 
đều và khít nhau—See Thirty-two auspicious 
marks. 

White-face youth: Bạch diện thư sinh (người 
chưa từng trải) —A young and ¡inexperienced 
scholar. 

White-foot monk: Bạch Túc Hòa Thượng —A 
disciple of Kumarajiva—VỊ hòa thượng chân 
trắng, đệ tử của ngài Cưu Ma La Thập. 

White Heron Lake: Bạch Lộ Trì The White 
Lake in Rajaprha, the of 
sakyamuni`s reputed delivery of part of the 
Mahaprajnaparamifa-sutra, from book 593 to book 
600, the last of the 16 assemblies of this sutra, 
which ¡1s also called The White Heron Lake 
Sutra—Ao Cò Trắng trong thành Vương Xá, một 
cảnh nổi tiếng khi Đức Thế Tôn giảng phần thứ 
16 từ quyển 593 đến quyển 600 trong Kinh Bát 
Nhã, nên còn gọi là Bạch Lộ Trì Kinh. 

White Horse Temple: Bạch Mã Tự The 
White Horse Temple (Monastery) recorded as 
given to the Indian monks, Matanga 
Gobharana, who are reputed to have been fetched 
from India to China in 64 A.D. The temple was In 
Honan, in Lo-Yang, the captfal; it was west of the 
anclent city, east of the later city in Later Han 
dynasty. According to tradition, originating at the 
end of the second century A.D., the White Horse 
Temple was so called because of the white horse 
which carried the sutras they brought back from 
India. Also according to tradition, the Íirst 
misslonaries dwelt. Some said this temple was 


who 


Heron scene 


and 


built in memory of the two Arhat Bhikshus who 
came to China on “white horses” to propagate the 
Buddha-Dharma—Chùa Bạch Mã được vua Hán 
Minh Đế dựng lên và cho người sang Ấn Độ tìm 
hai vị sư nổi tiếng là Matanga và Gobharana về 
trụ trì vào khoảng năm 64 sau Tây Lịch thời Hậu 
Hán. Chùa tọa lạc trong thành Lạc Dương, tỉnh 
Hồ Nam, về phía tây của cổ thành, phía đông của 
thành mới bây giờ. Theo tương truyền thì vào cuối 
thế kỷ thứ hai sau Tây Lịch, những kinh mang về 
từ Ấn Độ được chở trên những xe ngựa trắng nên 
từ đó chùa có tên là Bạch Mã. Đây cũng là nơi 
mà giáo đoàn truyễển giáo đầu tiên của đạo Phật 
lưu trú. Cũng có truyền thuyết cho rằng chùa nây 
được dựng lên để tưởng nhớ hai vị A La Hán Tỳ 
Kheo đã đến Trung Hoa hoằng Pháp bằng ngựa 
trắng. 

White Lily Society: Bạch Liên Giáo—The 
White Lily Society, set up near the end of the 
Yuan dynasty, announcing the coming of 
Maitreya, the opening of his white lily, and the 
day of salvation at hand. It developed Into a 
revolution which influenced the expulsion of the 
Mongols and establishment of the Ming dynasty. 
Under the Ch”ing dynasty 1t was resurrected under 
a vVarlety of names, 
uprisings—Một giáo phái (có thể là tà giáo?), 
được thành lập vào cuối đời nhà Nguyên, nói rằng 
Phật Di Lặc sẽ hạ sanh với bông sen trắng nở, và 
ngày cứu đời. Giáo phái nầy phát triển thành một 
cuộc cách mạng ảnh hưởng đến sự đánh đuổi 
quân Mông Cổ ra khỏi Trung Hoa và sự thiết lập 
Minh Triều về sau nầy. Dưới thời nhà Thanh, giáo 
phái nầy sống lại dưới những tên khác nhau 
(Thanh Thủy, Bát Quái, Vinh Hoa, Hồng Dương, 
Bạch Dương, Thanh Liên, Hồng Liên) và đã gây 
ra những cuộc nổi dậy chống Thanh Triểu. 

White lotus: Pundarika (skt—Bạch liên hoa— 
Hoa sen trắng. 

“White-lotus” ascetic: Bạch Liên Hoa Sa 
Môn—See Four types of persons (E). 

White Lotus Secft: Bạch Liên Tông—The White 
Liy Soclety, set up near the end of the Yuan 
dynasty, announcing the coming of Maitreya, the 
opening of his white lily, and the day of salvation 
at hand. It developed Into a revolution which 
infuenced the expulsion of the Mongols and 
establishment of the Ming dynasty. Under the 


and caused  various 


5501 


Ch”ing dynasty 1t was resurrected under a varIety 
of names, and caused varilous uprisings—Một 
giáo phái (có thể là tà giáo?), được thành lập vào 
cuối đời nhà Nguyên, nói rằng Phật Di Lặc sẽ hạ 
sanh với bông sen trắng nở, và ngày cứu đời. Giáo 
phái nầy phát triển thành một cuộc cách mạng 
ảnh hưởng đến sự đánh đuổi quân Mông Cổ ra 
khỏi Trung Hoa và sự thiết lập Minh Triều về sau 
nầy. Dưới thời nhà Thanh, giáo phái nầy sống lại 
dưới những tên khác nhau (Thanh Thủy, Bát 
Quái, Vinh Hoa, Hồng Dương, Bạch Dương, 
Thanh Liên, Hồng Liên) và đã gây ra những cuộc 
nổi dậy chống Thanh Triều —See White Lotus 
SOCI€ty. 

White Lotus Society: Bạch Liên Chi Giao— 
Liên Xã—Bạch Liên Xã—A socIety formed early 
1n the fourth century A.D. by Hui-Yuan, who with 
123 notable, literati, swore to a life of purity 
before the Iimage of Amitabha, and planted white 
lotuses In symbol. The White Lotus Congregation 
composed of more than 3,000 Buddhists. Among 
them, 123 were honored as the Vifruous and 
eiphteen of them were considered as the Highest 
Virtues. They were often referred as Đông Lâm 
Templeˆs Eighteen Greatly Virtuous Beings—Do 
Pháp Sư Huệ Viễn đời nhà Tấn thành lập vào 
khoảng đầu thế kỷ thứ tư sau Tây Lịch. Ông cùng 
123 vị khác thể trước bàn thờ Phật để tu Tịnh Độ 
Tây Phương, và trồng sen trắng làm biểu tượng. 
Bạch Liên Xã quy tụ hơn 3.000 người, trong đó có 
123 vị được tôn là bậc Hiển. Trong số 123 bậc 
Hiền lại có 18 bậc Thượng Thủ gọi là Đông Lâm 
Thập Bát Đại Hiền—See Eighteen highest virtues 
among 123 high virtues of the Whie Lotus 
Congregation. 

White ox revealed in the open: Lộ Ngưu— 
According to the Lotus Sutra, the great white ox 
and ox-cart revealed ¡in the open, Ie. the 
Mahayana—Theo Kinh Pháp Hoa, đại ngưu bạch 
xa được Phật dùng để ám chỉ Đại Thừa. 

White path: Fortunate realm—Thiện Đạo—Con 
đường thiện lành. 

White pennon in the East: Phương Đông 
phướn trắng—This is one of the Amitabha”s eight 
pennons of various colours, indicating the eight 
directions of space—Đây là một trong Phướn tám 
sắc của Đức Phật A Di Đà, chỉ tám hướng trong 


không gian—See Eigh( pennons of various 
colOurs. 

White quartz: Kha Tuyết Ngọc thạch trắng 
như tuyết —Snow-white as jade. 

White river town: Isfijab—Bạch Thủy Thành— 
'White-river town In Turkestan, situated on a small 
tributary of the Jaxartes— Thành phố nằm bên 
dòng Bạch Thủy, một phụ lưu của sông Jaxartes Ở 
Turkesfan. 

White robber: Bạch Tặc—Robbing with bare 
hands and without leaving a trace—Cướp bằng 
tay không và không để lại dấu vết gì cả. 

White robed form of Avalokitesvara: 
Compassion Buddha—Kuan-Shi-Yin-Bạch Y 
Quán Âm—See White clothes. 

White-robed form of Kuan-Yin: Compassion 
Buddha—Bạch y Quán Âm. 

White sandal wood: White candana—Bạch 
đàn. 

White-teeth Yaksa: A Nan Đà Dạ Xoa—Bạch 
XỈ Dạ Xoa hay Dạ Xoa răng trắng. 

White Tiger Ghost King: Quỷ Vương Bạch 
Hồ. 

White umbrella on the Buddha?s head: Bạch 
Tản Cái Phật Đảnh- The whiteề umbrella or 
canopy over the head of Buddha, Indicating him 
as a cakravarti, or wheel-king—Tàng lọng trắng 
trên đỉnh đầu của Phật mang ý nghĩa tịnh đức của 
Phật là vị chuyển luân vương che mát tất cả 
chúng sanh. 

White urna or curl between the eybrows 
emitting light: Chòm lông trắng thường chiếu 
sáng giữa hai chân mày —See Thirty-two 
auspicious marks. 

White with water: Màu trắng với nước—§ee 
Four wheels (Bì). 

Whoever poinfs out my mistakes is my 
teacher: Ai chỉ lỗi cho ta là thầy ta (Đạo ngô ác 
giả thị ngô sư). 

Whoever has faugh( me one characfer 0r 
even only haft a character is my teacher: 
Người đã dạy ta một chữ hay nửa chữ cũng là 
thầy ta (Nhất tự vi sư, bán tự vi sư). 

Whole in an atom: Nhất Trần Pháp Giới—A 
unIverse In a grain of dust—One grain of dust 1s a 
microcosmo of the universe whole—Cả pháp giới 


5502 


trong một nguyên tử, cả vũ trụ trong nhất trần— 
Nhất trần là một vi vũ trụ của toàn vũ trụ. 

Whole body of followers: Chúng Đổ—The 
whole body of followers, including the monks, the 
nuns and lay followers—Cả tập thể đổ chúng, 
gồm cả Tăng Ni và tại gia. 

Whole of the Buddha?s teaching: Nhất Đại 
Giáo—The whole of the Buddha”s teaching from 
his enlightenment to his nirvana (mncluding both 
Hinayan and Mahayana)—Toàn bộ giáo pháp của 
Phật từ lúc mới đạt được đại giác đến lúc nhập 
Niết bàn (bao gồm cả Tiểu lẫn Đại thừa). 

Whole of commandments: Mãn Phần Giới— 
The whole of the commandments, 1.e. a full- 
ordained monk as compared with lay people or a 
sramanera, who only receive either five or eight 
commandments—Tên khác của cụ túc giới, để so 
sánh với người tại gia hay Sa Di chỉ thọ ngũ hay 
bát giới. 

Whole and complete: Viên Cụ—See Whole 
and complete precepts. 

Whole and complete precepfs: Viên Cụ— 
Whole and complete, 1e. the whole of the 
commandmenfs, by the observance of which one 
is near to nirvana—Tên gọi khác của cụ túc giới. 
Người thọ cụ túc giới gần với viên quả của Niết 
Bàn—See Complete moral precepts for monks, 
Complete moral precepts for monks in the 
Mendicant school, Complete moral precepts for 
monks 1n Theravadan Buddhism, and Complete 
moral precepts for nuns in Mahayana Buddhism. 
Whole-Corpse Vetala— Half-Corpse Vetala: 
Thị Bán Thi —To kill a person by the Vetala 
Method of obfaining magic power by incantations 
on a dead body; when a headless corpse, or some 
part of the body 1s use, 1t 1s called “Half-Corpse 
Vetala.” When the corpse Is used, 1t 1s called 
“Whole-Corpse Vetala”-Giết người bằng 
phương pháp Tỳ Đà La, nghĩa là lấy ma lực bằng 
cách luyện chú trên một thây ma. Nếu là thây 
không đầu hay từng phần của thây thì gọi là “Bán 
Thi.” Nếu là toàn thây thì gọi là “Thi.” 

Whole earth: AII the land——Everywhere—Great 
earth— Đại địa. 
Whole-heartedly: Devoted 
mind—Chuyên tâm—Hết lòng. 
Whole life: Cả đời. 


to—Wth single 


Whole mental system: Citakalapa (skt)— 
Mentaton system—Tâm Tụ—Hệ thống tâm 
thức The whole mental system is evolved 
mutually conditioning like a bundle of bamboo- 
sticks—Toàn bộ hệ thống tâm thức được phát sinh 
và ảnh hưởng lẫn nhau như một bó tre. 

Whole of reality: Bhutatathata (skÙ—Nhất 
Chân—Nhất như—Nhất thật. 

Whole or Universality: Tổng Tướng—See Six 
characteristIcs of everything. 

Whole universe in one atom: Nhứt Trần Pháp 
GIới—A universe In a grain of dust. One grain of 
dust is a microcosmo of the universal whole—Tất 
cả trong một trần sa. Một trần sa là một tiểu vũ 
trụ hoàn toàn. 

Wholesome (a): Bhadra or Kusala or Sadhu 
(skÐ——Lương thiện —Good—Honest 
'Wholesome actfion: Punya (skt)—Virtuous act— 
Wholesome deeds—Thiện nghiệp—Hành vi tốt 
(việc thiện lành) —See Good deed. 

'Wholesome consciousness: Tâm Thiện —There 
are eight kinds of wholesome conscIousness—See 


'Virtuous. 





Twenty-four sense-sphere beautiful minds (A). 
Wholesome consciousnes of infinite 
consciousness: Tâm Thiện trong Thức Vô Biên 
Xứ—Wholesome consciousness pertaining to the 
base of Infinite consciousness, one of the twelve 
kinds of Immaterial-Sphere Consciousness—See 
Twelve kinds of Immaterial-Sphere 
Consciousness. 

Wholesome consciousness of infinite space: 
Tâm Thiện trong Không Vô Biên Xứ — 
Wholesome conscIousness pertaining to the base 
Of Infinite space, one of the twelve kinds of 
Immaterial-Sphere Consclousness—See Twelve 
kinds of Immaterial-Sphere Consciousness. 
Wholesome consciousnes of neither 
percepfion nor non-percepfion: Tâm Thiện 
trong Phi Tưởng, Phi Phi Tưởng Xứ —Wholesome 
COnsciousness perfaining to the base of neither 
perception nor non-perception, one of the twelve 
kinds of Immaterial-Sphere Consciousness—See 
Twelve kinds of Immaterial-Sphere 
Consciousness. 

Wholesome consciousness of nothingness: 
Tâm Thiện trong Vô Sở Hữu Xứ —Wholesome 


5503 


the  base 


twelve kinds 


CONSCIOUSR€SS pe€rtaining to of 
nothingness, the of 
Immaterial-Sphere Consciousness—See T'welve 
kinds of Immaterial-Sphere Consciousness. 
Wholesome deeds: Điều thiện —-See Good 
deed. 
1) Wholesome deeds clean our mind—Thiện 
nghiệp có công năng thanh lọc bổn tâm. 
2) Wholesome deeds give happiness to oneself 
Thiện nghiệp mang lại hạnh 
phúc cho mình và tha nhân. 
Wholesome đdharmas: Nhiếp thiện pháp giớ— 
See Three collections of pure precepts. 
Wholesome element: Thiện giớ—According to 
The Long Discourses of the Buddha, Sangit 
Sufra, there are three kinds of wholesome 
element—Theo Trường Bộ, Kinh Phúng Tụng, có 
ba thiện giớ—See Three kinds of 
wholesome element. 
Wholesome element of non-cruelty: Vô 
giới—See Three kinds of wholesome elemer. 
Wholesome element of non-enmity: Vô 
giới—See Three kinds of wholesome elemer. 
Wholesome element of renunciafion: Ly dục 
giới —See Three kinds of wholesome element. 
Wholesome ïinvesfigafion: Thiện 
According to The Long Discourses of the Buddha, 
Sangiti Sutra, there are three kinds of wholesome 
Investigaton—Theo Trường Bộ, Kinh Phúng 
Tụng, có ba loại suy nghĩ thiện lành —See Three 
kinds of wholesome 1nvesfIgation. 
Wholesome invesfigafion of non-cruelty: Vô 
hại tầm See Three kinds 
1nvesfigation. 
Wholesome ïnvesfigafion of non-enmity: Vô 
sân tâm —See Three kinds 
1nvesfigafion. 
Wholesome ỉinvesfigation of renunciafion: 
Ly dục tâm—See Three kinds of wholesome 
1nvesfigaftion. 
Wholesome karma: Thiện 
karma—Good_ deeds—Skillful 
karma means voliional acton that ¡is done In 
accordance with the Aryan Eightfold Noble Path. 
So, Kusala karma 1s not only in accordance with 
the right action, but 1f 1s also always In accordance 
with the right view, ripht understanding, ripht 


one of 


and others 





loại 


tầâm— 


of  wholesome 


of wholesome 


nghiệp—Good 
acton—Kusala 


specch, right livelihood, right right 

concentfration and ripht samadhi. According to the 

Dharmapada Sutra, verse 183, the Buddha taught: 

Not to do evil, to do good, to purIify one”s mind, 

this 1s the teaching of the Buddhas.” Kusala 

karmas or good deeds will help a person control a 

lot of troubles arising from his mind. Inversely, 1f 

a person does evil deeds he will receive bad 

results in this life and the next existence which 

are suffering—Thiện nghiệp là hành động cố ý 

phù hợp với Bát Thánh Đạo. Như vậy thiện 

nghiệp không những chỉ phù hợp với chánh 
nghiệp, mà còn phù hợp với chánh kiến, chánh tư 
duy, chánh chánh ngữ, chánh mạng, chánh tinh 
tấn, chánh niệm và chánh định nữa. Theo Kinh 
Pháp Cú, câu 183, Đức Phật dạy: “Chớ làm các 
điều ác, gắng làm các việc lành, giữ tâm ý trong 
sạch. Ấy lời chư Phật dạy.” Thiện nghiệp sẽ giúp 
con người chế ngự được những phiển não khởi lên 
trong tâm. Ngược lại, nếu con người làm ác 
nghiệp sẽ phải nhận chịu các hậu quả khổ đau 
trong đời này hay đời kế tiếp—See Two kinds of 

karma (B). 

Wholesome karma pertaining to the fine- 

material sphere: Nghiệp Thiện Sắc Giới—See 

Four types of kamma (karma) (D). 

'Wholesome perfaining to the 

immaterial sphere: Nghiệp Thiện Vô Sắc 

Giới—See Four types of kamma (karma) (D). 

Wholesome karma perfaining to the sense 

sphere: Nghiệp Thiện Dục Giới—See Four types 

of kamma (karma) (D). 

Wholesome mỉnd: Cita kushala (skt—Thiện 

tâm. 

1) Wholesome mind (good heart—Good mind) 
withgood thoughts: Tâm thiện lành với những 
tư tưởng thiện lành. 

2) Benevolence: Good mind includes beneficial 
1nfentions towards others, compassion, loving- 
kindness, øenerosify, patience, øood speech, 
tolerance, love, faith, wishing to help others, 
etc—Tâm thiện lành bao gồm những việc 
làm thiện lành đối với tha nhân, từ bi, bố thí, 
nhẫn nhục, ái ngữ, yêu thương, tín tâm, luôn 
nguyện cứu độ tha nhân. 

3) Wholesome mind can be used to dispel 
negative minds: Thiện tâm giúp đẩy lùi 


©nergy, 


karma 





5504 


những tâm tiêu cực—See Fifty-one Dharmas 

1nferactive with the Mind. 
Wholesome Mind Buddha: Phật Thiện Ý. 
Wholesome percepfion: Thiện Tưởng— 
According to The Long Discourses of the Buddha, 
Sangiti Sutra, there are three kinds of wholesome 
perception—Theo Trường Bộ, Kinh Phúng Tụng, 
có ba loại thiện tưởng —See Three kinds of 
wholesome perception. 
Wholesome percepfion of non-cruelty: Vô 
hại tưởng—See Three dharmas (X), and Three 
kinds of wholesome perception. 
Wholesome perceptfion of non-enmity: Vô 
sân tưởng—See Three dharmas (X), and Three 
kinds of wholesome perception. 
Wholesome perception of renunciation: Ly 
dục tưởng—See Three dharmas (X), and Three 
kinds of wholesome perception. 
Wholesome prayer: Lời cầu nguyện tốt. 
Wholesome resultanf rootless consciousness: 
There are eipht kinds of wholesome resultant 
roofless consciousness—See T'wenty-four sense- 
sphere beautiful minds (B). 
Wholesome root of almsgiving: Bố thí thiện 
căn—See Three wholesome roofs (II). 
Wholesome roots of almsgiving, kindness, 
and wisdom: Bố thí, từ bi, trí huệ—See Three 
wholesome roots (]). 
Wholesome roofs of gøood deeds, good 
words, øood thoughfs: Thân lành, khẩu lành, ý 
lành—See Three wholesome roots (l). 
Wholesome root of mercy: Bi Mẫn thiện căn— 
See Three wholesome roofs (II). 
Wholesome root of no ire or no hatred: Vô 
sân thiện căn—See Three wholesome roots (II). 
Wholesome root of no lust or selfish desire: 
Vô tham thiện căn—See Three wholesome roofs 
(HD. 
Wholesome roo( öof non-delusion: Amoho 
kusala (p)—Vô sĩ thiện căn—See Three dharmas 
II). 
Wholesome root of non-greed: Alobho kusala 
(p)—Vô tham thiện căn—See Three dharmas 
(HD. 


Wholesome rootfs of non-greed, non-hatred, 
and non-delusion: Vô tham, vô sân, vô si—No 
selfish desire, no ire, no stupidity—See Three 
wholesome roots (]). 

Wholesome root of non-hatred: Adoso kusala 
(p)—Vô sân thiện căn—See Three dharmas (II). 
Wholesome root oŸ no sfupidity: Vô sĩ thiện 
căn—See Three wholesome roofs (II). 
Wholesome root of wisdom: Trí huệ thiện 
căn—See Three wholesome rooís (II). 
Wholesome spiritual achievement as proofS 
and validations for gaining rebirth: Lấy các 
điểm lành để làm chứng nghiệm cho sự vãng 
sanh—See Eight crucial elements for Pure Land 
cultivators. 

Wholesome sfates: Thiện pháp—According to 
The Connected Discourses of the Buddha, 
Chapter Ambapali, there are two sfarting poInts of 
Theo Tương Ưng Bộ Kinh, 
Phẩm Ambapali, có hai pháp cơ bản về các thiện 
pháp—See Two sfaring points of wholesome 
stafes. 

Wholesome thought of non-cruelty: Vô 
tầm —See Three dharmas (VII). 

Wholesome thought of non-enmity: Vô 
tầm —See Three dharmas (VII). 

Wholesome thoupht of renunciafion: 
Nekkkama-vifakko (p)—Ly dục tâm—See Three 
dharmas (VI). 

Wholesome and unwholesome: Good and 
evil—Thiện Ác—See Kusala and akusala. 
Wholly: Toàn phần. 

Wholly devoted quest for truth, not 
begrudging their lives: Nhứt hướng cầu pháp, 
vì chẳng tiếc thân mạng—See Ten kinds of quest 
for truth of Great Enlightening Beings. 

Wholly noumenal: Lý Cụ The Tien-Tai 
doctrine that the Buddha-nature ¡includes both 
good and evil. All things as aspects of the 
absolue, a doctrine of the Tien-lI”?ai 
“profounder” school, in contrast with the T”ien- 
Tai “shallower” school, which considered all 
things to be phenomenally produced—Giáo điển 
của tông Thiên Thai cho rằng tánh có đầy đủ cả 
thiện lẫn ác. Lý thể pháp tính của vạn hữu trong 





wholesome states 


hại 





5505 


“Thâm Mật” Thiên Thai, đối lại với sự tạo của 
Thiên Thai Hiển Tông. 

Whore (n): Kỷ nữ (gái điểm). 

Whore (v): Thông dâm với gái điếm. 
Whoredom (n): Sự thông dâm với gái điếm. 








Wicked (a & n): 

I)_ Ác độc—Xấu xa—Tội lỗ —Hư đốn—Vô đạo 
đức. 

2) Nhứt Xiển để See Three kinds of 
1cchantika. 


Wicked Bhiksus: Ác Tỳ Kheo—There are four 
wicked Bhiksus who threw over the teaching of 
therr Buddha, Ta-Chuang-Yen (Great Adornment) 
hs Nưrvana; however, throuph much 
purgation ultimately became the Buddhas of the 
four points of the compass—Có bốn vị Tỳ Kheo 
hung ác đã vứt bỏ giáo pháp của Phật Đại Trang 

Nghiêm sau khi Ngài nhập Niết Bàn nhưng nhờ 

thanh tịnh lâu đời nên được sanh làm bốn vị Phật 

ở bốn hướng (A Sấm, Bảo Tướng, Vô Lượng Thọ, 

Vị Diệu Thanh)—See Four wicked Bhiksus. 

Wicked dragon: Độc Long—See Poisonous 

dragons. 

Wicked eyes: Mắt dữ. 

'Wicked face: Mặt dữ. 

Wicked mỉnd: Ác tâm. 

Wicked people: Ác Nhân—Kẻ ác—According 

to the Buddhism, the wicked people are those— 

Theo Phật giáo, kẻ ác là kẻ: 

1) Who commit unbelievable crimes: Kẻ phạm 
phải những tội lỗi ghê sợ. 

2) Whose minds are filled with —Những kẻ mà 
tâm trí dẫy đây: 

a. Greed: Tham. 

b. Hatred: Sân. 

c. lgnorance: SI. 

3) Those who—Những kẻ phạm phải: 

a. Lie: Vọng ngữ. 

Gossip: Nhàn đàm hý luận. 

c. _ Harsh speech: Nói lời độc ác. 

._ Double-tongued: Nói lưỡi hai chiều. 

4) Those who abuse others” good heart: Những 
kẻ lợi dụng lòng tốt của kẻ khác. 

53 Those who cheat others for ther own 
benefits: Những kẻ vì lợi lạc riêng tư mà 
lường gạt kẻ khác. 

6) Those who kill: Những kẻ sát sanh. 


after 


7) Those who steal: Những kẻ trộm cắp. 

8) Those who act lasciviously: Những kẻ tà 
dâm. 

Wicked plot: Độc kế. 

Wicked (evil) scheme: Quỷ kế. 

Wicked tongue: Virulent tongue—Miệng lưỡi 

độc ác. 

Wicked words: Những lời ác độc. 

Wicked woman: Ác phụ—Độc phụ. 

Wide (a): Vaipulya (skt): Broad—Extensive— 

Rộng lớn. 

Wide-awake: Tỉnh táo. 

Wide knowledge: Kiến thức rộng. 

Wide and spacious: Rộng lớn (quảng bác). 

Wide and spacious body: Quảng Bác Thân— 

The one body fills space, Vairocana—Một thân 

của Đức Phật Tỳ Lô Giá Na bao trùm khắp cả hư 

không. 

Wide and spacious body of Tathatata: 

Quảng Bác Thân Như Lai—Đức Phật Tỳ Lô Giá 

Na——Vairocana Buddha. 

Wide ugly-eyed (diversely eyed) Maharaja: 

Virupaksa (skt—Quảng Mục Thiên—The wide 

ugly-eyed (diversely eyed) Maharaja, with three 

eyes, one who has deformed eyes. Name of one 

of the four Maharajas, he who guards the west— 

Quảng Mục Thiên Vương—Tiếng Phạn là Tỳ Lưu 

Bát Xoa, vị thiên vương có ba mắt xấu xa. Tên 

của một trong bốn vị Thiên Vương, vị nây là vị 

trời thủ hộ phương tây (Ngài trụ về phương tây 

của núi Tu Di, và dùng tịnh nhãn để quan sát 

chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề). 

Widen: Mở rộng. 

Widen world Buddhist activities: Mở rộng 

các hoạt động Phật giáo thế giới. 

Widow (n): Góa phụ. 

Wieldines of  consciousness:  Cita- 

kammamnata (p)—Tâm Thích Ứng—See Fifty- 

two mental states. 

Wieldiness of menfal body: Kayakammannata 

(p)—Tâm Sở Thích Ứng—See FEifty-two mental 

stafes. 

Wife: Người vợ —According to the Anguttara 

Ñikaya Sutra, the Buddha commented: “There are 

seven kinds of wives.”—Theo Kinh Tăng Nhứt A 


5506 


Hàm, Đức Phật dạy: “Có bảy loại phu nhân,” hay 
bảy loại vợ—See Seven types of wives. 

Wife of Golden Light Drum: Kim Quang Minh 
Nữ—Phu nhân của Kim Quang Đồng Tử—See 
Golden Light Drum. 

Wikshepa (sk0: Scatteredness—Bất Định (Tán 
loạn) hay làm cho tâm rối loạn—See Fifty-one 
Dharmas Interactive with the Mind. 

Wild (a): Hoang vu. 

Wild faney: Ảo tưởng—Fantasy. 

Wild Goose Temple: Ưng Tháp —Name of a 
famous monastery in China—Dã Ngan Tự, tên 
một tự viện nổi tiếng ở Trung Hoa. 

Wild ørasses: Cỏ dại. 

Wild faney: Utopia—Fantasy—Ảo tưởng. 
Wild-Fox Meditation: Dã Hồ Thiển—Wild-fox 
meditaftors, 1.e. non-Buddhist ascetics, heterodoxy 
in general—Thiển gia coi thiển ngoại đạo là “Dã 
Hồ Thiển” (theo Tứ Gia Huyễn Lục, có một cụ 
già đến nghe Bách Trượng Đại Trí thuyết pháp. 
Cụ già nói: xưa tôi là Tăng trụ trì ở núi nây, có 
người đến hỏi, là một nhà đại tu hành nhân gian 
thì có còn rơi vào vòng nhân quả nữa không? Tôi 
nói: Không rơi vào vòng nhân quả nữa. Thế là tôi 
phải đọa làm thân dã hồ. Xin Hòa Thượng cho 
một lời chuyển ngữ. Bách Trượng nói: Cụ cứ hỏi 
tiếp đi. Cụ già lại hỏi thêm. Cuối cùng sư nói: Cụ 
già đã hiểu được lẽ nhân quả rồi đấy. Cụ già chợt 
tỉnh ngộ nói: nay thoát kiếp dã hồ. Xin nhờ đại sư 
chiều lại ghé qua sau núi cho hỏa táng theo lệ 
vong Tăng. Chiểu lại Bách Trượng đi vòng sau 
núi, quả nhiên thấy trong hang có một xác dã hồ, 
ngài bèn cho mang về chùa hỏa táng theo lệ vong 
Tăng cho nó thoát kiếp)—See Pai Chang Huai 
Hai. 

Wild-Fox Zen: Dã Hồ Thiền -Thiển Hý 
Luận—See Wild-Fox Meditation, and Pai Chang 
Huai Hai. 

Wild Goose Temple: Ưng Tháp —Name of a 
famous monastery in China—Dã Ngan Tự, tên 
một tự viện nổi tiếng ở Trung Hoa. 

Wild, uncontrollable man: Người phóng túng, 
hoang dại, không chịu ép mình vào khuông khổ, 
cũng giống như ngựa hoang không cương vậy— 
Similar to an unharnessed wild horse. 

Wield (v): Mang đến. 


Wife of Prasenajit: Mạt Lợi Phu Nhân—The 

wIlfe€ of Prasenajit, king of Kosala, so called 

because she wove or wore jasmine chaplets, or 

came from a jasmine garden—Phu nhân của vua 

Ba Tư Nặc nước Xá Vệ, được gọi như vậy là vì bà 

hay dệt, hay mang hoa lài, hoặc bà đến từ vườn 

lài. 

Wilder someone: Lầm cho ai lạc lối. 

'Wilderness (n): Hoang địa. 

Wilderness of illusion (n): The mortal life—Áo 

đã (cuộc sống sanh tử). 

Wilderness of mortal lifc: Sinh tử dã. 

Will (n): Ý chí. 

I1) Chí lực: See Sixteen great powers obtainable 
by a bodhisattva. 

2) Cetana (skt): Tư—See Seventy-five dharmas 
of the Abhidharma Kosa. 

3) Determination: Di chúc Nguyện vọng— 
Tâm chí— Thiện chí—Ý nguyện—Ý muốn— 
Ý chí —Ý hướng. 

4) Free will: Ý chí—Desire. 

5) IIl-will: Sân hận. 

Will-body: Ý Sinh Thân—See Manomayakaya. 

Will and courage: Tâm can. 

WiH of immediate affainment: 

immediate attainment—Đốn chỉ. 


Aim of 


Will do an injury to someone who is dear 
and pleasant to me: Người ấy sẽ làm hại người 
tôi thương mến—§ee Nine causes of malice. 

Will do an injury to someone who is hateful 
and unpleasant to me: Người ấy sẽ làm hại 
người tôi không thương mến—See Nine causes of 
malice. 

Will do me an injury: Người ấy sẽ làm hại 
tôi—He will do me an inJury—See Nine causes of 
malice. 

Will to live: Jivitakama (skt——Ham sống. 

Wil to make the endeavor: Tấn lực—The 
power of zeal or the force of active vigor which 
leads to overcoming all obstacles—Sức mạnh của 
nghị lực giúp chúng ta vượt thắng mọi trở lực — 
See Flve powers. 

WiI of the mỉnd: 
Resolve—Vow——Tâm nguyện. 
WiII power: Sức mạnh của ý chí. 


Desire—lntention—— 


5507 


Willful: Có chủ tâm——Intentional——Deliberate. 
Willful action: Hành động có chủ tâm. 
Williams, Paul Martin (1950 - ): British 
buddhologist, best 
Madhyamaka. He 
Philosophy Degree from Oxford Dniversity In 
Madhyamaka Philosophy In 1978 and has spent 
most of his academic career at University Of 
Bristol, where he 1s a professor and co-director of 
the Centre for Buddhist Studies in the Department 
of Theology and Religilous Studiles. He has 
published a number of ¡nfluential books and 
articles, Including Mahayana Buddhism: The 
Doctrinal Foundations (1989) —-Nhà Phật học 
người Anh, nổi tiếng trong tác phẩm “Trung 
Quán.” Ông nhận bằng Tiến Sĩ về Triết Học 
Trung Quán tại trường Đại Học Oxford vào năm 
1978, và hầu hết thời gian ông đã làm giảng sư và 
đồng Giám Đốc cho Trung Tâm Nghiên Cứu Phật 
giáo tại trường Đại Học Bristol. Ông đã xuất bản 
nhiều sách vở và bài viết, gồm Phật Giáo Đại 
Thừa: Căn Bản Giáo Thuyết (1989). 
Willow-branch: Dương Chi—Willow twigs used 
as dantakastha, 1.e. cleansing the teeth by chewing 
or rubbing—Nhành dương liễu, ngày xưa được 
dùng để làm sạch răng bằng cách nhai hay chà 
xát. 

Willow-leaves: Dương Diệp —Willow-leaves, 
e.g. yellow willow leaves given to a child as 
golden leaves to stop 1fs crying, a parallel to the 
Buddha”s opportune methods of teaching—Lá cây 
dương liễu. Nếu trẻ khóc thì lấy lá vàng của cây 
dương mà dỗ, ví với các pháp môn phương tiện 
của Phật (chiếc lá dương không phải là vàng thật, 
cũng như pháp môn phương tiện của Phật chỉ là 
phương tiện đưa chúng sanh đến cứu cánh chứ 
không phải là cứu cánh). 

Wilt (v): Khô héo. 

Win: Obtain the victory—Đắc thắng. 

Win (v) convert: Quy nạp tín đồ. 

Win divine vision: Gain the Heavenly Eye— 
Đắc Thiên nhãn. 

Win (gain) the Dharma vision: Đắc Pháp 
nhãn. 

Win fame: Lập danh. 


known for his work on 


received a Doctorate of 





Win the four bases of sympathy: Đắc Tứ 
Nhiếp Pháp—See Four elements of popularity. 
Win people”s heart: Đắc nhân tâm. 

Win people?s support: Được sự ủng hộ của dân 

chúng. 

Win a psychie power: Đắc phép thần thông. 

Wind: Attha-vayubheda or Vayo-dhatu (p)— 

Gió—Phong. 

l1) One of the four great elements—Một trong tứ 
đại—See Four great elemenfs. 

2) According to the Sangii Sutta In the Long 
Discourses of the Buddha, there are eight 
winds or ¡influences (or worldly conditions) 
which fan the passions and prevent cultivafors 
(pratitioners) from advancing along the ripht 
path to enlightenment. They are also called 
the Eight Worldly States. They are so called 
because they continually succeed each other 
as long as the world persists; the approval that 
has the gain, etc., and the resentment that has 
the loss, etc. They are so called “Eight 
Winds” because they prevent people from 
advancng along the riph( path to 
enliphtenment and liberaton—Theo Kinh 
Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có tám 
ngọn gió khuấy lên dục vọng, làm cẩn trở 
hành giả trên bước đường tu tập giác ngộ. 
Chúng còn được gọi là Bát Pháp Thế Gian vì 
chúng cứ theo nhau tiếp diễn khi thế giới còn 
tổn tại. Sự vừa ý khi vinh, khi được và sự 
phẫn uất khi nhục thua. Sở dĩ gọi là “Bát 
Phong” vì chúng là tám ngọn gió làm ngăn 
trở sự phát triển của hành giả trên bước 
đường giác ngộ và giải thoát—See Eipht 
winds. 

3) Wind is one of the nine elements or nine 
substances: Gió là một trong cửu đại—See 
NÑine elements or nine substances (A). 

Wind of Buddha-truth: Đạo Phong—The wind 

of Buddha-truth, as a transforming power; also as 

a prognosis of fufture events—Đạo phong hay lực 

chuyển hóa trong đạo Phật, cũng là sự ức đoán về 

những gì sẽ xấy ra trong tương lai. 

Wind-calamity: Phong Tai—The calamity of 

destruction by wind at the end of the third period 

of destruction of a world—Một trong ba tai nạn 
lớn vào cuối thời kỳ thứ ba của hoại kiếp. 


5508 


Wind-eolor: Phong Sắc —Wind colour, ¡.e. non- 
existent, like a rabbits horns, tortoise-hair, or 
scent of salt—Lấy màu của gió để ví với những 
việc không thể xãy ra được, vì làm gì có màu sắc 
của gió, cũng giống như sừng thỏ lông rùa, hay 
mùi thơm của muối vậy. 

Wind-deva: Phong Thiên—The wind deva, one 
of the four Vajra-rulerse—Phong Thiên là một 
trong tứ chấp Kim Cương. **S$ee Four Vajra- 
rulers of the four elements. 

Wind and dust: Phong trần—Hardship of life. 
Wind of evil karma: Nghiệp Phong—See 
Karma wind. 

Wind furnace: Half-moon in shape—Phong Lô, 
lò gió hình bán nguyệt —See Four furnaces. 
Wind from heaven: Vayu (skt)—Northwest 
with the Vayu or wind heaven—Tây Bắc với Trời 
Phọc Dũ và Phong Thiên—See Eight heavens and 
devas at the eight poinfs of the compass. 

Wind in the kalpa of destruction: Kiếp phong 
(gió trong hoại kiếp). 

Wind knife: Phong đao (gió và đao)—The 
approach of death and its agonies—Lúc sắp chết 
và những nỗi đau đớn khổ sở. Cây đao gió, hay 
gió như đao cắt, ý nói cuộc sống của con người là 
sự tiến gần đến cái chết và những khổ đau như 
đao cắt trong thân làm tan hoại thân nầy (một 
ngày ta sống là một ngày ta chết, là một ngày ta 
đi gần đến nhà mô; để rồi lúc mệnh chung, gió 
trong cơ thể dao động mạnh như dao cắt, phân 
giải thân thể, nỗi khổ này nào khác chi đao cắt). 
Wind of liberation: Giải Thoát Phong—That 
blows away the fires of worldly suffering—GIó 
giải thoát khỏi lửa khổ đau trần thế. 

Wind of religious power: Wind of virtue—Đức 
phong. 

Wind-samadhi: Phong Tam Muội—A_ samadhi 
in which the whole body is conceived of as 
scaffered. Ananda used to enter such samadhi— 
Còn gọi là Phong Phấn Tấn Tam Muội, chỉ thiển 
định nổi lên gió lớn làm phân hóa sắc thân ra tứ 
phương. Ngài A Nan thường nhập vào “phong tam 
muội” nầy. 
Wind-storms:  Violent 
bão—See Seven calamities (A). 


sdorms—Nạn giông 


Wind of sword: The wind that cuts all living to 

pleces, at the approach of a world kalpa's end, 

also described as the disintegrating force at 
death—Đao phong. 

Wind of virtue: Đức phong—The wind of 

relipgIous power—Gió công đức hay sức mạnh tôn 

giáo. 

Wind (Air) wheel: Phong Luân—See Four 

wheels (A). 

Wine (n): Rượu nho. 

Wing: Cánh—A pair of wings—Một cặp cánh 

See Pair of wIings. 

Wink: Một cái chớp mắt—A wink (closing and 

opening the eyelids quickly}—See Four short 

đivisions of time. 

Winner makes enemies: Kẻ thắng thì sanh thù 

oán—See Six dangers when one atftaches to 

gambling. 

Winter: Hima (skt)—Mùa Đông. 

Winter retreat: Đông An Cư (An cư mùa 

Đông)—The winter retreat, from 16” of the 10° 

month to 15 of the IŸ month—Cũng giống như 

mùa Hạ An Cư, nhưng mùa Đông An Cư bắt đầu 
từ 16 tháng 10 đến 15 tháng giêng. 

Winter Solstice: Đông Chí —See Four monastic 

annual periods, and Eight royal days. 

Wisdom (n): Panna (p)—-Huệ lực Tuệ lực— 

Prajna (skÐ——Buddhicarta (p)— 

temperamen—Mind  resides In 

wisdom—Bẩm tánh thiên về tri thức—Tuệ tâm 
trụ—See Four powers (A), Six Paramitas, Ten 
dwelling minds, Ten grades of Bodhisattva”s faith, 

Ten Paramitas, Sixteen great powers obtainable 

by a Bodhisattva, and Twenty two roofs. 

(Œ) The meanings of Wisdom—Nghĩa của Trí 
Tuệ: 

l) Prajna 1s offen Interchanged with wisdom. 
Wisdom means knowledge, the science of the 
phenomenal, while prajna more generally to 
prnciples or morals: Trí và tuệ thường có 
chung nghĩa; tuy nhiên thông đạt sự tướng 
hữu vi thì gọi là “trí.” Thông đạt không lý vô 
vi thì gọi là “tuệ.” 

2) Wisdom 1s described as the understanding of 
the Four Noble Truths, the understanding of 
interdependent origination, and the like. The 
attainment of wisdom 1s the abilty of 


Amoha or 
Intellectual 


3) 


5509 


transformation of these doctrinal iems from 
mere objecfs of intellectual knowledge Into 
real, personal experlence. In other words, 
according to Buddhism, wisdom 1s the ability 
to change our knowledge of the four Noble 
Truths and the like from mere sutra learning 
1nto actual, living truth. To attain wisdom, we 
first culivate good conduct, then 
cultivate mental development. It should be 
noted that reading and understanding the 
meaning of a sutra doesn't mean affaining 


Imust 


wisdom. Wisdom means reading, 
understanding, and transforming doctrinal 
Iems from sutras Int© real, personal 


experience. Wisdom gives us the ability of 
“seeing the truth” or “seeing things as they 
really are” because the attainment of wisdom 
1S not an intellectual or academic exercise, 1f 
1s understanding or seeing these truths 
directly—Trí Tuệ được mô tả là sự hiểu biết 
về Tứ Diệu Đế, sự hiểu biết về lý nhân 
duyên, và những điều tương tự như vậy. Sự 
đắc thành trí huệ là sự đắc thành khả năng 
biến đổi học thuyết từ những đối tượng của trí 
tuệ thành kinh nghiệm thực tế cho cá nhân 
mình. Nói cách khác, trí tuệ theo Phật giáo là 
khả năng biến đổi những kiến thức về Tứ 
Diệu Đế và những điều tương tự học trong 
kinh điển thành chân lý hiện thực và sinh 
động. Muốn đạt được trí tuệ, trước nhất chúng 
ta phải trau dổi giới hạnh và phát triển sự 
định tỉnh nơi tinh thần. Nên nhớ rằng, đọc và 
hiểu kinh điển không phải là đạt được trì tuệ. 
Trí tuệ là đọc, hiểu và biến được những gì 
mình đã đọc hiểu thành kinh nghiệm hiện 
thực của cá nhân. Trí tuệ cho chúng ta khả 
năng “thấy được chân lý” hay “thấy sự thể 
đúng như sự thể” vì đạt được trí tuệ không 
phải là một bài tập về trí tuệ hay học thuật, 
mà là sự thấy biết chân lý một cách trực tiếp. 
In Buddhism, wisdom 1s the highest virtue of 
all. It 1s usual to translate the Sanskrit term 
“Prajna” (pali-Panna) by “wisdom,” and that 
1S not positively Inaccurate. When we are 
dealing with the Buddhist tradition, however, 
we must always bear In mind that there 
Wisdom 1s taken in a special sense that 1s 
truly unique ĩn the history of human thought. 


4) 


5) 


6) 


“Wisdom” is understood by Buddhists as the 
methodical contemplation of “Dharmas.” This 
1s clearly shown by Buddhaghosa's formal 
the 
“Wisdom has the characteristic of penetrating 


and academic definitilon of term: 
into dharmas as they are themselves. It has 
the functon of destroying the darkness of 
delusion which covers the own-being of 
dharmas. It has the mmanifestation of not 
being deluded. Because of the statement: “He 
who 1s concentrated knows, sees what really 
1S,” concenfratlon 1s is direct and proximate 
cause.”—Trong Phật giáo, Trí Tuệ là đức tính 
cao cả nhất. Người ta thường dịch từ ngữ Bắc 
Phạn “Prajna” (pali-Panna) là trí tuệ, và cách 
dịch đó không được chính xác. Tuy nhiên, khi 
chúng ta bàn về truyền thống Phật giáo, 
chúng ta phải luôn nhớ rằng Trí Tuệ ở đây 
được dùng theo một ý nghĩa đặc biệt, thật đặc 
biệt trong lịch sử tư tưởng của nhân loại. Trí 
Tuệ được các Phật tử hiểu như là sự “quán 
tưởng các pháp một cách có phương pháp.” 
Điều này được chỉ bày rõ ràng theo định 
nghĩa của Ngài Phật Âm: “Trí Tuệ có đặc 
tính thâm nhập vào bản chất của vạn pháp. 
Nhiệm vụ của nó là phá tan bóng tối của ảo 
tưởng che mất tự tính của vạn pháp. Biểu 
hiện của trí tuệ là không bị mê mờ. Bởi vì 
“người nào nhập định biết và thấy rõ thực 
tướng, thiển định chính là nguyên nhân trực 
tiếp và gần nhất của trí tuệ.” 

Trí tuệ—One of the three good roots—See 
Three kinds of good roots. 

Trí huệ là khí giới của Bồ Tát—Wisdom is a 
weapon of enlightening beinss, dissolving all 


Ipnorance and afflictions. Enlightening 
Beings who abide by these can annihilate the 
afflicions, bondage, and compulsion 


accumulated by all sentient beings in the long 
night of ignorance—Vì tiêu diệt tất cả vô 
minh phiền não. Chư Bồ Tát an trụ nơi pháp 
nầy thời có thể diệt trừ những phiền não, kiết 
sử đã chứa nhóm từ lâu của tất cả chúng 
sanh—See weapons of  Great 
Enliphtening Beings. 

Tu huệ—W¡sdom, one of the ten kinds of 
cultivaton of Great Enlightening Beings— 


Ten 


7) 


qI) 


,, 


2) 


53510 


See Ten kinds of culuivaton of Great 
Enlightening Beings. 

Prajnendriya (sk)—Huệ căn—See Twenty 
fWO TOOfS. 

Main characteristics of Wisdom—Những đặc 
điểm chính của Trí tuệ: 

Wisdom understanding that emptiness of 
1nherent exIstence 1s the ultimate nature of all 
phenomena—Trí tuệ biết được rằng tánh 
không là bản chất tối hậu của tất cả các 
pháp: This specIfic type of wisdom 1s the sole 
means fo eliminate our ignorance and other 
disturbing states. It is also the most powerful 
tool for purIfying negative karmic imprints. In 
addition, 1t enables us to benefit others 
effectively, for we can then teach them how 
to gain this wisdom themselves. This 1s also 
the first key to liberation and enlightenment. 
In order to be able to obtain this type of 
wisdom, we must invest all our efforts In 
culivating Buddhist laws and practicing 
Buddhist meditaton—Loại trí tuệ đặc biệt 
này là phương tiện duy nhất dùng để loại trừ 
vô minh và những trạng thái tâm nhiễu loạn 
của chúng ta. Trí tuệ này cũng là một khí cụ 
mạnh mẽ nhất dùng để hóa giải những dấu 
ấn nghiệp thức u ám. Hơn nữa, trí tuệ này 
khiến cho chúng ta có khả năng làm lợi lạc 
người khác một cách hiệu quả, vì nhờ nó mà 
chúng ta có thể chỉ dạy người khác phương 
pháp để tự họ cũng đạt được loại trí tuệ này. 
Loại trí tuệ thứ nhất là chìa khóa để dẫn đến 
giải thoát và giác ngộ. Để có thể đạt được 
loại trí tuệ này, chúng ta phải đầu tư mọi nỗ 
lực vào tu tập giáo lý nhà Phật và thực hành 
thiền định. 

Conventonal ¡ntelligence knowing, logic, 
science, arts, and so forth—Trí tuệ biết được 
ngôn ngữ, lý luận, khoa học, nghệ thuật, vân 
vân: This type of wisdom is from bíth; 
however, the person who possesses this type 
of wisdom 1s believed that in previous lives, 
he or she had already cultivated or practiced 
so many good deeds—Loại trí tuệ này là loại 
bẩm sanh; tuy nhiên, người ta tin rằng người 
có loại trí tuệ này là người mà trong nhiều 
kiếp trước đã tu tập và thực hành nhiều hạnh 
lành rồi. 


3) 


4) 


Wisdom knowing how to benefit others: Trí 
tuệ biết cách làm cho người khác được lợi 
lạc. **See Bodhi-mind. 

In Buddhism, wisdom 1s of the highest 
Importance; for purification comes through 
wisdom, through understandinsg. But the 
Buddha never praised mere ïntellect. 
According to him, knowledge should go hand 
in hand with puriy of heart, with moral 
excellence (v1jJa-caranasampanna—p). 
Wisdom gained by understanding 
development of the qualiies of mind and 
heart 1S pAr excellence 
(bhavanamaya panna—p). Ï( Is saving 
knowledge, and not mere speculation, logIc or 
Speclous reasoninsg. Thus, it Is clear that 
Buddhism 1s neither mere love of, nor 


and 


wisdom 


inducng the search affter wisdom, nor 
devotion, though they have their significance 
and bearing on mankind, but an 


encourasement of a practical application of 
the teaching that leads the follower to 
dispassion,  enliphtenment 
deliverance—Trong đạo Phật, trí tuệ là quan 
trọng tối thượng, vì sự thanh tịnh có được là 
nhờ trí tuệ, do trí tuệ. Nhưng Đức Phật không 
bao giờ tán thán tri thức suông. Theo Ngài, trí 
phải luôn đi đôi với thanh tịnh nơi tâm, với sự 
hoàn hảo về giới: Minh Hạnh Túc. Trí tuệ đạt 
được do sự hiểu biết và phát triển các phẩm 
chất của tâm là trí, là trí tuệ siêu việt, hay trí 
tuệ do tu tập mà thành. Đó là trí tuệ giải 
thoát chứ không phải là sự lý luận hay suy 
luận suông. Như vậy Đạo Phật không chỉ là 
yêu mến trí tuệ, không xúi dục đi tìm trí tuệ, 
không có sự sùng bái trí tuệ, mặc dù những 
điều này có ý nghĩa của nó và liên quan đến 
sự sống còn của nhân loại, mà đạo Phật chỉ 
khích lệ việc áp dụng thực tiễn những lời dạy 
của Đức Phật nhằm dẫn người theo đi đến sự 
xã ly, giác ngộ, và giải thoát cuối cùng. 


and final 


(IDOther powers of Wisdom—Những khả năng 


]) 


2) 


khác của Trí Tuệ: 

Wisdom, discernent or understanding: Tác 
dụng phân biệt sự lý—The power to discern 
things and therr underlying principles. 

The power to decide the doubtful: Quyết 
đoán nghi ngờ. 


35511 


3) Righ( Understanding and Right Thought 


constitute wisdom: Tuệ là sự cấu tạo của 
Chánh Kiến và Chánh Tư Duy. 


(V)Realization and i1ts  Insipht—Fundamental 


wisdom which 1s inherent in every man and 
which can manifest itself only after the veil of 
Ipnorance, which screens 1t, has been 
transformed by means of self-cultivatlon as 
taupht by the Buddha. According to the 
Buddha, wisdom 1s extremely Important for 1 
can be commensurate with enliphtenment 
1tself. It is wisdom that finally opens the door 
to freedom, and wisdom that removes 
Ipnorance, the fundamental cause of 
suffering. It 1s said that while one may sever 
the branches of a tree and even cut down 1fs 
trunk, but 1f the root is not removed, the tree 
will grow again. Similarily, although one may 
remove atfachment by means of renunciation, 
and aversion by means of love and 
compassion, as long as Ignorance is not 
removed by means of wisdom, attachment 
and aversion will sooner or later arise again. 
As for the Buddha, Iimmediatecly after 
wIfnessing the unhappy 1ncident 1nvolving the 
worm and the brrd at the plowing ceremony, 
the prince sat under a nearby rose-apple tree 
and began to contemplate. This Is a very 
early experilence of mediatlon of the 
Buddha. Later, when he renounced the world 
and went forth to seek the ultimate truth, one 
of the first disciplines he developed was that 
of meditation. Thus, the Buddha himself 
always sfressed that meditation 1s the only 
way to help us to achieve wIsdom——Trí tuệ cơ 
bản vốn có nơi mỗi người chúng ta có thể lộ 
khi nào bức màn vô minh bị vẹt bỏ qua tu tập. 
Theo Đức Phật, trí tuệ là một phẩm hạnh cực 
kỳ quan trọng vì nó tương đương với chính sự 
giác ngộ. Chính trí tuệ mở cửa cho sự tự do, 
và trí tuệ xóa bỏ vô minh, nguyên nhân căn 
bản của khổ đau phiền não. Người ta nói rằng 
chặt hết cành cây hay thậm chí chặt cả thân 
cây, nhưng không nhổ tận gốc rễ của nó, thì 
cây ấy vẫn mọc lại. Tương tự, dù ta có thể 
loại bỏ luyến chấp vằng cách từ bỏ trần tục 
và sân hận với tâm từ bị, nhưng chừng nào 
mà vô minh chưa bị trí tuệ loại bỏ, thì luyến 


chấp và sân hận vẫn có thể nảy sinh trở lại 
như thường. Về phần Đức Phật, ngay hôm 
Ngài chứng kiến cảnh bất hạnh xãy ra cho 
con trùng và con chim trong buổi lễ hạ điển, 
Ngài bèn ngồi quán tưởng dưới gốc cây hồng 
táo gần đó. Đây là kinh nghiệm thiển định 
sớm nhất của Đức Phật. Về sau này, khi Ngài 
đã từ bỏ thế tục để đi tìm chân lý tối thượng, 
một trong những giới luật đầu tiên mà Ngài 
phát triển cũng là thiển định. Như vậy chúng 
ta thấy Đức Phật đã tự mình nhấn mạnh rằng 
trí tuệ chỉ có thể đạt được qua thiển định mà 
thô—See Prajna, Wisdom, and Three kinds 
of wisdom. 


(V) Wisdom and the three studies in Buddhism— 


Trí tuệ và tam học trong Phật giáo: The 
resulting wisdom, or training in wIsdom. Even 
though wisdom Involves cause and effect. 
Those who cultivated and planted good roots 
in the past lives would have a better 
wisdom. However, In this very life, If you 
want to get rid of greed, anger, and 
1pnorance, you have no choice but cultivating 
discipline and samadhi so that you can obtain 
wisdom paramita. With wisdom paramifa, you 
can destroy these thieves and terminate all 
afflictions. Wisdom 1s one of the three studies 
in Buddhism. The other two are precepts and 
meditatlon. According to Bhikkhu Piyadassi 
Mahathera in The Specrum of Buddhism, 
hiph concenfraion 1s the means to the 
acquisiion of wisdom or Insiph(. Wisdom 
consists of riph(t understanding and right 
thoupht, the first two factors of the path. This 
1s called the training in wisdom or panna- 
sikkha. Wisdom helps us get rid of the 
clouded view of things, and to see lIfe as 1t 
really 1s, that Is to see le and things 
pertaining to life as arising and passinge—Tu 
tập trí tuệ là kết quả của giới và định. Dù trí 
huệ quan hệ tới nhân quả. Những ai đã từng 
tu tập và vun trồng thiện căn trong những đời 
quá khứ sẽ có được trí tuệ tốt hơn. Tuy nhiên, 
ngay trong kiếp này, nếu bạn muốn đọan trừ 
tam độc tham lam, sân hận và sĩ mê, bạn 
không có con đường nào khác hơn là phải tu 
giới và định hầu đạt được trí tuệ ba la mật. 
Với trí huệ ba la mật, bạn có thể tiêu diệt 


53512 


những tên trộm nầy và chấm dứt khổ đau 
phiền não. Trí tuệ là một trong ba pháp tu 
học quan trọng trong Phật giáo. Hai pháp kia 
là Giới và định. Theo Tỳ Kheo Piyadassi 
Mahathera trong Phật Giáo Nhìn Toàn Diện 
thì tâm định ở mức độ cao là phương tiện để 
thành đạt trí tuệ hay tuệ minh sát. Tuệ bao 
gồm chánh kiến và chánh tư duy, tức là hai 
chi đầu trong Bát Chánh Đạo. Trí tuệ giúp 
chúng ta phá tan lớp mây mờ si mê bao phủ 
sự vật và thực chứng thực tướng của vạn 
pháp, thấy đời sống đúng như thật sự, nghĩa 
là thấy rõ sự sanh diệt của vạn hữu—See 
Precepts and Meditation. 

(VIDCategories of Wisdom——Phân loại Trí tuệ: 

(A) Two kinds of prajna or wIsdom——Hai loại bát 

nhã hay trí huệ—See Two kinds of prajna or 

wisdom, Two kinds of wisdom, Two kinds of 

Tathagata-wisdom, and Two kinds spiritual 

provender. 

One of the three modes of practice—Một 

trong tam học: See Three studies. 

Three modes of atfaining moral wisdom: 

According to the Theravadan Buddhism, there 

are three modes of atfaining moral wIsdom—— 

Theo truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy, 

có ba cách đạt được trí huệ—See Three 

modes 0Ý attaining moral wisdom. 

(D) There are three kinds of wisdom: See Three 
kinds of wisdom. 

(E) One of the three kinds of good root—Một 
trong ba loại thiện căn—See Three kinds of 
Øood rootfs. 

(F) Four kinds of wisdom——Bốn loại trí huệ—See 
Four kinds of wisdom. 

(G) Duy thức—There are five kinds of wisdom or 
insight or Idealistic representatlon 1n the 
sufras and sastras (the first four are obJectIve 
and the fifth 1s subJective}—Có năm loại Duy 
Thức—See Five kinds of wisdom or Insight or 
1dealistic. 

(H) Theo trường phái Chân ngôn, có năm loại 

trí —According to the Shingon Sect, there are 

five kinds of wisdom—See Five kinds of 
1nsight and FEive kinds of knowledge. 

There are six kinds of wisdom—Có sáu loại 

trí huệ—See S1x kinds of wisdom. 


(B 


` 


(C 


~< 


q) 


Œ) See Seven sacred graces and Seven 
Treasures of Enliphtened Beings. 
Wisdom of the absolute: Như Như Trí Như 
như cảnh —The law of the absolute. 
Wisdom of absolute truth: Knowledge of 
absolute truth—Chân trí. 
Wisdom that accomplishes what is done: 
Perfecting wisdom of Amoghasiddhi—Thành Sở 
Tác Trí (của Phật Bất Không hay Vi Diệu Thanh 
hay Phật Thích Ca Mâu Ni —See FEour 
knowledges (©) and (D). 
Wisdom acquired from culfivation or 
contemplation: Quán chiếu Bát nhã—The 
second part of the Prajnaparamita—Phần thứ nhì 
của Bát Nhã Ba La Mật hay trí tuệ đạt được qua 
tu tập—See Two kinds of wIsdom (B). 
Wisdom acquired from meditation: Quán 
chiếu Bát nhã_—See Two kinds of prajna or 
wisdom. 
Wisdom of all things: External world prajna— 
Prajna 1s subJective, all things are 1fs obJecfIVe— 
Cảnh giới bát nhã. 
Wisdom of apprehension of the meaning: 
Tuệ Nghĩa—The apprehension of the meaning of 
reality through wisdom——Hiểu biết thực nghĩa của 
chân lý bằng trí tuệ. 
Wisdom of the Arhat: Lậu tận trí —All passions 
and afflictions ended—Trí huệ của bậc A La Hán 
(đã dứt bỏ hết phiền não)—See Six miraculous or 
transcendental powers. 
Wisdom arising from meditation: Định huệ— 
See Seven riches. 
Wisdom associated with Buddha-fruition: 
Tịch Chiếu Huệ—Tịch Chiếu Huệ hay trí huệ ở 
ngôi vị Phật chiếu khắp chúng sanh (từ cái thể 
của trung đạo mà khởi lên cái dụng của trung 
đạo)—The wisdom (associated with Buddha- 
fruition) of making nirvana illuminate all belngs— 
See S1x kinds of wisdom. 
Wisdom assurance: Trí chứng—The wisdom 
which realizes nirvana—Dùng thực trí mà chứng 
đắc niết bàn. 
Wisdom atfained through 
Knowledge wisdom through 
culivation—Trí—See Eight essential things. 


culfivation: 


Or atfained 


53513 


Wisdom atfained from invesfigafing and 
thinking about the Buddha-truth: Quả duy 
thức—The wisdom attained from Investigating 
and thinking about philosophy of the sutras and 
Abhidharmas; this includes the first four kinds of 
“only-conscIousness.”——Trí tuệ đạt được do tư duy 
và quán sát cái lý của duy thức (tầm và tứ), bao 
gồm bốn thức đầu trong bát thức. **See Five 
kinds of wisdom or insight or idealistic. 

Wisdom attained through the void beyond 
thought: Bất tư nghì không trí. 

Wisdom atfained without a teacher: Self- 
attaned enlightenment—Vô Sư Trí —Wisdom 
attained through self-attained enlightenment or 
Buddha°s wisdom—Giác ngộ tự đạt, không thầy 
chỉ dạy. Đây là trí huệ Phật. 

Wisdom based on learning: Sutamaya panna 
(p)—Văn sanh tuệ—Seec Three 
(XXXVII (B). 

Wisdom based on mental development: 
Bhavanamaya panna (p)—Tu sanh tuệ—See 
Three dharmas (XXXYVII) (Bì). 

Wisdom based on thought: Cintamaya panna 
(p)—Tư sanh tuệ—See Three dharmas (XXXYVII) 
Œ@). 

Wisdom-beings: Chúng sanh có trí tuệ. 
Wisdom being the basis of spiritual 
character: Wisdom-life—Wisdom as life—Tuệ 
mệnh minh. 

Wisdom beyond the ordinary 
understanding: Acintyajnana (sk)——Bất Khả Tư 
Nghì Trí The knowledge that ¡1s beyond the 
ordinary understanding—Cái biết hay cái trí vượt 
ngoài sự hiểu biết bình thường hay là cảnh giới trí 
tuệ bất tư nghì của chư Như Lai (bất tư nghì chư 
Như Lai trí tuệ cảnh giới). 

Wisdom that all is bhufatathata and a unity: 
Nhất Tướng Trí. 

Wisdom body: Prajnakaya (skQ—Thân Trí— 
Tuệ Thân—Wisdom-body, the Tathagata, one of 
the ten bodies of a Thus Come One. This 1s also 
one of the five divisions of the Dharmakaya, 
which 1s the embodiment of inherent wisdom——Trí 
tuệ viên minh được coi như là pháp thân của Phật, 
đây là một trong mười thân Phật. Đây cũng là một 
trong ngũ phần pháp thân, là thân đã được thành 


dharmas 


tựu từ vô lậu trí tuệ. **See Five attributes of the 

dharmakaya, and Ten bodies of a Buddha. 

Wisdom of a Buddha: 

l) Aryajnana (skÒ—Holy wisdom—Supreme 
knowledge—Wisdom of Buddha—Sự hiểu 
biết tối thượng—See Aryajnana. 

2) Sambodhi (skt)—Ommisclence of a Buddha—— 
Chánh giác. 

Wisdom-clouds: Tuệ Vân - The clouds of 
wisdom with which the Tathagata covers all 
beings—Mây trí tuệ mà Như Lai dùng để bảo hộ 
hay che chở chúng sanh. 
Wisdom comes lightness and ease, which 
leads to complacency: Tuệ an tự cho là đủ— 
See Ten states of Feeling Skandha. 
Wisdom and compassion: Trí tuệ và Từ biỉ— 
Wisdom compassion the 
characteristics or qualiles of the enliphtened 
mind. However, If we want to develop 1t, we have 
to cultivate and practice hard. It 1s similar to a 
secd that we all know 1fs potential to ørow Into a 
plant with the conditions that we grow 1t In the 
ripht soil, water, fertilize and maintain it under a 
temperate temparture— Trí tuệ và Từ bi là những 
bản chất tự nhiên của một cái tâm giác ngộ. Tuy 
nhiên, muốn phát triển nó chúng ta phải tận lực tu 
tập, cũng giống như hạt giống có khả năng lớn lên 
thành cây với điều kiện chúng ta phải gieo nó vào 
trong đất, bón phân và tưới nước và giữ cho nhiệt 
độ điều hòa. 

'Wisdom öøf concentration: Định Tuệ—W¡sdom 

obtained from the mind of concenfration, one of 

four kinds of wisdom— Trí tuệ có được từ định 
tâm, một trong bốn loại trí huệ—See Four kinds 
of wisdom. 

Wisdom Dharmas of 

Accumulation: Tập Pháp trí —See Sixteen 

minds. 

Wisdom concerning Dharmas of Extinction: 

Diệt Pháp tr—See Sixteen minds. 

Wisdom concerning Dharmas of Suffering: 

Khổ pháp trí —See Sixteen minds. 

Wisdom concerning Dharmas of the Way: 

Đạo Pháp trí—See Sixteen minds. 

Wisdom concerning Kinds of 

Accumulation: Tập loại trí—See Sixteen minds. 


and are natural 


concerning 


53514 


Wisdom concerning Kinds of Extincftion: 
Diệt loại trí —See Sixteen minds. 

Wisdom concerning Kinds of Suffering: Khổ 
loại tr —See Sixteen minds. 

Wisdom concerning Kinds of the Way: Đạo 
loại trí —See Sixteen minds. 
Wisdom-conjuring: Kaleidoscope of wisdom—— 
Wisdom-illusion——Tuệ ảo. 
Wisdom-contemplation: Tuệ Quán. 

Wisdom and delusion: Trí hoặc (trí tuệ và sự 
mê mờ). 

Wisdom derived from manovijnana or 
mano consciousness: Samata-jnana (skt)—Bình 
Đẳng Tánh Trí —See FEive kinds of wisdom. 
Wisdom derived from wisdom of profound 
insight: Pratyaveksana-jnana (sk—Diệu Quán 
Sát Trí —See Five kinds of wisdom. 

Wisdom of the dharmanairatmya: 
Dharmanarratmyajnana (sk—Pháp Vô Ngã 
Trí The knowledge of the dharmanairatmya, or 
the power of cognisance whereby the truth of 
Dharmanairatmya is accepted—Năng lực về nhận 
biết nhờ đó mà cái chân lý về “Pháp Vô Ngã” 
được chấp nhận. ** See Dharmanairatmya. 
Wisdom by dhyana: Tu Tuệ—Wisdom by 
dhyana or meditation, one of 
wisdom—Trí tuệ do thiển định mà có, một trong 
bốn loại trí huệ—See Four kinds of wisdom. 
Wisdom and dialectic power: Trí Biện— 
Argument from knowledge—l]nana and dialectic 
poWer, or a wise điscrimination—Trí tuệ và khả 
năng biện biệt hay sự biện biệt khôn ngoan. Sự 
biện biệt bằng trí tuệ. 

Wisdom Dragon: Trí Long—See 
patriarchs of the True Word sect. 
Wisdom and eloquent power: Trí tuệ biện tài. 
Wisdom of the cembodied nature of 
dharmadhatu: Dharmadhatu-prakrti-jnana 
(sk)—Pháp Giới Thể Tính Trí —See Eive kinds of 
wisdom. 

Wisdom of endurance: Khổ Loại Trí Nhẫn— 
One of the eight forms of endurance arising out of 
contemplaton of “duhkhe-nvaya-jnanam.” The 
wisdom of endurance ¡is the cause, and Duhkhe- 
nvaya-jnanam 1s the fruit—Một trong tám loại 


four kinds of 


Eight 


nhẫn khởi lên từ “khổ loại trí” quán. Khổ loại trí 
nhẫn là nhân, khổ loại trí là quả. 

Wisdom of the equal Buddha-nature of all 
beings: Bính đẳng trí See Five laws or 
categories (HI). 

Wisdom of Equality: The universal wisdom of 
Ratnaketu—Bình Đẳng Tánh Trí (của Phật Bảo 
Tướng)—See Four knowledges (C) and (D). 
Wisdom ïỉn is essence or reality: Thực tướng 
Bát nhã—See PraJna and Three PraJnas. 
Wisdom-Excels Buddha: Trí Huệ Thắng Phật. 
Wisdom of explanation ïn unembarrassed 
accord with the law: Pháp Vô Ngại Trí Power 
of explanation in unembarrassed accord with the 
Law, or Buddha-truth-—Trí tuệ hay khả năng 
giảng giải đúng theo Chánh Pháp một cách vô 
ngại. ** See Four Unobstructed Eloquences. 
Wisdom oŸ expression: Trí pháp thân—See 
Two kinds of dharma-body (dharmakaya) (B). 
Wisdom of the extinction of suffering: Diệt 
Trí - The knowledge or wisdom, of the third 
axiom, nirodha or the extinction of suffering——Cái 
trí chiếu rõ đạo lý Diệt Đế, dứt khổ trừ phiền 
não—See Four Noble Truths. 

Wisdom-eyes: Prajnacakshus or Jnanacakshus 
(skÙ—Huệ nhãn hay tuệ nhãn—The wIisdom eye 
that sees all things as unreal. With the wisdom- 
eye, a Bodhisattva takes 1m at a glance all the 
wonders and inconceivabilitles of the spiritual 
realm to is deepest abyss—Con mắt trí tuệ thấy 
vạn hữu giai không. Với con mắt nây, Bồ Tát ném 
cái nhìn vào tất cả những cái kỳ diệu và bất khả 
tư nghì của cảnh giới tâm linh, thấy tận hố thắm 
sâu xa nhất của nó—See Ten kinds of eyes, and 
'Ten kinds of eye of Great Enlightening Beings. 
Wisdom-eye that sees all things as unreal: 
Tuệ nhãn. 


Wisdom faculty: 
l1)  Buddhitattva (skU)—Năng lực trí tuệ hay Phật 
tánh. 


2) Pannindriya (p)—Tuệ Căn—See Fifty-two 
mental states. 

Wisdom that ferries to the other shore 

without limit: Minh Độ Vô Cực—An old 

1nterpretatlon of Prajna-paramita means—Cách 

dịch cũ là Bát Nhã Ba La Mật (Bát là minh, độ là 


3515 


Ba La Mật), cái tuệ đưa chúng sanh đến chỗ giác 

ngộ. 

Wisdom-fet(ers: Tuệ Phược- The bond of 

Ipnorance and stupidity which fetters the wisdom 

mirror—Sự trói buộc của ngu sỉ mê muội làm vẩn 

đục gương sáng trí tuệ. 

Wisdom the fruits or results of 

Buddhahood: Insight ¡in the fruits or results of 

Buddhahood—Quả Duy thức hay nói về diệu 

cảnh giới của Phật quả—See Five kinds of 

almsgIving. 

Wisdom gate: Trí môn—Buddha-wisdom, or the 

way of enlightenment—Trí tuệ Phật dẫn đến giác 

ngộ Bồ Để —See Two doors (D), and Two doors 
of compassion and wisdom. 

Wisdom as the great perfect mirror 

reflecfing all thỉngs: Đại viên cảnh trí —See 

FIve laws or categorIes (II). 

Wisdom by hearing: Văn Tuệ. 

1) Wisdom by hearing or being taught, one of 
four kinds of wisdom—Trí tuệ do nghe và 
trau đổi mà có, một trong bốn loại trí huệ— 
See Four kinds of wisdom. 

2) The wisdom of hearing and apprehending the 
truth of the middle way—Văn Huệ hay trí 
huệ mở ra do được nghe hiểu về chân lý 
trung đạo—See Six kinds of wisdom and Ten 


in 


ørounds. 
Wisdom illusion: Tuệ ảo— Tuệ Huyễn— 
Wisdom conjuring or the kaleidoscope of 


wisdom—Trò ảo thuật của trí tuệ hay ống kính 
vạn hoa của trí tuệ (làm cho con người bị khống 
chế bởi ảo giác). Trí tuệ và sự huyễn ảo. 
Wisdom in interprefafion: Insight ¡in 
interpretation—Giáo Duy thức haygiải thích về 
Duy Thức—See FIve kinds of almsgiving. 
Wisdom of knowing things theïr 
temporal and changing condifion: Phương 
tiện Bát nhã—See Prajna and Three Prajnas. 
Wisdom or knowledge of using skilful 
means: Upayajnana (skt—Skillful knowledge 
Skillful means of knowledge—Phương Tiện Trí— 
See Ủpayajnana. 

Wisdom leading to the shore of 
enlightenment: Prajnaparamita (skt——Supreme 
wisdom——Tuệ độ. 


in 


Wisdom of the learner: Hữu học tuệ: See 

Three đharmas (XXXYVII) (A). 

Wisdom of leaving mortality: Xuất Tuệ—The 

wisdom of leaving reincarnations, or the wisdom 

of leaving the world—Diệu Tuệ đưa chúng sanh 
ra khỏi vòng luân hồi sanh tử. 

Wisdom-leg: Tuệ Túc—The leg of wisdom, one 

of the two legs that the Buddha used to travel in 

the three worlds. The other is the leg of blessing 
or happiness—Chân tuệ, một trong hai chân mà 

Đức Phật lấy để du hành khắp tam giới. Chân còn 

lại là “Phước Túc.” 

Wisdom-Liberated: Tuệ Giải Thoát— 

According to the Sampasadaniya Sutta and Sangiti 

Sutfa In the Long Discourses of the Buddha, this 1s 

one of the seven persons worthy of offerings— 

Theo Kinh Tự Hoan Hỷ và Kinh Phúng Tụng 

trong Trường Bộ Kinh, đây là một torng bảy loại 

người đáng kính trọng—See Seven persons 
worthy of offerings. 

Wisdom life: Tuệ mạng—Huệ Mệnh. 

1) Wisdom as life, wisdom being the basic of 
spiritual character: Pháp thân lấy trí tuệ làm 
thọ mệnh. Mệnh của trí tuệ yếu ớt thì cái thể 
của pháp thân sẽ tử vong. 

2) A term to address to a monk: Tiếng tôn xưng 
để gọi hàng Tỳ Kheo. 

3) The wisdom-life of the Dharmakaya: Tuệ 
mệnh hay Pháp mệnh của Pháp thân. 

4)_ The age or lifetime of a monk: Tuổi thọ của 
một vị Tăng. 

Wisdom as life: Wisdom-life—Wisdom being 

the basis of spiritual character—Tuệ mệnh minh. 

Wisdom light: Mental ligh—Huệ quang—Trí 

huệ quang minh hay Tâm quang minh (ánh sáng 

của trí tuệ)—See Two kinds of light (A). 

Wisdom Light Buddha: Trí Huệ Quang Phật 

(Amitabha)—See Amitabha. 

Wisdom with is limitation and relafion to 

ordinary human affairs: Như lượng trí hay 

Hậu đắc trí—Phân biệt trí—Tục trí là trí sự lượng 

tục đế giới hạn và liên hệ tới những sự việc của 

phàm nhân—See Two kinds of wisdom (A). 

Wisdom-Majesty-Lamp-King Buddha: Huệ 

Uy Đăng Vương Phật. 


5516 


Wisdom of making nirvana illuminate all 
beings (associated with Buddha-fruition): Tịch 
Chiếu Huệ—Trí huệ ở ngôi vị Phật chiếu khắp 
chúng sanh (từ cái thể của trung đạo mà khởi lên 
cái dụng của trung đạo)—See Six kinds of 
wisdom. 

Wisdom in meditation and pracfice: Insight 
in medifation and practice—Hành Duy thức hay 
nói rõ quán pháp của Duy Thức—See Five kinds 
of almsgiving. 

Wisdom of meditafive enlightenment on 
reality: Quán Chiếu Bát Nhã——One of the three 
kimnds of Prajna, the prajna or wisdom of 
meditative enliphtenment on reality——Một trong 
ba loại Bát Nhã, lấy trí tuệ quán chiếu cái lý thực 
tướng hay nhờ thiển quán mà giác ngộ được chân 
lý—For more Information, please see Prajna and 
Three Prajnas. 

Wisdom mirror: Great perfect wisdom mirror— 
All-seeing wisdom of the Buddhas—Trí tuệ Phật. 
'Wisdom-moon: Jnanacandra (skt)—Tuệ 
Nguyệt—Author of the non-Buddhist Vaisesika- 
nikaya-dasapadartha-sastra, wich was translated 
1nto Chinese by Hsuan-Tsang—Huệ Nguyệt là tác 
giả của bộ Ngoại Đạo Luận Thắng Tông Thập Cú 
Nghĩa Luận, được Ngài Huyển Trang dịch sang 
Hoa ngữ. 

Wisdom of mysfic insight info all things and 
removal of ignorance and doubt: Diệu quán 
sát trí —See FIve laws or categories (TH). 
'Wisdom-nature: Huệ tánh. 

Wisdom of neither extreme: The wisdom of 
neither extreme—Vô Tướng Huệ hay trí huệ mở 
ra do chứng được lý trung đạo, la nhị biên—See 
SIx kinds of wisdom and Ten grounds. 

Wisdom of nirvana realfy and ifs 
funcfioning: Tịch Chiếu Huệ—One of the six 
kinds of Buddha-wisdom, 
comprehends nirvana reality and its functioning—— 
Một trong sáu loại trí tuệ—See Six kinds of 
wisdom. 

Wisdom of the non-learner: Vô học tuệ—See 
Three dharmas (XXXYVII) (A). 

Wisdom ïn objectfive conditions: Insight ¡in 
objective conditions—Cảnh Duy thức hay căn cứ 


the wisdom which 


vào cảnh mà thuyết về Duy Thức—See Five 
kinds of almsgIving. 

Wisdom of the one who is neither the 
learner nor the non-learner: Phi hữu học phi 
vô học tuệ—See Three dharmas (XXXXVII) (A). 
Wisdom in principles: Insight in principles—Lý 
Duy thức hay luận về thành tựu đạo lý Duy 
Thức —See Five kinds of almsg1ving. 

Wisdom of no rebirth: Vô sanh trí —See Ten 
forms of understanding (A). 
Wisdom now_ produces 
hereafter: Trí nhơn trí quả——Trí nhơn tạo trí quả 
sau nầy —See Three causes produce their three 
effects. 

Wisdom of observance Wisdom of 
observance—Tu Huệ, nhờ tu tập chân lý trung 
đạo mà được tu huệ—See Six kinds of wisdom 
and Ten kinds of dedication. 

Wisdom obtained from contemplation: Quán 
trí —Quán Huệ —The wisdom which penetrates to 
ultimate reality—Trí tuệ quán sát thấu hiểu được 
chân lý. 

Wisdom obtained by the divine ear: Thiên 
Nhĩ Trí Thông —The second of the six abhijnas 
(lục thông) by which devas In the form-world. 
Certan arhats through the fourth dhyana, and 
others can hear all sounds and understand all 
languages 1n the realms of form, with resulting 
wisdom—Thần thông thứ nhì trong lục thông, có 
khả năng nghe và hiểu tiếng nói trong sắc giới. 
Một số các bậc A La Hán và các bậc khác đã đạt 
được tứ thiển có thể nghe được mọi thứ âm thanh 
và hiểu được tất cả những ngôn ngữ trong sắc giới 
do đạt được Thiên nhãn trí thông. 

Wisdom obtained by the deva eyc: Thiên 
Nhãn Trí Thiên Nhãn Trí Chứng Thông— 
According to the Kosa sastra, the wisdom or 
knowledge that can see things as they really are 1s 
the complete universal knowledge and assurance 
of the deva eye—Theo Câu Xá Luận, lục thông 
đều lấy trí làm thể, làm lực dụng chứng tri sự 
phân biệt và thông đạt vô ngại. Thiên nhãn trí 
chứng thông là dựa vào trí tuệ được khởi lên bởi 
thiên nhãn. 

Wisdom obfained from hearing: Văn Tuệ— 
Hearing the word and becoming wise In ii —Nghe 
pháp rồi phát huệ, hay trí huệ phát bởi nghe pháp. 


wisdom-fruit 


3517 


Wisdom ocean: Tuệ hải (trí tuệ hay sự hiểu biết 
bao la như biển cả). 

Wisdom out of balance brings 
arrogance: Tuệ đa cuồng—S§ee Ten states of 
Feeling Skandha. 

Wisdom-paramita: Trí Huệ Ba La Mật—See 
Prajna-paramita. 

Wisdom of all the particulars: Nhứt thiết 
chủng trí —Trí hiểu rõ sự tướng đặc biệt của chư 
pháp —See Two kinds of wisdom (D). 
Wisdom-patience: Tuệ Nhẫn—One of the ten 
kinds of patience—Một trong thập nhẫn—See 
Ten kinds of acceptance. 
Wisdom-Pennant-Victory-King 
Huệ Tràng Thắng Vương Phật. 
Wisdom that penetrates the ultimate reality: 
Quán tuệ. 

Wisdom of perceiving the real meaning of 
all things: Quán chiếu Bát nhã—See Prajna and 
Three PraJnas. 

Wisdom perfec( in acfion and bringing 
blessing to self and others: Thành sở tác trí— 
See Five laws or categories (TH). 

Wisdom of perfecfting the double work of 
self-welfare and the welfare of others: 
Krtyanusthana-jnana (sk —Thành Sở Tác Trí— 
See Five kinds of wisdom. 

Wisdom power of knowing all Dhyanas, 
Liberation, and Samadhis: Tri chư Thiên giải 
thoát tam muội Trí lực—See Ten powers of a 
Buddha. 

Wisdom power of knowing all faculties: Tri 
chúng sanh tâm tánh trí lực—See Ten powers of a 
Buddha. 

Wisdom power of knowing from having cut 
off all habits forever: Tri vĩnh đoạn tập khí trí 
lực—See Ten powers of a Buddha. 

Wisdom power of knowing previous lives 


much 


Buddha: 


without outflows: Tri túc mạng vô lậu trí lực— 
See Ten powers of a Buddha. 

Wisdom power of knowing through the 
heavenly eye without obstructfion: Tri Thiên 
nhãn vô ngại trí lực—See Ten powers of a 
Buddha. 


Wisdom power öof knowing the various 
realms: Tri chủng chủng giải trí lực—See Ten 
powers ofa Buddha. 

Wisdom power of knowing the various 
understandings: Tri chủng chủng giới trí lực— 
See Ten powers of a Buddha. 

Wisdom power of knowing where all paths 
lead: Tri nhứt thiết sở đạo trí lực—See Ten 
powers ofa Buddha. 

Wisdom Publications: Nhà Xuất Bản Trí 
Tuệ——Publisher of books on Buddhism founded in 
London as a charitable organizaton called 
“Wisdom Communicatons Ltd.” in the early 
1980s. Its original purpose was to provide an 
outlet for books of teachings by Lama Yeshe and 
Lama Zopa. In 1988 it moved 1ts headquarters to 
Boston, MA, U.S.A., and since that time has 
greafly expanded 1s catalog. lí now publishes 
books on a wide spectrum of Buddhist Studies, 
including translatlons, oral teachings of famous 
Buddhist monks or Z2en masters, 
academic works—Nhà xuất bản sách Phật giáo 
được sáng lập tại Luân Đôn vào cuối thập niên 
1980s như là một cơ sở từ thiện gọi là “Wisdom 
Communication Limited.” Mục tiêu ban đầu của 
nó là nhằm cung cấp một đại lý sách giảng của 
Lama Yeshe và Lama Zopa. Vào năm 1988 
Wisdom Publications đời trụ sở đến Boston, MA, 
Mỹ quốc, và từ đó nó đã mở rộng bản danh mục. 
Hiện tại Wisdom Publications xuất bản sách trên 
bình diện rộng rãi về những nghiên cứu Phật giáo, 
bao gồm sách dịch, những lời giảng miệng (khẩu 
thuyết) của các vị sư hay thiển sư nổi tiếng, và 
những tác phẩm có tính cách văn học Phật giáo 
khác. 

Wisdom of the pure heart: Pháp Minh Đạo— 
The wisdom which i1llumines the Way of all 
Buddhas—Tâm trí thanh tịnh soi sáng đường mà 
chư Phật đã tu hành. 

Wisdom and purity: Trí Tịnh (thanh tịnh 
huệ)—See Pure wisdom and Trí Tịnh. 
Wisdom-radiance: Huệ quang. 

Wisdom of reality: Thực Trí—The knowledge 
of reality, In confrast with knowledge of the 
relative—Sự hiểu biết hay thông đạt về thực 
tướng của chư pháp, đối lại với quyển trí là sự 
thông đạt về sự sai biệt của các quyền pháp. 


and other 


5518 


Wisdom received by bỉrth: Sinh Đắc Tuệ— 
Wisdom recerved by bĩrth or nature, one of four 
kinds of wisdom——Bẩm sinh trí tuệ, một trong bốn 
loại trí huệ—See Four kinds of wisdom. 

Wisdom that there is no 
permanenece ỉn things: Pháp vô ngã trí —See 
Two kinds of wisdom that recognize noself. 
Wisdom that recognizes there is no such eø0 
nor soul: Nhân vô ngã trí —See Two kinds of 
wisdom that recognize noself. 

Wisdom ïn regard to reality: Thực tướng 
tuệ—Chứng đắc lý thực tướng hay chân tuệ chứng 
thực. 

Wisdom of release: Tuệ Giải Thoát—The 
escape by or Into wisdom, 1.e. of the arhat who 


recognizes 


overcomes the hindrances to wisdom or insipht, 
but not the practical side of abstraction, better 
able to understand than to do—Các vị A La Hán 
chỉ đắc được tuệ chứng giải thoát, chỉ thích giác 
ngộ đạo lý, chứ không thích tác dụng công đức 
của sự việc, nên chỉ đoạn được kiến tư phiển não 
hay chướng ngại của trí tuệ vô lậu, chứ không ha 
bỏ được chướng ngại của thiển định, ví như người 
thích truy cầu tìm hiểu chứ không thích hành trì. 
Wisdom releases from suffering in all 
worlds: Duhkhe-nvaya-jnanam (skt——One of the 
eight forms of understanding—Khổ loại trí, một 
trong tám trí, vô lậu trí hay chân trí sáng suốt do 
quán “khổ đế” mà đắc được (thoát khỏi khổ đau 
phiền não trong luân hồi sanh tử) trong các cõi 
(dục, sắc và vô sắc). 

Wisdom of right views: Kiến Huệ—Wisdom of 
right views Arise from dhyana meditation—Kiến 
tuệ, khởi lên do tu tập thiển định (do sự tu tập 
thiển định mà được phát trí tuệ về các thứ kiến 
chấp). 

Wisdom of a sain(: Aryajnana (sk)—Thánh 
Trí -See Aryajnana. 

Wisdom seal: Tuệ ấn—See Wisdom-sign. 
Wisdom-sign: Tuệ Ấn—Trí Ấn—Wisdom sign 
or seal which never changes—Trí tuệ của Như Lai 
khế hợp với thực tướng của các pháp, đó là quyết 
định không thay đổi. 

Wisdom as sphere of acfion: Bodhisattvas gain 
the joy of Buddhas—Dùng trí huệ làm chỗ sở 


hành, vì được Phật hoan hỷ—See Ten kinds of 

sphere of action of Great Enlightening Beings. 

Wisdom-store: Tuệ Tạng (Tuệ học và kinh 

tạng). 

1) The Abhidharma Pitaka, which embodies the 
Sclence of ascertaining the meaning of the 
sutras: Luận Tạng ghi chép và giải thích về 
Tuệ Học. 

2) The whole of the Tripitaka: Tam Tạng Kinh 
Điển. 

'Wisdom-sun: Huệ Nhật. 

1) Buddha-wisdom: Trí huệ Phật. 

2) Hui-]ih, a celebrated T”ang monk and author 
(disciple of I-Ching) who also went on 
pIlgrimage to India and spent thirteen years 
there, died in 748 AD.: Huệ Nhật là một vị 
Tăng nổi tiếng vào đời nhà Đường, tác giả 
của nhiều bộ luận nổi tiếng (ông là đệ tử của 
Nhất Hành), ông đã từng hành hương Ấn Độ 
và ở lại đây đến 13 năm, ông tịch vào năm 
748 sau Tây Lịch với danh hiệu là Tam Tạng 
Bi Mẫn. 

Wisdom Sutras: Maha-Prajna 

Sutras—Prajna Paramita Sutras—Kinh Đại Bát 

Nhã. 

Wisdom symbols: Trí 

symbols of the Shingon cul—Bốn Trí Ấn của 

tông Chân Ngôn—See Four wisdom symbols of 
the Shingon cult. 

Wisdom of the Tathagata: Như Lai Trí —The 

five kinds of wisdom of the Tathagata—See Flve 

wisdoms and Five Dhyani Buddhas. 

Wisdom by thoughts: Tư Tuệ. 

l1) The wisdom of thought—Tư Huệ hay trí huệ 
mở ra do tư duy về chân lý trung đạo —See 
Ten kinds of practice of Great Enlightening 
Beings, and Ten necessary pracfices of a 
Bodhisattva. 

2) Wisdom by thoughts, one of. four kinds of 
wIsdom——Trí tuệ đạt được do suy tư mà có, 
một trong bốn loại trí huệ—§ee Four kinds of 
wisdom and Six kinds of wisdom. 

Wisdom thus atfained which removes all 

đistresses and illusions: Bất tư nghì trí. 

Wisdom-Torch-Shines  Buddha: Wisdom 

Torches` Shinning Buddha—Huệ Cự Chiếu Phật. 


Paramita 


ấn—-Four wisdom 


53519 


Wisdom-tree: Bodhiaru or Bodhivrksa or 
Bodhidruma (skt)—Bodhi-tree—Bồ Đề thọ. 
Wisdom of the Trikaya: Trí trong tam thân— 
The wisdom of each of the Trikaya (Trikaya Tam 
thân)—See Body of the Trikaya. 

Wisdom of ultimate truth: Knowledge of the 
absolute—Chân trí. 

Wisdom of understanding the equality of all 
things: Samata-jnana (sk)—Bình Đẳng Tánh 
Tr The wisdom of Equality—The universal 
wisdom of Ratnaketu (Bảo Tướng Phật) —One of 
the four knowledges. The wisdom of rising above 
suụch distinction as I and Thou, thus being rid of 
the ego Idea. Wisdom 1n regard to all things 
cqually and universally. Depending on this 
wisdom, one arises the mind of øreat compassion. 
According to the Mind-Only Theory, once the 
mind of equality arises, the four defilements of 
self-love, self-view, pride and Ignorance are 
extinguished—Một trong Tứ Trí. Cái trí vượt ra 
ngoài sự phân biệt Tôi Anh, do đó mà dứt bỏ 
được cái ý niệm về ngã. Cái trí xem mọi sự mọi 
vật đều bình đẳng như nhau. Nhờ có trí này mà 
người ta khởi lên tâm đại bi. Theo lý thuyết Duy 
Thức, một khi bình đẳng tánh trí khởi lên thì bốn 
thứ ô nhiễm tự ái, tự kiến, kiêu mạn và si mê đều 
tan biến—See Four knowledges. 

Wisdom of understanding of nirvana: Đẳng 
Giác Huệ The wisdom of understanding of 
nirvana. Buddha-wisddom which comprehends 
nirvana reality and its functionine— Chiếu Tịch 
Huệ, còn gọi là Tịch Chiếu Huệ, hay trí huệ của 
Bồ tát ở Đẳng Giác Vị đã quán triệt thực tánh và 
thực tướng của Niết Bàn—See Six kinds of 
wisdom. 

Wisdom which understands everything 
clearly: Nhứt thiết trí— Trí hiểu rõ thực tánh của 
chư pháp—See Two kinds of wisdom (D). 
Wisdom Victory Buddha: Phật Trí Huệ Thắng. 
Wise-views: Insipht ¡into wisdom—Views of 
wisdom—Tuệ kiến. 

Wisdom virtue: Intellectual virtue—Trí đức hay 
Tánh đức— Trí huệ hay sự thông biết về Phật tánh 
mà chúng sanh sẵn có—See Two kinds of virtue 
(A). 

Wise (a): Khôn ngoan—Có trí tuệ. 


Wise man: Hiền nhân. 
(Œ) The meanings of “Wise man”—Nghĩa của 
Hiền Nhân: Người Trí —According to the 
definition in Buddhism, a wise man means a 
person who 1s always dwelling In virtues, 
developing conscIousness and understanding, 
ardent and sagaciIous. He always succeeds In 
disentangling this tangle. Also a wIiseman 1s 
one_ who sages” 
teaching and pays proper attention to things 
deserving affention. Such a holy disciple 
always lives with control over his sense- 
organs, contented, blameless in order to attain 
the ultimate goal of the holy life for which 
many good young men and women fo forth 
from home Into homelessness. When all his 
cankers have been got rid of by such various 
ways, he is Iindeed a holy disciple who has 
totally destroyed all defilements, cut off all 
fetters and ended the cyscle of births and 
deaths here and now 1n this very life—Theo 
định nghĩa nhà Phật, người trí là người luôn 
an trú trong giới luật, luôn phát triển tâm thức 
và trí huệ, luôn nhiệt tâm và thận trọng. Con 
người ấy luôn vượt thoát mọi phiển trược. 
Người có trí cũng còn là một người khéo biết 
tu tập giáo pháp của các bậc hiển trí chân 
nhân nên chỉ chú tâm vào những gì đáng 
được chú tâm mà thôi. Một vị Thánh đệ tử 
như vậy luôn sống với sự phòng hộ các căn, 
thiểu dục tri túc, không lỗi lầm, để thành đạt 
mục đích tối thượng của đời sống phạm hạnh. 
Chính vì mục đích ấy mà nhiều vị thiện nam 
tử, thiện nữ nhân đã xuất gia sống không gia 
đình. Khi tất cả các lậu hoặc của các vị ấy đã 
được đoạn trừ bằng nhiều cách khác nhau như 
vậy, đó quả thật là một vị Thánh đệ tử đã 
hoàn toàn diệt tận mọi nhiễm ô, chặt đứt mọi 
kiết sử (dây trói buộc) và chấm dứt dòng sinh 
tử luân hồi ngay trong đời này kiếp này. 

The Buddhaˆs teachings on “the wise” In the 

Dharmapada Sutra—Những lời Phật dạy về 

Trí Giả trong Kinh Pháp Cú: 

I1) Should you see an Intelligent man who poInfs 
out faults and blames what 1s blame-worthy, 
you should associate with such a WwIse person. 
l( should be better, not worse for you to 
associate suụch a person (Dharmapada 76): 


IsÃ well-trained in true 


qI) 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


3520 


Nếu gặp được người hiển trí thường chỉ bày 
lầm lỗi và khiển trách mình những chỗ bất 
toàn, hãy nên kết thân cùng họ và xem như 
bậc trí thức đã chỉ kho tàng bảo vật. Kết thân 
với người trí thì lành mà không dữ. 

Those who advise, teach or dissuade one 
from evil-doing, wIll be beloved and admired 
by the good, but they wIll be hated by the bad 
(Dharmapada 77): Những người hay khuyên 
răn dạy dỗ, cản ngăn tội lỗi kẻ khác, được 
người lành kính yêu bao nhiêu thì bị người dữ 
ghét bỏ bấy nhiêu. 

Do not assoclate or make friends with evil 
friends; do not assoclate with mean men. 
Associlate with good friends; assoclate with 
noble men (Dharmapada 78): Chớ nên làm 
bạn với người ác, chớ nên làm bạn với người 
kém hèn, hãy nên làm bạn với người lành, 
với người chí khí cao thượng. 

Those who drink the Dharma, 
happiness with a pacified mind; the wise man 
ever reJolces in the Dharma expounded by 
the sages (Dharmapada 79): Được uống nước 
Chánh pháp thì tâm thanh tịnh an lạc, nên 
người trí thường vui mừng, ưa nghe Thánh 
nhơn thuyết pháp. 

lIrrigators guide the water to where they want, 
fletchers bend the arrows, carpenfers control 
their timber, and the wise control or master 
themselves (Dharmapada 80): Người tưới 
nước lo dẫn nước, thợ làm cung tên lo uốn 
cung tên, thợ mộc lo nẩy mực đo cây, còn 
người trí thì lo tự điều phục lấy mình. 

As a solid rock is not shaken by the wind; 
likewise, the wise are not moved by praIse or 
blame (Dharmapada 81): Như ngọn núi kiên 
cố, chẳng bao giờ bị gió lay, cũng như thế, 
những lời hủy báng hoặc tán dương chẳng 
bao giời làm lay động người đại trí. 

Water in a deep lake 1s clear and stl; 
similarly, on hearing the Buddha teachinsgs, 
the wise become extemely serene and 
peaceful (Dharmapada 82): Như nước hồ sâu, 
vừa yên lặng trong sạch, những người có trí 
tuệ sau khi nghe pháp, tâm họ cũng thanh 
tịnh và yên lặng. 

Good people give up all attachments, they 
don'”t talk about sensual craving. The wise 


live In 


9) 


10) 


11) 


12) 


13) 


show neiher clalon nor depression; 
therefore, they are not affected by happiness 
or sorow (Dharmapada 83): Người lành 
thường xa la mà không bàn đến những điều 
tham dục. Kẻ trí đã xa la những niệm mừng 
lo, nên chẳng còn bị lay động vì khổ lạc. 
Netther for the sake of oneself, nor for the 
sake of another, a wise man does nothing 
wrong; he desires not son, wealth, or kingdom 
by doing wrong; he seeks his own success not 
by unjust means, then he ¡s good, wise and 
righteous (Dharmapada 84): Không vị tình 
thiên hạ, cũng không vị tình một người nào, 
người trí không làm bất cứ điều gì sai quấy: 
không nên cầu con trai, sự giàu có, vương 
quốc bằng việc sai quấy; không nên cầu 
mong thành công của mình bằng những 
phương tiện bất chánh. Được vậy mới thật là 
người đạo đức, trí tuệ và ngay thẳng. 

Few are among men who crosses and reaches 
the other shore; the rest of mankind only run 
about the bank (Dharmapada 85): Trong nhân 
loại chỉ có một ít người đạt đến bến bờ kia, 
còn bao nhiêu người khác thì đang bồi hồi vơ 
vẩn tại bờ nầy. 

Those who preach and act according to the 
teachinøgs, are those who are crossing the 
realm of passions which 1s so hard to cross, 
and those who will reach the other shore 
(Dharmapada 86): Những người nào hay 
thuyết pháp, hay theo Chánh pháp tu hành, 
thì được đạt tới bờ kia, thoát khỏi cảnh giới tà 
ma khó thoát. 

A wise man should abandon the way of 
woeful states and follows the bripht way. He 
should go from his home to the homeless 
state and live in accordance with the rules for 
Sramanas (Dharmapada 87): Người trí hãy 
nên rời bỏ hắc pháp (ác pháp) mà tu tập bạch 
pháp (thiện pháp), xa gia đình nhỏ hẹp, xuất 
gia sống độc thân theo pháp tắc Sa-môn. 

A wise man should purge himself from all the 
Impuriies of the mind, give up sensual 
pleasures, and seek great delight in Nrvana 
(Dharmapada 88): Người trí phải gột sạch 
những điều cấu uế trong tâm, hãy cầu cái vui 
Chánh pháp, xa la ngũ dục mà chứng Niết 
bàn. 


3521 


14) Those whose minds are well-traned and 
well-perfected ¡1n the of 
enliphtenment, who give up of grasping, 
abandon defiled minds, and eradicate all 
afflictions. They are shinning ones and have 
completely liberated and attained Nirvana 
even In this world (Dharmapada 89): Người 
nào thường chính tâm tu tập các phép giác 
chi, xa la tánh cố chấp, rời bỏ tâm nhiễm ái, 
diệt hết mọi phiền não để trở nên sáng suốt, 
thì sẽ giải thoát và chứng đắc Niết bàn ngay 
trong đời hiện tại. 

Wisdom of all wisdom: Buddha's wisdom 

(bodhi, perfect enlightenment and purity)—Nhất 

Thiết Trí Trí —Trí tuệ của chư Phật (bổ để, toàn 

giác và thanh tịnh). 

Wisdom of wonderful contemplation: Diệu 

Quán Sát Trí (của Phật A Di Đà) —The wisdom of 

wonderfl  contemplaton or the profound 

observing wisdom of Amitabha—See 

knowledges (€) and (D). 

Wise monk: Huệ Trí Tỳ Kheo—Here a monk 

who Is Wise, with wise perception of arising and 

passing away, that Ariyan perception that leads to 
the complete destruction of suffering—VỊ Tỳ 
kheo có huệ trí, đầy đủ sanh diệt trí, hướng đến sự 
quyết trạch các bậc Thánh, chơn chánh diệt trừ 
mọi đau khốổ—See Ten things that give protection. 

Wise One: The Fair Wisdom, an epithet of the 

Buddha—Bậc Thiện Thệ, một danh hiệu của Đức 

Phật. 

Wise people: The wise—Những người có trí. 

Wise Victory Buddha: Trí Thắng Phật. 

Wise view: Tuệ Kiến —Wise view, or insight into 

wisdom, the views of wisdom—Sự thấy biết bằng 

trí tuệ. 

Wish 

l) (n): Chanda (skt—Dục—See Seventy-five 
dharmas of the Abhidharma Kosa. 

2) (v): Ao ước —To long for—To yearn for—To 
desire—W¡sh (n): Sự ao ước. 

Wish for perfection: Cầu toàn. 

Wish-gem: Cintamani (skQ——See Wish-Fulfñlling 

Gem. 

Wish-Fulfilling Gem: W¡sh-fulfilling Gem— 

Cinta-Man—Man—A jewel said to possess the 

power of producing whatever one desires. Ït 


seven facfOrs 


Four 


symbolizes the øreatness and virtue of the Buddha 
and the Sacred Buddhist scriptures—Ngọc Minh 
Châu hay ngọc Ma Ni. Người ta nói viên ngọc 
này có công năng hiện ra tất cả những gì mà 
người ta ao ước. Nó tiêu biểu cho sự vĩ đại và đức 
hạnh Phật cũng như Thánh điển Phật giáo—See 
Man. 

Wish-fulfilling Jewel: See Wish-fulfilling Gem. 
Wish be repaid for øood deeds: Thi ân cầu 
báo—Usually people wish be repaidld when 
granting or doing someone a favour. However, in 
Buddhism, when giving charity, one does not 
cherish the thought that he 1s the giver, and 
sentient beings are the receivers, what is øIven 
and how much 1s given, thus, in one”s mind no 
arrogance and self-conceit would arise. This 1s an 
unconditioned alms-giving or compassion on 
equlity basis. The Buddha taught: “One should not 
wish to be repaid for good deeds. Doing good 
deeds with an Intention of getting repayment wIll 
lead to greed for fame and fortune.” If you do 
good, then do it for the sake of doing service to 
some other beings. The happiness which arises In 
your mind together with the performance of the 
good deed 1s I1tself an extremely big reward— 
Thường thì nguơì ta ao ước được đền đáp khi thi 
ân cho ngươi khác. Tuy nhiên, trong đạo Phật, khi 
bố thí, không nên ấp ủ ý tưởng đây là người cho 
kia là kẻ được cho, cho cái gì và cho bao nhiêu, 
được như vậy thì kiêu mạn và tự phụ sẽ không 
sanh khởi trong ta. Đây là cách bố thí vô điều 
kiện hay bi tâm dựa trên căn bản bình đẳng. Đức 
Phật dạy: “Thi ân bất cầu báo, còn cầu báo là thi 
ân có mưu đồ và sự thi ân như vậy sẽ đưa tới ham 
muốn danh lợi.” Nếu bạn làm việc thiện, bạn nên 
hành động vì lợi ích của tha nhân. Hạnh phúc 
khởi lên trong tâm mình ngay lúc bạn làm việc 
thiện lành ấy, tự nó là một phần thưởng tinh thần 
hết sức lớn lao. 

Wish for wealth: Cầu tài. 

Wishing to setfle senfienf beings in the stafe 
of omniscience: Muốn cho chúng sanh an trụ 
bực nhứt thiết trí —See Ten peerless states of 
Great Enlightening Beings. 

'Wishlessness: Apranihita (skÙ— 
Desirelessness—Vô Nguyện hay vô cầu—To get 
rid of all wishes or desires until no wish oŸ any 


3522 


kind whatsoever remains In the cultivator”s mind, 
for he no longer needs to sfrive for anything, one 
of the three emancipations—Đoạn trừ tất cả mọi 
mong cầu cho đến khi nào không còn một mảy 
may ham muốn hay cố gắng để đạt được bất cứ 
thứ øì là giải thoát, một trong ba loại giải thoát— 
See Three Three emancipations, and objects of 
meditation that lead toward liberation. 
Witchcraft (n): Ma thuật—Ma lực. 

With One Heart We Bow: Nhất Tâm Đảnh Lễ 
(Chí Tâm Đảnh Lễ). 

With Outflows: Leakinge—Worldly— 
Mundane—Conditioned——Hữu vi. 
With single mỉnd: Devoted 
heartedly—Chuyên tâm——Hết lòng. 
With single miỉnd to help others: Lợi Tha 
Nhứt Tâm— The Buddha°s mind—Tâm Phật là 
tâm chuyên nhứt làm lợi cho chúng sanh. 

With the Tathagata?s enlightenmen( all 
beings were enlightened: Nhất Thành Nhất 
Thiết Thành —In the perfection of one all are 
perfected—One deed ¡ncludes all—Với sự đại 
giác của Như Lai, tất cả chúng sanh rồi đây sẽ đạt 
thành đại giác. Một người toàn thiện mọi người 
rồi đây sẽ được toàn thiện. 

With thought and wi(hout thought: Tưởng 
phi tưởng. 

With an unbiased mỉnd: Với tinh thần không 
thiên vị. 

With the whole mỉnd: Nhứt tâm. 

Withdraw and turn back: Thối chuyển—To 
wihdraw and turn back from any position 
attained—Thối lui làm mất cái mà mình đã tu 
chứng được. 

Withdrawal of senses: Pratyahara (skÙ—Chế 
Cảm—See Eight factors of Yoga concentration. 
Wither (v): Fade—Become dry—Héo tàn. 
“Within the cave” sectf: Quật Nội—“Within 
the cave,” the assembly of the elder disciIples, 
after Sakyamunisldeath, In the cave near 
Magadha, when, according to tradition, Kasyapa 
presided over the compiling of the Tripitaka; 
while at the same time, the disciples “outside the 
cave” compiled another canonknown  as 
Pancapttaka. To this separaton 1s ascribed, 
without evidence, the formation of the two schools 


to—Whole- 


of the Mahasthavirah and Mahasanghika—Phái 
Trong Hang. Trong xứ Ma Kiệt Đà có ngọn núi 
Nam Sơn, cách ngọn Nam Sơn về phía bắc có một 
hang đá lớn. Sau khi Đức Phật nhập diệt, ngài Ca 
Diếp chủ trì cuộc kết tập Tam tạng kinh điển 
trong hang đá nây. Đồng thời bên ngoài cách 
hang đá chừng 20 dậm, lại có một số khác tập hợp 
lại để kết tập Ngũ Tạng. Do đó mà có hai phái 
trong hang và ngoài hang. Trong hang là Thượng 
Tọa Bộ, ngoài hang gọi là Đại chúng bộ. 

Within the confines of the region: Within the 
reglon—GIới nội. 

Within instructfion: Instructions ín the sect or 
church—Giáo nội. 

Within instrucfion in the sec(: Giáo Nội— 
Within instruction in the sect or church; especially 
those who receIve normal Instructions or teaching 
from the scriptures or written canon—Giáo nội 
của tông phái là tông phái nương vào những lời 
dạy của Đức Phật trong kinh điển. 

Within the region: Giới Nộ—Witin the 
reglon—Wtthin the realm—Limited—Within the 
confines of the three regions of desire, form, and 
formlessness, reaching out to the 
inñnite—Gồm ba cõi Dục giới, Sắc giới và Vô 
sắc giới, không vượt ra ngoài ba cõi nầy. 

Within the Sangharama: Trong chốn thiển 
môn. 

Without: Nis, nh, nír, ni (sk)——Không. 
Without afflictions: Ni-klesa (sk)——Không 
phiền não—Free from passions. 

Without ambiguity in the law of cause and 


and not 


effect: Bất muội nhân quả (không ám muội hay 
mê mờ về luật nhân quả). 

Without appearance and disappearancc: 
There 1s no appearance and disappearance—Vô 
sanh diệt. 

Without attachment: With detachment—With 
non-attachment——Vô chấp thủ. 

Without beginning: Vô thủy—As ¡n the chain 
of transmigration—Như trong sự trối buộc của 
vòng luân hồi sanh tử. Không có cái ban đầu, như 
mắt xích luân hồi sanh tử (đời nay là do cái nhân 
đời trước, đời trước là do cái nhân đời trước nữa, 
cứ thế mà suy mãi lên sẽ thấy là không có sự bắt 
đầu). 


3523 


Without beginning or end: Vô thủy vô 
chung—Without beginning and without end. The 
cycle of binh and death or transmigraton 1s 
without beginning or end—Vòng sanh tử luân hồi 
vô thủy vô chung. 

Without beginning and infinite: Vô Thủy Vô 
Biên—The Buddha-truth is without beginning and 
infinite—Chân lý Phật pháp không có khởi thủy 
mà cũng không có sự chấm dứt. 

Without beginning through vast kalpas: Vô 
Thủy Khoáng Kiếp —Transmigration which has 
existed without beginning through vast kalpas— 
Luân hồi sanh tử không có khởi thủy, mà trải qua 
nhiều niên kiếp xa xôi dằng dặc. 

Without beginning and unreal: Vô Thủy 
Không—The “void” is without beginning, the 
abstract idea of without beginninge—Vô Thủy và 
Không. Tánh “không” không có khởi thủy. 
Without being born: Vô sanh—Without being 
produced. 

Without beïng called the Buddha sfill comes 
to welcome: Bất Lai Nghinh (không gọi mà Ngài 
vẫn đến) The Pure Land sect believes that 
Amitabha himself comes to welcome departing 
souls of his followers on therr calling upon him, 
but the Jodo Shin-Shu sect in Japan teaches that 
belief in him at any time ensures rebirth In the 
Pure Land, independently of calling on him at 
death—Không gọi mà Ngài vẫn đến rước —Tịnh 
Độ tông tin tưởng rằng Đức Phật A Di Đà đến 
rước những linh hồn của đệ tử Ngài nếu những 
người nầy gọi đến Ngài lúc lâm chung, nhưng 
Tịnh Độ Chân tông bên Nhật lại dạy rằng những 
ai tin tưởng tu trì theo Ngài thì chắc chắn được 
vãng sanh, không nhứt thiết (không đợi) phải gọi 
ngài lúc lâm chung. 

Without ceasing: Constant—Endless— 
Everlasting—Perpetual—Unceasing—Bất đoạn 
(không gián đoạn). 
Without  comparison: 
comparing—Vô tỷ. 
Without creafion: Above the limit of creation— 
Vô sinh—See Bhutatathata, and Three aspects of 
Bhutatathata (A). 

Without  debate: Without 
sfriving with others—Vô tranh. 


Incomparable—No 


strfe——Without 


Without doubt: 
Apratihata. 
Without effort: Không có công dụng. 

Without equal: Vô Đẳng—See Asama. 
Without essential difference: Vô sai biệt — 
There are three natures that are without essential 
difference (the three that are of the same 
nature)—See Three things that 
essential difference. 


Vô nghi—Undoubted—See 


are without 


Without form: Above the limifation of form—— 
Vô sắc—Vô tướng—See Bhutatathata, and Three 
aspects of Bhutatathata (A).. 
Without heat or affliction: Vô Nhiệt— 
Anavatapta (sk—The Heaven without heat or 
affliction—See Nine heavens of the fourth dhyana 
heaven. 
Without image or shadow: Nirabhasa (sk)— 
Without semblance or appearance—Vô Ảnh 
Tượng (không cần ảnh tượng hay hình tướng bên 
ngoài). 
Without intention: Amanas (skt—Không ý. 
Without  leakage: (skÙ—No 
leakage—Vô Lậu —See Anasrava. 
Without leaving the realm of desire: Chẳng 
rời dục giới—In the realm of desire, Bodhisattvas 
enter the meditations, liberations, and trances of 
the realms of form and formlessness, yet they are 
not thereby born ¡n those realms—Đại Bồ Tát 
chẳng rời dục giới mà nhập sắc giới, vô sắc giới 
thiển định, giải thoát và các tam muội, cũng 
chẳng nhơn đây mà thọ sanh—See Ten kinds of 
way of adornment of Great Enlightening Beings. 

Without lỉmit: Ananta (skt—Inexhaustible— 

Vô hạn—Vô Tận. 

l) The temporal or functional teaching applied 
the term to noumenal or absolute, being 
considered as ¡infinite: Quyển Giáo dùng từ 
“vô tận” khi nói về chân lý tuyệt đối. 

2) The real or reliable teaching applied the term 
to the phenomenal, being considerd as 
infinite: Thực Giáo dùng từ “vô tận” khi nói 
về hiện tượng vô tận. 

Without love: Vô 

WWithout attachment. 

Without making any distinction betfween 

the chief culprit and his accomplices: Bất 


Anasrava 


á—Without  craving— 


3524 


phân thủ tòng (không phân biệt thủ phạm hay 

tòng phạm). 

Without merit or virtue: Không có công đức. 

Without nature: Vô tánh. 

l1) Nothing has an independent nature of Ifs own: 
Vô tánh—Không có thứ gì có bản chất độc 
lập của riêng nó. 

2) Above the limit of a soul: Vô tánh—See 
Bhutatathata, and Three aspects of 
Bhutatathafa (A). 

Without a nature or separafe existence: Vô 
sai biệt vô tánh—There are three things without a 
nafure or separat© existence of their own—See 
Three things that are without essential difference. 
'Without obstacle: (skÙ— 
Unhindered—Wïthout Tesistance—See 
Apratihata. 
Without the old, there will be nothing new: 
Không có cái cũ thì chẳng thể có cái mới (Phi cổ 
bất thành kim)—The past should be preserved to 
some exfent. 
Without outflows: Unconditioned Dharmas— 
Without leaking——Transcendental—Outside the 
passlon-stream——Pháp vô vI. 
Without paranoia: Không thấy e ngại. 
Without partiality: Sama (sk)——Samata (skt— 
Equal—Everywhere the same——Universal—Bình 
đẳng. 
Without power: Vô năng——Unable. 
Without the profractor and the sef-square, 
no circles and squares can be drawn: Bất dĩ 
quy củ, bất thành phương viên (không có thước 
quy, thước củ thì chẳng vẽ được vuông tròn, làm 
việc mà không theo quy tắc tất không bao giờ 
thành công)—Without rules, there can be no 
perfection. 

'Without recollection: Vô niệm. 

Without( recourse fo exaggerafion: Không 

diễn tả quá mức. 

Without regret: Không hối tiếc. 

Without 

remnant 


Apratihata 


remainder:  Asesa  (skÙ—No 
Vô Dư (không tàn dư hay không còn 
sót lại thứ gì hay sự tột bậc của sự lý). 
Without resistance: Vô Ngại—See Apratihata. 
Without selEnature: Nihsvabhava (skÐ— 
Không tự tánh—Vô Tự Tánh—See Asvabhava. 





Without shame: Ahrika (skt)—Shameless—Vô 

Tàm—See Ahrika. 

'Without sorrow: Asoka (skt)—Vô ưu. 

(Œ) The meanings of “Asoka”—Nghĩa của “Vô 

ưu”: Not feeling or not causing sorrow—— 

Without sorrow——Ungrief—Not feeling or not 

causing sorrow——Vô Ưu—Không lo âu. 

The Buddhaˆs teachings on “Without sorrow” 

in the Dharmapada Sura—Những lời Phật 

dạy về “Vô Ưu” trong Kinh Pháp Cú: 

l1) Lefs kill the mother of craving, the father of 
arrogance, fwo WarrIor kings of Wrong VIews 
of eternalism and nihilism. Lets destroy the 
kmngdom of senses and officials of 
attachments. Lets turn to the Brahman of 
ungrief (Dharmapada 294): Hãy diệt mẹ (ái 
dục) và cha (kiêu căng), diệt hai dòng sát-đế- 
lợi, diệt Vương quốc, luôn cả quân thần mà 
hướng về Bà-la-môn vô ưu. 

2) Lefs kill the mother of craving, the father of 
arrogance, two Brahaman kings of the wrong 
views of eternalism and nihilism. Le 
destroy the official of Doubt and turn to the 
ungrieving Brahman (Dharmapada 295): Hãy 
diệt mẹ (ái dục) và cha (kiêu căng), diệt hai 
dòng Bà-la-môn, diệt luôn hổ tướng “nghỉ” 
thứ năm mà hướng về Bà-la-môn vô ưu. 

Without speaking: Tunhi (p)—Tusnika (skt— 

Không nói. 

Without ”spiritual'" insiph(: Anavabodha 

(sk)——Unenlightened—Uncomprehending—Bất 

giác. 

Without spots: Bất Cấu —Without stains or 

spots—Không dơ hay không có dấu vết. 

Without stains: Amala (skt)—Without fault— 

Bất Cấu. 

Without strife: Vô Tranh—Without debate or 

contradiction—Không cải, không dính dấp gì đến 

mọi vật, mà chỉ an trụ nơi “Không Lý.” 

Without a teacher: Self-attained—Vô sư. 

Without thought: No though—Without a 

thought—Without recollection—Vô niệm. 

l)  Asannasatto (p)—Asamjm (skt}—Absence of 
thinking—Mindless—Thoughtlessness— 
Without recollection—See AsamJnI. 

2) Acinta (skÐ: Absence of false ideas or 
thoughts; apart thought. The 


qI) 


from real 


3525 


1mmaterial mind 1s free from illusion—Không 2)  According to the Nirvana Sutra, the Buddha 


có vọng niệm. Cái tâm phi vật chất thật sự 
không bị trói buộc bởi ảo tưởng. 
Without trouble: Vô não—Free from trouble. 
Without weapons, one dares not attack a 
tiger; without a boaf, one đdares nof cross a 
river: Bất cảm bạo hổ, bất cảm bằng hà (không 
có khí giới khi không dám đánh hùm, không có 
thuyền thì không dám qua sông). 
Without words: Silent—Speechless—Vô ngôn. 
Without Zen but having Pureland: Vô Thiền 
Hữu Tịnh Độ—See Four clarifications to make 
comparisons (II). 
Without Zen and without Pureland: Vô 
Thiền Vô Tịnh Độ—See Four clarifications to 
make comparisons (T). 
Witness (n): Chứng cớ —Chứng giám—Chứng 
kiến ——Chứng thực—Chứng minh—S§ee Evidence. 
Witness of reality: Seal of reality—Thực tướng 
ấn—An abstract seal which passed on from one 
Buddha to the next Buddha—Một cái ấn trừu 
tượng được truyền từ vị Phật này qua vị Phật kế 
tiếp. 
Witness of realization: Nội chứng. 
Witness fo: To realize—Chứng. 
Witnes to the truth: Way of (mystic) 
experlence—Chứng đạo (chứng ngộ chân lý). 
Wizard Buddha: Thiện Tịch nguyệt Âm Diệu 
Tôn Trí Vương Phật. 
Wizardry: Magic—Mystery—Bí thuật. 
Wolf-Tooth Ghost King: Quý Vương Lang 
Nha. 
Wolf track hỉll: Lang Tích Sơn—Another name 
for Cock-Leg Hil—Tên khác của Kê Túc Sơn 
(nơi Ngài Ma Ha Ca Diếp nhập định). 
Wolfish desire: Greedy wolf Tham dục được 
ví như lòng tham của bầy lang sói. 
Woman (n): Girl —Maid—Female—Nữ Nhân 
(người nữ). 
l) To be bor ¡into a womans body was 
considered a cause of special suffering on 
of menstruation, childbirth 
menopause, etc——Người nữ: Sanh ra làm thân 
người nữ là bị coi như là nhân của sự khổ 
nhọc về kinh nguyệt, sanh nở và hết kỳ kinh, 
vân vân 


account and 


3) 


4) 


described Woman as the “abode of all evil”: 
Theo Kinh Niết Bàn thì Phật nói đó là nơi cư 
trú của chư ác. 

The Buddha always taught: “There Is no 
Impediment in women to enable them to 
practice religion as men do and attain the 
highest state In life, which 1s Arahanthood or 
Sainthood, the highest level of menfal pur1ty. 
However, it has been almost 26 cenfuries 
since the tine the Buddha liberated the 
women in Indian society, women are still 
strugsgling to gain equality with men im all 
fields.”—Đức Phật luôn dạy: “Không có gì 
chướng ngại đối với phụ nữ trong việc tu tập 
như nam giới, phụ nữ có thể đạt được quả vị 
cao nhất như A La Hán quả hay Thánh quả, 
mức độ cao nhất trong sự thanh lọc tâm. Tuy 
nhiên, đã gần 26 thế kỷ kể từ lúc Đức Phật 
giải phóng phụ nữ trong xã hội Ấn Độ, ngày 
nay phụ nữ vẫn còn đang tranh đấu để giành 
lại quyền bình đẳng với nam giới trong mọi 
lãnh vực.” 

Women in Buddhist view: Nữ nhân theo quan 
điểm của Phật giáo—According to the Sutra 
In Forty-Iwo Sectons, Chapter 29, the 
Buddha said: “Be careful not to look at 
women and do not talk with them. If you must 
speak with them, be properly mindful and 
thnk: “Il am a Sramana living im a turbid 
world. I should be like the lotus flower and 
not be defiled by the mud.' Regard old 
women the way you regard your mother. 
Regard those who are older than you the way 
you regard your elder sisters. Regard those 
who are yOunger as yOur yOounger sisters and 
regard children as their own. Bring forth 
thoughts to rescue them and put an end to 
negative (bad) thoughts”—Theo Kinh Tứ 
Thập Nhị Chương, Chương 29, Đức Phật dạy: 
“Phải thận trọng, đừng nên nhìn ngắm nữ sắc, 
cũng đừng nói chuyện với nữ nhân. Nếu bắt 
buộc phải nói chuyện với họ thì phải giữ tâm 
chánh trực và suy nghĩ rằng: “Ta làm Sa Môn, 
sống giữa cuộc đời ô nhiễm, phải như hoa sen 
không bị bùn làm ô nhiễm. Nghĩ rằng người 
nữ già như mẹ, người nữ lớn tuổi hơn mình 
như chị, người nữ nhỏ tuổi hơn mình như em 


35526 


gái, đứa bé gái như con, sinh khởi tâm cứu độ 
họ được giải thoát. Như vậy niệm xấu đối với 
nữ nhân liền chấm dứt.” 

Woman beauty: Nữ Sắc. 

l1) The Buddha said: “Woman beauty 1s a chain 
Of serlous delusion, a øgrievous calamity”: Đức 
Phật dạy nữ sắc là một chuỗi phiển não, một 
tai ương phiền muộn.” 

2) According to the sasta on the Prajna- 
Paramita-Sutra, it 1s betffer to burn out the 
eyes with a red-hot iron than behold woman 
with unsteady heart: Theo Trí Độ Luận, thà 
dùng sắt nóng đốt cháy đôi mắt còn hơn là 
ngắm nhìn người nữ với trái tim rung động. 

Woman as chain: Nữ tỏa—Woman as lock or 

chain, the binding power of sex—Sự kiểm tỏa của 

nữ nhân hay sức mạnh của nhục dục. 

Woman?s education: Nữ huấn (giáo dục của 

phụ nữ). 

“Women forbidden to approach” : Nữ Nhân 

Cấm Chế—A sign placed on certain altars—Tại 

một vài nơi thờ phượng có bảng cấm Phụ nữ đến. 

Woman of high character: Phạm Nữ. 

I) A noble woman: Con gái của Phạm Chí. 

2) A woman of noble character: Người con gái 
phạm hạnh. 

Woman-kingdom: Nữ 

matriarchal government 1s 

prevailed—Vương quốc Nữ nơi chánh quyền Mẫu 

Hệ chiếm ưu thế. 

Woman offence: Nữ Phạm—Sexual 

1mmortality on the part of a monk. 

Womans retinue created by Mahesvara: Nữ 

Nhân Quyến Thuộc Luận Sư—One of the twenty 

heretical sects, who held that Mahesvara created 

the first woman, who begot all creatures—Một 
trong 20 phái ngoại đạo cho rằng Ma Hê Thủ La 

Thiên tạo ra người nữ đầu tiên, rồi vị nầy sanh ra 

hết thảy chúng sanh. 

Woman as a robber: Nữ Tặc—According to the 

Sasfra on the Prajna-Paramita Sutra, woman as a 

robber, the cause of sexual passion, stealing away 

the riches of religion— Theo Đại trí Độ Luận, 
người nữ được xem như là giặc, là nhân của sắc 
dục, cướp đi tất cả những công đức tu tập. 


Quốc—Where 


sad to have 


Woman?s salutation: Nữ Nhân Bái—Lối chào 
của người nữ—A woman”s salutation, øreeting, or 
obeIsance: 

l1) Performed by standing: Đứng vái. 

2) Bending the knees: Nhún gối. 

3) Putting hands together before the breast and 
bending the body: Để hai tay trước ngực và 
hơi cúi mình. 

Woman of virtue: Nữ Đức—The emperor Hui- 

Tsung of the Sung dyansty (I101-1126 A.D.) 

changed the term “Nun” or “Bhiksuni” to “A 

woman of virtue.”—Vua Tống Huy Tông đời nhà 

Tống (1102-1126 sau Tây Lịch) đã đổi danh từ 

“Nï” hay “Iỳ Kheo Nỉ” ra “Nữ Đức”. 

Woman”s world: Fair sex—Female sex—Nữ 

giới. 

Womb (n): Garbha (skt)—Embryo—Thai tạng 

hay tử cung của đàn bà. 

Womb of all things: 

Garbhadhatu. 

Womb-born: Jarayuja (skt—Uterine birth— 

Thai Sanh—Uterine biírth or womb-born, one of 

the four modes of yonI. Uterine bĩrth 1s a form of 

viviparous bĩrth, as with mammalia. Before the 
differentiation of the sexes birth is supposed to 
have been transformation. In Buddhism, the term 
1s also applied to beings enclosed in unopened 
lotuses 1n paradise, who have not had faith In the 
Amitabha but trusted to their own sfrenegth to 
attain  salvation; they 
proportionate perlods, happy, but without the 
presence of the Buddha, or Bodhisattvas, or the 
sacred host, and do not hear their teaching. The 
condition 1s also known as the womb-place—Một 
trong tứ sanh, thai sanh là một hình thức sanh ra từ 
trong thai mẹ. Trước khi có sự phân chia trai gái, 
chúng sanh đều ở trong tình trạng hóa sanh (về 
sau nầy do có tình dâm dục mà chia thành trai gái 
và bắt đầu có thai sanh). Trong đao Phật, từ ngữ 
nầy cũng dành cho những người vãng sanh Cực 

Lạc trong những búp sen vì không có lòng tin nơi 

Phật A Di Đà, mà chỉ tin vào tự lực niêm Phật. 

Họ phải ở tại đây trong một thời gian dài mà 

không thấy Phật, Bồ Tát, hay Thánh chúng; cũng 

không nghe được giáo thuyết của Phật (không 
thấy Tam Bảo). Tình trạng nầy còn được gọi là 

“thai cung” vì chúng sanh ở trong bụng mẹ không 


Thai tạng. **See 


there remain for 


3527 


thấy được ánh nhật nguyệt—See Four forms of 
bĩịrth. 

Womb-born asuras: Thai Sanh A Tu La—One 
of the four kinds of Asura. The others are egg- 
born, transformation-born, and water-born asuras. 
Womb-born Asuras are those who have fallen In 
virfue and have been dismissed from the heavens 
dwell in places near the sun and moon. They are 
asuras born from wombs and belong to the destiny 
of humans—Một trong bốn loại A Tu La. Những 
loại A Tu La khác là noản sanh, hóa sanh và thủy 
sanh. Thai sanh A Tu La là thứ A Tu La ở cõi trời, 
mất đức bị đọa vào chỗ gần mặt trời, mặt trăng. A 
Tu La đó do thai sinh ra, thuộc về loài người— 
See Asura and Four kinds of Asura. 
Womb of the carth: Địa 
Ksitigarbha and Six T¡-Tsang. 
Womb-born, eggø-born, spawn-born, and 
born by transformation: Thai Noãn Thấp 
Hóa—The four yoni or modes of birth—Bốn loại 
sanh. ** See Four forms of birth. 

Womb and Egsg-Eating Ghost King: Quỷ 
Vương Thực Noãn—The one who 1s responsible 
for miscarriages and premature stillbirths. 

Womb of holiness: Thánh tha —The womb of 
which and develops the 
bodhisattvas, I.e. the three excellent positlons 
the ten grounds, of 
dedication, and ten necessary activiles of a 
bodhisattva—Thai tạng của những bậc Thánh, bọc 
quấn và trưởng dưỡng chư Bồ Tát, chỉ ba hiển vị 
Thập trụ, Thập Hạnh, và Thập Hồi Hướng —See 
Ten necessary practices of a Bodhisattva, Ten 
kinds of dedication, and Ten grounds. 

Womb prison: Thai ngục—According to 
Buddhism, the womb 1s regarded as a prison of all 
beings—Theo Phật giáo thì thai cung được xem 
như là ngục tù giam nhốt chúng sanh. 

Womb of the Tathagatha: Pháp tánh (see 
Tathagatha-garbha). 
Womb treasury: 
Garbhadhatu. 
Womb is unclean: Trụ xứ bất tịnh (chín tháng 
trong thai chẳng sạch)—See Seven kinds of 
1mpUuTIfV. 

Women?s rebirth in the Pure Land: Nữ nhân 
nguyện vãng sanh—The thiưty-fifh vow_ of 


Tạng—See 


holiness enfolds 


attained ¡n ten kinds 


Thai Tạng Giới—See 


Amitabha Buddha that he wIll refuse to enter into 
his final Joy until every woman who calls on his 
name rejoyces In enliehtenment and who, hating 
her woman”s body, has ceased to be reborn as a 
woman—Lời nguyện thứ 36 của Đức Phật A Di 
Đà, rằng Ngài sẽ không vào Niết Bàn khi tất cả 
nữ nhân nào niệm hồng danh của Ngài chưa được 
giác ngộ hay chưa chấm dứt cảnh sanh thân làm 
người nữ—See Forty-eight vows of Amitabha. 
Women of the Sakya clan: Buddhist nuns— 
Thích nữ—Trưởng nữ của Đức Như Lai. 

Won: A school of Korean Buddhism founded in 
1916 by Chung-bin-Pak (1891-1943), referred to 
his followers as Sofaesan, which combined 
Buddhist wíh elements from 
Confuciansm, Taoism, and Christianty. The 
founder 1s regarded by the tradition as a living 
Buddha, one whose teachings are particularly 
appropriate to the present which 1t 
characterizes as one in which materialism 1s 
engulfng (đang làm chìm đắm) the world and 
suppressing the human spirit. The term “won” 
means circular, and the school 1s symbolized by a 
black circle that represents the Dharma-kaya, 
which 1s said to be the source of all beings, the 
oripinal mind of all sentient beings, and the 
enliphtened mind of all Buddhas. 
scripture 1d the Chong-jon, written by the founder. 
lt has about four hundred temples in Korea and 
about thirty In other countries. Ïís temples are 
very austere, with no Iimages of Buddhas or 
Bodhisattvas; the only decoration 1s the circle— 
Trường phái Phật giáo Triểu Tiên được Chung- 
bin-Pak (1891-1943) sáng lập vào năm 1916, phối 
hợp giáo lý Phật giáo với những yếu tố chính của 
Khổng, Lão giáo, và Cơ Đốc giáo. Vị sáng lập 
được trường phái của mình xem như là vị Phật 
sống, vị Phật mà lời giáo thuyết thích hợp với thời 
hiện tại, thời đại mà vật chất đang làm chìm đắm 
cả thế giới và trấn áp tinh thần của con người. 
Wonch?uk (631-696): Korean scholar-monk of 
the Unified Silla period (668-981). He traveled to 
Chang-An in China, where he studied with Hsuan- 
Tsang (596-664) and became one of his main 
disciples. His best known work 1s “Commentary 
on the Samadhi-nirmocana-sutra” (Chieh-Shen- 
Mi-Ching-Shu—Vị Tăng học giả Triều Tiên dưới 
thời kỳ Liên Hiệp Silla (668-981). Ông du hành 


doctrines 


age, 


lsÃễ main 


3528 


sang Trường An, Trung Quốc, ở đây ông theo học 
và trở thành đại đệ tử của ngài Huyền Trang. Tác 
phẩm nổi tiếng nhất của ông là bộ “Giải Thâm 
Mật Kinh.” 

Wonders (n): Kỳ diệu —See Ten wonders. 
Wonders of Buddha?s blessing: Lợi Diệu —In 
opening the minds of all to enter the Buddha- 
enlightenmernt. 

Wonderful Buddha wisdom: Diệu trí. 
Wonderful (a): Manju (sk—Suksma (skÐ— 
Supernatural—Profound—MysterIous—Diệu—— 
Kỳ diệu —Lạ thường. 

WonderfillÀ and  auspicious: Kiết 
Tường—The meaning of the name of Manjushri: 
Manju for “wonder” and srI for “auspiclous.”— 
Nghĩa của tên của Ngài Văn Thù: Manju có nghĩa 
là “Diệu” và srI có nghĩa là “Cát Tường.”—See 
Eight diamond-kinss. 

WonderfUull and auspicious Bodhisatfva: 
Diệu Kiết Tường Bồ Tát (hiện làm Đại Uy Đức 
Kim Cương). Đây là một trong tấm Kim Cang 
vương hay Kim Cang Hộ Bồ tát cho Phật Tỳ Lô 
Giá Na—This 1s one of the eight diamond-kinss, 
or bodhisattvas as guardians of Vairocana (Đại 
Nhựt Như Lai)—See Eight diamond-kings. 
Wonderful Buddha'”s disciples: Take refuge in 
the Sangha, wonderful Buddha”s disciples—Quy y 
Tăng đệ tử tuyệt vời của Phật —See Take refuge 
1n the Triple Gem. 

'Wonderful Buddha wisdom: Diệu trí. 
Wonderful contemplation: Diệu Quán—One 
of the wonderful system of the three T”Ien-T”aI 
meditations—Một trong ba sự quán chiếu kỳ diệu 
(tam quán viên dung của Viên Giáo) của tông 
Thiên Thai—See Three contemplations. 
Wonderful destiny: Diệu Thú—The wonderful 
metempsychosIs, 1.e. that of Mahayana—Cõi thú 
kỳ diệu, như được sanh ra làm người và được tu 
theo giáo lý Đại Thừa. 

Wonderful dharma: Wonderful law of truth— 
Diệu pháp—Vị Tằng Hữu—See Twelve sutras. 
Wonderful doors: Diệu môn—Six wonderful 
stategles or doors for Buddhist 
(pratiioners)—Sáu phương cách hay cửa ngõ kỳ 
diệu cho người tu Phật —See Six wonderful doors. 


Diệu 


cultIvators 





Wonderful doors of dharma: Diệu môn— 

NÑirvana. 

Wonderful door to nirvana: Diệu môn Niết 

bàn. 

Wonderful enlightenment: Diệu giác. 

l1) Diệu giác—The wonderful enliphtenment of 
Mahayana, or self-enlightenment to enlighten 
others—Diệu giác Đại Thừa, hay từ tự giác 
đến giác tha. 

2) The fine state of truth: The wonderful 
enliphtenment of Mahayana Buddhism, 
consisting of self-enlightenment to enlighten 
others and Enliphtenment of Buddhahood—— 
The fifty-second and the last stage of a 
Bodhisattva before becoming Buddha: Diệu 
giác trong Phật giáo Đại thừa gồm tự giác, 
giác tha, giác hạnh viên mãn (tự mình giác 
ngỘ, ØIÚp người giác ngộ, giác ngộ tròn 
đầy)—Đây là quả vị thứ 52, cũng là quả vị 
cuối cùng của một vị Bồ Tát trước khi thành 
Phật. 

Wonderful enlightenment of Mahayana: 

Self-enlightenment to enlighten others—Diệu 

giác. 

Wonderful escape: Sự vượt thoát kỳ diệu (Hổ 

khẩu dư sinh hay thoát khỏi miệng cọp)—Saved 

from the Jaws Of a tlger. 

Wonderful existence: Diệu Hữu—Chân Không 

Diệu Hữu—Emptiness—True emptiness—The 

true void—The true void is the mysterlously 

existine—Truly void, or yet 
transcendetally  exisinp—lrue emptiness— 

Nature means noumenon or essence; mark mean 

characteristics, forms or physiognomy. Marks and 

nature are confrasted, in the same way noumenon 
1S contrasted with phenomenon. However, true 
mark stands for true form, true nature, Buddha 
nature always unchanging. True mark of all 
phenomena 1s like space; always existine but 
really empty; although empty, really existineg— 
Tánh có nghĩa là tinh thần hay tinh yếu; dấu hiệu 
có nghĩa là tướng. Tánh và tướng đối nghịch nhau, 
giống như tinh thần đối chọi với hiện tượng. Tuy 
nhiên, thật tướng thật tánh hay Phật tánh thường 
hằng không thay đổi. Thật tánh của thế giới hiện 
tượng là chân không, thường hữu mà hư vô; tuy hư 
vô nhưng thường hữu (cái không chẳng phải là 


Immaterial 


3529 


không, cái hữu chẳng phải là hữu mà phàm phu 
suy nghĩ). 

Wonderful form: Surupa (skt—Diệu sắc —A 
Buddha”s sambhogakaya and his Buddha-land- 
Báo thân và báo độ của một vị Phật. 

WonderfUl fruit Diệu Quả—Bodhi or 
enlightenment, or nirvana—Kết quả kỳ diệu, như 
Bồ Đề và Niết Bàn. 

Wonderful heart: Diệu tâm—Tâm thâm diệu 
VƯỢt ra ngoài sức tưởng tượng của con người— 
The mind or heart wonderful and profound beyond 
human thoughts—The wonderful and profound 
mind or heart which ¡1s beyond human thoupht. 
The mind which clings to neither to nothingness 
nor to actuality. The mind in which all erronuous 
Imaginings have been removed. According to to 
the Differentiated Teaching of the Tien-T”ai 
school, limited this to the mind of the Buddha, 
while the Perfect teaching universalized 1t to 
include the unenlipghtened heart of all men—Diệu 
tâm là tâm thể tuyệt diệu không thể nghĩ bàn, nó 
vượt ra ngoài sự suy tưởng của nhân thiên, không 
còn vướng mắc bởi có không, trong đó tất cả 
những ảo tưởng tà vạy đều bị loại bỏ. Theo Thiên 
Thai Biệt Giáo, thì đây chỉ giới hạn vào tâm Phật, 
trong khi Thiên Thai Viên Giáo lại cho rằng đây 
là tâm của ngay cả những người chưa giác ngộ. 
Wonderful high mounftain: Meru (skt)—Diệu 
cao sơn. 

Wonderful hiph mounfain Sumeru: Meru 
(skÐ——Thhe king of mountains—Diệu cao sơn. 
Wonderful land: Diệu Độ—A Buddha's reward 





land, especlaly the Western Paradise of 
Amitabha—Quốc độ vi diệu, báo độ của Đức 





Phật hay là Tây Phương Cực Lạc của Phật A Di 
Đà. 

Wonderful land of a Buddha: Precious 
confinent—Bảo châu (lục địa). 

Wonderful law: Saddharma (skt—Diệu Pháp— 
The wonderfUll tru (Lotus sutra)—The 
Wonderful Dharma—Wonderful Law which 1s 
beyond thought or discussion—Pháp thù thắng đệ 
nhất không thể nghĩ bàn. 

Wonderful Law of Lotus Flower Sutra: Diệu 
Pháp Liên Hoa Kinh—Wonderful Law Lotus 
Flower Sutra—The Sutra of the Lotus Flower of 
the Wonderful Law——The Lotus of the True Law, 


or the Buddhaˆs doctrine regarded as a great cakra 
or wheel—The wonderful truth as found In the 
Lotus Sutra, the One Vehicle Sutra, which ¡1s said 
to contain Buddha”s complete truth as compared 
with his previous partial, or expedient teaching, 
but both are included ĩn this perfect truth—Diệu 
Pháp được Phật thuyết giảng trong kinh Pháp 
Hoa, được xem như là một đại luân, được giải 
thích như là nhân của “Nhất Thừa,” bao gồm toàn 
bộ chân lý Phật pháp, so với phân giáo hay 
phương tiện thuyết mà Đức Phật đã nói trước; tuy 
nhiên cả hai đều bao gồm trong trong “Toàn Chân 
Giáo” của Đức Phật —See Saddharma Pundarika 
Suftra. 

Wonderful light: Varaprabha (sk)——An ancient 
1ncarnation of ManJusri—Sự tái sanh thời xa xưa 
của Đức Văn Thù Sư Lợi—Diệu Quang—See 
Varaprabha. 

Wonderful liph( Bodhisattva: Varaprabha 
(skt)—Diệu Quang Bồ Tát—See Manjusri. 
Wonderful Light Buddha: Suryarasmi (skt)— 
The 930th Buddha of the present kalpa—Diệu 
quang Phật. 

WonderfUl Lotus: Diệu Liên Hoa—The 
wonderful lotus, symbol of the pure wisdom of 
Buddha, unsullied in the midst of the impurity of 
the world—Liên Hoa Kỳ Diệu biểu hiện cho trí 
tuệ sáng suốt thấu triệt chân lý của Phật, dù gần 
nơi thế giới nhiễm tạp cũng không bị hoen ố— 
See Saddharma Pundarika Sutra. 

Wonderful and Marvellous Dharmas: A Phù 
Đạt Ma—Vị Tầng Hữu Thuyết Nhân Duyên— 
Adbhutadharma-paryaya (skt——One of the twelve 
divisions of the sutras. At one time, the Buddha 
was sfaying near Savatthi, In the Jeta Grove. Then 
the conversafion arose among the monks in the 
assembly hall: “How wonderful and marvellous, 
your reverence, are the great psychic power and 
the great majesty of the Tathagata, that he should 
know of Former Awakened Ones, who attained 
Nưrvana, who have cut off obstacles, who have 
ended the cycle , who have escaped from all 
sufferings and afflictions.” After that, Venerable 
Ananda delivered ¡in details the Tathagata's 
wonderful and marvellous qualities: “Face to face 
wih the Buddha, I have heard this “The 
Bodhisattva arose in the Tusita Heaven, mindful 


3530 


and clearly conscious" I regard this as a wonder, a 
qualty of the Buddha. “The 
Bodhisattva remained ¡in the Tusia Heaven, 
mindful and clearly conscious, as long as his life- 
span lasted. The Bodhisattva, passing away from 
the Tusita Heaven, mindful and clearly conscIous, 
entered his mothers womb. When the 
Bodhisattva, having passed away from the Tusita 
Heaven, womb, 
1llimitable glorious radiance, surpassing the glory 
of gods, appeared In the worlds with the Gods, the 
Maras, and the Brahmas, and men. Even in those 
spaces between the worlds, baseless and dark, 
where, even the moon and the sun, so powerful 
and majestic, can not make therr light prevaIl, 
even there appeared the 1llimitable radiance. And 
the beings who happened to be there, perceiving 
each other, thought, “Indeed, there are other 
beings living here.” And the ten thousand worlds 
of the universe quaked and shook as there 
appeared the radiance. When the Bodhisattva 
enfered his mothers womb, four sons of devas 
approach so as to guard the four quarfers, sayIng: 
“Do not let a human being or a non-human beIng 
annoy the Bodhisattva and his mother.` When he 
1S enfering his mothers womb, his mother 1s 
virtuous through her own nature, restrained from 
taking life, from taking what is not given, from 
wrong conduct, from lying speech and from 
indulgence In strong drinks. Ño desire arises 1n his 
mother toward men. No ailment arises 1n his 
mother, she 1s at ease, her body 1s not tired, and 
within her womb, she sees the Bodhisattva, 
complete In all his limbs, his sense-organs perfect. 
Just as a gem of purest water, well-cut Into eight 
facets, flawless, excellent in every way, might be 
strung on a thread, blue or yellow or red or whife 
or orange, and a man with vision, having taken 1t 
1n his hand, mipht reflect: “This 1s a gem of purestf 
water.` The Bodhisattva”s mother carried him for 
exact ten months before the child-birth. She gave 
birth to the Bodhisattva while standing under a 
tree in Lumbini Garden. When he 1s born, he does 
not touch the earth, the four sons of devas, having 
received him, present him to his mother, saying: 
“Rejoice, lady, mighty 1s the son that 1s born to 
you.` When he 1s born, he 1s qui stainless, 
undefiled by watery matter, by blood, or by any 


marvellous 


enfered his mother”s an 


Impurity. When he is born, fwo streams of water 
appears from the sky, the one cool, the other 
warm, with which they do the bathing for him and 
his mother. When he 1s born, he ¡is able to stand 
firmly on both feet, facing north, he takes seven 
strides, and while a white sunshade ¡1s held over 
him, looking around on every side, he uftfers as 
with the voice of a bull: “I am chief in the world, I 
am best in the world, I am eldest In the world. 
This 1s the last bírth, there is no more agaiIn- 
becominng.` When he 1s born, an illimitable 
glorilous radiance appears in the world. The 
Bodhisattva's mother died seven days after the 
Bodhisattva 1s born and she arises in the Tusita 
Heaven.” After Ananda had delivered In details, 
the Buddha told Ananda: “Therefore, Ananda, 
regard this too as a wonder: “The feelings that 
arise 1n the Tathagata are known, they persist and 
they go to destuction. The perception, the 
thoughts are also the same, Tathagata knows 
when they arise, they persist and they go to 
destruction.” After the Buddha delighted and 
approved what Venerable Ananda jJust said, all 
Bhiksus rejoiced and withdtew—Vị Tằng Hữu 
Thuyết Nhân Duyên, một trong mười hai bộ kinh 
Đại thừa (ghi lại Phật và Bổ Tát thị hiện vô số 
thần lực bất khả tư nghì). Một thuở Đức Thế Tôn 
đang trụ gần thành Xá Vệ, trong tịnh xá Kỳ Viên. 
Lúc ấy trong chúng hội, chư Tăng khởi lên pháp 
thoại: “Thật kỳ diệu, thật hy hữu thay, này hiển 
giả, đại thần thông và uy lực của Đức Như Lai, 
Ngài đã biết tất cả chư Phật quá khứ, Ngài đã 
chứng đắc Niết Bàn, đã đoạn trừ các chướng ngại, 
đã chấm dứt luân hồi sanh tử, đã thoát ly mọi khổ 
đau phiển não.” Sau đó Ngài A Nan bèn nói đầy 
đủ chi tiết về các pháp hy hữu và vị tằng hữu của 
Đức Như Lai: “Diệu kiến Đức Thế Tôn, con đã 
nghe biết được điều này: “Bồ Tát hóa sanh trong 
cung trời Đâu Suất, chánh niệm và tỉnh giác... 
Con xem điều này như một trong những pháp hy 
hữu và vị tầng hữu của Đức Thế Tôn. Bồ Tát an 
trú trên cung trời Đâu Suất đến tròn thọ mạng, 
chánh niệm và tỉnh giác. Khi từ giã cung trời Đâu 
Suất, Bồ Tát nhập thai mẹ, chánh niệm và tỉnh 
thức. Sau khi Ngài nhập thai me, một ánh hào 
quang huy hoàng vô hạn lượng vượt xa ánh huy 
hoàng của chư Thiên, xuất hiện trong các thế giới 
với chư Thiên, Ma vương, Phạm Thiên. Ngay cả 


3531 


trong những khoảng không gian giữa các thế giới, 
không đáy, vô cùng tối tăm, nơi mà dầu cho mặt 
trăng và mặt trời, đại hùng đại lực như vậy cũng 
không thể tỏa rộng cùng khắp được, ngay cả 
những nơi kia, ánh hào quang vô tận ấy đã xuất 
hiện. Và các loài chúng sanh nh cờ ở nơi ấy 
nhận biết nhau, thầm nghĩ: “Thật ra cũng có nhiều 
loại chúng sanh khác đang sống ở đây.` Và mười 
ngàn thế giới trong vũ trụrung chuyển, chấn động 
khi ánh hào quang ấy xuất hiện. Khi Bồ Tát nhập 
vào thai mẹ, bốn vị thiên tử đến canh giữ bốn 
phương và nói: 'Đừng để cho loài người và loài 
phi nhân nào đến quấy nhiễu Bồ Tát và mẹ ngài. 
Khi Ngài nhập vào thai mẹ, thì mẹ ngài đang giữ 
tròn nhân đức theo bản tánh tự nhiên, không giết 
hại, không lấy của không cho, không tà hạnh, 
không vọng ngữ và không uống những chất cay 
nông. Không dục vọng nào khởi lên trong lòng bà 
với người nam. Không có bệnh gì khởi lên trong 
người bà, bà thoải mái dễ chịu, thân thể không 
chút mệt nhọc, và bà thấy Bồ Tát trong bào thai 
đầy đủ tứ chi, các căn hoàn hảo. Ví như một viên 
ngọc lưu ly trong suốt khéo cắt thành tám cạnh, 
không tỳ vết, được treo vào một sợi dây màu 
xanh, vàng, đỏ, trắng hay cam, và một người có 
mắt cầm viên ngọc trên tay, suy nghĩ: “Đây là 
viên ngọc lưu ly trong sáng nhất. Mẹ Bồ Tát 
mang thai đúng mười tháng mới hạ sanh Ngài. Bà 
hạ sanh Bồ Tát khi đang đứng dưới một tàng cây 
trong vườn Lâm Tỳ Ni. Khi ra khỏi thai mẹ, ngài 
được chư Thiên đến đón mừng, rồi sau đó đến 
loài người. Khi ra khỏi lòng mẹ thì thân Ngài 
không chạm đất, bốn vị Thiên tử sau khi đỡ lấy 
Ngài, bèn trình với mẹ Ngài: “Iâu lệnh bà, xin 
lệnh bà hoan hỷ, vĩ đại thay là vị hoàng nam được 
lệnh bà hạ sanh. Khi ra khỏi lòng mẹ, Ngài hoàn 
toàn vô nhiễm, không bị cấu uế bởi các thứ nước, 
máu hay một vật bất tịnh nào. Khi Ngài lọt lòng 
mẹ thì có hai dòng nước từ hư không xuất hiện, 
một lạnh và một ấm, dùng để tắm rửa cho Ngài 
và mẹ Ngài. Khi chào đời, Ngài đứng vững trên 
hai chân, hướng về phía Bắc, đi bảy bước và một 
lọng trắng được che lên người Ngài, Ngài nhìn 
khắp mọi phương và thốt lên như tiếng ngưu 
vương: “Ta là bậc tối thượng ở trên đời này, Ta là 
bậc tối thắng ở trên đời này, Ta là bậc tối tôn ở 
trên đời này! Nay là đời sống cuối cùng, không 
còn phải tái sanh nữa!" Sau khi hạ sanh Bồ Tát thì 


bảy ngày sau mẹ Ngài qua đời. Khi Ngài ra đời, 
một ánh hào quang vô lượng thần diệu hiện ra 
cùng khắp thế giới.” Ngài bảo A Nan: “Hãy thọ 
trì điều này như một pháp hy hữu. Các cắm thọ 
khởi lên trong Như Lai được Như Lai biết, chúng 
an trú và đi đến hoại diệt. Các tưởng, tầm khởi 
lên đều được Như Lai biết, chúng cũng an trú, rồi 
đi đến hoại diệt.” Sau khi tôn giả A Nan nói như 
vậy, Đức Thế Tôn chấp nhận. Các Tỳ Kheo hoan 
hỷ tín thọ những lời tôn giả A Nan vừa nói. 
Wonderful and Marvellous Qualities: Pháp 
Vị Tằng Hữu—See Wonderful and Marvellous 
Dharmas. 
Wonderful meanings: Huyền Nghĩa—There 
are five wonderful meanings or terms—See Five 
terms of twofold truth in the Madhyamika Sastra. 
Wonderful miỉnd: Diệu Tâm—See Wonderful 
and profound mind. 
Wonderful and profound mỉnd: Diệu Thâm 
Tâm—See Wonderful heart. 
Wonderful religion of the Buddha: Treasury 
Of precious things—Bảo tạng. 
Wonderful response Diệu Ứng— The 
miraculous response, self-manifestaion of 
Buddhas or bodhisattvas—Sự đáp ứng kỳ diệu 
hay sự thị hiện của chư Phật và chư Bồ Tát. 
Wonderful  sect: Diệu Tông—Profound 
principles (The Lotus sect)—Tông phái huyển 
diệu thậm thâm, ý nói Liên Hoa Tông. 
'Wonderful sound: Diệu âm. 
Wonderful Sound Bodhisattva: Gadgadasvara 
(sk)— Diệu Âm Bồ Tát—A Bodhisattva, master 
of seventeen degrees of samadhi, whose name 
heads cap 24 of the Lotus Sutra—Vị Bồ Tát, vị 
đạo sư của 17 phép định. 
Wonderful Sound Buddha: Diệu Âm Phật— 
Diệu Thinh Phật. 
Wonderful strategies: See Wonderful door. 
Wonderful vehicles: Diệu Xa—Cỗ xe kỳ diệu, 
được Phật nói đến trong Kinh Pháp Hoa— 
Mentioned In the Lotus Suta. 
'Wonderful virtue: Diệu Đức. 
lI) The meaning of Kapilavastu: Diệu Đức là 
nghĩa của thành Ca Tỳ La Vệ. 


3532 


2) Wonderful virtue, a tile of ManJjusri: Diệu 
Đức còn có nghĩa là tên của Bồ Tát Văn Thù 
Sư LợI. 
Wonderful-voiee bird: Diệu Âm Điểu—The 
Kalavinka—Ca Lăng Tần Già, chim Diệu Âm, là 
loại chim quý ở Ấn Độ, có tiếng kêu êm ái thanh 
nhã (người ta ví giọng nói của Đức Phật như tiếng 
chim nầy). 
Wonderful-Voice-Excels Buddha: Diệu Âm 
Thắng Phật. 
Wonderful Voice And Victory Buddha: Phật 
Diệu Âm Thắng. 
Wondrous (a): Kỳ lạ. 
Wondrous sighfs: Cảnh tượng kỳ lạ. 
Wonhyo (617-686): One of the great figures of 
the Uniñied Silla period of Korean Buddhism 
(668-916), founder of the Popsang (Dharma- 
laksana—Pháp Tướng Tông) tradition In Korea. 
His main concern was to find ways of harmonizing 
the disparate and confradicttory doctrines of the 
Korean Buddhist schools of his day. He was 
widely Influential both as a scholar and as a 
propagator of Buddhism among the masses. He 
wrote numerous scholarly works that covered a 
wide spectrum of Buddhist topics, and at the same 
time lived and worked among the masses. He 1s 
credited with writing more than eighty separate 
works In 240 fascicles, of which twenty works In 
twenty-two fascicles are still extant—Một trong 
những nhân vật nổi tiếng nhất của Phật giáo 
Triều Tiên dưới thời Liên Hiệp Silla (668-916), 
ông là người sáng lập ra Pháp Tướng tông Triều 
Tiên. Sự quan ngại chính của ông là làm sao xóa 
bỏ dị biệt và mâu thuẫn trong giáo lý giữa các 
tông phái Phật giáo Triều Tiên vào thời của ông. 
Dưới mắt đại chúng, ông có ảnh hưởng rất lớn 
như một học giả cũng như là một nhà truyền giáo. 
Ông viết nhiễu tác phẩm có tính cách bác học với 
những chủ để rộng rãi về Phật giáo, đồng thời 
ông sống và làm việc trong đa số quần chúng. 
Người ta cho rằng ông đã trước tác trên hai mươi 
tác phẩm với 240 tập, hiện tại vẫn còn lưu lại 
được 22 tập. 
Wood: Kastha (skÙ)——Timber—Gỗ. 
Wooden (a): Làm bằng gỗ. 
Wooden board: Trai Bản—A wooden board (ïn 
place of a bell) in front of the dining hall, calling 


or informing to the midday meal—Bản gỗ treo 

trước phòng ăn tự viện để báo giờ cơm. 

Wooden fish: Precious ratle—Bảo đạc—Mộc 

Ngư —The wooden fish 1s a hollowed-out roundish 

wooden block, fashioned after some sort of sea 

creature, with a long hor1zontal slit for resonance, 
employed as an accompaniment to sutra chanting 
in Buddhist temples. When struck by a padded 
sick 1t emits a clear and disinctive sound. 
Wooden fish was first used in China, but the origin 
of the use of a wooden fish 1s unknown. This 
wooden drum may be as large as three feet in 
height or small enough to hold in the lap. Usually 
1t 1s lacquered bright red. It 1s said that a fish 
always has 1s eyes open day and night (never 
sleep), so It is a good example for alertness and 
waftchfulness in Zen. There are two kinds—Mõ cá 
bằng cây hay khúc gỗ tròn, móc bọng ruột, làm 
theo hình cá, với một khe đục nằm ngang để tạo 
âm hưởng, được dùng để gõ nhịp tụng kinh trong 
các tự viện. Khi được gõ bằng cái dùi có đầu bọc 
vải, sẽ phát ra những âm thanh rõ ràng và đặc 
biệt. Mõ được dùng đầu tiên bên Trung Quốc, 
nhưng lý nguyên thủy của việc dùng mõ gỗ vẫn 
chưa được biết rõ. Mõ lớn có thể cao một thước 
hay mõ nhỏ có thể để được trong lòng. Mõ thường 
được đánh bóng bằng sơn mài màu đổ sáng. 

Người ta nói rằng vì cá luôn mở mắt cả ngày lẫn 

đêm (không bao giờ ngủ), nên đây là một thí dụ 

điển hình cho sự tỉnh thức và chăm chú trong nhà 

Thiền. Có hai loại mõ: 

l1) A round one for use to keep time in chanting: 
Hình tròn như vãy cá dùng để gõ khi tụng 
đọc. 

2) A long one hanged In front of the mess hall 
for calling to meals. The wooden fish In 
monasteries, beaten to announce meals, and 
to beat time at the services: Một loại giống 
như hình cá dựng đứng thường treo ở nhà trù, 
đánh lên khi tới giờ cơm. Ngư phạn hay con 
cá gỗ trong các tự viện (do Trần Tư Vương 
trên núi Tào Thực chế ra), đánh vào để báo 
giờ cơm hay bắt đầu khóa lễ. 

Wooden horse: Mộc Mã—A symbol of 

emancipation—Con ngựa gỗ, một biểu tượng của 

sự giải thoát. 

Wooden petfifogøing monk: A 

formalis—Mộc Luật Tăng. 


rigid 


3533 


Wooden statue: Tượng gỗ. 

Word (n): Pedakaya (skt—Language—Cú 
thân—Ngôn ngữ—Ngôn từ—Chữ—Tiếng—Ngôn 
Từ In the Lankavatara Sutra, the Buddha taught: 
“It is owing to his not perfectly understanding the 
nature of words that he regards them as identical 
with the sense.”——Trong Kinh Lăng Già, Đức Phật 
dạy: “Chính do con người không biết rõ cái bản 
tánh của các ngôn từ, nên người ta xem ngôn từ là 
đồng nhất với ý nghĩa.” **See Twenty-four non- 
Interactive activity dharmas. 
'Word-dependenecc: Ngôn Y—Word- 
dependence, I.e. that which can be expressed in 
words, the phenomenal or describable—Tùy vào 
ngôn ngữ mà giải thích. Tất cả các pháp hữu vi 
đều quy vào loại có thể định nghĩa hay giải thích 
bằng ngôn ngữ (khác với pháp vô vi không thể 
gọi ra bằng tên, không thể diễn tả bằng lời). 
Wordiness (n): Sự lắm lời. 

Wordless: Avaca (skt)——Không lời. 

Wordless Sutra: Avatamsaka Sutra—Kinh Hoa 
Nghiêm. 

Words and actions: (p)— 
VaciIka-samskara (skÙ——Ngôn Hành—Saying and 
doinpe—Words and deeds—Verbal functions of 
the mind—Lời nói và hành động. 

Words of a Buddha: Sayings of a Buddha— 
Phật ngữ. 

Words of Buddhism: Words of instruction— 
Giáo ngữ—See Words of instruction. 

Words and deeds: Ngôn Hành—See Words and 
actions. 

Word-dependence: Ngôn Y—Nương vào ngôn 
ngữ—Word-dependence, 1.e. that which can be 
expressed ¡in words, the phenomenal or 
describable—Tùy vào ngôn ngữ mà giải thích. 
Tất cả các pháp hữu vi đều quy vào loại có thể 
định nghĩa hay giải thích bằng ngôn ngữ (khác 
với pháp vô vi không thể gọi ra bằng tên, không 
thể diễn tả bằng lời). 

Words describe the Prajna: Văn Tự Bát 
Nhã—The written word which 1s used to describe 
the prajna, one of the three kinds of prajna. The 
Prajna-paramita-suta describes “prajna” as 
supreme, highest, Iincomparable, unequalled, 
unsurpassed. Prajna also means a transcendental 


'Vaci-sankhara 


knowledge which no words can peel off 1s true 
meanings. Words can only be used to describe a 
relative meanings of Prajna—Văn từ dùng để 
diễn đạt Bát Nhã, một trong ba loại Bát Nhã. 
Kinh Bát Nhã Ba La Mật diễn tả chữ “Bát Nhã” 
là đệ nhất trí tuệ trong hết thảy trí tuệ, không gì 
cao hơn, không gì so sánh bằng, Bát Nhã là vô 
thượng, vô tỷ, vô đẳng. Bát Nhã có nghĩa là cái 
biết siêu việt mà không có ngôn tự nào có thể lột 
hết được ý nghĩa chính thực của nó. Ngôn tự chỉ 
có thể lý nghĩa tương đối của Bát Nhã mà thôi. 
Words as cxplaining meaning: Ngôn 
Thuyên—Ngôn ngữ là công cụ để giải thích, làm 
rõ nghĩa lý, giống như cái nơm là dụng cụ để bắt 
cá—Explanation. 
Word-form and word-meaning: Tự Tướng Tự 
Nghĩa (chữ và nghĩa). 
l1) Differentiated by the esofteric sect for ifs own 
ends, being considered the “alpha” and root 
of all sounds and words: Mật Tông có lối giải 
thích khác, không theo một phương pháp nào. 
2) “Word” among the esoteric Buddhists is the 
“blJa” or OSS€SSing power 
throuph the obJect with which 1t 1s assoclated: 
Chữ “tự” trong Mật Tông còn có nghĩa là 
“chủng tử” có sức mạnh trên vật mà nó liên 


“seed-word” 


hệ tới. 
'Words of honor: Lời nói danh dự. 
Words of instrucftion: The words of 


Buddhism—Giáo ngữ (những lời giáo huấn của 
Phật giáo). 

Words involve in koan: Công Án Thoại Đầu— 
The word or phrase Into which the koan resolves 
1fself, I.e. when a disciple asked: “Has a dog the 
Buddha-nature?” Together with Chao-Chou”s 
answer, No!” consttutes the koan and the 
phrase—Từ ngữ trong đó công án tự hóa giải, thí 
dụ như khi đệ tử hỏi Ngài Triệu Châu, “Con chó 
có Phật tánh không?” Triệu Châu đáp: “Không!” 
Nguyên câu hỏi là một công án và chữ “Không” 
chính là thoại đầu. 

Words of love: Loving speech—Ái Ngữ—The 
words of love of a bodhisattva, one of the four 
elements of popularity, or ways of leading human 
beings to emancipation—Lời nói yêu thương của 
một vị Bồ Tát, một trong tứ nhiếp pháp —See 
Four elements of popularIty. 


3534 


Word-meaning: Rutartha (skt—Ngữ Nghĩa 
(chữ và nghĩa)—See Words and meanings. 
Words and meanings: Văn Tự Và Ý Nghĩa—In 
the Lankavatara Sutra, the Buddha reminded 
Mahamati: “Oh Mahamati, the Bodhisattva- 
mahasattva who is well acquainted with words 
and meaning, recognizes at once that word 1s 
neither different nor not different from meaning, 
and vice versa—Trong Kinh Lăng Già, Đức Phật 
nhắc Mahamati: “Vị Bồ Tát Ma Ha Tát thành 
thục với từ ngữ và ý nghĩa, nhận biết rằng từ ngữ 
không khác không không phải không khác với ý 
nghĩa, và ngược lại.” 

Words of memory: Niệm ngôn—As the mind 

remember, so the mouth speaks—Tâm niệm thế 

nào thì miệng nói ra thế ấy. 

Words of rebuke: Khổ ngôn (những lời trách 

mắng hay những lời nói gây ra đau khổ). 

Words of a saint: Holy words—Correct words 

of Buddhism—Thánh Ngôn—See Four Ariyan 

modes of speech. 

l) Holy words: The words oŸ a saint or saøge—— 
Lời nói chính thực đúng đắn của bậc Hiển 
Thánh. 

2) The correct words of Buddhism: Lời dạy của 
Phật. 

Words from the sutras: Cố (lời dạy trong kinh 

điển)—In Zen, there ¡s a kind of question which 

contains words from the sutras. A monk asked 

Shou-Shan: “According to the sutra, all beings are 

endowed with the Buddha-nature; how 1s it then 

that they know 1t not?” Shou-Shan replied: ““They 
know.”—Trong Thiền, có loại câu hỏi chứa đựng 
những lời nói trong kinh. Một nhà sư hỏi Thủ Sơn: 

Theo kinh nói hết thảy chúng sanh đều có Phật 

tính; vậy sao chúng sanh không biết?” Thủ Sơn 

đáp: “Biết chứ” —§ee Eighteen kinds of 
quesfions. 

Words in a sutra: Kinh văn—Chữ trong kinh— 

See Two bodies or elemenfs In a sufra. 

Words of the sutras: Văn kinh—See Words 

from the sutras. 

Words of truth: Dharani or mantra (sk)—Bồ 

Đề Ngữ_—True words—Words of Tathagata— 

Words of truth—See DharanI. 

Words of Tathagata: Chân ngôn—Buddha- 

truth—Words of truth. 





1) Reliable words: Lời nói đúng với sự thật của 
Đức Phật và các bậc tu hành. 

2) True words—Words of Truth—-Buddha- 
truth—Buddha mantra—Dharan——Sacred 
formulae—Spells—Esoteric  words—Chân 
ngôn. 

3) Words corresponding to reality: Lời nói tương 
xứng với sự thực, hay hành động tương xứng 
với lỜI nói. 

4)_ Discussions of reality: Giảng thuyết của chân 
ngôn (Mật ngữ). 

**. See DharanI. 

Words of Truth: True words—Words 

Tathagata—Buddha-truth—Buddha 

Dharan—Sacred formulae——Spells——Esoferic 

words—Chân ngôn. 

Wordy (a): Lắm lời. 

Work (n&v): Công 

nghiệp—Nghiệp vụ—Lao tác. 

Work of art: Tác phẩm nghệ thuật. 

Work öøf causes: Nhân nghiệp (sự hoạt động của 

nhân)—The operation of causes. The co-operation 


of 
mantra— 


việc—Việc làm —Sự 


of direct and Indirect causes, of primary and 
environmental causes—Sự hoạt động phối hợp 
trực tiếp hay gián tiếp của nhân chính hay nhân 
phụ (nhân tức là lực đích thân sinh ra quả, nghiệp 
là sở tác trợ duyên sinh quả; hai thứ nầy hòa hợp 
với nhau mà sanh ra vạn pháp). 

Works or effort (for the purpose to seek 
perfection is an ailmenf): Tác Bệnh—One of 
the four mistaken ways of seeking perfection, 
mentoned ¡in The Complete Enlightenment 
Sutra—Một trong bốn bệnh được nói đến trong 
Kinh Viên Giác. Sanh tâm tạo tác (hay tu hành để 
cầu viên giác là tác bệnh vì tánh viên giác chẳng 
phải do tạo tác mà được)—See Four ailments. 
Works are the feet: Hành Túc—As works are 
the feet, so wisdom ¡s the eye—Ví trí tuệ là mắt 
và sự tu hành là chân. 

Work for the good of others, but not for 
one”s own øood: Làm việc vì lợi ích của người, 
chứ không vì lợi ích của mình —See Four types of 
p€TSons. 

Work hard all day long without rest: Quần 
quật. 

Work for a living: Sinh kế. 


3535 


Work in a monasftery: Chấp tác trong tự viện 
(sự làm việc trong tự viện hay Thiền viện)—Zen 
monks, all work, including the Master. Usually the 
monasteries own their land, which ¡is enough to 
support themselves, through the farming work 
done by the monks. Things which are needed, but 
cannot be provided by work on this land are 
obtained through voluntary gifs by Zen lalty. 
Even though they are busy with gardening, raising 
vegefables and cutting woods, they always keep 
the monasftery clean. In winter, when the farming 
work stops, they accept food from donors, usually 
from lay people. Beside these work, everyday 
Zen monks must pracftice meditation on a regular 
schedule—Tất cả các Thiền Tăng đều chấp tác, 
ngay cả vị Thiển Sư. Thường thì các Thiển viện 
đều có đất riêng, đủ để tự lực cánh sinh, qua việc 
trồng trọt của các Thiển Tăng. Những thứ cần 
dùng nhưng không gặt hái qua trồng trọt thì Thiển 
viện nhận cúng dường từ các Thiền sinh tại gia. 
Dù bận làm vườn, trồng trọt và đốn củi, các Thiển 
Tăng luôn giữ cho Thiển viện được sạch sẽ. Vào 
mùa đông khi không còn công việc đồng áng thì 
họ nhận thực phẩm cúng dường của người tại gia. 
Ngoài những công việc này, hàng ngày Thiền 
Tăng còn phải thực hành Thiển với một chương 
trình cố định. 

Work of the mouth: Vaci-karma (skt—Khẩu 
nghiệp—Karma of the mouth—Speech—Talk 
Karma caused by speech. 

Work neither for one?s own good nor for 
the good of others: Làm việc không vì lợi ích 
của mình mà cũng chẳng vì lợi ích của người — 
See Four types Of persons. 

Work of nirodha: Karma of nirodha—Karma 
resulting from the extinction of suffering—Diệt 
nghiệp. 

Work for one”s own øood as well as for the 
good of others: Làm việc vì lợi ích của mình và 
cũng làm việc vì lợi ích của người —See Four 
fypes Of persons. 

Work for one?s own øood, but not for the 
good of others: Làm việc vì lợi ích của chính 
mình, chứ không vì lợi ích của người khác—See 
Four ftypes Of persons. 

Work for other beings”s salvation: Save other 
beIngs from suffering—Cứu độ chúng sanh. 





Work out one?s own salvation: Tự lực giáo— 
Tự tu hành giải thoát—See Two modes of escape 
from mortality (A). 

Work for the preservafion and perpetuafion 
of the feaching of all the Buddhas: Mãi mãi 
hộ trì giáo pháp của chư Phật—See Ten vows of a 
Bodhisattva. 

Work together: Cộng sự—Cùng làm việc—See 
Three togethers. 

Work unsystematically: Làm việc không có hệ 
thống (Nam đồ Bắc triệt, nghĩa là đường đi về 
hướng Nam mà xe lại quay về hướng Bắc)—A 
Southern road with wheeltracks pointing to the 
North. 

Working of the cosmo: Sự vận hành của vũ trụ. 
Working for the good of others, but not for 
one”s own øood: Loại người hành tha lợi, không 
hành tự lợi —Here a mans life benefits others, but 
not himself. It is he who encourages others to 
abolish human weaknesses and do some servIces 
to them, but does not strive for the abolition of his 
own—Đây là loại người chỉ khuyến khích người 
khác loại bổ nhược điểm và phục vụ họ, nhưng 
không tự đấu tranh để loại bổ nhược điểm của 
chính mình (năng thuyết bất năng hành)—See 
Four types of persons (B). 

Working neither for one”s own gøood nor for 
the good of others: Loại người không hành tự 
lợi, mà cũng không hành tha lợ —Here a man 
who works neither for his own good nor for the 
good of others. It is he who neither strives for the 
aboliion of his own weaknesses, nor does he 
encourasge others to abolish others weaknesses, 
nor does he do any service to others—Đây là loại 
người không đấu tranh để loại bỏ nhược điểm của 
chính mình, cũng chẳng khuyến khích người khác 
loại bỏ nhược điểm, cũng không phục vụ người 
khác—See Four types of persons (B). 

Working organs: Căn đang hoạt động—There 
are five working orgeans—Có năm căn tạo 
nghiệp—See Five working organs. 

Working for one”s own good as well as for 
the good of others: Loại người hành tự lợi và 
hành tha lợi —-Here a mans life benefits both 
himself and others. lt 1s he who strives for the 
abolition of evil thoughts from mind and at the 


5536 


same time help others to be good—Đây là loại 
người phấn đấu loại bỏ những tư tưởng xấu trong 
tâm mình, đồng thời giúp người khác làm điều 
thiện—See Four types of persons (B). 

Working for his own good, but not for the 
good of others: Loại người hành tự lợi, không 
hành tha lợ —Here a man who benefits oneself, 
but not others. It is he who strIves for the abolition 
of greed, hatred and delusion in himself, but does 
not encourage others to abolish greed, hatred and 
delusion, nor does he do anything for the welfare 
of others—Đây là loại người chỉ phấn đấu loại bỏ 
tham, sân si cho chính mình, mà không khuyến 
khích người khác loại bỏ tham sân si, cũng không 
làm gì phúc lợi cho người khác—See Four types 
of persons (B). 

World (n): Loka (p & skÙ—Lokadhatu (skt— 
Thế gian—Thế giới nầy——Trần thế—Vũ trụ —See 
Two kinds of world, Three worlds in The Flower 
Adornment Sutra, and Ten inexhaustible vows. 
World of actual life: The real world, or the 
factual world—Sự Pháp Giới, thế giới của đời 
sống hiện thực, hay thế giới kiện tính—See Four 
Sfates of universe and Four dharma realms. 
World of animals: Súc sanh—See Three evil 
paths. 

World of Beauty: Rupadhatu or Rupavacara or 
Rupaloka (sk)—Sắc giới —WOorld of form—The 
world of matter—See Rupadhatu, World of form, 
and Three worlds and six realms of life. 

World of beings: Sattvadhatu (skÙ—Vô Sinh 
Giới hay thế giới của các chúng sanh—See Ten 
1nexhaustible vows. 

World of beings from Hell to Buddhaland: 
Thế giới của chúng sanh. 

World  where the Buddha is  born: 
Buddhotpadhatu (sk)—Phật Xuất Hiện Giới (thế 
giới mà ở dó Đức Phật ra đời —See Ten 
1nexhaustible vows. 

World Buddhism: Phật giáo thế giới. 

World Buddhist organizations: Các tổ chức 
Phật giáo trên thế giới. 

Worlds of the dead and the living are far 
apart (total separation): Âm dương cách biệt 
(âm phủ và dương gian chia cắt). 





World of delusion: Mayavisaya (skÙ—Cảnh 
giới huyễn ảo. 

World of desire: Kamavacara (p)—Dục giới— 
Realm of desre or sensual realm—Human 
world—Destre world—Passion world—This 1s 
one of the three realms. Realm of desire 1s a 
realm where there exisís all kinds of desires. The 
world ruled by varlous desires, sụch as the desires 
for food and sexual gratification. The world of 
desire 1s composed of the four evil paths (Hells, 
Hungry Ghosts, Animals, and Asuras), and two 
beter paths of Human and Celestals (six 
heavens). All beings In the world of desire are 
subJect to birth and death—Dục giới là một trong 
tam giới, nơi đó có đầy dẫy những thứ ham muốn. 
Dục giới bị thống trị bởi những dục vọng như 
muốn ăn, muốn thỏa mãn sinh lý. Dục giới gồm 
có bốn đường dữ là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, 
a tu la, và hai đường tương đối khá hơn là nhân 
đạo, và thiên đạo. Tất cả chúng sanh trong dục 
giới đều phải chịu cảnh luân hồi sanh tử. 

World of devas: Thiên thừa. 

World where the Dharma and the Buddha- 
knowledge are cvolved:  Lokavartani- 
dharmavartani-jnanavartani-dhatu (sk)—Thế 
Gian Chuyển Pháp Luân Trí Chuyển Giới (thế 
giới mà ở đó cuộc đời trần tục nầy Pháp và Phật 
trí phát sanh)—See Ten Inexhaustible vows. 
World of distress and illusion: Hữu Lậu 
Thế—Tam Giới—Thế giới của phiền não. 

World where Dharma prevails: Dharmadhatu 
(sk)—Pháp Giới (thế giới trong đó Pháp là thù 
thắng)—See Ten inexhaustible vows. 

World of enduranee: Kham Nhẫn Thế Giới— 
The saha world of endurance of suffering: any 
world of transmigration—Tên của thế giới Ta Bà. 
Chúng sanh ở thế giới nầy phải nhẫn nhục chịu 
đựng mọi thứ xấu xa ô trược. 

World Fellowship of Buddhists: Tổ chức Phật 
Tử Thế Giới—Organization founded ¡in 1950 by 
G.P. Malalasekhera, a Sri Lankan scholar. The 
aims of the organization are to promote Buddhism 
worldwide and to reconciliation between different 
Buddhist chức được GP. 
Malalasekhera, một học giả người Sri Lankan 
thành lập vào năm 1950. Mục đích của tổ chức 
là phổ biến Phật giáo đi khắp thế giới và hòa 





traditions—Tổ 


3537 


giải giữa các truyễển thống Phật giáo khác 

nhau. 

World of form: Rupadhatu or Rupavacara or 

Rupaloka (skÙ— Thế gian tướng —WOorld of 

Beauty—The world of matter—Located above 

the world of desire. Beings in this realm have 

physical bodies and are subject to certain material 
resfrictions, but have no desires, and feed on light. 

The world of form consists of four meditation 

heavens—See Rupadhatu, and Three worlds and 

SIx realms of lIfe. 

World of formless: Vô sắc giớ——World of no 

Beauty—World of spirit—Beings in this world 

have no shape or substance. One can obftain the 

world of formless by meditation (Non-substantial, 

Consciousness, Nothing exists, Neither thought 

nor no thought)—See Three worlds and six realms 

of life. 

World free from impurity: Ly cấu thế giới— 

The name of Sariputraˆs Buddha-realm—Tên của 

Phật giới của ngài Xá Lợi Phất. 

World from four poinfs of view: Tứ Nhân 

Quán Thế——The world from four points of view—— 

Bốn hạng người quán sát về thế gian hay bốn 

cách nhìn về nhân thế. 

1) Men thoughtlessly view the world as pleasure 
place to live: Phàm phu hưởng thụ vô tâm 
chẳng chút giác tri. 

2) Sravakas and pratyeka-buddhas uneasily 
view the world as a burning house: Thanh văn 
Duyên giác nhìn thế gian khó chịu như nhìn 
căn nhà lửa đang rực cháy. 

3) Bodhisattvas view the world as an empty 
flower: Bồ Tát nhìn thế gian là không như 
một đóa hoa trống rỗng hay hoa không. 

4) Buddhas view the world as mind (all things 
being for or of intelligent mind): Giác tâm tức 
Phật (chư Phật quan sát thấy tam giới chỉ là 
tâm). 

World of gods: Devaloka (sk)——Heaven—Cõi 

trời. 

World hero: The Buddha—Thế hùng. 

World-hero and two-legsed (or human) 

honoured øone: The Buddha, or the honoured 

among human bipeds—Thế Hùng Lưỡng Túc 

Tôn. 


World Honored One: Lokanatha or Bhagavan 
(sk)——Thế Tôn—S§ee Ten epithets of a Buddha. 


World . Honored One (The EFlower 
Adornment Sufra— Chapter 1— The 
Wonderful Adornment of the Leaders of the 


Worlds): Đức Thế Tôn—According to The 

Flower Adornmenrt Sutra, the World Honored Ône 

has the followings—Theo Kinh Hoa Nghiêm, 

phẩm I—Thế Chủ Diệu Nghiêm, Đức Thế Tôn 
có những đức tánh sau đây: 

(A) The Buddhaˆs Knowledge——Trí Phật: 

l) The Buddha's knowledge entered into all 
times with complete equanimity: Trí Phật 
chứng nhập thời gian ba đời đều bình đẳng. 

2) The Buddha's knowledge entered into all 
forms and realized the emptiness of thinss: 
Trí Phật vào tất cả tướng mà rõ thấu các pháp 
đều không tịch. 

(B) The Buddhaˆs Body——Thân Phật: 

l) The Buddha”s body filled all worlds: Thân 
Phật đây khắp thế gian. 

2) The Buddha”s body forever sat omnipresent 
in all sies of enliphtenment: Thân Phật 
thường ngồi khắp trong tất cả đạo tràng của 
chúng Bồ Tát. 

3) The Buddha's body extended throughout the 
ten directions, yet without coming or going: 
Thân Phật trải khắp mười phương mà không 
có tướng qua lại. 

4) The Buddha's awesome light shone clearly, 
like the sun emerging, Illuminating the world: 
Oai quang nơi thân Phật chói rỡ như mặt trới 
mọc lên soi sáng thế giới. 

(C) The Buddhaˆs Voice—Tiếng Phật: 

lI) The Buddha's volce universally accorded 
with all lands in the ten directions: Tiếng Phật 
thuận khắp cõi nước mười phương. 

2) Like space, which confains all forms without 
any discrimination, he made no discrimination 
among all objects: Như hư không bao gồm 
các sắc tướng mà không phân biệt, Đức Thế 
Tôn cũng không một lời phân biệt đối với các 
cảnh giới. 

3) As space extended everywhere, his volce 
entered all lands with equanimity: Lại như hư 
không trải khắp cùng tất cả, tiếng Như Lai 
bình đẳng vào trong tất cả quốc độ. 


3538 


4) The Buddha expounded all truths, like 
spreading great clouds: Ngài diễn thuyết tất 
cả pháp như giăng bủa mây lớn. 

(D) The Buddha's Virtues—Phước đức Phật: 

l) The ocean of myriad virtues which he 
practiced In all times was thoroughly pure: 
Phước đức Phật rộng lớn như biển cả, đều đã 
thanh tịnh. 

2) Though he constanly demonstrated the 
production of all the Buddha-lands: Dầu vậy 
Ngài vẫn thường thị hiện sanh vào quốc độ 
chư Phật. 

3) With boundless forms and spheres of light 

extending throuphout the entire cosmos, 

equally and impartially: Với vô biên sắc 
tướng, đầy đủ ánh sáng, cùng khắp pháp giới, 
bình đẳng không sai khác. 

The Buddha's Spiritual Powers— Thần thông 

Phật: 

l1) Each of his hair tips was able to contain all 
worlds Interference, ¡n 
manifesting Immeasurable spiritual powers, 
teaching and civilizing all sentient beinss: 
Mỗi đầu lông đều có thể dung thọ tất cả thế 
giới mà vẫn không chướng ngại, đều hiện vô 
lượng thần thông giáo hóa và điều phục tất 
cả chúng sanh. 

2) All miraculous displays of the Buddhas of 

past, present and future, were all seen 1n his 

lipht, and all the adornments of inconceivable 
eons were revealed: Tất cả thần biến của chư 

Phật ba đời đều thấy tất cả trong quang minh. 

Tất cả sự trang nghiêm của tất cả Phật độ 

trong vô lượng kiếp đều làm cho hiển hiện. 

Other characteristics of the Buddha——Những 

đức tánh khác của Đức Thế Tôn: 

1) The Buddhas were born from the ocean of 
roofs of goodness: Chư Như Lai sanh ra từ 
biển căn lành. 

2) They had already fulfilled the various means 
Of transcendence: Chư Như Lai đã đủ đầy các 
môn Ba La Mật. 

3) Thelr wisdom eye was thoroughly clear and 
they were able to observe all times with 
impartiality: Huệ nhãn sáng suốt và các Ngài 
có thể thấy suốt ba đời. 


Œ) 


without each 


Œ) 


4) They were thoroughly purified In all states of 
concentration: Nơi các môn tam muội đều 
đầy đủ thanh tịnh. 

5) Their eloquence was oceanic, extensive and 
inexhaustible: Biện tài của các Ngài rộng lớn 
vô tận như biển. 

6) They possessed the qualities of Buddhahood, 
were dignified and honorable: Đủ công đức 
Phật tôn nghiêm đáng kính. 

7) They knew the faculties of sentient beinss, 
and taupht them according to potential and 
necessity: Các Ngài biết rõ căn tánh chúng 
sanh, nên luôn thuận theo giáo hóa điểu 
phục. 

8) They entered Into the matrix of the cosmos, 
their knowledge  was nondiscriminatory: Các 
Ngài đi vào tạng pháp giới, trí vô phân biệt. 

9) They experienced the liberaion of the 
Buddhas, exceedingly deep and immensely 
vast: Các Ngài chứng giải thoát của chư Phật 
rất sâu rộng. 
They were able to enter into one staøe, 
according to expediency, yet 
maintain the virtues of all stages, supported 
by the ocean of all vows, always 
accompaniled by wisdom, throughout the 
future: Tùy phương tiện, vào nơi một bậc mà 
dùng tất cả hạnh nguyện, thường đi chung với 
trí huệ cùng tận thuở vị lai. 

They had thoroughly comprehended 

rarely-afttained, 

Buddhas: Thấu rõ cảnh giới bí mật rộng lớn 

của chư Phật. 

They were familiar with the equal teachings 

of all Buddhas: Khéo biết tất cả pháp bình 

đẳng của chư Phật. 

13) They were already treading the Buddhas" 
ground of universal light: Đã đi trên bậc Phổ 
Quang Minh của Như Lai. 

14) They entered the door of boundless oceans of 
concenfration: Nhập nơi vô lượng tam muội. 

15) They manifested bodies In all places and 
participated in worldly activiies: Tùy loại 
hiện thân khắp tất cả chỗ và đồng sự với thế 
gian mà thực hành thế pháp. 

16) Ther memory was enormous, and they 
assmebled the ocean of all the teachings: 
Tổng trì rộng lớn và chứa nhóm tất cả pháp. 


10 


`=< 


technical 


II the 


vast secret realm of all 


~ 


12 


` 


3539 


17) With Intelligence, eloquence and skill they 

turned the wheel which never turns back: Với 

trí thông minh, biện tài và thiện xảo, quý 

Ngài luôn chuyển pháp luân bất thối. 

The vast ocean of virtuous qualities of all 

Buddhas entered entirely Into their bodies: 

Biển công đức quảng đại đều vào nơi thân 

của các Ngài. 

They went willingly to all the lands in which 

there were Buddhas: Các Ngài đều phát 

nguyện đi đến quốc độ của chư Phật. 

They had already made offerings to all 

Buddhas, over boundless eons, Joyfully and 

tirelessly: Đã từng cúng dường tất cả chư 

Phật trải qua vô biên số kiếp luôn hoan hỷ 

không nhàm mỏi. 

In all places when the Buddhas attained 

enliphtenment, they were always there, 

approaching them and associating with them, 
never giving up: Thường đến các chỗ chư 

Phật chứng đạo Bồ Đề, các Ngài thường gần 

gủi không rời. 

By means of the vows of Dniversal Goodness 

and wisdom, they always caused the wisdom- 

body of all sentient beings to be fulfiled: 

Thường đem thệ nguyện Phổ Hiển đã được, 

làm cho trí thân của tất cả chúng sanh đều 

đầy đủ. 

(Œ) There are six meaninss of the World 
Honoued (One or Bhagava—See Six 
meaninss of the Honoured One. 

World of hungry ghosfs: Ngạ quỷý—See Three 

evil paths. 

World of ïllusion: Mê giới. 

World of impurity: Thế giới triển phược—See 

FIve kinds of turbidity. 

World of impurity or degenerafion: Trược 

Ác Thế—Thế giới ta bà ngũ trược. **See Five 

kinds of turbidity. 

Worlds are infinite: Thế giới vô tế—See Ten 

kimds of infinie path of Great Enlightening 

Beings. 

World-law: Law of ths world (bíth and 

death)—Thế gian pháp (pháp sanh tử). 

World of law or principle: Ideal world—Lý 

Pháp Giới, thế giới lý tưởng của định luật hay 


18) 


19) 


20) 


21 


`~ 


22) 


nguyên lý—See Four staftes of universe and Four 
dharma realms. 

World of the living: Hữu Tình Thế Giớ—See 
Two kinds of world. 

World of living beings: Chúng sanh thế gian 
(chánh báo) —See Three worlds in The Flower 
Adornment Sutữa. 

World of the lotus-king: Hoa Vương Thế 
Giớ—That of Vairocana Buddha—Liên Hoa 
Tạng thế giới, nơi ở của Phật Tỳ Lô Giá Na—See 
Lotus store. 

World of the material: Khí Thế Giới—See 
Two kinds of world. 

World of matter: Rupadhatu or Rupavacara or 
Rupaloka (sk)—World of  Beauty—See 
Rupadhatu, World of form, and Three worlds and 
SIx realms of life. 

World of men: Nhân thừa. 

World of the mỉnd: Tâm giới. 

World of mixed dwellers: Tạp tính thế giới 
(thế giới của nhiều loại chúng sanh khác nhau)— 
See Five gat1s. 

World”?s most venerable: Lokajyestha (skÙ— 
World's Honored One—Thế Tôn (an epithet of a 
Buddha). 

World of no Beauty: Vô sắc giớ—World of 
of spirit—See World of 
formless, and Three worlds and six realms of life. 
Worlds as numerous as atoms: Trần Châu— 
Các thế giới nhiều như những nguyên tử hay cát 
bụi. 

Worlds as numerous as the sands of 
Ganges: Hằng sa thế giới (hằng hà sa số thế 
giới). 

World as the object of Buddha-knowledge: 
Buddhavishayajnanadhatu (skt Phật Trí Sở 
Nhập Cảnh Giới Giới (thế giới làm đối tượng của 
Phật tr) —See Ten inexhaustible vows. 

World  as the objectC of thoupht: 
Cittalambanadhatu (skÙ—Tâm Sở Duyên Thế 
Giới (thế giới làm đối tượng của ý tưởng)—See 
Ten inexhaustible vows. 

World of One-Truth can be molded in any 
way without restraint: Thế giới nhất chân có 
thể bàng bạc khắp mọi nơi không bị giới hạn— 


formless—World 


5540 


See Ten theories that independently cause the 
manifestation of the ideal world (B). 

World Origin: Bilion-World  Ủniverse— 
Cosmology—Universe—Tam thiên đại thiên thế 
giớ—See Billion-World Ủniverse. 

World of passions: Sensuous desires—Dục 
giới—See Three worlds and six realms of life. 
World of peace: Thế giới hòa bình—According 
to Buddhist point of view, to establish a better 
world, a world of peace, harmony and mutual love 
between peoples, we must begin by cultivating 
ourselves. For the collective karma of the world 1s 
nothing but a reflection of the individual karma of 
the ¡individuals that make up the world. To 
cultivate our karma we must begin with the mind. 
Also according to Buddhism, all kinds of action 
are nothing but outward expressions of. what 
transpires In the mind. If our minds are filled with 
hatred, what wIll happen? We will make many 
enemies. But I1f our minds are filled with love, we 
will make many friends. What stirs in the mind 
reveals 1fself outwardly In the world. Thus 
everything depends upon the mind of man. 
Confucius expresses the same idea when he says: 
“Jf there be righteousness in the mind, there will 
be beauty In the character. If there be beauty In 
the character, there will be harmony In the home. 
If there be harmony ¡in the home, there will be 
order in the nation. If there be order 1n the nafion, 
there will be peace im the world.” Therefore, 
according to the Buddhist point of view, If we 
wish to have a peaceful world, we must first begin 
fO Improve ourselves; we must cultivate our 
persons and rectify our minds. lf we Improve 
ourselves, then we can build up a happy and 
harmonious family life. When a nafion is made up 
of harmonious families, then the nation will be 
well-ordered. And with well-ordered nations, we 
can establish peace In the world. According to 
Buddhism, the way to peace lies through peace: 
we must develop peace within ourselves If we 
hope to establish peace 1n the world. The 
condition of the world is the product of the deeds, 
words, and thougphts of the people that make up 
the world. If everyone practices better action, 
better speech, and better thought, then the world 
will be much better—Theo quan điểm Phật giáo, 
để tạo dựng một thế giới tốt hơn, một thế giới hòa 


bình, tương hợp, trong đó mọi dân tộc đều biết 
yêu thương lẫn nhau, chúng ta phải khởi sự bằng 
cách tu tập chính mình. Vì cộng nghiệp của thế 
giới không có gì khác hơn là phản ảnh nghiệp báo 
của từng cá nhân lập nên cái thế giới ấy. Muốn tu 
tập “nghiệp” chúng ta phải bắt đầu từ tâm. Vì mọi 
thứ hành động không có gì khác hơn là những 
biểu hiện ra ngoài của sự việc đang xãy ra trong 
tâm. Nếu như tâm chúng ta chứa đầy sân hận, 
việc gì sẽ xãy ra? Chúng ta sẽ tạo nên nhiễu kẻ 
thù. Nếu tâm chúng ta chứa đây tình thương thì 
chúng ta sẽ có nhiều bạn hữu hơn. Việc gì đang 
khuấy động trong tâm tự phát lộ ra thế giới bên 
ngoài. Như vậy mọi việc đều tùy thuộc vào cái 
tâm của con người. Đức Khổng Phu Tử cũng suy 
nghĩ như vậy khi Ngài nói: “I[âm có chính thì hình 
mới tốt. Hình có tốt thì nhà mới hòa. Nhà có hòa 
thì nước mới yên. Nước có yên thì thế giới mới có 
hòa bình.” Như vậy, theo quan điểm Phật giáo, 
nếu chúng ta muốn có thế giới hòa bình thì trước 
hết chúng ta phải tự tu sửa lấy mình; chúng ta 
phải trau dồi cá tánh và chỉnh đốn tâm mình. Khi 
tự mình đã được cải tiến thì mình mới có thể tạo 
cho gia đình một đời sống hạnh phúc và hòa hợp. 
Khi một quốc gia gồm những gia đình hòa hợp tạo 
nên, thì quốc gia Ấy có trật tự. Với những quốc gia 
có trật tự, chúng ta có thể thiết lập một thế giới 
hòa bình. Theo Phật giáo, con đường dẫn tới hòa 
bình là qua sự hòa bình: chúng ta phải phát triển 
hòa bình ngay trong chính chúng ta nếu chúng ta 
muốn thiết lập hòa bình trên thế giới. Hiện trạng 
của thế giới là sản phẩm của việc làm, lời nói và 
sự suy nghĩ của những con người tạo nên thế giới 
này. Nếu mọi người đều thực hành tốt hơn trong 
việc làm, lời nói và sự suy nghĩ, thì chắc chắn thế 
giới này sẽ trở nên tốt hơn. 

World of phenomena: Sự pháp giới—Thế giới 
hiện tượng—See Four dharma realms. 

World in which phenomena interpenetrafe 
one another wi(hout hindrances: Sự sự vô 
ngại pháp giới—See Four dharma realms. 

World of proper enlightenment: Chánh giác 
thế gian—See Three worlds ¡in The Flower 
Adornment Sutra. 


World-Pure-Light Buddha: Thế Tịnh Quang 
Phật. 


3541 


World  ruler: Cakravartraja 
king—Chuyển luân thánh vương. 

World-saving icchanti: Cứu Thế Xiển Đề — 
The Bodhisatva who defers entry I1mto 
Buddhahood to fulfil his vow of saving all 
beings—Xiển đề là người không còn căn cơ vãng 
sanh nữa, cũng có nghĩa là vị Bồ Tát vì lòng từ bi 
vô hạn nên khởi lên đại nguyện từ chối vào Niết 
bàn để tiếp tục cứu độ chúng sanh. 

World saviors: Đấng Cứu Thế——Buddhas and 
Bodhisattvas as world-saviours, another title for 
Kuan-Yin Bodhisattva—Chư Phật và chư Bổ Tát 
thị hiện cứu độ thế gian, một danh hiệu khác của 
Bồ Tát Quán Âm. 

World of sentience: Tình Hữu—WOorld of 
senfience or the realm of feeling, especially this 
world as empirically considered—Hạng phàm phu 
cho rằng hết thắy cảnh giới không có lý mà chỉ có 
tình —See Saftva-sacetana. 

World and the sỉx deva heavens of desire: 
Dục Giới Nhân Thiên—Sơ chúng sanh cư—In 
which there Is variety of bodies and thinking or 
ideas—Thế giới Ta Bà và sáu cõi trời dục giới 
trong đó chúng sanh có nhiều loại thân và nhiều 
loại tưởng—See Nine realities. 

World of spirit: Vô sắc giớ—WOorld of no 
Beauty—World of formless—See World of 
formless, and Three worlds and six realms of life. 

World system: World origin—See Billion-World 
Universe. 

World of Tathagata-knowledge: 
Tathagatajnanadhatu (skt)—Như Lai Trí Giới (thế 
giới của Như Lai tr —See Ten ¡inexhaustible 
VOWS. 

World of trouble and sorrow: Thế giới của ưu 
tư và sầu muộn. 

World of unreal name: Giả Danh Thế Gian— 
The phenomenal world of sentent beings—Còn 
gọi là chúng sanh thế gian, hay hữu tình thế gian. 
Tất cả các loại hữu tình trong thế gian đều là giả 
danh thế gian (vì hữu tình là danh tự giả thiết nơi 
ngũ uẩn chứ không có thực thể). 

World of utensils: Quốc Độ Thế Gian—See 
Three worlds in The Flower Adornment Sutra. 


(skÐ——Wheel 





World of Utmost Joy: Sukhavati (skt)—Cực 
Lạc quốc—Name of the Pure Land of Amitabha 
Buddha—See Amitabha and Sukhavati. 

World of various beings: Tạp Sinh Thế Giới— 
That of the five destinies, hells, hungry ghosts, 
animals, asuras or demons, men, and devas—Thế 
giới Ta Bà là thế giới tạp cư của 5 chủng loại 
cùng ở như địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, a tu la, 
nhân, và thiên. 

World Vietnamese Buddhist Order: Giáo hội 
Phật giáo Việt Nam trên thế giới. 

Worldliness (n): Trần tục—Sự thế tục hóa. 
Worldly (a): Prthag-jana (skÐ— Puthujjana (p)— 
Common——Earthly—Phàm phu (thuộc về trần tục, 
chung, thông thường, thường tình) —Ordinary—— 
Profane——Vulgar—See Ordinary people. 
Worldly affairs: Những vấn đề thế tục. 
Worldly bondage: Troubles of the world—Tục 
lụy. 

Worldly careers: Sự Nghiệp Thế Gian— 
Worldly undertakings—Cultivators should always 
remember that the worldly affairs are like a 
dream, an 1llusion, a bubble, an echo, existing for 
but a moment before returning to the void; they 
offer no real benefit to our culúvation for 
liberation——Người tu nên luôn nhớ rằng sự nghiệp 
thế gian như giấc chiêm bao, như trò huyễn hóa, 
như bọt bóng, như tiếng vang, chỉ thoáng chốc rồi 
tan biến, không có lợi gì cho công cuộc tu hành 
giải thoát. 

Worldly concerns: Liên quan thế tục. 

Worldly conditions: Attha loka-dharma (skt)— 
Điều kiện trân thế—Pháp Thế Gian—There are 
eipht worldly conditons which are Inseparable 
from life—See Eight winds and Pratyaya. 
Worldly desires are always síronger than 
Buddha Recitation: Also remember that the 
Buddha Recitaton Mind 1s not stronger than the 
the mind of worldly desires—Lại cũng nên nhớ 
rằng tâm niệm Phật không hơn nổi tâm dục trần 
được—See Five points any Pureland practitioner 
should know how to reflect on one's self. 
Worldly discussions: Thế luận—Evil discussion 
or ordinary unenliphtened ways of description or 
definition—Đàm luận hay bàn luận theo kiểu thế 
gian, kiểu của những người chưa giác ngộ. 





35542 


Worldly dust Dus—Bụi Trần The 
environment of the six gunas or qualitles of sipht, 
sound, smell, taste, touch, and thought. All 
mundane things that can cloud our bripht self- 
nature. These ¡include form, sound, scent, taste, 
touch and dharmas—Cái đối lại với tâm sở của 
lục trần như sắc, thanh, hương, vị, xúc, và pháp 
(do trần cảnh tác động vào sáu căn mà làm cho 
mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân thể 
đụng chạm, và ý suy xét). Những việc trần thế 
làm mờ bản tánh sáng suốt, gồm sắc, thanh, 
hương, vị, xúc, pháp. 

Worldly eloquent: Thế trí biện thông. 

Worldly eyes: Nhục nhấn—Ordinary eyes. 
Worldly gifts: Condiional alms—Thế gian 
đàn—Cách bố thí hữu lậu của phàm phu—S§ee 
Two kinds of dana or charity (A). 

Worldly happiness: Thế Phúc (hạnh phúc thế 
gian —The blesing of this world—Earthly 
happiness, arising from the ordinary good living of 
those unenlightened by Buddhism—Những điều 
thiện lành hay phước báo thế gian. ** See Three 
fields of blessing, and Seven unavoidables. 
Worldly intimate relations: Thân quyến thế 
tục—See Three worldly intimate relations. 
Worldly knowledge: Ordinary wisdom—Thế 
gian trí (phàm thức, hay tri kiến thế tục, hay kiến 
thức phàm phu)—Ordinary knowledge or earthly 
knowledge or common knowledge. 

Worldly love: Vulgar love—Tục tình (ình yêu 
phàm tục). 

Worldly man: Phàm phu—Ordinary man—A 
sane man——SInner——Earthly man. 

Worldly paramita: Paramitas for people ¡n 
general relating to this world—Thế gian Ba La 
Mật—The worldly kind of paramifas 1s practiced 
by worldly people who cling to the idea of an ego 
and what belonøgs to 1t; they are unable to shake 
themselves off the fetters of dualism such as 
being and non-being, and all the virtues they 
would practice are based on the idea of gaining 
something material as a reward. They may gain 
certain psychic powers and after death be born in 
the heaven of Brahma—Loại thế gian Ba La Mật 
được thực hành bởi những người thế gian tâm 
thường, thường chấp vào ý niệm về “ngã” và 
“ngã sở;” họ không thể vùng thoát khỏi những 


ràng buộc nhị biên như hữu và phi hữu, và tất cả 
những đức hạnh mà họ thực hành đều được đặt 
căn bản trên ý niệm đạt một cái gì đó có tính 
cách vật chất như là một sự đển đáp lại. Họ có 
thể đạt được một số khả năng tâm linh nào đó và 
sau khi chết được sanh vào cõi Trời của Phạm 
Thiên. 

Worldly philosopher: Thức giả phàm phu— 
Those who have hiph education, but they are 
never willing to pracice and cultivate the 
knowledge they gained. If those who have a broad 
education and vast knowledge, and who are well- 
read, but ther minds lack faith ¡in religion, 
naturally, this will offen give rise fo concelt, 
looking down on others as not being their equal in 
knowledge and understanding. Gradually, this 
becomes the offense of “arrogance,” which leads 
them to reJect any other thoughts and philosophies 
that oppose what they believe. This then gives 
rise to the mind of “Hiphest Egotism,” meaning 
they are talented, not cultivating for change but 
clam to others they cultivate for change, not 
attainng enliphtenment, but claim 
attained, etc. Furthermore, If you are Interested 
only in examining the Buddhist teachings with the 
intenton of knowing 1t for fun, or use that 
knowledge and understanding to cause harm to 
others, causing people who have not well-learned 
to feel confused, unable to answer questions you 
raise to them in order for you to laugh and ridicule 
with arrogance, assuming you are a man of great 
knowledge, then please do not do this. However, 
those who have vast knowledge, and continue to 
study and examine the philosophical teachings of 
Buddhism with the Intention of learning to sfrIve 
for the hiphest peak and to gather their mind to 
cultivate the Buddha Dharma, and vow one day to 
escape the sea of suffering and the river of 
1penorance the 
enliphtenment, then that would be excellent 
because ¡in the future, we will have another 
“Future Buddha.—Hạng người học rộng nghe 
nhiều, mà lại không bao giờ biết y theo các điều 
đã nghe học đó mà tu sửa và thực hành. Nếu 
người học rộng nghe nhiều mà trong tâm không 
có đạo, tất nhiên kiến văn quảng bác do đó mà 
sanh khởi ra tánh tự cao, xem thường những kẻ 
khác có sự hiểu biết chẳng bằng mình. Dần dân 


to have 


{O CTOSS  OV€T f{O shore of 


53543 


kết thành cái tội khinh mạn, và đưa đến việc bài 
bác tất cả mọi lý luận trái ngược với sở kiến của 
mình. Chính vì thế mà sanh ra tâm “Tăng Thượng 
Mạn,” nghĩa là mình không hay mà cho rằng mình 
hay, không giỏi mà cứ cho là giỏi, không chứng 
mà cho là chứng; từ đó không chịu tu sửa gì cả. 
Hơn nữa, nếu chỉ muốn nghiên cứu Phật pháp với 
mục đích biết để chơi hay biết để đem sự hiểu 
biết của mình đi chất vấn Thầy bạn, làm cho 
người chưa học tới cảm thấy lúng túng, không thể 
trả lời được, để từ đó cảm thấy tự mãn rỗi cười 
chê, nhạo báng và tự cho mình là tài giỏi thì 
chẳng nên. Tuy nhiên, người có kiến thức rộng rãi 
về Phật pháp, lại tiếp tục nghiên cứu giáo lý của 
đạo Phật với mục đích học hỏi để hướng thượng 
và hồi tâm tu hành theo Phật, nguyện có ngày xa 
ha được bể khổ sông mê, để bước lên bờ giác, thì 
quý hóa vô cùng, vì trong tương lai chúng ta sẽ có 
thêm một vị Phật. 

Worldly state: Thế Tướng —According to the 
Lotus Sutra, “Thế Tướng” means the condition, 
appearance, phenomena or world-state—Theo 
Kinh Pháp Hoa, đây là sự tướng, hình tướng, hay 
hiện tượng thế gian. 

Worldly teacher: A teacher who ¡1s 
unenlightened the Buddhist truth—Phàm sư. 
Worldly truth: Conventional truth—Ordinary 
truth—Thế đế hay Tục đế (chân lý cuả thế tục)— 
See Two Truths. 

Worldly undertakings: Sự Nghiệp Thế Gian— 
See Worldly careers. 

Worldly way of thinking: Suy Nghĩ Thế Tục— 
In order to conform to our worldly way of thinking 
and expereince, the Buddha talks of bĩrth, stay, 
change and disappearance as 1f things were really 
exIstent. In reality, nothing 1s produced, nothing 1s 
producing, and even causality 1s nowhere, there 
exists nothing whatever anywhere—Để phù hợp 
với suy nghĩ thế tục của chúng ta nên Đức Phật 
nói đến sinh trụ dị diệt như là những sự vật hiện 
hữu thật sự, kỳ thật không có gì được sanh, không 
có gì đang sanh và cả nhân duyên cũng không ở 
đâu cả; không có cái gì hiện hữu, không ở đâu có 
hiện hữu. 

Worldly wisdom: Common wisdom—Tục trí— 
Worldly wisdom 1s a hindrance to truc wIsdom—— 


Trí Chướng (Sở Tri Chướng)—See Common 
wisdom. 

Worldly world: Jambudvida (skt——Impure Land 
Trần thế—Thế giới Ta bà—The saha world—See 
Saha. 

Worn-down hills: Hoại Sơn—According to The 
Agama Sutra: “as the hills wear down, so 1s 1t with 
man.”—Theo Kinh A Hàm: “Sinh, lão, bệnh, tử 
làm suy hao con người giống như sự hao mòn của 
quả núi vậy (Suy Hao Sơn). 

Worn-out donkey cart: Hoại Lư Xa—Xe lừa 
đã hư hoại, ám chỉ nhị thừa—Hinayana. 
Worried: Băn khoăn hay lo lắng —Anxious— 
Uneasy——Restless——DIsquIet. 

Worries can make one age very rapidly: Lo 
lắng làm cho con người ta già nhanh (Nhất dạ đầu 
phát bạch hay chỉ một đêm lo lắng làm cho đầu 
bạc trắng)—ln one night with worries, one”s hair 
went totally white. 

Worries and fears: Lo lắng và sợ hãi. 

Worries and miseries: Lo lắng và khổ sở— 
Worries and miseries are twin evils that go hand 
in hand. They co-exist In this world. If you feel 
worried, you are miserable, and vise-versa; when 
you are miserable, you are worried. Devout 
Buddhists should always remember that worries 
are made by our own minds and by nothing else 
We create them In our own minds for we fail to 
undersfand the danger of attachment and egoIstIc 
feelings. To be able to overcome these problems, 
we must try to contemplafe and to train our minds 
carefully because an untrained mind 1s the main 
cause of all the problems Iincluding worries and 
miserles. The most Important fact 1s that we 
should always have a smile for ourselves as well 
as for others In any circumstances. The Buddha 
taught: “Worrles only arise In the fool, not In the 
wise.” Worries and miseries are nothing but sfafes 
of mind. Negative thoughts produce worries and 
postive thoughfs  produce 
happiness and peace—Lo lắng và khổ sở là hai 
thứ độc hại sinh đôi. Chúng cùng hiện hữu trên 
thế gian này. Hễ bạn lo lắng là bạn khổ sở, và 
ngược lại; hễ bạn khổ sở là bạn lo lắng. Phật tử 
thuần thành nên luôn nhớ rằng lo lắng là do chính 
tâm mình tạo ra, chứ không do thứ nào khác. 
Chúng ta tạo chúng trong tâm mình vì chúng ta 


miserles, while 


5544 


không hiểu được nguy cơ của sự luyến chấp và 
những cảm giác vị kỷ. Muốn hàng phục những 
trở ngại này chúng ta phải cố gắng quán sát và 
huấn luyện tâm, vì một cái tâm không được huấn 
luyện (tán loạn) chính là nguyên nhân chủ yếu 
của mọi trở ngại, kể cả lo lắng và khổ sở. Điều 
quan trọng là phải luôn có một cười cho chính 
mình và cho tha nhân trong bất cứ tình huống nào. 
Đức Phật dạy: “Lo âu chỉ khởi lên nơi những kẻ 
ngu muội, chứ không khởi lên nơi những người 
khôn ngoan.” Lo âu chỉ là một trạng thái tâm 
không hơn không kém. Chính những tư tưởng tiêu 
cực hay bất thiện sản sanh ra lo lắng khổ sở, trong 
khi những tư tưởng tích cực hay thiện lành sản 
sanh ra hạnh phúc và an lạc. 

Worry (a): Kukrtya (skt)—Kukkuc-cam (p)—Lo 
Âu—See Fifty-two mental states. 

(Unduly) worrying about dear children: Lo 
ngại quá đáng về những đứa con thân yêu 

Worry and fear: Lo lắng và sợ hãi. 

Worry or remorse: Kukkuccam (p)—Lo âu khi 
làm điều sai phạm —Worry or remorse after 
having done lts 
subsequent regret. Ïts functlon 1S fO SOrFOW OV€T 
what has or what has not been done. Ït 1s 
remorse—See 


WTONE. characterIstic 1s 


manifested aS Fourteen 
unwholesome factors. 

Worse than me: Hữu Liệt Ngã Mạn—Đối với 
người bằng mình, lại khởi tâm kiêu mạn cho rằng 
họ tệ hơn mình—See Nine forms of pride. 
Worship (v): Namasya (sk)—Chiêm bái—Thờ 
phượng—Tlo pay respect—To Ï 
veneraton—ldolze—To pay reverence—To 
homage to dettes—To 
Buddhists worship the Image of the Buddha to pay 
respect to what the image stand for, not to worship 
the image itself Người Phật tử sùng bái tượng 
Phật để tỏ lòng kính trọng đối với những gì mà 
tượng đó tiêu biểu, chứ không kính trọng bức 
tượng—See Namasya. 

Worship of Amitabha with the body: Lễ Bái 
Môn hay Thân nệm—See Five devotional gates 
of the Pure Land Sect. 

Worship ancestors: Thờ Cúng tổ 
According to our old customs, Buddhists worship 
ancesfors to show our appreciatlons. According to 
Buddhism, worshiping ancestors, with the hope of 


bow 1n 


render Vvenerate— 


tiên— 


relieving their karma, ¡is not a bad custom. 
Buddhism always promotes ancestor worship by 
the practice of chanting sutras for the dead, hoping 
Buddhists diligently 
cultivafte 1s the best way to show our apprecIatIions 
(O Oour ancestors. However, 
misunderstand about Buddhism and consider the 
worshping the most Imporftant issue in 
Buddhism—Theo cổ tục, Phật tử chúng ta thờ 
cúng tổ tiên là để tỏ lòng biết ơn. Theo đạo Phật 
thì thờ cúng tổ tiên, không phải là một phong tục 
xấu, với hy vọng mong cho họ được nhẹ nghiệp. 
Đạo Phật luôn khuyến tấn việc thờ cúng tổ tiên 
bằng cách tụng kinh cầu siêu cho người quá vãng 
với hy vọng làm cho họ được nhẹ nghiệp. Người 
Phật tử nên luôn nhớ rằng tu hành tinh tấn là cách 
đển đáp tổ tiên xứng đáng nhất. Tuy nhiên, một 
số Phật tử vì hiểu lầm Phật giáo nên xem chuyện 
thờ cúng là tối quan trọng trong đạo Phật. 

Worship the Buddhas: LỄ bái Phật —To bow to 
the Buddhas—Give worship to the Buddhas—To 
pay one”s respect to the Buddha—Thờ Phật —In 
India, after the Buddha”s parinirvana, Buddhists 
give the Buddha all the honours due to a Hindu 
Incarnate God. They began to worship the Image 
of the Buddha for the same reasons as the Hindu, 
namely to stmulate feeling and meditation. Ït 1s 
now everyone accepted that the worship of 1dols 
among the Hindus 1s as old as 500 to 450 B.C. 
Nowadays, in Ceylon, Burma, China, Vietnam, 
and other Buddhist countries, people worship the 
Buddha”s Image 1n the same fashion as the Hindus 
do in India, by offering flowers, food, cloth, 
Incense and prayers. They also act in the making 
Of an imaøge 1s the painting of the eyes, a magical 
rife as In India. They believe that to do this the 
Image 1s vivified into godship. However, sincere 
Buddhists should always remember that the 
Buddha never approved of the idea of installing 
his Image for worship in stupas—Tại Ấn Độ, sau 
khi Đức Phật nhập diệt, các tín đổ dành cho Đức 
Phật tất cả những tôn vinh của một vị thần hiện 
thân trong Ấn Độ giáo. Họ chuyển qua thờ cúng 
tượng Phật, bởi những lý do giống như tín đồ Ấn 
Độ giáo, đó là để kích thích cảm nghĩ và thiển 
định. Ngày nay ai cũng biết sự thờ cúng thần 
tượng trong Ấn Độ giáo đã có từ khoảng từ năm 
500 đến 450 trước Tây Lịch. Ngày nay ở các nước 


to relleve their karma. 


some Buddhists 


5545 


Tích Lan, Miến Điện, Trung Hoa, Việt Nam, và 
các nước Phật giáo khác, người ta cũng thờ tượng 
Đức Phật theo kiểu người Ấn Độ giáo thờ thân, 
bằng cách dâng cúng hoa quả, thức ăn, vải vóc, 
nhang đèn và sự cầu khẩn. Thậm chí, họ còn 
điểm nhãn bức tượng mới làm ra. Đây là một nghi 
thức thần bí của Ấn Độ. Họ tin tưởng rằng làm 
như vậy thì bức tượng sẽ trở nên linh thiêng hơn. 
Tuy nhiên, Phật tử chơn thuần nên luôn nhớ rằng 
Đức Phật chẳng bao giờ chấp nhận việc dựng 
tượng Ngài để thờ cúng trong tháp như vậy. 
Worship at daybreak: Công Phu Sáng—See 
Four times a day of going up to worshIp. 
Worship door: Lễ Bái Môn—See 
meriforious øates of Amitabhaˆs Pure Land. 
Worship at evening: Công Phu Chiều—See 
Four times a day of going up to worshIp. 
Worship fire: Thờ lửa. 

Worship of all øods of different creeds: Hữu 
Thần Giáo—Pantheism—Buddhism is not a form 
of pantheism, for 1t lacks the duality of thought 
1impliled in the God-concept and that which the 
God creates—Phật giáo không phải là tôn giáo 
hữu thân vì nó không có quan niệm Thượng đế. 
Worship of the lips: Khẩu nghiệp cúng 
dường—See Three kinds of offerings. 

Worship at midnight: Công Phu Khuya—See 
Four times a day of going up to worshIp. 
Worship at Noon: Công Phu Trưa—See Four 
times a day of going up to worshIp. 

Worship paid to the Buddha-relics: Sanh 
Thân Cúng—Pháp hội cúng dường xá lợi sinh 
thân của Đức Phật (kính ngưỡng hay thờ cúng xá 
lợi Phật). 
Worship and 
offerings—LỄ sám. 
Worship and respect all Buddhas: Lễ kỉnh 
chư Phật—See Five stages In a penitential service 
Œ) (l, and Ten vows of respect of 
Samantabhadra Bodhisattva. 

Worship of the Ribs: Parsva (skÒ—Ba Lật 
Thấp Phược-Hiếp Tôn Giả—According to 
Professor Soothill in The Dictionary of Chinese- 
English Buddhist Terms, Parsva was the tenth 
patriarch, the master of Avaghosa, previously a 
Brahman of Gandhara, who took a vow to not lie 


Five 





repen(ance:  Penitenuial 


down until he had mastered the meaning of the 
Tripitaka, cut off all desire in the realms of sense, 
form, and non-form, and obtained the six 
supernatural powers and the eight paramitas. This 
he accomplished after three years. He died around 
36 B.C.—Theo Giáo Sư Soothill trong Trung Anh 
Phật Học Từ Điển, Hiếp Tôn Giả (thời Đường 
bên Trung Quốc gọi Ngài Parsva là Hiếp Tôn 
Giả) là vị Tổ thứ mười của Ấn Độ, là thầy của Tổ 
Mã Minh, người đã thệ nguyện không nằm cho 
đến khi nào thấu triệt chơn lý trong Tam Tạng 
Kinh Điển. Trong ba năm, Ngài đã cắt đứt mọi 
dục vọng trong Dục giới, sắc giới, và Vô sắc giới, 
đạt được lục thông và Bát Ba La Mật. Ngài thị 
tịch khoảng năm 36 trước Tây Lịch. 

Worship in the Six Directions: Cultivation ¡in 
six directions—Hành trì sáu phương—According 
to the Sagalaka Sutra, the brahman morning act of 
bathing and paying homage In the six directlons; 
observing the “well-born” do this; the Buddha 1s 
said to have gIven the discourse 1n the Worship In 
the Six Directons Sutra—Theo Kinh Thị Ca La 
Việt, tín đồ đạo Bà La Môn mỗi sáng thường hay 
tắm rữa sạch sẽ rồi lễ lạy sáu phương, để cầu 
sanh về cõi sướng; Đức Phật đã nhân đó thuyết 
kinh Lễ Lục Phương cho họ—§ee Cultivation in 
SIX directIons. 

Worship in the Six Directions Sutra: Kinh Lễ 
Sáu Phương——See Cultivation In six directions. 
Worship solely Amitabha: LỄ bái chánh 
hạnh—Lễ bái Đức Phật A Di Đà—See FEive 
Droper courses fo ensure the bliss of the Pure 
Land. 

Worship towards the hills: Triều Sơn—To 
worship towards the hills, pay court to a no(ed 
monastery, especlally pay court to a Dalal 
Lama—Tôn thờ tự viện, hay đặc biệt là vị Đạt 
Lai Lạt Ma. 

Worship a variety of Buddhas: Xưng Danh 
Tạp Hành—To worship a variety of Buddhas, efc., 
instead of cleaving to Amitabha alone—Tín 
ngưỡng nhiều vị Phật thay vì chỉ trung thành với 
Đức Phật A Di Đà, nghĩa là không chuyên tụng 
niệm danh hiệu Đức A Di Đà, mà niệm hông 
danh chư Phật, chư Bồ Tát, và ngay cả chư tổ 
sáng lập ra các tông phái. 


5546 


Worshipful offerings: Cúng dường (cúng dường 
để thành tựu đàn độ) —See Six things which 
enable a bodhisattva to keep perfectly the six 
paramitas. 

Worshiping and respecting all Buddhas: Lễ 
Kỉnh Chư Phật—-Prostrate and worship the 
Buddhas——This 1s the first of the ten conducts and 
vows of Samantabhadra Bodhisattva (Universal 
Worthy Bodhisattva), means to have a mind of 
deep faith and understanding of all Buddhas as 1f 
they were before our eyes, and to keep our body, 
mouth and mind karma completely. The realm of 
space 1s Iinexhausted, worshIping 
respecting all Buddhas never end; the realm of 
living beings 1s Inexhausted and the afflictions of 
living beings are Iinexhaustible, our worshiping 
and respecting all Buddhas never end—Đây là 
hạnh nguyện đầu tiên trong Phổ Hiển Thập Hạnh 
Nguyện. Lễ kỉnh chư Phật là luôn tín tâm tin và 
hiểu chư Phật in như các Ngài đang hiện diện 
trước mắt ta, là tam nghiệp thân, khẩu, ý hằng 
thanh tịnh. Hư không vô tận thì lễ kỉnh cũng vô 
cùng; chúng sanh vô lượng, phiền não vô tân thì 
lễ kỉnh cũng vô cùng vô tận không dứt —See Ten 
VoWS Of respectfs of Samantabhadra Bodhisattva. 
Worshipper (n): Người thờ phượng. 

Worth (n): Giá trị. 

'Worth of mankind: Giá trị nhân loại. 


Worthiest offering to the Buddha: Cách cúng 
dường cao quý nhất đến với Đức Phật—Some 
who do not understand the significance of offering 
in Buddhism, hastily conclude that Buddhism 1s a 
religion of Idol worship. They are totally wrong. 
While lying on his death-bed between the two 
Sala Kusinara, the eighty-year-old 
Buddha seeing the flowers offered to him, 
addressed the Venerable Ananda thus: “They 
who, Ananda, are correct 1n life, living according 
to the Dhamma -- it is they who right honor, 
reverence and venerate the Tathagata with the 
worthiest homage. Therefore, Ananda, be you 
correct In life, living according to the Dhamma. 
Thus, should you yourselves.” This 
encouragemernt of the Buddha on living according 
to the Dhamma shows clearly that what 1s of 
highest Importance 1s training in mental, verbal 
and bodily conduct, and not the mere offering of 


OUF and 


ftrees af 


train 


flowers to the Enlightened Ones. The emphasis 1s 
on living the ripht le. Now when a Buddhist 
offers flowers, or lighfs a lamp before the Buddha 
Image or some sacred object, and the ponders 
over the supreme qualities of the Buddha, he 1s 
not praying to anyone; these are not ritual, rites, 
or acfs of worship. The flowers that soon fade, and 
the flames that die down speak to him, and tell 
him of the Iimpermanency of all conditioned 
things. The Image serves him as an obJect from 
concentration, for meditation; he gains Inspiration 
and endeavors to emulate the qualities of the 
Master—Có một vài người không hiểu được ý 
nghĩa của việc cúng dường trong đạo Phật, nên 
vội vàng kết luận rằng đạo Phật là một tôn giáo 
thờ ngẫu tượng. Họ đã hoàn toàn sai lầm. Trong 
giờ phút cuối cùng của cuộc đời, giữa rừng Ta La 
Song Thọ tại thành Câu Thi Na, Đức Phật đã 80 
tuổi, ngắm nhìn những bông hoa rơi rắc cúng 
dường Ngài lần cuối, Ngài đã nói với A Nan: 
“Như thế không phải là kính trọng, tôn sùng, đẳnh 
lễ, cúng dường Như Lai. Này A Nan, nếu có Tỳ 
Kheo, Tỳ Kheo Ni, hay nam nữ cư sĩ nào thành 
tựu chánh pháp và sống tùy pháp, sống chân 
chánh trong chánh pháp thì người ấy đã kính 
trọng, tôn sùng, đảnh lễ, cúng dường Như Lai, với 
sự cúng dường tối thượng. Do vậy, nầy A Nan, 
hãy thành tựu chánh pháp, hãy sống chân chánh 
trong chánh pháp và hành trì đúng chánh pháp. 
Nầy A Nan, các người phải học tập như vậy.” Lời 
khuyến hóa sống tùy thuận chánh pháp nầy của 
Đức Phật đã chỉ rõ cho thấy rằng vấn đề tối trọng 
yếu vẫn là tu tập tâm và chánh hạnh trong lời nói 
và việc làm, chứ không phải đơn thuần cúng 
dường hương hoa đến bậc Giác Ngộ. Sống chân 
chánh theo Giáo Pháp là điều mà Đức Như Lai 
thường xuyên nhấn mạnh. Như vậy khi người Phật 
tử cúng dường hương hoa, nhang đèn trước kim 
thân Đức Phật hay một đối tượng thiêng liêng nào 
đó, và suy gẫm đến những ân đức cao quý của 
Phật, mà không hễể cầu nguyện một ai cả. Những 
việc làm như vậy không mang tính chất sùng bái 
hay lễ nghi mê tín. Những bông hoa đó chẳng bao 
lâu sau sẽ tàn úa, những ngọn nến kia rồi sẽ tắt 
lim như để nói với họ, nhắc nhở họ về tính chất 
vô thường của vạn pháp. Hình tượng đối với người 
Phật tử là một để mục tập trung, là một để mục 
để hành thiển; từ nơi kim thân của Đức Phật 


35547 


người Phật tử tìm được sự truyền cảm và khích lệ 
để noi theo những phẩm hạnh cao quý của Ngài. 
Worthwhile Life: Một cuộc sống xứng đáng—A 
worthwhile life, according to Mahayana Buddhist 
point of view, does not consist in merely spending 
one”s liể In peace and quiet but in creating 
something good for other beings. When one tries 
to become a better person through his practice, 
this endeavor 1s the creation of good. When he 
does something for the benefit of other people, 
this 1s the creation of a still higher standard of 
good. The various arts are the creation of beauty, 
and all honest professions are the creatlon of 
varlous kinds of energy that are beneficial to 
SOcIety. Creation 1s bound to bring with it pain and 
hardship. However, one finds life worth living 
when one makes a strenuous effort for the sake of 
something good. He endeavors to become a little 
better a person and to do just a little more for the 
good of other people, throuph such positive 
endeavor we are enabled to feel deep Joy 1n our 
human lives—Một cuộc sống xứng đáng, theo 
quan điểm của Phật giáo Đại Thừa, không phải là 
chỉ trải qua một cuộc sống bình an, tỉnh lặng mà 
chính là sự sáng tạo một cái gì tốt đẹp. Khi một 
người nỗ lực trở thành một người tốt hơn do tu tập 
thì sự tận lực này là sự sáng tạo về điều tốt. Khi 
người ấy làm điều gì lợi ích của người khác thì 
đây là sự sáng tạo một tiêu chuẩn cao hơn của sự 
thiện lành. Các nghệ thuật là sự sáng tạo về cái 
đẹp, và tất cả các nghiệp vụ lương thiện đều là sự 
sáng tạo nhiễu loại năng lực có ích lợi cho xã hội. 
Sự sáng tạo chắc chắn cũng mang theo với nó sự 
đau khổ, khó khăn. Tuy nhiên, người ta nhận thấy 
cuộc đời đáng sống khi người ta nỗ lực vì điều gì 
thiện lành. Một người nỗ lực để trở nên một người 
tốt hơn một chút và làm lợi ích cho người khác 
nhiều hơn một chút, nhờ sự nỗ lực tích cực như 
thế chúng ta có thể cảm thấy niềm vui sâu xa 
trong đời người. 

Worthy (a): Có giá trị. 

Worthy of Offerings: Arhat (sk)—Ứng Cúng 
(A-La-hán)—See Ten epithets of a Buddha. 
Worthy One: Bậc Ứng Cúng. 

Worthy of praise: Đáng khen. 

Worthy of respect: Đáng kính —Respectfully. 


Worthy true one: Arhat (sk)—Ứng Chân— 
Who 1s in harmony with truth—A La Hán, bậc 
chánh chân xứng đáng được sự cúng dường của 
người và trời. 

Worthy and Wholesome Leader Buddha: 
Phật Hiền Thiện Thủ. 

Worthy of worship: Arhat (sk)—Ứng Cúng— 
Worthy of worship, one of the ten tiles of a 
Tathagata—Bậc đã xa ha mọi điều ác, xứng đáng 
được hưởng thụ sự cúng dường của người và trời, 
một trong mười danh hiệu của Như Lai. 
Would-be-Buddha: Bồ Tát—See Four saints 
(rewards) (A). 

Wound (n): Vết thương. 

Wound someone”s honour: Xúc phạm danh dự 
của ai. 

Wounded and die suddenly: Thình lình trúng 
thương chết trận—Those who are wounded and 
die suddenly on the battlefield. This 1s one of the 
ten fypes of people who cannot recie the 
Những kẻ 
thình lình trúng thương chết trận. Đây là một trong 
mười loại người không thể niệm Phật được lúc 
lâm chung—See Ten types of people who cannot 
reci(e the Buddha”s name at near-death time. 


Buddha°s name at near-death time 





Woven: Đan bện vào nhau. 

Wrap (v) in deep meditation: Tham Thiển— 
To enter Iinto meditaton—To seek, Inquire or 
discuss religious Instruction——Tham nhập vào đạo 
thiền, hay tham vấn về thiền tập. 

Wrap up the luggage: Đả Bao—To wrap up or 
carry a bundle for a wandering monk—Khăn gói 
chuẩn bị lên đường của du Tăng. 

Wrath (n): Krodha (sk)—Phẫn—Wrath which 
comes sudenly and 1s a combination of anger and 
hatred—Phẫn tới bất thình lình và là sự phối hợp 
của giận hờn—See Fifty-one Dharmas interactive 
with the Mind. 

Wrathful (a): Giận đữ—Nổi trận lôi đình. 
Wrathful maharaja: A general name for 
guardians of Buddhism—Oai nộ vương (Ủy Nộ 
Vương)—Tên chung của chư vị Kim Cang Bộ 
hiện ra Phẫn Nộ Hộ Pháp trong Phật Giáo. 
Wrathful majesty: Awe-inspiring—Oai nộ. 
Wreath: Garland—Chuỗi— Tràng hoa. 


35548 


Wretched: Bất hạnh —Unhappy—Miserable— 

Hardship—Suffering. 

Wretched life: Cuộc đời bất hạnh. 

Wring one?s heart: Squeeze and twist one”s 

heart—Bóp nát tim aI. 

Write a leftter or gỉve a gift to a layperson: 

Viết thư hay tặng quà cho người thế tục. 

1) A Bhiksu who writes a letter or ø1V©s a gIÍt to 
a laywoman, or even to a nun 1n order to 
show her feeling of affection for him or to 
win his heart, commits an Expression of 
Regret Offense—Vị Tỳ Kheo nào viết thư 
hay tặng quà cho nữ tín chủ hay ngay cả cho 
vị Ni để biểu lộ và chinh phục tình cảm của 
người đó, là phạm giới Ba Dật Đề hay giới 
Đọa (phải phát lô sám hối ngay). 

2) A Bhiksuni who writes a letter or øIves a giIÍt 
to a layman, or even to a monk in order to 
show his feeling of affection for her or to win 
her heart, commits an Expression of Regret 
Offence—VỊ Tỳ Kheo Ni nào viết thư hay 
tặng quà cho nam tín chủ hay ngay cả cho vị 
Tăng để biểu lộ và chinh phục tình cảm của 
người đó, là phạm giới Ba Dật Đề hay giới 
Đọa (phải phát lô sám hối ngay). 

Writer (n): Người viết. 

Writngs on the Mahayana Teachings: 

Daljogi-sho (Jap)—Đại Thừa Nghĩa Chương. 

Writings of truth: Chân Văn—The writings of 

truth, those giving the words of the Buddha or 

bodhisattvas—Văn nghĩa của chân lý hay văn 
nghĩa mà chư Phật và chư Bồ Tát thuyết giảng. 

Wrong (a): Sai trái —lmproper—Bad—Cruel— 

Mischievous—Wicked. 

Wrong action: Tà Nghiệp —According to the 

Long Discourses of the Buddha, Sangiti Sutra, 

there are eipht wrong factors, this 1s one of the 

eipht Wrongnesses—lheo Trường Bộ, Kinh 

Phúng Tụng, đây là một trong tám loại tà —See 

Eight Imncorrect views, Eipht Wrongnesses, and 

Eight Noble Paths. 

Wrong  belief: 

Affliction—Distress. 

Wrong concentration: Tà Định—Wrong 

concentaton 1s the opposte of  right 

concentration. Wrong concenfraion means a 

concentraton in which we cannot let go an 





Phiền não—Delusion—— 


attachment, attachment 

“concentration” 1fself. According to the Long 

Discourses of the Buddha, Sangiti Sutra, there are 

eiph(t wrong factors, this 1s one of the eipht 

Wrongnesses—Tà định đối lại với chánh định. Tà 

định là loại định mà trong đó chúng ta không 

buông bỏ được sự chấp trước, ngay cả sự chấp 
trước vào “thiền định”. Theo Trường Bộ, Kinh 

Phúng Tụng, đây là một trong tám loại tà —See 

Eight Incorrect views, Eipht Wrongnesses, and 

Eight Noble Paths. 

Wrong conduct: Ác Hạnh—According to the 

Long Discourses of the Buddha, there are three 

kinds of wrong conduct—Theo Kinh Trường Bộ, 

Phúng Tụng Kinh, có ba ác hạnh —See Three 

kinds of wrong conduct. 

Wrong conduct in body: Kaya-duccaritam 

(p)— Thân ác hạnh —See Three dharmas (IV), and 

Three kinds of wrong conduct. 

Wrong conduct in speech: Vaci-duccaritam 

(p—Khẩu ác hạnh —See Three dharmas (IV), 

and Three kinds of wrong conduct. 

Wrong conduct ïn thought: Mano-duccaritam 

(p—Ý ác hạnh —See Three dharmas (IV), and 

Three kinds of wrong conduct. 

Wrong deliveranee: Tà Giải Thoát. 

Wrong desire: Tà dục—See Ten kinds of wrong 

views, and Ten wrongs. 

Wrong discernment: Thinking that a negative 

action 1s a positive action—Phân Biệt Sai—See 

Parikalpita. 

Wrong đoer: Ác nhân—Evil doer—Malefactor. 

Wrong-doing: Làm sai trái. 

(A) See Sin. 

(B) The five kinds of wrong-doing—Năm tội của 
người xuất gia—See Five kinds of wrong- 
doïng. 

(C) The six kinds of wrong-doing: Sáu loại tội lỗi 
của Tăng chúng—See Six kinds of wrong- 
doïng. 

(D) See Seven kinds of wrong-doing of monks 
and nuns. 

Wrong effort: Tà Tinh Tấn—According to the Long 

Discourses of the Buddha, Sangiti Suữra, there are eight 

wrong factors, this 1s one of the eipht Wrongnesses— 

Theo Trường Bộ, Kinh Phúng Tụng, đây là một trong 


even an on 


35549 


tám loại tà—See Eigh(t ¡incorect views, Eipht 
Wrongnesses, and Eight Noble Paths. 

Wrong, false or mỉisleading mỉnd: Vọng tâm. 
Wrong form of living: Phá Chánh Mệnh—An 
incorrect or wrong form of livelihood——Cuộc sống 
không theo đúng theo chánh mệnh. **See Eight 
Noble Paths (5). 

Wrong or false view: Tà Kiến—See Ten kinds 
Of afflictions. 

Wrong judgment(: Parikappa (p)—Parikalpa 
(skt——Imaginative construction—Biên kế sở chấp 
tính (tính chất của những phán đoán sai lầm hay 
sự kiến lập từ trí tưởng tượng)—See Parikalpita. 
Wrong knowledge: Tà Trí—See Ten kinds of 
wWwrong views, and Ten wronøs. 

Wrong livelihood: Tà Mạng—According to the 
Long Discourses of the Buddha, Sangiti Sutra, 
there are eipht wrong factors, this 1s one of the 
eipht Wrongnesses—lheo Trường Bộ, Kinh 
Phúng Tụng, đây là một trong tám loại tà —See 
Eight Imncorrect views, Eipht Wrongnesses, and 
Eight Noble Paths. 

Wrong mỉndfulness: Tà Niệm—According to 
the Long Discourses of the Buddha, Sangiti Sutra, 
there are eipht wrong factors, this 1s one of the 
eipht Wrongnesses—lheo Trường Bộ, Kinh 
Phúng Tụng, đây là một trong tám loại tà —See 
Eight Iincorrect views, Eipht Wrongnesses, and 
Eight Noble Paths. 

Wrong opinion: Abhuta-parikalpa 
Discriminated opinion—Hư vọng phân biệt. 
Wrong path: Micchà-magsa (p)—Mithyà- 
màgra (sk—Tà đạo (con đường sai lầm, không 
đúng sự thật). 

Wrong practfices: Asaddhamma (p)—Phi pháp 
(hành tà đạo)—According to the Sangiti Suffa In 
the Long Discourses of the Buddha, there are 
seven wrong practices—Theo Kinh Phúng Tụng 
trong Trường Bộ Kinh, có bảy phi diệu pháp— 
See Seven wrong practices. 

Wrong speech: Mithya-marga (sk)—Tà Ngữ— 
According to the Long Discourses of the Buddha, 
Sangiti Sutra, there are eight wrong factors, this 1s 
one of the eight Wrongnesses—Theo Trường Bộ, 
Kinh Phúng Tụng, đây là một trong tám loại tà— 
See Eight incorrect views, Eight Wrongnesses, 
and Eight Noble Paths. 


(skÙ)— 


Wrong thinking: Tà Tư Duy—According to the 
Long Discourses of the Buddha, Sangiti Sutra, 
there are eight wrong factors, this 1s one of the 
eipht Wrongnesses—lheo Trường Bộ, Kinh 
Phúng Tụng, đây là một trong tám loại tà —See 
Eight Iincorrect views, Eipht Wrongnesses, and 
Eight Noble Paths. 

Wrong understanding of the body: The 
understanding that there 1s something Inside this 
body of the varilous combinatons, whose 
Iintelligence shines out through the several sense- 
organs. This 1s one of the ten wrong ways Into 
which the Yogin may fall——Cái hiểu biết cho rằng 
chẳng có gì hết trong sắc thân giả hợp nầy, mà trí 
thức của nó rọi xuyên qua các quan năng. Đây là 
một trong mười lầm lạc mà thiền giả có thể bị rơi 
vào—See Ten wrong ways Into which Zen 
practitioners may fall. 





Wrong views: Dithi (p)—Viparyàya (p)— 

Drishi (sk)—Viparyàsa (skÙ—Kiến hoặc— 

Corruption of doctrinal views—False views— 

Heretcal  views—lmproper views—Wrong 

views—Heterodox views—Not recognizing the 

doctrine of normal karma—To follow wrong 
views—Tà kiến (mê lầm hay tri giác sai lầm về 
hiện hữu)—See CorruptIve views. 

(D_ An overview of “Wrong views”—Tổng quan 
về “Tà kiến”: Perverted (wrong) views or 
OpInions, not consistent with the dharma, one 
of the five heterodox opinions and ten evils. 
Thịis view arises from a misconception of the 
real characterIstIc of existence. There were at 
least sixty-two heretical views (views of the 
externalist or non-Buddhist views) ¡in the 
Buddha's time. Buddhism emphasizes on 
theory of causation. Understanding the theory 
Of causatlon means to solve most of the 
queston of the causes of sufferings and 
afflictions. Not understanding or refuse of 


3550 


understanding of the theory of causatlon 
means a kind of wrong view In Buddhism. 
According to the Buddha, sentient beings 
suffer from sufferings and afflictions because 
of dersires, aversions, and delusion, and the 
causes of these harmful actions are not only 
from Ignorance, but also from wrong VIeWS—— 
Không thừa nhận nhân quả, không theo Phật 
pháp, một trong ngũ kiến và thập ác. Tà kiến 
này khởi lên từ quan niệm lâm lẫn về bản 
chất thật của sự hiện hữu. Trong thời Đức 
Phật còn tại thế, có ít nhất là 62 tà kiến ngoại 
đạo. Phật giáo nhấn mạnh trên thuyết nhân 
quả. Hiểu được thuyết nhân quả là đã giải 
được phần lớn câu hỏi về nguồn gốc của khổ 
đau phiển não. Không hiểu hay không chịu 
hiểu thuyết nhân quả là một loại tà kiến 
trong Phật giáo. Theo Đức Phật, chúng sanh 
phải chịu đựng khổ đau phiển não vì tham 
lam, sân hận và si mê, và nguyên nhân của 
những điểu độc hại này chẳng những là vô 
minh mà còn do tà kiến nữa. 


I) Wrong views according to the point of views 


of Mahayana Buddhism: Tà kiến theo quan 
điểm Phật Giáo Đại Thừa—Theo Phật Giáo 
Đại Thừa, có ít nhất hai loại tà kiến— 
According to Mahayana, there are at least 
two kinds of wrong views: 


I)  Amnihilaion-View: Đoạn kiến—See Holding 
to the view of total annihilation. 

2) Eternity-View: Thường kiến. 

(IDWrong views according to Hinayana 


(A) According to 


l) 


Buddhism—Tà Kiến theo quan điểm Phật 
Giáo Nguyên Thủy: 

Buddhism ¡in 
Abhidharma, wrong views are the following 
three wrong views which mentioned 1n the 
Sutra Pitaka—Theo Phật Giáo nguyên Thủy 
được ghi lại trong A Tỳ Đạt Ma Luận, tà kiến 
là ba quan kiến sai lầm sau đây được ghi lại 
trong Kinh Tạng: 

Ahetuka-ditthi (p): The acausalty view, 
which states that there 
condition for the defilement and purification 
of beings, that beings are defiled and purified 
by chance, or necessity—Tin rằng mọi sự vật 
từ nhiễm đến tịnh đều phát sanh không có 


Theravada 


1S JIO CAUS€E OF 


2) 


3) 


(B 


` 


l) 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


nguyên nhân, nhiễm tịnh chỉ là tình cờ mà 
thôi. 

Akiriya-ditthi (p): The Inefficacy of action 
view, which claims that deeds have no 
efficacy ¡In producing thus 
invalidates moral distinctions—Tin rằng hành 
động dầu tốt hay xấu đều không tạo quả, do 
đó chối bỏ luân lý đạo đức. 

Natthika-dithi (p): Đoạn kiến—Nihilism, 
which denies the survival of the personality In 
any form after death, thus negating the moral 
significance of deed—Tin rằng không có kiếp 
sống nào sau kiếp nây, do đó chối bỏ mọi ý 
nghĩa đạo lý của nghiệp. 

Also according to the Hinayana Buddhism, 
there are another ten kinds of wrong VvIeWs—— 
Cũng theo Phật Giáo Nguyên Thủy, có mười 
loại tà kiến khác: 

There 1s no such virtue and generosity. This 
means that there 1s no gøood effect In giving 
alms: Tin rằng không có cái gì gọi là “để 
bát,” nghĩa là để bát cho chư Tăng Ni không 
đem lại lợi ích gì. 

There 1s no such virtue as liberal alms-giving: 
Tin rằng không có gì gọi là “cúng dường,” 
nghĩa là cúng dường cho chư Tăng Ni không 
đem lại lợi ích gì. 

There Is no such virtue as offering gIfts to 
guesís. This means there 1s no effetc in such 
charitable actions: Tin rằng không có gì gọi là 
“dâng tặng,” hay dâng tặng vật dụng đến chư 
Tăng Ni không đem lại lợi ích gì. 

There 1s neither fruit, nor result of good or 
evil deeds: Tin rằng không có nhân quả, 
nghĩa là hành động thiện ác đều không gây 
hậu quả nào. 

There 1s no such belief as “this world.”: Tin 
rằng không có gì gọi là “thế gian nầy” 

There is no such belief as “a world beyond,” 
1e. those born here do not accept a past 
existence, and those living here do not accept 
future life: Tin rằng không có gì gọi là “thế 
giới tới,” nghĩa là người sanh ở đây không 
chấp nhận có tiền kiếp và kiếp vị lai. 

There is no “mother.”: Tin rằng không có 


results and 


There Is no father, 1.e. there is no effect In 
anything done to them: Tin rằng không có 


3551 


& » 


cha,” nghĩa là đối xử với cha mẹ thế nào 
cũng không có hậu quả. 

9) There are no beings that died and are reborn: 
Tin rằng không có chúng sanh chết và tái 
sanh. 
There are no righteous and well-disciplined 
recluses and brahmins who, having realized 
by their own super-intellect this world and the 
world beyond, make known the same 
(Buddhas and Arahant): Tin rằng không có 
những bậc tu sĩ xa lánh chốn phôn hoa đô hội 
để tìm nơi vắng vẻ tham thiển nhập định, 
cũng như những bậc thiện tri thức, đức độ cao 
thượng, đạo hạnh trang nghiêm đã chứng đạt 
đạo quả (chư Phật và A La Hán). 

(V)Categories of “Wrong views”—Phân loại “Tà 
kiến”: 

(A) Có hai loại tà kiến —There are two wrong 
Views—See ÏWwo Wwrong views. 

(B) Views  belong to 
eternalism—Tà kiến—According to Bhikkhu 
Bodhi in Abhidhamma, there are three kinds 
of wrong views—Theo Ngài Bồ Đề trong Vi 
Diệu Pháp thì có ba loại tà kiến. 

1) Nhilism (natthika-dithi), which denies the 
survival of the personality In any form after 
death, thus negating the moral significance of 
deeds: Chủ nghĩa đoạn kiến, cho rằng sau khi 
chết là không còn øì nữa, vì vậy mà người 
theo chủ nghĩa nầy phủ nhận ý nghĩa của 
thiện nghiệp. 

2) The causalty view (ahetuka-ditth), which 
sfates that there Is no cause or condition for 
the defilement and purification of beiIngs, that 
beings are defiled and purified by chance, 
fate, or necessity: Chủ nghĩa phủ nhận nhân 
duyên thì cho rằng mọi chuyện phát sanh 
nhiễm ô hay thanh tịnh đều không có nguyên 
nhân, chúng sanh nhiễm ô hay thanh tịnh bởi 
tình cờ hay định mệnh. 

3) The inefficacy of action view (akiriya-ditth)), 
which claims that deeds have no efficacy In 
producing results and thus Iinvalidates moral 
distinctions: Chủ nghĩa phủ nhận hậu quả thì 
lại cho rằng hành động dù tốt dù xấu cũng 
đều không tạo quả. 

Kiến Lưu—Tà kiến hay những suy tưởng ảo 

ảnh hay kiến hoặc của tam giới—Wrong 


10) 


either nihsm or 


(C) 


views, or the 1lusion of seeing things as they 
seem, not as they really are—See Four 
currents that carry thinking along. 

(D) Wrong (false) views: Tà kiến—See Seven 

defñlements, Seven fetters, and Seven 

m€SSe€ngers. 

The underlying tendency to views: The 

inherent tendency to false view—Kiến Tùy 

Miên—See Seven underlying tendencIes. 

Ñine bonds that bind men to mortality—Chín 

kiến kết đã trói buộc chúng sanh vào sanh tử 

luân hồi —See Nine bonds that bind men to 
mortality. 

(G) According to the Long Discourses of the 
Buddha, SangIti Sutra, there are eight wrong 
factors, one of the eipht 
Wrongnesses—Theo Trường Bộ, Kinh Phúng 
Tụng, đây là một trong tám loại tà —See 
Eight Wrongnesses. 

(H) Bonds that bind men to mortality: Kiến Kết 

hay tà kiến—See Nine bonds that bind men 

to mortality. 

Ten kinds of wrong views (The Buddha and 

His Teachings)—Mười Tà Kiến hay mười 

loại tà kiến (Đức Phật và Phật Pháp)—See 

Ten kinds of afflictions, and Ten kinds of 

WTOnE VIeWS. 

Ditthi (p): Tà Kiến - One of the fifty-two 

menfal states—See Fifty-two menfal states. 

(K) The sixty-two views—Lục Thập Nhị Kiến— 
Sáu mươi hai loại kiến giải—§ee sixty-two 
VICWS. 

(V) Two things that are necessary to complete the 
evil of wrong views—Hai điều kiện cần thiết 
để thành lập nghiệp tà kiến: 

l) Perverted manner in which the obJect 1s 
viewed: Tánh cách sai lầm trong lối nhìn sự 


() 


(ŒF) 


ths 1s 





() 





g) 


vật. 

2) The understanding of It according to that 
misconception: Cố chấp theo quan niệm sai 
lầm ấy. 

(VID'The inevitable consequences of false views—— 
Những hậu quả không thể tránh được của 
nghiệp tà kiến: 

I)_ Base desire: Những ham muốn thấp hèn. 

2) Lack of wisdom: Kém trí tuệ. 

3) Dull wit: Thiếu thông minh. 

4)_ Chronic diseases: Bệnh hoạn kinh niên. 


3552 


5) Blameworthy ideas: Tư tưởng xấu xa đáng 
chê trách. 

(VI)Having no wrong views: Không tà kiến— 
According to the Simile of the Snake in the 
Middle Length Discourses of the Buddha, the 
Buddha taught about someone who does not 
have wrong views as follows: “Here 
Bhikkhus! Someone who hears the Tathagata 
or a disciple of the Tathagata teaching the 
Dharma for the elimination of all standpoints, 
decisions, obsessions, adherences, 
underlying tendencies, for the stilling of all 
formations, the relinguishimng of all 
attachments, for the destruction of craving, for 
dispassion, for cessation, for Nrrvana. He 
thinks that he will be annihilated, he will be 
perished; he will have no more sorrow, 
grieve, and lament; he does not weep beating 
his breast and become_ distraught.”——Theo 
Kinh Ví Dụ Con Rắn trong Trung Bộ Kinh, 
Đức Phật đã dạy: “Người nào nghe Như Lai 
hay đệ tử Như Lai thuyết pháp để bạt trừ tất 
cả kiến xứ, cố chấp, thiên chấp, thiên kiến, 
tùy miên, sự tịnh chỉ mọi hành động, sự từ bỏ 
mọi sanh y, sự diệt trừ khát ái để đưa đến ly 
tham, đoạn diệt, Niết Bàn. Vĩ ấy nghĩ rằng 
chắc chắn ta sẽ bị đoạn diệt, chắc chắn ta sẽ 


and 


for 


bị hoại diệt, chắc chắn ta sẽ không tổn tại. Vị 
ấy không sầu muộn, không than vãn, không 
khóc lóc; vị ấy không đấm ngực, không đi 
đến bất tỉnh.” 

(VIH)The Buddhaˆs teachings on “Wrong views” 
in the Dharmapada Sutra—Những lời Phật 
dạy về “Tà Kiến” trong Kinh Pháp Cú: 

l) Those who embrace the wrong views, 
ashamed of what 1s not shameful, and are not 
ashamed of what 1s shameful, will not be able 
to avoid the hell (Dharmapada 316): Không 
đáng hổ lại hổ, việc đáng hổ lại không, cứ 
ôm tà kiến ấy, địa ngục khó lánh xa. 

2) Those who fear when they should not fear, 
and don't fear in the fearsome, embrace these 


are 


false views, will not be able to avoid the hell 
(Dharmapada 317): Không đáng sợ lại sợ, 
việc đáng sợ lại không, cứ ôm tà kiến ấy, địa 
ngục khó lánh xa. 

3) Those who perceive faults in the faultless, 
and see no wrong 1n what 1s wrong; such men, 


embracing false doctrines, will not be able to 
avoid the hell (Dharmapada 318): Không lỗi 
tưởng là lỗi, có lỗi lại tưởng không, cứ ôm tà 
kiến ấy, địa ngục khó lánh xa. 

Ssee Eiph( Incorrect views, 
Wrongnesses, and Eight Noble Paths. 
Wrong views of the body or self: Thân kiến— 
lIllusive views of the body or selfESee Five 
higher wholesome deeds (B). 

Wrong views (which are) common to the 
trailokya: Kiến nhứt thiết trụ địa—See Five 
sfates or conditlons of all errors found in mortality. 
Wrong views in cultivating: Tà kiến tu hành— 
See Eight things which are unclean to a monk or a 
nun. 

Wrong views on eø0: Ngã điên đảo—See 
Seven upside-down views (]). 

Wrong views 0n eøo and non-ego: Ngã Điên 
Đảo: Điên đảo cho vô ngã là nga—See Seven 
upside-down views (I]). 

Wrong views on empfiness: Không điên đảo— 
See Seven upside-down views (]). 

Wrong views on impermanence: Vô thường 
điên đảo—See Seven upside-down views (]). 
Wrong views on non-egøoism: Vô ngã điên 
đảo—See Seven upside-down views (I). 

Wrong views on the nofion of a real 
“Mine”: Ngã Sở Kiến—The incorrect view that 
anything 1s really mine, for all things are but 
temporal combinations—Tà kiến cho rằng sự vật 
thuộc về ta, vì sự vật chỉ là giả hợp chứ không có 
thật. 

Wrong views on permanence: Thường điên 
đảo—See Seven upside-down views (I). 

Wrong views on permanence and 
impermanence: Thường Điên Đảo—Điên đảo 
cho vô thường là thường —See Seven upside- 
down views (T]). 

Wrong views øn a permanent soul: Nhân Ngã 
Kiến —The eroneous (false) view that there is an 
independent and permanent human personality or 
soul (that every man has a permanent lord 
within)—Tà kiến cho rằng có một cái ngã độc lập 
và thường hằng. 

Wrong views ïn pracfice (heterodoxy): Kiến 
Tu—Kiến hoặc và tu hoặc (kiến hoặc là mê hoặc 


Lo 


Eight 


3553 


về nghĩa lý mà bậc kiến đạo phải dứt bỏ; tu hoặc 
là mê hoặc về sự việc mà người tu phải loại trừ. 
Wrong views of pride: Mạn Kiến—Pride, 
regarding oneself as superior, one of the ten 
wrong views—Một trong mười loại tà kiến, lòng 
kiêu mạn, đối với việc gì cũng cho là mình hơn 
người kém. ** See Ten kinds of wrong views. 
Wrong views on purify and impurity: Tịnh 
và vô tịnh điên đảo—See Seven upside-down 
VICWS. 

Wrong view of a real self: Sakayadrsti (skÙ— 
Thân kiến—See Ten kinds of wrong views. 
Wrong views of reality: Mithya-drsti (skÙ— 
Vọng kiến—False views of reality—Taking the 
seeming as real—Sự hư vọng phân biệt không 
đúng với sự thật, cho những thứ hư giả là thực. 
Wrong views in self-gerasping: Thủ kiến— 
lIllusive views in self-grasping—See Five higher 
wholesome deeds (B). 

Wrong views in understanding the precepfs: 
lIlusive views in understanding the precepts— 
Giới Kiến Thủ—Tà kiến hay những hiểu biết sai 
lầm về giữ giới—This is a biased viewpoint 
tending to favor one side. Those who conceIve 
this way think that practicing Buddha”s teachings 
1s equivalent to not practicing it. Another biased 
one claims that, affter death man will be reborn as 
man, beast as beast, or that there is nothing left 
after death. The last viewpoint belongs to a 
materialistic philosophy that rejects the law of 
causality/—Đây là kiến thủ một chiều. Những 
người cho rằng tu tập Phật pháp với không tu tập 
cũng vậy thôi. Một lối giới kiến thủ khác cho rằng 
sau khi chết thì con người đầu thai làm con người, 
thú làm thú, hoặc giả không còn lại thứ gì sau khi 
chết. Lối kiến thủ nầy là triết học của những nhà 
duy vật chối bỏ luật nhân quả—See Five higher 
wholesome deeds (B). 

Wrong views on worldly happiness and 
unhappiness: Lạc và vô lạc điên đảo—See 
Seven upside-down views. 

Wrong way: Tà đạo. 

Wrong way of maturing doubts: Lầm lạc 
trong thuần thục nghi tình (trong công án 
Thiển)—In Po-Shan°s Admonition Regarding the 
Study of Zen, written by Wu-I-Yuan-Lal In the 
beginning of the seventeenth century, in which 


Po-Shan Zen Sect recommended ten methods of 
maturing doubts and ten wrong ways Into which 
the Yogin may fall—See )—Ten wrong ways Info 
which the Yogin may fall—Theo Bác Sơn Tham 
Thiền Cảnh Lục, được Vô Dị Nguyên Lai viết 
vào đầu thế kỷ thứ 17, phái Thiền Bác Sơn đã đưa 
mười phương pháp thuần thục nghi tình và 10 lầm 
lạc mà Thiển giả có thể bị rơi vào—See Ten 
wrong ways Into which Zen practitioners may fall. 
Wrongly: Lầm lẫn.—Sai trái. 

Wrongnesses: Micchatta (p)—Tà——According to 
the Long Discourses of the Buddha, Sangiti Sutra, 
there are eight wrong factors—Theo Trường Bộ, 
Kính Phúng Tụng, có tám loại tà —The Eight 
Wrongnesses—See EIght Incorrecf views. 
Wu-En: Ngộ Ân—Founder of the external 
school of the T”ien-T”a1, died in 986 A.D.—VỊ sơ 
tổ của tông Thiên Thai Sơn Ngoại, thị tịch năm 
986 sau Tây Lịch (Ngài Ngộ Ân chùa Từ Quang 
đời Tống, là chi phái của Cao Luận Tôn Giả 
Thanh Tùng, và là sơ tổ của phái Thiên Thai Sơn 
Ngoại. Ngài tới học yếu chỉ Tam Quán với ngài 
Chí Nhân, danh tiếng lừng lẫy. Ngộ Ân truyển 
cho Hồng Mẫn và Nguyên Thanh; Nguyên Thanh 
truyền cho Trí Viên; Trí Viên truyền cho Quảng 
Chiếu; Quảng Chiếu truyền cho Kế Tế và My 
Nhuận). 

Wu-Hsing: Vô Hành —Wu-Hsing, a learned 
Chinese, who traveled in India, met I-Ching at 
Nalanda and collected various Sanskrit texts. He 
died on his way home, but his collection reached 
Hua-Yen Monastery in Ch'ang-An. On hearing 
ths Subhakarasimha together with I-Ching 
selected some of the Important texts and in 725 
translated the “Great Sun” text (Mahavairocana) 
and others. He wanted to return to India, but was 
not allowed to depart and died in 735—Vô Hành, 
một học giả Trung Hoa, du hành sang Ấn Độ, gặp 
Nghĩa Tịnh tại Na Lan Đà và thâu thập nhiều bản 
kinh Phạn văn. Ông mất trên đường hổi hương, 
nhưng những tài liệu thâu thập của ông vẫn được 
đưa đến chùa Hoa Nghiêm ở Trường An. Khi hay 
tin đó, Thiện Vô Úy bèn cùng Nghĩa Tịnh chọn 
lựa vài bản kinh quan trọng, và vào năm 725, khởi 
dịch kinh Đại Nhật và các kinh khác. Thiện Vô 
Úy muốn trở về Ấn Độ nhưng không được phép 
khởi hành, và mất tại Trung Quốc vào năm 735. 


3554 


Wu-Men-Kuan: Vô Môn Quan—Along with 
the Pi-Yen-Lu, Wu-Men-Kuan 1s one of the most 
famous Zen book of the Zen sect, compiled by 
Zen master Wu-Men Hui-Kˆai (1183-1260). Wu- 
Men-Kuan 1s a simpler book than the preceding 
one (Pi-Yen-Lnu), for It containts only forty-eipht 
CaS€S along with 
commentaries and “praises.” lt begins with the 
“Wu Koan,” the one that led to Wu-Men”s own 
first awakening experience. The text was brought 
to Japan by his student and dharma-successor, 
Kakushin (Jap. Hassu) in 1254, and it became one 
of the main texts of the Rinzal tradiion—Vô Môn 
Quan, cùng với Bích Nham Lục, là một trong 
những tập sách thiền nổi tiếng nhứt của Thiền 
tông, do thiển sư Vô Môn Huệ Khai (1183-1260) 
soạn. Vô Môn Quan đơn giản hơn Bích Nham Lục 
vì nó chỉ có bốn mươi tám công án và là tác phẩm 
do một người biên soạn, cùng với những lời bình 
và tán thán. Vô Môn Quan bắt đầu bằng công án 
“Không” công án đã đưa Vô Môn Huệ Khai đến 
kinh nghiệm chứng ngộ đầu tiên. Vô Môn Quan 
được đưa sang Nhật bởi đệ tử và pháp tử của Ngài 
Huệ Khai là Kakushin vào năm 1254, nó trở 
thành một trong những giáo thuyết chính của 
trường phái Lâm Tế tại Nhật —See Hui-Kˆ°ai (I). 
Wu-Men-Tsung Vô Môn Tông—The 
unsecfarian, Ch”an or meditative sect, so called 
because 1t claimed to derive 1ts authority directly 
from the mind of Buddha—Thiển Tông hay tên 
gọi khác của Phật Tông (Phật nói tâm là đệ nhất, 
tâm là tông, vô môn là pháp môn). 

Wu-Nien: Vô Niệm—A Chinese term for “no 
thought.” Ch'an concept closely related to “no 
mind.” ]t is a state of awareness In which one 1s 
no longer attached to some thoughts and averse 
(không muốn) to others. Attachments to one 
thought 1s said to lead to attachment of a serles of 
thoughts, and this situation 1s the state of bondage, 
according to Ch?an. When one cuts off attachment 
to thoughts, the mind flows freely, not privileging 
some thoughts and rejJecting others. According to 
Hui-Neng's Plaform Sutra, “No thought 1s not 
thinking even when ¡involved in thoupht.” As he 
explains this idea, thought per se 1s not the Issue, 
but rather whether or not one 1s attached to 1t. 


and ¡is one mans work, 


Attachment 1s based on the mistaken notion that 
the concept of a thing 1s the thing ifself, but when 


one realizes that the things one desires are only 
fleeing mental evenfs, attachment vanishes— 
Thuật ngữ Trung Hoa có nghĩa là “Vô Niệm.” Ý 
niệm của nhà Thiển liên hệ chặt chẽ với “Vô 
Tâm.” Đây là trạng thái tỉnh thức trong đó hành 
giả không còn vướng mắc vào tư tưởng và không 
còn ham muốn thứ gì nữa. Theo nhà Thiển, vướng 
mắc vào một niệm có nghĩa là vướng mắc vào 
một chuỗi dài các niệm, và đó là tình trạng bị trói 
buộc. Khi hành giả cắt đứt sự vướng mắc vào tư 
tưởng, dòng tâm thức sẽ trôi chảy một cách tự tại, 
không cho phép niệm nầy mà cũng không từ bỏ 
niệm kia. Theo Lục Tổ Đàn Kinh, vô niệm là 
không suy nghĩ dù chỉ nghĩ tới việc không suy 
nghĩ cũng không có. Khi Lục Tổ giải thích ý nghĩa 
nầy, ngài muốn nói, niệm không phải là vấn để, 
nhưng vấn đề ở đây là hành giả bị vướng mắc vào 
nó. Sự chấp trước được căn cứ vào khái niệm sai 
lầm rằng ý niệm về một vật là chính vật đó, 
nhưng khi hành giả nhận chân ra rằng những gì 
mà người ta muốn chỉ là những biến cố trong tâm 
tưởng, đến rồi qua đi, thì tự nhiên sự chấp trước sẽ 
biến mất. 

Wu-Tai-Shan: Pancasirsha—Pancasikha—Ngũ 
Đài Sơn—A mountain in China, where contains 
the Buddhist Congregation of the Manjusri Maha 
Bodhisattva. One of the four mountains sacred to 
Buddhism in China, near the north-eastern border 
of Shansi. that the 
Buddhist Congregaton of the Manjusrti Maha 
Bodhisattva, for Chinese Buddhists believe that 
the mountain is His abode. It 1s also one of the 
most Important pilgrimage sites in China, and In 
the sixth century it had over two hundred 
monasteries, but only around fify-five are 
preserved today——Ngũ Đài Sơn, ở Trung quốc, nơi 
có giáo hội của Đại Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi. Một 
trong bốn ngọn núi thiêng liêng của Phật giáo 
Trung quốc, gần hướng đông bắc của tỉnh Sơn 
Tây. Ngũ Đài Sơn là pháp hội của Văn Thù Sư 
Lợi Bồ Tát, vì Phật tử Trung Quốc tin rằng đây là 
trú xứ của Ngài. Đây cũng là một trong những địa 
điểm hành hương quan trọng nhất của Trung 
Quốc, và vào thế kỷ thứ sáu tại đây có trên 200 
tịnh xá tại đây, nhưng hiện nay chỉ còn lại khoảng 
55 ngôi mà thôi. 

Wu-Tsung (814-846): Vua Đường Vũ Tông— 
Chinese emperor of the Tang dynasty, a fervent 


The mountain confains 


3555 


Taoist who In 842 nniiated a massive anti- 

Buddhist persecution, which reached 1(s peak in 

845. Reportedly 260,000 monks and nuns were 

forced to return to lay life, and over 4,000 

Buddhist monasteries were looted. lt was the 

harshest persecuton of Buddhism In China until 

the Cultural Revoluuon in 1960s—Một trong 
những hoàng đế đời nhà Đường, người theo Lão 
giáo rất nông nhiệt. Vào năm 842, ông đã khởi 
động một cuộc ngược đãi Phật giáo trên qui mô 
rộng lớn, mà cao điểm là vào năm 845. Theo báo 
cáo có 260.000 Tăng Ni đã bị ép buộc hoàn tục, 
và trên 4.000 tự viện bị tàn phá. Đây là cuộc 
ngược đãi tôn giáo tệ hại nhất ở Trung quốc cho 
tới khi cuộc Cách Mạng Văn Hóa vào thập niện 

1960. 

Wu-Xin-Tzu-Xin-Huang-Lung: Zen master 

Wu-Xin-Tzu-Xin-Huang-Lung was born In 1044 in 

Shao-Chou. As a very young man, he entered Fo- 

Tuo Monastery where he gained ordination. Later 

he traveled to visit the teacher Huang-Lung-Zu- 

Xin of the Lin-Chi lineage—Thiển Sư Ngộ Tân 

Tử Tâm ở Hoàng Long, sanh năm 1044 tại Thiểu 

Châu. Sư xuất gia và thọ cụ túc giới tại tu viện 

Phật Đà lúc còn rất trẻ. VỀ sau sư vân du tới 

viếng Thiển Sư Hoàng-Long-Tổ Tâm thuộc dòng 

Lâm Tế. 

* One day he entered the hall to preach his 
disciples: “O brothers, to be born as a human 
being 1s a rare event, and so 1s the opportunIty 
to listen to discourses on Buddhism. If you 
fail to achieve emancipation ïn this life, when 
do you again expect to achieve 1t? While still 
alive, be therefore assiduous In practicing 
medfaton. The pracice consists Of 
abandonments. The abandonments of what? 
You may ask. Abandon your four elements 
(bhuta), abandon your five agpregafes 
(skandha), abandon all the workings of your 
relative consciousness (karmavijnana), which 
you have been cherishing eternty; retire 
withm your Inner being and see Into the 
reason of it. As your self-reflection ø7ows 
deeper and deeper, the moment will surely 
come upon you when the spiritual flower will 
suddenly burst into bloom, 1lluminating the 

The experlence 1s 
though you yourselves 


©nfire  universe. 


1Incommunicable, 


know perfectly well what It 1s. This Is the 
moment when you can transform this great 
earth into solid øold, and the great rIvers into 
an ocean of mIlk. What a satisfaction this 1s 
then to your daily life! Being so, do not waste 
your time with words and phrases, or by 
searching for the truth of Zen in books; for the 
truth 1s not to be found there. Even If you 
memorize the whole Tripitaka as well as all 
the ancIent classics, they are mere 1dle words 
which are of no use whatever to you at the 
moment of your death. ”—Một hôm ngài 
thượng đường thuyết pháp: “Này chư Thượng 
Tọa, thân người khó được, Phật pháp khó 
nghe. Thân nầy không nhắm đời nay độ, còn 
đợi đời nào độ thân nây? Nay còn sống đó, 
các ngài hãy tham thiền đi, tham thiển là để 
buông bỏ. Buông bỏ cái gì? Buông bỏ tứ đại, 
ngũ uẩn; buông bỏ bao nhiêu nghiệp thức từ 
vô lượng kiếp đến nay; hãy nhìn xuống dưới 
gót chân của mình mà suy xét cho thấu đáo 
để thấy đạo lý ấy là gì? Suy tới lui hốt nhiên 
tâm hoa bừng nở, chiếu khắp mười phương. 
Sự chứng ngộ thì không thể trao truyền dù 
chính các ngài biết rõ nó là cái gì. Đây là lúc 
các ngài có thể biến đất lớn thành vàng ròng, 
quậy sông dài thành biển sữa. Há không 
sướng khoái bình sinh hay sao! Vậy thì đừng 
phí thì giờ niệm ngôn niệm ngữ mà hỏi đạo 
hỏi thiển nơi sách vở; bởi vì đạo thiển không 
ở nơi sách vở. Dù cho thuộc lòng một bộ Đại 
Tạng cũng như Bách gia chư tử, chẳng qua là 
những lời rỗi rãi, khi chết đi chẳng dùng được 
gì” 

* He died in 1115. The master”s stupa was built 
north of the abbofs room at Hui-Tang 
Monastery—Sư thị tịch năm 1115. Tháp cốt 
của sư đã được xây về phía bắc của tu viện 


Hối Đường. 
Wu-Xue-Shui-Wei: Vô Học Thúy Vi Thiển 
SsưZen Master Wu-Xue-Shu-Wel was a 


disciple of Zen master T'an-Xia—Thiển Sư Vô 
xi Thúy Vi là đệ tử của Thiền Sư Đơn Hà. 


Shu-Wel asked Tan-He: “What ¡s the 
teachng of all Buddhas??” T”an-He 
exclaimed: “Fortunately, life 1S 


fundamenfally wonderful. Why do you need 
to take up a cleaning cloth and broom?” Wu- 


5556 


Xue retreated three steps. T”an-He said: 
“Wrong.” Wu-Xue again came forward. T”an- 
He said: “Wrong! Wrong!” Wu-Xue then 
lifted one foot Into the aIr, spun 1n a circle and 
went out. T?an-He said: “Such an answer! It”s 
turning one”s back on all the Buddhas.” Upon 
hearing these words, Wu-Xue attained great 
enlightenment—Trong buổi gặp gỡ đầu tiên 
với Thiển Sư Đơn Hà, sư hỏi: “Thế nào là 
thấy chư Phật?” Đơn Hà quở: “Thật tự đáng 
thương, cần thiết cầm khăn lau làm gì?” Sư 
lùi ba bước. Đơn Hà bảo: “Lầm!” Sư tiến tới 
ba bước. Đơn Hà lại bảo: “Lâm! Lầm!” Sư 
giở một chân lên, xoay thân một vòng, đi ra. 
Đơn Hà bảo: “Được tức được, cô phụ chư 
Phật khác.” Sư do đây lãnh hội ý chỉ, về trụ 
núi Thúy VI tại Chung Nam Sơn. 

When Wu-Xue was abbot of a temple, T”ou- 
Tzi Yi-Qing said to hìm: “lm not clear about 
what resulted when the Second Patrlarch ñirst 
saw Bodhidharma.” Zen master Wu-Xue said: 
“Right now you can see mee. What is the 
result?” At that moment T”ou-Tzi suddenly 
awakened to the profound mystery—Thiển sư 
Đại Đồng đến hỏi sư: “Không biết Nhị Tổ 
mới thấy Tổ Đạt Ma có sở đắc gì?” Sư bảo: 
“Nay ngươi thấy ta lại có sở đắc gì?” Đại 
Đồng đốn ngộ huyền chỉ. 

One day, Zen master Shui-Wei was walking 
in the Dharma hall. Tou-Tz¡ walked up In 
front of him, bowed to him and said: “The 
essentiaal meaning of the FEirst Patriarch 
coming from the west, how does the masfter 
demonstrate this to people?” The master 
sdopped walking and stood there. T”ou-TzI 
said: “Please demonstrate it, Master.” Shui- 
Wel said: “Do you want another adle full of 
polluted water?” T”ou-Tzi then bowed in 
thanks. Shui-Wei said: “Don't make matfers 
worse.” T”ou-Tz1 said: “TẺs the season when 
seeds grow everywhere.”—Một hôm, sư đi 
trong pháp đường, Đại Đồng tiến đến trước 
lễ, thưa: “Mật chỉ từ Ấn Độ qua, Hòa Thượng 
dạy người thế nào?” Sư dừng bước một chút. 
Đại Đồng lại thưa: “Xin thầy chỉ dạy.” Sư 
bảo: “Lại cần cái bầu nước nhỏ thứ hai sao?” 
Đại Đông tạ lễ lui ra. Sư bảo: “Chớ lấp gốc.” 


Đại Đồng thưa: “Thời tiết đến, gốc mầm tự 
sanh.” 

* When Shui-Wel was making offerings to the 
sacred Images, a monk asked: “Zen master 
Tan-He burn a wooden Buddha. Why then, 
Master, do you make offerings to the wooden 
statues?” Shui-Wel said: “Because they won't 
burn. But IÝ you want to make them an 
offering they”lI let you do so.” The monk 
asked: “If you make an offering to the sacred 
figures will they come or no(?” Shui-Wel 
said: “Aren°t you able to eat every day?” The 
monk didn't answer. Shui-Weli said: “There 
aren”t many clever ones.—Nhơn sư cúng 
dường La Hán, có vị Tăng hỏi: “Đơn Hà đốt 
tượng Phật gỗ, Hòa Thượng vì sao cúng 
dường La Hán?” Sư bảo: “Đốt cũng chẳng đốt 
đến, cúng dường cũng một bể cúng dường.” 
Tăng lại hổi: “Cúng dường La Hán có đến 
chăng?” Sư bảo: “Ngươi mỗi ngày có ăn cơm 
chăng?” Tăng không đáp được. Sư bảo: 
“Chẳng có bao nhiêu người khôn.” 

Wu-Yen-Tung ( - 826): Thiền Sư Vô Ngôn 

Thông (?-826)—He was 

oufstanding Chinese monks; however, he was 

famous In Vietnam ¡in the end of the eighth 
century. He 1s said to pursue practicing in 
meditaton “facing a walÏ” for many years. He 
was the founder of the Vô Ngôn Thông Zen Sect 
in Vietnam, which emphasized meditatve 
practice In whiích one overcomes discursive 
thoughts and abides In the state of “no-thought.” 
Before going to Vietnam, someone recommended 
him to go to see Ma-Tsu; however, when he 
arrived at Ma-Tsu's Temple, Ma-Tsu already 
passed away. He came to see Pai-Chang and 
1nsisted to be his disciple. Sometime later, he 
moved to stay at Hoa An temple in Kuang-Chou. 

In 820, he came to Vietnam and stayed at Kien So 

Temple. There, he sat in meditation with face to a 

wall for several years, but nobody knew his 

practice except Cảm Thành, the abbot of Kiến Sơ 

Temple. Cảm Thành respected and honored him 

to be his master. Before passing away, he called 

Cảm Thành to hís side and advised: “For the sake 

of a great cause, the Buddha appeared, for the 

changing beings from ¡llusion into enliphtenment. 

Before entering Iinto Nirvana, he transmitted the 


one of the most 


3557 


right Dharma eyc treasury (something that 
contains and preserves the riph(t experlence of 
reality) to one of his great discIiples, Maha- 
Kasyapa. Patriarchs continued to transmit 
generaton after generaton. When Patriarch 
Bodhidharma came to China from India, he 
transmitted the Mind-seal to Hui-K”o, from HuIi- 
K?o to Seng-Ts°an, from Seng-Ts”an to T”ao-Hsin, 
from T”ao-Hsin to Hung-]ung, from Hung-J]ung to 
Hui-Neng, from Hui-Neng to Nan-Yueh-Huai- 
Jang, from Nan-Yueh-Huai-Jang to Ma-Tsu, from 
Ma-Tsu to Pai-Chang. I received the mind-seal 
from Pai-Chang, and now Ï just want to transmIt If 
(O you. Please keep expanding the Correct 
Dharma to the next generation.” Zen Master Vô 
Ngôn Thông passed away In 826 AD. The order 
continued for forty generatlons, and died out In 
the thirteenth century. Its recorded last patriarch 
was a layman named Ung-Wang—Sư là một trong 
những thiển sư người Trung Hoa, nhưng nổi tiếng 
tại Việt Nam vào cuối thế kỷ thứ tám. Người ta 
nói sư theo đuổi việc thực tập thiển “bích quán” 
trong nhiều năm. Sư là sơ tổ của phái thiển Vô 
Ngôn Thông ở Việt Nam, một dòng thiển nhấn 
mạnh thiển tập để người ta vượt qua những tư 
tưởng lan man và trụ nơi “vô tưởng.” Trước khi 
đến Việt Nam, có người khuyên sư nên đến tìm 
gặp Mã Tổ, nhưng khi đến nơi thì Mã Tổ đã viên 
tịch. Sư tìm gặp Bách Trượng Hoài Hải xin làm 
đệ tử. Sau sư về trụ trì chùa Hòa An. Sau đó sư 
sang Việt Nam vào khoảng năm 820, trụ tại chùa 
Kiến Sơ, làng Phù Đổng, tỉnh Bắc Ninh. Tại đây 
sư diện bích suốt mấy năm mà không ai hay biết, 
duy chỉ có Thiển sư Cảm Thành, vị trụ trì của 
chùa Kiến Sơ biết được nên rất cảm phục và tôn 
thờ làm Thầy. Trước khi thị tịch, ngài gọi Cảm 
Thành lại căn dặn: “Xưa Đức Phật xuất hiện vì 
một đại sự nhân duyên là khai thị cho chúng sanh 
ngộ nhập tri kiến Phật. Trước khi nhập Niết Bàn, 
Ngài đã đem Chánh Pháp Nhãn truyền trao lại 
cho một trong những đại đệ tử của ngài là Tôn giả 
Ma Ha Ca Diếp. Tổ tổ truyền nhau từ đời nầy 
sang đời khác. Đến Tổ Đạt Ma từ Ấn Độ sang 
Trung Hoa truyền tâm ấn cho Tổ Huệ Khả, rồi Tổ 
Huệ Khả truyền cho Tổ Tăng Xán, Tổ Tăng Xán 
truyền cho Tổ Đạo Tín, Tổ Đạo Tín truyền cho 
Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, rồi Lục Tổ Huệ Năng, Tổ 
Nam Nhạc Hoài Nhượng, Mã Tổ, Bách Trượng. 


Tổ Bách Trượng đã truyền tâm ấn cho ta. Nay 
ông phải vì đời sau mà hoằng dương Chánh Pháp 
cho thế hệ nối tiếp.” Sư thị tịch năm 826 sau Tây 
Lịch. Dòng thiển này tôn tại được 40 thế hệ, và 
chấm dứt vào thế kỷ thứ 13. Thế hệ cuối cùng 
được ghi nhận là một người tại gia tên Ứng 
Vương, là vị tổ thứ 40. 


`‹ 


Xa Loi Temple: Chùa Xá Lợi —Name of a 
famous pagoda located In the third district, Saigon 
City, South Vietnam. It was built in 1956. The 
statue of sakyamuni Buddha was worshipped In 
the Main Hall on the first floor, 3l meters long 
and I5 meters wide. This statue was cast In pink 
powder of stone by the School of Fine Art of Bien 
Hòa in 1958. Ôn the wall of the Main Hall, there 
are varlous paintings 1llustrating the Sakyamuni 
Buddha's lifetime. Formerly, Xá Lợi pagoda was 
intended to be the office of South Vietnam 
Association of Buddhist Studies. It was chosen as 
the place for holding the Congress of the Vietnam 
Buddhist Sangha from December 30, 1963 to 
January I, 1964. The seven-storeyed fower was 
builtin 1960. The great bell was hung In the tower 
on October I7”, 196l under the honourable 
attesftation of the late Most Venerable Thích Tịnh 
Khiết— Tên một ngôi chùa nổi tiếng nằm trong 
quận ba, thành phố Sài Gòn, Nam Việt Nam. 
Chùa được xây vào năm 1956. Chánh điện trên 
lầu một dài 31 mét, rộng l5 mét, có tôn trí tượng 
Đức Phật Thích Ca Mâu NỊ, tượng do trường Mỹ 
Nghệ Biên Hòa thực hiện năm 1958 bằng bột đá 
màu hồng. Trên tường chánh điện có những bức 
tranh họa đời sống Đức Phật. Trước kia chùa Xá 
Lợi là nơi đặt trụ sở của Hội Phật Học Nam Việt. 
Chùa được chọn làm nơi tổ chức đại hội Giáo Hội 
Phật Giáo Việt Nam, họp từ ngày 30 tháng 12 
năm 1963 đến ngày 1 tháng I năm 1964. Tháp 
bảy tầng của chùa được xây từ năm 1960. Đại 


3558 


hồng chung được dựng lên ngày 17 tháng 10 năm 

1961 dưới sự chứng minh của cố Hòa Thượng 

Tịnh Khiết. 

Xing-Liao-Zhen-Vieh: Thiển sư Thanh Liễu 

Chơn Yết—Xing-Liao-Zhen-Yich was born in 

1089 in Si-Chuan province. He left home at the 

age of eleven and passed his scriptural 

examinations on the Lotus Sutra at the age of 
eighteen. He then traveled to Cheng-Tu, where he 
continued his scriptural study—Thiển sư Thanh 

Liễu Chơn Yết sanh năm 1089 tại tỉnh Tứ Xuyên. 

Sư xuất gia năm mười một tuổi, đến năm mười 

tám tuổi sư thi đậu Kinh Pháp Hoa. Sau đó sư tiếp 

tục đi đến Thành Đô tiếp tục học tập kinh điển. 

* One time on the way of traveling, he met 
Tan-Xia. Tan-Xia asked him: “What 1s the 
self before the empty eon?” When Xing-Lilao 
began to answer, Tan-Xia stopped him and 
said: “You are disturbed now. Go!”——Một lần 
trên đường vân du, sư gặp thiển sư Đơn Hà. 
Đơn Hà hỏi sư: “Thế nào là chính mình trước 
không kiếp?” Sư suy nghĩ để trả lời, thì Đơn 
Hà đã chận lại bảo: “Ngươi còn ổn ào thế 
sao, hãy đi đi!” 

* One day he went to nearby Bo-Yu Peak, he 
suddenly experlenced enlightenment. Upon 
returnng to see Tan-Xia, his teacher 
Iimmediately knew what had transpired. 
Before Tan-Xia could speak, Tan-Xia 
slapped him saying: “You were going to tell 
me what you know!” He bowed and 
retreated. The next day, Tan-Xia entered the 
hall and said to the monks this verse: 

“The sun shines on a solitary green peak, 

The moon reflects in the cold creek 

WAI€T. 

The sublime mysfery of the ancesfors, 

Is not found in the small mind.” 
Một hôm sư lên ngọn Bát-Vu, bỗng nhiên 
khế ngộ. Trên đường sư trở về gặp Đơn Hà, 
thì Đơn Hà đã biết, tát ông một cái và nói: 
“Đã nói là ông sẽ chạy về đây nói cho ta biết 
mà.” Sư lễ bái rồi lui ra. Hôm sau, Đơn Hà 
thượng đường nói kệ: 

“Nhật soi cô phong biếc, 

Nguyệt đến nước trong khe, 

Tổ sư huyễn diệu quyết, 

Chớ hướng tất lòng an.” 


Tan-Xia then got down from the seat. Xing- 
Liao came forward and said: “A talk like the 
one you gave today wont deceive me again.” 
Tan-Xia said: “Then explain 1t to me and we 
wIill see If you understand.” Xing-Liao was 
silent. Tan-Xia said: “I[ will say you caupht a 
glimpse of it.” Xing-L1iao then went out—Nói 
xong Đơn Hà liền xuống tòa. Thanh Liễu bèn 
tiến đến trước tòa thưa: “Ngày nay đăng tòa 
lại chẳng lừa được con.” Đơn Hà hỏi: “Ngươi 
thử nhắc lại ngày nay ta đăng tòa xem?” Sư 
im lặng giây lâu. Đơn Hà bảo: “Sẽ nói ông 
khắp đất.” Sư liền đi ra. 

A monk asked Xing-Liao: “All the Buddhas in 
the three worlds have turned the great wheel 
of Dharma Into the flames. Has this ceased or 
nof?” Xing-L1ao laughed out loud and said: “I 
have doubts about it” The monk said: 
“Master, why do you have doubts about this?” 
Xing-Liao said: “The fragrance of wild 
flowers fills the road. The secluded bird does 
not know is spring.”—Có vị Tăng hỏi: “Chư 
Phật ba đời nhằm trong đống lửa xoay bánh 
xe đại pháp, lại quả thực đấy chăng? "Thanh 
Liễu bảo: “Ta lại nghi đấy.” Vị Tăng bảo: 
“Hòa Thượng vì sao lại nghi?” Sư đáp: “Hoa 
đồng thơm đầy đất, chim rừng chẳng biết 
thơm.” 

A monk asked: “Without letting go of wind 
and color, 1s It still possible to pivot oneself or 
not?” Xing-L1ao said: “Whre the stone person 
walks, there Is no other activify.”—VỊ Tăng 
thưa: “Chẳng rơi phong thể lại nhận chuyên 
thân hay không?” Sư đáp: “Chỗ đi người đá 
chẳng đồng công.” 

One day Xing-Llao went into the kitchen and 
saw a pot of boiling noodles. Suddenly, the 
bottom fell out of the pot. The monks there 
were crestfallen, saying: “Oh, what a waste!” 
Xing-Liao said: “An overturned bucket 1s a 
Joy. Why are you disturbed?” the monks said: 
““[he master can take delight in 1t.” Xing-Llao 
said: “Really, Its a shame to waste a pot of 
noodles!”-——Một hôm sư vào nhà trù xem làm 
bún, chợt thùng thông lủng đáy. Tăng chúng 
la hoảng: “Uổng lắm!” Sư bảo: “Thùng thông 
lửng đáy tự nên vui mừng, vì sao lại phiển 
não?” Tăng chúng thưa: “Hòa Thượng thì 


35559 


được.” Sư nói: “Quả thực đáng tiếc một thùng 
bún.” 

* Xing-Liao died in II5I. He received the 
posthumous name “Zen Master Enlightened 
Emptiness.”"—Thiển sư Thanh Liễu thị tịch 
năm IIŠ51, ngài được vua ban danh hiệu “Ngộ 
Không Thiền Sư.” 

Xiang-Lin-Cheng-Yuan: Hương Lâm Trừng 

Viễn Thiền Sư—Zen master Xiang-Lin-Cheng- 

Yuan-Trừng Viễn Thiền Sư—Zen master 

Cheng-Yuan-Xiang-L1n was born in 908, from 

Han-Chou (now ¡1s a locaton of Si-Chuan 

Province), was a disciple of Zen master Yun-men- 

Wen-Yan—Thiền sư Trừng Viễn Hương Lâm 

sanh năm 908, quê ở Hàn Châu nay thuộc tỉnh Tứ 

Xuyên, là đệ tử của Thiển Sư Vân Môn Văn Yến. 

*  A monk asked Zen master Cheng-Yuan- 
XiIang-LImm: “Why does sweet-fasting cream 
turn Into poison?” Cheng-Yuan said: “Paper 
from T”ao-liang Is expensive.” A monk 
asked: “How 1s 1t that when one observes 
form, one thus observes mind?” Cheng-Yuan 
said: “Just when ¡it comes, where does it 
return to.” A monk asked: “What 1s it when 
mind and environment are both gone?” 
Cheng-Yuan “Hyes open, siting 
asleep.” A monk asked: “What is the meaning 
of the phrase “concealing the body in a Big 
Dipper”?” Cheng-Yuan said: “The moon like 
a curved bow. A lipht rain and big wind.” A 
monk asked: “What ¡is the mind of all 
Buddhas?” Cheng-Yuan said: “Clarity! From 
beginning to end, clarity!” A monk asked: 
“How can I understand this?” Cheng-Yuan 
said: “Don”t be deceived by others.” A monk 
asked: “What ¡1s the special 
medicine?” Cheng-Yuan said: “IUs not other 
than a common taste.” The monk asked: 
“How about those that eat 1t?” Cheng-Yuan 
said: “Why not taste it and see?”—Có một vị 
Tăng hỏi: “Vị ngon để hồ vì sao biến thành 
độc dược?” Sư đáp: “Giấy Đạo Giang mắc 
mỏ.” Vị Tăng lại hỏi: “Khi thấy sắc là thấy 
tâm là sao?” Sư đáp: “Vừa rồi ở đâu đi đến?” 
Vị Tăng lại hỏi: “Khi tâm cảnh đều quên thì 
thế nào?” Sư đáp: “mở mắt ngồi ngủ.” Vị 
Tăng lại hỏi: “Trong Bắc Đẩu ẩn thân, ý thế 
nào?” Sư đáp: “Trăng giống cung loan, mưa ít 





said: 


masfer”s 


gió nhiều.” Vị Tăng hỏi: “Thế nào là tâm chư 
Phật?” Sư đáp: “lrong tức trước sau trong.” 
Vị Tăng hỏi: “Thế nào là diệu dược của Hòa 
Thượng?” Sư đáp: “Chẳng la các vị.” Vị 
Tăng hỏi: “Người ăn thì sao?” Sư đáp: “Cắn 
ăn xem.” 

* A monk asked: “What ¡1s the monk”s true 
eye?” Cheng-Yuan said: “No separation.”—— 
Có vị Tăng hỏi: “Thế nào là một mạch suối 
Hương Lâm?” Sư đáp: “Niệm không gián 
đoạn.” 

*  When Zen master Cheng-Yuan-Xiang-Lin 
was about to die, he bade farewell to an 
official named Song-Kong-Tang, saying: “lÏm 
going on a pilprimmage.” But a different 
official said: ““That monk 1s crazy. Whereˆs he 
going on a pilgrimage when he”s eighty years 
old?” But Song replied: “When a venerable 
master gøoes on a pilgrimage, he goes or 
abides freely.” Cheng-Yuan addressed the 
monks: “For forty years l”ve hammered out a 
single plece.” When he finished speaking 
these words he passed away—Năm 987, sư 
sắp thị tịch, đến từ biệt Tri Phủ Tống Công 
Đang, nói: “Lão Tăng đi hành khất.” Nhưng 
một viên quan khác nói: “Tăng nây bị cuồng 
phong tám mươi tám năm đi hành khất trong 
ấy.'” Đang thưa: “Đại thiện tri thức đi ở tự 
do.” Trở về, sư bảo chúng: “Lão Tăng 40 
năm mới dập thành một mảnh.” Nói xong sư 
thị tịch. 

Xing-Si-Qing-Yuan: Thanh Nguyên Hành Tư 

Thiền Sư: Zen master Xing-Si-Qing-Yuan—Xing- 

SI Quing-Yuan was born In 660 A.D., an eminent 

student of the Sixth Patriarch Hui-Neng. He left 

home when he was young. Upon hearing that the 

Sixth Patriarch Hui-Neng was preaching at T”ao- 

XI, he traveled there to study with him. Xing-S1 

asked the Sixth Patriarch, “In all that I do, how 

can I avoid falling Into sfages of spirtual 
development?” The Sixth Patriarch said, “How do 
you practice?” Xing-S1 said, “I don”t even pratice 
the four noble truths.” The Sixth Patriarch said, 

“What stage have you fallen Iinto?” Xing-SI said, 

“Without even studying the four noble truths, what 

stages could I have fallen Into?” The Sixth 

Patriarch esteemed Xing-Si's abilty. Although 

there were many in the congrgation, Xing-S1 was 


5560 


selected as head monk. One day the Sixth 

Patriarch said to Xing-Sĩ, “In the past, the robe 

and teaching have been passed down together, 

each generation of teacher and student passing 
them on ïn turn. The robe has been evidence of 
the transmission. The authentic teaching 1s passed 
from mind to mind. NÑow I have suitable heirs. 
Why worry about having evidence of 
transmission? Since I received the robe I have 
encountered innumerable difficulties. Moreover, 
1n fufure times, the competition for preeminence 
between Zen schools will be even greater. The 
robe remains at the Zen Mountain Gate. You must 
establish a separate assembly and expound the 
teaching. Don't allow my Dharma to be cut off— 

Thiển Sư Hành Tư tại núi Thanh Nguyên, sanh 

năm 660 sau Tây Lịch, là một đệ tử xuất sắc của 

Lục Tổ Huệ Năng. Ông xuất gia từ thuở nhỏ. Sau 

nầy nghe có Lục Tổ Huệ Năng ở Tào Khê, sư 

liền đến tham học. Hành Tư hỏi Lục Tổ, “Phải 
làm việc gì để khỏi rơi vào những trạng thái phát 
triển tâm linh?” Tổ gạn hỏi lại, “Ông từng làm 
việc gì?” Hành Tư trả lời, “Tôi không thực hành 
tứ diệu đế.” Tổ nói lại, “Vậy rơi vào cái gì?” 

Hành tư đáp lại, “Tứ Thánh Đế cũng chẳng làm, 

thì làm gì có rơi vào giai đoạn phát triển tâm linh 

nào?” Tổ thầm thán phục và hứa nhận Hành Tư. 

Dầu tại Tào Khê tăng chúng khá đông, Hành Tư 

được Tổ cho đứng đầu trong chúng. Một hôm Tổ 

gọi Hành Tư lại bảo, “Từ trước y pháp cả hai đều 
được thầy truyễển cho trò, y để tiêu biểu làm tin, 
pháp để ấn tâm, nay không còn sợ người chẳng 
tin. Ta từ ngày nhận y đến nay đã gặp nhiều tai 

nạn khó khăn. Hơn nữa, đời sau lắm cạnh tranh. Y 

để lại Sơn Môn, ngươi đến một phương truyền bá 

pháp ta không cho đứt đoạn. Thiển Sư Hành Tư 
thị tịch năm 740 sau Tây Lịch. 

* One day, He-Ze-Shen-Hui came to visit the 
master. Xing-S1 said: “Where have you come 
from?” Shen-HuI said: “From Cao-XI.” Xing- 
SI sald: “What 1s the essential doctrine of 
Cao-Xi?” ShenHui suddenly stood up 
straight. Xing-S1 said: “So, you re still Just 
carrying common tiles” Shen-Hui said: 
“Does the Master not have gold here to gIve 
people?” Xing-SI said: “[ don't have any. 
Where would you go to find some?”—Một 
hôm Thiển sư Thần Hội đến tham vấn, sư hỏi: 


nOf 


“Ở đâu đến?” Thần Hội đáp: “Tào Khê đến.” 
Sư hỏi: “Ý chỉ Tào Khê thế nào?” Thần Hội 
chỉnh thân rồi thôi. Sư bảo: “Vẫn còn đeo 
ngói gạch.” Thần Hội hỏi: “Ở đây Hòa 
Thượng có vàng ròng cho người chăng?” Sư 
hỏi: Giả sử có cho, ông để vào chỗ nào?” 

* A monk asked Xing-SI: “What 1s the great 
meaning of the Buddhadharma?” Xing-S1 
said: “What Is the price of rice In Lu- 
Ling?”—Có vị Tăng đến hỏi sư: “Thế nào là 
đại ý Phật pháp?” Sư đáp: “Gạo ở Lô Lăng 
giá bao nhiêu?” 

Xing-Yang-Oing-Pou: Hưng Dương Thanh 

Phẩu Thiền Sư—Zen master Xing-Yang-Qing- 

Pou—Thanh Phẩu Hưng Dương Thiền Sư—See 

Qing-Pou-Xing-Yang. 

Xuan-Zang: Hsuan-Tsang (596-664)—Huyển 

Trang—See Hsuan-Tsang. 

Xue-Feng-Yi-Cun: Zen Master Nghĩa Tổn 

Tuyết Phong—See Yi-Cun-Xue-Feng. 

Xue-T?ou: Tuyết Đậu Thiền Sư—See Zhong- 

Hsian-Xue-Tou. 

Xvay Ton Temple: Chùa Xà Tón—Name of a 

temple located ¡n Tri Tôn district, Châu Đốc 

province, South Vietnam. The temple was built in 
the seventeenth century and has been restored 
many times. First, it was made of timber only. In 

1896, It was rebuilt solidly with stone. In 1933, it 

was rebullt by brick, the foundation was paved 

with stone, and a lot of wooden pillars as we can 
still see today. This 1s one of the most typical 
temples of Khmer Theravadan Buddhism in 

Vietnam. Xvay Ton Temple 1s also known as a 

center of culture, education, and social activiftiles 

of Khmer people 1n the area. Xvay Ton Temple 

ISĨÃễ the represenftaive towerpagoda of 

archiechture of Khmer people in the Mekong 

Delta. Khmer annual festivals are held here at this 

temple, as the ceremony of Khmer New Year 

(Chôi Chnam Thmay); the ceremony of 

Thanking Buddhas (Pisat Bôchia); the ceremony 

of Confining to the House (Chôi Cà Sa); the 

ceremony of Worshipping of Ancestors (Pha- 

Chun-Bênh or Đôn Ta); and the ceremony of 

Offering Clothes—Tên một ngôi chùa tọa lạc 

trong huyện Tri Tôn, tỉnh Châu Đốc, Nam Việt 

Nam. Chùa được xây dựng vào thế kỷ thứ 17 và 


5561 


được trùng tu nhiều lần. Thoạt tiên chùa được xây 
dựng bằng gỗ mà thôi. Đến năm 1896 chùa được 
trùng tu lại bằng đá kiên cố hơn. Vào năm 1933, 
chùa lại được trùng tu bằng gạch, nên lót đá xanh, 
và nhiều cột gỗ lớn như chúng ta có thể thấy hiện 
nay. Đây là một trong những ngôi chùa tiêu biểu 
của Phật giáo Nguyên Thủy Khmer tại Việt Nam 
và cũng là nơi tiêu biểu cho lối kiến trúc chùa 
tháp của người Khmer trong vùng đồng bằng sông 
Cửu Long. Chùa nổi tiếng là trung tâm văn hóa, 
giáo dục và sinh hoạt xã hội của người Khmer tại 
đây. Chùa là nơi diễn ra các lễ hội hàng năm của 
người dân tộc Khmer như Tết Khmer, lễ Nhớ Ân 
Phật, lễ Cấm Cung, lễ Ông Bà, lễ Dâng Y, vân 
vân. 


Y 


Vab yum (tib): Yab-yum ¡s a Tibetan term for 
“father-mother.” A common Iconographic theme 
in Vajrayana art, in which a male and female 
buddha are depicted ¡in sexual embrace. In this 
mofIf, the two represent respectively compassion 
and wisdom, the two primary qualitles that are 
perfected by Buddhas, and their union represenfs 
an Indissoluble union of the two—Từ ngữ Tây 
Tạng chỉ “Cha-Mẹ.” Một chủ đề được mô tả bằng 
hình tượng thường thấy trong nghệ thuật Kim 
Cang Thừa, trong đó một vị Phật nam và một vị 
Phật nữ được họa quấn lấy nhau. Trong chủ để 
này, hai vị Phật ấy tượng trưng cho từ bi và trí tuệ, 
hai phẩm chất chính được chư Phật toàn thiện, và 
sự hợp nhất của họ tượng trưng cho sự hợp nhất 
của hai thứ từ bi và trí tuệ là không thể nào chia 
cắt được. 

Yacaskama (Yasaskama) (skt): Cầu Danh Bồ 
tát. 

Yaena (skt): Kỳ—Cầu phước—To pray—Prayer 
1S spoken of as absent from Hinayan, and only 
known in Mahayana, especially In the esoteric 
sec—Cầu phước không được nói đến trong giáo 


lý Tiểu Thừa, mà chỉ được biết đến qua giáo lý 
Đại Thừa, đặc biệt là trong Mật giáo. 
Yadbhuyasikiya-vinaya (sk): Đa Mích Tội 
Tướng—Quanh co thoái thác và Tăng chúng sẽ 
hỏi đi hỏi lại ba lần trước khi quyết định hình 
phạt—Condemnation 
make a sftatement and ask thrice for judgment— 
See Seven rules given in the Vinaya for settling 
disputes among monks and nuns. 
Vajur-veda (kt: Dạ Thù —Tế Tự Vệ Đà — 
Collection of rituals for ceremonies of Veda. The 
sacriiclal veda of the Brahmans; the liturgy 
associated with Brahmanical sacrificlal services— 
Nghi thức tế lễ Vệ Đà của Bà La Môn giáo. Tế 
Tự Vệ Đà (những bài nghi thức tế lễ) —See Four 
Vedas. 
Yakkha (p) Yaksha (skt): Trời Đế Thích—Deva 
King. 
Vaksa (skt) Yakkha (p): Dạ Xoa—Demons— 
Devils. 
(D An overview of Yaksa—Tổng quan về Dạ 
Xoa: 
1) Demons—Devils—Supernatural beings—A 
class of beings who live In the earth, ar, 


of unconfessioned  sin, 


lower heavens, and forests. They are 
endowed with supernatural powers and are 
sometmes  beneficent but sometimes 


malignant and violent. In Buddhism, yaksas 
are supernatural beings, usually øood without 
violent  (divine and possess 
supernatural powers), frequently mentioned 
in Buddhist sutras. They are often said to be 
present at the preaching of Buddhist sutras. In 
some cases, other yaksas, mainly the females, 
called yaksini, are wild demonic beings who 
live In solitary places and are hostile toward 
people, particularly those who lead a spiritual 
le, devourers of human flesh. They offten 
disturb the quietness 1n the temple and the 
meditation of monks and nuns by making loud 
noise. There are also some extremely fast 
demons who guard Heaven's Gates—Một 
loại chúng sanh sống dưới đất, trong không 
gian, trên lưng chừng trời, hay trong rừng. 
Chúng được phú cho những lực siêu nhiên, có 
khi có lợi, nhưng nhiều khi ác độc và bạo 
động. Trong Phật giáo, Dạ Xoa là những 
chúng sanh có khả năng siêu nhân, thường là 


In nafure 


2) 


3) 


Ấ) 


5) 


qI) 


3562 


bất bạo động, tốt và hay được nhắc tới trong 
kinh điển Phật giáo. Người ta nói loài dạ xoa 
thường hay có mặt trong các buổi thuyết 
giảng Phật pháp. Trong vài trường hợp, Dạ 
xoa, chủ yếu là loài quỷ cái, là những con 
quỷ dữ hay lởn vởn ở các nơi hẻo lánh, thù 
địch với những ai sùng đạo, chúng là loài ăn 
thịt người. Chúng thường phá rối chùa chiểng 
hay thiển định của chư Tăng ni bằng những 
tiếng la hét ồn ào. Lại có những loài Dạ xoa 
là những loài quỷ dũng mãnh, bay đi rất 
nhanh lẹ, và có phận sự canh giữ các cửa 
Trời. 

A SWIt (extremely fast), powerful kind of 
ghost or demon, which 1s usually harmful, but 
1n SOme€ cCases acfs as a protector of the 
Dharma or guardians of Heavens gates. 
Some defines Yaksa as a divine being of 
great 
between man and Gandharva (gandhabba)— 
Một loài quỷ nhanh nhẹn và có khả năng làm 
hại con người, nhưng trong vài trường hợp Dạ 
Xoa là những chúng sanh hộ pháp hay là 
người giữ cửa Trời. Một số người định nghĩa 
Dạ Xoa như là những vị thần có sức mạnh vô 
song, hay là loài phi nhơn có vị trí giữa con 
người và Càn Thác Bà. 

Một trong tám chúng sanh siêu nhân trong 
Kinh Liên Hoa—Yaksa, one of the eight 
classes of supernatural beings In the Lotus 
Sutra or eight Vajra Deitles. 

Yaksas, one of the eight groups of demon- 
followers of the four maharajas—Da Xoa 
(Dãng Kiện Quỷ), một trong tám bộ quỷ 
chúng—See Eigh( groups of 
followers. 

Demons ¡in the earth, or in the aïr, or in the 
lower heavens; they are maglinant, and 
violent, and devourers of human flesh: Năng 
hám địa quỷ hoặc quỷ trên không, hay quỷ 
dữ nơi những cõi trời thấp, bạo động và ăn 
thịt người. 

Categorles of Yaksas—Phân loại Dạ Xoa: 
The eipht attendants Kuvera, 
Vaisravana, the god of wealth; those on earth 
bestow wealth; those In the empyrean houses 


power, or nonhuman who ranks 


demon 


on Or 


and carrlages, those In the lower heavens 


guard the moat and gates of the heavenly 
city—Dạ Xoa Bát Đại Tướng: 


1) Manibhadra: Bảo Hiển Đại Tướng—Ma Ni 
Bạt Đà La. 

2) Purnabhadra: Mãn Hiển Đại Tướng—Bố Lỗ 
Na Bạt Đà La. 

3) Panika: Tán Chi Đại Tướng—Bán Tích Ca. 

4) Sa Đa Kỳ Lý. 

5) Haimavata: Tuyết Sơn Đại Tướng—Hy Ma 
Phược Đa. 

6) Visaka: Đại Mãn Đại Tướng—Tỳ Sái Ca. 

7) Atavika: A Sá Phược Ca. 

8) Panjala: Bán Già La. 

xk 


See Eight classes of divinities, Eight classes 
Of supernatural beings in the Lotus Sutra and 
Eight classes of nagas and devas. 
Yakusan-Igen (jap): Yuehshan-Weiyen—Thiển 
sư Dược Sơn Duy Nghiểm (745-82§ hay 750- 
834)—See Yueh-Shan-Wei-Yen. 

Yakushiji (jap): Chùa Dược Sư (Nhật Bản). 
Vakushikyo (Jap): Bhaisaya-guru- 
vaiduryaprabhasapurvapranidhanavisesavIstara— 
Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Bản Nguyện Công 
Đức—See BhaIsaya-guru-vaiduryaprabhasa- 
purvapra-nidhana-visesavistara and Twelve vows 
of BhaishaJya-Guru-Buddha. 

Yakushin (jap): Sư Ích Tín (827-906), Phật giáo 
Nhật Bản. 

Vakushinyoral (jap): Bhaisajya-Guru-vaidurya- 
prabhasa (skÙ—- Dược Sư Như Lai—See 
BhaisaJyaguru and Twelve vows of BhaishaJya- 
Guru-Buddha. 

Yama (skt & p): Bình Đẳng Vương—Tử vương 
(Diêm vương). 

1) Name of the founder of the Ksatriya caste, to 
which the Sakyas belonged: Người lập ra 
dòng dõi Sát Đế Lợi của họ Thích Ca. 

The King of the Dnder World—Diêm-Ma- 
Vương. 

Biệt danh của Diêm Ma Vương, vị nầy làm 
nhiệm vụ coi xét về tội phước—The impartial 
or Jjust judge and awarder. 

Đây cũng ám chỉ tên của một trong Thập 
Ngục Vương, khác với Diêm Ma Vương— 
The name ¡s also applied to one of the Ten 
Rulers of the underworld, distinct from Yama. 


2) 


3) 


4) 


5563 


53 Trời Diệm Ma-The thírd devaloka, the 
places where the times or seasons are always 
good and the Suyamas (those who live In this 
devaloka) are always In the state of continual 
happiness—Cõi trời thứ ba, nơi mà các thời 
các mùa đều tươi đẹp và những chúng sanh 
sống trên cõi trời này thường xuyên sống 
trong trạng thái hạnh phúc —See Six Desire 
Heavens. 

6) The Lord of Death, or the Lord of Hades— 
Diêm Vương: Originally the Aryan god of the 
death, living In a heaven (third heaven in the 
six heavens of desire) above the world, the 
regent of the South, but Brahminism 
transferred his abode to hell. Both views 
have been retained by Buddhism. The god of 
death in Buddhist mythology, who rules over 
the Buddhist hells. Yama in Indian mythology 
1s ruler over the dead and judge In the hells, 
1s øereen ¡in colour, clothed ¡in red, riding on a 
buffalo, and holding a club in one hand an a 
noose In the other; he has two four-eyed 
watch-dogs. He 1s also said to be responsible 
for Judging the dead and deciding which of 
them merit rebirth In a hell. In Buddhist 
mythology, Yama 1s the ruler of the hells. 
Yama sends human beings old age, sickness, 
death as well as sufferings when approaching 
death as his messengers to keep them from 
Immoral, frivolous life. Yama resides south of 
the Jambudvida—Dạ Ma còn gọi là Tô Dạ 
Ma, Tô Da Ma, sống nơi cõi trời dục giới thứ 
ba trong sáu cõi trời dục giới, trên thế giới 
chúng ta đang sống, về phía nam của vũ trụ, 
nhưng Bà La Môn Giáo lại chuyển trú xứ của 
vị nầy về cõi địa ngục. Phật giáo chấp nhận 
cả hai quan điểm trên. Trong thần thoại Phật 
giáo thì Diêm vương là vị thần chết cai trị địa 
ngục. Trong huyền thoại Ấn Độ, Dạ Ma là vị 
phán quan nơi địa ngục, da xanh, mặc quần 
áo đỏ, cưỡi trâu, một tay cầm gậy, một tay 
cầm dây thòng lọng, theo ông là hai con chó 
săn bốn mắt. Người ta nói Diêm vương có 
trách nhiệm phán đoán người chết và quyết 
định coi ai phải tái sanh vào địa ngục. Trong 
huyền thoại Phật giáo, Diêm la là chúa địa 
ngục. Kẻ đem đến cho con người những lão, 
bịnh tử và những vẫn vặt lúc hấp hối. Diêm 


la là sứ giả được phái tới để nhắc nhở con 
người sống đạo đức và nghiêm túc. Diêm 
vương ngự trị về phía nam của châu Diêm 
phù đề. 
Vama-deva (skt): Dạ Ma Thiên—See Yama. 
Vamadevaloka (skt): Yama (p)-Diệm Ma 
Thiên Giớ—Tu Diệm Ma-——Tên của Dục Giới 
Thiên, tầng trời thứ ba—The third of the desire- 
heavens, above the Trayastrimsas. The realm of 
Deva Yama 1s a realm of great happiness presided 
over by their ruler, the divine king Suyama or 
Yama—Cảnh Trời Đại Hạnh được trị vì bởi Diệm 
Ma Vương. 
Vama*®s Judgement Hall: Dạ Ma Vương 
Sảnh—Sảnh đường của Diêm Vương, nơi phán 
quyết tội nhân. 
Vama heaven: Trời Diệm Ma—Daạ Ma Thiên— 
Tu Dạ Ma—Tô Dạ Ma—Thời Phân—Thiện Thời 
Phân—Yama deva; the third devaloka ¡in the 
south, interpreted as the place where the times, or 
seasons, are always good—Dạ Ma Thiên là cõi 
trời dục giới thứ ba nằm về phương Nam, được 
giải thích như là nơi luôn có thời gian và mùa 
màng lương hảo—See Six Desire Heavens, and 
Eight heavens and devas at the eight points of the 
Compass. 
Vama heaven ïỉn the South: Nam phương với 
Trời Diệm Ma—This 1s one of the eipht heavens 
and devas at the eight points of the compass— 
Đây là một trong tám cõi Trời và chư Thiên ở tám 
hướng—See Eight heavens and devas at the eight 
poinfs of the compass. 
Yamaka (p): Bộ Song Đối—One of the books of 
the Theravadin Abhidhamma Pitaka. The pairs, 
which 1s concerned with clear defintion of 
terms—Một trong những bộ sách của Bộ Luận 
Tạng của trường phái Phật giáo Nguyên Thủy. Bộ 
sách này liên quan đến việc định nghĩa rõ ràng 
các thuật ngữ—See Theravada (V) (6). 
Yamaloka (skt): Dạ Ma Lô Ca—Dạ Ma Lư Ca— 
The realm of Yama, the third devaloka—Cõi thế 
giới của Diêm Ma Vương. 
'Yamanashi (jap): Vùng Sơn Lê (Nhật Bản). 
Vama-raja (skÐ: Diêm Vương—Diệm ma la 
vương—King of hel—God Yama—Còn gọi là 
Diêm La, Diễm Ma Vương, Diêm Ma La, Diêm 
Lão, hay Diêm La Vương. 


5564 


l1) In Buddhist and Hindu mythology, the Lord of 
Judge of the Death before whom all who die 
must come for Judgment. Yam-raja holds up 
his Mirror of Karma, wherein are reflected 
the good and evil deeds of the deceased, and 
the latter consigns himself either to a happy 
realim or, where his deeds have been 
preponderantly evil, to frightful tortures, such 
as swallowing a red-hot iron ball: Theo thần 
thoại Phật giáo và Ấn Độ giáo, tất cả mọi 
người chết phải đến trước một vị chúa tế hay 
phán quan của thân chết để được phán xử. 
Bằng cách dựa vào tấm gương phản chiếu 
thiện ác nghiệp, trong ấy những hành vi tốt 
xấu của người chết đều hiện lên. Diêm 
Vương cân nhắc tội nặng nhẹ mà thưởng 
phạt, hoặc đưa người ấy về cõi hạnh phúc, 
hoặc nếu hành vi xấu ác của người chết nặng 
thì Diêm Vương bắt y phải chịu những tra tấn 
hay nhục hình khủng khiếp, như nuốt hòn sắt 
cháy đỏ. 

2) In the Veda, Yama means the god of the 
dead, with whom the spirits of the departed 
dwell. He was son of the Sun and had a twin 
sister Yami or Yamuna: Theo Kinh Vệ Đà thì 
Diêm Vương là Thần Chết, tất cả người chết 
phải về chỗ của ông ta. Ông là con trai của 
Mặt Trời, ông còn có một người em gái tên là 
Diêm Ma Nữ hay Diêm Mâu Na (người anh 
là nam phán quan xét việc nam giới, người 
em là nữ phán quan xét việc nữ giới). 

3) See Yama, and Twenty devas. 

Yamataka (skt: Diêm Ma Đức Ca Tôn—Diêm 

Mạn Đức Ca—Diêm Mạn Ủy Nộ Vương—Đại 

Uy Đức Minh Vương—Hàng Diêm Ma Tôn—Lục 

Túc Tôn—The destroyer; Siva, Yama”s destroyer, 

one of the Ming-Wang represented with six legs, 

guardian of the West—Một trong năm vị Đại 

Minh Vương, vị tôn ở Tây Phương có sáu chân 

(cũng là giáo lệnh luân thân của Đức Phật Vô 

Lượng Thọ). 

Yama world: Netherworld—Underworld—Âm 

phủ. 

Yamaka (skt & p): The Book of Pairse—Song Đối 

hay quyển sách về cặp đôi—See Abhidharma. 

Vamaloka (skt: Dạ Ma Giới—The hell under 

the earth—See Yama. 


Vami: Diêm Ma nữ—Em gái của Diêm la 
chuyên hình phạt những nữ tội nhân trong địa 
ngục—Yamas sISfer, 
inhabifants in the hells. 
Vamuna (skt): Dạ Mẫu Na—Dao Vưu Na— 
Diêm Mâu Na—Lam Mâu Ni Na—The River 
Yamuna in northern India. The modern river 
Jamna, a branch of the Ganges (meets with the 
Ganges at Allahabad)—Sông Dạ Mẫu Na ở vùng 
bắc Ấn Độ. Bây giờ là sông lamna, một nhánh 
của sông Hằng (hợp lưu với sông Hằng tại Bát La 
Da Gà). 
Yan-T?ou Zen Master: Toàn Khoát Nham Đầu 
Thiền Sư—He was born in 828 in Quan-Chou. He 
received full precepts at Bao-Shou Temple In 
Chang-An. He was a student and Dharma 
successor of Te-Shan-Hsuan-Chien. Yan-]T”ou 
appears in example 13 of the Wu-Men-Kuan and 
in examples 51 and 66 of the Pi-Yen-Lu—Thiển 
Sư Toàn Khoát Nham Đầu sanh năm 828 tại 
Tuyền Châu. Sư thọ cụ túc giới tại chùa Bảo Thọ 
tại Trường An. Sư là môn đổ và là người kế vị 
Pháp của ngài Đức Sơn Tuyên Giám. Ông là thầy 
của Đoan Nham Sư Nhan. Tên ông được nhắc đến 
trong thí dụ thứ 13 của Vô Môn Quan và hai thí 
dụ 51 và 66 của Bích Nham Lục. 
* Yan-T”ou was known for his clear and sharp 
mind—Nham Đầu Toàn Khoát nổi tiếng về 


rules over female 





cái nhìn và tinh thần sắc xảo. 

* Yan-T”ou, Xue-Feng, and Qin-Shan went 
traveling to visit Lin-]I, but they arrived Just 
after Lin-]i had died. They went to Mount 
Yang. Yan-T”ou entered the door, picked up a 
sitting cushion, and said to Zen master Yang- 
Shan: “Master.” Before Yang-Shan could 
ralse his whisk into the air, Yan-T]”ou said: 
“Don”t hinder an adept!”—Sư dạo khắp các 
thiển uyển, kết bạn cùng Tuyết Phong Nghĩa 
Tồn, Khâm Sơn Văn Thúy. Từ núi Đại Từ 
sang Lâm Tế, Lâm Tế đã qui tịch, đến yết 
kiến Ngưỡng Sơn. Vừa vào cửa, sư đưa cao 
tọa cụ, thưa: “Hòa Thượng.” Ngưỡng Sơn 
cầm phất tử toan giở lên. Sư thưa: “Chẳng 
ngại tay khéo.” 

* Yan-T”ou went to study with Te-Shan. There, 
Yan-T”ou took a meditation cushion into the 
hall and stared at Te-Shan. Te-Shan shouted 
and said: “What are you doing?” Yan-T”ou 


5565 


shouted. Te-Shan said: “What 1s my error?” 
Yan-T”ou said: “Pwo types of koans.” Yan- 
Tou then went out. Te-Shan said: “This 
fellow seems to be on a special 
pilgrimage.”—Đến tham yết Đức Sơn, sư cầm 
tọa cụ lên pháp đường nhìn xem. Đức Sơn 
hỏi: “Lão Tăng có lỗi gì?” Sư thưa: “Lưỡng 
trùng công án.” Sư trở xuống nhà tham thiền. 
Đức Sơn nói: “Cái ông thầy ¡in tuổng người 
hành khất.” 

The next day, during a quesfion-and-answer 
period, Te-Shan asked Yan-T”ou: “Did you 
Just arrive here yesterday?” Yan-T”ou said: 
“Ves” Te-Shan said: “Where have you 
studied to have come here with an empty 
head?” Yan-T”ou said: “For my entire life I 
won't deceive myself.” Te-Shan said: “In that 
case, you wont betray me.—Hôm sau lên 
thưa hỏi, Đức Sơn hỏi: “Xà Lê phải vị Tăng 
mới đến hôm qua chẳng?” Sư thưa: “Phải.” 
Đức Sơn bảo: “Ở đâu học được cái rỗng ấy?” 
Sư thưa: “Toàn Khoát trọn chẳng tự đối.” Đức 
Sơn bảo: “Về sau chẳng được cô phụ lão 
Tăng.” 

One day, when Yan-T”ou was studying with 
Te-Shan, Yan-T”ou stood ¡in the doorway and 
said to Te-Shan: “Sacred or mundane?” Te- 
Shan shouted. Yan-T”ou bowed. A monk told 
Tong-Shan about this. Tong-Shan said: “Tf 1t 
want Yan-T”ou, then the meaning couldn't 
be grasped.” Yan-T”ou said: “Old Tong-Shan 
doesn”t know ripht from wrong. He”s made a 
big error. At that time I lifted up with one 
hand and pushed down with one hand.”— 
Hôm khác đến tham vấn, sư vào cửa phương 
trượng đứng nghiêng mình hỏi: “Là phầm là 
Thánh?” Đức Sơn hét! Sư lễ bái. Có người 
đem việc ấy thuật lại cho Động Sơn nghe. 
Động Sơn nói: “Nếu chẳng phải Thượng Tọa 
Khoát rất khó thừa đương.” Sư nghe được lời 
nây bèn nói: “Ông già Động Sơn chẳng biết 
tốt xấu lầm buông lời, ta đương thời một tay 
đưa lên một tay bắt.” 

Xue-Feng was working at Mount Te as a rice 
cook. One day the meal was late. Te-Shan 
appeared carrying his bowl to the hall. When 
Xue-Feng stepped oufside to hang a rice cloth 
to dry, he spotted Te-Shan and said: “ “The bell 





hasnt been rung and the drum hasn't 
sounded. Where are you going with your 
bowl?”—Tuyết Phong ở Đức Sơn làm trưởng 
ban trai phạn (phạn đầu). Một hôm cơm trễ, 
Đức Sơn ôm bát đến pháp đường. Tuyết 
Phong phơi khăn lau, trông thấy Đức Sơn bèn 
nói: “Ông già nầy, chuông chùa chưa kêu, 
trống chưa đánh mà ôm bát đi đâu?” 

Te-Shan then went back to the abbot”s room. 
Xue-Feng told Yan-T”ou about this incident. 
Yan-T”ou said: “Old Te-Shan doesn't know 
the final word.”—Đức Sơn trở về phương 
trượng. Tuyết Phong thuật việc nầy cho sư 
nghe. Sư bảo: “Cả thảy Đức Sơn chẳng hiểu 
câu rốt sau.” 

When Te-Shan heard about this, he had his 
afttendant summon Yan-T”ou. Te-Shan then 
said to Yan-T”ou: Don”t you agree with me?” 
Yan-T”ou then told Te-Shan what he meant 
by his comments. Te-Shan then stopped 
questioning Yan-T”ou—Đức Sơn nghe, sai thị 
giả gọi sư đến phương trượng, hỏi: “Ông 
chẳng chấp nhận lão Tăng sao?” Sư thưa nhỏ 
ý ấy. 

The next day, Te-Shan went In(o the hall and 
addressed the monks. What he said was quite 
unlike his normal talk. Afterward, Yan-T”ou 
went to the front of the monk”s hall, clapped 
his hands, laughed out loud and exclaimed: 
“Ƒm happy that the old fellow who”s the head 
of the hall knows the last word after all.”—— 
Đến hôm sau, Đức Sơn thượng đường có vẻ 
khác thường. Sư đến trước nhà Tăng vỗ tay 
cười to, nói: “Rất mừng! Ông già Đường Đầu 
biết được câu rốt sau, người trong thiên hạ 
không bì được ông, tuy nhiên chỉ sống được 
ba năm (quả nhiên ba năm sau Đức Sơn tịch). 
One day, Yan-T”ou was talking with Xue- 
Feng and Qin-Shan. Xue-Feng suddenly 
pointed at a basin of water. Qin-Shan said: 
“When the water 1s clear the moon comes 
out.” Xue-Feng said: “When the water Is 
clear the moon does not come out.” Yan-T”ou 
kicked over the basin and walked away——Một 
hôm sư cùng Tuyết Phong, Khâm Sơn ba 
người họp nhau, bỗng dưng Tuyết Phong chỉ 
một chén nước. Khâm Sơn nói: “Nước trong, 
trăng hiện.” Tuyết Phong nói: “Nước trong, 


5566 


trăng chẳng hiện.” Sư đá chén nước rồi đi. Từ 
đó về sau, Khâm Sơn đến Động Sơn. Sư và 
Tuyết Phong nối pháp Đức Sơn. 

One day, Yan-T°ou and Xue-Feng were 
leavng the mountamn. Te-Shan asked: 
“Where are you goine?” Yan-l”ou said: 
“Were going down off the mountain for 
awhile.” Te-Shan said: “What are you going 
to do later?” Yan-T”ou said: “Not forget.” Te- 
Shan said: “Why do you speak thus?” Yan- 
Tou said: “Tsn”t it said that only a person 
whose wisdom exceeds his teachers 1s 
worthy to transmit the teaching, and one only 
equal to his teacher has but half of his 
teacherˆs virtue?” Te-Shan said: “Just so. Jusf 
so. Susfain and uphold the great matter.” The 
two monks bowed and left Te-Shan—Sư cùng 
Tuyết Phong đến từ Đức Sơn. Đức Sơn hỏi: 
“Đi về đâu?” Sư thưa: “Tạm từ giả Hòa 
Thượng hạ sơn.” Đức Sơn hỏi: “Con về sau 
làm gì?” Sư thưa: “Chẳng quên.” Đức Sơn 
hỏi: “Con nương vào đâu nói lời nầy?” Sư 
thưa: “Đâu chẳng nghe “Trí vượt hơn thầy 
mới kham truyển trao, trí ngang bằng thầy 
kém thầy nửa đức.” Đức Sơn bảo: “Đúng 
thế! Đúng thế! Phải khéo hộ trì.” Hai vị lễ 
bái rồi lui ra. 

When Te-Shan died, Yan-T”ou was thirty-five 
years old. After he had lived in solitude for 
some time, students began to gather around 
him and he became the abbot of a large 
monastery—Khi Đức Sơn mất, Toàn Khoát 
được 35 tuổi, ông đã trải qua sự cô đơn ít lâu. 
Sau đó các học trò tụ tập lại xung quanh ông, 
và ông trở thành viện trưởng một tu viện lớn. 
Once a monk asked: “Without a teacher, 1s 
there still a place for the body to manifest or 
not?” Yan-T”ou said: “Before the sound, an 
old ragged thief.” The monk said: “When he 
grandly arrives, then what?” Yan-T”ou said: 
“Pokes out the eye.” A monk asked: “What Is 
the meaning of the Patrlarch”s coming from 
the west?” Yan-T”ou said: “When you move 
Mount Lu to this place, II tell you.”——Một 
lần vị Tăng hỏi: “Không thầy lại có chỗ xuất 
thân chăng?” Sư đáp: “Trước tiếng lông xưa 
nát.” Vị Tăng nói: “Kẻ đường đường đến thì 
sao?” Sư nói: “Đâm lủng con mắt.” Vị Tăng 


hỏi: “Thế nào là ý Tổ Sư từ Ấn sang?” Sư 
đáp: “Dời ngọn núi Lô đi, ta sẽ vì ông nói.” 

lt was a chaotic period during the decline of 
the Tang dynasty. One day, robber bands 
local bandits came to attack the temple. Other 
monks, forewarned, fled; only Master Yan- 
Tou remained In the monastery. The bandits 
found him sitting in meditation, disappointed 
and engraged because there was no booty 
(của cướp được) there, the head of the bandits 
brandished his knife and stabbed Yan-T”ou. 
'Yan-T”ou remained composed, then let out a 
resounding scream and died. The sound was 
heard for ten miles around. The sound 1s 
renowned ¡1n the tradilon as “Yan-T”ou”s 
cry.” This cry has presented a knotfy problem 
to many Zen studen(s for so long, whose 
conception of the life and death of a Zen 
master this story did not match. This was also 
the case for the great Japanese masfer, 
Hakun Zenji Only when Hakun had 
realized enlightenment did he understand, 
and he cried out: “Truly, Yan-T”ou 1s alive, 
strong and healthy.”—Trong thời hổn loạn 
vào cuối đời nhà Đường. Một hôm các toán 
cướp tấn công tu viện; được báo trước, các sư 
khác đều chạy trốn, chỉ có thầy Nham Đầu ở 
lại. Khi bọn giặc đến, lúc sư còn đang chìm 
sâu trong đại định, chúng trách sư không có gì 
dâng biếu, cũng như không tìm thấy được gì 
trong tự viện, tên đầu đảng bèn đâm sư. Thần 
sắc sư không đổi, chỉ rống lên một tiếng rồi 
chết. Tiếng ấy vang xa đến mười dậm. Tiếng 
kêu ấy theo truyền thống thiển Trung Quốc 
được biết dưới tên gọi là “Tiếng Thét Nham 
Đầu.” là điều bí ẩn với nhiều môn đồ thiển 
về sau nây, vì nó trái với quan niệm sống 
chết của một người thầy. Đặc biệt đại sư 
Bạch Ẩn cũng thấy như vậy. Chỉ khi ngài đã 
đạt được đại giác sâu, ngài mới hiểu được ý 
nghĩa của tiếng kêu ấy và thốt lên rằng: 
“Yan-T°ou đang sống thật, đầy khỏe mạnh.” 
'Yan-T”ou died on the eighth day of the fourth 
month of the year 887 A.D.—§Sư Nham Đầu 
thị tịch nhằm ngày mồng tám tháng tư năm 
887 sau Tây Lịch. 


Vana (skt): Vehicle—Thừa—Triyana (skt)—The 
Triyana—Three Yanas. 


35567 


l) Vehicle or means of progress used for 
spiritual development. The concept already 
developed In the Hinayana Buddhism. The 
vehicle on which the cultivator (pratiioner) 
travels on the way to enliphtenment. Yana or 

a path to salvaton, which 

encompasses a particular system of docfrines 

and practices. The Buddhist doctrine that 

Carrles one from this side of birth-and-death 


vehicle 1s 


to the other side of Nirvana has been 
compared to a vehicle of conveyance since 
the early days of Buddhism. The word 
“Vehicle” symbolizes Carrying 
transporting sentient beinøs to enliphtenmeit. 
Three Yanas are only expedient means that 
Buddha had taught based on the capacity of 
his disciples or hearers—Thừa, phương tiện 
tiến thủ trong tiến trình phát triển tâm linh. 
Khái nệm đã được triển khai từ Phật giáo 
Nguyên Thủy. Cổ xe mà người tu tập du hành 
trong suốt tiến trình tiến đến giác ngộ. Thừa 
là con đường đi đến giải thoát, trong đó chứa 
đựng một hệ thống giáo lý và sự tu tập đặc 
biệt. Giáo lý nhà Phật có công năng đưa 
người ta từ bờ sinh tử bên nây sang bờ Niết 
Bàn bên kia đã được so sánh với cỗ xe (thừa) 
chuyên chở ngay từ thời đầu của Phật Giáo. 
Chữ “Thừa” ở đây tiêu biểu cho phương tiện 
chuyên chở và đưa chúng sanh đến giác ngộ. 
Đây chỉ là những phương tiện mà Phật đặt ra 
để tùy căn cơ mà giáo hóa chúng sanh 
2) According to the Lotus Sutra, there are three 
Vehicles, or conveyances, or three divisions 
of Buddha”s Teachings, which carry living 
beings across samsara or mortality (births- 
and-deaths). They are Hearer-Yana, 
Pratyeka-Buddha-Yana, and Bodhisattva- 
Yana——Theo Kinh Pháp Hoa, có ba cỗ xe đưa 
chúng sanh vượt thoát Ta Bà để qua bờ giác 
ngộ là Thanh Văn Thừa, Duyên Giác Thừa, 
và Bồ Tát Thừa—See Three vehicles. 
Vang-Qi-Fang-Hui sect: Dương Kỳ Phương 
Hội Phái —Yang-Qi-Fang-Hui sect, a school of 
Zen originating with the Chinese Ch'an master 
Yang-Qi-Fang-HuI. It is one of the two most 
1mportant lineages Into which the Lin-Chih split 
after Shih-Shuang Chu-Yuan. As a traditional 
lineage of Lin-Chih Zen, 1t is also called the Lin- 


and 


Chih-Yang-QI lineage. TheYang-Qi school 

produced important Zen masfters like Wu-Men- 

Hui-K ai, the compiler of the Wu-Men-Kuan, and 

his Dharma successor, Kakushin, who brought the 

Chan of Lin-Chih-Yang-QI lineage to Japan, 

where as Zen it still flourishes today. As Chan 

gradually declined in China after the end of Sung 
period, the Lin-Chih-Yang-Qi school became the 
catchment basin for all the other Ch'an schools, 
which Increasinsgly lost importance and finally 
vanished. After becoming mixed with the Pure 

Land school of Buddhism, 1n the Ming period 

Ch”an lost 1ts distinctive character and ceased to 

exIst as an authentic lineage of transmission of the 

Buddha-dharma 

mind”—Phái Thiển có nguồn gốc từ Thiển Sư 

Trung Quốc tên Dương Kỳ Phương Hội. Đây là 

nhánh quan trọng nhất trong hai nhánh thiền thoát 

thai từ thiển Lâm Tế sau khi Thiển sư Thạch 

Sương Sở Viện thị tịch. Trong truyền thống thiền 

Lâm Tế người ta gọi nó là Lâm Tế Dương Kỳ. 

Phái Dương Kỳ có nhiều thiển sư quan trọng, 

trong đó có Vô Môn Tuệ Khai, người sưu tập bộ 

Vô Môn Quan. Sau nầy các môn đệ của Vô Môn, 

nhất là Kakushin, đã du nhập vào Nhật Bản dòng 

thiển Lâm Tế Dương Kỳ, hiện vẫn còn tổn tại. 

Vào cuối thời nhà Tống, khi Thiển tông bất đầu 

suy thoái, dòng Lâm Tế Dương Kỳ trở thành nơi 

dung hợp cho tất cả các phái Thiển khác cũng 
đang suy yếu và biến mất. Dưới thời nhà Minh, 

Thiển hòa lẫn với Tịnh Độ nên mất đi tính chất 

riêng của nó, không còn tỉnh thần “tâm truyễển 

tâm” nữa. 

*  When Shi-Shuang Chu-Yuan moved from 
Nan-Yuan to Mount T”ao-Wu, and then to 
Shi-Shuang,  Yang-Oi him, 
performing administratve affairs in each 
place. Although Yang-QI remained with Shi- 
Shuang for a long time, he never attained 
enliphtenment. Each time he would have an 
1nterview, Shi-Shuang would say: “There are 
a lot of administrative affarrs requrring 
attention. Go do them.” Ön one occasion 
when Yang-QI went to see Shi-Shuang for 
Instruclion on practce, Shi-Shuang 
“Director!l Someday your descendants will 
cover the earth. Why are you 1n a hurry?” 
One day, Shi-Shuang had Jjust gone out when 


“ftom heartmind to heart- 


followed 


said: 


5568 


1t suddenly began to rain. Yang-QI spiIed his 
teacher”s walking on a small path, chased him 
down, and grabbed him, saying: “You”ve got 
to talk to me now, or else lm going to hít 
you!” Shi-Shuang said: “Directorl You 
already completely know how to take care of 
things, so thats enough!” Before Shi-Shuang 
had finished speaking, Yang-QI¡ experienced 
great enliphtenment. He then knelt and 
bowed to Shi-Shuang on the muddy path—ĐI 
du phương, sư đến yết kiến Thiển sư Từ Minh 
ở Nam Nguyên. Sư dừng lại đây phụ tá cho 
Từ Minh một cách siêng năng cần khổ. Từ 
Minh dời sang Thạch Sương Đạo Ngô, sư 
cũng dời theo. Nơi đây sư làm Giám Tự 
(administrator). Tuy theo Từ Minh đã lâu mà 
sư chưa tỉnh ngộ. Mỗi khi đến thưa hỏi, Từ 
Minh bảo: “Việc trong ty khố quá nhiều hãy 
đi” Hôm khác sư đến hỏi, Từ Minh bảo: 
“Giám Tự ngày sau con cháu khắp thiên hạ 
cần gì vội gấp.” Một hôm Từ Minh vừa đi ra 
chợt mưa đến, sư rình ở con đường tắt. Từ 
Minh đến, sư liền nắm đứng lại nói: “Ông già 
này! Hôm nay phải vì tôi nói, nếu không nói 
tôi sẽ đánh ông.” Từ Minh nói: “Giám Tự 
biết là việc quanh co liễn thôi.” Câu nói chưa 
dứt, sư đại ngộ, liền đảnh lễ ngay dưới bùn. 
Hôm sau, sư đầy đủ oai nghi đến phương 
trượng lễ tạ. Từ Minh quở: “Chưa phải.” 

Yang-QI asked Shi-Shuang: “How 1s it when 
the great dark bird cries “Na! Na! and flies 
down from the clouds ¡into the chaotic 
mountain peak?” Shi-Shuang said: “I walk in 
wild grasses. You rush ¡into the village.” 
Yang-QI said: “When the senses have no 
room for even a needle, still there 1s another 
question.” Shi-Shuang then shouted. Yang-QI 
said: “Good shout” ShiShuang shouted 
again. Yang-QI also shouted. Shi-Shuang then 
shouted twice. Yang-Q¡ bowed. Shi-Shuang 
said: “This affalr concerns one person taking 
up and carrying a lotus.” Yang-Q¡ shook his 
sleeves and went out: Từ Minh thượng đường, 
sư ra hỏi: “Khi chim núp kêu nẩm nẩm, từ 
mây bay vào núi loạn, là thế nào?” Từ Minh 
đáp: “Ta đi trong cỏ hoang, ngươi lại vào 
thôn sâu.” Sư thưa: “Quan chẳng nhận kim, 
lại mượn một câu hỏi.” Từ Minh liền hét. Sư 


thưa: “Hét hay” Từ Minh lại hét. Sư cũng hét. 
Từ Minh hét luôn hai tiếng. Sư lễ bái. Từ 
Minh nói: “Việc nây là cá nhơn mới gánh 
vác.” Sư phủi áo ra đi. 

Zen master Yang Chi always talked 
postively about his contentment and 
unworldly riches. Instead of saying that he 1s 
empty-handed, he talked of the natural 
sufficiency of things about him as we can see 
throuph this poem concerning his deserted 
habitation: 

My dwelling 1s now here at Yang-Ch”1 

The walls and roof, how weather-beaten† 

The whole floor 1s covered white with 

Snow crysfal, shivering down the neck, 

lam fñilled with thoughts. 

How [I recall the ancient masters whose 
habitat was no better than the shade of a 
treel” 

Dương Kỳ thường nói một cách tích cực về an 
tâm lập mệnh và cái giàu phi thế tục của 
ngài. Thay vì nói chỉ có đôi tay không, ngài 
lại nói về muôn vật trong đời, nào đèn trăng 
quạt gió, nào kho vô tận, thật quá đủ lắm rồi 
như chúng ta có thể thấy qua bài thơ sau đây 
diễn tả về ngôi nhà điêu tàn của sư: 

“Nhà ta phên mái rách tơi bời 

Nền trắng một màu tuyết trắng rơi 

Giá lạnh toàn thân, lòng vạn mối 

Người xưa nhà chỉ bóng cây thôi.” 

According Zen master D.T. Suzuki in the 
Essays in Zen Buddhism, Book I, this poem 1s 
not to convey the idea that he 1s Idly sifting 
and doing nothing particularly; or that he has 
nothing else to do but to enJoy the cherry- 
blossoms fragrant In the morning sun, or the 
lonely moon white and silvery In a deserted 
habitation. In the contrary, he may be In the 
midst of work, teaching pupIls, reading the 
Sufras, sweeping and farming as all the master 
have done, and yet his own mind ¡s filled with 
transcendenfal happiness and quietude. All 
hankerings of the heart have departed, there 
are no idle thoughts clogging the flow of life- 
activity, and thus he 1s empty and poverty- 
stricken. As he 1s poverty-stricken, he knows 
how to enjoy the “spring flowers” and the 
“autumnal moon.` When worldly riches are 


5569 


amassed 1n his heart, there is no room left 
there for such celestial enJoyments. In fact, 
according to Zen master Yang-Chỉi, the 
amassing of wealth has always resulted In 
producing characters that do not go very well 
with our ideals of saintliness, thus he was 
always poor. The aim of Zen discipline 1s to 
atfain to the state of “non-attainment.` All 
knowledge 1s an acquision and 
accumulation, whereas Zen proposes tfo 
deprive one of all one”s possessions. The 
SpIrit Is to make one poor and humble, 
thoroughly cleansed of Inner Impurites. Ôn 
the contrary, learning makes one rích and 
arrogant. Because learning Is earning, the 
more learned, the richer, and therefore “in 
much wisdom ¡is much grief; and he that 
increased knowledge increased sorrow.” Ït 1s 
after all, Zen emphasIzes that this 1s only a 
“vanfy and a striving affer wind.—Theo 
Thiển sư D. T. Suzuki trong Thiển Luận, Tập 
L bài thơ nầy không ngụ ý tác giả ăn không 
ngồi rồi hay không làm gì khác, hoặc không 
có gì khác hơn để làm hơn là thưởng thức hoa 
đào nở trong nắng sớm, hay ngắm vầng trăng 
trong tuyết bạc, trong ngôi nhà đầu hiu. 
Ngược lại, ngài có thể đang hăng say làm 
việc, hoặc đang dạy đệ tử, hoặc đang tụng 
kinh, quét chùa hay dẫy cổ như thường lệ, 
nhưng lòng tràn ngập một niềm thanh tịnh 
khinh an. Mọi mong cầu đều xả bỏ hết, 
không còn một vọng tưởng nào gây trở ngại 
cho tâm trí ứng dụng dọc ngang, do đó tâm 
của ngài lúc bấy giờ là tâm “không,' thân là 
“thân nghèo.” Vì nghèo nên ngài biết thưởng 
thức hoa xuân, biết ngắm trăng thu. Trái lại, 
nếu có của thế gian chồng chất đầy con tim, 
thì còn chỗ nào dành cho những lạc thú thần 
tiên ấy. Kỳ thật, theo sư Dương Kỳ thì sự tích 
trữ của cải chỉ toàn tạo nghịch duyên khó 
thích hợp với những lý tưởng thánh thiện, 
chính vì thế mà sư nghèo. Theo sư thì mục 
đích của nhà Thiển là buông bỏ chấp trước. 
Không riêng gì của cải, mà ngay cả mọi chấp 
trước đều là của cải, là tích trữ tài sản. Còn 
Thiển thì dạy buông bỏ tất cả vật sở hữu, 
mục đích là làm cho con người trở nên nghèo 
và khiêm cung từ tốn. Trái lại, học thức khiến 


con người thêm giàu sang cao ngạo. Vì học 
tức là nắm giữ, là chấp; càng học càng có 
thêm, nên “càng biết càng lo, kiến thức càng 
cao thì khổ não càng lắm.` Đối với Thiên, 
những thứ ấy chỉ là khổ công bắt gió mà thôi. 
Yang-QI asked a monk who had Just arrived: 
“The fog 1s thick and the road 1s obscured, so 
how did you get here?” The monk said: “The 
sky does not have four walls.” Yang-QI said: 
“How many straw sandals did you wear out 
coming here?” The monk shouted. Yang-QI 
said: “One shout. Two shout. After that, then 
what?” The monk said: “I meet you, Master, 
but youre quite busy.” Yang-QI said: “I don”t 
have my staff. Sit and have some tea.”—Sư 
hỏi vị Tăng mới đến: “Mây dày đường hẹp xe 
to từ đâu đến?” Vị Tăng thưa: “Trời không 
bốn vách.” Sư hỏi: “Đi rách bao nhiêu giày 
cỏ?” Vị Tăng liền hét. Sư bảo: “Một hét hai 
hét sau lại làm gì?” VỊ Tăng nói: “Xem ông 
Hòa Thượng già vội vàng.” Sư nói: Cây gậy 
không có ở đây, thôi ngôi uống trà.” 

When another monk arrived, Yang-Qi said to 
him: “The leaves fall and the clouds gather. 
Where did you come from today?” The monk 
said: “From Kuan-Yin.” Yang-QI asked: How 
would you say one word from beneath Kuan- 
Yins heels?” The monk said: “ve Just 
arrived to see you.” Yang-QI said: “What 1s It 
that youve seen?” The monk didnˆt answer. 
Yang-QI said to a second monk who had also 
come: “Youl Can you say something for this 
practitoner?” The second monk didnt 
answer. Yang-QI said: “Here are a couple of 
dumb horses.”—Sư hỏi vị Tăng mới đến: “Lá 
rụng mây dồn sớm rời chỗ nào?” Vị Tăng 
thưa: “Quan Âm.” Sư nói: “Dưới chơn Quan 
Âm một câu làm sao nói?” Vị Tăng nói: 
“Vừa đến thấy nhau xong.” Sư hỏi: “Việc 
thấy nhau là thế nào?” Vị Tăng không đáp 
được: Sư bảo: “Thượng Tọa thứ hai đáp thế 
Thượng Tọa thứ nhất xem?” Vị Tăng thứ hai 
cũng không đáp được. Sư bảo: “Cả hai đều 
độn hết.” 

He passed away In 1054: Sư thị tịch năm 
1054. 


Vang-Shan-Hui-Chỉ (807-883 or 814-891): 
Ngưỡng Sơn Huệ Tịch Thiển Sư—Yang-Shan- 


3570 


Hui-Ji (Chi), name of a noted monk in China. 

Yang-Shan was one of the great Ch'an masters of 

China, a disciple and Dharma successor of Kuei- 

Shan-Ling-Yu, and the master of Nan-T”a-Kuang- 

Jun. Yang-Shan was one of the most imporfant 

Ch'an masters of his time. Along with his master 

Kuei-Shan co-founded the Kuei-Shan school, one 

of the five houses of Ch'an. His great abilitiles 

brought him the nickname Little Sakyamuni—Sư 

Ngưỡng Sơn, một vị Tăng nổi tiếng của Trung 

Quốc, một trong những đại thiển sư của Trung 

Quốc. Ông là môn đồ và là người kế thừa Pháp 

của Thiển sư Qui Sơn Linh Hựu, và là thầy của 

Nam Tháp Quang Dũng. Ngưỡng Sơn là một trong 

những thiển sư chính vào thời của ông. Ông cùng 

với Thầy là Thiển sư Qui Sơn đồng sáng lập ra 
tông Qui Sơn, một trong năm tông phái Thiền 
tông thời bấy giờ. Những năng lực rộng lớn của 
ông đã làm cho ông được mang danh hiệu “Tiểu 

Thích Ca Mâu Ni.” 

*  When Yang-Shan was studying Zen under 
Pai-Chang he had such a flowing tongue that 
to Pai-Chang”s one word he had ten words to 
answer. Pai-Chang said: “After me, there will 
be somebody else who wIll take care of you.” 
Yang-Shan later went to Wei-Shan. Wei- 
Shan asked: “[ am told that while you were 
under Pai-Chang you had ten words to his 
one; 1s that so?” Yang-Shan said: “Yes, that 1s 
what they say.” Wei-Shan asked: “What do 
you have to state about the ultimate truth of 
Buddhism?” Yang-Shan was about to open his 
mouth when the master shouted. The question 
was repeated three times; the mouth vainly 
opened three times, the master shouted three 
tmes  Yang Shan finally broke down; 
drooping his head and with tears In his eyes, 
he said: “My late master prohesied that I 
should do better with someone else, and 
today I have this very one.”—Ngưỡng Sơn 
theo Tổ Bách Trượng học Thiển, sư có cái 
lưỡi lém lỉnh, thậm chí Tổ nói một sư đáp 
mười. Bách Trượng nói: “Ta nghĩ, sẽ có người 
khác chiếu cố cho ông.” Về sau, Ngưỡng Sơn 
đến Qui Sơn. Qui Sơn hỏi: “Ta nghe trong lúc 
theo hầu Bách Trượng, Bách Trượng nói một 
ông đáp mười, có phải vậy không?” Ngưỡng 
Sơn đáp: “Không dám!” Qui Sơn hỏi: “Đối 


với thâm nghĩa của Phật pháp, ông đã đến 
đâu?” Ngưỡng Sơn sắp sữa mở miệng thì Qui 
Sơn hét lên. Ba lần hỏi, ba lần há hốc mồm 
và ba lần hét. Cuối cùng Ngưỡng Sơn bị 
khuất phục, cúi đầu rơi nước mắt, nói: “Thầy 
Bách Trượng tiên đoán tôi sẽ được lợi ích với 
người khác, ngày nay người đó chính thị là 
đây.” 

One day, Wei-Shan saw Yang-Sha siting 
under a tree. Approaching, he touched him on 
the back with the staff he carried. Yang-Shan 
turned round, and Wei-Shan said: “O Chi 
(Yang-Shan's name), can you say a word 
now, or not?” Yang Shan replied: “No, not a 
word, nor would I borrow one from others." 
Wei-Shan said: “O Chi, you understand.”—— 
Một hôm, Qui Sơn thấy Ngưỡng Sơn đang 
ngồi dưới một gốc cây, ngài đến gần, đụng 
cây gậy vào lưng sư. Ngưỡng Sơn quay lại, 
Qui Sơn nói: “Này Tịch, giờ ông có thể nói 
một lời hay không?” Ngưỡng Sơn đáp: 
“Không, không lời nào nữa, tôi không muốn 
nhờ vả ai hết.” Qui Sơn bảo: “Này Tịch, ông 
hiểu rồi đó.” 

Zen master Yang-Shan-Hui-]i was born In 
807 in Shao-Chou (now 1n Kuang-T”ong 
Province). At the age of fifteen, he wanted to 
leave home, but his parents refused him 
permission to become a monk. So, at the age 
of seventeen, he demonstrated his resolve to 
them by cutting off two of his fingers, vowing 
that he would seek the true Dharma to repay 
his filial obligations. He had visited several 
great Ch"an masters, among them Ma-Tsu- 
Tao-I and Pai-Chang-Huai-Hai He had 
made himself a name as an outstanding 
student of Ch'an. However, he realized 
profound enlightenment under Kuei-Shan. As 
his masters dharma successor of equal 
accomplishment, he ¡is considered the 
cofounder with his master of the Wei-Yang 
school of Ch?an, which derives I1fs name from 
the first character of the names of the two 
men—Ngưỡng Sơn sanh năm 807 tại Thiểu 
Châu (bây giờ là tỉnh Quảng Đông). Năm l5 
tuổi sư muốn xuất gia, nhưng cha mẹ không 
cho. Đến năm 17 tuổi sư chặt hai ngón tay, 
đến quỳ trước cha mẹ thệ cầu chánh pháp để 


3571 


báo ân sanh thành dưỡng dục. Ông đã gặp 
nhiều đại thiển sư, trong đó có Mã Tổ và 
Bách Trượng Hoài Hải. Ông cũng nổi tiếng là 
học trò xuất sắc của những vị nầy. Tuy nhiên, 
ông đã đạt được đại giác dưới sự hướng dẫn 
của thiển sư Qui Sơn Linh Hựu. Cùng với 
thầy mình, ông được coi như là một trong hai 
người sáng lập ra phái Qui Ngưỡng. Phái nầy 
lấy hai chữ đầu trong tên của hai vị làm tên 
cho tông phái. 

Tan Yuan Ying-Chen greatly esteemed 
Yang-Shan and said to him: “Previously the 
Natonal Teacher Hui-Zhong received the 
transmission of a total of ninety-nine 
symbolic circles from the Sixth Patriarch. He 
1n turn passed these to me, saying: “Thirty 
years after [ve died, a novice monk will 
come from the South who wIll greatly revIve 
this teaching. When that time comes, pass the 
teaching on to him and don”t let it end.” 
Today I transmit them to you. You must 
uphold and peserve them.” Yang-Shan had 
his first enlightenment experience under Tan- 
Yuan-Ying-Chen—Sư đến yết kiến Đam 
Nguyên Ưng Thân, nhơn đây được huyền chỉ. 
Đam Nguyên rất trọng vọng Ngưỡng Sơn, và 
nói: “Quốc Sư Huệ Trung lúc đương thời 
được sáu đời Tổ Sư truyền cho 97 viên tướng 
(tướng tròn), Ngài trao cho lão Tăng dặn 
rằng: “Sau khi ta tịch diệt 30 năm, có ông sa 
di từ phương Nam đến, sẽ làm hưng thịnh 
giáo nầy, ngươi nên thứ lớp truyền trao chớ 
để đoạn dứt.` Nay ta trao cho con, con phải 
vâng giữ.” Chính thiền sư Đàm Nguyên đã 
hướng dẫn cho Ngưỡng Sơn đạt đại giác lần 
đầu tiên. 

When he had finished speaking he passed the 
secret text to Yang-Shan. After receiving and 
examining the text, Yang-Shan burned 1t. One 
day Tan-Yuan said to Yang-Shan: “The 
symbols that I gave you are extremely rare, 
esoferic and precious. You must preserve 
them carefully.” Yang-Shan said: “After I 
examined them I burned them.” Tan-Yuan 
said: “This Dharma gate of ours can't be 
unđersfood by most people. Only the Buddha, 
the patriarchs, and all the holy ones can fully 
undersfand it. How could you bum 1t?” Yang- 


Shan said: After examining it, I fully 
comprehended 1ts meaning. Then there was 
no use keeping the text” Tan-Yuan said: 
“Even so, when transmitting this to discIples, 
people of future times wont believe 1t.” 
Yang-Shan said: “If you like another copy 
that won't be a problem. Fll make another 
copy and øgIve it to you. Then It won”t be 
lost.” Tan-Yuan said: “Please do.”——Nói xong 
Đam Nguyên trao bản ấy cho Ngưỡng Sơn. 
Sư nhận được, xem qua một lượt bèn đem 
đốt. Hôm khác Đam Nguyên hỏi sư: “Những 
tướng ta trao cho hôm trước cần phải quý 
trọng giữ kín.” Sư thưa: “Hôm ấy xem xong, 
con đốt quách rồi.” Đam nguyên bảo: “Pháp 
môn này của ta không người hiểu được, chỉ 
có thầy ta và các bậc Tổ Sư Đại Thánh mới 
hiểu hết, sao con lại đốt đi?” Sư thưa: “Con 
một phen xem qua đã biết ý chỉ trong đó, ứng 
dụng được chẳng cần cầm bổn” Đam 
Nguyên bảo: “Tuy như thế, nơi con thì được, 
người sau làm sao tin đến được?” Sư thưa: 
“Hòa Thượng nếu cần, con chép lại chẳng 
khó.” Sư liền chép hết lại thành một tập 
chẳng sót một điều. Đam Nguyên khen là 
đúng. 

When he was still a novice monk, Yang-Shan 
went fo practice under Wei-Shan. Wei-Shan 
asked Yang-Shan: “As a novice monk do you 
have a host or not?” Yang-Shan said: “I have 
one.” Wei-Shan asked: “Who 1s 11?” Yang- 
Shan walked from west to east and then stood 
there erect. Wei-Shan realized that Yang- 
Shan was extraordinary—Lúc còn sa di sư 
đến tham vấn Qui Sơn Linh Hựu. Qui Sơn 
hỏi: “Ngươi là Sa Di có chủ hay Sa Di không 
chủ?” Sư thưa: “Có chủ.” Qui Sơn hỏi: “Chủ 
ở chỗ nào?” Sư từ bên Đông sang bên Tây 
đứng. Qui Sơn biết con người kỳ lạ nên cố 
tâm chỉ dạy. 

Yang-Shan asked Wei-Shan: “What 1s the 
true abode of Buddha?” Wei-Shan said: 
“Think of unfathomable mystery and return 
your thoughts to the inexhaustible numinous 
lipht. When thougphts are exhausted you”ve 
arrived at the source, where true nafure 1s 
revealed as eternally abiding . In that place 
there is no difference between affairs and 


3572 


principle, and the true Buddha is manifested. 
Upon hearng thesểe words Yang-Shan 
experilenced great enlightenment—Ngưỡng 
Sơn hỏi Qui Sơn: “Thế nào là chỗ ở của chơn 
Phật?” Qui Sơn đáp: “Dùng cái diệu tư (nghĩ 
nhớ) mà không tư (không nghĩ nhớ) xoay cái 
suy nghĩ tinh anh vô cùng, suy nghĩ hết trở về 
nguồn, tánh tướng thường trụ, sự lý không 
hai, chơn Phật như như.” Ngay câu nói ấy, 
Ngưỡng Sơn đại ngộ. 

Zen master Yang-Shan entered the hall and 
addressed the monks, saying: “Each and 
every one of you, turn the light inward! Don'°t 
try to remember what Ïm saying! For a 
begInningless eon you have faced away from 
the light and been shrouded in darkness. The 
roofs of delusion are deep. They”re difficult 
(to cụt of and uproot So the Buddha 
established expedient means to grab your 
attention. These are like showing yellow 
leaves to a crying child, who Imagines they”re 
gold and thus stops crying. You act as though 
you re in a shop where someone sells a 
hundred øgoods made from gold and jJade, but 
you”re trying to weigh each item. So you say 
that Shi-T”ou has a real gold shop? Well in 
my shp there's a wide range of goodsl If 
someone comes looking for mouse turds the I 
give him some. If someone comes looking for 
real gold then I give it to him.” A monk said: 
“I don”t want mouse turds. May I have the 
master”s real gold?” Yang-Shan said: “Tf you 
try to bite down on the head of a flying arrow 
you can try un(il the year of the ass but you 
wont succeedl—Sư Ngưỡng Sơn thượng 
đường dạy chúng: “Hết thảẩy các ngươi mỗi 
người tự hồi quang phản quán, chớ ghi ngôn 
ngữ của ta. Các ngươi từ vô thỉ đến nay trái 
sáng hợp tối, gốc vọng tưởng quá sâu khó 
nhổ mau được. Do đó, giả hợp lập phương 
tiện dẹp thức thô của các ngươi, như đem lá 
vàng dỗ con nít khóc, có cái gì là phải. Như 
người đem các thứ hàng hóa cùng vàng lập 
phố bán. Bán hàng hóa chỉ nghĩ thích hợp với 
người mua. Vì thế, nói: 'Thạch Đầu là phố 
chơn kim, chỗ ta là phố tạp hóa." Có người 
đến tìm phẩn chuộc ta cũng bết cho, kẻ khác 
đến cầu chơn kim ta cũng trao cho.” Có một 


vị Tăng hỏi: “Chẳng cần phẩn chuộc, xin Hòa 
Thượng cho chơn kim.” Ngưỡng Sơn bảo: 
“Răng nhọn nghỉ mở miệng, năm lừa cũng 
chẳng biết.” 

The monk couldn”t answer. Yang-Shan said: 
“If you want to exchange something we can 
make a deal. If you don”t want to exchanse 
anything then we cant. If I trully speak of 
Zen, then there wont be a single companion 
at your side. How can this be 1f there”re five 
or seven hundred in the assembly? Tf I talk 
about this and that, and you strain your neck 
tryinng to pick something up, then it will be 
like fooling a little child with an empty hand. 
There”s nothing authentic about it. Today lÏm 
clarifying what 1s holy, which is not a matfter 
of collecting and calming the mind. Instead 
you must practice to realize the true sea of 
self-nature. Of what use 1s there for “three 
clarifications” and “six understandings”? What 
I speak of is the ultimate sacred matter. If 
ripht now you want to know mind and arrIve 
at the root, then arrive at the root. Dont 
worry about the tips of the branches. If you do 
this, then hereafter you will possess 1t 
yourself. But 1f you don't attain the root, and 
Just use your emotions to seek 1t, then you 
will never succeed. You'll never see what 
Master Wei-Shan spoke of “the place where 
1deas of mundane and sacred are exhausted, 
where matfer and principle are united and the 
true cternal body of the Tathagata IS 
manifested”—Tăng không đáp được. 
Ngưỡng Sơn tiếp: “Tìm hỏi thì có trao đổi, 
chẳng tìm hỏi thì chúng ta chẳng có gì để trao 
đổi. Nếu ta thật sự nói về Thiền tông, thì cần 
một người làm bạn cũng không, huống là có 
đến năm bảy trăm chúng? Nếu ta nói Đông 
nói Tây, ắt giành nhau lượm lặt, như đem 
nắm tay không để gạt con nít, trọn không có 
thật. Nay ta nói rõ với các ngươi việc bên 
cạnh Thánh, chớ đem tâm nghĩ tín, chỉ nhằm 
vào biển tánh của mình mà tu hành như thật. 
Chẳng cần tam minh lục thông. Vì sao? Vì 
đây là việc bên chót của Thánh. Hiện nay 
cần thức tâm đạt bổn, cốt được cái gốc chẳng 
lo cái ngọn. Sau nây, khi khác sẽ tự đầy đủ. 
Nếu chưa được gốc, dầu cho đem tâm học y 


3573 


cũng chẳng được. Các ngươi đâu chẳng nghe 
Hòa Thượng Qui Sơn nói: “lình phàm Thánh 
hết, bày biện chơn thường, sự lý chẳng hai, 
tức như như Phật."” 
Yang-Shan acted according to conditions to 
benefit beings and became a great example 
of the Zen school. One day when near death, 
'Yang-Shan took a brush and wrote a verse for 
the monks to read: 

“Countless disciples, 

I look across you all, and you gaze back, 

Two mouths, one without a tongue, 

Thịs 1s my teaching.” 
Những lời Thiển Sư Ngưỡng Sơn chỉ dạy 
Tăng chúng làm tiêu chuẩn cho Thiền Tông. 
Sư có làm bài kệ: 

“Nhất nhị nhị tam tử 

Bình mục phục ngưỡng thị 

Lưỡng khẩu nhất vô thiệt 

Thử thị ngô tông chi.” 

(Một hai hai ba con 

Mắt thường lại ngước xem 

Hai miệng một không lưỡi 

Đây là tông chỉ ta). 
The “Questions and Answers” of Yang-Shan 
with his master Wei-Shan and other Ch'an 
masters, recorded in the Yuan-Chou-Hui-Chi- 
Chˆan-Shih-Yu-Lu (Record of the Words of 
the Ch'an Master Yang-Shan Hui-Chi from 
Yuan-Chou), considered  outstanding 
examples of Ch°an mind. Yang-Shan appears 
in example 25 of the Wu-Men-Kuan, and 
examples 34 and 68 of the Pi-Yen-Ln— 
Những “vấn đáp” giữa Ngưỡng Sơn và Qui 
Sơn, cũng như những thiển sư khác, về tỉnh 
thần Thiển được thu thập lại trong Viễn Châu 
Ngưỡng Sơn Huệ Tịch Thiển Sư Ngữ Lục 
(sưu tập những lời của thiền sư Ngưỡng Sơn ở 
Viễn Châu). Tên của ông được nhắc tới trong 
thí dụ thứ 25 của Vô Môn Quan, và trong các 
thí dụ 34 và 68 của Bích Nham Lục. 
When near death, he sat upripht In a cross- 
say farewell to the 
congregation. He then recited a verse: 

“Completing sevenfy-seven years, 

Today 1t ends. 

'When the orb of the sun 1s Just at noon 

The two hands fold the legs.” 


are 


legsed posiion to 


Upon saying these words, Yang-Shan calmly 
passed away, In the year 883, at the age of 
Sevenfy-seven. Yang-Shan 
posthunous name “Great Teacher Penetrating 
Wisdom.” The stupa was named “Wondrous 
Light.” 
Khi sắp thị tịch sư ngồi thẳng nói lời từ biệt 
với chúng, rồi đọc bài kệ: 

“ Niên mãn thất thập thất 

Lão khứ thị kim nhật 

Nhậm tánh tự phù trầm 

Lưỡng thủ phan quật tất.” 

(Năm đầy bảy mươi bảy 

Chính là ngày tôi đi 

Mặc tánh tự chìm nổi 

Hai tay ngôi bó gối) 
Nói xong sư an nhiên thị tịch, năm 883, sư thọ 
77 tuổi, vua ban hiệu “Thông Trí Thiển Sư” 
tháp hiệu “Diệu Quang.” 


received 


Var Lung dynasty: The ruling dynasty of Tibet 
prior to and during the first dissemination of 
Buddhism. Its main power base was the Yar Lung 
Valley ¡in central Tibet, and during the eighth- 
ninth centuries it became a major milifary pOWer 
and even conquered parts of China. Ït came to an 
end with the assassination of Lang Darma (838- 
842)—Thời đại cai trị xứ Tây Tạng trước và trong 
giai đoạn phổ biến Phật giáo đầu tiên tại xứ này. 
Căn cứ quyển lực chính của thời đại này xuất 
phát từ thung lũng Yar-Lung, ở miễn Trung Tây 
Tạng, vào khoảng những thế kỷ thứ tám và thứ 
chín triểu đại này trở nên một thế lực quân sự 
chính và nó chiếm cứ ngay cả những phần đất của 
Trung Hoa. Thời đại này chấm dứt với việc sát 
hại vua Lang Darma (838-842). 
Yasas (skÐ: Da Xá——There were three persons of 
this same name—Có ba Tỳ Kheo mang cùng tên 
nầy: 
l1) The first person was the sixth disciple of the 
Buddha——Người thứ nhất là đệ tử thứ sáu của 
Đức Phật: After the attaining enlightenment 
and emancipation at Bodhi-Gaya, the Buddha 
went to Kasi city, there he met a young man 
called Yasas. Because his beloved girlfriend 
turned her affection to someone else, he was 
upset and disturbed to the point of mental 
breakdown. He Just ran about aimlessly trying 
to vent his anger. Fortunately, Yasas met the 


3574 


solemn and dignified Buddha once. After he 
listened to the Dharma and the Buddha”s 
teachings, he came to know that everything In 
this world was Impermanent and nothing 
stayed together for long. So he knelt on the 
øround requested  ordinaton. He 
eventualy became the Buddha's sixth 
disciple—Sau khi giác ngộ và giải thoát tại 
Bồ Đề đạo tràng, Đức Phật đi đến thành Ca 
Thi, tại đây Ngài gặp một thiếu niên tên Da 
Xá. Do bị người yêu ruông rẫy nên hết sức bi 
phẫn muộn phiền, đến nỗi tâm thần bấn loạn, 
chạy lang thang đây đó cho đở buồn. May 
mắn, Da Xá gặp được Phật Đà trang nghiêm, 
nghe được lời giảng pháp của Đức Phật nên 
thấu triệt rằng tất cả vạn sự vạn vật trên thế 
gian đều vô thường, không có gì bển lâu, nên 
Da Xá quỳ xuống chân Thế Tôn khẩn cầu 
Ngài cho xuất gia để trở thành đệ tử thứ sáu 
của Phật. 

2) The second person was a disciple of Ananda: 
Người thứ nhì là đệ tử của Ngài A Nan. 

3) The thưrd person, who was born about 100 
years after the Buddha”s nirvana, 1s said to 
encourage king Asoka to build 84,000 Buddha 
stupas In northern India, convene (summon) 
700 arhat (monks), and play an 
Imporfant part in connection with the second 
synod. He accused Vaishali monks of 
accepting gold and silver from lay followers, 
taking food at the wrong time, and drinking 
alcohol in the temple, etc. He was the one 
who got support from other senior monks to 
convoke the second council in Vaishali 
around 386: Người thứ ba, sanh sau khi Đức 
Phật Thích nhập diệt chừng 100 năm, người 
đã khuyến khích vua A Dục xây 8 vạn bốn 
ngàn tháp Phật ở miễn Bắc Ấn Độ, triệu tập 
700 vị Thánh Tăng, và liên hệ đến việc kết 
tập kinh điển lần thứ hai. Yasha chính là vị sư 
đã tố giác sư sãi Vaishali đã nhận vàng bạc, 
bất thời thực, cũng như uống rượu trong tự 
viện. Chính Yasha đã được sự ủng hộ của các 
sư trưởng lão trong việc kết tội các sư 
Vaishali trong kỳ đại hội lần hai. 

Yasa Buddha: Danh Văn Phật. 

Yasaprabha-Buddha (skt): Danh Văn Quang 

Phật. 


and 


saInfs 


Vasaprabhasa-Buddha (sk©: 
Phật. 

Yasaskama (sk0: Cầu Danh Bồ Tát. 

Vasha (skÐ: A Buddhist monk, who accused 
Vaishali monks of accepting gold and silver from 
lay followers, taking food at the wrong time, and 
drinking alcohol in the temple, etc. He was the 
one who got support from other senior monks to 
convoke the second council in Vaishali around 
386 B.C.—Nhà sư Yasha người đã tố giác sư sãi 
Vaishali đã nhận vàng bạc, bất thời thực, cũng 
như uống rượu trong tự viện. Chính Yasha đã 
được sự ủng hộ của các sư trưởng lão trong việc 
kết tội các sư Vaishali trong kỳ đại hội lần hai 
vào khoảng năm 386 trước Tây lịch—See 
Buddhist Councils (ID), and Yasas (3). 

Vaso (p): Fame—Danh thơm hay vinh dự— 
Honor—See Eight winds. 

Vasodhara (skt): Công chúa Da Du Đà La (Vợ 
Thái tử Tất Đạt Đa) —The wife of Siddhartha 
Gautama before he left home. He won her from 
all competitors at the age of sixteen In confest of 
arms. Yosadhara 1s the mother of Rahula, the only 
son of Prince Siddhartha. Later in her life, five 
years affter the Buddha's enliphtenment, she 
became a Buddhist nun. The Buddha predicted 
that she 1s to become a Buddha with the name of 
Rasmi-sata-sahasra-pari-purna-dhvaja—Da Du 
Đà La, còn dịch là Da Tuất Đạt La, vợ của Thái 
tử Tất đạt đa trước khi Ngài xuất gia (người đã 
chiến thắng trong tất cả các cuộc tranh tài để cưới 
Yasodhara vào tuổi 16). Da du đà la là mẹ của La 
Hầu La, con trai duy nhất của Thái tử tất đạt đa. 
Sau nầy, 5 năm sau ngày Phật thành đạo, bà đã 
xuất gia và trở thành Tỳ Kheo Ni (bà xuất gia 
theo giáo đoàn ni của bà Ma Ha Ba Xà Ba Đề, dì 
và mẹ nuôi của thái tử Tất Đạt Đa). Đức Phật đã 
thọ ký rằng bà sẽ thành Phật hiệu Rasmi-sata- 
sahasra-pari-purna-dhvaja. 

Yasoja (sk0: Da Xá Đà—See Yasas. 

Yasti (skt: Sát Can—Sát Trụ —Kim Sát —The 
flagpole of a monasfery, surmounted by a gilt ball 
or pearl, symbolical of Buddhism; Inferentially a 
monastery with its land—Cây cột cờ của tự viện, 
dựng trên đỉnh tháp, bên trên có gắn bảo châu 
hay hỏa châu mạ vàng, một biểu tượng của Đạo 
Phật. 


Danh Quang 


3575 


Vasfi-vana (skt): Groves of staves—Trượng 
Lâm—Thân Nộ Ba Lâm—Trượng Lâm——Groves 
Of staves, said to have grown from the sfaff (of 16 
foot bamboo pole) with which 
measured the Buddha and which he threw away, 
because the more he measured the higher the 
Buddha grew. Another part of the legend 1s that 
the forest grew from the bamboo which heretics 
left behind in chagrin—Rừng Thân Nộ Ba nơi mà 
ngoại đạo đã dùng một trong những cây trong đó 
để đo Đức Phật và cuối cùng phải ném bỏ, vì 
càng đo Đức Phật càng cao thêm. 

Yasutani Roshi, Hakuun Ryoko (1885-1973): 
Infuential modern Japanese Zen master who 
entered a Soto temple at the age of thirteen and 
later studied at a teachers” college, after which he 
became a school teacher in Kyoto for sixteen 
years. He married at thirty and had five children. 
At forty, he began medifaton trainng with 
Sogaku Harada Roshi, and became a temple priest 
at Hosshin-di, where he soon experlenced 
awakening while concentrating on the “WUu” koan. 
At fifty-eight, he received a certiication of 
awakening from Harada Roshi, and later became 
his dharma-successor (Hassu). As a teacher he 
emphasized both Shikantaza (just siting) and 
Koan training. From 1962 to 1969, he visited the 
United States of America, and subsequently 
traveled to England, Germany, and France. He 
was a prolific writer (người viết nhiều), best 
known for his commentaries on several of the 
great koan collections, Iincluding the Wu-Men- 
Kuan, Pi-Yen-Lu, and Ts°ung-Jung Lu (Thong 
Dong Lục)—Thiển sư Nhật Bản có ảnh hưởng lớn 
trong thời cận đại, người đã xuất gia với một ngôi 
chùa thuộc phài Tào Động năm 13 tuổi và sau 
này theo học với một giảng sư đại học, sau đó ông 
cũng trở thành giảng sư ở Kyoto trong l6 năm. 
Năm 30 tuổi ông lập gia đình và có 5 con. Năm 
40 tuổi ông bắt đầu thiền tập với Thiển sư Sogaku 
Harada, ít lâu sau đó ông chứng ngộ trong khi 
đang tập trung vào công án “Vô.” Vào năm 50 
tuổi, ông được Thiền sư Harada ấn chứng, và sau 
này trở thành pháp tử. Là thầy dạy thiền, ông 
nhấn mạnh đến việc tọa thiển và tu tập công án. 
Từ năm 1962 đến năm 1969 ông viếng thăm Mỹ 
quốc và sau đó du hành sang Anh quốc, Đức quốc 
và Pháp quốc. Ông là người viết rất nhiều sách, 


the heretic 


và nổi tiếng về những bài luận về những bộ sư tập 
công án, bao gồm bộ Vô Môn Quan, Bích Nham 
Lục và Thong Dong Lục. 

Yataku-Ryoryu (jap): Phái Dã Xích Vũ (Phật 
giáo Nhật Bản). 

Yathabhuta (skt): Conformed with the truth—In 
reality——Real—Chánh thật. 

Yathabhutam (skt): Như thị_—Thấy như thực— 
Real—Evident—ln truth-Conformed with 
truth—To perceive things as they are—To see 
things as they are (see thinøgs trully as they are). 
Knowledgse ¡in accordance with realfty or 
knowledge of truc reality (suchness)—Chân 
tính—Nhận thức gắn liên với hiện thực. Thấy vật 
gì rõ ràng như thực. 
'Yathabhutartha-sthanadarsanam (skt): View 
of the truth of the world—Chân như thật nghĩa 
kiến. 

Vathabhuta-vasthana-darsana (skt: The 
view of all things in therr true nature—Như thực 
xứ kiến — The view of all things in their true 
nature, to their appearance as they really are— 
Như thật tri kiến hay tri giác như thật, nghĩa là cái 
nhìn như thật. 

Vatharutarthabhinivishta (sk0: Tùy Ngôn 
Thủ Nghĩa—To cling to the letter as fully ¡in 
accordance with the sense—Chấp vào văn tự mà 
cho rằng văn tự hoàn toàn phù hợp với ý nghĩa. 
Vathatathya-mudra (skU: Yathatathyadarsana 
(sk)—Như Thực Ấn— Dấu ấn của như như—See 
Seal of suchness. 

Yathavat (sktÐ: Dạ Tha Bạt. 

I1) Suitably: Thích hợp. 

2) Exactly: Chính xác. 

3) Solid: Rắn chắc. 

4) Really: Thực sự. 

Yava (skt): Da Bà ——Barley—Barleycorn, a unit 
of measurement which is equivalent to the 
2,688,000” part of a yojana—Một đơn vị đo lường 
tương đương với một phần 2.688.000. 

Vears of ordination: Lạp Thứ —lIn order of 
years of ordination of monks and nuns—Thứ tự 
tuổi hay Pháp Lạp của chư Tăng Ni. 

Vearn for something: Bc ñfilled with 
compassion for somethine—Khao khát hay mong 
đợi điều gì. 


3576 


Years of ordinafion: See Hạ Lạp. 

Yechu (jap): Hui-Chung—Huệ Trung Thiển Sư— 
See Hui-Zhung. 

Yeganji (ap): Chùa Anh Nghiêm (Nhật Bản). 
Yeka (jap): Hui-Ke (487-593)—Huệ Khả—See 
Hui-K”o. 

Yellow: Yellow associated with metal or gold— 
Màu vàng quan hệ tới vàng hay kim loại—See 
Four wheels (B). 

Vellow and Blue Flower Sramanas: Hoàng 
Lam Hoa Sa Môn—Bậc Thánh giả của quả Tu 
Đà Hoàn—See Four tiles applied to four grades 
Of sramanas. 

Yellow colored yellow light: Huỳnh sắc huỳnh 
quang. 

YVellow-faced Lao-Tzu: Hoàng Diện Lão Tử— 
The face of the Buddha, because his Images are 
gold-colour—Chỉ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, vì 
toàn thân hình tượng của ngài tổa ra màu vàng 
kim. 

'Yellow-hat sect: Geloups-pas (tib)—Hoàng Mạo 
Giáo—See Yellow sect of Lamaism. 

Vellow paper síreamers: Hoàng Phan— 
Streamers hung on a grave—Phướn giấy màu 
vàng treo trên mộ chí. 

YVellow pennon in the North: Chánh Bắc 
phướn vàng——This 1s one of the Amitabha's eigpht 
pennons of various colours, indicating the eight 
directions of space—Đây là một trong Phướn tám 
sắc của Đức Phật A Di Đà, chỉ tám hướng trong 
không gian—See Eigh(t pennons of various 
colOurs. 

Yellow-poplar meditation: Hoàng Dương Mộc 
Thiển-The yellow poplar meditation. The 
yellow poplar grows slowly, and in years with 
Iintercalary months is supposed to recede in 
growth; the the 
backwardness, or decline of stupid disciples——Cây 
hoàng dương là một loại cây rất khó trồng, hơn 
nữa khi gặp năm nhuẫn thì nó co lại, cho nên từ 
“Hoàng Dương Mộc Thiền” được dùng để ám chỉ 
những kẻ tham thiền thối chuyển và đần độn. 
Yellow robe: Saffron robe—Hoàng Y—Yellow 
robes of the monks, but as yellow 1s a prime 
colour and therefore unlawful, the garments are 
dyed a mixture, yellowish-grey—Màu vàng là 


hence tem refers {O 


màu của y áo Tăng Ni, nhưng vì màu vàng là một 
trong năm màu chính, nên đem ra may áo là 
không hợp pháp và vì thế mà dùng màu nhuộm 
hổn hợp giữa vàng và xám để thành màu vàng 
thẳm. 

Vellow sect of Lamaism: Hoàng Mạo Giáo— 
The yellow sect of Lamaism, founded in 1417 by 
Tson-Kha-Pa, Sumatikirti, who overthrew_ the 
decadent sect, which wears red robes, 
esfablished the sect that wears yellow, and which 
at first was noted for the austere life of the monks; 
1t Is found chiefly in Tibet and Mongolia—Một 
tông phái thuộc Lạt Ma Giáo, mặc toàn đồ vàng, 
được Đại Sư Tông-Khách-Ba sáng lập năm 1417, 
sau khi lật đổ Hồng Mạo Giáo, tức giáo phái mặc 
toàn màu đỏ. Hoàng Giáo được tìm thấy phần lớn 
ở Tây Tạng và Mông Cổ. 


and 


Yellow spring: Hoàng Tuyển— Suối vàng hay 
âm phủ—The shades. 

Vellow willow leaves: Hoàng Diệp—A kind of 
leave, which resembles gold, given to children to 
stop their crying; the evanescent JjJoys of the 
heavens offered by Buddha to curb evil—Còn gọi 
là Hoàng Diệp Chỉ Đề hay dùng lá vàng của cây 
dương làm vàng để dỗ khóc trẻ con. Dùng 
“Hoàng Diệp Chỉ Đề” để ví với việc Đức Phật 
thuyết giảng về lạc quả trên cõi trời để ngăn ngừa 
sự xấu ác của thế gian. 

Vengo-Kokugon (jap): Yuan-Wu-Ko-Chin— 
Viên Ngộ Khắc Cần—See Ke Ch'in Fo Kuo Zen 
Master. 

'Yeno (jap): Huệ Năng—See Hui-Neng. 
Yen-Shou: Diên Thọ Đại Sư—Yen-Shou, name 
of a famous monk In Hang-Chou during the Sung 
dynasty. According to Most Venerable in The 
Thirteen Patriarchs of Pureland Buddhism, Yen- 
Shou was the Sixth Patriarch of Chinese Pureland 
Buddhism. His given name is Xung Huyền, his 
family name 1s Wang. He was born In Tsien- 
Tang District. He first came to Zen Master Thúy 
Nham of Tsu-Ming region and asked to become a 
disciple. Next, he studied with Master T”1en-T”a1, 
the Natlons Master, at Tien-T”ai. There he 
realized the true nature or Buddha nature and his 
realizaion was recognized by the Nation”s 
Master. He often cultivated the “Dharma Flower 
Sutra's Repentance Practices” at Kuo-Chỉing 


3577 


Temple. One day while engaging in Zen 
Meditation, he Maha- 
Bodhisattva sprinkle droplets of holy water Into 
his mouth. From that point, he was able to explain, 
clarify, and elucidate the Buddha Dharma without 
limtaton. Because of the residual vow In his 


saw Avalokitesvara 


former life, he was still uncertain whether he 
should choose Zen or Pureland to focus his 
practice. Thus, he came to the Zen Monastery 
founded by Zen Master Chih-I and prepared two 
prayer sticks: one was wriften “One Mind Zen 
Meditation,” and the other was wriften “Adorning 
the Pureland.” Next, he sincerely prostrated to the 
Triple Jewels, repented, and asked for protection 
and guidance. When he drew for the sticks, all 
seven times he drew the stick “Adorning the 
Pureland.” Thereafter, he devoted his time and 
energy to cultivate Pureland Buddhism diligently 
and vigorously with one mind. In the second year 
of Kiến-Long reign period of the Sung Dynasty, 
Emperor Wang-Chung-Y1 cordially invited him to 
be the headmaster at Yung-Ming Temple, 
honorng him with the te Zen Master 
Enliphtenment Wisdom. He Iived there for fifteen 
years as he helped and guided 1,700 Bhiksus. He 
established praying periods, each day and night 
practicing 108 ways. Among these, fwo outstood 
as the most sigmificant: Chanting a volume of 
Dharma Flower Sutra dailly, and reciting 
Amitabha Buddhaˆs name 100,000 times dally. At 
nipht, when he sat on a great boulder to practice 
Buddha Recttation, people In the surrounding area 
would hear the enchanting sounds of the Dharma 
as well as the magnificence of the heavenly 
symphony playing. In his lifetime, he chanted the 
Dharma Flower Sufữa thirteen thousand times. He 
often granted Bodhisattva Precepts to those who 
wished to maintan. He also offen purchased 
captive birds and fish to set them free, donated 
meals to deity, hungry ghosts, and demons. With 
all the meris and vitues he obtained, he 
dedicated them to the Pureland praying to gain 
rebirth there. He wrote I00 texts called “Sung 
Ching Lu” to poinf out similaritles and differences 
of the three Dharma Doors: Avatamsaka, Dharma 
Flower and Mind Only or Zen School. He also 
authored a collection of Buddhist texts called 
“Wan Shan Tung Kwel.” Moreover, he also 


observed during that time, many Buddhists were 
skeptical and unclear about the differences 
between Zen and Pureland, not knowing which 
tradition to practice to obtain guaranteed results; 
therefore, he wrote a poem enttled “Four 
Clarifications” to make comparisons. At the early 
morning hours of February 26” in the eighth year 
of Khai Bảo reign period, he when to the prayer 
hall to lipht Incense to prostrate to the Buddha. 
Thereafter, he gathered the great assembly to 
instruct and encourage 
diligently according to the teachings and then he 
sat In the lotus position on top of the Dharma 
throne and passed away Into Nirvana. He was 72 
years old—Tên của một vị sư nổi tiếng ở Hàng 
Châu vào thời nhà Tống. Theo Hòa Thượng Thích 
Thiển Tâm trong Liên Tông Thập Tam Tổ thì 
ngài là Lục Tổ Tịnh Độ của Trung Quốc. Ngài tự 
là Xung Huyền, họ Vương, quê quán ở Tiền 
Đường. Ngài quy y với Thúy Nham Thiển Sư ở 
đất Tứ Minh. Kế lại tham học với Thiển Quốc Sư 
ở Thiên Thai, tổ ngộ tâm yếu, được quốc sư ấn 
khả. Ngài từng tu Pháp Hoa Sám Pháp ở chùa 
Quốc Thanh. Trong khi thiền quán, thấy Đức 
Quán Thế Âm Bổ Tát rưới nước cam lỗ vào 
miệng, từ đó ngài được biện tài vô ngại. Do túc 
nguyện muốn chuyên chú về Thiển hoặc Tịnh Độ 
mà chưa quyết định nên ngài đến Thiển viện của 
Trí Giả Đại Sư làm ra hai lá thăm: một lá để 
“Nhất tâm thiển định,” lá kia để “Trang nghiêm 
Tịnh Độ.” Kế đó ngài lại chí tâm đảnh lễ Tam 
Bảo, sám hối cầu xin gia bị. Đến khi rút thăm, 
luôn bẩy lần đều nhằm lá “Trang nghiêm Tịnh 
Độ.” Kể từ đây ngài chuyên ý nhứt tâm ròng rặc 
tu môn tịnh nghiệp. Năm Kiến Long thứ hai đời 
nhà Tống, vua Trung Ý Vương thỉnh ngài về trụ 
trì chùa Vĩnh Minh, tôn hiệu ngài là Trí Giác 
Thiển Sư. Ngài ở đây 15 năm, độ được 1.700 vị 
Tăng. Đại sư lập công khóa mỗi ngày đêm hành 
trì 108 điều. Hai điều đặc biệt nhứt trong đó là 
Một ngày tụng một bộ kinh Pháp Hoa và niệm 
100.000 câu niệm Phật. Ban đêm khi ngài đi qua 
gộp núi khác niệm Phật, những người ở gần đều 
nghe có tiếng loa pháp và tiếng thiên nhạc trầm 
bỗng du dương. Về kinh Pháp Hoa, trong đời ngài 
tụng được 13.000 lần. Đại sư thường truyễn giới 
Bồ Tát, mua chim cá phóng sanh, thí thực cho quỷ 
thần, tất cả các công đức chi ngài đều hồi hướng 


them to cultivate 


3578 


về Tịnh Độ. Ngài có trước tác 100 quyển Tông 
Cảnh Lục, chỉ rõ dị đồng của ba tông: Hoa 
Nghiêm, Pháp Hoa và Duy Thức. Đại sư lại soạn 
ra tập sách Vạn Thiện Đồng Quy, chỉ rõ về Pháp 
Môn Tịnh Độ. Đại sư lại thấy người đương thời 
còn đang bị phân vân, ngờ vực giữa Thiển Tông 
và Tịnh Độ, chưa biết phải tu môn nào để được 
kết quả chắc chắn, nên ngài làm bài kệ “Tứ Liệu 
Giản” để so sánh (see Tứ Liệu Giản). Niên hiệu 
Khai Bảo thứ 8, vào buổi sáng sớm ngày 26 tháng 
2, ngài họp tứ chúng lên chánh điện đốt hương lễ 
Phật, lễ xong ngài đặn dò, khuyên bảo, sách tấn 
tứ chúng tinh tấn tu hành, rồi ngôi kiết già ngay 
ngắn trên pháp tòa mà viên tịch. Ngài thọ 72 tuổi. 
Yen-Tsung: Ngạn Tông—Yen-T”sung, a famous 
monk, native of Northern China, a translator and 
writer, about 557-610 A.D—Sư Ngạn Tông, người 
gốc miễn bắc Trung Quốc. Ông là một dịch giả và 
cũng là một nhà trước tác nổi tiếng vào khoảng 
557-610 sau Tây Lịch. 

Vergo-Chokei (jap): Huệ Lăng Trường Khánh 
Thiển Sư—See Hui-Leng-Chang-Shing. 

Yerinji (jap): Chùa Huệ Lâm (Nhật Bản). 
Yecshe, Lama Tupden (1935-1984): A Tibetan 
monk, Gelukpa lama who studied at Sera 
Monastery, where he followed the standard 
scholastic curriculum until he fled to Nepal in 
1959 following the Chinese Invasion of Tibet. 
Together with Lama Tupden Zopa, he established 
Kopan Monastery as a meditaton center for 
Westerners. He atfracted a large number of 
students, and in 1975 founded the Foundation For 
The Preservaton Of The Mahayana Tradition 
(FPMT), which has grown into one of the largest 
Tibetan Buddhist organization in the world, with 
110 centers—Một vị sư người Tây Tạng, vị Lạt 
Ma thuộc truyền thống Gelukpa, theo học tại Tu 
viện Sera, tại đây ông đã theo học với giáo trình 
tiêu chuẩn cho đến khi ông đào thoát sang Népal 
vào năm 1959 sau khi Trung Quốc xâm lăng Tây 
Tạng. Cùng với Lạt Ma Tupden Zopa, ông đã 
thiết lập Tu viện Kopan, như là một Thiển viện 
dành cho người Tây phương. Ông đã thu hút một 
số đông thiển sinh, và năm 1975 ông sáng lập Cơ 
Sở Bảo Tồn Truyền Thống Đại Thừa, cơ sở này 
lớn mạnh và trở thành một tổ chức Phật giáo Tây 
Tạng lớn nhất trên thế giới, với 110 trung tâm 
khắp các nơi. 


Veshe Tsogyel (757-817): Main disciple of 
Padmasambhava, considered by tradition to be the 
first Tibetan to fulfill the Ideal of 
atfainment of buddhahood in one lifetime. She 
was born Into an aristocratic family, but when her 
father arranged for her to be married she escaped 
in order to engage ¡in religlous pratice. This 
culmination (tột điểm) of her training was her 
attainment of the “rainbow body” symbolizing that 
she had become a Buddha. She 1s credited with 
concealing teachings of Padmasambhava called 
“hidden treasures,” many of which have become 
highly Tibetaan Buddhism 
particularly in the Nyingmapa tradition in which 
she 1s considered to be a Dakimi. In Indian folk 
belief, a female demon to found in the company 
of gods. In Vajrayana Buddhism, Dakini 1s the 
1nSpiring power of consciousness. In Zen, Dakim 
has the task of Integrating powers liberated by the 
cultivator In the process of visualization—Đại đệ 
tử của ngài Liên Hoa Sanh, được truyền thống 
Phật giáo tây Tạng coi như là người Tây Tạng 
đầu tiên hoàn thành lý tưởng Mật giáo về việc 
thành Phật trong một đời. Bà sanh ra trong một 
gia đình quý tộc, nhưng khi cha bà sắp xếp cho bà 
kết hôn thì bà trốn đi để tham dự vào việc tu tập 
tôn giáo. Điểm tột cùng của việc tu tập của bà là 
việc bà đắc được “thân vòng cầu” biểu tượng cho 
việc bà đã thành Phật. Người ta cho rằng bà là 
người đã tiết lộ giáo thuyết “Ẩn Tàng” của ngài 
Liên Hoa Sanh, phần nhiều giáo thuyết này trở 
nên có ảnh hưởng cao độ với Phật giáo Tây Tạng, 
đặc biệt là trong trường phái Nyingmapa, trong đó 
bà được xem như là một Dakini. Trong niềm tin 
dân gian Ấn độ, Dakini là một con quỷ cái tiến 
hóa thành Thánh. Trong Kim Cang thừa, Dakimi là 
sức mạnh linh cảm của ý thức. Trong Thiển, 
Dakini có sứ mệnh hợp nhất sức mạnh được hành 
giả giải thoát vào tiến trình hữu hình hóa). 

Veshi (jap): Hui-Szu—Hui-Ssu (514-577), the 
third patriarch of the T”ien-T”ai school—Huệ Tư, 
vị tổ thứ ba của tông Thiên Thai—See Hui-Ssu. 
Yesterday: Hôm qua—Yesterday was a butcher 
with a devil mind, today 1s a Bodhisattva face— 
Hôm qua tâm đồ tể, hôm nay Bồ Tát diện. 
Vi-Cun-Xue-Feng: Zen Master Xue-Feng-Yi- 
Cun—Nghĩa Tổn Tuyết Phong Thiển Sư—Zen 
Master Xue-Feng-Yin-Cun was born in 822 in 


tanfric 


imfluential in 


3579 


Quan-Chou (now Fu-Jian Province). He left home 

to stay at Yu-]ian temple and became a monk at 

the age of seventeen—Thiển sư Nghĩa Tổn Tuyết 

Phong sanh năm 822 tại Tuyển Châu (bây giờ 

thuộc tỉnh Phúc Kiến). Năm mười hai tuổi sư đến 

ở chùa và xuất gia năm 17 tuổi. * 

* Xue-Feng served as a rice cook at T”ong- 
Shan. One day as he was straining the rice, 
Tong-Shan asked him: “Do you strain the 
rice out from the sand, or do you sfrain the 
sand out from the rice?” Xue-Feng said: 
“Sand and rice are both strained out at once.” 
Tong-Shan said: “In that case, what will the 
monks eat?” Xue-Feng then tipped over the 
rice pot. T”ong-Shan said: “Go! Your affinity 
accords with Te-Shan!”—Tại Động Sơn, sư 
làm trưởng ban trai phạn (Phạn Đầu) đang đãi 
gạo. Khâm Sơn hỏi: “Đãi cát bỏ gạo hay đãi 
gạo bỏ cát?? Sư đáp: “Gạo cát đồng thời bỏ.” 
Khâm Sơn hỏi: “Như vậy đại chúng lấy gì 
ăn?” Sư bèn lật úp thau đãi gạo. Khâm Sơn 
nói: “Cứ theo nhơn duyên nầy, huynh hợp ở 
Đức Sơn.” 

* When Xue-Feng left Tong-Shan, Tong-Shan 
asked him: “Where are you going?” Xue- 
Feng said: “lÏm returning to Ling-Zhong. 
Tong-Shan said: “When you left Ling-Zhong 
to come here, what road did you take?” Xue- 
Feng said: “[ took the road through the Flying 
Ape Mountain.” Tong-Shan asked: “And 
what road are you taking to go back there?” 
Xue-Feng said: “lïm returning through the 
Flying Ape Mountains as well.” Tong-Shan 
said: “There”s someone who doesn't take the 
road through Flying Ape Mountains. Do you 
know him?” Xue-Feng said: “[ don”t know 
him.” Tong-Shan said: “Why don”t you know 
him?” Xue-Feng said: “Because he doesn't 
have a face.” Tong-Shan said: “If you don”t 
know him, how do you know he doesn”t have 
a face?” Xue-Feng was silen—Sư đến tạm 
biệt Động Sơn, Động Sơn hỏi: “Ngươi đi 
đâu?” Sư thưa: “Đi về trong đảnh núi.” Động 
Sơn hỏi: “Đương thời từ đường nào ra?” Sư 
thưa: “Từ đường vượn bay đảnh núi ra.” Động 
Sơn hỏi: “Nay quay lại đường nào đi?” Sư 
thưa: “Từ đường vượn bay đảnh núi đi.” Động 
Sơn bảo: “Có người chẳng từ đường vượn bay 


đảnh núi đi, ngươi biết chăng?” Sư thưa: 
“Chẳng biết.” Động Sơn hỏi: “Tại sao chẳng 
biết?” Sư thưa: “Y không mặt mày.” Động 
Sơn bảo: “Ngươi đã chẳng biết, sao biết 
không mặt mày?” Sư không đáp được. 

At that moment 1t was like the botom falling 
out of a bucket of water.”—When Xue-Feng 
was travelng with Yan-lI”ou on Torftoise 
Mountamn in Li-Chou Province, they were 
temporarilly stuck 1n an ¡ínn during a 
snowstorm. Each day Yan-lT”ou spent the 
entire day sleeping. Xue-Feng spent each day 
siting in Zen meditation. One day, Xue-Feng 
called out: “Elder Brother! Elder Brother! Get 
up!” Yan-T”ou said: “What Is 1?” Xue-Feng 
said: “Don”t be idle. Monks on pilgrimage 
have profound knowledge as their 
companion. This companion must accompany 
us at all times. But here today, all you are 
doing is sleeping.” Yan-l”ou yelled back: 
“Just eat your fill and sleep! Sitting there In 
meditation all the time 1s like being some day 
figure In a villager”s hut. In the future you'lI 
Just spook the men and women of the 
village.” Xue-Feng pointed to his own chest 
and said: “[ feel unease here. I don't dare 
cheat myself by not practicing diligently.” 
Yan-T”ou said: “I always say that some day 
you ll build a cottage on a lonely mounftain 
peak and expound a great teaching. Yet you 
sữill talk like this!” Xue-Feng said: “I”m truly 
anxious.” Yan-T”ou said: “If that s really so, 
then reveal your understanding, and where 1t 
1S correct Ïll confirm 1t for you. Where 1s 
incorrect ƑlI root it out” Xue-Feng said: 
“When I first went to Yan-Kuan”s place, I 
heard him expound on emptiness and form. 
At that time I found an entrance.” Yan-T”ou 
said: “And then I saw Tong-Shan”s poem that 
said: “Avoid seeking elsewhere, for that s far 
from the Self, now I travel alone, everywhere 
I meet If, now 1f`s exactly me, now Ïm not It.” 
Yan-T”ou said: “Tf that s so, you”lÏ never save 
yourself.” Xue-Feng said: “Later I asked De- 
Shan: “Can a student understand the essence 
of the ancient teachings?” He struck me and 
said: “What dịd you say?” At that moment It 
was like the bottom falling out of a bucket of 


5580 


water.” Yan-T”ou said: “Haven”t you heard 1t 
said that “what comes ¡in through the front 
gate Isnt the family's Jjewels?” Xue-Feng 
said: “Then, in the future, what should I do?” 
Yan-T”ou said: “In the future, I1f you want to 
expound a great teaching, then it must flow 
forth from your own breast. In the future your 
teaching and mine will cover heaven and 
carth” When Xue-Feng heard this he 
experienced unsurpassed enlightenment. He 
then bowed and said: “Elder Brother, at last 
today on Tortoise Mountain [ve attained the 
Way!”—S§ư cùng Nham Đầu đi đến Ngao Sơn 
ở Lễ Châu gặp tuyết xuống quá nhiều nên 
dừng lại. Nham Đầu mỗi ngày cứ ngủ, sư một 
bể ngồi thiển. Một hôm, sư gọi Nham Đầu: 
“Sư huynh! Sư huynh! Hãy dậy.” Nham Đầu 
hỏi: “Làm cái gì?” Sư nói: “Đời nay chẳng 
giải quyết xong, lão Văn Thúy đi hành khất 
đến nơi chốn, bị y chê cười, từ ngày đến đây 
sao chỉ lo ngủ?” Nham Đầu nạt: “Ngủ đi! Mỗi 
ngày ngồi trên giường giống như thổ địa, 
ngày sau bọn ma quỷ nam nữ vẫn còn.” Sư 
chỉ trong ngực nói: “Tôi trong ấy còn chưa ổn, 
không dám tự dối.” Nham Đầu nói: “Tôi bảo 
ông sau nầy lên chót núi cất thảo am xiển 
dương đại giáo, sẽ nói câu ấy.” Sư thưa: “Tôi 
thật còn chưa ổn.” Nham Đầu bảo: “Nếu ông 
thật như thế, cứ chỗ thấy của ông mỗi mỗi 
thông qua, chỗ phải tôi sẽ chứng minh cho 
ông, chỗ chẳng phải tôi sẽ vì ông đuổi dẹp.” 
Sư thưa: “Khi tôi mới đến Diêm Quan, thấy 
thượng đường nói nghĩa sắc không, liền được 
chỗ vào.” Nham Đầu nói: “Từ đây đến ba 
mươi năm rất ky không nên nói đến.” Sư 
thưa: “Tôi thấy bài kệ của Động Sơn qua 
sông “Thiết ky tùng tha mít, điều điều giữ ngã 
sơ, cừ kim chánh thị ngã, ngã kim bất thị cừ.”” 
Nham Đầu nói: “Nếu cùng ấy tự cứu cũng 
chưa tột.” Sau sư hỏi Đức Sơn “Việc trong 
tông thừa từ trước con có phần chăng?ˆ Đức 
Sơn đánh một gậy hỏi: “Nói cái gì? Tôi khi 
đó giống như thùng lủng đáy.” Nham Đầu 
nạt: “Ông chẳng nghe nói “Từ cửa vào chẳng 
phải của báu trong nhà.” Sư thưa: “Về sau 
làm thế nào mới phải?” Nham Đầu bảo: “Về 
sau, nếu muốn xiển dương Đại Giáo, mỗi mỗi 
từ trong hông ngực mình lưu xuất, sau nầy 


cùng ta che trời che đất đi!” Sư nhơn câu ấy 
đại ngộ liền đảnh lễ, đứng dậy kêu luôn: Sư 
huynh! Ngày nay mới là thành đạo ở Ngao 
Sơn.” 

After Xue-Feng asumed the abbacy at Snow 
Peak, a monk asked him: “When the Master 
was at Te-Shan's place, what was It you 
attained and allowed you to stop looking 
further?” Xue-Feng said: “Ï went with empty 
hands and returned with empty hands.”—Một 
vị Tăng hỏi: “Hòa Thượng thấy Đức Sơn 
được cái gì liền thôi?” Sư đáp: “Ta đi tay 
không, về tay không.” 

Xue-Feng asked a monk: “Where have you 
come from?” The monk said: “From Zen 
master Fu-Chuan”s place.” Xue-Feng said: 
“You haven't crossed the sea of life and 
death yet. So why have you overturned the 
boat?" ”he monk was speechless. He later 
returned and told Zen master Fu-Chuan about 
this. Fu-Chuan said: "Why didnt you say “Ít 1s 
not subject to le and death'?” The monk 
returned to Xue-Feng and repeated this 
phrase. Xue-Feng said: “This 1sn”t something 
you said yourself” The monk said: “Zen 
master Fu-Chuan said this.” Xue-Feng said: : 
lsend twenty blows to Fu-Chuan and give 
twenty blows to myself as well for Interfering 
your own affairs.”—Sư hỏi vị Tăng mới đến: 
“Vừa rời chỗ nào đến?” Vị Tăng thưa: “”Phú 
Thuyềễn đến.” Sư hỏi: “Biển sanh tử chưa qua, 
vì sao lại phú thuyền (úp thuyền)?” Vị Tăng 
không đáp được, bèn trở về thuật lại cho Phú 
Thuyển. Phú Thuyền bảo: “Sao không nói y 
không sanh tử.” Vị Tăng trở lại nói lời nầy. 
Sư bảo: “Đây không phải lời của ông. Vị 
Tăng thưa: “Phú Thuyễn nói thế ấy.” Sư bảo: 
“Ta có 20 gậy gởi cho Phú Thuyễn, còn ta tự 
ăn 20 gậy, chẳng can hệ gì đến Xà Lê.” 

One day, Xue-Feng went Into the monk”s hall 
and started a fire. The he closed and locked 
the front and back doors and yelled “Fire! 
Fire!” Xuan-Sha took a pIiece of firewood and 
threw 1t in throuph the window. Xue-Feng 
then opened the door—Một hôm, sư ở trong 
nhà Tăng dóng cửa trước cửa sau xong nổi 
lửa đốt, lại kêu: “Cứu lửa! Cứu lửa! Huyễn 


35581 


Sa đem một thanh củi từ cửa số ném vào 
trong. Sư bèn mở cửa. 

* Zen master Xue-Feng entered the hall and 

the ˆ monks, saying: “South 
Mountain has a turtle-nosed snake. All of you 
here must take a good look at 1t.” Chang-Qing 
came forward and said: “[oday In the hall 
there and many who are losing their bodies 
and lives.” Yun-Men then threw a staff onto 
the ground In front of Xue-Feng and affected 
a pose of being friphtened. A monk told 
Xuan-Sha about this and Xuan-Sha said: 
“Granted that Chang-Qing understands, still I 
don”t agree.” The monk said: “What do you 
say, Master?” Xuan-Sha said: “Why do you 
need South Mountain?—Sư thượng đường 
dạy chúng: “Núi Nam có một con rắn mũi to, 
hết thảy các ông đều phải khéo xem.” 
Trường Khánh bước ra thưa: “Hôm nay trong 
nhà này có người tán thân mất mạng.” Vân 
Môn lấy cây gậy ném trước sư rồi ra bộ sợ. 
Có người đem việc nầy thuật lại Huyền Sa. 
Huyền Sa nói: “Phải là Huynh Lăng mới 
được. Tuy nhiên như thế, nếu ta thì chẳng 
vậy.” Vị Tăng hỏi: “Hòa Thượng làm thế 
nào?” Huyền Sa nói: “Dùng núi Nam làm 
gì?” 

* He died in 908. After his death he received 
the posthumous title “Great Teacher True 
Awakening.”—Sư thị tịch năm 908, được vua 
ban hiệu “Đại Sư Chơn Giác”. 

Yi-Dam (tib): Ista-devata (skt)——Thân giám hộ— 

Also called Yidams, a Tibetan term for “Iutelary 

deities,” or Buddhas who are the focus of tantric 

visualization practices. They often represent ideal 
qualitiles such as compassion or wisdom, but are 
also considered to be real entities, which exIst as 

“enjJoyment bodies” residing ¡in the Buddhist 

heavens. In deity yoga practice, meditafors creafe 

a VIVId Iimage of a partcular “yi-dam” and 

1magine that It possesses all the ideal qualities of 

a buddha. This 1s called the “øeneration stage”; 1 

1s followed by the “completion stage”, in which 

one Imagines that the Buddha merges with 
oneself and that one becomes indistinguishable 
from the “yidam.” The visualized Image 1s 
referred to as the “pledge being,” and the actual 
entity that 1s being summoned In the visualization 


addressed 


practice ¡1s called the “wisdom being.” This 
practice requires that one obtain the requisite 
1ntlatdon from a qualified Guru, and the actual 
visualizaton 1s guided by his 
instructions—Từ ngữ Tây Tạng có nghĩa là “thần 
giám hộ,” hay chư Phật tập trung vào thiển quán 
tưởng của Mật tông. Các vị này thường tiêu biểu 
cho từ bị và trí tuệ, nhưng cũng được xem như 
những thực thể hiện báo thân trụ tại các tầng trời 
Phật giáo. Trong thiển quán tưởng tới một vị thần 
giám hộ, hành giả tạo cho mình một hình ảnh sinh 
động có những phẩm chất lý tưởng cửa một vị 
Phật. Đây gọi là giai đoạn phát động, được theo 
sau bởi giai đoạn hoàn thành, trong đó hình ảnh 
của vị Phật này hợp nhất với chính mình để trở 
thành một vị thần giám hộ không thể tách rời 
được. Vị quán tưởng hình tượng được xem như là 
“chúng sanh thệ nguyện” và vị mà hành giả gặp 
gỡ trong lúc thực tập quán tưởng là “chúng sanh 
trí tuệ.” Lối tu tập này đòi hỏi hành giả phải có lễ 
quán đẳnh trước đây với một vị thầy có đủ thẩm 
quyền, và thực tập quán tưởng phải do chính sự 
hướng dẫn từ miệng của vị thầy ấy. 

YVield: Nhường chỗ—Youth must yield to old 

age—Tuổi thanh xuân phải nhường chỗ cho tuổi 

già. 

Yielding to other people?s wishes: Tùy Tình— 

Nhượng bộ hay tùy theo sự ước nguyện của người 

khác. 

Yielding to sleep: Tùy Miên. 

l) Drowsiness: ngủ—Ngầy ngật— 
Comatose, one of the klesa, or tempftations. 

2) Used by the Sarvastivadins as an equivalent 
for klesa, the passions and delusions: Theo 
tông nghĩa của Hữu Bộ Tiểu Thừa, “Tùy 
Miên” là một tên khác của phiền não. 

3) Used by the school of consciousness as the 
seed of klesa (greed, hatred, ignorance, pride, 
doubt, wrong views): Theo tông nghĩa của 
phái Duy Thức Đại Thừa, đây là tên gọi 
chung cho chủng tử của “Phiển Não Chướng” 
và “Sở Tri Chướng” (tham, sân, si, mạn, nghi, 
tà kiến). 

Yi-Huai T?ien-Yi: Nghĩa Hoài Thiền Sư—Zen 

master Yi-Huai-T”ilen-YI—Zen master Yi-Huai- 

Tlen-Y1 was born in 993 in Luo-Qing, Zhe-]iang 

Province. He was the son of a fisherman. After 

leaving home he became a disciple of Zen Master 


or her oral 


Buôn 


3582 


Xue-T'ou—Thiển sư Nghĩa Hoài Thiên Y sanh 
năm 993, quê ở Lạc Thanh, tỉnh Triết Giang, con 
nhà chài lưới. Sau khi xuất gia, sư là đệ tử của 
Thiền Sư Tuyết Đậu. 

*. At therr first encounter, Xue-Tou said: “What 
1s your name?” Yi-HuaI-T”lan-Y1 said: “YI- 
Huai.” Chong-Xian said: “Why 1sn”t it Huai- 
Y1?” (Reversing the order of the two 
characters of this name creates the Chinese 
word “doubt). Yi-Huai said: “The name was 
gI1ven to me.” Chong-Xian asked: “Who gave 
you this naem?” Yi-Huai said: “I received 1t 
at my ordinaton nearly ten years ago.” 
Chong-Xian asked: “How many pairs of 
sandals have you worn out since you set out 
traveling?” Yi-Huai said: “he master 
shouldn" deceive people!” Chong-X1an said: 
“I haven' said anything Iimproper. What do 
you mean?” Yi-Huai remained silent. Chong- * 
Xian then hit him and said: “Strip off the 
silence and there”s a fraud! Get out!” Later 
when Yi-Huai was in Chong-XIan”s room for 
an Interview, Chong-Xian said: “Practicing 
like this you won't attain 1t. Not practicing 
like this you wont attain it. This way or not 
this way, neither way wIll attain 1t.” Yi-Huai 
began to speak out Chong-X1an drove him out 
of the room with blows—Trong lần gặp gỡ 
đầu tiên, Tuyết Đậu hỏi: “Ngươi tên gì?” Sư 
thưa: “Tên Nghĩa Hoài.” Tuyêt Đậu hỏi: “Sao 
chẳng đặt Hoài Nghĩa?” Sư thưa: “Đương thời 
đến được.” Tuyết Đậu lại hỏi: “Ai vì ngươi 
đặt tên?” Sư thưa: “Thọ giới đến giờ đã mười 
năm.” Tuyết Đậu hỏi: “Ngươi đi hành khất đã 
rách bao nhiêu đôi giày?” Sư thưa: “Hòa 
Thượng chớ lừa người tốt.” Tuyết Đậu nói: 
“Ta không xét tội lỗi, ngươi cũng không xét 
tội lỗi, ấy là sao?” Sư không đáp được. Tuyết 
Đậu đánh, bảo: “Kẻ rỗng nói suông, đi đi!” 
Sư vào thất, Tuyết Đậu bảo: “Thế ấy chẳng 
được, chẳng thế ấy cũng chẳng được.” Sư suy 
nghĩ. Tuyết Đậu lại đánh đuổi ra. Như thế 
đến bốn lần. 

* The next day, while Yi-Huai fetched water 
from the well and carried it with a shoulder 
pole back to the temple, the people suddenly 
broke. As the bucket crashed to the ground 
Yi-Huai was suddenly enlightened. He then 


composed the following verse that Xue-Tou 
øreatly pralse: 

“One, two, three, four, five, six, seven, 

Alone atop the 80,000-foot peak, 

Anatching the pearl from the Jaws of the 

black dragon, 

A single exposes VimalakirtI. 
Hôm sau khi sư nhơn gánh nước, đòn gánh 
gẫy làm rơi cặp thùng. Sư đại ngộ, làm bài 
kệ: 

“Nhất nhị tam tứ ngũ lục thất 

Vạn nhẫn phong đầu độc túc lập 

Ly long hàm hạ đoạt minh châu 

Nhất ngôn khám phá Duy Ma Cật.” 

(Một hai ba bốn năm sáu bẩy 

Chót núi muôn nhẫn một chơn đứng 

Dưới hàm Ly Long đoạt minh châu 

Một lời đủ phá Duy Ma Cật). 
Yi-Huai entered the hall and addressed the 
monks, saying: “A distinguished teacher of 
our sect said: “You must drive away the ox 
from the plowman, grab away the starving 
man”s food, regard the mean as noble, and 
regard the noble as mean. If you drive the ox 
away, then the plowman`” crop wIll be 
abundant. If you snatch away the food, then 
you will forever end the starving man's 
hunger and thirst. Taking the mean as noble, 
a handful of dirt becomes gold. Taking the 
noble as mean, you change gold into dirt.` But 
as for me, I don”t drive away the plowmans 
food. Why is that? Moreover, I don't turn a 
handful of dirt into gold, or gold into dirt. And 
why 1s this? Because gold Is gold; dirt 1s dirt; 
Jade 1s Jade; stone 1s stone; a monk 1s a monk; 
and a layperson 1s layperson. Since anfiquity 
there have existed heaven and earth, sun and 
moon, mountains and rivers, people and theIr 
relationships. This being so, how many of the 
deluded can break through the San Mountain 
Pass and meet Bodhidharma?”—Sư thượng 
đường dạy chúng: “Phàm là Tông Sư (Thầy 
trong Thiển tông) phải đọat trâu của kẻ đi 
cày, cướp thức ăn của người đói, gặp nghèo 
thì sang, gặp sang thì nghèo, đuổi trâu của 
người đi cày khiến cho lúa mạ tốt tươi. Cướp 
thức ăn của người đói khiến họ hằng dứt đói 
khát. Gặp nghèo thì sang nắm đất thành 


3583 


vàng, gặp sang thì nghèo biến vàng thành 

đất. Lão Tăng cũng chẳng đuổi trâu của 

người cày, cũng chẳng cướp thức ăn của 

người đói. Sao gọi là trâu của người cày, ta 

nào cần dùng. Thức ăn của người đói, ta nào 

muốn ăn. Ta cũng chẳng biến vàng thành đất. 

Sao vậy? Vì vàng là vàng, đất là đất, ngọc là 

ngọc, đá là đá. Tăng là Tăng, tục là tục. Trời 

đất xưa nay, nhật nguyệt xưa nay, núi sông 

xưa nay, con người xưa nay. Tuy nhiên như 

thế, đập nát cái cổng mê sẽ gặp Đức Đạt Ma. 
Vin-Kuang (Great Master): Ấn Quang Đại 
Sư—Great Master Yin-Kuang—According to 
Most Venerable Thích Thìn Tâm in The Thirteen 
Patriarchs of Pureland Buddhism, Yin-Kuang”s 
given name was Thánh Lượng, and his self-given 
name was Thường Tàm. He was born during the 
end of the Ch'ing Dynasty and the beginning of 
the Republic of China. He was a descendent of 
the Triệu Family at Hiệp Tây region. As a child, 
he studied Confucianism and as he got older he 
the responstbility of mainfaining 
Confucius Teachings as his purpose 1m lfe; 
therefore, he Inadvertently followed the false 
teachings of O-Yang-Tzu and Han-Du to degrade 
and criticize the Buddha-Dharma. Thereafter he 
was sick continuously for several years. UỦpon 
self-reflection he gravely 
mistaken and Immediately abandoned his old 
ways of degrading and criticizing the Buddha”s 
Teachings. In the seventh year of Kuang-Ch'u 
reign period of the Ch'ing Dynasty, he turned 
twenty and his cultivated karma had ripened; thus, 
he became ordained under Most Venerable T”ao- 
Shuan at the Lotus Flower Cavern Temple in the 
Chung-Nam Mountain. Soon after, he took the 
Bhiksu Precepts with Precept-Master Yin at the 
Song-Khe Temple of the Hung-An district. Six 
months after birth, he already had problems with 
his sight. Though he recovered from this illness, 
his eye sipht was so weak. Every time his eyes 
turned a litfle red, he had a difficult time seeing. 
His nature was prudent and his hand writing was 
very beautiful; thus, during taking the Bhiksu 
Precepts, he was assigned as a secretary of the 
temple. During the day time, because he spent so 
much time writing, his eyes worsened_ and turned 
completely red. During that time, while drying the 


took_ on 


realized he was 


sufras, he had opportunmity to read a Buddhist text 
called “Pureland Dragon Poetry” writen by a 
Wang-Ru-Huu. Knowing clearly the virtues and 
merifs of practicing Buddha Recifation, during the 
period he took the precepts, he would often stay 
up to continue practicing Buddha Reciftation in the 
temple long affer everyone had gone to sleep. 
Even during the day while writing, his mind never 
ceased to the  Buddha's 
Consequently, though his eyes were blazingly red, 
he was sutill able to contnue to wri(e. At the 
conclusion of the Bhiksu precepf-maintaining 
period, his eyes had healed completely. Relying 
on this evidence, he knew the virtues and merits 
obtained Buddha 
unimaginable. This also established a foundation 
as well as being one of the main reasons he 
decided eventually to focus on propagating 
Pureland Buddhism, to teach and encourase 
everyone to practice Buddha Recitation. Admired 
for his conducts and virtues, Most Venerable Hua- 
Wen Invited him to come and live 1n the library at 
Fa-Wu Temple so he could cultivate more 
peacefully. Counting to the end of the Chỉing 
Dynasty, for a period of thirty years, he remained 
unknown and hidden because he preferred not to 
assoclate himself with the outside world so he 
could cultivate peacefully praying to atfain the 
Buddha Recitation Samadhi. He did not accept 
any disciples until he was 59 years of age. He had 
a total of more than three hundred thousand lay 
disciples, from nobility to rích and famous, 
scholars to common peole. He taught that, 
“Sakyamuni Buddha and Amitabha established 
the Dharma Door of Pureland Buddhism; directed 
and mainfained by ManJjusri and Samanfabhadra 
Maha-Bodhisattvas; propagated by Great Masters 
Asvaghosha and Nagarjuna; practiced and further 
spread widely by Patriarchs Hui-Yuan, T”Ien-T”aI, 
Ch”ing-Lieng, Yung-Ming, Lien-Ch?ih, Ou-I, etc. 
Therefore, today I encourage everyone from 
Enlightened to the Unenlightened, the wise to the 
Ipgnorant, for all also culivate this Dharma 
tradition. People who cultivate Pure-Karma must 
“Maintain ther humanity, fulfill all of one”s 
responsibilities. all 
thoughts, maintain true faith. Abandon all wicked 
practices, practice all wholesome conducts. Do not 


T€CIf© name. 


from Recitaion were 


Eliminate unwholesome 


5584 


murder and destroy others. Try to become 
vegefarians. Have compassion and protect the life 
of living creatures. Have faith, Vow and Practice 
Buddha Recitation praying to gain rebirth to the 
Ultimate Bliss Western Pureland.”” When he was 
77 years old, he returned to Linh Nham Temple. 
On October 24, he knew ahead of time his gaining 
rebinth was near; therefore, he summoned 
ordained and lay Buddhists to Linh Nham Temple. 
During the meeting, he instructed the following: 
“There Is nothing speacial or unusual about the 
Buddha Recitation Dharma Door. If genuine and 
sincere, no one will be excluded from the 
Buddha's rescue and deliverance.” Then on 
November 4, he came down with a minor ilÏness, 
but he still diligently practiced Buddha Recitation. 
After reciing he asked for water to wash his 
hands and then s(ood up and said, “Amitabha 
Buddha has come to deliver me. I will go soon. 
You all must have faith, vow and practice Buddha 
Recitaton to pray for rebirth in the Western 
Pureland.” After speaking, he returned to his seat 
to sit in the lotus position, put his palms together 
following the supporting recifations of the great 
assembly and then he peacefully passed away. He 
was eiphty years old with a Dharma age of 60—— 
Theo Hòa Thượng Thích Thiển Tâm trong Liên 
Tông Thập Tam Tổ, Ngài Ấn Quang tên là Thánh 
Lượng, biệt hiệu Thường Tàm. Ấn Quang Đại Sư 
sanh vào cuối đời nhà Thanh, bước qua kỷ nguyên 
Dân Quốc. Ngài họ Triệu ở đất Hiệp Tây. Thuở 
bé Ngài theo Nho học, lớn lên lấy việc duy trì 
đạo Khổng làm trách nhiệm, vì thế ngài vô tình 
nghe theo tà thuyết của Âu Dương Tu và Hàn Dũ, 
bài bác Phật pháp. Sau đó ngài bị bệnh liên tiếp 
mấy năm. Tự xét biết lỗi lầm, ngài liền hối cải 
tâm niệm bài phá Phật pháp khi trước. Niên hiệu 
Quang Chữ thứ bảy đời nhà Thanh, căn lành kịp 
đến lúc ngài vừa hai mươi tuổi. Ngài xuất gia với 
Hòa Thượng Đạo Thuần tại chùa Liên Hoa Động 
trong núi Chung Nam. Ít lâu sau ngài thọ cụ túc 
giới tại chùa Song Khê trong huyện Hưng An với 
Ấn Luật Sư. Ngài đã từng bị bệnh đau mắt khi 
vừa mới chào đời, lớn lên tuy đã khỏi nhưng thị 
lực rất kém. Mỗi khi mắt vừa đỏ là chỉ còn thấy 
lờ mờ. Vì tính cẩn thận và chữ đẹp, nên sau khi 
thọ cụ túc giới ngài được cử làm thơ ký. Do viết 
chữ quá nhiều nên mắt của ngài luôn đỏ như 


huyết. Lúc trước, nhơn khi phơi kinh, ngài được 
xem bộ Long Thư Tịnh Độ của ngài Vương Nhật 
Hưu trứ tác, biết rõ công đức niệm Phật, nên kỳ 
thọ giới nầy, ban đêm sau khi đại chúng đã yên 
nghỉ, riêng ngài vẫn còn ngồi niệm Phật luôn. 
Ban ngày trong lúc viết chữ, ngài cũng không rời 
câu niệm Phật. Nhờ vậy đôi mắt tuy phát đỏ, 
nhưng vẫn có thể gắng gượng biên chép được. Khi 
giới đàn vừa mãn thì bệnh mắt của ngài cũng vừa 
khỏi. Do đây nên ngài biết công đức niệm Phật 
không thể nghĩ bàn. Cũng nhờ vào nhân duyên 
chánh yếu nây mới khiến ngài quy hướng Tịnh 
Độ và khuyên người niệm Phật. Vì cảm mến đức 
hạnh của ngài nên Hòa Thượng Hóa Văn thỉnh 
ngài về ở Tàng Kinh Các của chùa Pháp Võ để 
tỉnh tâm tu niệm. Tính đến cuối đời nhà Thanh, 
trong hơn ba mươi năm xuất gia, trước sau ngài 
đều mai danh ẩn tích, không thích cùng người 
ngoài tới lui giao tiếp, để yên tu cầu chứng Niệm 
Phật Tam Muội. Mãi đến năm ngài được 59 tuổi, 
ngài mới bắt đầu thâu nhận đệ tử. Số đệ tử tại gia 
của ngài lên đến hơn 300 ngàn, bao gồm từ hàng 
quyền quý giàu sang, danh nhơn, học sĩ cho đến 
thường dân. Ngài dạy: “Pháp môn Tịnh Độ là do 
Phật Thích Ca và A Di Đà kiến lập. Các vị Bồ 
Tát Văn Thù và Phổ Hiển hướng dẫn và duy trì. 
Đức Mã Minh và Long Thọ hoằng dương. Các Tổ 
Huệ Viễn, Thiên Thai, Thanh Lương, Vĩnh Minh, 
Liên Trì, Ngẫu Ích xướng đạo cùng tiếp phần giáo 
hóa. Vì thế nên nay khuyên khắp các hàng 
Thánh, Trí, Phàm, Ngu đồng nên tu hành vậy. 
Người đã tu “tịnh nghiệp” thì phải: “Giữ luân 
thường, làm hết bổn phận. Dứt tà niệm, gìn lòng 
thành kính. Trừ bỏ các điều ác, vâng làm các việc 
lành. Đừng giết hại, gắng ăn chay. Thương tiếc và 
hộ trì mạng sống loài vật. Tín, nguyện niệm Phật 
cầu sanh về Tây Phương Cực Lạc.” Năm ngài 
được 77 tuổi, nhằm ngày 24 tháng 10, ngài dự biết 
trước kỳ vãng sanh, nên cho triệu tập các chư 
Tăng và cư sĩ về chùa Linh Nham, dặn dò tứ 
chúng rằng: “Pháp môn niệm Phật không có chỉ là 
đặc biệt kỳ lạ cả. Chỉ cần khẩn thiết chí thành thì 
không ai là chẳng được Phật tiếp dẫn. Qua ngày 
mồng 4 tháng 11, ngài bị cảm nhẹ, song vẫn tỉnh 
tấn niệm Phật. Niệm xong, bảo đem nước đến rữa 
tay rồi ngài đứng lên nói: “Phật A Di Đà đã đến 
tiếp dẫn. Tôi sắp đi đây. Đại chúng phải nên tín 
nguyện niệm Phật, cầu vãng sanh về chốn Tây 


3585 


Phương.” Nói đoạn ngài ngồi kiết già, chắp tay trì 
danh theo tiếng trợ niệm của đại chúng rồi an 
lành viên tịch. Ngài được 60 Tăng lạp, tuổi thọ 
80. 

Yin-Kuang Temple: Chùa Ấn Quang—Name 
of a famous pagoda, located in the tenth district, 
Saigon City, South Vietnam. The pagoda was built 
in 1948 and named Ứng Quang by Most 
Venerable Trí Hữu, Head of Linh Ứng Pagoda of 
Đà Nẵng province. In 1950, Most Venerable 
Thiện Hòa had 1ts Main Hall reconstructed 
following the design of Từ Đàm Pagoda from 
Huế. He also renamed it Ấn Quang and founded 
the South Vietnam School of Buddhist Studies. It 
has been continuously built for twenty years. The 
Mai Haill was rebuilt in 1966. Formerly, Ấn 
Quang Pagoda was the ofice of the South Vietnam 
School of Buddhist Studies from 1950 to 1953, the 
offlce of South Vietnam Buddhist Sangha 
Association from 1951 to 1963, the offilce of 
Vietnam Buddhist Sangha from 1959 to 1963— 
Tên của một ngôi chùa nổi tiếng nằm trong quận 
10, thành phế Sài Gòn, Nam Việt Nam. Chùa 
được Hòa Thượng Trí Hữu trụ trì chùa Linh Ứng 
Đà Nẵng xây vào năm 1948. Đến năm 1950, Hòa 
Thượng Thiện Hòa cho xây lại ngôi Chánh điện 
theo kiểu chùa Từ Đàm ở Huế, đổi tên là Ấn 
Quang Tự, và thành lập Phật Học Đường Nam 
Việt. Chùa được xây dựng liên tục trong 20 năm. 
Ngôi Chánh điện được tái thiết vào năm 1966. Tổ 
đình Ấn Quang nguyên là trụ sở của Phật Học 
Đường Nam Việt từ năm 1950 đến năm 1963, văn 
phòng của Giáo Hội Tăng Già Việt Nam từ năm 
1951 đến năm 1963, văn phòng Viện Hóa Đạo và 
Viện Tăng Thống từ năm 1959 đến 1963. 
YVing-Lo-Ching: Anh Lạc Kinh —Bodhisattva”s 
Original Resolves Ying-Lo-Ching. People belived 
that this sutra was translated Iinto Chinese from a 
Sanskrit sutra in the fifth century; however, later 
Buddhist scholars Iindicated that it was probably 
wrien in China during the fifth or the sixth 
cenfury. It discusses the fifty-two stages, the pure 
precepts, ten perfections, etc—Bồổ Tát Bổn 
Nguyện Anh Lạc Kinh. Người ta tin rằng bộ kinh 
này được dịch ra từ một bộ kinh Phạn vào thế kỷ 
thứ năm; tuy nhiên, về sau này các học giả Phật 
giáo cho thấy rằng bộ kinh này được viết tại 
Trung Hoa vào khoảng thế kỷ thứ năm hay thứ 


sáu. Kinh bàn về thập nhị địa, phạm hạnh, lục Ba 

La Mật, vân vân. 

Yin-Yuan-Lung-Ch'i: Ấn Nguyên Long Khí— 

Yin-Yuan-Lung'Ch1l 1592-1673, a famous 

Chinese Ch?an master of the Lin-Chih school, 

abbot of the Wan-Fu monastery on Mount Huang- 

Po in China. Yin-Yuan went to Japan In 1654 and 

founded there the Obaku Kokushi. His teachings 

and sayings are recorded in the Obaku-hogo, the 

Fushô-kokushi-koroKu, the Ingen-hôgo—— 

Thiền sư nổi tiếng thuộc phái Lâm Tế, viện chủ 

tu viện Wansg-Fu trên núi Hoàng Bá. Ấn Nguyên 

sang Nhật Bản năm 1654, lập ra phái Obaku ở đó. 

Hoàng gia Nhật Bản phong cho ngài danh hiệu 

sau khi mất là Daikô-Fushô-Kokushi. Những 

châm ngôn và những bài thuyết giảng của ngài 
được sưu tập trong các tác phẩm nhan để Obaku- 
hôgo, Fushô-kikushi-kôroKu, và Ingen-hôgô. 

Yi-Qing-T?ou-Tzi: Nghĩa Thanh Thiển Sư— 

Đầu Tử—Zen Master Yi-Qing-T?ou-Tzi—Zen 

master Yi-Qing-T”ou-TzI was born in 1032, was 

the Xao-T”ong Zen school Dharma herr, but not 
the direct student of T?a-Yang—Thiển sư Nghĩa 

Thanh Đầu Tử sanh năm 1032, là Pháp tử của 

trường phái Tào Động, nhưng không phải là đệ tử 

trực tiếp của Thiển Sư Đại Dương. 

* He left home at the age of seven to live at 
Miao-Xiang Temple. Initially, he studied the 
“Hunded Dharmas Doctrine” of the 
Consciousness-Only school of Buddhism. 
Later, he undertook the pracfices of the Hua- 
Yen school, but upon reading the words 
“Mind 1s self-nature,” he had an Insipht, 
saying: “Dharma 1s not found In the written 
word, and how can one speak of it?” He then 
went traveling to find and study under a Zen 
teacher—Sư xuất gia năm lên bẩy tuổi tại 
chùa Diệu Tướng. Thoạt tiên sư học Luận 
Bách Pháp của Tông Duy Thức. Về sau sư 
nghe kinh Hoa Nghiêm, đến câu “Tức tâm tự 
tánh,” sư liền phát tỉnh, nói: “Pháp la văn tự 
đâu có thể giảng ư?” Sư bèn cất bước du 
phương qua các thiền hội. 

* At that time, Zen master Yuan-]ian was 
sfaying at Sacred Peak. One night he saw a 
blue eagle In a dream and took it as an omen. 
The next morning, T”ou-Tzi arrived and 
'Yuan-]ian received him ceremoniously. Now 


and 


5586 


because a non-Buddhist once asked the 
Buddha: “[ don”t ask about that which may be 
spoken of, and I dont ask about what may not 
be spoken of... After three years Yuan-]Jian 
asked Tou-TzI: “Let's see 1ƒ you remember 
your “hua-fou.` T”ou-TzI began to answer 
when Yuan-]ian suddenly covered T”ou-Tz1s 
mouth with his hand  Tou-Tzi the 
experienced cenliphtenment He bowed. 
Yuan-]ian said: “Have you awakened to the 
mysterious function?” T”ou-Tz1 said: “Were 1t 
like that Ứd have to spIt 1t out.” At that time 
an attendant standing to one side said: “Foday 
Qing Hua-Yan (T”ou-Tz1) 1s sweating as 1f he 
were 1ll!” T”ou-Tzi turned to him and said: 
“Don”t speak Insolently! If you do so again 
I1I vomit!” After three more years, Yuan-]ian 
revealed to T”ou-Tzi the essential doctrine 
passed down from T”ong-Shan and T”ou-Tz1 
grasped 1t entirely. Yuan-lian presented 
Tou-Tzi with T”a-Yang”s portratt, sandals, 
and robe. He then instructed him to carry on 
the method of this school in my behalf, so that 
1t will not end here. Well and befittingly 
sustain and preserve 1t” Yuan-lian then 
Wrofe a verse and presented to T”ou-Tz1: 

“Mt. Sumeru stands In the greta void. 

lt supports the spinning sun and moon. 

Upon 1ts countless peaks do rest, 

The white clouds there transformed. 

The Shao-Lin wind sows a forest. 

The Cao-T”ong screen rolled up. 

A golden phoenix lives In a dragon”s 

nesf. 

Imperial moss 1s crushed by a wagon. 
Thiền Sư Viên Giám ở hội Thánh Nham, một 
đêm nằm mộng thấy có nuôi con chim ưng 
sắc xanh, tỉnh giấc ông cho là một điểm lành. 
Đến sáng ngày ấy, sư liền đi đến. Sư lễ ra 
mắt, Giám nhận cho ở và dạy khán câu 
“Ngoại đạo hỏi Phật: 'Chẳng hỏi có lời, 
chẳng hỏi không lời.'” Sư khán câu nây trải 
qua ba năm, một hôm Giám hỏi: “Ngươi ghi 
được thoại đầu chăng, thử nêu ra xem?” Sư 
nghĩ đáp lại, bị Giám bụm miệng. Bỗng nhiên 
sư khai ngộ, bèn đảnh lễ. Giám bảo: “Ngươi 
diệu ngộ huyền cơ chăng?” Sư thưa: “Nếu có 
cũng phải mửa bỏ.” Lúc đó, thị giả ở bên 


cạnh nói: “Hoa Nghiêm Thanh ngày nay như 
bệnh được ra mồ hôi.” Sư ngó lại, bảo: 
“Ngậm lấy miệng chó, nếu nói lăng xăng, Ta 
buồn nôn.” Sau đó ba năm, Giám đem tông 
chỉ của tông Tào Động chỉ dạy, sư đều diệu 
khế. Giám trao giày, y của Đại Dương Huyền 
và dặn dò: “Ngươi thay ta nối dòng tông Tào 
Động, không nên ở đây lâu phải khéo hộ trì.” 
Sau đó Giám nói kệ: 

“Tu Di lập Thái Hư 

Nhật nguyệt phụ nhi chuyển 

Quần phong tiệm ở tha 

Bạch vân phương y cải biến 

Thiếu Lâm phong khởi tùng 

Tào Khê động liêm quyện 

Kim Phụng túc long sào 

Thần đài khởi xa tiển.” 

(Tu Di dựng trong không, 

Nhật nguyệt cạnh mà chuyển 

Nhiều đảnh đều nương y 

Mây trắng mới biến đổi 

Thiếu Lâm gió tòng tay 

Động Tào Khê cuốn sáo 

Phụng vàng đậu ổ rồng 

Nhà rêu đậu xe nghiền). 
When T”ou-tzi-YiQing arrived at Yuan- 
Tong”s place, rather than going for an 
interview with that teacher at the appointed 
time, he remained sleeping In the monk”s 
hall. The head monk reported this to Yuan- 
Tong, saying: “There ¡1s a monk who's 
sleeping ¡n the hall during the day. II go deal 
with It according to the rules.” Yuan-Tong 
asked: “Whi 1s it?” The head monk said: “he 
monk Qing.” Yuan-Tong said: “Leave 1t be. 
II go find about it.” Yuan-Tong then took his 
sfaff and went Into the monk”s hall. There he 
found T”ou-Tzi-Yi-Qing ¡in a deep sieep. 
Hitting the sleeping platform with his staff, he 
scolded him: “[ dont offer any “leisure rice” 
here for monks so that they can go to sleep.” 
Tou-Tzi-Yi-Qing woke up and asked: “How 
would the master prefer that I practice?” 
Yuan-Tong said: “Why dont you try 
practicing Zen?” Yi-Qing said: “Fancy food 
doesn't Interest someone who”s sated.” Yuan- 
Tong said: “But I don't think you”ve goftfen 
there yet.” Yi-Qing said: “What point would 


3587 


there be In watting until you believe 1f?” 
Yuan-Tong said: “Who have you been 
studying with?” Yi-Qing said: “Fu-Shan.” 
Yuan-Tong said: “No wonder youre so 
obstinate!” They then held each other”s 
hands, lauphed, and went to talk in Yuan- 
Tong”s room. From this incident Yi-Qing”s 
repu(aton spread widely—Sư đến Viên 
Thông không thưa hỏi gì, chỉ ăn cơm xong rồi 
ngủ. Tri sự thấy thế, bạch với Viên Thông: 
“Trong Tăng đường có vị Tăng cả ngày lo 
ngủ, xin thực hành theo qui chế.” Viên Thông 
bảo: “Khoan! Đợi ta xét qua.” Viên Thông 
cầm gậy đi vào Tăng đường, thấy sư đang 
nằm ngủ, Viên Thông gõ vào giường, quở: 
“[rong đây tôi không có cơm dư cho Thượng 
Tọa ăn xong rồi ngủ.” Sư thưa: “Hòa Thượng 
dạy tôi làm gì?” Viên Thông bảo: “Sao chẳng 
tham thiền?” Sư thưa: “Món ăn ngon không 
cần đối với người bụng no.” Viên Thông bảo: 
“Tại sao có nhiều người không chấp nhận 
Thượng Tọa?” Sư thưa: “Đợi họ chấp nhận để 
làm gì? Viên Thông hỏi: “Thượng Tọa đã gặp 
ai rồi đến đây?” Sư thưa: “Phù Sơn.” Viên 
Thông bảo: “Lạ! Được cái gì mà lười biếng.” 
Viên Thông bèn nắm tay, hai người cười rồi 
trở về phương trượng.” 

Tou-Tzi-Yi-Qing first taught on White Cloud 
Temple In ]ian-Chou. He later moved to the 
Sheng-Yin Monastery in Shu-Chou (located 
on Mt. Qian) Zen master Yi-Qing entered the 
hall and addressed the monks, saying: “To 
speak of this affair 1s like a phoenix soaring 
into the heavens, not leaving a trace behind. 
IUs like a ram whose horns are entangled In a 
tree, and thus does not touch the ground. 
Where will you find any tracks? A golden 
dragon In not concealed in a cold swamp. A 
Jade rabbit nests in the moonlipht. In order to 
establish the guest and host, you must stick 
your head out beyond the noisy world. If you 
answer my questions properly, you”re singing 
at the edge of the mysterious road. But in that 
case, you”re stIll only halfway there. If you "re 
stull: staring ¡in miscomprehension, don”t 
belabor what you see!?—Ban đầu Sư trụ trì 
tại Bạch Vân. Sau sư dời đến Đầu Tử. Sư 
thượng đường dạy chúng: “Nếu luận việc nầy 


như loan phụng bay giữa hư không chẳng để 
dấu vết, như con linh đương mọc sừng ai tìm 
được dấu chơn, rồng vàng chẳng giữ đầm 
lạnh, thỏ ngọc đâu gá bóng cóc. Nếu lập chủ 
khách thì phải ngoài cõi Oai Âm lay đầu, hỏi 
đáp nói bày vẫn còn ở giữa đường. Nếu đứng 
tròng chẳng nhọc thấy nhau. 
* When Yi-Qing was near death in 1083, he 
composed a poem: 
“As the abbot of two temples, 
I couldn”t assist the Buddha way. 
MẸ parting message to you all, 
Don't go seeking after something.” 
Năm 1083, lúc gần thị tịch, sư có làm bài kệ: 
“Lưỡng xứ trụ trì 
Vô khả trợ đạo 
Trân trọng chư nhơn 
Bất tu tầm thảo.” 
(Trụ trì hai nơi, không thể giúp đạo 
Trân trọng các ngươi, 
Chẳng cần tìm thảo). 
Yo (jap): To use—Dùng. 
Vobbana-mado (p) Niên tráng kiêu — 
Intoxciaton with youth—Kiêu mạn vì tuổi tráng 
niên—See Three dharmas (XLVID. 
Vodainen (jap): Yang-Tai-Nien-Dương Đại 
Niên. 
Yoga (skt & p): Hiệp phố—Du già—Thiển Du 
Già —Tương ưng—A Sanskrit term that refers to 
any physical and or mental discipline. A form of 
meditaton developed in anclent India aimed at 
liberating one from the physical limitations of the 
body or sufferings and afflictions by achieving 
concenfratlon of mind and fusing with universal 
truth. It 
Buddhism, as well as other traditions in India. In 
Hinduism, yoga means to harness and unite 
oneself with god. In other religilous traditions in 
India, yogic practices Involve trainng In the 
development of physical and mental states that 
are valued by their traditions, but in Buddhism, 
Yoga 1s only equivalent to the first stape of 
meditaive breathng practicing. This 1s the 
combination of physical and breathing exercises. 
Yoga method requires the mutual response or 
relation of the following five aspects—Từ Phạn 
ngữ chỉ bất cứ hình thức kỷ luật thân hay tâm. 
Một hình thức thiền định được phát triển ở Ấn Độ 


IsÃ common to both Hinduism and 


35588 


thời cổ mục đích giải thoát những hạn chế thể 

chất hay những khổ đau phiền não bằng cách định 

tâm sao cho nó hòa nhập vào chân lý của vũ trụ. 

Từ này thông dụng cả trong Ấn giáo, Phật giáo, 

và cả những truyễển thống tôn giáo khác ở Ấn Độ. 

Theo Ấn giáo, Du già có nghĩa là kết hợp với 

thượng đế. Theo các truyền thống khác ở Ấn Độ 

thì thực tập du già có nghĩa là thực tập phát triển 
tình trạng thân và tâm theo cách riêng của từng 
tôn giáo, nhưng trong Phật giáo, từ nầy chỉ tương 
đương với thiển định trong giai đoạn đầu tập thở. 

Đây là lối điều thân và hơi thở sao thân tâm tịnh 

lặng. Phương pháp Du già là sự liên hệ hỗ tương 

giữa năm khía cạnh cảnh, hành, lý, quả và cơ. 

Đây là lối điều thân và hơi thở sao thân tâm tịnh 

lặng. Phương pháp Du già là sự liên hệ hỗ tương 

giữa năm khía cạnh cảnh, hành, lý, quả và cơ. 

l) The mutual response or relatlon of state, or 
environment, referred to mind: Tương ứng với 
cảnh. 

2) The mutual response or relation of action, or 
mode of practice: Tương ứng với hành. 

3) The mutual response or relaton of ripht 
principle: Tương ứng với lý. 

4) The mutual response or relation of results in 
enlightenment: Tương ứng với quả. 

5) The mutual response or relatlon of motIvIfy, 
1e. practical application In saving others: 
Tương ứng với cơ. 

** See IWwenfty-four non-interactive acfivity 
dharmas. 

Yoga secf: Esoteric sec—Chân Ngôn hay Du 

Già tông—See Yogacara. 

Yogacara (skt) VYogachara (p): Du Già Tông. 

() The meanings of Yogacara—Nghĩa của Du 
Già: A Sanskri term for “Yogic Practice 
School.” A school of Indian Buddhism whose 
main early exponents were the brothers 
Asanga and Vasubandhu, the prImary focus of 
which was psycholoøy and epistemology. The 
term “Yogic Practics School” may have been 
an Implied reJection of the emphasis on 
dialectic (tài biện chứng) and debate found in 
other Indian Buddhist traditions, particularly 
the Madhyamaka. Meditation practice and 
analysis of the workinss of the mind are 
cenfral concerns of Yogacara, as reflected In 
the voluminous literature It produced on these 


subJects. One of is central doctrines 1s 
“cogmtion-only,” according to which all 
phenomena are essentfially products of mind. 
Along with Madhyamaka, It became one of 
the two most ¡important philosophical 
traditions of Indian Buddhism, and also was 
highly influential in East Asia. Application of 
Yoga, also called Vijnanavada, the school 
that teaches knowing. The school of 
Mahayana Buddhist Yoga founded by 
Matreyanatha, Asanga and Vasubandu. 
According to the cenfral notion of Yogachara, 
things exist only as processes of knowing, not 
as objects outside. Perception is a process of 
creative imagination (with the help of the 
síorehouse conscilousness) that apparently 
produces outer objects. According to 
Yogachara, Alaya vijnana ¡1s the ground of 
knowledge and the storehouse of all previous 
1mpresslons, seeds developed. Alaya vijnana 
1s the determining factor for the process of 
rIppening karma. The Alaya vijnana 1s often 
compared to a stream and karma as the water. 
Once karma already formed as water poured 
1nto the stream, the stream continues to flow 
and flow (no matter what) even after the 
person”s death, providing confinu1ty from one 
©xistence to the next. According to the 
ancient Buddhism, the path to liberation In the 
Yogachara Is divided into four stages (l. 
Preliminay path where the bodhisattva 
undertakes the teaching of “mind only”; 2. 
Path of seeing where bodhisattva gains a 
realistic understanding of the teaching, atfains 
the knowledge of concept, and enters the first 
of the ten stages; 3. Path of meditation where 
bodhisatfva passes successively through the 
ten sfages and develops Insight as well as 
liberate self from all defilements; 4. Path of 
fulillment where all defilements are 
eliminated to put an end to the cycle of of 
existence)—Từ Phạn ngữ chỉ “Trường Phái 
Du Già.” Tu tập thiển định, một loại Tam ma 
địa đặc biệt. Bài tập Du Già (Yoga), còn gọi 
là Duy Thức (Vijnanavada) hay là trường dạy 
về nhận thức. Du Già (Yoga) Phật giáo do 
Maitreyanatha, Vô Trước (Asanga) và Thế 


Z 


Thân (Vasubandu) sáng lập. Theo ý tưởng 


qI) 


Ù 


5589 


trung tâm của Yogachara, mọi cái có thể tri 
giác được đều là tinh thần. Tri giác là quá 
trình sáng tạo bằng tưởng tượng. Theo 
Yogachara, A lại da thức, cơ sở của sự tri 
giác mọi vật và là nơi tàng chứa tất cả những 
ấn tượng của chúng ta. A Lại đa là nhân tố 
quyết định sự chín muôi của nghiệp. A lại da 
thức được ví như dòng sông, trong đó nước 
được ví như những nghiệp. Đã có nước 
(nghiệp) thì dòng sông dù muốn hay không 
muốn vẫn phải chảy, như những nghiệp thức 
được mang từ đời nây sang đời khác. Theo 
Phật giáo xưa thì con đường giải thoát của 
Yogachara được chia làm bốn gia đoạn (I. 
Con đường chuẩn bị, nơi Bồ Tát nguyện theo 
học thuyết với toàn bộ tinh thần—2. Con 
đường suy tưởng, nơi Bồ tát đi sâu vào học 
thuyết đạt được hiểu biết và bước vào giai 
đoạn thứ nhất trong thập địa—3. Con đường 
sáng tạo tâm linh, nơi Bồ Tát thiền định và đi 
sâu vào thập địa—4. Con đường kết thúc, nơi 
mà tất cả mọi uế trược đều bị xóa trắng nhằm 
chấm dứt chu kỳ luân hồi). 

The history of formation of the Yogacara 
school—Lch sử thành lập Du Già tông: 

The Yogacara school is another Imporfant 
branch of the Mahayana. According to Keith 
in the Chinese-English Buddhist Terms, 
tanfric or esoteric sect, the principles of Yoga 
are accredited to Pantajali in second cenfury 
B.C., later founded as a school in Buddhism 
by Asanga in the fourth century A.D. Hsuan- 
Tsang became a disciple and advocate of this 
school. However, according to Prof. Bapat In 
the — Twenty-Five Hundred of 
Buddhism, the Yogacara school was founded 
by Maitreya or Maitreyanatha in the third 
century A.D.—Trường phái Duy Thứ Du Già 
là một nhánh quan trọng khác của phái Đại 
Thừa. Theo Keith trong Trung Anh Phật Học 
Từ Điển, còn gọi là Du Già phái, tên gọi 
chung của Mật giáo. Giáo thuyết Du Già do 
ngài Pantajali sáng lập vào thế kỷ thứ hai 
trước Tây Lịch, sau đó được ngài Vô trước 
thành lập tông phái Du Già vào thế kỷ thứ tư 
sau Tây Lịch. Ngài Huyễn Trang là một đệ tử 
và một người bênh vực triệt để cho tông phái 
nầy (ông đã dịch bộ Du Già Sư Địa Luận của 


Years 


2) 


ngài Tối Thắng Tử Bồ Tát). Nhưng theo Giáo 
sư Bapat trong Hai Ngàn Năm Trăm Năm 
Phật Giáo, Du Già tông được ngài Maitreya 
hay Maitreyanatha sáng lập vào thế kỷ thứ ba 
sau Tây Lịch. 

One of the two main schools of Mahayana 
Buddhism. The Yogacaras were adherents of 
menfalism. They do not make any undue 
clams for the non-originaton theory 
notwithstanding the fact that they too hold the 
world to be unreal Thus both the 
Madhyamka and the Yogacara schools 
maintain the Maya-like nature of the world. 
The Advattins, likewise, adhere to the Maya 
doctrine in order to sustain their belief im 
Advaitism. A great champion of the Advaita 
school, Sankaracarya, took this weapon of the 
1llusion theory and used against this rival 
realists, the Naiyayikas and the Vaisesikas, 
and on this account was called a crypto- 
Buddhist. Sankkara”s stand in advocating the 
unreality of the world, however, Is logical and 
1ndependent, for according to the Ủpanisads 
there existed previously only the Brahmin or 
Atman, and things other than that were unreal 
and diseased. Such a declaration makes 1t 
obvious that nothing but the Brahmin or 
Atman ¡is real. The question arises, what Wwas 
the source of Sankara”s doctrine of Maya? 
The Mahayana Buddhists who Iimmediately 
preceded him are the most likely source. On 
the other hand, it 1s possible that It was the 
Sasttantra, the renowned treatise on the 
Sankhya philosophy. It 1s said that the 
Sasfifantra contains a statement to the effect 
that “the ulũmate and real nature of the 
“gunas” the Sankhyan forces, 1s Invisible; and 
what Is visible to us 1s fairly false like an 
1llusory obJect, maya. Incidenftally, it may be 
mentioned that the earlier Buddhists NÑikayas 
make no mention whatever of the Maya 
doctrine—Một trong hai trường phái chính 
của Phật giáo Đại Thừa. Phái Du Già gắn 
liền với tâm thức. Họ không binh vực nhiều 
cho thuyết không sinh khởi dù rằng họ cũng 
chủ trương thế giới này là không có thực. Như 
vậy, cả Trung Quán lẫn Duy Thức tông đều 
xác nhận tính chất ảo ảnh của thế giới. Cũng 


3) 


5590 


như vậy, những người theo phái bất nhị cũng 
bám chặt vào thuyết ảo ảnh để giữ vững 
niềm tin và giáo lý của mình. Sankaracarya, 
một người binh vực nhiệt tình của trường phái 
bất nhị , đã sử dụng vũ khí là thuyết ảo tưởng 
này để chống lại những nhà duy thực (realist) 
đối thủ của ông, đó là những người 
Natyaylkas và Vaisesikas. Do đó ông được 
gọi là một Phật tử bí mật. Sankkara trong 
việc biện hộ cho tính chất không thực của thế 
giới là điều hợp lý và xác đáng, vì theo Áo 
Nghĩa Thư (Upanisads) thì trước đây chỉ có 
người Bà La Môn hay Atman (cái ta) là có 
thực mà thôi, còn mọi thứ khác đều không 
thực và không lành mạnh. Sự tuyên bố như 
vậy cho thấy rõ ràng ngoài người Bà La Môn 
hay Atman ra không có gì là thực cả. Một câu 
hỏi được đặt ra, “Đâu là nguồn gốc chủ 
thuyết ảo ảnh của Sankara?” Rất có thể 
nguồn gốc này là từ những người Phật giáo 
Đại Thừa ngay trước ông. Mặt khác, nguồn 
gốc có thể là từ bộ Sastitantra, bộ luận nổi 
tiếng về nhị nguyên (Sankhya philosophy). 
Được biết trong bộ Sastitantra có một câu về 
vấn đề này là “bản chất sau cùng và thực sự 
của trí tuệ thanh tịnh hay sức mạnh của nhị 
nguyên thì không thể nhìn thấy , còn những 
gì chúng ta nhìn thấy được thì hoàn toàn 
không thật, giống như một vật thể hư ảo hay 
ảo ảnh.” Nhân đây cần biết thêm rằng các 
kinh bộ của Phật giáo trước đây không hề 
nhắc đến chủ thuyết ảo ảnh. 

Yogacara 1s another school of thought, closely 
connected with with the Madhyamikas, 
placed ifs trust In faith in the Buddhas and 
Bodhisattvas, and in devotion to them. The 
Sysfemafization by the 
Madhyamikas neglected, however, some of 
the Ideas current in the early Mahayana, 
which later on received greater weight from 
aprallel  developments 
influence of the Samkhya-Yoga philosophy 
shows Ifself in the Yogacara school, founded 
about 400 A.D. by Asanga, which relied for 
salvation In Introspective medifaton known 
as Yoga—Du già tông là một trường phái tư 
tưởng khác, có liên quan mật thiết với Trung 
Quán, đặc đức tin và lòng sùng mộ nơi chư 


carried out 


in Hinduism. The 


Phật và chư Bồ Tát. Nhưng công trình hệ 
thống hóa do các nhà Trung Quán thực hiện 
đã bỏ rơi một vài ý tưởng quen thuộc của Đại 
Thừa buổi ban sơ, sau này phải chịu nhận một 
sức đè nặng lớn lao của những sự phát triển 
song song với Ấn Độ giáo. Ảnh hưởng của 
triết học Du Già Sankhya thấy rõ trong Duy 
Thức tông do ngài Vô Trước thành lập vào 
khoảng năm 400 sau Tây lịch, đặt giải thoát 
trên sự quán tưởng nội quán được gọi là phép 
Du Già. 


(HD) Theory and practice of the Yogacara school— 


]) 


2) 


3) 


4) 


Giáo thuyết và thực hành của Du Già tông: 
The Yogacara recognizes three degrees of 
knowledge—Phái Duy Thức Du Già thừa 
nhận ba cấp độ kiến thức—See Three 
degrees of knowledge. 

The Yogacara was so called because 1t 
emphasized the practice of medifation (yoga) 
as the most effecive method for the 
attainment of the highest truth or bodhi. All 
the ten sfages of spirtual progress (dasa 
bhumi) of Bodhisattvahood had to be passed 
throuph before bodhi could be atfained: 
Trường phái nầy có tên là Duy Thức Du Già 
(Yogacara) vì chú trọng vào việc luyện tập 
thiển làm phương pháp hữu hiệu nhất để đạt 
đến chân lý tối cao (bodhi). Phải đi qua “Thập 
Địa' của quả vị Bồ Tát mới đạt đến Bồ Đề. 
The school is also known as the Vijnanavada 
on account of the fact that it holds nothing but 
(vJnaptimatra) to be the 
ultimate reality. In short, 1t teaches subJective 


CONSCIOUSne©SS 


1dealism, or that thought alone 1s real: Trường 
phái nầy còn có tên là Duy Thức vì chủ 
trương rằng không có gì ngoài ý thức và ý 
thức là thực tại cuối cùng. Tóm lại, trường 
phái nây dạy cho người ta chủ nghĩa duy tâm 
chủ quan, nghĩa là chỉ có ý tưởng là có thật. 

The Yogacara brings out the practical side of 
philosophy, while the Vijnanavada brings out 
1š speculatve features. The Lankavatara 
Sutra, an I1mporftant work of this school, 
maintains that only the mind (cittamatra) 1s 
real, while external obJects are not. They are 
unreal like dreams, mirages “sky- 
flowers.` Cittamatra, in this case, 1s different 


and 


from alayavijinana which 1s the repository of 


5) 


5591 


consciousness underlying the subJect-obJect 
duality: Tên Du Già (Yogacara) cho thấy rõ 
khía cạnh thực hành của triết lý nây, còn tên 
Duy Thức (Vijnanavada) làm nổi bậc các đặc 
điểm lý thuyết kinh Lăng Già (Lankavatara 
Sutra), một cuốn sách quan trọng của trường 
phái nầy, cho rằng chỉ có tâm ý (cittamatra) 
là có thực, còn những vật thể bên ngoài thì 
không. Những vật thể nây không có thực, 
chúng như là mộng mơ ảo ảnh. Tâm ý ở đây 
khác với A Lại Da thức, vốn chỉ là kho chứa 
đựng ý thức, tạo đối tượng cho sự đối ngẫu 
chủ thể và đối tượng. 

Vasubandhu's Vijnaptimatrata-siddhi 1s the 
basic work of this system. It repudiates all 
belief In the reality of the objective world, 
maintaininng that citta or vijnana 1s the only 
reality, while the alyavijnana contains the 
seeds of phenomena, both subjectve and 
objective. Like flowing water, alayavijnana 1s 


a constanly changing steam of 
consciousness. With the realization of 
Buddhahood, 1s course sfops at once. 


According to Sthiramati, the commentator on 
Vasubandhu”s works, alya contains the seeds 
of all dharmas including those which produce 
1mpurities. In other words, all dharma exist In 
alayaviinana ¡1n a potential state. The 
Yogacarins further state that an adept should 
comprehend the non-exisence of self 
(pudgala-nairatmya), and the non-existence 
of things of the world (dharma-narratmya). 
The former 1s realized through the removal of 
passlons (klesavarana), and the latter by the 
removal of the veil that covers the true 
knowledge (jneyavarana). Both 
naIratmyas are necessary for the attainment 
of emancipation: Cuốn Duy Thức Học của 
ngài Thế Thân là cuốn sách cơ bản của hệ tư 
tưởng nầy. Sách bác bỏ mọi sự tin tưởng vào 
thực tại của thế giới khách quan, cho rằng chỉ 
có tâm (citta) hay thức (vijnana) mới là thực 
tại duy nhất, còn trong thức a-lại-da thì có 


these 


nhà bình giải các tác phẩm của Thế Thân, thì 
a-lại-da chứa đựng chủng tử của vạn pháp, 
bao gồm cả các pháp tạo ra bất tịnh. Nói cách 
khác, vạn pháp hiện hữu trong a-lại-da thức 
dưới trạng thái tiềm tàng. Các nhà Duy Thức 
Du Già còn nói rằng người tinh thông tất sẽ 
hiểu được sự 'không hiện hữu của ngã thể” 
(pudgala-nairatmya) và sự “không hiện hữu 
của vạn vật thế gian" (dharma-nairatmya). Sự 
không hiện hữu của ngã thể sẽ được thực 
hiện qua sự xóa bỏ ham muốn (klesavarana), 
và sự không hiện hữu của vạn vật thế gian sẽ 
được thực hiện qua sự cắt bỏ bức màn che 
phủ chân kiến thức (Jneyavarana). Cả hai 
kiểu không thực tại nây (Nairatmya) đều rất 
cần thiết để đi đến giải thoát. 


(IV)The development of the Yogacara school: Sự 


phát triển của Du Già tông—Noted teachers 
1n the school such as Asanga and Vasubandhu 
1n the fourth century, Sthiramti and Dinnaga 
in the fifh century, Dharmapala and 
Dharmakirti ¡in the seventh  century, 
Santaraksita and Kamalasia In the eighth 
century, etc. These famous monks continued 
the work of the founder by their writings and 
raised the school to a high level. The school 
reached ifs summit of Ifs power and influence 
1n the days of Asanga and Vasubandhu. The 
appellaton Yogacara was given by Asanga, 
while the term Vijnanavada was used by 
Vasubandhu—Các luận sư nổi tiếng của 
trường phái nầy là Vô Trước là Vô Trước và 
Thế Thân vào thế kỷ thứ tư, An Huệ và Trần 
Na vào thế kỷ thứ năm, Pháp Trì và Pháp 
Xứng vào thế kỷ thứ bẩy, Tịch Hộ và Liên 
Hoa Giới vào thế kỷ thứ tám, vân vân tiếp 
tục sự nghiệp của người sáng lập bằng những 
tách phẩm của họ và đã đưa trường phái nầy 
đến một trình độ cao. Trường phái nầy đạt 
đến đỉnh cao ảnh hưởng trong thời kỳ của Vô 
Trước và Thế Thân. Tên gọi Du Già Hành 
Tông là do Vô Trước đặt, còn tên Duy Thức 
thì được Thế Thân xử dụng. 


chứa mầm mống các hiện tượng, cả chủ quan ogacarabhumi Sastra (skt: Luận Du Già Sư 
và khách quan. Giống như một dòng nước Địa— The work of Asanga, said to have been 
chảy, thức a-lại-da là một dòng ý thức luôn dictated to him in or from the Tusita heaven by 
biến động. Khi đã chứng đắc Phật quả thì Maitreya, about the doctrine of the Yogacara or 


dòng chảy kia sẽ ngưng lại. Theo Sthiramati, 


Vijnanavada. The sasra was translated Into 


5592 


Chinese by Hsuan-Tsang, 1s the foundation text 

Of this school. Treatise on the Stages of the 

Yogachara. This 1s the fundamenfal work of the 

Yogachara school, which the author mipht have 

been either Asanga or Maitreyanatha—Người ta 

nói Bồ Tát Di Lặc đã đọc cho ngài Vô Trước 
chép lại trên cõi trời Đâu Suất, nói về giáo lý căn 
bản của phái Du Già hay Duy Thức. Bộ Luận 
được ngài Huyền Trang dịch sang Hoa Ngữ. Đây 
là giáo thuyết của trường phái Du Già (giáo 
thuyết chính của Du Già cho rằng đối tượng 

khách quan chỉ là hiện tượng giả hiện của thức A 

Lại Da là tâm thức căn bản của con người. Cần 

phải xa lìa quan niệm đối lập hữu vô, tổn tại và 

phi tổn tại, thì mới có thể ngộ nhập được trung 
đạo). Du già sư địa luận, bàn về những vùng đất 
của Yogachara (các địa của Du Già). Đây là tác 
phẩm căn bản của trường phái Du Già 

(Yogachara), tác giả có thể là Maitreyanatha hay 

là Vô Trước (Asanga)—See Yogacharabhumni- 

Sutra. 

'Yogacharabhumi-Sutra (skÐ: Kinh Đạt Ma Đa 

La Thiền Kinh—This sutra ¡is composed by 

Dharmatrata and Buddhasena in the 5” century 

AD on the methods of mediaton for the 

Hinayana. The sutra was translated Into Chinese 

by Buddhabhadra. The sutra was divided info five 

parts—Đây là kinh điển do Đạt Ma Đa La và 

Phật Đại Tiên biên soạn để phổ biến về phương 

pháp thiền định cho các trường phái Tiểu thừa 

vào thế kỷ thứ 5 sau Tây lịch. Kinh được Ngài 

Phật Đà bạt Đà La dịch sang Hán tự. Kinh chia 

làm năm phần: 

l) The Sfapes  presentng the 
progression on the path to enlightenment with 
the help of the Yogachara teaching, this 1s the 
most important part: Mười bẩy vùng đất đánh 
dấu sự tiến bước trên đường đại giác với sự 
trợ giúp của giáo lý Tiểu thừa Du Già. Đây là 
phần quan trọng nhất. 

2) Interpretations of these stages: Những lý giải 
về những vùng đất khác nhau ấy. 

3) Explanaton of these sutras from which the 
Yogachara doctrine of the stages draws 
support: Giải thích các kinh điển làm chỗ dựa 
cho giáo điều về các vùng đất Du Già. 

4) Classifications contained ¡n these sutras: Các 
phạm trù chứa đựng trong các kinh điển ấy. 


Seventeen 


3) Topics from the Buddhist canon (sutra, 
Vinaya-pitaka, Abhidharma): Các đối tượng 
của kinh điển Phật giáo (kinh, luật, luận). 

Vogacara sec(: Bí Tông—Mật giáo—The 
esoteric Mantra or Yogacara which 
considered Vairocana as the chief obJect of 
worship—Trường phái Mật Tông xem Phật Tỳ lô 
Giá Na là vị Phật chính để thờ phượng—See 
Esoteric method. 
Yoga rules of the esoteric secf: Esoteric Yoga 
sect—Bí mật Du già. 
Yoga sufra (skÙ: 
'Yogacarabhumi-sutra. 
Voga-tantra: Highest Yoga Tantra—Du Già 
Mật Chú One of the four classes of tantras, 
according to Tibetan Buddhism. These tantras 
emphasize Internal visualizaton in which one 
visualizes oneself and then Imagines that Yi-Dam 
deity gradually enter oneself. The practitioners of 
this type of Tantra are supposed to visualize all 
phenomena as being primordially free from the 
signs but as manifesfations of some luminosity (độ 
sáng) and emptiness—Theo Phật giáo Tây Tạng, 
du già mật chú là một trong bốn thứ lớp của Mật 
chú. Những mật chú này nhấn mạnh đến nội quán 
trong đó hành giả tự quán lấy mình và tưởng 
tượng rằng vị thần giám hộ từ từ hòa nhập vào 
hành giả. Hành giả tu tập du già mật chú này phải 
quán tưởng bổn mạt chư pháp (thuở ban đầu của 
chư pháp) không có sắc tướng mà là sự hiển hiện 
của một độ sáng nào đó và hư không mà thôi. 

Yogi (p): Thiển sinh—See Yogin. 

Vogi-Hoe (jap): Yangchi-Fanghui—Dương Kỳ 

Phương Hội—See Fang-Hui-Yang-QI and Yang- 

Q¡i-Fang-HuI sect. 

Yogin (skt): Yogi (sk)—Tu Hành giả—Người tu 

hành —Devotee—A_ Sanskrit term for someone 

who engages In yogIc practice. In Tibetan Tantric 

Buddhism It commonly refers to practitioners who 

are engaged In Intensive meditafve practice, 

generally conducted In solitary retreat or in small 
communites that tend to exist outside the 
monastc establishment, but are offen closely 
associated with monastery—Từ Bắc Phạn chỉ 
người tu tập du già. Trong Mật giáo Tây Tạng, từ 
này thường để chỉ người tu tập thiển định thâm 
sâu, thường ở nơi vắng vẻ hay trong những cộng 


Sect 


Du già luận—See 


5593 


đồng nhỏ, bên ngoài cơ sở tự viện, nhưng vẫn 

quan hệ mật thiết với tự viện. 

Yojana (skt): Do Tuần. 

(D_ An overview of “”: Tổng quan về Do Tuần— 

An ancient Indian land measure or measure 

of distance that frequently appears In 

Buddhist wriings. There are 

estimates of how far this 1s, ranging from five 

to ten miles. According to Western wrifIings, 

IS a linear measure corresponding fo a 

walking day—Do tuần, đơn vị đo lường của 

Ấn độ ngày xưa, thường được dùng trong các 

kinh Phật. Có nhiều ước lượng khác nhau về 

chiều dài của một do tuần, trong khoảng từ 5 

đến 10 dặm. Theo sách báo Tây phương thì 

do tuần tương ứng với một ngày đường đi bộ. 

Other meanings of “”: Những nghĩa khác của 

Do Tuần: 

1) Described as anclently a royal day°s march 
for the army: Ngày tuần hành của binh lính 
vương triều thời xưa. 

2) An ancient measurement unit which equal to 
8 krosas (which 1s equivalent to I8 English 
miles, or 60 Chinese miles): Du Thiện Na— 
Du Xả Na—Du Diên Na—Du Kiện Đà La— 
Đơn vị đo lường thời cổ tương đương với 8 
câu xá lư (tương đương với I8 dặm Anh hay 
60 dậm Tàu). 

a)  Ancient Yojana 1s equal to 40 miles: Một do 
tuân thời cổ tương đương với 40 dặm. 

b) An Indian Yojana is equivalent with 30 miles: 
Do tuần của Ấn Độ tương đương với 30 dặm. 

c©) According to the scriptures, a yojana 1s 
equivalen to 16 miles: Theo Thánh Điển thì 
một do tuần tương đương với 16 dặm. 

Yoke (n): Ách—There are four yokes or fetters— 

See Four yokes. 

Vokes, chaïins and fetters: Nạn gông cùm— 

See Seven calamities (B). 

Yoke of Desire: Yoke of sensuality—Dục Ách 

Phược Tham dục —See Four yokes. 

Yoke of Ignorance: Vô Minh Ách Phược—S¡ 

mê—See Four yokes. 

YVoke of Possession: Yoke of existence—Hữu 

Ách Phược—Chấp hữu—See Four yokes. 

Yoke (v) someone: Buộc ai vào ách—See Four 

yokes. 


Various 


qI) 


Yoke of Unenligh(ened views: Yoke of 
Unenlightened or non-Buddhist views or wrong 
views—Kiến Ách Phược—Tà kiến—See Four 
yokes. 

YokyokKu (jap): Luận Dao Khúc (Phật giáo Nhật 
Bản). 

'Yomei (jap): Vua Dụng Minh (Nhật Bản). 
Vomeiji-Yenju (jap): Yungming-Yenshou— 
Vĩnh Minh Diên Thọ Thiển Sư—See Yong-Ming- 
Yan-Shou. 

Yon (poetic): Yonder—Đằng kia. 

Yonden Gyafso (1589-1617): The fourth Dalai 
Lama, a great-prand son of the Mongol leader 
Altan Khan, whose recogniton as Dalai Lama 
wWas an Important factor In creating close ties 
between the Mongol and the Gelukpa order. This 
led in 1642 to the elevation (sự đưa lên) of the 
fifh Dalai Lama, Ngawang Lobsang Gyatso 
(1617-1682), to the position of ruler of Tibet, 
which was achieved with the help of Mongol 
troops—Đức Đạt Lai Lạt Ma đời thứ tư, cháu cố 
của nhà lãnh đạo Mông Cổ Altan Khan, người mà 
sự được thừa nhận như vị Đạt Lai Lạt Ma là một 
yếu tố quan trọng trong việc tạo ra mối quan hệ 
chặt chẽ giữa Mông Cổ và Giáo Hội Gelukpa ở 
Tây Tạng. Điều này dẫn đến việc đưa Đức Đạt 
Lai Lạt Ma đời thứ năm, Ngawang Lobsang 
Gyatso, lên ngôi vị cai trị thế quyền ở Tây Tạng 
với sự trợ giúp của quân đội Mông Cổ. 
Yong-Ming-Yan-Shou: Vĩnh Minh Diên Thọ 
Thiển Sư—Zen master Yong-Ming-Yan-Shao, 
one of the most famous monks in early Sung 
Dynasty. He was born in 904 in Yu-Hang (now 
located near Hang-Chou 1n Zhe-liang Province), 
was a discIple of Zen Master T”1an-T”ai-Te-Shao. 
He survived his master only by three years, was 
one of the last important masters of the Fa-Yan 
school of Ch'an. He was the author of a book 
called Record of Truth-Mirror in one hundred 





volumes—Thiển sư Vĩnh Minh, một cao Tăng đầu 
đời nhà Tống. Ngài sanh năm 904 tại Dư Hàng 
(nay thuộc tỉnh Triết Giang), là đệ tử của Thiền 
sư Thiên Thai Đức Thiểu. Ngài chỉ sống nhiều 
hơn Thầy mình có ba năm. Ngài là một trong 
những đại sư cuối cùng của phái Thiển Pháp 
Nhãn. Ngài là tác giả bộ sách Thiển Tông Canh 
Lục, gồm một trăm quyển. 


5594 


His realization took place when he heard a 
bundle of fuel dropping on the ground—Tình 
cờ sư nghe tiếng bó củi rơi xuống đất mà tỏ 
ngộ và có bài kệ như sau: 

Something dropped! It is no other thing; 

Right and left, there 1s nothing earthy: 

Rivers and mounfains and the great earth, 

In them all revealed 1s the Body of the 

Dharma-raJa (Dharma-king). 

Có gì rơi xuống chỉ lâng lâng 

Khắp khắp hai bên chẳng mảy trần 

Sông núi cỏ cây toàn vũ trụ 

Đâu là chẳng hiện Pháp Vương thân. 
One day Zen master Yong-Ming-Yan-Shou 
addressed the monks, saying: “This place, 
Xue-T”ou, has erupted eight thousand feet 
1nto the air and the earth has turned into 
slippery grain, stacked in a freakish 80,000- 
foot peak. You have absolutely nothing upon 
which to stand. In what direction will you step 
forward?”—Một hôm sư thượng đường dạy 
chúng: “Trong núi Tuyết Đậu mây vươn lên 
ngàn tầm không dừng mắy thóc, dựa đẳnh 
muôn nhẫn không có chỗ để chơn. Tất cả các 
ngươi nhằm chỗ nào tiến bộ?” Có vị Tăng 
hỏi: “Một lối tắt của Tuyết Đậu làm sao dẫm 
đi?” Sư đáp: “Bước bước hoa lạnh kết, lời lời 
suốt đáy băng.” 
A monk asked: “What ¡1s Yong-Ming”s 
wondrous mystery?” Yan-Shou said: “Add 
more Iincense.” The monk said: “Thank you, 
master, for your Instruction.” Yan-Shou said: 
“§o you”ve satisfied and don't want to delve 
deeper?” The monk bowed. Yan-Shou said: 
“Listen to this verse” 

“JIf you desire to know Yong-Ming”s 

mySt€ry, 

Before the gate 1s the lake”s surface. 

The sun 1lluminates all life. 

The wind arises and waves come up.” 
Có vị Tăng hỏi: “Thế nào là diệu chỉ của 
Vĩnh Minh?” Sư đáp: “Lại thêm hương đi.” VỊ 
Tăng thưa: “Tạ thầy chỉ dạy.” Sư nói: “Hãy 
mừng chớ giao thiệp.” Vị Tăng đảnh lễ. Sư 
nói: “Hãy lắng nghe bài kệ nầy.” 

“Dục thức Vĩnh Minh chỉ 

Môn tiền nhất hồ thủy 

Nhật chiếu quang minh sanh 


Phong lai ba lãng khởi.” 
(Biết diệu chỉ Vĩnh Minh 
Trước cửa nước một hồ 
Trời soi ánh sáng dậy 
Gió sang sóng mòi sanh). 

*. During the twelfth month of 975, Yong-Ming 
became IÏl. Two days later he bade the monks 
farewell. Siting cross-legged In an upright 
posiion, he passed away. His stupa was 
placed on “Great Compassion” Mountain— 
Vào tháng mười hai năm 975, sư nhuốm 
bệnh, hai ngày sau sư nói lời giã biệt cùng 
Tăng chúng, rồi ngồi kiết già thị tịch. Tháp 
của sư được đặt trên núi Đại Bi. 

Yoni (skt): Nữ căn—The female sex-organ—Bộ 

phận sinh dục của người nữ. 

Vorukail (jap): Srotapana  (skt—Stream- 

entere—Dự Lưu Quả—See Four kinds of holy 

men (ID. 

Yosal (jap): Sư Vinh Tây (1141-1215), Phật giaó 

Nhật Bản. 

Voshimizu (jap): East of Kyoto—Vùng Cát 

Thủy, nằm về phía Đông của Đông Đô, Nhật 

Bản. 

Young brahman: Niên thiếu tịnh hạnh —Người 

tịnh hạnh trẻ. 

Young child: Đồng Tử. 

Young inviter: Triệu Thỉnh Đồng Tử— The 

Inviter, possibly etymologically connected with 

achavaka; he 1s the youth fifth on the left of 

ManJusri in his group of the Garbhadhatu, and 1s 

Supposed to all the living to 

enlightenment—Vị đồng tử thứ năm bên trái của 

Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, người có nhiệm vụ 

triệu thỉnh mọi chúng sanh đi đến giác ngộ. 

Young Men?s Buddhist Association (ÝÏMBA): 

Hội Thanh Niên Phật Tử—Organization founded 

in Colombo In 1898 by C.S. Dissanayake, a Si 

Lankan Buddhist who converted from Christlanity. 

lt was modeled on the Young Men”s Christian 

Association, and Ifs members played crucial roles 

1n the politilcs of a number of Southeast Asian 

countries in the early decades of the twentieth 
century—Tổ chức được C.S. Dissanayake thành 
lập tại Colombo vào năm 1898. C.S. Dissanayake 
là một người theo Cơ Đốc giáo cải sang đạo Phật. 
Hội Thanh Niên Phật Tử có mô hình giống như 


InVIt© 


5595 


Hội Thanh Niên Cơ Đốc, và các hội viên đóng 
những vai trò thiết yếu về chính trị tại một số các 
quốc gia vùng Đông Nam Á vào những thập niên 
đầu thế kỷ 20. 

Young man is not necessarily young at 
heart and an old man ïs not necessarily old 
at heart: Người trẻ không nhất thiết tâm phải trẻ; 
người già chưa chắc tâm đã già. Thế nên đừng 
bao giờ lấy tuổi tác mà đánh giá con người (Nhân 
tiểu tâm bất tiểu, nhân lão tâm bất lão)—Do not 
Judge people by their age. 

Voung man? will (ío øo everywhere f0 
achieve his goal: Ý chí của người trẻ tuổi là đi 
bất cứ nơi nào để đạt thành cứu cánh (Tang bổng 
hồ thi). 

Young novice monk: Sa Di Đạo Hầu—A 
novice monk who 1s not old enouph to be 
ordained—Một người mới tu, chưa đủ tuổi để thọ 
giới đàn. 

Young prince: Một vị thái tử trẻ—A prince 
though young now, but he may become a king in 
the future, so not to treat him lightly—Thái tử tuy 
còn nhỏ, nhưng tương lai sẽ làm quốc vương, nên 
chẳng thể khinh thường —§ee Four things that 
may not be treated lightly. 

Youth of the Himalayas: Tuyết Sơn Đông 
Tử ——According to the Sutra of the former lives of 
the Buddha, this is the great man, or youth of the 
Himalayas, the Buddha In a former Incarnatlion— 
Còn gọi là Tuyết Sơn Đại Sĩ. Theo Kinh Bản 
Sanh, đây là vị Đại Sĩ trẻ tuổi trên núi Tuyết, tiền 
thân của Đức Phật Thích Ca. 

Youthful messenger: Thiên Đồổng—Divine 
youths, such as deva guardians of the Buddha-law 
who appear as Mercuries, or youthful messengers 
of the Buddhas and Bodhisattvas—Thiên đồng hộ 
pháp, những thiên đồng sứ giả của chư Phật và 
chư Bồ Tát. 

Youthful in monasfic years: Thiển Lạp—Of 
few years in Buddhist Order—Kém tuổi đạo, chỉ 
các vị Tỳ Kheo tuổi hạ còn ít. 

Y Son Zen Master: Y Sơn Thiển Sư (-1213)— 
A_ Vietnamese Zen master from Nghệ An, North 
of Central Vietnam. At the age of thirty, he left 
home and became a disciple of an old monk In the 
village. Later, he arrived at Thăng Long to study 
Zen with the National Teacher Viên Thông. After 


he beame the dharma heir of the nineteenth 

generation of Vinifaruci Zen Sect, he síayed at 

Đại Bi Temple. When he was old, he moved to 

Yên Lãng village to preach Dharma until he 

passed away ¡n 1213—Thiền sư Việt Nam, quê ở 

Nghệ An, Bắc Trung Việt. Lúc 30 tuổi, ngài xuất 

gia với một vị sư già trong làng. Sau đó, ngài đến 

Thăng Long học thiền với Quốc Sư Viên Thông. 

Sau khi trở thành pháp tử đời thứ 19 dòng Thiền 

Tỳ NI Đa Lưu Chị, ngài trụ tại chùa Đại Bi. Lúc 

cao tuổi, ngài dời về làng Yên Lãng để tiếp tục 

hoằng hóa Phật giáo cho đến khi ngài thị tịch vào 

năm 1213. 

Vuan Tripitaka: Nguyên Tạng The Yuan 

Tripitaka, compiled by order of Shih-Tsu (Kubla)), 

founder of the Yuan dynasty, and printed from 

blocks; begun in 1277, the work was finished In 

1290. It included 1,422 master work with 6,017 

books. It contaned 528 Mahayana and 242 

Hinayana sutras; 25 Mahayana and 54 Hinayana 

vinaya; 97 Mahayana and 36 Hinayana sastras; 

108 biographies; and 332 supplemenfary or 

general works. In general, It was similar to the 

Sung edition—Kinh Tạng được khắc ¡in vào thời 

nhà Nguyên theo lệnh của Nguyên Thế Tổ, bắt 

đầu năm 1277 và hoàn thành năm 1290. Tổng 

cộng có 1422 bộ với 6017 quyển. Trong đó có 528 

bộ Đại Thừa kinh, 242 bộ Tiểu Thừa kinh; 25 bộ 

Luật Đại Thừa, 54 bộ Luật Tiểu Thừa; 97 bộ 

Luận Đại Thừa, 36 bộ Luận Tiểu Thừa; 108 

quyển Hiền Thánh Ký Lục, và 332 quyển Tục 

Nhập Tạng. Đại để bộ Nguyên Tạng và Tống 

Tạng cũng giống nhau. 

Yuan Zhi T?ao Wu: Viên Trí Đạo Ngô Thiển 

Sư—Zen Master Yuan-Zh¡i-T”?ao-Wu was born in 

769 in Yu-Zhang (now In Jiang-XI Province), was 

a disciple of Yao-Shan—Thiển Sư Viên Trí Đạo 

Ngô sanh năm 769 tại Dư Chương (nay thuộc tỉnh 

Giang Tây), là đệ tử của Thiền Sư Dược Sơn. 

* One day, Zen master Yao-Shan asked T”ao- 
Wu: “Where have you been?” 'T”ao-Wu said: 
“Walking on the mountain.” Yao-Shan said: 
“Without leaving this room, quickly speak†” 
Tao-Wu said: 

“On the mountain the birds are whife as 
snow. At the bottom of the brook the fish 
n€ver s(Op swImming.” 


5596 


Một hôm, Dược Sơn hỏi sư: “Ngươi đi về 
đâu?” Sư thưa: “Đi dạo núi về.” Dược Sơn 
bảo: “Chẳng rời thất nầy, đem gì về, nói 
mau!” Sư thưa: 

“Sơn thượng điểu nhi đầu tợ tuyết 

Gián để du ngư mang bất triệt.” 

(Trên núi chim con đầu tợ tuyết 

Đáy khe cá lội lo chẳng cùng). 
One day, T”ao-Wu and Yun-Yan were with 
Yao-Shan, Yao-Shan said: “Saying that there 
1s a place where wisdom does not reach 
violates the taboo. Any saying this wIll øgrow 
horns. Monk Zh¡ (T?ao-WUu), what do you 
say?”T°ao-Wu then went out. Yun-Yan then 
asked Yao-Shan: “Why didn't elder brother 
answer you?” Yao-Shan said: “My back hurts 
today. Anyway, he knows why. Why don't 
you gøo ask him?” Yun-Yan then went to 
Tao-Wu and said: “Why didn't you answer 
the master today?” T”ao-Wu said: “Go ask the 
master.”—Sư cùng Đàm Thạnh đứng hầu 
Dược Sơn. Dược Sơn bảo: “Chỗ trí chẳng nghĩ 
đến, tối ky, nói tới, nói tới tức đầu mọc sừng, 
Trí đầu đà (ám chỉ sư) hiểu thế nào?” Sư liền 
đi ra. Đàm Thạnh hỏi Dược Sơn: “Sư huynh 
Trí vì sao không đáp lời Hòa Thượng?” Dược 
Sơn bảo: “Hôm nay ta đau lưng, y đã biết, 
ngươi hỏi lấy y.” Đàm Thạnh đến hỏi sư: 
“Vừa rồi, sao sư huynh không đáp lời Hòa 
Thượng?” Sư bảo: “Huynh đến hỏi Hòa 
Thượng đi.” 
Kui-Shan asked Yun-Yan: “With what does 
bodhi si?” Yun-Yan said: “lt sis with 
nonacton.” Yun-Yan then asked Kui-Shan 
the same question. Kui-Shan said: “Tt sits with 
all empty dharmas.” Yun-Yan then asked 
Tao-Wu: “What do you say?” 'T?ao-WUu said: 
“Bodhi sits listening to ít. Bodhi lies down 
listening to 1t. But as for the one who neither 
sits nor lies down, speak! Speak!” Kui-Shan 
got up and lef Qui Sơn Linh Hựu hỏi Vân 
Nham Đàm Thạnh: “Bồ Đề lấy gì làm tòa?” 
Đàm Thạnh đáp: “Lấy vô vi làm tòa.” Đàm 
Thạnh lại hỏi Linh Hựu câu ấy. Linh Hựu 
đáp: “Lấy các pháp không làm tòa.” Linh 
Hựu lại đem câu ấy hỏi sư. Sư đáp: “Ngồi thì 
cho y ngồi, nằm thì cho y nằm. Có một người 


chẳng ngồi chẳng nằm, hãy nói mau! Nói 
mau!” Qui Sơn liền đứng dậy bỏ đi. 

* Kui-Shan asked T”ao-Wu: “Where did you 
go?” T?ao-Wu said: “To see a doctor.” Kui- 
Shan asked: “How many people are sick?” 
Tao-WUu said: “Some are sick, some are not.” 
Kui-Shan said: “ls one who 1s not sick has 
nothing to do with 1f?”—Qui Sơn Linh Hựu 
hỏi sư: “Ở đâu đến?” Sư đáp: “Khán bệnh 
đến.” Qui Sơn Linh Hựu hỏi: “Có bao nhiêu 
người bệnh?” Sư đáp: “Có người bệnh, có 
người chẳng bệnh.” Qui Sơn Linh Hựu nói: 
“Có người không bệnh đâu không phải Trí 
đầu đà?” Sư đáp: “bệnh cùng chẳng bệnh đều 
không can hệ việc nó, nói mau! Nói mau!” 

*... He died on the tenth day of the ninth month in 
835—Sư thị tịch ngày mười tháng chín năm 
835. 

Yueh-An-Shan-Kuo: Dược An Sơn Quốc Thiền 

Sư (1079-1152) —Yueh-An-Shan-Kuo, Chinese 

Zen master of the Yogi lineage of Linn-Chih Zen, 

a student and Dharma successor of T”ao-Ning. 

Master Yueh-An was known In example 8 of the 

Wu-Men-Kuan—Thiển sư thuộc dòng Dương Kỳ 

phái Lâm Tế, là môn đồ và người kế vị Pháp với 

Đạo Ninh Thiển Sư. Tên của Dược An được biết 

đến qua thí dụ thứ tám trong Vô Môn Quan. 

Yueh-Chou Zen master: Dược Châu Thiển 

Sư—Yueh-Chou, Chinese Zen master of the 

Tang dynasty, a student and Dharma successor of 

Tung-Shan-Liang-Chieh. Yueh-Chou was known 

in example 48 of the Wu-Men-Kuan—Thiển sư 

đời Đường, môn đồ và người kế vị Pháp của 

Thiển sư Động Sơn Lương Giới. Tên của ngài 

được nhắc đến trong thí dụ thứ 48 của Vô Môn 

Quan. 

Yueh-Lin Zen master: Dược Lâm Thiển Sư 

(1143-1217) —Yueh-Lin, Chinese Zen master of 

the Yogi lineage of Lin-Chih, master of Wu-Men- 

Hui-K'ai—Dược Lâm thuộc dòng Dương Kỳ của 

phái Lâm Tế, thây của Vô Môn Tuệ Khai. 

Vueh-Shan-Wei-Yen: Dược Sơn Duy 

Nghiễm—Yueh-Shan-Wei-Yen 745-828 or 750- 

834. He came from ancient Jiang-Chou, now 1s In 

Shan-XI province. Chinese Zen master, a student 

and Dharma successor of Shih-T”ou-Hsi-T”ien, 

master of Tao-Wu-Yuan-Chih and Yun-Yen-Tan- 

Sheng. According to the Ching-Te-Ch?uan-Teng- 


5597 


Lu, Yueh-Shan left home at the age of sevenfeen 

and was fully ordained by Vinaya master Hsi- 

Ts°ao in 774. He was one of the most prominent 

disciples referred to Ma-Tsu T”ao-[ by Shih-T”ou. 

As an earnest disciple, Yueh-Shan mastered the 

sutras and sastras and strictly adhered to the 

Vinaya—Dược Sơn Duy Nghiễm (745-828 hay 

750-834), quê ở Ráng Châu, nay thuộc tỉnh Sơn 

Tây. Thiển sư Dược Sơn Duy Nghiễm, môn đồ và 

là người kế vị Pháp với Thiển sư Thạch Đầu Hy 

Thiên, thầy của Đạo Ngộ Viên Trí và Vân Nham 

Đàm Thạnh. Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, 

Dược Sơn rời gia đình cha mẹ lúc 17 tuổi. Ngài 

được thọ cụ cúc giới năm 774 với Luật Sư Hy 

Tháo. Ngài là một trong những đệ tử xuất sắc 

nhất mà Thạch Đầu Thiển Sư đã gửi tới Mã Tổ 

Đạo Nhất. Là một đệ tử tinh cần, Dược Sơn tinh 

thông Kinh Luận, và nghiêm trì giới luật. 

* Later, Yueh-Shan went to Shih-T”ou Hsi- 
Tien”s place. He asked: “I have a general 
understanding of the three vehicles and the 
twelve divisions of scriptures. Ñow Ï want to 
find out about “the southern teaching of 
pointing directly at mind, seeing self-nature, 
and becoming a Buddha.` Truly, Ï am not 
clear about this teaching and therefore, l 
come and ask for the master”s compassionafe 
instruction.”—Sau đó sư tìm đến gặp Hy 
Thiên Thạch Đầu và hỏi: “Đối Tam thừa thập 
nhị kinh, con còn hiểu biết thô sơ, đến như 
thường nghe phương nam nói “chỉ thẳng tâm 
người, thấy tánh thành Phật,` thật con mù tịt. 
Vì thế con đến cúi mong Hòa Thượng từ bi 
chỉ dạy.” 

*. Shih-T”ou said: “You can't atfain 1t this way. 
You cant atftain It not this way. Trying to 
attain It this way or not this way, 1t can”t be 
attained. So what will you do?”——Thiển sư Hy 
Thiên bảo: “Thế ấy cũng chẳng được, không 
thế ấy cũng chẳng được, thế ấy không thế ấy 
đều chẳng được, ngươi làm sao?” 

* Shih-T”ou added: “When you say, “lt 1s this, 
then you miss it.` Th¡is and not-this, both miss 
it. What do you think?”—Thiển sư Hy Thiên 
lại bảo thêm: “Khi con nói, 'đây là cái nầy, 
con đã đứng sang một bên rổi.` Là cái nầy 
hay không phải cái nầy, bao giờ con cũng 
đứng về một bên. Có phải thế không?” 


Yueh-Shan was confused: Dược Sơn mờ mỊt 
không hiểu. 

Shih-T?ou then said: “Your affinity 1s not at 
this place. Go to Master Ma-Tsu-T”ao-ls 
place.”—Thạch Đầu bảo: “Nhơn duyên của 
ngươi không phải ở đây, hãy đến chỗ Mã Tổ 
Đạo Nhất.” 

Yueh-Shan went and paid his respects to Ma- 
Shih-T”ou”s 
1nstructions. He then posed the same question 
to Ma-Tsu that he had previously presented to 
Shih-T?ou: Dược Sơn vâng lệnh đến yết kiến 
Mã Tổ. Sư thưa lại câu đã thưa với Thạch 
Đầu. 

Ma-Tsu said: “Sometimes I teach 1t by raising 
my eyebrows and blinking my eyes. 
Sometimes I don't teach it by raising my 
eyebrows and blinking my eyes. Sometimes 
raisineg my eyebrows and blinking my eye€s 1S 
If, SOmeflimes raisiny my eyebrows and 
blinking my eyes Isnt 1t. So what will you 
do??—Mã Tổ bảo: “Ta có khi dạy y nhướng 
mày chớp mắt, có khi không dạy y nhướng 
mày chớp mắt; có khi nhướng mày chớp mắt 
là phải, có khi nhướng mày chớp mắt là 
không phải, ngươi làm sao?” 

At these words, Yueh-Shan was enlightened. 
He then bowed to Ma-Tsu: Ngay câu nói nầy, 
Dược Sơn liền khế ngộ, bèn lễ bái. 

Ma-Tsu asked: “What principle have you 
observed that makes you bow?”—Mã Tổ lại 
hỏi: “Ngươi lấy đạo lý gì lễ bái?” 

Yueh-Shan said: “When I was at Shih-T”ou”s 
place, If was like a mosquito on an rron 
bull”—Dược Sơn thưa: “Con ở chỗ Thạch 
Đầu như con muỗi đậu trên trâu sắt.” 

Ma-Tsu said: “Since you are thus, uphold and 
sustain it well”——Mã Tổ bảo: “Ngươi đã biết 
như thế, tự khéo gìn giữ.” 

Yueh-Shan stayed there to serve as Ma-Tsu”s 
attendant for three years: Dược Sơn ở đây 
hầu Mã Tổ ba năm. 

One day Ma-Tsu asked Yueh-Shan: “What 
have you seen lately?”—Một hôm Mã Tổ hỏi 
Dược Sơn: “Ngày gần đây chỗ thấy của ngươi 
thế nào?” 

Yueh-Shan said “Shedding the skin 
completely, leaving only the true body.”— 


Tsu in accordance with 





5598 


Dược Sơn thưa: “Da mỏng da dây đều rớt 
sạch, chỉ có một chơn thật.” 
Ma-Tsu said: “Your attainment can be said to 
be in accord with the mind-body, spreading 
through 1ts four limbs. Since 1£ s like this, you 
should bind your things to your stomach and 
go traveling to other mountains”—Mã Tổ 
bảo: “Sở đắc của ngươi đã hợp với tâm thể, 
khắp hết tứ chi. Đã được như thế, nên đem ba 
cật tre cột đa bụng, tùy chỗ ở núi đi.” 
'Yueh-Shan said: '“Who am I to speak of being 
Dược Sơn thưa: 
“Con là người gì dám nói ở núi?” 
Ma-Tsu said: “Ihatfs not what I mean. Those 
who haven”t gone on a long pilgrimage can”t 
reside as an abbot. There”s no advanftage to 
seeking advantage. Nothing 1s accomplished 
by seeking something. You should go on a 
Journey and not remain in this place.”—Mã 
Tổ bảo: “Chẳng phải vậy, chưa có thường đi 
mà chẳng đứng, chưa có thường đứng mà 
chẳng đi, muốn lợi ích không chỗ lợi ích, 
muốn làm không chỗ làm, nên tạo thuyền bè, 
không nên ở đây lâu.” 
Yueh-Shan then left Ma-Tsu and returned to 
Shih-Tou: Dược Sơn từ giả Mã Tổ trở về 
Thạch Đầu. 
One day, as Yueh-Shan was sitting, Shih-T”ou 
asked him: “What are you doing here?” 
Yueh-Shan said: “[ am not doing a thing.” 
Shih-I?ou said: “hen you re Just siting 
leisurely.” Yueh-Shan said: “If Ï were sitting 
leisurely, I'd be doing something.” Shih-T”ou 
said: “You say you re not doing anything. 
What 1s 1t that you re not doing?” Yueh-Shan 
said: “A thousand sages don”t know.” Shih- 
Tou then wrote a verse of praIse that said: 

Long abiding together, not knowing Ifs 

name, 

Just going on, practicing like this, 

Since ancient tines the sages donˆt 

know. 

WIII searching everywhere now make 

1t known. 
Một hôm sư ngồi trên tẳng đá, Thạch Đầu 
trông thấy bèn hỏi: “Ngươi ở đây làm gì?” Sư 
thưa: “Tất cả chẳng làm.” Thạch Đầu lại hỏi: 
“Tại sao ngồi nhàn ở đây?” Sư thưa: “Ngôi 


head of a Zen mountain?” 








nhàn rỗi tức làm.” Thạch Đầu lại hỏi: “Ngươi 
nói chẳng làm, là chẳng làm cái gì?” Sư thưa: 
“Ngàn Thánh cũng không biết.” Thạch Đầu 
dùng kệ khen: 

Tùng lai cộng trụ bất tri danh 

Nhậm vận tương tương chỉ ma hành 

Tự cổ thượng hiền du bất thức 

Tạo thứ phàm lưu khởi khả minh 

(Chung ở từ lâu chẳng biết chi 

Lặng lẽ theo nhau chỉ thế đi 

Thượng hiển từ trước còn chẳng biết 

Huống bọn phàm phu đâu dễ tri). 
Latder Shih-l?ou offered an ¡nstruction, 
saying, “Words do not encroach upon 1t.” 
Yueh-Shan said, “No words does not 
encroach upon 1t.” Shih-T”ou said, “Here, I 
can stck a needle to it” Yueh-Shan said, 
“Here, ¡s like Ï am growing flowers on a bare 
rock” Shih-l?ou approved Yueh-Shan”s 
answer: Thạch Đầu dạy: “Nói năng động 
dụng chớ giao thiệp.” Sư thưa: “Chẳng nói 
năng động dụng cũng chớ giao thiệp.” Thạch 
Đâu nói: “Ta trong ấy mũi kim mảnh bụi 
chẳng lọt vào.” Sư thưa: “Con trong ấy như 
trồng hoa trên đá.” Thạch Đầu ấn khả. 
Later the masterlived on Mount Yueh Lĩ- 
Chou, and a sea of disciples assembled there: 
Về sau sư đến ở chỗ Dược Sơn Lễ Châu, đồ 
chúng theo học rất đông. 
One day when Yueh-Shan was asked to give 
a lecture, he did not say a word, but instead 
came down from the pulpit and went off to his 
room. The abbot came to his room and asked: 
“Master, you promised to preach, why you 
are In your room?” Yueh-Shan said: “Abbot, 
1n the temple, when talking about sutras, you 
have the acarya; talking about commentarIes, 
you have an Abhidharma specialist; talking 
about the law, you have a Vinaya specialist. 
Why do you blame on me?”: Ngày kia một 
ông viện chủ thỉnh sư thượng đường thuyết 
pháp. Tăng chúng hội đông đủ. Sư im lặng 
giây lâu rồi hạ đường, trở vào phương trượng 
đóng cửa lại. Viện chủ vào hỏi: “Hòa Thượng 
hứa nói pháp sao bây giờ vào phương 
trượng?”? Dược Sơn nói: “Viện chủ, kinh thì 
có ông thầy kinh, luận thì có ông thầy luận, 


5599 


luật thì có ông thầy luật. Còn trách lão Tăng 
nỗi gì?”. 

* In the second month of the year 834, Zen 
master Yueh-Shan called out, “Phe Dharma 
hall 1s collapsing! The Dharma hall 1s 
collapsing! The monks grabbed poles and 
tried to prop up the Dharma hall. Yueh-Shan 
lfed his hand said, “You don”t 
understand what I mean,” and passed away. 
The master was eighty-four years old and had 
been a monk for sixty years. His disciples 
built his memorial stupa on the east side of 
the hall. He received the posthumous name 
“Great Teacher Vast Way.” His stupa was 
named “T[ransforming City.”: Vào tháng hai 
năm 834, khi sắp thị tịch, sư kêu to: “Pháp 
đường ngã! Pháp đường ngã!” Đại chúng đều 
mang cột đến chống đở. Sư khoát tay bảo: 
“Các ngươi không hiểu ý ta.” Sư bèn từ giả 
chúng thị tịch, thọ 84 tuổi, 60 tuổi hạ. Đồ 
chúng xây tháp thờ sư bên phía đông tự viện. 
Vua sắc phong là Hoàng Đạo Đại Sư, tháp 
hiệu Hóa Thành. 

Yuøa (skt): Thế. 

l1) A human generation (a period of thirty years): 
Một thế hệ (30 năm). 

2) Circumstances: Tình thế. 


and 


3) In Buddhism—Trong Phật giáo: 
1) In Buddhism, it means the world—Trong Phật 
giáo có nghĩa là thế giới. 
A period of time ever flowing: Một khoảng 
thời gian trôi qua. 
The world, worldly or earthly, the world 1s 
that which 1s to be destroyed; It is sunk 1n the 
round of morfality, or transmigration; and 
conceals, or is a veil over reality: Thế tục là 
thứ có thể bị phá hủy hoại diệt, hay chìm sâu 
trong luân hồi sanh tử, che mất chân lý. 

iv) Thus: Như thế—S§o—Such. 

v) To shave: Thế phát—Cạo tóc. 

Yugamdhara (skÐ: Yugandhara (skt). 

1l) Name of a river in northern India—Du Cán 
Đà La—Du Căn Đà La—Tên của một con 
sông ở vùng Bắc Ấn. 

2) Du Kiện ĐạtLa—Du Xà Na: 

1 See Yojana. 


1) Name of a mounfain in north India: Tên một 
ngọn núi ở bắc Thiên Trúc (trên đỉnh có hai 
mô tròn giống như hai vết bánh xe nên có tên 
như vậy). 
The first of the seven concentric circles 
around Meru: Vòng núi đầu tiên trong bẩy 
vòng núi bao quanh núi Tu DI. 
See Seven concentric ranges around Sumeru, 
and Nine concentric mounfain ranges and 
eight seas. 
Yugantagni (sk0: Kiếp Hỏa—Lửa ở vào lúc tận 
cùng của thế giới—Fire at the end of the world. 
Yugyoha (jap): Yogacara or Vijnanavada (skt)— 
Phái Du Già—Du Già Tông—See Yogacara. 
Vuima (jap)›: Kính Duy Ma Cật—See 
Vimalakirtinirdesa-Sutra. 
'Yuimagyogisho (ap): Duy Ma Nghĩa Sớ. 
Yuimakyo (jap): Vimalakiri Sutra—Kinh Duy 
Ma Cật—See Vimalakirtinirdesa-Sutra. 
'Yukti (skt—Yutti (p): 
1) Truth: Chân thật. 
2) Transformation: Sự chuyển biến. 
3) Combination: Concordance——Fitness—Sự 
tương hợp hay tương ứng. 
Yuktivikalpa (sk0: Lý Phân Biệt —Reasoning 
as to the existence of the ego—Lý luận về sự 
hiện hữu của một cái ngã. 
Yung-Chia-Hsuan-Chueh: Vĩnh Gia Huyễn 
Giác Yung-Chia-Hsuan-Chueh was born In 665, 
a great Zen master during the Tang dynasty. He 
was one of the famous disciples of the Sixth 
Patriarch Hui-Neng. His “Song of Realizatlon” 1s 
a popular Zen writing. He died in 713 A.D.— 
Thiển sư Trung Quốc vào đời nhà Đường, ông 
sanh năm 665. Ông là một trong những đệ tử xuất 
sắc của Lục Tổ Huệ Năng. Bài Chứng Đạo Ca là 
một bài viết về thiển rất được phổ biến. Ông tịch 
năm 713 sau Tây Lịch—See Hsuan-Chiao Zen 
Master. 
Yun Feng Wen Yuch: Vân Phong Văn Duyệt— 
When Yun-Feng-Wen-Yuech came to T”ai-Yu 
Shou-Chh for study, he heard the master 
discoursing to this effect: “O monks, you are 
gathering here and consuming so many vegetables 
each day. But If you call them a mere bunch of 
vegetables, you go to hell as straight as an arrow 
flies;” and without further remark, the master left 


ii) 


+ 


5600 


the pulpt. Wen-Yuch was asfonished, not 
knowing what all this meant. In the evening he 
went up to the masters room, and the master 
asked: “What 1s It that you are seeking?” Yueh 
said, “I am after the truth of the mind.” But the 
masfer was not so ready to teach him, for he said: 
“Before the wheel of the Dharma (truth) 1s set 
turning, the wheel of the staff of life must move. 
You are set young and strong; why not go around 
and beg food for the Brotherhood? My time 1s all 
taken up in bearing hunger, and how can Ï talk of 
Zen for your sake?” Wen-Yuech meekly obeyed 
the order and spent his time seeing that the larder 
of the Brotherhood was properly supplied. Before 
long, however, T”ai-Yu moved to Tsui-Yen and 
Wen-Yuch followed him. When he asked T”suI- 
Yen to ¡nstruct him In Zen, the master said: 
“Buddhism does not mind being covered with too 
many blisters. For this cold and snowy winfer, øet 
a good supply of charcoal for the Brotherhood.” 
Wen Yuch obeyed and carried out the masfer”s 
order faithfully. When he came back, the master 
againn asked him to take up an office in the 
monasftery as there was a vacancy and none was 
available to fiII it. Wen-Yueh did not like this, for 
he was always ordered about doing things which 
he thought were not in direct connection with Zen 
teaching 1(self; he was sorry fo see the masfer so 
cross-erained towards him. While he was working 
in the back part of the building, perhaps with his 
mind filled with all sorts of feeling and generally 
1n an Intensely strained state of consciousness, the 
hoops of the wooden cask upon which he was 
sifing unexpectedly gave way, and he fell from 1t. 
This incident was the opportunity to shed an 
abundance of light Into the dark chamber of his 
hithero tiphly closely mímd, 
onceperceived the secret way ¡In which his 
master”s mind had been functioning all the time. 
He hastily put on his upper robe and came up to 
see Shou-Chih the master. The master greeted 
him smilingly and said: “O Wei-Na, so pleased to 
you 1t!” Wen-Yueh 
reverentally bowed and went of without a 
comment—Sư đến với Đại Ngu Thủ Chi để tham 
học, sư nghe Đại Ngu giảng như vầy: “Nầy các 
thây, mỗi ngày các thầy tụ nhau lại ngấu nghiến 
biết bao cọng rau. Nhưng nếu gọi đấy là một cọng 


and he at 


see realize Twice 


rau, khi vào địa ngục, nó bắn ra như một mũi 
tên.” Nói xong Đại Ngu bước xuống, không nói 
thêm gì. Văn Duyệt hết sức kinh ngạc, chẳng hiểu 
ất giáp gì hết. Tối đến, sư vào phương trượng. Đại 
ngu hỏi: “Đến tìm cái gì?” Văn Duyệt đáp: “Tìm 
cầu tâm pháp.” Nhưng Đại Ngu không chịu dạy, 
mà chỉ bảo: “Bánh xe Chánh Pháp chưa quay mà 
bánh xe cơm gạo đã quay trước. Những kẻ hậu 
sinh tươi trẻ khỏe mạnh như ngươi sao không đi 
xin ăn cho Tăng chúng? Ta chịu đói không rỗi 
rảnh, rỗi rảnh đâu mà nói Thiển với ngươi.” Văn 
Duyệt không dám trái lời và để hết đời mình coi 
sóc việc cung cấp đầy đủ cho trù phòng của Tăng 
chúng. Chẳng bao lâu, Đại Ngu đời qua chỗ của 
Ngài Thúy Nham và Văn Duyệt cũng đi theo. Khi 
Văn Duyệt xin Thúy Nham chỉ thị Thiển cho 
mình, Thúy Nham bảo: “Phật pháp chưa được 
sáng tỏ. Nay mùa tuyết lạnh, hãy đi kiếm than 
cho Tăng chúng.” Văn Duyệt vâng lời làm y như 
thầy dạy. Lúc trở về, Thúy Nham lại yêu cầu sư 
giữ việc thơ lại trong chùa, vì thiếu người mà 
không có ai có thể bổ dụng vào đó. Văn Duyệt 
chẳng vui khi luôn bị sai khiến làm những việc 
nghĩ ra không ăn nhập gì với Thiển; sư ân hận vì 
thầy mình ép buộc mình quá đáng. Nhân lúc đang 
làm việc phía sau hè, có lẽ tâm trí ngốn ngang 
trăm mối và tâm trạng căng thẳng khôn cùng, 
thình lình những cái khoanh của thùng gỗ sư đang 
ngồi rớt xuống và sư cũng té nhào luôn. Biến cố 
nầy là cơ hội tuôn tràn dồn dập ánh sáng vào 
phòng tối của tâm trí bị nhốt chặt trong đấy, và sư 
chợt thấy cái mật chỉ mà tâm trí của Thầy mình 
lúc nào cũng vận dụng. Sư vội khoác áo và đến 
kiếm Thúy Nham. Thúy Nham mỉm cười chào 
đón và bảo: “Này Duy Na, mừng cho việc lớn đã 
xong rồi!” Văn Duyệt lạy hai lạy và bước ra, 
không một lời từ giã. 

Yun-Ju-T?ao-Ying: Zen master Yun-Ju-T?ao- 

'Ying was a noted disciple and Dharma herr of Zen 

Master T”ong-Shan-Liang-]ie. His year of birth 

was unknown—Thiển Sư Vân Cư Đạo Ưng là một 

đệ tử nổi tiếng và Pháp Tử của Thiển Sư Động 

Sơn Lương Giới. Năm sanh của Ngài không ai 

biết. 

* One day Tong-Shan asked Yun-Ju: “Where 
have you come from?” Yun-Ju said: “From 
Shui-Wei.” T?ong-Shan said: “What teaching 
does Shui-Wei convey to his disciples?” 


5601 


Yun-Ju said: “Once, when Shui-Wei was 
making offerings to the sacred Images, l 
asked him: “If you make offerings to the 
arhats, will they come or no(?” Shui-Wei: 
“Aren”t you able to every day?”” T”ong-Shan 
said: “Did he really say that or not?” Yun-Ju 
said: “Yes.” T"ong-Shan said: “Don't dimiss 1t 
when a great man appears!” Then Tong- 
Shan asked Yun-Ju: “What 1s your name?” 
Yun-Ju said: “TI”ao-Ying.” Tong-Shan said: 
“Look up and then say 1t.” Yun-Ju said: “]f I 
look up, then there”s nothing named “ÏI”ao- 
Ying”” T”ong-Shan said: “You talk just like I 
did when I spoke with T?ao-Wu.”—Một hôm 
Động Sơn hỏi: “Từ đâu đến?” Sư thưa: “Từ 
Thúy Vi đến.” Động Sơn lại hỏi: “Thúy Vi có 
lời gì dạy đồ chúng?” Sư thưa: “Thúy Vi cúng 
dường La Hán, con hỏi “Cúng dường La Hán, 
La Hán có đến chăng? °Thúy Vi bèn hỏi con: 
“Mỗi ngày ông ăn gì?” Động Sơn hỏi: “Thật 
có lời nầy chăng?” Sư thưa: “Có.” Động Sơn 
nói: “Chẳng uống tham kiến bậc đạt đạo.” 
Đoạn Động Sơn hỏi: Xà Lê tên gì?” Sư thưa: 
“Tên Đạo Ưng.” Động Sơn nói: “Hãy nhìn 
lên rồi nói lại.” Sư thưa: “Nói lên trên tức 
chẳng tên Đạo Ưng.” Động Sơn nói: “Ngươi 
đáp tương tợ với ta lúc đến Vân Nham.” 
Yun-Ju asked Tong-Shan: “What was the 
Frrst Ancestors ¡intenuon?” Tong-Sha 
answered: “Behind him as a reed hat.” Yun- 
Ju said: My fault”—Vân Cư hỏi Động Sơn: 
“Thế nào là ý Tổ Sư?” Động Sơn đáp: “Sau 
này Xà Lê có nơi chốn ở yên, chợt có người 
đến hỏi như thế, phải đáp làm sao?” 

Once, Tong-Shan said to Yun-Ju: “I heard 
that a monk named “Great Thought” was born 
1n the Kingdom of Wie and became the king. 
ls this true or not?” “Tf his name was “Great 
Thought,` then even the Buddha couldn't do 
1.” Tong-Shan agreed. One day T”ong-Shan 
asked: “Where are you going?” Yun-Ju said: 
“Iramping on the mountain.” T”ong-Shan 
said: “How can the mountain endure?” Yun- 
Ju said: “How can 1t not endure?” T”ong-Shan 
said: “If you go on like thiís, then you ll 
eventually teach the whole country.” Yun-Ju 
said: “No, I won't.” Tong-Shan said: “If you 
go like this, then your disciples wIll gain a 


way of entrance.” Yun-Ju said: “No such 
way.” Tong-Shan said: “No such way? Ï 
challenge you to show me.” Yun-Ju said: “Tf 
there's such a path, then [ÏH leave you 
1mmediately to go on it.” T”ong-Shan said: 
“In the future, a thousand or ten thousand 
people won'”t be able to grab this disciple.”—— 
Động Sơn hỏi: “Ta nghe Hòa Thượng Tư Đại 
sanh làm vua nước Nhật là thật giả?” Sư thưa: 
“Nếu là Tư Đại, Phật còn chẳng làm, huống 
là làm vua.” Động Sơn gật đầu. Một hôm, 
Động Sơn hỏi: “Từ đâu đến?” Sư thưa: “Đạp 
núi đến.” Động Sơn hỏi: “Quả núi nào nên 
ở?” Vân Cư thưa: “Có quả núi nào chẳng nên 
ở.” Động Sơn nói: “Thế ấy là cả nước đều bị 
Xà Lê chiếm hết.” Vân Cư nói: “Chẳng 
phải.” Động Sơn nói: “Thế ấy là ngươi đã 
được đường vào?” Vân Cư nói: “Không 
đường.” Động Sơn nói: “Nếu không đường 
làm sao được cùng lão Tăng gặp nhau?” Vân 
Cư nói: “Nếu có đường thì cùng Hòa Thượng 
cách núi vậy.” Động Sơn nói: “Kẻ nầy về sau 
ngàn muôn người nắm chẳng đứng.” 

'Yun-]u was crossing a river with T”ong-Shan. 
Tong-Shan asked: “How deep 1s 1?” Yun-Ju 
said: “Ts not wet.” T”ong-Shan said: “You 
rustic!” Yun-Ju said: “What would you say 
Master?” Tong-Shan said: “Not dry.”—Sư 
theo Động Sơn lội qua suối. Động Sơn hỏi: 
“Nước cạn sâu?” Sư thưa: “Chẳng ướt.” Động 
Sơn bảo: “Kẻ thô.” Sư thưa: “Thỉnh thầy nói.” 
Động Sơn nói: “Chẳng khô.” 

Yun-Ju built a cottage on nearby San-Feng 
peak. For ten days thereafter he didn”t return 
to the monk” hall. T”ong-Shan asked him: 
“Why haven` you come to meals lately?” 
Yun-Ju said: “Everyday a heavenly sprIt 
brings me food.” T”ong-Shan said: “[ say 
you re a person. Why do you still have such 
an understanding? Come see me tonight!” 
That evening when Yun-]u came to see 
Tong-Shan, Tong-Shan called out to him: 
“Hermit-Ying!” Yun-]u answered: “Yes?” 
Tong-Shan said: “Nothing of good and not 
thnking of evil, what 1s 1?” Yun-]u went 
back to his coffage and sat in Zen medifation. 
Because of this the god couldn't fins him, and 
after three days did not come again.”—Sư cất 


5602 


thảo am nơi Tam Phong, trải qua tuân nhật 
không xuống trai đường. Động Sơn thấy lạ 
hỏi: “Mấy ngày nay sao ngươi không đến thọ 
trai?” Sư thưa: “Mỗi ngày có Thiên Thần 
cúng dường.” Động Sơn bảo: “Ta bảo ngươi 
là kẻ vẫn còn kiến giải. Ngươi rảnh chiều 
lại.” Chiều, sư đến. Động Sơn gọi: “Ưng am 
chủ!” Sư lên tiếng: “Dạ!” Động Sơn bảo: 
“Chẳng nghĩ thiện, chẳng nghĩ ác là cái gì?” 
Sư trở về am ngồi yên lặng lẽ, Thiên Thần 
tìm mãi không thấy, trải ba ngày như thế mới 
thôi đến cúng dường.” 
*. He died in 901 A.D.—Thiển sư Đạo Ưng Vân 
Cư thị tịch năm 901. 
Yun-kang: A complex of grottos in the Shan-Sĩ 
province of China, near the city of Ta T”ung, built 
between 460 and 540 and housing some of the 
finest examples of early Chinese Buddhist art. 
One of the possible reasons for 1ts contruction was 
the destruction of Buddhism during the firece anti- 
Buddhist persecutons of 446 by emperor Wu, 
during which many wood and metal statues were 
destroyed. Concerned with the fragility of such 
Iimages, the monk Tan Dao decided to have 
buddha Iimages carved out of rock to ensure theIr 
longevity. The project was financed by the 
emperor”s successor, who indicated his regret for 
the previous destructions, so he patronized 
Buddhism by helping 1n Inscriptions preserved 1n 
the caves. Today fifty three caves are exfant, 
spanning an area of one kilometer and confaining 
50,000 images—Một dãy những hang động trong 
tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc, gần thành phố Đại 
Đông, được xây vào khoảng giữa những năm 460 
và 540, nơi có nhiều bức khắc họa về nghệ thuật 
Phật giáo Trung Hoa trong thời sơ khai. Một trong 
những lý do khả dĩ cho việc xây dựng những hang 
động này là sự hủy diệt Phật giáo trong thời kỳ 
chống đối Phật giáo mãnh liệt dưới thời vua Vũ 
Đế vào năm 446, trong thời gian này nhiều tượng 
gỗ và kim loại đã bị hủy diệt. Lo ngại cho cho sự 
yếu ớt của các pho tượng, một nhà sư tên T”ao- 
Dan đã quyết định khắc những pho tượng Phật ấy 
lên đá để giữ được lâu dài. Chương trình được vị 
vua kế nghiệp vua Vũ Đế tài trợ, vị vua ấy đã tỏ 
ra hối tiếc về chuyện vua trước đã làm, và hết 
lòng hỗ trợ Phật giáo bằng cách cho khắc những 
hình tượng Phật lên hang đá để bảo tồn. Ngày nay 


có tổng cộng 50 hang còn được bảo tổn trong một 
khu vực một cây số và có khoảng 50.000 hình 
tượng Phật. 
Vun-Men Sect: Vân Môn Tông—Một dòng 
Thiển được sáng lập bởi ngài Vân Môn Văn 
Yển—A Zen sect established by Yun-Mên-Wên- 
Yen (864-949) —See Yun-Men-Wen-Yen. 
Yun-Men-Wen-Yen: Vân Môn Văn Yến Thiền 
Sư (864-949) —Zen master Wen-Men, his name 
was Chang-Hsueh-Feng, was born In 864, a 
student and dharma successor of Hsueh-Feng-I- 
Ts°un, and the master of Hsiang-Lin-Ch'eng- 
Yuan, Tung-Shan-Shou-Chu, and Pa-Ling-Hao- 
Chien. He was a noted monk during the end of the 
Tang dynasty, who, like Lin-]i, used vigorous 
language and jJarring tactics to bring his disciples 
to self-awakening. He was also famous for his 
abrupt and confronfatonal methods, such as 
shouting at students, hitting them with sticks, efc. 
He founded the Cloud-Gate Sect. Despite his skill 
in the use of langpuage, he reportedly had a 
profound distrust of is ability to distort one”s 
1ntention, and so he forbade his studentfs to wrif© 
down his words. Despite the ban, however, one of 
his followers managed to write his teachings on 
the robe, and these constitute the bulk of the 
anecdotes (giai thoại) about his teachings that 
survive—Thiển Sư Vân Môn, tên thật là Trương 
Tuyết Phong, sanh năm 864, môn đồ và người kế 
vị Pháp của Tuyết Phong Nghĩa Tồn, là thầy của 
Hương Lâm Trừng Viễn, Động Sơn Thủ Sơ, và Ba 
Lăng Hảo Kiếm. Ông là một thiển sư nổi tiếng 
vào cuối đời nhà Đường, một người giống như 
Lâm Tế, sử dụng ngôn ngữ và chiến thuật mạnh 
bạo để tác động môn sinh đạt tự ngộ. Ông còn nổi 
tiếng về những phương thức đối đầu bất chợt cũng 
như la hét thiển sinh, đánh đập họ bằng gậy, vân 
vân. Ông đã sáng lập ra Vân Môn Tông. Dù có 
tài sử dụng ngôn ngữ, ông có sự bất tín sâu đậm 
về khả năng của ngôn ngữ làm méo mó thật ý 
của người ta, và vì thế mà ông cấm không cho các 
đệ tử ghi chép lại những gì ông dạy. Dù bị cấm 
đoán, một trong những đệ tử của ông đã cố gắng 
ghi lại những lời ông dạy lên áo và kết tập những 
giai thoại về giáo thuyết còn lại của ông. 
* The Yun-Mên's 
enliphtenment all 
practtoners. Seeking “private consultation” 


circumstances of 


are known to Zen 


5603 


with Mu-Chou, who became his master later 
on, Yun-Mên rapped on the little door on the 
side of the large gateway leading to Mu- 
Chou”s temple. Mu-Chou called out: “Who 1s 
1?” Yun Mên answered, “Wen-Yen” Mu- 
Chou, whose habit it was to refuse “private 
consultaton” to all but the most ardent truth- 
seekers, felt satisfied from Yun-Mêns knock 
and the tone of his voice that he was 
earnestly striving for truth, and admitted him. 
Scarcely had he entered when Mu-Chou, 
perceiving the state of his mind, seized him 
by the shoulders and demanded: “Quick, say 
1t, say 1£” But Yun-Mên not yet undrstanding, 
could not respond. To jolt his mind 1nto 
understanding, Mu-Chou suddenly shoved 
him out through the partly opened door and 
slammed 1t on his leg, shouting: “You good- 
for-nothing!” With a cry of “Ouch!” While the 
door was hastily shut, one of Yun-Men”s legs 
was caught and broken. Yun-Mên , whose 
mind at that moment was emptied of every 
thought. The Iintense pain resulting from this 
apparently awakened the poor fellow to the 
greatest fact of life. He suddenly became 
enliphtened. The realization now gained paid 
more than enouph for the loss of his leg. He 
was not, however, a sole Instance In this 
respect, there were many such In the history 
of Zen who were willing to sacrifice a part Of 
the body for the truth, 1.e., Hui-K'o, the 
second patriarch, who cut his hand while 
standing in the snow. Confucius also said: “TẾ 
a man understands the Tao in the morning, It 
1s well with him even when he dies In the 
evening.” In this life, some would feel indeed 
that truth 1s of more value than their own 
lives—Cơ duyên giác ngộ của Vân Môn giới 
học thiển đều được biết đến. Khi tìm đến 
“tham độc” với Mục Châu, người sau nầy trở 
thành Thầy của ông, Vân Môn gõ cánh cửa 
nhỏ bên cạnh cổng lớn đi vào chùa Mục 
Châu. Mục Châu gọi ra: “Ai thế?” Vân Môn 
đáp: “Văn Yến.” Mục Châu thường không 
cho ai “độc tham” trừ phi người ấy có nhiệt 
tình. Tuy nhiên, ông cảm thấy hài lòng với 
cách gõ cửa của Vân Môn, chứng tỏ Vân 
Môn rất hăng say nỗ lực vì đạo và chấp nhận 


cho Vân Môn “độc tham.” Vân Môn vừa 
bước vào thì Mục Châu nhận ra ngay phong 
thái của Vân Môn, bèn nắm vai bảo Vân 
Môn: “Nhanh lên, nói đi, nói đi?? Nhưng Vân 
Môn vẫn chưa ngộ nên không thể đáp ứng 
được. Để đẩy tâm Vân Môn đến chỗ giác 
ngộ, đột nhiên Mục Châu đẩy Vân Môn qua 
cánh cửa đang hé mở và đóng sầm cánh cửa 
vào chân của Vân Môn, hét: “Đồ vô tích sự,” 
cùng với tiếng kêu: “Úi chà!” Mục Châu liễn 
đẩy Vân Môn ra khỏi cửa, cánh cửa đóp sập 
lại làm cho một bàn chân của Vân Môn bị 
kẹt lại trong đó và gãy đi. Trong cơn đau 
ngất, tâm của Vân Môn lúc ấy đã trống rỗng 
mọi tư niệm, bỗng nhiên giác ngộ. Trường 
hợp của sư không phải là một biệt lệ, vì trước 
đó nhị Tổ Huệ Khả cũng đã từng chặt một 
cánh tay khi đứng trong tuyết lạnh, và Đức 
Khổng Phu Tử cũng từng nói “Sớm nghe 
được đạo, chiều dẫu có chết cũng cam.” Trên 
đời nầy quả có nhiều người coi trọng chân lý 
hơn thân mạng. 

Yun Men was one of the most Important 
Ch'an masters and one of the last most noted 
Ch'an masters in the history of Ch'an in 
China. We encounter Yun Men in examples 
15, 16, 21, 39, and 48 of the Wu-Men-Kuan, 
and the examples 6, 8, 14, 15, 22, 27, 34, 39, 
47, 50, 54, 60, 62, 77, 83, 86, 87, and 88 of the 
Pi-Yan-Lu. The most Imporfant of his sayings 
and teachings are recorded ¡in the Yun-Men 
Kuang-Chou-Ch'an-Shih-Kuang-Lu (Record 
of the Essentals Words of Chan Master 
Kuang-Chou from Mount Yun-Men)—Vân 
Môn là một trong những thiển sư xuất sắc 
nhất trong lịch sử Thiền của Trung Quốc. Tên 
của ông được nhắc đến trong các ví dụ 15, 16, 
21, 39 và 48 của Vô Môn Quan; và 6, 8, 14, 
15, 22, 27, 34, 39, 4/7, 50, 54, 60, 62, 77, 83, 
86, 87 và 88 trong Bích Nham Lục. Những 
thuyết giảng chính của ông được lưu lại trong 
Vân Môn Quảng Châu Thiền Sư Quang Lục 
(Sưu tập những lời chính của thiển sư Quảng 
Châu ở núi Vân Môn). 

Yun Men had more than sixty dharma 
successors, was known, like master Mu-Chou, 
as a particularly strict Ch'an master. He 
founded the Yun Men schol of Ch?an, which 


5604 


survived until the 12” century. The dharma 
herrs of Yun Men played a major role In the 
preservaton of Chan literature for later 
generations. The best known of them 1s Yun- 
Men”s “sreat-grandson In dharma,” the great 
master Hsueh-Tìou Chung-Hslen, who 
collected a hundred examples of the ancient 
masters and provided them with “praises.” 
Thesểe masters Yuan-Wu-K'o-Chin later 
made the basis of his edition of the Pi-Yan- 
Lu—Vân Môn có tới hơn 60 người kế vị 
Pháp, ông nổi tiếng về phương pháp đào tạo 
nghiêm khắc chẳng kém gì phương pháp của 
Mục Châu. Ông lập ra phái Vân Môn, tôn tại 
đến thế kỷ thứ 12. Các hậu duệ của Vân Môn 
đã góp phần to lớn trong việc truyền thụ thiển 
cho đời sau. Người được biết đến nhiều nhứt 
là Đại sư Tuyết Đậu Trùng Hiển (cháu trong 
Dharma của Vân Môn), người đã tập hợp và 
công bố những lời dạy hay công án thiển của 
các thầy xưa. Đó là cơ sở để sau nầy Thiển 
sư Viên Ngộ Khắc Cần dùng để soạn bộ Bích 
Nham Lục. 

Mu-Chou directed Yun-Men to go to see 
Xue-Feng. When Yun-Men arrived at a 
vilage at the foot of Mount Xue, he 
encountered a monk. Yun-Men asked him: 
“Are you going back up the mountain today?” 
The monk said: “Yes.” Yun-Men said: 
“Please take a question to ask the abbot. But 
you mustn't tell him 1f`s from someone else.” 
The monk said: “Okay.” Yun-Men said: 
“When you go to the temple, wait until the 
moment when all the monks have assembled 
and the abbot has ascended the Dharma seat. 
Then step forward, øgrasp your hands, and say: 
“There”s an iron cangue on this old fellowˆs 
head. Why not remove 1t?” The monk dịd as 
Yun-Men Instructed him. When Xue-Feng 
saw the monk act this way, he got down from 
the seat, grabbed the monk and said: “Speakl 
Speak!” The monk couldn't answer. Xue- 
Feng pushed him away and said: “lt wasn”t 
your own speech.” The monk said: “lt was 
mine.” Xue-Feng called to his attendant: 
“Bring a rope and a stick.” (in order to bind 
and beat the monk). The monk said: “Tt 
wasn”t my question. Ït was from a monk In the 


village.” Xue-Feng said: “Everyonel Go to 
the village and welcome the wrothy who will 
have five hundred disciples.” The next day 
Yun-Men came up to the monastery. When 
Xue-Feng saw him he said: “How 1s It that 
you have reached this place?” Yun-Men then 
bowed his head. In this manner did the 
affinty (between Xue-Feng and Yun-Men) 
come about—S§ư đến trang sở của Tuyết 
Phong, thấy một vị Tăng, bèn hỏi: “Hôm nay 
Thượng Tọa lên núi chăng?” Tăng đáp: 
“Lên.” Sư nói: “Có một nhơn duyên nhờ hỏi 
Hòa Thượng Đường Đầu mà không được nói 
với ai, được chăng?” Tăng bảo: “Được.” Sư 
nói: “Thượng Tọa lên núi thấy Hòa Thượng 
thượng đường, chúng vừa nhóm họp, liền đi 
ra đứng nắm cổ tay, nói: “Ông già! Trên cổ 
mang gông sao chẳng cởi đi?” Vị Tăng ấy 
làm đúng như lời sư dặn. Tuyết Phong bước 
xuống tòa, thộp ngực ông ta, bảo: “Nói mau! 
Nói mau! Vị Tăng nói không được. Tuyết 
Phong buông ra, bảo: “Chẳng phải lời của 
ngươi.” Vị Tăng thưa: “Lời của con.” Tuyết 
Phong gọi: “Thị giả! Đem dây gậy lại đây.” 
Vị Tăng thưa: “Chẳng phải lời của con, là lời 
của một Hòa Thượng ở Chiết Trung đang ngụ 
tại trang sở dạy con nói như thế.” Tuyết 
Phong bảo: “Đại chúng! Đến trang sở rước vị 
thiện tri thức của năm trăm người lên.” Hôm 
sau, sư lên Tuyết Phong. Tuyết Phong vừa 
thấy liền hỏi: “Nhơn sao được đến chỗ ấy?” 
Sư bèn cúi đầu. Từ đây khế hợp ôn nghiên 
tích lũy. Tuyết Phong thầm trao tông ấn cho 
sư. 
Zen master YunMen always talked 
positively about his contentment and 
unworldly riches. Instead of saying that he 1s 
empty-handed, he talked of the natural 
sufficiency of things about him as we can see 
throught this poem: 

“Hundreds of spring flowers; 

the autumnal moon; 

A refreshing summer breeze; winter 

SnOW: 

Free your mind of all idle thoughts, 

And for you how enjoyable every season 

1S!” 


5605 


Vân Môn thường nói một cách tích cực về an 
tâm lập mệnh và cái giàu phi thế tục của 
ngài. Thay vì nói chỉ có đôi tay không, ngài 
lại nói về muôn vật trong đời, nào đèn trăng 
quạt gió, nào kho vô tận, thật quá đủ lắm rồi 
như chúng ta có thể thấy qua bài thơ sau đây: 

Hoa xuân muôn đóa, bóng trăng thu 

Hạ có gió vàng, đông tuyết rơi 

Tuyết nguyệt phong ba lòng chẳng chấp 

Mỗi mùa mỗi thú mặc tình chơi. 
According to Zen master D.T. Suzuki in the 
Essays In Zen Buddhism, Book L, this poem 1s 
not to convey the idea that he is idly sifting 
and doing nothing particularly; or that he has 
nothing else to do but to enJoy the cherry- 
blossoms fragrant In the morning sun, or the 
lonely moon white and silvery. In the 
confrary, he may be In the midst of work, 
teaching pupIls, reading the sutras, sweeping 
and farming as all the master have done, and 
yet his own mind 1s filled with transcendental 
happiness and quietude. All hankerings of the 
heart have departed, there are no idle 
thoughts clogsing the flow of life-activity, and 
thus he is empty and poverty-stricken. As he 
1S poverty-stricken, he knows how to enJoy 
the “spring flowers” and the “autumnal moon.” 
When worldly riches are amassed 1n his heart, 
there 1s no room left there for such celestial 
enjoyments. In fact, according to Zen masfter 
Yun-Men, the amassing of wealth has always 
resulted in producing characters that do not go 
very well with our Ideals of saintliness, thus 
he was always poor. The aim of Zen 
discipline 1s to attain to the state of “non- 
attainment.` All knowledge 1s an acquisition 
and accumulation, whereas Zen proposes fo 
deprive one of all one”s possessions. The 
SpIrit Is to make one poor and humble, 
thoroughly cleansed of Inner Impurites. On 
the contrary, learning makes one rích and 
arrogant. Because learning 1s earning, the 
more learned, the richer, and therefore “in 
much wisdom is much grief; and he that 
increased knowledge increased sorrow.” Ït 1s 
after all, Zen emphasIzes that this 1s only a 
“vanfy and a striving affer wind.—Theo 
Thiển sư D. T. Suzuki trong Thiền Luận, Tập 


L bài thơ nầy không ngụ ý tác giả ăn không 
ngồi rồi hay không làm gì khác, hoặc không 
có gì khác hơn để làm hơn là thưởng thức hoa 
đào nở trong nắng sớm, hay ngắm vầng trăng 
trong tuyết bạc đầu hiu. Ngược lại, ngài có 
thể đang hăng say làm việc, hoặc đang dạy 
đệ tử, hoặc đang tụng kinh, quét chùa hay 
dẫy cỏ như thường lệ, nhưng lòng tràn ngập 
một niềm thanh tịnh khinh an. Mọi mong cầu 
đều xả bỏ hết, không còn một vọng tưởng 
nào gây trở ngại cho tâm trí ứng dụng dọc 
ngang, do đó tâm của ngài lúc bấy giờ là tâm 
“không,' thân là “thân nghèo.` Vì nghèo nên 
ngài biết thưởng thức hoa xuân, biết ngắm 
trăng thu. Trái lại, nếu có của thế gian chồng 
chất đầy con tim, thì còn chỗ nào dành cho 
những lạc thú thần tiên ấy. Kỳ thật, theo sư 
Vân Môn thì sự tích trữ của cải chỉ toàn tạo 
nghịch duyên khó thích hợp với những lý 
tưởng thánh thiện, chính vì thế mà sư nghèo. 
Theo sư thì mục đích của nhà Thiền là buông 
bỏ chấp trước. Không riêng gì của cải, mà 
ngay cả mọi chấp trước đều là của cải, là tích 
trữ tài sản. Còn Thiền thì dạy buông bỏ tất 
cả vật sở hữu, mục đích là làm cho con người 
trở nên nghèo và khiêm cung từ tốn. Trái lại, 
học thức khiến con người thêm giàu sang cao 
ngạo. Vì học tức là nắm giữ, là chấp; càng 
học càng có thêm, nên “càng biết càng lo, 
kiến thức càng cao thì khổ não càng lắm. 
Đối với Thiền, những thứ ấy chỉ là khổ công 
bắt gió mà thôi. 

Yun-Men was among the first of the great 
Ch'an masfers to use the words of preceding 
maSf€rS aS a sysfematic means of training 
monks. This type of traiing eventually 
developed ¡into “koan” practice—Vân Môn 
thuộc vào số các đại thiển sư đã xử dụng một 
cách có hệ thống những lời dạy của tiền bối 
làm phương pháp đào tạo đệ tử từ tập quán 
nầy mà có phương pháp “công án”. 

Master Yun-Men”s sayings and answers are 
highly prized in Ch'an tradiion. No other 
masfter”s words are so frequently cited In the 
øreat koan collections as his. lt 1s said that his 
words  always full three 1Important 
qualifications of a “Zen word.”—Những câu 
trả lời và châm ngôn của Vân Môn rất được 


5606 


coi trọng trong truyền thống nhà Thiển. 
Không một thầy nào được dẫn ra nhiều như 
ông trong các sưu tập công án. Những lời của 
ông bao giờ cũng có đủ ba điều kiện của một 
châm ngôn Thiền có hiệu quả. 

His answers correspond to the quesfion posed 
“the way a lid fits a jar.”—Những câu trả lời 
của ông đáp ứng đúng những câu hỏi đặt ra 
như “cái nắp vừa khít cái hộp.” 

They have the power to cut through the 
delusion of his students” dualistic way of 
thinking and feeling like a sharp sword— 
Những câu trả lời của ông có sức mạnh như 
một lưỡi kiếm sắc bén chọc thủng sự mù 
quáng, những ý nghĩ và tình cảm nhị nguyên 
của học trò. 

His the  capaclty foe 
understanding and momentary sfate of mind 
of the questioner “as one wave follows the 
previous one.”—Những câu trả lời của ông 
thích hợp với trình độ hiểu và với trạng thái ý 
thức chốc lát của người nghe một cách tự 
nhiên, giống như “hết đợt sóng nây đến đợt 
sóng khác.” 

Yun-Men, who made such skillful use himself 
of the words of the ancient masfers, was af 
the same time very misfrustful of the written 
word, which all too easilly be 
understood literally but not really grasped. 
Thus he forbade his students to write his 
sayings down. Owing to one of his followers, 
who attended his discourses wearing a paper 
robe on which he took nofes In spIfe of the 
ban, that many of the imperishable sayings 
and explanations of the great Ch”an master 
have been preserved—Tuy Vân Môn là 
người biết xử dụng những lời dạy sinh động 
của các thầy xưa, nhưng ông tỏ ra rất ngờ vực 
những từ ngữ được viết ra, những từ nầy dễ 
đọc nhưng không phải lúc nào người ta cũng 
hiểu được ý nghĩa sâu sắc của chúng. Vì thế 
ông cấm không cho đệ tử viết lại những lời 
của mình. Chính nhờ một môn đồ đã bất chấp 
sự cấm đoán, ghi lại những lời ông dạy trên 
một chiếc áo dài bằng giấy khi dự các buổi 
giảng , mà nhiều châm ngôn và lời giải thích 
bất hủ của đại sư mới còn lại đến ngày nay. 
He died in 949—Svư thị tịch năm 949. 


answers follow 


could 


Yun-Yan T?an Sheng: Zen master Yun-Yan- 

T?an-Sheng—Thiển Sư Đàm Thạnh—Zen master 

Yun-Yan-T?an-Sheng was born in 780 in ]Jian- 

Chang. Yun-Yan was a student and dharma 

successor of Yueh-Shan Wei-Yen, and the master 

of the great Chan master Tung-Shan Liang- 

Chich. According to The Ching-Te-Chˆuan-Teng- 

Lu, Yun-Yan left home at an early age. Although 

he studied for about twenty years under Bai- 

Zhang-Huai-Hai he did not attain enliphtenment. 

After Bai-Zhang passed away, he became a 

disciple of Yao-Shan-Wei-Yan. There his dharma 

eye opened and he was confirmed by Yueh-Shan 
as his dharma successor—Thiển Sư Đàm Thạnh 
sanh năm 780 tại Kiến Xương. Đàm Thạnh là 
môn đồ và là người kế vị Pháp của Dược Sơn Duy 

Nghiễm, và là Thầy của đại Thiển Sư Động Sơn 

Lương Giới. Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, 

Đàm Thạnh xuất gia rất sớm. Ban đầu sư đến 

tham học với Bá Trượng Hoài Hải ngót hai mươi 

năm mà chưa ngộ huyền chỉ. Bá Trượng qui tịch, 
sư đến tham học và trở thành đệ tử Dược Sơn Duy 

Nghiễm. Chính nơi đây Pháp Nhãn của ông được 

khai mở. Ông được Dược Sơn xác nhận làm người 

kế vị Pháp. 

* We encounter Yun Yan in examples 70, 72 
and 8§9 in Pi-Yan-Lu—Vân Nham được nhắc 
tới trong các ví dụ thứ 70, 72 và 89 của Bích 
Nham Lục. 

*. Yao-Shan asked him: “Where have you come 
from?” Yun-Yan said: “From bai-Zhang.” 
Yao-Shan asked: “What did Bai-Zhang say to 
his disciples?” Yun-Yan said: “He offen said, 
*I have a saying which is the hundred tastes 
are complete.'” Yao-Shan said: “Something 
salty tastes salty. Something bland tastes 
bland. What is neither salty nor bland 1s a 
normal taste. What is meant by the phrase, 
“One hundred tastes are complete?”” Yun- 
Yan couldn't answer—Dược Sơn hỏi sư: “Ở 
đâu đến?' Sư thưa: “Ở Bá Trượng đến.” 
Dược Sơn hỏi: “Bá Trượng có ngôn cú gì để 
chỉ dạy đồ chúng?” Sư thưa: “Thường ngày 
hay nói “Ta có một câu đầy đủ trăm vị.'” 
Dược Sơn hỏi: “Mặn là mặn, lạt là lạt, không 
mặn không lạt là vị thường, thế nào một câu 
đầy đủ trăm vị?” Sư không đáp được. 





5607 


Then Yao-Shan said: “What else did Bai- 
Zhang say?” Yun-Yan said: “Once Bai-Zhang 
entered the hall to address the monks. 
Everyone stood. He then used his staff to 
drive everyone out. The he yelled at the 
monks, and when they looked back at him he 
said: “What 1s 1?” Yao-Shan said: “Why 
didnˆt you tell me this before. Thanks to you 
today Tve finally seen elder brother Hai.” 
Upon hearing these words Yun-Yan attained 
enlightenment—Hôm khác, Dược Sơn hỏi: 
“Bá Trượng nói pháp gì?” Sư thưa: “Có khi 
thầy thượng đường đại chúng ngồi yên, cầm 
gậy đồng thời đuổi tan hết, lại gọi: “Đại 
chúng!” Chúng xoay đầu lại, thầy bảo'Ấy là 
øì?'” Dược Sơn bảo: “Sao không sớm nói thế 
đó? Hôm nay nhơn ngươi thuật lại, ta được 
thấy Hải Huynh.” Ngay câu nói ấy, sư tỉnh 
ngộ, lễ bái. 

One day Yao-Shan asked Yun-Yan: “Besides 
living at Mount Bai-Zhang, where else have 
you been?” Yun-Yan answered: “I was In 
Kuang-Nan (Southern China)” Yao-Shan 
said: “Ive heard that east of the city gate of 
Kuang-Chou there 1s a great rock that the 
local governor can”t move, 1s that so?” Yun- 
Yan said: “Not only the governor! Everyone 
1n the country together can”t move 1t.”—Một 
hôm Dược Sơn hỏi: “Ngoài chỗ Bá Trượng 
ngươi còn đến đâu chăng?” Sư thưa: “Con 
từng đến Quảng Nam.” Dược Sơn hỏi: “Ta 
nghe nói ngoài cửa thành Đông ở Quảng 
Châu có một hòn đá bị Châu chủ dời đi 
chăng?” Sư nói: “Chẳng những Châu Chủ, dù 
hợp tất cả người toàn quốc dời cũng chẳng 
động.” 

One day, Yao-Shan asked: “I've heard that 
you can tame lions. Is that so?” Yun-Yan 
said: “Yes.” Yao-Shan said: “How many can 
you tame?” Yun-Yan said: “Six.” Yao-Shan 
said: “[ can tame them too.” Yun-Yan asked: 
“How many does the master tame?” Yao- 
Shan said: “One.” Yun-Yan said: “One 1s SIX. 
Six is one.”—Một hôm, Dược Sơn hỏi: “Ta 
nghe ngươi biết làm sư tử múa phải chăng?” 
Sư thưa: “Phải.” Dược Sơn hỏi: “Múa được 
mấy suất?” Sư thưa: “Múa được sáu suất.” 
Dược Sơn nói: “Ta cũng múa được.” Sư hỏi: 


“Hòa Thượng múa được mấy suất?” Dược 
Sơn đáp: “Ta múa được một suất.” Sư nói: 
“Một tức sáu, sáu tức một.” 

Later, Yun-Yan was at Mount Kui. Kui-Shan 
asked him: “l”ve often heard that when you 
were at Yao-Shan you tamed lions. Is that 
so?” Yun-Yan said: “Yes.” Kui-Shan asked: 
“Were they always under confrol, or Just 
sometimes?” Yun-Yan said: “When I wanted 
them under control they were under confrol. 
When I wanted to let them loose, they ran 
loose.” Kui-Shan said: “When they ran loose 
where they were?” Yun-Yan said: “Ihey're 
loose! They're loose!”—Sau sư đến Qui Sơn 
Linh Hựu, Qui Sơn hỏi: “Nghe trưởng lão ở 
Dược Sơn làm sư tử múa phải chăng?” Sư 
đáp: “Phải.” Qui Sơn hỏi: “Thường múa hay 
có khi nghỉ?” Sư đáp: “Cần múa thì múa, cần 
nghỉ thì nghỉ.” Qui Sơn hỏi: “Khi nghỉ sư tử ở 
chỗ nào?” Sư đáp: “Nghỉ! Nghỉ!” 

Yun-Yan was making tea. T”ao-Wu asked 
him: “Who are you making tea for?” Yun- 
Yan said: “There”s someone who wants 1t.” 
T”ao-Wu then asked: “Why don't you let him 
make 1t himself?” 
“Fortunately, m here to do 1t.”—Sư nấu trà, 
Đạo Ngô hỏi: “Nấu trà cho ai?” Sư đáp: “Có 
một người cần.” Đạo Ngô hỏi: “Sao không 
dạy y tự nấu?” Sư đáp: “Nay có tôi ở đây.” 
Acording to The Ching-Te-Ch?uan-Teng-Lu, 
later he went to live on Mount Yun-Yen 
(Cloud-Crag) in Hu-Nan, from which his 
name derived. After becoming an abbot, Yun- 


Yun-Yan said: 


Yan addressed the monks, saying: “There 1s 
the son of a certain household. There 1s no 
question that he can't answer.” T”ong-Shan 
came forward and asked: “How many classic 
books are there In his house?” Yun-Yan said: 
“Not a single word.” T”ong-Shan said: “Then 
how can he be so knowledgeable?” Yun-Yan 
said: “Day and night he has never slept.” 
Tong-Shan said: “Can he be asked about a 
certan matter?” Yun-Yan said: “What he 
answers ¡is not spoken.”—Theo Cảnh Đức 
Truyền Đăng Lục, sau khi sư đến Hồ Nam, 
trụ trì núi Vân Nham (vách đá mây), huyện 
Du, Đàm Châu. Sư lấy tên núi nầy làm tên 
mình. Một hôm, sư bảo chúng: “Có đứa trẻ 


5608 


nhà kia, hỏi đến không có gì nói chẳng 
được.” Động Sơn Lương Giới hỏi: “Trong ấy 
có kinh sách nhiều ít??? Sư thưa: Một chữ 
cũng không.” Động Sơn nói: “Sao được biết 
nhiều thế ấy?” Sư thưa: “Ngày đêm chưa 
từng ngủ.” Động Sơn hỏi: “Làm một việc 
được chăng?” Sư thưa: “Nói được lại chẳng 
nóI.” 

* Zen master Yun-Yan asked a monk: “Where 
have you come from?” The monk said: “From 
TienXiang (heavenly figure).” Yun-Yan 
said: “Did you see a Buddha or not?” The 
monk said: “I saw one.” Yun-Yan asked: 
“Where did you see him?” The monk said: “I 
saw him In the lower realm.” Yun-Yan said: 
“An ancient Buddha! An ancient Buddha!”—— 
Sư hỏi vị Tăng: “Ở đâu đến?” Tăng thưa: 
“Thêm hương rồi đến.” Sư hỏi: “Thấy Phật 
chăng?” Vị Tăng nói: “Thấy.” Sư hỏi: “Thấy 
ở đâu?” Vị Tăng nói: “Thấy ở hạ giới.” Sư 
nói: “Phật xưa! Phật xưa!” 

*.. On the twenty-sixth day of the tenth month In 
841, he became 1ll. After giving orders to 
have the bath readied he called the head of 
the monks and Instructed him to prepare a 
banquet for the next day because a monk was 
leaving. On the evening of the twenfy- 
senventh he died. After his death, he received 
the posthumous tile “Great Teacher No 
Abode.”—Nsày hai mươi sáu tháng mười 
năm 841, sư nhuốm bệnh. Sau khi tắm gội 
xong, sư kêu chủ sự bảo: “Sắm sửa trai, ngày 
mai có Thượng Tọa đi.” Đến tối đêm hai 
mươi bảy, sư thị tịch. Sau khi thị tịch sư được 
vua ban hiệu “Đại Sư Không Trụ” 

Vuyaku-Nembutfsu (jap): Phái Dũng Dược 

Niệm Phật (Phật giáo Nhật Bản). 

Yuych (skt): Ngọc Gia—Wife of Suddatta”s little 

son—Ever since the elder Sudatta took refuge In 

the Buddha, he had guided his sons and all but 
one of his daughters-in-law to establish a Buddhist 
family. His youngest son was married to Yuyeh, 
daughter of elder Wumi. Since she thought she 

Was very pretty, she was very arrogant. She 

showed no respect for her husband, his parents 

and sisters. This had thrown the Buddhist family 

I1nfo disarray. Every body in the family often went 

to Jetavana Vihara to listen to the Buddha's 


teachings except Yuyeh. Yuyeh was rude and 
undisciplined, and refused to go. As the elder 
could not do anything with her, he decided to ask 
the Buddha for help. The Buddha already knew 
the situaton. He kindly told Sudatta: “Since 
Yuyeh 1s not willing to come to see me, I wIll go 
to your house for a visit tomorrow.” The following 
day, the Buddha and his disciples arrived at 
Sudatta's house. Except for Yuych, the whole 
family came out to greet and prosfrate themselves 
before the Buddha. The Buddha emitted millions 
of rays, and wherever the rays shone, the places 
turned transparent. Everybody looked in the 
direction of the shinning rays, they saw Yuyeh 
hiding in the house, squatting down and peeping 
through an opening of the door latch. Outwardly, 
Yuyeh was opposed to the Buddha, but deep 
down she was curious and wanted to see why the 
Buddha was so highly respected by the whole 
family. When she actually saw the Buddha, her 
usual arrogance diminished to one-half. With the 
rays of light emitted from the Buddha, Yuyeh had 
no place to hide, she felt deeply ashamed. But 
while she was being led by her husband to see the 
Buddha, she was still too stubborn to prostrate 
herself before the Buddha. The Buddha then 
kindly told Yuyeh “What 1s beauty” lt is not just in 
your looks. Ït is more Important that you have 
1nner beauty. If you have only outward beauty but 
not in your heart, you will not command the 
respect and admiration of others. Besides, since 
youth 1s transient, physical beauty will not last 
long. The Buddha”s words Jolted Yuyeh to realize 
the truth of the matter. She then fell on her knees 
and prostrated herself before the Buddha in great 
repentance. The Buddha spoke to her of the 
Dharma which became the well-known: “Sutra of 
Yuyeh.” The Buddha told Yuyeh: “As a wife, you 
should observe the five rules of conduct, that 1s 
the five kinds of attitude towards a husband, you 
must get rid of the four kinds of evil habits.” On 
hearing these, Yuyeh became a true believer and 
put Buddha` words imto practice. From tehn 
onwards, elder Suddatta's family became one 
laree complete Buddhist family—Từ khi trưởng 
giả Tu Đạt Đa quy-y với Phật, ông đã kéo theo 
con và dâu xây dựng một gia đình Phật hóa. 
Nhưng người con trai út của ông, kết hôn với 


5609 


Ngọc Gia, con gái của trưởng lão Hộ Di. Ngọc 
Gia tự cho mình đẹp nên sanh kiêu căng, coi 
thường chồng, cha mẹ chồng, và các chị em bạn 
dâu khác, khiến cho gia đình lâm vào cảnh không 
vui. Mọi người trong gia đình thường đến tịnh xá 
Kỳ Thọ Cấp Cô Độc Viên nghe Phật thuyết pháp 
chỉ trừ Ngọc Gia. Ngọc Gia thô lỗ và ngang 
ngược, không chịu đi nghe. Trưởng giả Tu Đạt Đa 
chẳng biết phải làm thế nào nên đành nhờ Phật 
giúp đở. Đức Phật biết chuyện bèn nói với Tu Đạt 
Đa: “Vì Ngọc Gia đã không chịu đi nghe Pháp, thì 
Như Lai sẽ đến nhà của ông vào ngày mai.” Hôm 
sau Đức Phật và các đệ tử của Ngài đến nhà Tu 
Đạt Đa. Trừ Ngọc Gia ra, mọi người đều ra tiếp 
đón Đức Phật. Lúc đó đức Phật phóng ra hàng 
triệu ánh hào quang. Ánh sáng chiếu đến đâu mọi 
vật đều trong suốt đến đấy nên mọi người nhìn 
theo ánh quang và thấy Ngọc Gia đang núp trong 
nhà, ngồi xổm nhìn lén Đức Phật qua khe cửa. 
Ngoài mặt thì Ngọc Gia tuy có vẻ chống đối, 
nhưng trong lòng lại hiếu kỳ muốn nhìn thấy Đức 
Phật, muốn tìm biết vì sao Ngài lại được cả nhà 
trưởng giả tôn trọng đến như vậy. Khi nhìn thấy 
Đức Phật, tính kiêu ngạo của nàng đã giảm đi 
một nửa. Khi Đức Phật phóng hào quang, nàng 
không còn chỗ ẩn núp, vì thế cảm thấy xấu hổ, 
nhưng khi được chồng dẫn ra trước mặt Phật, nàng 
vẫn bướng bỉnh không chịu đảnh lễ. Đức Phật bèn 
hiển từ nói với Ngọc Gia: “Gọi là đẹp, không chỉ 
là cái đẹp bên ngoài, quan trọng hơn là cái đẹp 
bên trong. Nếu mặt đẹp mà lòng không đẹp, khó 
có thể thuyết phục người ta. Huống là tuổi xuân 
ngắn ngủi, vẻ đẹp diện mạo bên ngoài sao có thể 
trường cửu được?” Những lời đó như gậy gõ vào 
đầu, khiến cho Ngọc Gia tỉnh ngộ, nàng vội quỳ 
sát đất hối hận bái lạy Đức Phật. Phật thuyết 
pháp cho nàng, đó chính là “Nữ Kinh Ngọc Gia” 
nổi tiếng. Đức Phật dạy Ngọc Gia: “Người vợ 
phải tròn năm đạo; đối với chồng phải có năm 
thái độ cư xử, phải trừ bỏ bốn tật xấu.” Ngọc Gia 
nghe xong, liền tin theo mà hành trì. Từ đó gia 
đình Tu Đạt Đa trở thành một gia đình Phật hóa 
viên mãn. 


Z 


Zagu (jap): Nisidana (skÙ—Prostration cloth— 
Siting mat Tọa cụ —An article for siting on 
(made mat) when practicing 
meditation—Dụng cụ (bằng vải hay bằng chiếu 
cối) để ngồi thiền. 

Zalke (jap) Grhapat or Kulampuriso (p)— 
Kulapati or Kulapurusha (skt)—Câu La Bát Để— 
Ca La Việt—A chief (head) of a family—A 
landlord——Householder——The 
household—Lay devotee—See Upasaka and Lay 
practitioner. 

Zanmai-o-zanmai (jap): The samadhi which is 
kg of samadhis—Tam Muội Vương Tam 
Muội—Thủ Lăng nghiêm Định—Vương Tam 
Muội—The king of samadhi, the highest degree 
of samadhi, obtained by Invoking Buddha or 
sifting in medifation or trance—Loại Tam Muội 
thắng diệu nhứt trong tất cả các thứ tam muội, 
cũng là tên khác của Thủ Lăng Nghiêm định. 


of cloth or 


maser Of a 


Zasu (jap): Tọa chủ—Master of a temple, a 

chairman, president, the head of the monks, an 

abbot—Còn gọi là Thủ Tọa, Thượng Tọa, hay 

Tọa Nguyên, là vị chủ một nhóm cử tọa đại 

chúng hay vị Thượng Tọa trụ trì tự viện. 

Zazen (jap): Dhyana and Samadhi (skt)—Thiển 

Định—See Dhyana, Samadhi, and Meditation. 

Zcal: 

1l) Viriyaparamita (skÐ: Tỉnh tấn—Nỗ lực— 
Efort Tinh tấn Độ ——According to the 
Consciousnes Only Sastra (Mind-Only- 
Sasftra), there are three kinds of virya——Theo 
Luận Thành Duy Thức, có ba loại tỉnh tấn— 
See Three kinds of vigor and Seven riches. 

2) Viryendriya (skt: Tấn căn—See Twenty two 
TOOfS. 

Zcal as the bow, wisdom the arrow: Tinh tấn 

cung, trí huệ tiễn (tỉnh tấn được ví như cung và trí 

tuệ như tên). 

Zeal in øoodness: Tính tấn hành trì thiện pháp 

(siêng năng làm điểu thiện để thành tựu tiến 


5610 


độ)—See S1x things which enable a bodhisattva to 
keep perfectly the six paramIfas. 

Zeal, Progress or Effort: Tinh tấn—See Four 
right objects of faith and five righ(t modes of 
procedure. 

Zealous (a): Cố gắng—Tinh tấn. 
Zealous-Army Buddha: Tinh Tấn Quân Phật. 
Zealous-Delight Buddha: Tinh Tấn Hỷ Phật. 
Zcalous disciple: Pháp Tử—See Zen disciple. 
Zcalous progress: Virya-paramita (skt— 
Energy—Mind that resides In vipgor—ViIgor 
(Zeal)—Tinh tấn —Tinh Tấn Ba La Mật — Tinh 
tấn tâm trụ—§ee Ten grades of Bodhisattva's 
faith, Ten merits, Ten merits of the cultivation of 
the mindfulness of the body, and Ten Paramitas. 
Zen (ap): Dhyana (sk)—Thiển— 
Concentraton—Meditation—Zen 1s the Japanese 
pronunciation of the Chinese word “Ch?an” which 
1n turn 1s the Chinese pronunciation of the Sanskrit 
technical term Dhyana, meaning medifation. Zen 
1s fraced to a teaching the Buddha gave by silently 
holding a golden lotus. The general audience was 
perflexed, but the disicple Mahakasyapa 
understood the significance and smiled subtly. 
The Implication of this 1s that the essence of the 
Dharma 1s beyond words. In Zen, that essence 1s 
transmitted from teacher to disciple in sudden 
moments, breakthroughs of understanding. The 
meanineg Mahakasyapa understood was passed 
down in a lineage of 28 Indian Patriarchs to 
Bodhidharma. Bodhidharma, an Indian meditation 
master, strongly adhered to the Lankavatara 
Sutra, a Yogacara text. He went to China around 
470 A.D., and began the Zen tradition there. lt 
spread to Korea and Vietnam, and in the 12” 
century became popular In Japan. Zen 1s a 
Japanese word, in Chinesềe is Chan, in 
Vietnamese ¡s Thiển, in Sanskrit is “Dhyana” 
which means meditative concentration. There are 
a number of different Zen lineages in China, 
Japan and Vietnam, each of it has 1s own 
practices and histories, but all see themselves as 
belonging to a that began with 
Sakyamumi Buddha. Zen histories claim that the 
lineage began when the Buddha passed on the 
essence of his awakened mind to his disciple 
Kasyapa, who In turn transmitfed to his successor. 


tradition 


The process continued through a series of twenty- 
eipht Indian patriarchs to Bodhidharma, who 
transmited 1t to China. All the early Indian 
misslonaries and Chinese monks were meditation 
masters. Meditaton was one of many practices 
the Buddha gave Instruction In, ethics, øeneroSIfy, 
patience, and wisdom were others, and the Ch°an 
tradition arose form some practitioners” wish to 
make meditation their focal point. An underlying 
principle in Zen 1s that all being have Buddha 
nature, the seed of ¡intrinsic Buddhahood. Some 
Zen masfters express this by saying all beings are 
already Buddhas, but their minds are clouded over 
by disturbing attitudes and obscurations. Their Job, 
then, 1s to perceive this Buddha nature and let 1t 
shne forth without Because the 
requirement Buddhahood, 
Buddha nature, 1s already within everyone, Zen 
Sfesses attainng enlightenment in this very 
lietime. Zen masters do not teach about rebirth 
and karma ¡1n depth, although they accept them. 
According to Zen, there 1s no need to avoid the 
world by seeking nirvana elsewhere. This 1s 
because first, all beings have Buddha-nature 
already, and second, when they realize emptiness, 
they will see that cyclic existence and nirvana are 
not different. Zen 1s accurately aware of the 
limitatons of language, and gears 1s practice to 
transcend 1t. Experlence 1s sfressed, not mere 
Iintellectual learning. Thus, assoclating with an 
experienced Iimportant. The Zen 
teacher”s duty 1s to bring the students back to the 
realify existing In the present moment whenever 
therr fanciful minds get involved in conceptual 
wanderings—Zen là lối phát âm của Nhật Bản 
của danh từ Ch'an của Trung Hoa, mà từ này lại 
là lối phát âm theo từ Dhyana của Phạn ngữ có 
nghĩa là “thiển.” Thiển tông được truy nguyên từ 
thời Đức Phật lặng lẽ đưa lên một cánh sen vàng. 
Lúc ấy hội chúng cảm thấy bối rối, duy chỉ có 
Ngài Đại Ca Diếp hiểu được và mỉm cười. Câu 
chuyện này ngầm nói lên rằng yếu chỉ của Chánh 
Pháp vượt ngoài ngôn ngữ văn tự. Trong nhà 
Thiền, yếu chỉ này được người thây truyền cho đệ 
tử trong giây phút xuất thần, xuyên phá bức tường 
tri kiến hạn hẹp thông thường của con người. Yếu 
chỉ mà Ngài Đại Ca Diếp nhận hiểu đã được 
truyền thừa qua 2§ vị tổ Ấn Độ cho đến tổ Bồ Đề 


hindrance. 


fundamental for 


teacher 1s 


5611 


Đạt Ma. Tổ Bồ Đề Đạt Ma là một thiển sư Ấn Độ 
có chí hướng phụng hành theo kinh Lăng Già, một 
bản kinh của tông Du Già. Ngài du hóa sang 
Trung Quốc vào năm 470 và bắt đầu truyển dạy 
Thiển tại đây. Sau đó Thiển tông lan tỏa sang 
Triều Tiên và Việt Nam. Đến thế kỷ thứ 12 Thiền 
tông phổ biến mạnh mẽ và rộng rãi ở Nhật Bản. 
Thiên theo tiếng Nhật là Zen, tiếng Trung Hoa là 
Chˆan, tiếng Việt là “Thiền”, và tiếng Sanskrit là 
“Dhyana” có nghĩa là nhất tâm tĩnh lự. Có nhiều 
dòng Thiền khác nhau tại Trung Hoa, Nhật Bản 
và Việt Nam, mỗi truyền thống đều có lịch sử và 
phương thức tu tập của riêng mình, nhưng tất cả 
đều cho rằng mình thuộc dòng thiển bắt đầu từ 
Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Thiển sử cho rằng 
Đức Phật đã truyền lại tinh túy của tâm giác ngộ 
của Ngài cho đệ tử là Ca Diếp, rồi tới phiên Ca 
Diếp lại truyền thừa cho người kế thừa. Tiến trình 
này tiếp tục qua 28 vị tổ Ấn Độ cho đến tổ Bồ Để 
Đạt Ma, người đã mang Thiển truyền thừa vào 
Trung Hoa. Tất cả những vị đạo sư Ấn Độ và 
Trung Hoa thời trước đều là những vị Thiển sư. 
Thiên là một trong những pháp môn mà Đức Phật 
truyền giảng song song với giới luật, bố thí, nhẫn 
nhục và trí tuệ. Một số hành giả muốn lập pháp 
môn Thiền làm cốt lõi cho việc tu tập nên Thiền 
tông dần dần được thành hình. Nguyên lý căn bản 
của Thiền tông là tất cả chúng sanh đều có Phật 
tánh, tức là hạt giống Phật mà mỗi người tự có 
sẵn. Nguyên lý này được một số Thiền sư trình 
bày qua câu “Tất cả chúng sanh đều đã là Phật”, 
nhưng chỉ vì những tâm thái nhiễu loạn và những 
chướng ngại pháp đang còn che mờ tâm thức mà 
thôi. Như vậy công việc của thiển giả chỉ là nhận 
ra tánh Phật và để cho tánh Phật ấy phát hào 
quang xuyên vượt qua những chướng ngại pháp. 
Vì tiền để cơ bản để chứng đạt quả vị Phật, tức là 
chủng tử Phật đã nằm sẳng trong mỗi người rồi 
nên Thiển tông nhấn mạnh đến việc thành Phật 
ngay trong kiếp này. Các vị Thiển sư tuy không 
phủ nhận giáo lý tái sanh hay giáo lý nghiệp báo, 
nhưng không giảng giải nhiều về những giáo lý 
này. Theo Thiên tông, người ta không cần phải xa 
lánh thế gian này để tìm kiếm Niết Bàn ở một nơi 
nào khác, vì tất cả chúng sanh đều có sẵn Phật 
tánh. Hơn nữa, khi người ta chứng ngộ được tánh 
không thì người ta thấy rằng sinh tử và Niết Bàn 
không khác nhau. Thiền tông nhận thức sâu sắc 


những giới hạn của ngôn ngữ và tin chắc rằng 
công phu tu tập có chiều hướng vượt qua phạm vi 
diễn đạt của ngôn ngữ. Vì vậy Thiển tông đặc 
biệt nhấn mạnh đến việc thực nghiệm và không 
đặt trọng tâm vào việc hiểu biết suông. Do đó 
nên với người tu Thiền thì điều quan trọng trước 
tiên là phải gắn bó với một vị Thiển sư có nhiều 
kinh nghiệm. Bổn phận của vị Thiển sư là đưa 
thiển sinh đi ngược trở lại cái thực tại hiện tiền 
bất cứ khi nào tâm tư của thiển sinh còn dong ruối 
với những khái niệm có sẵn. 

Zen Buddhism: Thiền Tông Phật Giáo—See 
Chan and Zen. 

Zen disciple: Pháp Tử—Child of the Dharma or 
Dharma Successor—One who makes his living by 
following Buddhism—A Zen disciple who has 
reached the same degree of enlightenment as his 
master and been given permission to carry on his 
line of teaching. A Dharma-Sucessor may be a 
layman or laywoman. Hui-Neng, the Sixth 
Patriarch, was a layman when he received the 
seal of transmission from the Fifth Patriarch— 
Người đắc pháp hay một môn đệ nhà Thiền đã 
đạt đến cùng một mức độ giác ngộ như Thầy và 
đã được Thầy cho phép thực hiện việc truyền bá 
giáo lý của Thây. Người đắc pháp có thể là một 
cư sĩ dù nam hay nữ. Luc Tổ Huệ Năng cũng là 
một cư sĩ khi ông nhận ấn chứng từ Ngũ Tổ 
(Hoàng Nhẫn). 

Zen door: Thiển môn—Zen door which helps 
practitoners to realize enlightenment through 
meditation—Giúp người tu đi thẳng từ phàm đến 
Thánh hay chứng ngộ Bồ Để bằng con đường 
thiển quán—See Two doors (A). 

Zen flavor: Mediation flavor-Thiển Vị— 
Meditation-flavour, the mysterlous 
Sensation experienced by one who enter abstract 
meditation—Mùi vị của Thiền khi nhập vào thiển 
định, thân tâm có cảm giác mùi vị tuyệt vời, nhẹ 
nhàng khoan khoái, tịch tĩnh. 

Zen follower: Thiển sinh—A Buddhist follower 
who practfice Zen. 

Zen of the highest vehicle: Tối Thượng Thừa 
Thiển—S§ee Five kinds of varieties of meditation. 
Zen master: Zenji (jap)—Thiển Sư. 


f{ast€ OFT 


5612 


1) A master, or teacher, of meditation, or of the 
Ch'an school in general: Một vị Thầy dạy 
Thiền nói chung. 

2) A Zen master who has already attained self- 
realization or enlightenment. He was allowed 
to teach Zen to his disciples: Một vị Thầy đã 
chứng ngộ và dạy thiền. 

3) A great or renowned Zen master. The title 1s 
usually conferred posthumously, though some 
masters have achieved this distinction during 
their life time: Bậc Thầy Thiển vĩ đại hay 
danh tiếng. Danh hiệu nầy thường được 
phong tặng sau khi vị thầy đã viên tịch, mặc 
dù một vài bậc thây đã đạt được danh hiệu 
nầy ngay trong lúc còn sống. 

Zen Meditation: Thiền chỉ quán. 
Zen mentality: Tinh thần Thiển Học. 
Zen mỉnd: Thiền tâm—Empty mind is Zen mind: 
Vô tâm là thiển tâm. 
Zen monastery: Thiền viện. 
Zen monk: Thiền Tăng—A monk of the Zen 
(Ch°an) sect, a monk in meditaton—Một vị sư 
của Thiền Tông hay một vị sư tu Thiền. 
Zen-Na (jap): Dhyana (skt)—See Zen and Chan. 
Zen-nan-shi (jap): Kula-paltra (skt)—Thiện nam 
tử—Good son—Son of a noble family—Sons of 
good families—Gentlemen——One of the Buddha's 
terms to address to his disciples—Những đứa con 
của những gia đình tốt; từ Đức Phật dùng để gọi 
những người tại gia hay xuất gia mà tín tâm nghe 
và hành trì Phật pháp. 

Zen Patriarchs (China): TỔ Thiển Tông 

Trung Hoa—The six Zen Patriarchs of China 

were—Sáu vị Tổ Thiển tông của Trung Hoa 

là: 

1) Bodhidharma (Daruma—jap): Bồ Đề Đạt 
Ma. 

2) Hui-k'o (Yeka or Eka—jap): Huệ Khả. 

3) Seng-Tsan (Sisan—jap): Tăng Xán. 

Tao-Hsin (Doshin—]ap): Đạo Tín. 

5) Hung-Jen (Gumin—]jap): Hoằng Nhẫn. 

6) Hui-Neng (Yeno or Eno—Jap): Huệ 
Năng (for the Northern school, they 
named Shen-Hsu their sixth patriarch). 


**. See Twenty Eipht Indian Patrlarchs. 


Zen Patriarchs (India): Tổ Thiền tông Ấn 
Độ—When the Buddha gave his 
“transmission without words” tO 
Mahakasyapa, he thereby became the first 
Indian Patriarch of what 1s now called Zen. 
Afterwards Mahakasyapa made the same 
transmission to the disciple Ananda, who thus 
became the second Indian Patriarch. The 
series continued until Bodhidharma, who was 
the twenty-eighth Patriarch—Khi Đức Phật 
“truyền vô tự” cho Đại Ca Diếp thì ông ông 
này trở thành Sơ Tổ của cái mà bây giờ 
người ta gọi là Thiển. Về sau này Đại Ca 
Diếp truyền lại cho đệ tử A Nan làm Nhị Tổ. 
Dòng Thiển tiếp tục đến Bồ Đề Đạt Ma, Tổ 
thứ 28—See Twenty eight Indian Patriarchs. 
Zen pracfifioners: Zen cultivator—Người tu 
theo pháp môn Thiển—Thiển giả. 
l) According to Rosh Philip Kapleau, 
author of The Three Pillars of Zen, there 
three aims 
Roshi Philip Kapleau, tác giả của quyển 
Ba Trụ Thiển, có ba mục tiêu của tọa 
thiển—See Three aims of meditation. 
According to Zen Master D.T. Suzuki in 
Essays In Zen Buddhism, Book II, there 
are three factors making for success In 
the cultivation of Zen. When any one of 
the below factors 1s lacking 1t 1s like a 
caudron with a broken leg, It limps— 
Theo Thiền Sư D.T. Suzuki trong Thiển 
Luận, Tập II, có ba yếu tố khiến cho việc 
tu tập Thiền được thành tựu. Thiếu một 
trong ba cũng như cái đỉnh gẩy hết một 
chân, nó sẽ đổ—See Three factors 
making for success 1n the cultivation of 
Zen. 
3) Four serlous matters In any cultivator”S 
lfe—See Four serlous matters In any 
cultivatorˆs HIfe. 
Four obJects of meditaion—See Four 
objJects that can be used to develop 
concentration. 


are of meditatlon—Theo 


2) 


4) 


5613 


5) Four circumstances that lead to the koan 
exercise—Theo Thiển sư D.T. Suzuki 
trong Thiển Luận, Tập II, sự canh tân của 
lối tu tập công án chắc chắn do bởi bốn 
hoàn cảnh sau đây—According to Zen 
master D.T. Suzuki in the Essays in Zen 
Buddhism, the Iinnovation of the koan 
exercise was Ineviftable owing to the 
following four circumstances—See Four 
circumstances leading to the 
©X€TCIS€S. 


“koan” 


6) There are five practical suggestions øIven 
by the Buddha will be beneficial to all_— 
See Five practical suggestlons given by 
the Buddha. 

7) There are five conditlons to be successful 
for a Pure Land practitioner—See Flve 
conditions 
achievements for a Zen practitioner. 

8) There are five basic characteristics of any 
Zen  cultivators—See 
characteristics of any Zen cultIvators. 

9) Eipght factors of Yoga abstractlon or 
concenfratlon—See Eight factors of Yoga 
concenfrafion. 

10) According to The Abhidharma, there are 
forty meditation subJects—Theo Vi Diệu 
Pháp, có bốn mươi để mục hành thiển— 
See Forty meditation subJects. 


toward successful 


Five basic 


Zen priest: Zen monk—Thiển sư—See Zen 

masfter. 

Zen and Pure Land: Thiền và Tịnh Độ hay 

Thiền Tịnh. 

1) The Zen and the Pure Land sects: Thiển Tông 
và Tịnh Độ Tông—Zen and Pure Land have 
always been non-dual. If we thoroughly 
understand one, we thoroughly understand 
both. If we fail to understand one, we will fail 
on both, Zen or Pure Land focus on “Mind.” 
There are no dharmas outside the mind— 
Thiền và Tịnh độ không hai. Nếu liễu ngộ thì 
liễu ngộ cả hai; ví bằng mê mờ thì mê mờ cả 
hai, vì dù thiển hay tịnh độ cũng đều quy tâm, 
ngoài tâm không pháp. 


2) Dhyana in Chinese means qulet or silent 
meditaion, or quieing of thoughts 
(controlling of thoughts): Thiển tịnh dịch sang 
Hoa ngữ có nghĩa là thiển tịnh lự hay yên 
lặng, kiểm soát tư tưởng. 

Zenrail (jap): Svagata (skÙ—Welcome (a 

øreeting salutation)—Thiện lai. 

Zen school: A school of Mahayana Buddhism in 

China founded by Bodhidharma in the 6” century. 

This school stresses the culivation of intuitive 

wisdom—Tông phái Phật Giáo Đại Thừa do Bồ 

Đề Đạt Ma sáng lập vào thế kỷ thứ sáu sau Tây 

lịch tại Trung Quốc—See Zen, Ch'an, and Five 

great Buddhist schools. 

Zen schools in China: Thiển Tông Trung 

Hoa——The Zen Sect in China. 

(D_ An overview of the Chinese Zen sects—Tổng 
quan về các tông phái Thiền ở Trung Hoa: 
The Ch'an (Zen), meditative or Intuitional, 
sect usually said to have been established in 
China by Bodhidharma, the twenty-eighth 
patriarch, who brought the tradition of the 
Buddha-mind from India. Ch”an 1s considered 
as an Important school of Buddhism. 
Bodhidharma came to China about 470 A.D. 
and became the founder of esoteric and Zen 
schools there. It ¡is said that he had practised 
medifation against the wall of the Shao-Lin- 
Tzu monastery for nine years. The followers 
of Bodhidharma were acfive everywhere, and 
were completely victorious over the natfive 
religIons with the result that the teachings of 
Zen have come to be hiphly respected 
everywhere in China—Thiển tông, Phật Tâm 
tông, hay Vô Môn tông, được Tổ Bồ Đề Đạt 
Ma, Tổ thứ 28 ở Ấn Độ, mang vào Trung 
Quốc. Thiên được coi như là một trường phái 
quan trọng của Phật giáo. Tổ Bồ Đề Đạt Ma 
đến Trung Hoa vào khoảng năm 470 và trở 
thành người sáng lập ra phái Mật Tông và 
Thiển Tông ở đây. Người ta nói ngài đã hành 
thiển trước một bức tường của Thiếu Lâm tự 
trong chín năm. Những đệ tử của Bồ Đề Đạt 
Ma hoạt động mạnh mẽ ở mọi nơi và đã hoàn 
toàn chiến thắng các tôn giáo bản địa để rồi 
cuối cùng Thiển tông được đánh giá rất cao ở 
Trung Quốc. 

(I) Philosophical Zen—Triết lý Thiền: 


] 


2) 


5614 


According to the Zen sect, the key theory of 
Zen, to look ¡inwards and not to look 
outwards, is the only way 
enliphtenment, which to the human mind 1s 
ulimately the same as Buddhahood. In this 
system, the emphasis 1S upon “infuition,” Ifs 
peculiarity being that it has no words in which 
{O ©Xpr©ss 1tself, no method to reason 1fself 
out, no extended demonstration of ifs own 
truth in a logically convincing manner. If 1 
expresses 1tself at all, it does so In symbols 
and images. In the course of time this system 
developed 1ts philosophy of Intuition to such a 
degree that It remains unique to this day: 
Theo triết lý chính của Thiền tông, nhìn vào 
nội tâm, chứ không phải nhìn ra bên ngoài, là 
cách duy nhất để đạt đến sự giác ngộ mà 
trong tâm trí con người thì cũng giống như là 
Phật quả vậy. Hệ tư tưởng nầy chú trọng vào 
“trực cảm,` với một đặc điểm là không có 
ngôn từ nào để tự diễn đạt, không có một 
phương thức nào để tự giải thích, không có sự 
chứng minh dài dòng nào về chân lý riêng 
của mình một cách thuyết phục. Nếu có sự 
diễn đạt thì chỉ diễn đạt bằng ký hiệu và hình 
ảnh. Qua một thời gian, hệ tư tưởng nầy đã 
phát triển triết lý trực cảm của nó đến một 
mức độ khiến nó vẫn còn là một triết lý độc 
đáo cho đến ngày nay. 

According to Prof. Junjiro Takakusu in The 
Essentials of Buddhist Philosophy, Zen has 
much philosophy, but is not a philosophy In 
the strict sense of the term. It is the most 
religious school of all and yet not a religion In 
the ordinary sense of the word. It has no 
scripture of the Buddha, nor does it hold any 
dicipine of the Buddha. Without a sutra 
(discourse) or a vinaya (Discipline) text, no 
school or sect would seem to be Buddhistic. 
However, according to the ideas of Zen, those 
who cling to words, letters or rules can never 
fully comprehend the speakers true idea. 
The ideal or truth conceived by the Buddha 
should be different from those taught by him 
the teachng was necessarlly 
conditioned by the language he used, by the 
hearers whom he was addressing, and by the 
environment in which the speaker and hearers 


tO achieve 


because 


were placed. What Zen alms at 1s the 
Buddha's ideal, pure and unconditioned. The 
school 1s otherwise called “the School of the 
Buddhaˆs Mind.” The Buddha”s mind 1s after 
all a human mind. An ¡introspection of the 
human mind alone can bring aspirant to a 
perfect enlightenment. But how? The general 
purport of Buddhism 1s to let one see riphtly 
and walk rightly Theo Giáo sư lunjro 
Takakusu trong Cương Yếu Triết Học Phật 
Giáo, Thiển tông nặng về triết lý nhưng 
không phải là một nên triết học theo nghĩa 
hạn hẹp của nó. Đây là một học phái có chất 
tôn giáo hơn tất cả mọi học phái Phật giáo, 
nhưng lại không phải là một tôn giáo theo 
nghĩa thông thường của danh từ nầy. Thiển 
tông không có kinh điển Phật nào, cũng 
không trì giữ một luật nghi nào do Phật đặc 
chế ra. Nếu như không kinh, không luật, thì 
không một học phái nào có thể ra vẻ Phật 
giáo. Tuy nhiên, theo ý nghĩa của Thiển, ai 
mà còn chấp trước vào danh ngôn hay luật lệ 
thì không bao giờ có thể thấu đáo hoàn toàn 
ý nghĩa chân thật của người nói. Lý tưởng 
hay chân lý mà Đức Phật chứng ngộ chắc 
chắn khác hẳn với những gì mà Ngài đã 
giảng dạy, bởi vì giáo thuyết nhất thiết bị ước 
định bởi ngôn từ mà Ngài dùng, bởi thính 
chúng mà Ngài giáo hóa, và bởi hoàn cảnh 
xãy ra cho người nói và người nghe. Cái mà 
Thiển nhắm đến là lý tưởng của Phật, minh 
nhiên và không bị ước định. Học phái nầy 
còn được gọi là “Phật Tâm Tông.” Phật tâm 
vốn cũng chỉ là tâm người thường. Chỉ cần 
nhìn thẳng vào tâm địa đó là có thể đưa hành 
giả đến giác ngộ viên mãn. Nhưng bằng cách 
nào? Chủ ý chung của Phật pháp là để hành 
giả tự thấy đúng và tự đi đúng. 


(HI)2en Patriarchs in Chinese Zen schools—Các 


1) 
2) 
3) 


4) 


vị tổ của Thiển tông Trung Hoa: 

The first patriarch Bodhidharma: Sơ Tổ Bồ 
Đề Đạt Ma. 

The successor of Bodhidharma or the second 
patriarch was Hui-K°o: Nhị Tổ Huệ Khả. 

The third patriarch was Sêng-Ts`an: Tam Tổ 
Tăng Sán. 

The fourth patriarch was TPao-Hsin: Tứ Tổ 
Đạo Tín. 


5615 


5) The fifth patriarch was Hung-Jên: Ngũ Tổ 
Hoằng Nhẫn. 

6) The sixth patriarch was Hui-Neng: Lục Tổ 
Huệ Năng. 

Zen schools in Japan: Thiển tông Nhật Bẳản— 

See Japanese Zen sects and Seven Sects in Japan. 

Zen schools in Vietnam: Thiển tông Việt 

Nam——Vietnamese Zen: 

( An overview of the Vietnamese Zen 
sects—Tổng quan về các tông phái Thiển 
tại Việt Nam: Hijiang-]ing-Hui was the 
first Vietnamese Zen master; however, 
Vietnamese Zen sects only developed at 
the time of Zen master Vinitarucl. Zen 
Buddhism has 
Vietnam, namely, the Vinitarucl, the Wu- 
Yun-Tung, and the Tsao-T°ang—Chính 
ra Khương Tăng Hội là vị Thiển sư Việt 
Nam đầu tiên; tuy nhiên, thiển phái Việt 
Nam chỉ bắt đầu được thành lập từ thời 
Thiền sư Tỳ Ni Đa Lưu Chi mà thôi. Phật 
giáo Thiền tông có nhiều nhánh tại Việt 
Nam, là phái Tỳ Ni Đa Lưu Chị, phái Vô 
Ngôn Thông, và phái Thảo Đường. 

(II) Zen sects in Vietnam—Các Thiển phái 
tại Việt Nam: 

l) Vinitaruci Zen sect—Phái Tỳ Ni Đa Lưu 
Chi: 
Vietnam by an Indian monk named 
Vinitarucl, who was one of the great 
disciples of the third patrlarch, Seng- 
Ts°an—Dòng thứ nhất là dòng Thiển Tỳ 
Ni Đa Lưu Chi, được khai sáng bởi một vị 
Tăng Ấn Độ, đệ tử của Tam Tổ Tăng 
Xán. **See Vinitaruci and Seng-Ts°an. 

2) Wu-Yun-T”ung Zen sect—Phái Vô Ngôn 
Thông: The second branch was founded 
by a Chinese Zen master named Wu- 
Yun-l”ung, a great disciple of Pai- 
Ch'ang-Huai-Ha—Dòng Thiển thứ nhì 
là dòng Vô Ngôn Thông, được khai sáng 
bởi Thiển sư Vô Ngôn Thông, một Thiển 
sư Trung Hoa, đệ tử của Tổ Bách Trượng 


several branches In 


The first branch was founded In 


Hoài Hải. **See Wu-Yen-Tung and Pai 
Chang Huai Hai. 

3) Tsao-T”ang Zen sect—Phái Thảo Đường: 

The third branch was founded by Tsao- 

Tang, a disciple of Te-Shan—Dòng 

Thiền thứ ba là dòng Thảo Đường, được 

khai sáng bởi Thiền sư Thảo Đường, đệ 

tử của Đức Sơn Tuyên Giám. **See 

Ts°ao Shan. 

Trúc Lâm Zen sect—Phái Trúc Lâm: 

Trúc Lâm Zen sect was founded by the 

first patriareh—Dòng Thiền Trúc Lâm do 

sơ Tổ Trần Nhân Trần Nhân Tông khai 
sáng. **See Tran Nhan Tong. 

5) Lin-Chi Zen sect—Phái Lâm Tế: The Lin 
Chi Zen sect was transmitted directly 
from China from Lin Chi Patriarch—Phái 
Lâm Tế được truyền thẳng từ Trung Hoa 
từ tổ Lâm Tế. 

6) Tao-I”ung Zen sect—Phái Tào Động: 
Tao-Tung Zen sect was transmitted 
directly from Tao-Tsi, China—Phát Tào 
Động được truyền thẳng từ Thiển phái 
của Lục Tổ ở Tào Khê, Trung Quốc. 

Zen secf: Mind-only Sect—lIntuitive Sect— 

Tâm Tông—Thiển Tông—See Chan, Zen, 

and Ten schools of Chinese Buddhism. 

Zen of Small Vehicle: Tiểu Thừa Thiển— 

Hinayana Zen—See Five kinds of varletles 

of meditation. 

Zen study: Thiền học. 

Z.en verse: Kệ thiền. 

Zenchishiki (jap): Kalyana-mitra (skÙ—— 

Good  advisor—Good counselor—Good 

friend— Thiện Hữu Trí Thức—See Good- 

Knowing advIsor. 

Zendo (jap): Sư Thiện Đạo—Founder of the 

Pure Land sect in China—Sơ tổ Tịnh Độ tông 

bên Trung Quốc—See Shan Tao. 

Zcngen (ap): Sudrsa 

mamifestation—Thiện hiện. 


4) 


(skÐ—Good 


Zengo (Jap): Gradual realizatlon—Gradual 


awakening—Progressve awakening for 


5616 


beginners— Tiệm ngộ—See Gradual 
awakening Gradual method. 

Zengo-Hoben (Jap): Upaya-kausalya (skÙ—— 
Skilful means (expedient)—Phương tiện 
thiện xảo. 

Zenji (Jap): Kammatthanacariya (p)—A Zen 
Master—A meditation teacher—Thiển Sư— 
See Zen masfter. 

Zenjujap): Sư Thiện Châu —Shan-Chou- 
Fen-Yang—Phần Dương Thiện Châu—See 
Fen-Yang-Shan-Chou. 

Zenshin (Jap): The whole body——Toàn thân. 
Zensho (jap): Shan-Hsing—Thiền Tịnh—See 
Zen and Pure Land. 

Zenshu (jap): The Zen Sect—Thiển Tông— 
See Chan and Zen. 

Zenzai (jap): Sadhu (skÐÙ—Good!!!—Thiện 
ta 

Zest Piti (p)—Phỉ—See Fifty-two mental 
states. 


Zctsu (jap): Jhiva (skt——Tongue—Lưỡi 
(thiệt). 
Zhang-Juo Hsiu-Ts'ai Tú Tài Trương 
Chuyết. 


One day Zhang-]uo Hsiu-Ts'ai came to 
Shih-Shuang-Qing-Chu. 
Shih-Shuang asked: “What 1s your name?” 
Zhang-Juo said: “Venerable, my name 1s 
Zhang-Juo.” Shih-Shuang then said: “Here, 
the skillful does not even exist let alone the 
clumsy (“Juo” in Chinese means “clumsy').” 
Zhang-Juo 1nstanly got awakened and 
composced the following verse: 

“The brilliant light silently shines throughout 
themyriad worlds, 

SaInts, human beings, and living creatures are 
all living under one roof. 

lIf only no thought arises, will the whole world 


Interview_ Master 


reveal Itself. 

Once the six sense-organs agitate, it wIll be 
clouded. 

Trying to eliminate afflictions simply worsens 
the allment, 


Hoping to reach true nature 1s equally wrong. 
Just live in accordance with circumstances, 
Nirvana and samsara are Just the real 
flowers. 

Một hôm Tú Tài Trương Chuyết đến tham 

vấn Thiển Sư Thạch Sương. Sư hỏi: “Ông tên 

gì?” Trương Chuyết đáp: “Dạ con tên Trương 

Chuyết.” Sư liền nói: “Trong đây cái xảo còn 

không có, huống là cái chuyết (vụn vằn).” Tú 

Tái Trương Chuyết bỗng tỉnh ngộ và làm bài 

kệ: 

“Quang minh tịch chiếu biến hà sa 
Phàm Thánh hàm linh cộng ngã gia 
Nhất niệm bất sanh toàn thể hiện 
Lục căn tài động bị vân già 

Phá trừ phiển não trùng tăng bệnh 
Thú hướng chan như tổng thị tà 

Tùy thuận chúng duyên vô quái ngại 
Niết Bàn sanh tử đẳng không hoa.” 
(Sáng soi lặng lẽ khắp hà sa 

Phàm Thánh hàm linh chung một nhà 
Một niệm chẳng sanh toàn thể hiện 
Sáu căn vừa động bị che lòa 

Muốn trừ phiền não càng thêm bệnh 
Hướng đến chân như thảy đều tà 

Tùy thuận các duyên không quái ngại 
Niết Bàn sanh tử thẩy không hoa). 

Zhi-Chang-Kui-Zong: Trí Thường Qui Tông 

Thiền Sư—Zen master Zhi-Chang-Kui-Zong 

was from jiang-Ling (now 

Province), was a disciple of Zen master Ma- 

Tsu-T?ao-Yi—Thiển sư Trí Thường Qui Tông 

quê ở Giang Linh (nay thuộc tỉnh Hồ Bắc), là 

đệ tử của Thiên Sư Mã Tổ Đạo Nhất. 

* Master Zhi-Chang Kui-Shan entered the 
hall and addressed the monks, saying: 
“[he virtuous of former times were not 
without knowledge and understanding. 
Those great adepts were not of the 
common stream. People these days are 
unable to be self-empowered, nor can 
they stand alone. They Just idly pass the 
time. All of you here, don't make the 
error of employing your mind. No one 


in Hu-bel 


5617 


can do 1t for you. Moreover, there 1s no 
place where mind can be used. Don't be 
seeking 1t somewhere else. Up to now 
you have been acting In accordance with 
someone else”s understanding. Your own 
speech ¡1s completely obstructed. The 
light does not shine through. There are 
obstructions blocking your vision.”——Một 
hôm sư thượng đường dạy chúng: “Các 
bậc cổ đức từ trước không phải chẳng 
hiểu biết, các ngài là bậc cao thượng 
chẳng đồng hạng thường. Người thời nay 
không thể tự thành tự lập, để tháng ngày 
qua suông. Các ngươi chớ lầm dụng tâm, 
không ai thế được ngươi, cũng không có 
chỗ ngươi dụng tâm. Chớ đến người khác 
tìm, từ trước chỉ nương người khác mà tìm 
hiểu, nói ra đều kẹt, ánh sáng không thấy 
suốt, chỉ vì trước mắt có vật.” 

A monk asked Zen master Zhi-Chang: 
“What 1s the essential mystery?” Zh1- 
Chang said: “No one can understand 1t.” 
The monk said: “How about those who 
seek 1?” Zhi-Chang said: “Those who 
seek it miss 1t completely.” The monk 
asked: “How about those who don”t seek 
1?” ZhiChang said: “Gol There”s no 
place for you to use your mind.” The 
monk said: “hen, 1s there no expedient 
gate throueh which you can help me to 
enter?”Ẻ ZhiChang said: “Kuan-Yin's 
sublime wisdom can save the world from 
suffering.” The monk said: “What 1s 
Kuan-Yin”s 
master struck the top of the Incense urn 
three times with his staff and said: “Did 
you hear that or not?” The monk said: “I 
heard it.” Zhi-Chang said: “Why didn't I 
hear 1t?” The monk was silent. The 
master then took his staff and got down 
from the seat—Có vị Tăng hỏi sư: “Thế 
nào là huyền chỉ?” Sư đáp: “Không người 
hay hội.” Vị Tăng lại hỏi: “Người hướng 
về thì sao?” Sư nói: “Có hướng tức trái.” 


sublme wisdom?” The 


Vị Tăng lại hỏi: “Người chẳng hướng thì 
sao??Sư đáp: “Đi! Không có chỗ cho 
ngươi dụng tâm.” Vị Tăng hỏi: “Đâu 
không có cửa phương tiện khiến học nhơn 
được vào?” Sư đáp: “Quan Âm sức diệu 
trí hay cứu khổ thế gian.” Vị Tăng lại 
hỏi: “Thế nào là sức diệu trí Quan Âm?” 
Sư gõ cái đỉnh ba tiếng, hồi: “Ngươi nghe 
chăng?” VỊ Tăng đáp: “Nghe.” Sư nói: 
“Sao ta chẳng nghe?” Vị Tăng không đáp 
được. Sư cầm gậy đuổi ra. 

Zhi-Chang entered the hall and addressed 
the monks, sayIng: “I want to speak about 
Zen. All of you gather around.” The 
monks gathered closely around ZhI- 
Chang. ZhiChang said: “L¡sten to 
Bodhisatva Kuan-Yins practice. lís 
gøoodness extends everywhere.”” Someone 
asked: “What 1s Kuan-Yin's practice?” 
Zhi-Chang pointed with his finger and 
said: “Do you stHill hear 1?” The monk 
sad: “We hear 1t” Zhi-Chang said: 
“What 1s this pack of fools looking for?” 
He took his staff and chased the monks 
out of the hall. With a big laugh he went 
back to the abbot”s quarters—Sư thượng 
đường dạy chúng: “Nay tôi muốn nói 
thiển, các ngươi tất cả lại gần đây.” Đại 
chúng tiến đến gần. Sư bảo: “Các ngươi 
nghe, hạnh Quan Âm khéo hiện các nơi 
chốn.” Vị Tăng hỏi: “Thế nào là hạnh 
Quan Âm?” Sư khẩy móng tay, hỏi: 
““Các ngươi có nghe chăng?” Đại chúng 
đáp: “Nghe.” Sư nói: “Một bọn hướng 
trong ấy tìm cái gì?” Sư cầm gậy đuổi ra, 
rồi cười lớn, đoạn đi vào phương trượng. 
A monk was leaving the monastery. ZhI- 
Chang asked him: “Where are you 
going?”” The monk said: “Ứm going 
everywhere fo study the five flavors of 
Zen.” Zhi-Chang said: “Everywhere else 
has five Zen flavors. Here I only have 
one-flavored Zen.” The monk said: 
“What 1s one-flavored Zen?” Zh¡i-Chang 


5618 


hít hiìm. The monk said: “I understand! I 
understand!”* Zhi-Chang said: “Speakl 
Speak†” The monk hesitated. Zhi-Chang 
hit him again. The monk later went to 
Huang-Bo and told hìm about this 
previous exchange with Zhi-Chang. 
Huang-Bo entered the hall and addressed 
the monks, saying: “Great Teacher Ma 
brought forth eighty-four people. But If 
some worthy asks them a question every 
one of them Just wets his pants. Only ZhI- 
Chang is up to snuff!”—Một vị Tăng đến 
từ biệt sư. Sư hỏi: “Đi đâu?” Vị Tăng 
đáp: “Đi các nơi học ngũ vị thiển.” Sư 
nói: “Các nơi có ngũ vị thiển, ta trong ấy 
chỉ có nhất vị thiển.” Vị Tăng hỏi: “Thế 
nào là nhất vị thiển?” Sư liền đánh. Vị 
Tăng bỗng nhiên đại ngộ, thưa: “Ngưng, 
con biết rồi.” Sư nói: “Nói! Nói!” Vị 
Tăng ngập ngừng trả lời. Sư lại đánh đuổi 
ra. 

Governor Li-Bo of Jiang-Chou said to 
Zhi-Chang: “In the scripture 1t says that a 
mustard seed fñits inside Mount Sumeru. 
This I don”t doubt. But it also says that 
Mount Sumeru fits Inside a mustard seed. 
Im afraid this 1s Just foolish talk.” Zhe- 


Chang said: “ve heard that Your 
Excellency has read thousands of 
scriptures. Is ths so or not?” The 


governor said: “Yes, 1t Is true.” Zhe- 
Chang said: “from top to bottom your 
head Is about the size of a coconut. 
Where did all those scriptures go?” The 
governor could only bow his head In 
deference—Thích sử Giang Châu là Lý 
Bột đến hỏi sư: “trong kinh nói: “Hạt cải 
để trong núi Tu Di,` Bột không nghi. Lại 
nói: 'Núi Tu Di để trong hạt cải,` phải là 
dối chăng?” Sư gạn lại: “Người ta đồn Sử 
quân đọc hết muôn quyển sách phải 
chăng?” Thích Sử đáp: “Đúng vậy.” Sư 
nói: “Rờ từ đầu đến chân bằng cây dừa 


lớn, muôn quyển sách để chỗ nào?” Lý 
Bột cúi đầu lặng thỉnh. 

*  After his death, he the 
posthumous tile “Zen Master Arrive at 
Truth.”—Sau khi sư thị tịch, sư được vua 
ban hiệu “Chí Chơn Thiền Sư”. 

Zhao-Chou-T?sung-Shen: Triệu Châu Tòng 

Thẩm—Zhao-Chou T'sung-Shen was one of 

the most renowned and most Important Zen 

masters of the mid Tang dynasty. He was a 

student and dharma successor of Nan-Chuan 

Pˆu-Yuan. His “Sunnyata” 1s the bestknown 

of all koans. Chao-Chou 1s said to have 

attained “Beholding the Buddha-nature” at 
the age of eighteen and complete awakening 
at fifty-four. From fifty-four to eighty he 
made pilgrimages about China, staying with 
prominent masters and engaging in “Dharma 
dueling” with them. Not until he was eighty 
did he formally open a monastery and began 
to teach. He then contnued to 
students until his death, at one hundred and 
twenty. Zhao-Chou had thirteen dharma 
successors, but since there were few who 
equaled or surpassed him In profundity of 
experience, his lineage died out after a few 
generatlons. Zhao-Chou had a very special 
way Of Instructing his disciples that people 
called “Zhao-Chou”s lip and mouth Ch'an.” 
In a soft volce, often almost whispering, he 
answered his students` questions with short, 
sinple pronouncemenfs. His words were, 
however, very powerful; 1t 1s said they were 
able to cut through the deluded feeling and 
thinking of his disciples like a sharp sword. 

His name appears In examples 1, 7, l1, 14, 

19, 31 and 37 of the Wu-Men-Kuan; and in 

examples 2, 9, 30, 41, 45, 52, 57, 58, 64, 80, 

and 96 of the Pi-Yen-Lu—Triệu Châu Tòng 

Thẩm là một trong những Thiền sư nổi tiếng 

và quan trọng vào giữa thời nhà Đường. Ông 

là môn đồ và người kế vị Pháp của Thiển sư 

Nam Tuyển Phổ Nguyện. Ông là một thiển 

sư nổi tiếng và quan trọng vào bậc nhất thời 


received 


1nstruct 


5619 


nhà Đường. Công án “Không” của ông là 

một công án nổi tiếng trong tất cả mọi công 

án. Người ta nói rằng Triệu Châu đạt kiến 

tánh lúc 18 tuổi và giác ngộ viên mãn lúc 54 

tuổi. Đến năm 58 tuổi ông đã đi du phương 

khắp Trung Quốc, ở lại với nhiều sư xuất sắc 
và tham dự “pháp chiến” với họ cho đến năm 

80 tuổi, ông mới chính thức mở một ngôi 

chùa và bắt đầu dạy chúng. Ông tiếp tục dạy 

môn đệ cho đến khi chết lúc 120 tuổi. Triệu 

Châu có 13 người kế vị Pháp, nhưng vì có ít 

người bằng được ông về chiều sâu kinh 

nghiệm, nên chỉ vài thế hệ sau là dòng Thiển 
của ông bị tàn lụi. Triệu Châu có một lối dạy 
học trò rất đặc biệt, mà người ta gọi là 

“Thiền trên miệng và trên môi Triệu Châu.” 

Giọng trầm trầm, gân như là thì thào. Ông 

thường đưa ra những câu trả lời ngắn và rõ 

ràng, nhưng những lời ông nói có một sức 
mạnh lớn. Người ta nói những lời ấy có thể 
chọc thủng những ý nghĩ và tình cảm mù 
quáng của học trò như một mũi gươm nhọn. 

Triệu Châu được nhắc tới trong những thí dụ 

1, 7, II, 14, 19, 31, và 37 trong Vô Môn 

Quan; cũng như những thí dụ 2, 9, 30, 41, 45, 

52, 57, 58, 59, 64, 80, và 96 trong Bích Nham 

Lục. 

*  Upon ther first meeting, Nan-Chuan, 
who was lying down and resting, asked 
Zhao-Chou: “Where have you come 
from?” Zhao-Chou said: “Ive come from 
RuiChuan (Omen Figure). Nan-Chuan 
said: “Did you see the standing omen”s 
figure?” Zhao-Chou said: “No, but ve 
seen a reclining Tathagata.” Nan-Chuan 
got up and asked: “As a novice monk, do 
you have a teacher or not?” Zhao-Chou 
replied: “[ have a teacher.” Nan-Chuan 
said: “Who 1s your teacher?” Zhao-Chou 
stepped In front of Nan-Chuan, bowed 
and said: “In the freezing winter-cold, a 
prostrate monk only asks for the master”s 
blessings.” Nan-Chuan approved Zhao- 
Chou's answer and permitted him to 


enter the monk's hall—Trong cuộc gặp 
gỡ đầu tiên với Nam Tuyển, lúc ấy Nam 
Tuyển đang nằm nghỉ mà vẫn hỏi: “Vừa 
rời chỗ nào?” Triệu Châu thưa: “Vừa rời 
Đoan Tượng.” Nam Tuyển hỏi: “Thấy 
Đoan Tượng chăng?” Triệu Châu thưa: 
“Chẳng thấy Đoan Tượng, chỉ thấy Như 
Lai nằm.” Nam Tuyển hỏi tiếp: “Ngươi 
là sa di có thây hay không?” Triệu Châu 
thưa: “Có Thầy.” Nam Tuyển lại hỏi: 
“Thầy ở chỗ nào?” Triệu Châu bèn bước 
tới trước mặt Nam Tuyền nói: “Giữa mùa 
đông rất lạnh, ngưỡng mong tôn thể Hòa 
Thượng được muôn phước.” Nam Tuyển 
khen ngợi liền nhận vào chúng. 

One day, Zhao-Chou asked Nan-Chuan: 
“What 1s the Way?” Nan-Chuan said: 
“Everyday mind 1s the Way.” Zhao-Chou 
said: “Does It have a disposition?” Nan- 
Chuan said: “If it has the slightest 
1ntention, then 1t 1s crooked.” Zhao-Chou 
said: “When a person has no disposition, 
then how can he know that this 1s the 
Way?” Nan-Chuan said: “The Way 1s not 
subJect to knowledge, nor 1s 1t subJect to 
no-knowledsge. Knowledge 1s delusive. 
No-knowledge 1s nïhilistic. When the 
uncontrived way 1s really attained, It 1s 
like great emptiness, vast and expansive. 
So how could there be baneful right and 
wrong?” At these words Zhao-Chou was 
Zhao-Chou 
traveled to Mount Song where he 
received ordination. He then returned to 
confinue his practice under Nan-Chuan—— 
Một ngày nọ Triệu Châu hỏi Nam 
Tuyển: “Thế nào là đạo?” Nam Tuyển 
đáp: “I[âm bình thường là đạo.” Triệu 
Châu lại hỏi: “Lại có thể nhằm tiến đến 
chăng?” Nam Tuyển đáp: “Nghĩ nhằm 
tiến đến đã là sai rồi.” Triệu Châu lại 
hỏi: “Nếu không nghĩ thì làm sao biết 
được là đạo?” Nam Tuyển nói: “Đạo 
chẳng thuộc biết, cũng chẳng thuộc 


awakened. Thereafter 


53620 


chẳng biết; biết là vọng, chẳng biết là vô 
ký. Nếu thật đạt đạo thì chẳng nghi, ví 
như hư không thênh thang rỗng rang đâu 
thể gắng nói phải quấy.” Ngay câu nói 
nầy Triệu Châu ngộ lý. Sau đó triệu 
Châu đi đến đàn Lưu Ly tại Tung Nhạc 
thọ giới, thọ giới xong, sư trở về tiếp tục 
tu tập với Thiển Sư Nam Tuyền. 

Another day Zhao-Chou asked Nan- 
Chuan “Where do people with 
knowledge go when they die?” Nan- 
Chuan said: “They go to be bull water 
buffaloes down at the Tans” and Yues” 
houses at the base of the mountain.” 
Zhao-Chou said: “[hank you for your 
Instruction.” Nan-Chuan said: “Last night 
during the third hour the moon reached 
the window."—Một ngày khác Triệu 
Châu hỏi Nam Tuyển: “Như vậy những 
người có kiến thức khi chết họ sẽ đi về 
đâu không?” Nam Tuyền đáp: “Đến nhà 
Đàn Việt dưới núi mà làm con trâu đi.” 
Triệu Châu bèn nói: “Cảm ơn lời Thầy 
chỉ giáo.” Nam Tuyển nói: “Đêm qua 
canh ba trăng soi cửa.” 

Zhao-Chou went to see Huang-Bo. When 
Huang-Bo saw him coming he closed the 
door to his room. Zhao-Chou picked up a 
plece of flaming firewood from the sfove, 
and walking Into the Dharma hall, he 
yelled: “Firel Fire!” Huang-Bo threw 
open his door, and grabbing Zhao-Chou 
he said: “Speakl Speakl Zhao-Chou 
said: “After the thief has run off you”ve 
drawn your bow.”—Triệu Châu đến gặp 
Hoàng Bá. Hoàng Bá thấy sư đến liền 
đóng cửa phương trượng. Sư lấy một que 
củi đang cháy, chạy vào Pháp đường la 
to: “Cháy! Cháy!” Hoàng Bá mở cửa, 
nắm sư đứng lại bảo: “Nói! Nói!” Triệu 
Châu bảo: “Cướp qua rồi mới trương 
cung.” 

Zhao also went to T”Ian-Huang Tao-WUu”s 
place. Just when Zhao-Chou entered the 


hall, Tao-Wu yelled: “Here comes an 
arow from Nan-Chuan.” Zhao-Chou 
said: “See the arrow!” Tao-Wu said: “lt 
already passed.” Zhao-Chou said: “Bulls- 
eye!”—Một lần khác Triệu Châu đến 
Thiên Hoàng gặp Đạo Ngộ. Sư vừa đến 
nơi thì Đạo Ngộ đã la lớn: “Mũi tên Nam 
Tuyển đến.” Sư bảo: “Xem tên!” Đạo 
Ngộ nói: “Trật.” Sư bảo: “Trúng.” 

Zhao-Chou entered the hall and 
addressed the monks, saying: “A metal 
Buddha does not withstand the furnace. A 
wooden Buddha does not withstand the 
fire. A mud Buddha does not withstand 
water. The genuine Buddha sits within 
you. “Bodhi” and “Nirvana,” “True 
Thusness” and “Buddha-nature” these 
things are just clothes stuck to the body 
and they are known as “afflictions.” 
Where 1s the øround-truth 
revealed? “Big mind 1s unborn. The 
myriad dharmas are flawless. Try sitting 
for twenty or thirty years, and 1f you still 
don”t understand then cut off my headl 
The empty flowers of delusion and 
dreams, disciples work so hard to grab 
them! When nothing deviates from mind, 
then the myriad dharmas are but one 
thusness. Since 1t can”t be attained from 
outside, what will you try to grasp? 
You re like goats, haphazardly picking up 
Just anything and keeping It In your 
mouth! I heard Yao-Shan said: “People 
ask me to reveal 1t, but when I teach, 1t 1s 
like something taken from a dogˆ”s mouth. 
What I teach 1s like something taken from 
a dog's mouth. Take what I say as dirty. 
Don't take what I say as clean. Don't be 
lke a hound always lookmg for 
somethng to eat” Where ¡1s the 
Buddhadharma? Thousands of fellows 
are seeking Buddha, but 1f you go looking 
among them for a person of the Way you 
can”r find one. If you are going to be a 


actual 


3621 


disciple of Buddha then don”t let the * 


mind”s disease be so hard to cure. This 
nature existed before the appearance of 
the world. If the world ends, this w1ll not 
end. From the time Ï saw my true self, 
there hasnt been anyone else. There's 
Just the one in charge. So what 1s there to 
be sought elsewhere? At the moment you 
have this, dont turn your head or shuffle 
your brainsl lf you turn your head or 
shuffle your brains it will be lost!"— 
Triệu Châu thượng đường dạy chúng: 
“Phật vàng không độ được lò đúc. Phật 
gỗ không độ được lửa. Phật đất không độ 
được nước. Phật thật ngồi ở trong. Bồ Đề, 
Niết Bàn, Chơn Như, Phật tánh trọn chỉ 
là y phục đắp vào thân, cũng gọi là phiền 
não, thực tế lý địa để ở chỗ nào? Một 
tâm chẳng sanh, muôn pháp không lỗi. 
Ngươi cứ nghiên cứu lý nầy, ngồi quán 
xét hai mươi hay ba mươi năm, nếu 
chẳng hội thì chặt đầu lão Tăng đi! Nhọc 
nhằn nắm bắt mộng huyễn không hoa, 
tâm nếu chẳng khác thì muôn pháp nhất 
như. Đã chẳng từ ngoài được thì câu chấp 
làm gì? Giống in như con dê gặp vật gì 
cũng liếm cũng nhai. Lão Tăng thấy Hòa 
Thượng Dược Sơn có người hỏi, Ngài liền 
bảo “Ngậm lấy miệng chó.” Lão Tăng 
cũng dạy “Ngậm miệng chó.” Chấp ngã 
thì nhơ, không chấp ngã thì sạch, giống 
như con chó săn tìm kiếm vật gì để ăn. 
Phật pháp ở chỗ nào? Ngàn muôn người 
thảy đều tìm Phật, mà trong đó muốn tìm 
một đạo nhân không có. Nếu cùng vua 
KHÔNG làm đệ tử, chớ bảo tâm bệnh 
khó trị. Khi chưa có thế giới, trước đã có 
tánh nầy, khi thế giới hoại diệt, tánh này 
vẫn còn đó. Một phen được thấy Lão 
Tăng, sau lại chẳng phải người khác, chỉ 
là chủ nhơn nầy. Cái đó lại hướng ngoài 
tìm làm gì? Khi ấy chớ xoa đầu moi óc, 
nếu xoa đầu moi óc liền mất vậy. 


A new monk came to the monastery. He 
sad to Zhao-Chou: “ve Just arrived 
here. I asked the master to provide me 
instruction.” Zhao-Chou said: “Have you 
eaten?”ố The monk said: “Yes, ve 
eaten.” Zhao-Chou said: “Go wash your 
bowl.” Upon hearing these words the 
monk was enlightened. This 1s enouph to 
show what a commonplace thing 
enlightenment ¡is! —Một vị Tăng mới đến 
tự viện, nói: “Con mới đến xin thầy chỉ 
giáo.” Triệu Châu hỏi: “Ngươi ăn chưa?” 
Vị Tăng đáp: “Dạ rồi!” Triệu Châu nói: 
“Đi rửa chén bát đi.” Nghe xong những 
lời nầy Tăng liền giác ngộ. Thế ra cái 
ngộ thường tục biết chừng nào! 

Zen master Zhao-Chou entered the hall 
to address the monks: “Attaining the Way 
1S not difficult, Just disdain choosing. As 
soon as words are present there Is 
choosing, there 1s understanding. Its not 
to be found in understanding. Is 
understanding the thíing you uphold and 
sustain?” A monk asked: “Since 1t Is not 
found in understanding, what 1s to be 
upheld and sustained?” Zhao-Chou said: 
*I don't know.” The monk said: “Since 
the master doesn”t know what It 1s, how 
can you say 1t Isnt with 
understanding?” Zhao-Chou said: “Ask 
and you have an answer, then bow and 
withdraw.”—Iriệu Châu thượng đường 
thuyết pháp: “Đạo chẳng khó, chỉ hiểm 
lựa chọn, vừa có nói năng là lựa chọn, là 
minh bạch. Lão Tăng chẳng ở trong minh 
bạch, các ngươi lại tiếc giữ chăng?” Có vị 
Tăng đứng ra hỏi: “Đã chẳng ở trong 
minh bạch thì tiếc giữ cái gì?” Triệu 
Châu bảo: “Ta cũng chẳng biết.” Vị Tăng 
nói: “Hòa Thượng đã chẳng biết, vì sao 
chẳng ở trong minh bạch?” Triệu Châu 
nói: “Hỏi thì được. Lễ bái xong lui ra.” 

A monk asked: “Does a tree In the garden 
have Buddha-nature?” Chao-Chou said: 


3622 


“Yes.” The monk asked: “When will 1t 
become a Buddha?” Zhao-Chou said: 
“When the great void falls to earth.” The 
monk asked: “When wIll the great void 
fall to earth?” Zhao-Chou said: “When a 
tree become a Buddha.”—Có vị Tăng 
hỏi: “Cây có Phật tánh không?” Triệu 
Châu đáp: “Có.” Vị Tăng lại hỏi: “Như 
vậy thì bao giờ nó thành Phật?” Triệu 
Châu đáp: “Khi nào đại hư không rơi 
xuống địa cầu.” Vị Tăng lại hỏi: “Khi 
nào thì hư không rơi xuống địa cầu?” 
Triệu Châu đáp: “Khi nào cái cây thành 
Phật.” 

A monk asked Zhao-Chou: “What 1s the 
one ultimate word of truth?” Instead of 
giving any specifc answer he made a 
simple response sayIng “Yes.” The monk 
who naturally failed to see any sense In 
this kind of response asked for a second 
time, and to this the master roared back: 
“[ am not deaf!—Có một vị Tăng hỏi: 
“Thế nào là câu nói cùng tuyệt?” Thay 
cho lời đáp thỏa đáng, Triệu Châu chỉ 
nói: “Phải.” Vị Tăng không nhận ra ý 
nghĩa của chữ “phải,” tưởng là sư chưa 
đáp, bèn hỏi lại. Sư hét to: “Bộ tôi điếc 
hay sao?” 

As we see above, the life story of Zhao- 
Chou 1s an especially good example of 
what Ch'an masters repeatedly stress, 
that enlightenment 1s only the beginning 
of real training on the path of Chan. 
Zhao-Chou had already experienced 


Finally, at the age of 80, he settled In a 
small Ch'an monastery In the town of 
Zhao-Chou. There at last students 
gathered around him and he led them on 
the path of Chan until his death at the 
age of 120—Như trên chúng ta thấy cuộc 
đời của Triệu Châu là một bức minh họa 
đặc biệt thú vị cho một sự khẳng định 
không ngừng được các Thầy Thiển nhắc 
đi nhắc lại. Đại giác chỉ là khởi đầu cho 
bước tiến thật sự trên con đường hành 
thiển. Triệu Châu đã trải qua đại giác 
sâu từ năm ông 1§ tuổi, nhưng ông vẫn 
tiếp tục tu học với Thầy Nam Tuyển 
trong suốt bốn mươi năm nữa. Sau khi 
thây thị tịch, ông lên đường chu du để tìm 
hiểu sâu hơn ở những thầy khác. Theo 
truyền thuyết thì ông đã tham vấn với 
hơn 80 người kế vị Pháp của Mã Tổ Đạo 
Nhất (vai ông nội của ông trong Thiền). 
Đến năm 80 tuổi, ông mới trụ lại tại một 
ngôi chùa nhỏ ở làng Triệu Châu, nơi 
ông hướng dẫn những đệ tử tụ tập chung 
quanh ông để tu tập thiển định cho đến 
khi thị tịch là năm ông 120 tuổi. 

Ón the second day of the eleventh month 
in the year 897, Zhao-Chou lay down on 
his right side and passed away. He was 
120 years old. He 
posthumous title “Great Teacher Truth”s 
Limit.”——Ngày mồng hai tháng mười một 
năm 897, sư nằm nghiêng bên phảẩi mà 
thị tịch, thọ 120 tuổi. Sư được vua ban 
hiệu “Chơn Tế Đại Sư”. 


received the 


profound enlightenment at the age of 18; Zhe Tsang Hsi-T?ang: Trí Tạng Tây Đường 
following that he trained himself for forty Thiền Sư—Zen master Zhi-T'sang-Hsi- 
years under his master Nan-Chuan. After T?ang—Zen master Zh¡i-T”sang-Hsi-T°ang 
his master passed away, he set about was born in 735 in Qian-Hua, was a disciple 
wandering ¡in order to deepen his of Ma-Tsu-T'ao-Yi—Thiển sư Trí Tạng Tây 
experience further through “Zen” with Đường sanh năm 735 tại Kiển Hóa, là đệ tử 
other Ch'an masters. lt is said that during của Mã Tổ Đạo Nhất. 

this period he sough(t out as many as * One day Ma-Tsu dispatched Zhi-T”sang 
eipghty of the dharma successors of Ma- to Chang-An to deliver a letter to the 
Tsu-Tao-L (his grandfather ¡in Ch”an). National Teacher Nan-Yang-Hui-Zhong. 


5623 


The national Teacher asked him: “What 
Dharma does your teacher convey tfo 
people?” Zhi-T”sang walked from the 
east side to the west side and stood there. 
The National teacher said: “Is that all?” 
ZhI-T”sang then walked from the west 
side to the east side. The National 
Teacher said: “Phis 1s Ma-Tsu's way. 
What do you do?” Zh¡-T”sang said: “l 
showed 1t to you already.”—Một hôm 
Mã Tổ sai sư đến Trường An dâng thơ 
cho Quốc Sư Huệ Trung. Quốc Sư hỏi: 
“Thầy ngươi nói pháp gì?” Sư từ bên 
Đông sang bên Tây đứng. Quốc sư hỏi: 
“Chỉ cái ấy hay còn cái gì khác?” Sư trở 
lại bên Đông đứng. Quốc sư bảo: “Cái đó 
là của Mã Sư, còn ngươi thế nào?” Sư 
thưa: “Đã trình tương tợ với Hòa 
Thượng.” 

One day Ma-Tsu asked “Zhe-T”sang: 
“Why don't you read sutras?” Zhi-T”sang 
said: “Aren't they all the same?” Ma-Tsu 
said: “Although thats true, still you 
should do so for the sake of people whom 
you wIll teach later on.” Zhi-T”sang said: 
“I think Zhi-T”sang must cure his own 
1llness. Then he can talk to others.” Ma- 
Tsu said: “Late In your life, you'll be 
known throughout the world.” Zhi-T”sang 
bowed—Một lần, Mã Tổ hỏi sư: “Sao 
con chẳng xem kinh?” Sư thưa: “Kinh đâu 
có khác.” Mã Tổ nói: “Tuy nhiên như 
thế, con về sau vì người cần phải xem.” 
Sư thưa: “Con bệnh cần phải trị dưỡng, 
đâu dám nói vì người.” Mã Tổ bảo: “Con 
lúc lớn tuổi sẽ làm Phật pháp hưng thạnh 
ở đời.”. 

After Zhi-T”sang became an abbot of the 
Western Hall (in Chinese, Hsi-T”ang), a 
lay person asked him: “ls there a heaven 
and hell?” Zhi-T”sang said: “There 1s.” 
The lay person then asked: “Is there 


“[here are.” The lay person then asked 
several other questions, and to each ZhI- 
Tsang answered, “here are.” The lay 
person said: “Is the Master sure there”s 
no mistake about this?” ZhI-T”sang said: 
“When you visited other teachers, what 
did they say?” The lay person said: “1l 
once visited Master Jing-Shan.” ZhI- 
Tsang said: “What did Jing-Shan say to 
you?” The lay person said: “He said that 
there wasn”t a sinsgle thing.” Zhi-T”sang 
said: “Do you have a wife and children?” 
The lay person said: “Yes.” Zhi-T”sang 
said: “Does Master Jing-Shan have a 
wIfe and children?” The lay person said: 
“No.” Zhi-T”sang said: “hen 1s okay 
for Jing-Shan to say there Isnt a single 
thing.” The lay person bowed, thanked 
Zhi-T sang, and then went awayKhi sư đã 
trụ trì Tây Đường, một cư sĩ hỏi sư: “Có 
thiên đường, địa ngục chăng?” Sư đáp: 
“Có.” VỊ cư sĩ lại hỏi: “Có Phật, Pháp, 
Tăng, Tam Bảo chăng?” Sư đáp: “Có.” 
Người ấy hỏi nhiều vấn để nữa, sư đều 
đáp “có. Người ấy thưa: “Hòa Thượng 
nói thế e lầm chăng?” Trí Tạng hỏi: “Khi 
ông hỏi các vị tôn túc khác thì họ nói gì?” 
Vị cư sĩ đáp: “Con đã hỏi Hòa Thượng 
Cảnh Sơn.” Sư hỏi: “Hòa Thượng Cảnh 
Sơn nói với ông thế nào?” VỊ cư sĩ đáp: 
“Ngài nói tất cả đều không.” Sư hỏi vị cư 
sĩ: “Ông có vợ con gì không?” Vị ấy đáp: 
“Có.” Sư hồi tiếp: “Hòa Thượng Cảnh 
Sơn có vợ chăng?” VỊ ấy đáp: “Không.” 
Sư nói: “Như vậy Hòa Thượng Cảnh Sơn 
nói không là phải.” Người ấy lễ tạ lui ra. 
Zen master Zhi-I”sang died in 814. He 
received the posthumous tile “Zen 
Master Great Expounder of the 
Teaching.”—Thiển sư Trí Tạng thị tịch 
năm 814, được vua ban hiệu “Đại Tuyên 
Giáo Thiền Sư.” 


really a Buddha, Dharma, and Sangha, Zhong-Hsian-Xue-Tou (980-1052): Trùng 
the three Jewels?” Zñhi-T?sang said: Hiển Tuyết Đậu Thiền Sư—Zen master 


5624 


Zhong-Hsian-Xue-Tou was born in 980 in 
Sui-Ning (now in Si-Chuan Province), was a 
disciple of Kuang-Zuo-Zhi-Men. Xue-Tou 
was a great master of the Yun-Men School 
and flourished early in the Sung Dynasty. He 
was noted for his literary ability. He was also 
the author of Pi-Yen-Lu, and when this book 
was made public, 1t at once created universal 
applause 1n the literary circles of the tIme—— 
Thiển sư Trùng Hiển Tuyết Đậu sanh năm 
980 tại Toại Ninh (bây giờ thuộc tỉnh Tứ 
Xuyên), là đệ tử của Thiền sư Quang Tộ Trí 
Môn. Ngài là một bậc thầy cổ lớn của dòng 
Thiển Vân Môn và hoằng hóa khoảng đầu 
đời nhà Tống. Sư nổi danh nhờ tài năng văn 
học. Sư cũng là tác giả Bích Nham Lục. Khi 
bộ sách nầy ra mắt công chúng, tức thì được 
tán thưởng khắp nơi trong giới văn học đương 
thời. 

* One day he asked Zhi-Men: “Before a 
single thought arises, can what 1s said be 
wrong?” Zhi-Men summoned Xue-Tou to 
come forward. Xue-Tou dịd so. Zhi-Men 
suddenly struck Xue-Tou in the mouth 
with his whisk. Xue-Tou began to speak 
but Zhi-Men hít him again. Xue-Tou 
suddenly experienced  enlightenmert: 
Một hôm sư hỏi Trí Môn: “Chẳng khởi 
một niệm, tại sao có lỗi?” Trí Môn gọi sư 
lại gần. Trí Môn cầm phất tử nhằm vào 
miệng sư mà đánh. Sư toan mở miệng, 
Trí Môn lại đánh. Sư hoát nhiên khai 
ngộ. Sư ở lại đây năm năm, nhận tột chỗ 
u huyền, mới đi tham vấn khắp nơi. 

*. The head monk struck the gavel. A monk 
came forward to speak. Xue-Tou told him 
to stop and go back, and then said: “The 
Treasury of the True Dharma Eye of the 
Tathagatas 1s manifested before us today. 
In 1s illumination even a plece of tiÌe 1s 
radiant. When 1t is obscured, even pure 
gold loses 1s luster. In my hand 1s the 
scepter of authority. It will now ki and 
give life. lÝ you are an accomplished 


adept In the practice of our school, then 
come forward and gain authentication!”: 
Sư thượng đường dạy chúng. Thượng thủ 
bạch chùy xong. Có vị Tăng mới bước ra. 
Sư nắm đứng lại, bảo: “Chánh pháp nhãn 
tạng của Như Lai ủy thác tại ngày hôm 
nay. Buông đi thì ngói gạch sanh quang, 
nắm đứng thì chơn kim mất sắc. Quyển 
bính ở trong tay, giết tha tại lúc nầy. Ai 
là tác giả thì cùng nhau chứng cứ?” 

*  AÁ monk came forward and said: “Far 
from the ancestral seat at Shui-Feng, now 
expounding at Xue-Tou, do you still not 
know I1 Its one or 1Ÿ It*s two?” Xue-Tou 
said: “A horse cannot beat the wind for a 
thousand miles.” The monk said: “In that 
case, the clouds disperse and the clear 
moon 1s above the households.” Xue-Tou 
sad: “A dragon-headed, snake-tailed 
fellow.”: Có vị Tăng bước ra hỏi: “Xa lìa 
Tổ tịch Thúy Phong đến đạo tràng Tuyết 
Đậu, chưa biết là một là hai?” Sư đáp: 
“Ngựa không ngàn dặm đuổi gió.” Vị 
Tăng hỏi: “Thế ấy mây tan nhà trăng?” 
Sư đáp: “Đầu rồng đuôi rắn.” 

* He died In 1058. Upon his death, Xue- 

the posthumous tifle 
“Great Teacher Clear Awakening.”: Sư 
thị tịch năm 1058, được vua ban hiệu 
“Minh Giác Đại Sư.” 

Zo-Agon-Kyo (Jap): Samyuktagama (skÐ—— 

Miscellaneous Agama Sutra—Kinh Tạp A 

Hàm. 

Zobo (Jap): Saddharma-pratrupaka (skÙ—— 

Imitative dharma—The period of semblance 


Tou received 


Dharma— Tượng Pháp —See Saddharma- 
pratirupaka. 
Zo-Ichi-Agon-Kyo (Jap): Agama Sutras 


Increased by One—Tăng Nhất A Hàm. 

Zojoji (ap): Chùa Tăng Thượng (nhật Bản). 

(ap): Abhimana (skÙ—Tăng 
Mạn—Haughtiness—Lofty 


Zojoman 
Thượng 


5625 


arrogance—High opinion of one”s self—See 
Abhimana. 

Zojoten  Virudhaka 
Thiên  Vương—See 
(Guardian) Kings. 


(sk)—Tăng Trưởng 
Four  Heavenly 


Zoroastrianism: See Fire-worshIp. 

Zuda (jap): Hard practice—Đầu đà— 
Dhutanga or Dhuto (p)—Dhuta (skt— 
Mendicant conducts—Đỗ Đa—Đỗ Trà —An 
ascetic—A monk engaged In austerItles— 
Hard practice or discipline to shake off or 
cleanse sins. To get rid of the trials of life; 
discipline to remove them and attain nirvana. 
To practise or to cultivate to release from tIes 
to clothing, food, and dwelling. Mendicant 
conducts  ¡include conducts and 
precepts  which those who practice the 
Dharma of “Food Begging” must accord to—— 
Tu hành khổ hạnh hay phép tu tẩy rửa, rũ 
sạch ba loại tham trước về quần áo, đồ ăn, và 
nơi ở. Hạnh Đầu Đà bao gồm 12 hạnh và luật 
cho người tu theo pháp “Khất Thực”—See 
Twelve kinds of ascetic practices (dhuta). 
Zushi (jap): Trù tử (bàn thờ gia tiên). 


twelve 


Châm Ngôn Tục Ngữ —Precepís and 
proverbs: 


Men are blind In their own cause: Chuyện mình 
thì quáng, chuyện người thì sáng. 


Where there 1s a wIll, there 1s a way: Có chí thì 
nên. 

Live and let live: Sống cho mình và sống cả cho 
người. 

True coral needs no painter's brush: Hữu xạ tự 
nhiên hương. 


A good turn deserves another: Ở hiển gặp lành. 


lt is not the pretty coat that makes the gentleman: 
Áo đẹp không làm nên người sang. 


Better lie on the floor of an Incense shop than In 
the bed of a fish store: Nằm đất hàng hương hơn 
nằm giường hàng cá. 


Wise people keep their mouth shut; strong people 
keep their arms folded: Người khôn ngậm miệng, 
người mạnh khoanh tay. 


Talk only 1f you know; 1ƒ not, lean on a pillar and 
listen: Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột 
mà nghe. 


Virtuous people are like flowers, they embalm the 
place tehy live in: Người lành như hoa, ở đâu 
thơm đó. 

Who would not wear a fraprant flower? Who 
would not keep beside oneself a virtuous person: 
Hoa thơm ai chẳng muốn đeo, người thơm ai 
chẳng nâng niu bên mình. 


` + Z KV. 
Brrds have nesfs; men have ancestors: Chim có tổ, 
người có tông. 


Men have ancesfors Just as trees have roots and 
* NI ⁄ x#^ ⁄ /A 

rivers have sources: Con người có tổ có tông; như 

cây có cội như sông có nguồn. 


The debt we owe our father 1s as great as Mount 
Thai; the debt we owe our mother Is as In- 
exhaustible as the stream which flow down from 
the mountains: Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa 
mẹ như nước trong nguôn chảy ra. 


What parents do to bring up their children 1s as 
Immense as the lake and the ocean; but children 
wIll count days after days, or moths after months 
when they serve their parenfs at old age: Cha mẹ 
nuôi con biển hồ lai láng, con nuôi cha mẹ tính 
tháng tính ngày. 


To climb the mountain to know 1ts heipht, Just as 
we can only realize the debt of gratitude we owe 
our parenfs when we ourselves bring up our own 
children: Lên non mới biết non cao, nuôi con mới 
biết công lao mẫu từ. 


lt is better to be loved than hated by many peopIle: 
Lắm người yêu hơn nhiều người ghét. 


Sweet words get into the bones: Nói ngọt lọt đến 
Xương. 


5626 


Respect one”s superilors and show kindness to 
one”s Inferiors: Kính trên nhường dưới. 


Whoever holds a bowl full of rice should 
remember that each grain of soft and fragrant rice 
has cost the farmer Immense hardship and toiling: 
Ai ơi bưng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt đắng 
cay muôn phần. 


People are worth more than others because of 
their clothes; 1f they are stripped naked, they are 
all alike: Hơn nhau tấm áo manh quần, thả ra bốc 
trần ai cũng như ai. 


Mind our own business and leave other people 
with their own: Người mặc người, ta mặc ta. 





Choose the righ( person to enfrust one”s 
wealth: Chọn người gởi của. 


The stork will get fat in muddy waters: Đục 
nước béo cò. 


Truthful words hurt: Lời thật mất lòng. 


Each one”s lamp lights his own house: Đèn 
nhà ai nấy sáng. 


]f one concedes In one occasion, one will have 
blessings In nine others: Một sự nhịn, chín sự 
lành. 


NÑice words do not cost anything, so choose words 
that can please one another”s ears: Lời nói chẳng 
mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. 


The scholar ranks and then the farmer; but when 
rice runs out and the scholar has to run about for 
food, then the farmer comes first and then scholar 
second: Nhất sĩ nhì nông, hết gạo chạy rong; nhất 
nông nhì sĩ. 


The King's laws yield to the customs of the 
village. The village has 1s 
counfry has 1s own laws: Phép vua thua lệ làng. 
Làng theo lệ làng, nước theo lệ nước. 


own rules as the 


A seventy-years old person still has to learn 
from a person who 1s seventy one years Of age: 
Bảy mươi còn học bẩy mốt. 

Dead leaves will fall at the foot of the tree: Lá 
rụng về cội. 


One should not laugh at other people, for those 
who laugh at other people the day beore will 
be laughed at the following day: AI ơi chớ vội 
cười nhau, cười người hôm trước hôm sau 
ngƯỜI Cười. 


Words are but wind, but seeing”s believing: 
Trăm nghe không bằng một thấy. 


Better a lean peace than a fat victory: Dĩ hòa 
Vi quí. 


Reproach yourself ten times 
reproach other once, because you are unkind 
ñrst then other people are not kind to you: 
Trách người trách một, trách ta trách mười; bởi 
ta tệ trước nên người tệ sau. 


when you 


A man can đie but one: Đời người chỉ chết một 
lần. 


A man can do no more than he can: Sức người 
có hạn. 


A man is known by his friends: Xem bạn biết 
người. 


